Na Khỏi Bóng Tối 


Tủ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Quy tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên 
cứu và ứng dụng Phật học, quý Phật tử muốn án 
tổng kinh sách Phật giáo, xin vui lòng liên hệ: 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958.430222 - (08) 38394121 - (08) 38335914 
Website: http:/www.buddhismtoday.com 
Website: hftp://www.tusachphathoc.com 





Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay 


KARMA LEKSHE TS0MO 


Ra Khoi 
BÓNG TÔI 


Nữ Giới Phật Giáo Dấn Thân Xã Hội 


THÍCH NỮ ĐIỆU NGHIÊM 
- dịch - 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


MỤC LỤC 

E109 1110211010622 savass2 vIl 
Phân 1: Nữ giới Phật giáo .........................................-..cc-- 1 
1. Nữ giới Phật giáo và một xã hội từ bi......................... -.-- 5 
2: HẠT D110 Ợ KHHTđUTSsxsixvs sebievzvSxvS4248120061008 x6 t3 xài cv sphdye 19 
3. Nữ giới Phật giáo ở zangsKar....................-- ---‹ «se ss+<ss2 23 
4. Phật giáo Mông Cổ và sự tu tập của phụ nữ Mông Cổ.29 
5. Lịch sử ngôi chùa ni Phật giáo ở Buryatia..................... 33 
6. Phong trào thầm lặng của nữ giới Phật giáo Căm-bốt..41 
7. Địa vị nữ giới là ở gia đình:........................- -- ---+ + c+<s 47 
8. Phái tính và thực tế xã hội ở Nê-pan:........................-- - 63 
Phân 2: Nữ giới Phật giáo trong lịch sử thế giới............. 93 
1. Tái tạo câu chuyện cuộc đời Da-du Đà-la..................... S1 
2. Nữ giới lấy lại một di sản đã mất ........................... --- --- -- 89 
3. Chư Ni và nữ cư sĩ trong học thuyết Tam giai............ 105 
4. Nhìn lại lịch sử nữ tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc.............. 117 
5. Nhìn lại lịch sử những hoạt động ................................ 133 
Ấ;-\[U AU T9 HT ÌØ s25 416216419240 1606420180165091003406/150.Đ164, 2892021169 004:0 147 


Phân 3: Nền giáo dục Phật giáo.......................... ....... ----- 173 


1. Dạy giáo pháp cho trẻ em........................-- ---- «+ +++<<s+<++ L5 
2. Giáo dục đạo Phật cho trể em......................-.----- - - --- 185 
3. Giáo dục của giáo hội tỳ kheo ni Việt Nam............... 199 
4. Một giáo pháp khác....................... ----‹- 5c sssrsres 211 
Phần 4: Sự tu tập hàng ngày ............................. ---- 25c ca 233 
1. Giáo pháp trong đời sống hàng ngày ........................ - 230 
2. Giáo pháp trong đời sống: Cách đối trị sân hận ......... 247 
3. Những nguyên tắc dẫn đạo cho việc tu tập................. 263 
4. Thực phẩm của giáo pháp .........................----- + -s<s<+s5s¿ 7] 
9» NỮ PI1ỜI Phật c1áo trị DỆ HN zz1¿;isá1x4 616422 004i4a4¿a 279 
Phần 5: Tu tập thiền định ........................... 55-55: 299 
1. Samatha và Vipassanà .........................---ccssssrrees 301 
2. Ý nghĩa bất nhị trong việc tu tập tâm từ..................... 313 
3. Tâm bi có phải là một cảm xúc .......................... .--- - -- 321 
Phần 6: Giáo pháp và Giới luật .................................. -. ---- 335 
1. Giáo dục và đào tạo cho nữ giới vào thời đức Phật.... 33/7 
2. Nữ giới Phật giáo và Giới luật..........................-.-------«- 349 
3. Đào tạo và giáo dục Ni giới ở Tích Lan ...................... 359 
4. Những người nữ đã thọ giới trong chiếc y vàng.......... 369 
5. Giới luật và sự tu tập của nữ giới Phật giáo HỌ......... 381 


6:Nche'UitAf ft: 0606660649 S90u0a00i90i3aesll 305 


Phần 7: Đào tạo tu sĩ Phật giáo..............................-.. ---- 405 


1. Đào tạo cơ bản cho chư ni Phật giáo Hàn Quốc......... 407 
09110: t11.1)10: (2T 22s se svsxva 32411 S50ostXesgo16059/na:382/ui u24 419 


3. Đạo sư Ấn Thuận và nữ giới Phật giáo ở Đài Loan.... 437 
4. Tu thiển và các thiỂn viện.......................- --- se ++ss se sexcs2 467 


5. Vượt qua ranh giới phái tính trong đôi giầy nhựa xám483 


6. PomunJong và Hanmaum Sônwôn ........................... -- 503 
Phân 8: Sự tu tập đạo Phật dấn thân ........................... 521 
1. Một trào lưu thầm lặng ...........................-. ---- +5 +2 cs<+<c+xsss+ 523 
2. Đạo Phật và phúc lợi xã hội tại Hàn Quốc.................. 537 
3. Phong trào nữ giới Phật giáo đối với sự thay đổi xã hội555 
SN BTỢI HE: ð1110 sá cá sagbsxxi4072255 5388 xk4.44 066641654152 42668250 563 
5. Vạch ra đường đi của đạo Phật dấn thân..................... 575 
6. Những hoạt động thiện nguyện của chư ni Hàn Quốc 621 
7. Đạo Phật dấn thân và việc làm của cộng đồng .......... 633 
Phân 9: Vấn đề thọ giới............................. -- (5-5 cecececcccea 641 
1. Sự tu tập giới luật: Cư sĩ và Tu sĩ........................... -- -- 643 
2. Giải quyết tranh cải về sự thọ giới tỳ kheo ni tại ........ 649 
3> 0Ù thờ @101 ý KHỔO T12 6x42 6x6 6600426164203 669 


4. Tăng Già: nhóm người đã giác ngỘ...................... -- - -- 681 


Phần 10: Đạo Phật ngày nay ....................................-- 25c. 705 
1. Tu tập là con đường đưa đến hiểu biết......................... 707 
2. Sự bình đẳng của chúng sanh ........................------ 55s 5s52 1725 
3. Chư ni trên truyền thanh và truyền hình........................ 743 
4. Quy định pháp lý và tu tập khi xung đột nhau............ TT 
5. Những đóng góp của nữ giới Phật giáo tại ................. Ti 
6. Nữ giới Phật giáo với vai trò lãnh đạo và giảng sư..... 783 


LỠI NÓI ĐẦU 


Trong hai mươi năm qua, nữ giới Phật giáo đã ra khỏi 
bóng tối và bắt đầu một vai trò rõ ràng trong các truyền thống 
của họ và trên vũ đài thế giới. Từ năm 1987, khi Hội Nghị 
Sakyadhita Quốc Tế về Nữ Giới Phật Giáo đầu tiên được tổ 
chức tại Bodhgaya, Ấn-độ, nữ giới Phật giáo đã nắm tay nhau 
và bắt đầu một cuộc cách mạng nhỏ về ý thức trong thế giới 
đạo Phật. Cứ mỗi hai năm, nam nữ cư sĩ và người xuất gia từ 
nhiều nên văn hóa, những kỹ luật hàn lâm và những truyển 
thống tôn giáo rất khác nhau, họ gặp nhau để thảo luận về lịch 
sử ni giới Phật giáo, những giá trị và những quan điểm về 
những vấn để đương đại. Những cuộc họp này có một không 
hai trong việc tổ chức giới thiệu học thuật, ngồi thiển, tu tập 
tụng kinh, thảo luận nhóm nhỏ, và những thành tựu văn hóa để 
hiểu biết những kinh nghiệm của ni giới Phật giáo khắp thế 
giới. Hội Nghị Sakyadhita Quốc Tế về Nữ Giới Phật Giáo lần 
thứ tám được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 27 tháng 
sáu đến mùng 4 tháng bẩy, năm 2004 là cuộc họp cuối cùng 
trong loạt hội nghị quốc tế này. 

Việc tổ chức một diễn đàn kết hợp rất nhiều người, nhiều 
phương pháp, và những quan điểm trong một bầu không khí 


vii RA KHỎI BÓNG TỐI 


tôn trọng lẫn nhau là một đóng góp quan trọng vào xã hội loài 
người. Điều đặc biệt có ý nghĩa là nỗ lực lớn lao này đang 
được ni giới Phật giáo mở đầu, họ là một thành phần của xã 
hội mà cho đến mới đây còn bị tách ra khỏi nhịp độ phát triển 
và phần lớn không được biết đến. Chỉ từ năm 1987, khi Hội 
Nghị Sakyadhita Quốc Tế của Nữ Giơi Phật Giáo được thành 
lập tại Bodhgaya, những học giả, những nghệ gia, nghệ sĩ và 
những nhà hoạt động xã hội chính trị từ khắp thế giới bắt đầu 
kết hợp ở cấp độ thường dân và nắm vai trò lãnh đạo trong 
hoạt động vì lợi lạc cho ni giới Phật giáo thế giới. Bây giờ, 
không đầy 20 năm sau, mặc dù những tài nguyên hạn chế, 
nhưng do làm việc kiên định và cần mẫn, phong trào nữ giới 
Phật giáo đã đạt được sức mạnh và được biết đến như một 
diễn đàn có tính năng động cao, đại diện trên ba trăm triệu 
phụ nữ khắp thế giới. Phong trào này nổi lên từ bóng tối trở 
thành một địa vị quốc tế nổi bậc với tính cách là một lực lượng 
làm thay đổi xã hội, là một điển hình về cách mà phụ nữ có 
thể đòan kết lại, làm việc hòa hợp với nhau, và đạt được tiến 
bộ đáng kể hướng tới sự hiểu biết tòan cầu. 

Những mục được bao gồm trong Ra khỏi Những Bóng Tối: 
Cuộc Dấn Thân Vào Xã Hội Của Phụ Nữ Phật Giáo được 
những nhân vật đặc biệt viết ra. Thay vì bị buộc vào một 
khuôn mẫu, mỗi tác giả hoàn tòan được tự do đóng góp theo ý 
mình. Vì lẽ này, các bài viết mang tính chất khác nhau trong 
giọng văn, sự phức tạp hay độ dài bài viết. Độc giả không nhất 
thiết phải đọc sưu tập này từ đầu đến cuối; các chương có liên 
quan với nhau, nhưng cũng có thể đọc một cách độc lập. Mỗi 
bài viết mở cửa sổ trông ra một thế giới khác nhau, một lợi 
điểm mới để từ đó soi xét tiềm năng về tinh thần, trí tuệ, xã 


LỜINÓIĐẦU ix 


hội và chính trị của nữ giới. Điều làm người ta ngạc nhiên về 
dự án này là nó đã phát xuất từ động cơ chân thành làm lợi lạc 
cho tha nhân. 

Những thách thức mà nữ giới Phật giáo đối mặt trong thế 
giới ngày nay thật là dữ dội. Thiên kiến về phái tính, sự nghèo 
khổ, thất học, cách ly xã hội và xung đột chính trị không phải ít. 
Cũng hiện thực như những chướng ngại này, nữ giới Phật giáo 
đã đi đến chỗ nhận thức được rằng những thái độ thiên lệch đối 
với nữ giới được hình thành chỉ vì theo truyền thống, chứ không 
do tư tưởng. Thí dụ, dù cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhận 
thức được tiểm năng tinh thần ngang nhau của nữ giới trên 2000 
năm qua, nữ giới Phật giáo ngày nay không phải lúc nào cũng 
nhận được một nền giáo dục đúng đắn hay tiếp cận đầy đủ với 
sự hướng dẫn về tôn giáo. Mặc dầu nữ giới Phật giáo có thể có 
tự do hơn trong những xã hội khác, họ vẫn ít có những vị trí 
quyển lực trong các giới chính trị và tôn giáo. Trong khi có ít 
bằng chứng để cho rằng nữ giới bị áp bức hay buộc phải im lặng 
một cách có ý thức, tiềm năng của họ chắc chắn là bị bổ quên. 
Những người phụ nữ có đầy đủ năng lực đòi hỏi sự thay đổi và 
do vậy những thách thức vẫn còn nguyên. 

Những cuộc hội nghị và những xuất bản của ni giới Phật 
giáo đưa ra một cái nhìn về những người nữ đang làm việc 
trong tính thần hợp tác vượt qua ranh giới của dân tộc tính, 
quốc gia, tình trạng kinh tế, nền tẳng học vấn và sự kết hợp 
tôn giáo. Vì thấy rõ một cách đầy đủ những khác biệt về ngôn 
ngữ và văn hóa thường làm chia rẽ con người, nên các đội ngũ 
nghiên cứu, các nhà chuyên môn, và những người thiện 
nguyện kết hợp nhau lại để tạo ra một diễn đàn quốc tế sôi 
nổi, khám phá ra tính cách độc đáo về lịch sử và kinh nghiệm 


x_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


của nữ giới cũng như sự tương đồng của họ. Những cá nhân và 
những nhóm người nhìn xa thấy rộng làm việc cho sự thay đổi 
xã hội trong một tinh thần hòa bình và hòa hợp, bất kể những 
khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, đưa ra một tín hiệu ánh 
sáng trong một thế giới tranh chấp. 

Mặc dù một số sách đã xuất hiện trong những năm qua về 
đề tài Đạo Phật Dấn Thân, những nỗ lực của nữ giới nếu có 
cũng thường bị loại riêng ra trong một chương riêng lẻ. Trong 
tác phẩm Ra Khỏi Bóng Tối: Nữ Giới Phật Giáo Dấn Thân 
Vào Xã Hội, rõ ràng là những đóng góp của nữ giới rất to lớn 
và đa dạng. Quyển sách này mở đầu bằng việc mô tả cuộc 
sống của nữ giới Phật giáo, sau đó tiến đến chỗ sưu khảo về 
những vai trò của họ trong những kỷ nguyên đặc biệt của lịch 
sử thế giới. Những mục kế tiếp thảo luận về giáo dục Phật 
giáo, việc tu tập hàng ngày, và tu tập thiển định, tất cả những 
điều đó là nồng cốt cho sự mở mang văn hóa Phật giáo. Có lẽ 
thành phần hầu như không trông thấy được của các xã hội 
Phật giáo là những nữ tu, đứng trong bóng tối, họ nỗ lực để đạt 
đến giải thoát và tu tập Giáo pháp trong mọi khía cạnh đời 
sống. Mục kế tiếp mô tả những đấu tranh oai hùng của họ. E 
rằng có người cho rằng nữ giới Phật giáo sống đời vắng vẻ cô 
lập, cho nên mục kế tiếp rọi ánh sáng vào một số trong những 
dự án mà họ đã khởi đầu vì lợi ích xã hội. Vấn đề được mọi 
người bàn đến nhiều là việc thọ cụ túc giới của nữ giới Phật 
giáo được xét đến ở phần kế tiếp từ vài quan điểm. Và cuối 
cùng là nữ giới bàn về Đạo Phật trong thế giới đương đại. 

Trong quyển này, những bài viết ngắn về các vùng xa xôi 
như Mông Cổ và Zangskar được đặt cạnh các tiểu luận uyên 
bác về triết học và lịch sử. Sự kiện rất nhiều tiếng nói khác 


LỜINÓIĐẦU xỉ 


nhau được bao gồm và đánh giá là bằng chứng sâu sắc về thế 
giới quan của nữ giới đạo Phật. Khi làm như vậy, chúng tôi hy 
vọng tạo ra mô hình về các giá trị bao gồm và công bằng xã 
hội mà chúng tôi quý chuộng. Việc tạo ra mô hình cho các giá 
trị này nói đến những cuốn viết về việc nữ giới đánh giá 
những phụ nữ khác và hỗ trợ lẫn nhau khi nữ giới nỗ lực để 
làm cho tốt nhất như chúng ta có thể, cả tư cách cá nhân lẫn 
các thành viên của gia đình nhân loại. Đó chính là một đặc ân 
vô hạn khi tôn vinh công trình khó khăn mà những người phụ 
nữ này đang thực hiện để làm lợi lạc cho xã hội, thậm chí 
chống lại những cái vô cùng kỳ quặc. Chúng tôi hân hạnh nêu 
bật những thành tựu này, để độc giả có thể biết thêm về các 
truyền thống Phật giáo và cộng đồng mạnh mẽ của nữ tu Phật 
giáo. Chúng tôi rất vinh dự bao quát chung những tiếng nói 
của nữ giới, những người có thể không có một tiếng nói trong 
chính xã hội của họ. Tính cách đa dạng của những bài viết này 
phản ánh tính đa dạng của người đóng góp - chính cái đa dạng 
đó là sức mạnh của phong trào nữ giới Phật giáo. Mỗi tác giả 
chia sẻ một nét đại cương của trí tuệ, được cống hiến trong 
một tinh thần từ bi, từ góc nhìn của họ trong thế giới này. Qua 
những lời này, các bạn có thể thấy được sức sống của các 
truyền thống đạo Phật, đã tổn tại hàng bao thế kỷ và hỗ trợ 
cho sự phát triển tinh thần và trí tuệ của hàng triệu người dân. 
Nhiều tổ chức và cá nhân đã đóng góp thời giờ, tài nguyên 
và năng lực để hòan thành quyển sách này. Về những nỗ lực 
của các vị đó trong việc tổ chức Hội Nghị Sakyadhita Quốc Tế 
về nữ giới Phật giáo, tôi xin biết ơn sâu xa Hội Ni Giới Hàn 
Quốc, Viện Đại Học Joong Ang Sangha, và Hội Sakyadhita 
Quốc Tế của Nữ Giới Phật Giáo. Tôi cũng xin có lời cám ơn 


XỈ RA KHỎI BÓNG TỐI 


đến nhiều vị học giả, các nhà chuyên môn, các nhà trình diễn, 
và những vị tham dự đã đến từ những quốc gia trên khắp thế 
giới để chia sẻ những ý kiến, tài năng và kinh nghiệm tại hội 
nghị. Và tôi xin tỏ lòng tôn trọng sâu xa nhất của tôi đến với 
tất cả những người đã giúp đỡ xuất bản và phiên dịch trong 
việc chuẩn bị cho quyển sách này, đặc biệt là Evelyn Diane 
Cowie và Rebecca Paxton. Với công đức cho những nỗ lực kết 
hợp này, cầu nguyện cho đau khổ trên thế gian được giảm bớt 
và từ bi được ngự trị. 


Kính bút 
Thích Nữ Diệu Nghiêm 


Phần 1 


VŨ 6IÚI PHẬT 0140 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 3 


NỮ 6IỦI PHẬT 610 VÌ HỆT XẢ HỆI TỦ BI 


Mariine Batchelor 


Bài viết này nhắc lại tình trạng của ni giới Phật giáo và 
xem xét cách mà các xã hội châu Á và Phật giáo ảnh hưởng 
lẫn nhau đối với địa vị ni giới Phật giáo qua thời gian. Sau đó 
trình bày một quan điểm ngắn gọn của hiện trạng và ý nghĩa 
rộng rãi về xã hội. Những quá trình của các phụ nữ Phật giáo, 
nữ tu hay nữ cư sĩ, hoạt động và có ảnh hưởng một cách từ bĩ 
đến các xã hội Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, và Nhựt Bổn 
đều có để cập đến. Tôi cũng phỏng vấn những phụ nữ hay tiếp 
cận những tạp chí phụ nữ hoặc những bài viết về nhân vật có 
liên quan. 

Đức Phật dạy rằng nữ và nam đều bình đẳng về mặt khả 
năng giác ngộ, và vì lý do này, hãy để cho họ được thọ giới 
như những thành viên ngang nhau trong cộng đồng tu sĩ. Vào 
thời của Ngài, có nhiều nữ tu sĩ giác ngộ và chứng đắc cao. 


4_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tuy nhiên, vì Phật giáo được truyền từ Ấn-độ sang các quốc 
gia châu Á, sự thọ giới của nữ giới không phải luôn luôn được 
truyền lại và đôi khi lại mất hẳn. Chẳng hạn, ở Tích-lan giới 
cụ túc đã được truyền thụ, biến mất và không bao giờ được bắt 
đầu trở lại. Giới cụ túc không bao giờ có ở Thái-lan và Miến- 
điện. Giới cụ túc được truyền thọ do các nữ tu Tích-lan sang 
Trung Hoa, và từ đó sang Hàn Quốc, nơi mà ngày nay nó đang 
thịnh lên. Nó truyền sang Nhật-bản trong một thời gian ngắn 
ngủi và trở nên lỗi thời. Vì tình hình lịch sử, ngày nay có sự 
khác biệt lớn trong các vị trí ni giới Phật giáo ở những quốc 
gia như Hàn Quốc và Thái-lan. 

Ở Hàn Quốc, có giới cụ túc và chư ni bình đẳng với chư 
tăng. Họ có tu viện nữ, phòng ngồi thiền, và các chùa ở thành 
phố. Các ni dạy kinh, hướng dẫn tụng kinh, và phục vụ người 
cư sĩ theo cách đúng như một vị tăng. Họ được người cư sĩ kính 
trọng và hỗ trợ. 

Ở Thái-lan, chư ni không được chính phủ lẫn tổ chức Phật 
giáo của chư tăng biết đến như thế. Tình trạng của họ không 
phải người tu cũng không phải cư sĩ. Trong nhiều thế kỹ, để 
đáp lại một xu hướng tinh thần, họ đã cố gắng theo cách của 
họ để có một đời sống nơi tu viện. Thân phận của họ rất thấp 
và họ ít có cơ hội để nghiên cứu hay thiển định, mặc dù điều 
này đang thay đổi vì chư ni đang học cách tổ chức và làm việc 
để thay đổi. Cũng có một phong trào tái lập giới cụ túc cho nữ 
giới. Trước kia, Đại Đức ni Voramai Kabilsingh, một nữ tu 
người Thái, đi đến Đài Loan để thọ giới cụ túc. Khi vị này 
quay về bị tổ chức Phật giáo chất vấn rất kỹ về điều đó, nhưng 
được cho phép theo đuổi những hoạt động của mình. Vị ni này 
nói rằng nguyên nhân chính cô đi thọ giơí là để chứng tỏ rằng 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 5 


một người nữ cũng có thể được thọ giới cụ túc và để làm 
gương cho những người nữ khác ở Thái-lan. Vừa qua người em 
gái của vị ni này được thọ giới Sa-di ở Tích-lan. 

Ở Tích-lan, việc thọ giới đối với người nữ đã biến mất 
trong thế kỷ I1 và không được phục hồi như đã hai lần được 
phục hồi đối với sự thọ giới của chư tăng. Tuy nhiên, trong thế 
kỷ 19, giới cư sĩ Phật giáo nổi lên sau một thời gian dài bị biến 
thành thuộc địa, họ bắt đầu phản kháng sự đô hộ của quyển 
lực thiên chúa giáo Tây phương. Nữ giới đứng đầu phong trào 
này. Một số nữ cư sĩ quyết định lãnh thọ thập giới, cạo tóc, bắt 
đầu đắp y vàng và trắng, và thành lập các cộng đồng Phật 
giáo. Màu sắc chiếc y của họ có tính cách biểu trưng, kết hợp 
chặt chẽ màu vàng nghệ như y của chư tăng với màu trắng của 
quần áo cư sĩ. Điểu này tỏ ra rằng họ đã tạo ra một tình trạng 
mới, không hoàn toàn là người ở tu viện cũng không hoàn tòan 
là cư sĩ. Bước đầu tiên của họ là mở một trường để dạy các cô 
gái trẻ. Vì cái tình trạng nửa nọ nửa kia cho nên họ không nằm 
dưới sự kiểm soát của chính phủ cũng như của tổ chức Phật 
giáo. Có người nghĩ rằng như thế là tốt nhất, vì nó cho họ sự tự 
do sáng tạo trong việc giao thiệp với người dân và giúp ích 
trong một xã hội rộng lớn hơn. Tuy nhiên, một phong trào 
mạnh mẽ xuất hiện ở Tích Lan để phục hồi lại giới cụ túc cho 
chư ni và vừa qua giáo đoàn tỳ-kheo ni được tái lập. 

Ở Nhật-bản, thế kỷ này chứng kiến một sự đổi mới cho ni 
giới Phật giáo. Sau nhiều thế kỷ bị giữ trong những vị trí rất 
thấp và hạn cuộc trong các công việc hầu hạ, chư ni đã cải 
thiện các địa vị chính thức của họ. Bây giờ họ có thể dạy học, 
thực hiện những buổi lễ quan trọng, làm nữ viện trưởng các 
chùa, và thậm chí còn có thể đạt được những chức vụ cao như 


6 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chư tăng. Họ đã lập các hiệp hội của nữ tu Phật giáo, và tạo 
những cơ hội học tập. Trong quá trình này, xã hội đã nhận ra 
được sự trong sạch của việc tu tập và đạo đức của họ so với 
việc tu tập của chư tăng. Chư tăng đã được phép kết hôn, 
nhưng chư ni thì không. Việc kết hôn có một tác dụng nào đó 
làm suy yếu về mặt tu tập của chư tăng, đạo đức và những lý 
do để họ sống trong tu viện. Thường những người thanh niên 
phải trở thành tu sĩ để thừa kế ngôi chùa do người cha giao lại, 
chứ không phải do một sự ủy nhiệm lớn lao. “Chư ni tạo ra 
một sự ủy nhiệm độc lập và trực tiếp đối với Giáo pháp. Do đó 
chư ni duy trì lối sống theo truyền thống tương đối giữa một xã 
hội cao cấp về mặt kỷ thuật. Họ cũng giúp duy trì các nghệ 
thuật truyền thống của Nhật-bổn bằng việc dạy họ trong tỉnh 
thân ban đầu của họ: tu luyện thân, tâm và trái tim.”' 

Những bà vợ của các tu sĩ đạo Phật Nhật-bổn là một 
trường hợp lý thú. Vì hôn nhơn của giới tăng lữ đã được thừa 
nhận từ thế kỷ 14 trong Tịnh Độ Tông của Phật giáo Nhật- 
bản, vị trí của người vợ tu sĩ được công nhận và tôn trọng. Tuy 
nhiên, trong phái thiển Tào-động hôn nhơn mới đây được hợp 
thức hóa, trong kỷ nguyên của Meijji năm 1872. Vì sự độc 
thân vẫn được xem là lý tưởng, các cuộc hôn nhơn không được 
chính thức thừa nhận và những người vợ bị coi như một nàng 
hầu. Vợ của tu sĩ không được chôn cất cùng với người chồng 
giống như tập tục thông thường. Mặc dù vợ các tu sĩ (izoku) 
quan trọng trong việc điều hành ngôi chùa, nhưng thân phận 
của họ như vậy rất là mơ hồ. Họ hỗ trợ cho người chồng trong 
các công việc tôn giáo, khuyên bảo bổn đạo và rất quan trọng 
trong việc điều hành công việc hàng ngày trong chùa. 





! Paula Arai, Tập San Nanzan, 1990. Những bà vợ các tu sĩ. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 7 


Chỉ đến năm 1995 những jizokus đó được ban cho một 
chức vụ chính thức, sau khi các jizokus bắt đầu tổ chức họ lại 
và đòi hỏi một nên giáo dục thích đáng và biết đến vai trò của 
họ. “Sự quan tâm của họ cho thấy họ muốn tổ chức một nơi 
cho họ với tư cách là những thành viên có trách nhiệm và có 
đủ bản lãnh trong xã hội, ở chùa cũng như ở cộng đồng chung 
quanh. ”? Điều này không phải là dễ, vì tổ chức của chư tăng ở 
phái thiển Tào-động rất bảo thủ, nhưng từ từ người ta lắng 
nghe các jizokus, thảo luận vị trí của họ và đang thực hiện các 
thay đối. 

Thông thường các tôn giáo có liên quan đến sự siêu việt 
cao siêu, và vì vậy, chúng ta thường tin tôn giáo là siêu việt 
cao siêu. Nhưng các tôn giáo không là gì ngoài những người 
sáng tạo ra chúng, duy trì chúng và tu tập chúng cùng với hòan 
cảnh trong đó họ tiến hóa. Các tôn giáo thông thường hy vọng 
thay đối và ảnh hưởng đến xã hội và những cá nhân tạo ra 
chúng. Nhưng trong một cách nào đó, xã hội lại có nhiều ảnh 
hưởng đến tôn giáo. Chẳng hạn, Đức Phật dạy rằng nữ giới 
bình đẳng với nam giới khi đến với sự tỉnh thức. Như vậy Ngài 
cho phép ni giới có vị trí bình đẳng đến mức họ có thể làm 
cùng một việc giống như chư tăng: học hỏi, thiển định, hướng 
dẫn các buổi lễ và dạy học. Tuy nhiên, điều này trên mặt tổng 
quát không làm cho chư tăng Phật giáo dừng lại cái tính chất 
tộc trưởng của họ. Vì hàng thế kỷ đã trôi qua và đạo Phật đã 
đi sang các quốc gia khác, vị trí của ni giới thay đổi theo tập 





? Noriko Kawahashi, “Jizoku (Những Bà Vợ Các Tu 5ï) trong Thiền 
Tào Động Phật Giáo: Một Phạm Trù Không Rõ Ràng,” Báo Nghiên Cứu 
Tôn Giáo Của Nhựt Bổn 22: 1-2 (mùa xuân 1995): 161-83, in lại ở Tạp Chí 
Thiên Ra Từng Oúy 9:3 (Mùa thu 1997), 8:4 (Mùa đông 1997). 


§_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


tục văn hóa, hòan cảnh lịch sử, và cả những khuynh hướng tộc 
trưởng của những xã hội này. 

Vì những lý do này, ngày nay chúng ta nhận thấy rằng các 
vị trí tương đối của tăng và ni rất khác nhau trong các quốc gia 
khác nhau. Vị trí của ni giới đang thay đối, vì vừa qua nữ giới 
được phép đi học, làm việc và bầu cử. Hơn thế nữa, trong đa 
số các quốc gia đạo Phật, nữ tu sĩ đạo Phật và cư sĩ nữ đang tổ 
chức tốt hơn, họ nhận thức họ nên cống hiến ra sao. Khi đi 
sang phương Tây, đạo Phật gặp phải một xã hội quân bình hơn 
và ít thiên về đời sống tu viện, có ảnh hưởng trên cách thành 
viên tu tập và cách sống đạo. Có nhiều giảng viên nữ cư sĩ ở 
phương Tây. Họ rất có ảnh hưởng và năng động trong việc 
truyền bá đạo Phật, nghiên cứu bối cảnh lịch sử của phụ nữ 
Phật giáo, giải thích lại một số kinh điển, việc tu tập và những 
lễ nghi dưới sự soi sáng của quan điểm nữ giới. 

Mặc dù vị trí của ni giới đạo Phật rất thấp ở Thái-lan, 
nhưng do những hoàn cảnh hiện đại về giáo dục và các cơ hội 
xã hội, ni giới đã bắt đầu tổ chức ni chúng độc lập với chư tăng 
và cũng đã bắt đầu những chương trình giúp đỡ nữ giới Thái- 
lan. Sanobcifta Nun Thai Trusf do NỈ sư Boonliang và 
Dithakarnbhakdi tổ chức bắt đầu một chương trình thúc đẩy 
giáo dục và cải thiện tình trạng xã hội của nữ giới, đặc biệt 
trong những vùng nghèo thiếu. Họ nhận ra rằng nữ giới đóng 
một vai trò rất quan trọng trong cộng đồng và do đó có thể 
mang lại nhiều thay đổi trong bầu không khí kinh tế xã hội. 
Để thành tựu sự cải tiến và phát triển thật sự trong nước, họ 
nhận ra nhu cầu phát sinh sự hiểu biết lớn hơn về những giá trị 
xã hội và đạo đức ở cấp độ dân thường. Họ nhận thức rằng sự 
phát triển hiểu biết trong tâm trí đang tụt lại phía sau sự tích 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 9 


lũy của cải vật chất. Đối với họ, nguyên nhân trực tiếp của sự 
đổ vỡ gia đình và những giá trị xã hội trong các vùng quê 
nghèo là do phụ nữ kém giáo dục và kém phẩm chất bị quyến 
rũ hay ép buộc vào những lối sống không đạo đức để cải tiến 
tình trạng vật chất của chính họ và gia đình. Hai vị ni này 
muốn nhìn thấy cách những phụ nữ này có thể giúp đỡ gia 
đình họ về mặt kinh tế mà không làm tổn hại đến sự liêm 
chính của họ, bằng cách làm gia tăng tài khéo và sự giáo dục 
cho họ. Tổ chức này ra đời khi hai nhà tiên phong thấy rằng có 
thể mang lại những thay đổi bằng cách thu hút ni giới Thái 
vào việc thành lập và điều hành những kế hoạch huấn luyện 
cho giới phụ nữ trẻ ở những vùng nông thôn. Họ cũng nhận 
thức rằng ni giới phải được huấn luyện trước khi họ có khả 
năng để thực hiện những kế hoạch này. Ngày nay các cô ni 
mười sáu tuổi và trên tuổi đó được học tập giới luật, diễn 
thuyết và thiển định. Họ cũng theo học các lớp may mặc, kinh 
tế gia đình, việc vá may, đan len, móc, cắm hoa, làm hoa giả, 
vệ sinh, làm vệ sinh, và cấp cứu. Một mục đích của dự án này 
là xúc tiến và cải thiện tình trạng của người nữ tu. Mục đích 
khác là khích lệ sự tin tưởng của người dân nơi chư ni, như thế 
họ có thể tìm đến an trú nơi giáo lý Đức Phật, có lòng tự tin và 
tạo được những sự thay đổi thích đáng để cải thiện tình trạng 
của họ. Họ cũng muốn duy trì văn hóa Thái và các giá trị 
truyền thống, và nhắc nhở nữ giới Thái về những vai trò văn 
hóa quan trọng của họ trong xã hội. Họ hy vọng nhắc nhở các 
thế hệ bà mẹ tương lai ở Thái-lan về giá trị đạo đức Phật giáo. 

Ở Đài-loan, sau cuộc thất bại của Quốc Dân Đảng, nhiều 
người Hoa rút vào đảo và giúp phát triển một xã hội giàu có 
tại đó. Mới đây nhiều của cải đã được các Phật tử chuyển đến 


10 RA KHỎI BÓNG TỐI 


để cải thiện xã hội và văn hóa của họ và giúp đỡ những người 
thiếu thốn ở Đài-loan và nước ngoài. Ni sư Cheng Yen là một 
nữ tu Phật giáo đã lập ra Tổ chức Tzu Chi năm 1966. Đây là vị 
sư trưởng của một nữ tu viện nhỏ và là người chủ xướng một 
chương trình rộng lớn để cung cấp dịch vụ y tế cho mọi người, 
đặc biệt là người nghèo khó. Bắt đầu với năm vị ni và năm 
mươi xu để dành hàng ngày của ba mươi hộ gia đình, Ni sư 
Cheng Yen đã thành lập nhà thương, trường thuốc, và những 
trung tâm nghiên cứu ở Đài-loan. Hội cũng giúp đỡ những 
người dân bị nạn trên khắp thế giới. Đến ngày nay, các vị ni 
này làm việc hàng ngày để kiếm tiển chi tiêu và không kiếm 
lợi từ số tiền to lớn mà họ đã quyên góp. 

Ni sư Cheng Yen khích lệ những người theo mình kiếm 
tiền cho người khác: sử dụng vào điều øì họ cần thiết và cho 
nhiều như có thể được trong cái phần dư của họ. Ni sư nói rằng 
tiên bạc là một dụng cụ và người ta phải cẩn thận để không bị 
nó sai sử. Sư giải thích là tiền của một người nào đó sẽ ngẫu 
nhiên rơi vào tay của chính phủ, thiên tai, trộm cắp, chiến 
tranh, và trẻ em, nhưng “Nếu chúng ta có thể dùng tiền để 
làm lợi lạc con người, thì nghiệp tốt được tạo ra bằng tiền đó 
sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi.” Với lý thuyết này sư đã khơi 
dậy được lòng từ của một số lớn người dân ở Đà¡-loan và quốc 
tế. Chẳng những người theo sư làm lợi lạc cho người khác, mà 
sự huân tập tôn giáo mà sư chủ trương dường như có một ảnh 
hưởng sâu xa và lợi lạc đối với họ và những người xung quanh. 

Phật Quang San là một ngôi chùa Phật giáo tọa lạc ở đầu 
phía nam của Đài-loan. Đó là một khu liên hợp rộng lớn có 
viện mồ côi, trường mẫu giáo, trường cấp hai và cấp ba, cao 
đẳng Phật học, các lớp cao học cho chư ni và nữ cư sĩ, một nhà 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO l1 


thương và các xe cứu thương, nhà dưỡng lão, và một nhà quàn. 
Mới đây đất được mua để tạo lại cân bằng sinh thái. Niềm tin 
làm trụ cột cho tất cả các hoạt động này là Phật Giáo Nhân 
Gian, một đạo Phật thực tiễn, thuộc về thế giới này và có liên 
quan đến thời hiện đại. Người sáng lập là một vị tăng, nhưng 
những người theo tu ở đây ứng dụng tư tưởng của vị tăng này 
phần chính là chư ni. Nhà dưỡng lão thành công trong việc 
làm cho 120 người già cư trú ở đó được an lạc và cho họ ý 
nghĩa của cuộc sống, đến nỗi chư ni đã được yêu cầu trông 
nom một nhà dưỡng lão mới 12 tầng đang được chính quyển 
tỉnh xây dựng. Các thanh tra chính quyển cảm động vì sự tử tế, 
tình cảm nồng ấm gia đình và niễm vui thấm đượm nơi này. 
Tại trường trung học Phật Quang San cũng có một tình huống 
tương tự như vậy. Các quan chức giáo dục tỉnh gởi đến đó 
những trẻ em khó dạy và không thích nghi về mặt tâm lý cùng 
các thiếu niên phạm pháp, và họ nhận ra rằng có một sự 
chuyển biến đáng kể. Không có một chương trình gì đặc biệt, 
nhưng các vị ni nghĩ rằng những em học sinh này được chuyển 
hóa bằng cách ở trong một môi trường xa thành thị và khung 
cảnh thiên nhiên với kỷ luật ân cần tử tế và thương yêu. 

Hòa thượng Tinh Vân nhấn mạnh đạo Phật sinh động qua 
sự tiếp xúc với con người thay vì ẩn mình trong một căn phòng 
nhỏ riêng tư. Thái độ này được tìm thấy nhiều giữa những 
người theo Phật ở châu Á. Trong một số quốc gia đạo Phật, do 
chế độ thuộc địa hay sự đô hộ của Tây phương có một sự rào 
kín đạo Phật với những khuynh hướng miên mật và ẩn dật. 
Tuy nhiên, với sự mở rộng tự do và tự tin về mặt kinh tế, các 
khía cạnh tích cực xã hội của đạo Phật đã giữ địa vị lãnh đạo. 

Viện Đại Học Huafan được một vị ni Phật giáo là Ni sư 
Hiu Wan sáng lập gần Đài Bắc. Viện tọa lac sâu trong núi ở 


12 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cuối một thung lũng được những cây thông Trung Hoa bao 
bọc. Ni sư khởi đầu trường học này vì sư lo lắng đến sự suy đổi 
của các giá trị đạo đức trong thời đại kỹ thuật và sư nghĩ rằng 
những việc làm nhân đạo nên được kết hợp chặt chẽ trong 
chương trình của các môn khoa học và kỹ thuật. Sư nỗ lực phát 
triển “giáo dục giác ngộ” để tịnh hóa tâm trí. Tu tập đạo đức, 
hiểu biết sự kiện tòan của trí tuệ, và có lòng từ bi là những 
nguyên tắc dựa vào đó để sáng lập viện đại học. Bằng việc 
giúp sinh viên tịnh hóa tư tưởng của họ, sư hy vọng họ sẽ phát 
triển lòng từ bi, nhìn thấy mọi vật trong môi trường sống của 
họ là có giá trị và đạt đến một sự đánh giá đúng đắn về sự 
tương thuộc của mọi sự vật. Ni sư Hiu Wan hy vọng rằng giới 
trẻ sẽ đặt kế hoạch và nỗ lực cho sự phát triển tốt đẹp hơn mọi 
sự trên thế giới này. 

Các chùa Phật giáo khi xưa là những nơi tàng trử tri thức và 
là những chỗ cho người thường dân có thể đến lãnh thọ một nền 
học vấn. Vừa qua thì điều này đã mất hẳn, vì giáo dục quốc gia 
và thế tục đã thay thế trách nhiệm cho các tu viện tăng và ni. 
Một nền học vấn về đạo đức và tôn giáo thích nghi với môi 
trường và hoàn cảnh của nó đã bị mất đi. Hiện nay có một nhận 
thức rõ về những vấn để đối mặt với các người Phật tử châu Á 
và những nỗ lực đang được thực hiện để làm đảo lộn vài xu thế 
và tạo điều kiện cho nền giáo dục đạo đức và tâm linh. 

Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thì khác biệt, ở đó Phật giáo 
bị đàn áp từ 1400 đến 1910, khi Khổng giáo thống trị cả chính 
quyền. Trong suốt nhiều thế kỷ những người theo đạo Phật ít 
có ảnh hưởng đến xã hội Hàn Quốc. Tăng và ni Hàn Quốc đã 
phải sống trong miền núi và bị nhiều hạn chế. Từ các năm 
1900, có một sự đổi mới chậm chạp của đạo Phật, đặc biệt sau 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 13 


khi kết thúc chiến tranh Hàn Quốc và cũng từ khi Hàn Quốc 
thành công về kinh tế. 

Ni sư Tokwang Sunim là một nhà nghiên cứu về dược thảo 
và là một bác sĩ y học cổ truyền có phòng khám bệnh ở Seoul. 
Ni sư trở thành bác sĩ bởi vì đang nửa chừng học Phật sư bị 
bệnh rất nặng. Điều này làm cho sư quan tâm đến bệnh tật và 
học y học Đông phương sáu năm. Sư cũng học tâm lý học Phật 
giáo và cố vấn để giúp vơi bớt nỗi đau khổ tâm linh của bệnh 
nhân. Là một vị ni, nên một trong những lời nguyện của sư là 
không đụng chạm người nam. Tuy nhiên, sư điều trị cả nam 
lẫn nữ mà không phân biệt. Sư nói rằng sư làm công việc đó 
với cái tâm của một người thầy thuốc chỉ nhìn thấy một bệnh 
nhân trong cơn đau, vì lòng từ bi. Sư không chỉ là một thầy 
thuốc chữa trị cơn đau thể xác mà còn là một thầy thuốc tâm 
linh. Sư cố gắng chỉ ra cho các bệnh nhân cái cách mà những 
thói quen và ham muốn của họ góp phần tạo ra những căn 
bệnh của họ. Sư khuyến khích họ tu tập trí tuệ và hiểu biết về 
đời sống và nguyên nhân của bệnh tật. Sư thường khuyên 
luyện tập tâm linh cùng với việc sử dụng thuốc. 

Có một xu hướng lịch sử của Phật giáo về khả năng thích 
nghi đối với hoàn cảnh và môi trường. Các quy định và giới 
luật được coi là quan trọng, nhưng tinh thần của chúng cũng 
quan trọng. Người ta chấp nhận rằng các hoạt động từ thiện và 
các kết quả tích cực có thể dẫn con người đến chỗ mâu thuẫn 
nghĩa ngữ của giới luật. Ni giới Phật giáo là một phần của 
phong trào chấp nhận rằng đạo Phật đang chịu đựng vì nó gặp 
phải những hoàn cảnh khác nhau của thời đại mới. 

Kwangou Sunim là một vị ni cao tuổi, đẩm đương một 
trung tâm vui chơi rộng lớn ở ngọai ô Seoul, Hàn Quốc, được 


14 RA KHỎI BÓNG TỐI 


xây dựng cho những hoạt động giáo dục khác nhau như bơi lội 
và kịch nghệ. Cũng có những phòng thính thị để học Anh ngữ. 
Trước khi trở thành giám đốc của khu giải trí này, Kwangou 
Sunim tạo một ngôi chùa ở Seoul để dạy Phật giáo theo cách 
phù hợp với các thời đại mới. Sư cảm thấy rằng Phật giáo cần 
đáp ứng với những yêu cầu và điều kiện của người dân 
thường, do đó sư tổ chức những buổi gặp mặt ngày chủ nhật và 
các nhóm trẻ em. Sư xuất bản một tạp chí Phật giáo nhỏ có 
tính cách chuyên môn về gia đình nói chung và gởi miễn phí 
cho những người trong nhà tù. Sư tin rằng, là một Phật tử, 
người ta phải thực hiện các hạnh bồ tát và tu tập đời sống 
trong khi dạy và chuyển hóa người khác. 

Khi hội đồng thành phố đã xây dựng một trung tâm giải trí 
ở Mokdong, một ngoại ô của Seoul, họ quyết định giao nó cho 
Giáo hội Phật giáo Chogye để giúp cho giới trẻ trong vùng 
ngoại ô này. Giáo hội nghĩ rằng các vị ni sẽ làm tốt việc hướng 
dẫn và giúp đỡ giới trẻ. Kwangou Sunim được Hội Tỳ Kheo Ni 
Hàn Quốc bầu làm giám đốc của trung tâm này. Sư nói với tôi 
rằng người ta thật sự vui thích trung tâm của tuổi trẻ này bởi vì 
có nhiều hoạt động với giá rẻ. Họ có thể học âm nhạc, thuật viết 
chữ đẹp, Anh ngữ, kể chuyện thần tiên, hội họa, yoga, học kinh 
Phật, và các nghệ thuật truyền thống như tiệc trà, khiêu vũ 
truyền thống, cố vấn, v.v... Trong chương trình có 28 loại hoạt 
động khác nhau. 

Những công dân lớn tuổi có thể dùng trung tâm này miễn 
phí. Họ có thể đến đó một tuân hai lần để học bơi cho thư 
giản. Họ trở về nhà cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, gia đình 
họ sống cuộc sống căng thẳng trong các tòa nhà cao tầng gần 
đó. Lúc đầu, sư Kwangou Sunim nhận đẩm nhiệm trung tâm 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO l5 


một cách miễn cưỡng. Bây giờ sư nhận ra rằng người Phật tử 
cần tạo ra những môi trường nơi con người có thể thỏa mãn 
những quan tâm thế tục đồng thời họ được lợi lạc do sự hiện 
diện của đạo Phật. Sư dự tính nhiều trung tâm vui chơi giống 
như vậy hơn nữa, do ni giới điều hành trên khắp Hàn Quốc. 

Ni sư Pomyong là một vị ni từ khi mới năm tuổi. Một 
truyền thống đạo Phật ở Hàn Quốc là nếu một đứa trẻ ốm yếu 
nó sẽ được đưa vào sống ở một ngôi chùa Phật giáo với hy 
vọng là sẽ phục hồi sức khỏe. Pomyon Sunim đã bình phục và 
quyết định làm tu sĩ. Mặc dù là một vị ni tu thiển, nhưng vừa 
qua sư đã đảm nhận việc dạy cắm hoa cho nữ cư sĩ. Sư nhận 
thức rằng nhiều phụ nữ đang ở vào một giai đoạn cảm thấy 
mất mát và không có mục đích sống vì con cái của họ đã bỏ 
nhà ra đi. Trong lớp học của sư, sư dạy cắm hoa và cũng dạy 
thiển để được an lạc và tâm trí sáng suốt. Cuối giờ học, một số 
phụ nữ có cơ hội để nhận lời khuyên riêng. Vì sư là một vị nữ 
tu Phật giáo, họ cảm thấy an tòan khi ở bên sư. Họ nói chuyện 
thoải mái với sư về những khó khăn trong cuộc sống của họ, 
điều đó làm cho họ thấy sảng khoái và nhẹ nhõm hơn. 

Vị sư Hàn Quốc này đang phối hợp thiển định, óc sáng tạo 
và lời khuyên. Những người Phật giáo thường xem đạo Phật 
không phải là một tôn giáo với những tín ngưỡng nhất định, 
mà đúng ra là một cách sống ở đó sự tu tập, đạo đức và trí tuệ 
có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống họ. Trong cái 
thế giới hiện đại được cá thể hóa này, càng ngày càng nhiều 
người ở châu Á và Tây phương đang tu tập đạo Phật theo cách 
này, đưa họ đến cái được gọi là “sự liên hệ xã hội của thiển 
định và óc sáng tạo. ” 


l6 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Pang Kwihi, một phụ nữ Hàn Quốc bị tàn tật và ngồi xe 
lăn, là một nhà viết tiểu thuyết, một người thuyết giảng đạo 
Phật, và nhà biên kịch. Ban đầu bà muốn trở thành một bác sĩ, 
nhưng vào thập niên 70 một người tàn tật ở Hàn Quốc khó 
được đi đến trường đại học. Trường đại học duy nhất chấp 
nhận bà là Đại Học Phật Giáo Dongsuk. Bà bắt đầu học Phật 
ở đại học này. Bà nhận ra rằng cái triết lý của Phật giáo có thể 
rất hữu ích cho bà và bà bị thu hút vào sự tu tập tôn giáo. Bà 
viết một luận án về Phúc lợi Xã Hội của Đạo Phật và qua thời 
gian, bà được mời giảng thuyết về Phật giáo, đặc biệt là cho 
những người tàn tật. 

Bà nhận thấy rằng những người tật nguyền về thân thể có 
thể viết lách dễ dàng, vì họ thường trải qua những giờ sống bất 
động một mình. Bà lập ra một tạp chí để xuất bản những bài 
viết của những người tàn tật và cũng sắp xếp các hoạt động 
gây cảm hứng cho họ. Bà tận tụy nghiên cứu những mẫu 
chuyện về người tàn tật trong các kinh điển để cho thấy rằng 
họ được Đức Phật nhớ đến và phù hộ. Bà muốn bỏ đi cái 
khuynh hướng quan niệm đạo Phật chỉ là về nghiệp và các 
kiếp quá khứ, vì nó là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi 
đối với những người tật nguyền. 

Công việc của Pang Kwihi giống với công việc của bác sĩ 
Ambedkar ở Ấn-độ. Bác sĩ Ambedkar chủ trương rằng dân tộc 
của ông, được gọi là “những người không thể chạm vào,” theo 
đạo Phật để thoát khỏi hệ thống giai cấp. Một trong những 
hành động cách mạng của Đức Phật là cho phép bất cứ ai, bất 
kể giai cấp, đều được gia nhập vào các cộng đồng tu viện 
2500 năm trước ở Ấn-độ. Tuy nhiên, bác sĩ Ambedkar cảm 
thấy ông phải diễn dịch lại một số giáo lý Phật giáo để giúp 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 17 


dân tộc ông một cách trọn vẹn hơn. Ông xem sự đau khổ là 
nguyên nhân không do cái tham sân si bên trong nhiều như cái 
tham sân và si của xã hội. Ông suy nghĩ đến việc bỏ đi hay ít 
nhất giảm bớt sự nhấn mạnh vào nghiệp và tái sinh. Ông diễn 
dịch lại Phật giáo để phù hợp với các hoàn cảnh và nhu cầu của 
những người có tình huống khốc liệt mà ông đang hướng đến. 


+++ 


18 RA KHỎI BÓNG TỐI 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 19 


2 


PHẬT GIÁO Ở KINNAUR 
VÌ PHẬT 6IÁ0 TR0NG ĐỜI §ỐW6 PHỤ NỮ KINNAUR 


Tenzin Norzin 


Vùng Kinnaur của Ấn-độ ở bang Himachl Pradehs thuộc 
vùng núi phía bắc. Dân số Kinnaur khoảng 70.000 người. Hơn 
nửa số dân là đạo Phật. 

Kinnaur là một vùng đẹp đẽ, trong quá khứ nổi tiếng về 
những học giả đạo Phật và các hành giả, cả nam lẫn nữ. Một 
trong số những người nổi tiếng nhất là Khunu Lama Rinpoche, 
Tezin Gyaltsen. Khunu Lama được Đức Đạt-lai Lat-ma khen 
ngợi là một vị Phật sống. Thật vậy Đức Đạt-lai Lạt-ma nhận 
giải thích và truyền bá tác phẩm Hướng Dẫn lối sống Bồ-tát 
của Santideva (Tịch Thiên) do Khunu Lama viết. Có một 
người nổi tiếng khác ở vùng này tên Khunu Babu Tharchin. 
Vào những năm 30 ông lập ra tờ báo Tây Tạng đầu tiên, gọi là 
The Miror News. Ông in và xuất bản tờ báo này ở Kalimpong 
với nỗ lực đưa thông tin và đoàn kết các vùng đạo Phật ở Hi- 
mã-lạp-sơn. Kinnuaur cũng được hoan nghênh như là một nơi 


20_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


nhiều nhà chiêm tinh Tây Tạng được sanh ra. Thời này nhiều 
loại lịch mà người Tây Tạng dựa vào để cho thông tin quan 
trọng về những điều như thời tiết và những ngày có điểm lành 
tôn giáo xuất phát từ Kinnaur. 

Ở Kinnaur, phụ nữ là những người mộ đạo đặc biệt và là 
những Phật tử rất thuần thục. Vừa qua một vị ni tên Tseten 
Moni ở làng Sibilo tại Kinnaur qua đời. Vị này nổi tiếng là 
một đại hành giả và chứng đắc rất cao. Bà được xem là đã có 
tiến bộ tâm linh lớn, nhưng vì Kinnaur rất biệt lập, nên ít 
người nghe nói đến sự đạt đạo của bà. 

Kinnaur là một vùng của những ngôi làng mộc mạc và đời 
sống tự cung tự cấp. Ở đó người ta trồng nhiều táo và mơ và 
bán ở miễn bắc Ấn. Trong quá khứ, đàn ông thường có cơ hội 
tới trường học, nhưng phụ nữ không được quyền đó. Họ chủ 
yếu làm những công việc nội trợ và là nông dân trong các 
cánh đồng. Tuy nhiên, trong những thời kỳ mới đây cả đàn 
ông lẫn phụ nữ đều được quyền đi học giống như nhau và xin 
việc làm trong những cánh đồng. Kết cuộc là có nhiều nữ bác 
sĩ, giáo sư, và các nhà chuyên môn khác. Do sự tận tụy học 
tập, nhiều phụ nữ hơn nữa đang được học hành và nhắm đạt 
những công việc tốt. 

Kinnaur có một quan hệ mạnh mẽ về lịch sử, tôn giáo và 
văn hóa với Tây Tạng. Trước khi Trung Hoa xâm chiếm Tây- 
tạng, nhiễu vị Lạt-ma có học thức thường đi sang Tây-tạng để 
tiếp nhận các giáo lý và sự khai mở từ các tu viện Tây-tạng. 
Tuy nhiên, ngày nay, do sự lớn mạnh của Ấn giáo, truyền 
thống Phật giáo đang đương đầu với nhiều khó khăn ở 
Kinnaur. Vì vị trí biệt lập, nên các vị giáo sư và những vị Lạt- 
ma bận rộn đôi khi đã bỏ quên vùng này. Trừ khi các vị học 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 21 


giả và các giáo sư có năng lực này giúp bảo tổn và truyền bá 
giáo lý, đạo Phật vùng Kinnuar này sẽ có khả năng đương đầu 
Với sự diệt vong. 

May thay, nhờ sự tử tế và hỗ trợ tận tình của Ni sư Karma 
Lekshe Tsomo, các vị ni đã có thể đi học một cách nghiêm túc 
và áp dụng vào thực tế những điều họ đã học. Hiện nay, mười 
bốn vị ni từ Kinnaur đang học tập ở Học Viện Jamyang 
Choling tại Dharamsala. Năm vị trong số đó đã học Phật hơn 
mười lăm năm và được xem là rất tiến bộ trong việc học. Năm 
nay họ đã bắt đầu học Luận A-tỳ-đàm, hay siêu hình học, và 
sẽ hoàn tất khóa học vào năm 2006. Sau đó họ sẽ tiếp nhận 
các giáo lý về Luật tạng. Họ chỉ còn bốn hay năm năm để đạt 
cấp bằng cao nhất trong triết học Phật giáo tương đương với 
học vị tiến sĩ, và các lớp cuối cấp đang được sự hướng dẫn của 
họ. Chúng ta có những hy vọng lớn lao và những giấc mơ lớn 
là chúng ta, ni giới ở Kinnaur đang học tại Dharamsala, 
Mundgod, và Nê-pan, sẽ trở về sau khi hoàn tất sự học và chia 
sẻ tri thức về giáo pháp với những giới ni trể trong vùng 
Kinnaur, để cho sự truyền thừa văn hóa của chúng ta không bị 
biến mất hòan toàn. 

Điều mà Đức Đạt-lai Lạt-ma nói có một sự liên quan nào 
đó đến Kinnaur. Ngài nói rằng điều quan trọng đặc biệt là bảo 
tồn Phật pháp ở những nơi mà nó đã thịnh vượng về mặt lịch 
sử, chẳng hạn như ở Mông-cổ. Xin hãy ghi nhớ rằng điều này 
cũng đúng với tình trạng ở Kinnaur. 


+++ 


22_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 23 


3 


NỮ GIớI PHẬT 6140 Ở 7AWGSKAR 
Chopa Tenzin Lhhadrro 


Thung lũng Zangskar, một hạt phụ của Bang lammu và 
Kashmir Ấn-độ, tọa lạc ở vùng phía bắc dãy Hi-mã-lạp-sơn, 
Ấn-độ. Cho đến khi sát nhập vào bang Jammu và Kashmir vào 
ngày 15 tháng tám, 1947, Zangskar và Ladakh là hai vương 
quốc nhỏ bé, chia sẻ và đóng góp vào nền văn hóa và Phật giáo 
Tây-tạng rộng lớn hơn trong hàng mấy thế kỹ. Có khỏang 95 
phần trăm dân số là đạo Phật với một số nhỏ thuộc Hồi giáo. Do 
khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, vị trí xa xôi, địa thế khúc khủyu, 
tuyết mùa đông dầy đặc cắt miền Zangskar ra khỏi phần còn lại 
của thế giới suốt tám tháng trong năm, trong thời gian đó những 
đường lớn và đường đi bộ không thể đi được. 

Vai Trò Phụ Nữ Ở Zangskar 

Trong những ngôi làng nhỏ xa xôi của thung lũng 
Zangskar, phụ nữ Phật giáo nói chung, và ni giới nói riêng 
đang tu tập một cách thầm lặng các giáo lý của Đức Phật. 
Nhiều phụ nữ đã đạt sự chứng ngộ cao. Những người thầy tâm 


24 RA KHỎI BÓNG TỐI 


linh đầu tiên trong các gia đình là những bà mẹ, họ đóng một 
vai trò hết sức quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ em với các 
giá trị đích thực của đạo Phật. Cho dù nhiều người trong số 
những phụ nữ này thất học, họ vẫn là những người thầy thật sự 
của hòa bình. Họ đã học thuộc lòng nhiều bài cầu nguyện và 
bài chú, và ngay khi trẻ con có thể nói được, những bà mẹ dạy 
cho chúng những bài kinh cầu nguyện và những bài thuộc 
lòng, như bài tán thán và bài chú của Chenrezig (tiếng Phạn: 
Quán Thế Âm), Đức Phật Đại Bi. Trẻ con học ở những bà mẹ 
cách lễ lạy và tôn kính những biểu tượng của Tam Bảo, và 
cách thức chăm sóc người già, người trẻ và người nghèo thiếu 
trong cộng đồng. Tinh thần của lòng từ bi có thể được thật sự 
tìm thấy trong đời sống của những phụ nữ Zangskar. 

Trong gia đình tôi mẹ tôi là một người rất mộ đạo. Khi tôi 
còn nhỏ, bà dạy tôi nhiều bài kinh cầu nguyện và bài chú đạo 
Phật của những vị thần linh khác nhau, như bài tán thán ngài 
Jamspalyang (tiếng Phạn là Manjusri, tức ngài Văn-thù-sư- 
lợi), Đức Phật của Trí Tuệ, để gọt giữa tâm trí tôi. Mẹ đánh 
thức chúng tôi dạy sớm vào buổi sáng và bảo chúng tôi cầu 
nguyện. Điều này giống nhau trong mỗi gia đình ở Zangskar. 
Người ta thường nói một bà mẹ là một đức Phật thật sự, người 
dạy dỗ trẻ con với một nền tảng đạo đức tốt vững chắc. Như 
chúng tôi có thể thấy, trong nhiều xã hội ở thế giới hiện đại 
các giá trị này rất hiếm có. 

Trong những năm gần đây, phụ nữ đạo Phật ở Zangskar đã 
được thu hút vào công việc tạo ra những liên minh phụ nữ 
trong các làng. Các hiệp hội này đã xây dựng lại những tòa 
nhà thiêng liêng như các ngôi tháp, chùa, các tảng đá mani 
(những tẳng đá lớn và những tẳng đá ac-đoa được chạm khắc 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 25 


bài chú của ngài Quán Thế Âm - Án ma ni bát mê hồng), 
v.v... Những hoạt động này có thể được giới hạn đối với phạm 
vi bên ngoài, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong 
việc giúp bảo tổn các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. 
Những người trẻ đang có nguy cơ đánh mất sự hiểu biết đúng 
đắn về nền văn hóa của họ. Vai trò bảo tổn nền văn hóa này 
là thiết yếu và phụ nữ đang làm việc cần mẫn để truyền lại 
những giá trị truyền thống cho thế hệ kế tiếp thật tốt như họ có 
thể làm. 

Ở đây tôi muốn nói rõ là người dân Zangskar không chống 
báng lại sự thay đổi và phát triển, vì sự tiến bộ là điều cần 
thiết cho các cộng đồng chúng tôi. Điểm mà tôi muốn đề ra là 
trong sự liên kết với tiến bộ vật chất, người dân nơi vùng 
chúng tôi cần cấp thiết xúc tiến các giá trị truyền thống và văn 
hóa qua một hệ thống giáo dục thích đáng. Trên hết, chúng tôi 
cần vươn ra đến công chúng nói chung và nâng cao ý thức về 
tầm quan trọng của giáo dục đạo Phật cho con em chúng tôi, 
đặc biệt là những cô gái, nếu chúng tôi cải thiện tiêu chuẩn 
giáo dục của nhân dân và xã hội chúng tôi. 

Tuy nhiên, mặc cho sự quan trọng của việc bảo tổn văn 
hóa và tín ngưỡng Phật giáo, vẫn còn một sự thiếu thốn 
nghiêm trọng các cơ hội giáo dục, có nghĩa là phụ nữ hiếm có 
những vai trò lãnh đạo tinh thần hay thầy giáo giữa công 
chúng. Phụ nữ và các cô gái thường được giữ trong nhà để 
chăm sóc gia đình, cho nên xã hội thường xem giáo dục không 
cần thiết hay liên quan đến phụ nữ. 

Ni sư Karma Lekshe Tsomo đã phát triển những chương 
trình giáo dục khác nhau ở Zangskar. Chẳng hạn, sư mở ra 
những chương trình giáo dục ở Tu viện Jangchub Choling ở 


26 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Làng Zangla và Nữ tu viện Khacho Drubling (Jujika Zhal) ở 
Làng Karsha. Ngoài các chương trình giáo dục ở Zangskar, sư 
lập ra những chương trình tương tự ở những nơi khác của Hi- 
mã-lạp-sơn Ấn-độ, như Kinnaur và Spiti. Các dự án này cung 
cấp cho những phụ nữ trẻ nền giáo dục Phật giáo, bao gồm 
thiển định, thực hành nghi lễ, huấn luyện chăm sóc sức khỏe, 
V.V... 

Bắt đầu vào năm 1988, Ni sư Lekshe Tsomo sáng lập 
Viện Jamyang Choling ở Dharramsala, gần nơi cư trú của đức 
Đạt-lai Lạt-ma của Tây-tạng. Mục đích của Viện này là cung 
cấp một chương trình giáo dục Phật giáo tòan thời gian về triết 
học, luận lý và những môn khác cho mi giới từ những vùng Hi- 
mã-lạp-sơn của Ấn-độ, Nê-pan, Bhutan, v.v.. Các chương 
trình này cung cấp một nên giáo dục tòan diện về tâm linh và 
thế tục cho ni giới và nữ cư sĩ ở Hi-mã-lạp-sơn, huấn luyện họ 
thành những người hòa giải, giáo sư, người thầy dầy kinh 
nghiệm, và những người làm việc cho cộng đồng. 

Nhiều vị ni trẻ tuổi từ Zangskar, gồm luôn cả chúng tôi, 
đang thọ lãnh một cơ hội giáo dục tuyệt hảo tại Jamyang 
Choling. Điều này chỉ nhờ vào sự cống hiến và những thành 
tựu của người sáng lập tu viện. Trong lúc hòan tất việc học, 
khi chúng tôi trở lại các vùng quê nhà, chúng tôi sẽ chia sẻ tri 
thức về giáo pháp và các ngôn ngữ như Tây-tạng, Hin-đi (Ấn- 
độ), và Anh ngữ với các sư đệ trẻ tuổi của chúng tôi. Đây là 
ước mơ chính của vị đạo sư tâm linh của chúng tôi, Đức Đạt- 
lai Lạtma thứ 14 của Tây-tạng, cũng như Ni sư Lekshe 
Tsomo. Đức Đạt-lai Lạt-ma đã ban ân cho dự án của chúng tôi 
và sự giúp đỡ trọn vẹn cho các cộng đồng ni giới Phật giáo ở 
vùng Hi-mã-lạp-sơn. Ngài thường xuyên đi thăm và dạy giáo 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 27 


lý khắp vùng Hi-mã-lạp-sơn, điều này rất khích lệ người dân, 
đặc biệt là những tu sĩ, nghiên cứu giáo lý nồng cốt của Đức 
Phật Thích-ca-mâu-ni và bằng cách đó tiếp tục những đóng góp 
của họ vào cộng đồng Phật giáo nói chung. Cá nhân tôi cảm 
thấy rằng chúng tôi có một trách nhiệm lớn lao để nỗ lực bảo 
tôn di sản văn hóa có một không hai trong vùng Hi-mã-lạp-sơn 
xa xôi, nơi nó đi xuống đến một mức độ nguy hiểm đáng lo ngại 
dưới những ảnh hưởng tiêu cực của sự hiện đại hóa. 

Trong nhiều trường hợp những người phụ nữ và ni giới của 
Zangskar đương đầu với những khó khăn lớn về giáo dục. Ni 
giới Phật giáo được tôn trọng như những tu sĩ ở tu viện và như 
chư tăng, nhưng do sự thiếu các phương tiện dễ dàng về tín 
ngưỡng phù hợp có sẵn ở những nữ tu viện lâu đời, người ta 
thường trông thấy ni giới làm việc như những công nhân ngòai 
đồng cho gia đình và họ hàng của họ thay vì nghiên cứu và 
hiến mình cho việc tu tập Giáo pháp thích đáng. Ở Zangskar ít 
có nguồn tài nguyên vật chất, do độ cao và các tình trạng đất 
đai cực kỳ nghèo nàn. 

Vào năm 2001, tôi có dịp tháp tùng hai thành viên của Hội 
Ni giới Ladakh khi họ hướng dẫn cuộc khảo sát tám nữ tu viện 
ở Zangskar. Tôi thật sự lấy làm buồn khi thấy các vị ni này lo 
học và tu tập Giáo pháp hoàn toàn bằng cách lý giải theo sự 
hiểu biết. Vì những hoàn cảnh khó khăn, họ thiếu cả chổ ở căn 
bản và những tiện nghi đời sống khác để cung cấp cho các 
giáo sư đủ trình độ chuyên môn. Cũng giống như ở Ladakh và 
những vùng khác ở Hi-mã-lạp-sơn, lúa mạch rang và trà bơ là 
những thực phẩm chính yếu cơ bản cung cấp cho sự sống của 
chúng tôi. Những cư sĩ nữ thường yêu cầu ni đoàn tụng kinh 
cầu nguyện cho họ, cố vấn và hỗ trợ khi họ gặp rắc rối như khi 


28_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


có một người trong gia đình qua đời. Mùa đông là thời gian tốt 
nhất cho người dân ở Zangskar tập trung vào việc tu thiển 
định Phật giáo, đọc kinh điển, và kể những câu chuyện đạo 
cho trẻ em. Hầu như vào mỗi mùa đông, người dân tụ tập lại 
những ngôi chùa nhỏ trong những ngôi làng của họ và nhập 
thất mở, ở đó họ tụng thần chú Chenrezig — án ma nỉ bát đi 
hồng - một trăm triệu lần hoặc hơn. 

Những phụ nữ theo đạo Phật ở Zangskar và những tôn 
giáo khác của vùng Hy-mã-lạp-sơn mong ước tỏ lòng biết ơn 
sâu xa và chơn thành đối với Ni sư Lekshe Tsomo về sự can 
đảm kiên cường và sự cống hiến trong việc giúp đỡ nâng cao 
và soi sáng nữ giới Phật giáo ở tiểu lục địa Ấn-độ và nơi khác 
qua sự nghiệp giáo dục không mệt mỏi giới nữ trẻ. Chúng tôi 
cũng rất biết ơn về cơ hội tham dự các Hội nghị Sakyadhita 
Quốc tế về nữ giới Phật giáo được tổ chức khắp thế giới để tạo 
ra tình huynh đệ trong tôn giáo đặt căn bản trên Phật pháp. 


+++ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 29 


Á 


PHẬT GIÁ0 MÔNG - CỔ 
VÌ SỰ TU TẬP (UA PHỤ NỮ MÔNG - CŨ 


Ganfuinur Nafsagdorj 


Sau khi có sự thay đổi chế độ dân chủ vào năm 1990 và 
người theo đạo Phật lại được quyền tu tập tín ngưỡng của mình 
ở Mông-cổ, sự mộ đạo được che dấu của người dân đã được 
bộc lộ. Kể từ đó, nhiều tu viện cũ và mới được mở ra và bắt 
đầu hoạt động. Tu viện Gandantegchenlin, là tu viện duy nhất 
hoạt động trong thể chế xã hội chủ nghĩa, trùng tu những ngôi 
chùa khác của mình, như Dashi-Choimpil, Idgaa-Chijinlin và 
Gunga-Choilin. 

Thêm vào đó, khi các tu viện cổ và lịch sử như 
Amarbayasgalant và Dambadarjaa mở cửa trở lại, Trung tâm 
Tugs Bayasgalant của chúng tôi (Trời Hỷ Lạc) Trung tâm Phụ 
nữ Phật giáo Mông-cổ cùng lúc được thiết lập. Trung tâm bắt 


30_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


đầu các hoạt động tôn giáo của họ với sự hỗ trợ và đánh giá 
cao của nhiều tổ chức: Tu viện Gandantegchinlen, Tu viện 
Dashichoilin, Hội Phụ nữ Mông-cổ, Hội Những người sùng tín 
Mông-cổ, Bộ Làm Luật Mông-cổ, và những tổ chức khác. 
Trung tâm Tugs Bayasgalant là Trung tâm của Nữ giới Phật 
Giáo đầu tiên ở Mông-cổ được thiết lập trong thời kỳ của 
những thay đổi dân chủ. Tiếp theo là nhiều chùa khác của nữ 
giới, như Tu viện Narakhajid, Tu viện Tara, Tu viện Phadma 
Sambhava, và Tu viện Dijid-Choimplin. Trong số này, ngày 
nay chỉ còn Tu viện Narakhajid cố gắng để duy trì. 

Trước khi Trung tâm Tugs Bayasgalant của chúng tôi 
được thành lập và sau khi Trung tâm tham dự vào Hội nghị 
Sakyadhita Quốc tế về nữ giới Phật giáo ở Ladakh, Ni sư 
Karma Lekshe Tsomo hỏi các đại diện người Mông-cổ tại sao 
không có nữ giới Phật giáo ở Mông-cổ tham dự vào hội nghị 
này. Phụ nữ Mông-cổ có quyền tự do tu tập đạo Phật không? 
Về sau, buổi nói chuyện này có ảnh hướng nhiều đến Tu viện 
Gandntegchenlin, trung tâm Phật giáo Mông-cổ, và thúc đẩy 
tu viện hỗ trợ trung tâm chúng tôi. 

Các quyền bình đẳng cho phụ nữ và tự do tín ngưỡng được 
bảo đảm rõ ràng trong Hiến pháp Mông-cổ. Sau lời bình phẩm 
của tôi, hầu hết những người có tín ngưỡng đến quy y các tu 
viện và chùa đều là phụ nữ. Có thể điều này là do nữ giới có 
bản chất từ bi, muốn giải thoát cho tất cả chúng sanh, gồm cả 
chồng con họ, ra khỏi những đau khổ có thể có. 

Từ khi Trung tâm Tugs Bayasgalant của chúng tôi được 
thành lập, chúng tôi đã phát triển và mở rộng tầm hoạt động 
đáng kể. Ngày nay, trung tâm đã trở thành một tổ chức độc 
lập. Chúng tôi có những mối tương quan tốt đẹp với các tổ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 31 


chức quốc tế khác cũng như mối liên hệ tốt đẹp với các tổ 
chức Mông-cổ. Vị học giả Phật giáo và pháp sư kiệt xuất 
Koshok Bakula Rinpoche, là vị đại sứ Ấn-độ phi thường tại 
Mông-cổ, đã dẫn dắt chúng tôi trên đường Giáo pháp và 
những việc làm cao cả. Nhờ vào sự tài trợ rộng rãi của Guru 
Dava Rinpoche, vị Lạt-ma hóa thân cao cả nhất ở Mông-cổ, 
chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng tu viện của chúng tôi. Tôi 
mang ơn vị giáo thọ Guru Dava Rinpoche của tôi, người năm 
nay đã 96 tuổi, có trí tuệ sáng suốt, và vẫn đang hỗ trợ cho các 
nữ đệ tử của người. 

Để giáo dục chư ni nơi tu viện, chúng tôi đã gởi đi Ấn-độ 
ba vị ni. Các vị này đã trở về với tri thức triết học Phật giáo 
sâu sắc và hiện đang làm việc cho trung tâm. Một vị ni khác 
đang học tại Seoul, Nam Hàn. Thêm vào đó, các ni khác từ 
trung tâm chúng tôi đang học triết học Phật giáo và các ngành 
nghiên cứu Ấn-Tạng tại Viện Đại học Phật giáo Zanabazar ở 
Ulân Bataar. Các ni sinh đầu tiên sẽ tốt nghiệp vào năm 2006 
với các học vị cử nhân về các ngành nghiên cứu Tây-tạng và 
Triết học Phật giáo. Học Viện Tây-tạng ở U.K., đặc biệt do nỗ 
lực lớn lao của Sue Byrne, đã đóng góp nhiều vào sự thực hiện 
dự án giáo dục này. Được sự bảo trợ của dự án này, bốn vị ni 
người Nga hiện đang theo học tại Mông-cổ. 

Chính phủ Mông-cổ tôn trọng đạo Phật, vì đây là tôn giáo 
truyền thống của xứ này. Tổng Thống Mông-cổ tiếp các vị 
lãnh đạo tu viện Phật giáo mỗi năm một lần và chia sẻ các 
quan điểm cùng lời khuyên với họ. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn 
còn đương đầu với nhiều thử thách. 

Trong những năm gần đây, do những cơ hội có từ quyển tự 


32_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


do tín ngưỡng, Thiên chúa giáo đã lan tràn khắp Mông-cổ. Với 
sự giúp đỡ của một số lớn đầu tư nước ngoài, nhiều nhà thờ 
Thiên chúa giáo đã được mở ra. Kết quả là chính phủ Mông-cổ 
đã đánh thuế 20% trên các tổ chức tôn giáo. Thật không may, 
điều rõ ràng là biện pháp này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến nên 
kinh tế của các chùa Phật giáo và sự phát triển của họ. 

Chúng tôi, nữ giới Phật giáo Mông-cổ, biết được những tin 
tức không lành về sự mất mát và thiệt hại ở Trung Đông, tại 
Iraq và những quốc gia khác, xuyên qua các tin tức báo chí 
truyền thông, với sự tiếc nuối sâu xa và chúng tôi dâng lời cầu 
nguyện vì hạnh phúc của loài người. Chúng tôi cũng quan tâm 
đến sự mất quân bình sinh thái. Rõ ràng là thế giới đang 
đương đầu với một số thiên tai do những hành vi làm tổn 
thương của loài người, nó gây ảnh hưởng trầm trọng đến sự 
cân bằng sinh thái và mất mát lớn lao. Chúng tôi nghĩ rằng 
điểu quan trọng cho tất cả những tổ chức tôn giáo là làm việc 
để bảo vệ môi trường. Đây chỉ là số ít trong những cách mà 
phụ nữ Phật giáo có thể đóng góp cho hòa bình và hạnh phúc 
thế giới. 


++* 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 33 


5 


LỊ(I SỬ WÔI (HÙA MI PHẬT 6140 Ở BURYATH 


Zorigma Budaeva 


Lịch sử xây dựng chùa ni Phật giáo có tên gọi Zungon 
Darjaling, có liên quan đến đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, Tenzin 
Gyatso. Vào năm 1992, trong chuyến đi đến Buryatia khi gặp 
sỡ những người hoạt động trong các tổ chức tôn giáo, Ngài đã 
khuyên nên tôn tạo một ngôi chùa cho nữ giới Phật giáo để 
bảo vệ hòa bình và hòa hợp giữa những người dân sống ở 
Buryatia. 

Chỉ có một phụ nữ tại buổi họp — người lãnh đạo Phật tử 
Đoàn kết, có tên là Tsinsgyeva Darima Sambuevna. Dường 
như là những lời nói của đức Đạt-lai Lạt-ma được nói cho bà. 
Ngay sau sự kiện này, một cặp vợ chổng tên Darima 
Tsingyeva và Budaev Dalai quyết định bắt đầu việc xây dựng 
Zungon Darjaling, nhưng việc xây dựng trở thành khả thi chỉ 
nhờ vào các nguyện vọng, sự kiên trì và sự quyết định của hai 
người - đó là Darima Tasyngueva và Dalai Budaev. 


34_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Darima kêu gọi sự can đảm của bà và đi xin lời cố vấn của 
Kushod Bakula Rinpoche, vị đại sứ Ấn-độ tại Mông-cổ, ngươi 
đã khuyên bà nên xây dựng một ngôi chùa mới. Ban lãnh đạo 
thành phố và cộng hòa hỗ trợ công việc này, nhưng không 
cung cấp phương tiện. Cho nên, gia đình này quyết định bán 
ngôi nhà của họ. Năm 1995, chính quyền thành phố cho một 
lô đất để xây dựng ngôi chùa Phật giáo cho ni giới. 

Năm nay, các vị lạt-ma của hai tổ chức Phật giáo, Lamrim 
và Dharma, sửa soạn một lễ tấn phong ở vùng này và nghi lễ 
đặt một chậu thánh được gọi là bưmba. Sau khi bán đi tài sản 
của mình, Đạt-lai Anpilovich bắt đầu xây dựng hai tòa nhà 
nhỏ trên đất này. Chính phủ và vài doanh nghiệp giúp đỡ tài 
chánh để xây công trình chính. 

Năm 1998, nhà nguyện đầu tiên (đugan, một căn nhà nhỏ 
để cầu nguyện) được xây dựng. Năm 1999, vài cô gái và phụ 
nữ Buryat thọ giới cư sĩ do Ngài Yeshe Lodro Rinpoche 
truyền giới. Vị này cũng đặt tên cho ngôi chùa là Zungon 
Darjaling, có nghĩa là “cao cả và phồn vinh.” 

Từ lúc đó, ngôi chùa này bắt đầu tổ chức những buổi cầu 
nguyện hàng ngày (chural) vì sự an lạc của tất cả chúng sinh 
và vì sự phổn vinh của quê nhà. Các nhà chiêm tinh, các vị 
lat-ma và emchi (các bác sĩ) từ Mông-cổ cũng được mời đến. 
Như vậy, các hoạt động của Chùa Zungon Darjaling bắt đầu vì 
sự phồn vinh của mọi loài. 

Năm 1999, ở Moscow vị đại sứ Burma, ngài U. Khin 
Newnt, khuyên Darima Sambuevna xây dựng một ngôi chùa 
tháp (suburgan) và cung cấp phương tiện cho việc xây cất. 
Vào ngày 31 tháng giêng, 1999, ngài đến Buryatia để làm lễ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 3Š 


chùa tháp này và tặng các pháp bảo của gia đình ngài cho 
chùa, chúng được đặt trong tháp này. 

Ngài U. Khin Newnt đặt các xá lợi Phật - các phần xá lợi 
huyết và một mảnh xương của Đức Phật — cùng với một tượng 
Phật vào trong tháp, tọa lạc trên những vùng đất của chùa ni 
Phật giáo. Trong sương mù đóng băng, ngài cầu nguyện suốt 
gần bốn giờ đồng hồ. Ngài cầu nguyện và tạo ra một sự liên 
kết với nơi chốn và không gian. Tháp này được gọi tên là 
Quyền lực Tối cao của Vũ trụ. 

LỄ khai mạc chính thức tòa nhà chính diễn ra vào ngày 
tháng bẩy năm 2000. Nhận thức được tầm quan trọng của sự 
kiện này, một số đông người ủng hộ nhiệt tình tham dự và 
không chỉ những người có đạo. Tất cả những người này giúp 
đỡ một cách tích cực trong việc xây dựng các tòa nhà. 

Năm 2001, pho tượng chính của Đức Phật Thích-ca-mâu- 
ni được làm lễ an vị. Lịch sử của pho tượng có liên quan đến 
Agvan Dorzhiev, người đã mang nó đến từ Tây-tạng vào năm 
1913. Tượng ở trong tình trạng thảm hại, và những viên đá 
quý cùng với những hoa văn trang trí bên ngoài đã bị lấy mất. 

Ban lãnh đạo của chùa này đã hết sức cố gắng để tái tạo 
lại pho tượng Đức Phật. Đôi tay và đầu đã được tái tạo và các 
vật bên trong của tượng đã được chuẩn bị, nó gồm có bốn 
mươi lăm ngàn tờ giấy với 27 bài chú khác nhau, 65 ký nhang 
và ngũ cốc và chín bảo vật khác nhau. Ngài Yeshe Lodoi 
Rinpoche chủ tọa buổi lễ an vị Phật tượng. 

Sự khác biệt chính giữa chùa Zungon DarJaling và những 
ngôi chùa khác ở Nga là các vị nữ lạt-ma thực hiện các buổi lễ 
cầu nguyện. Theo quan điểm của Darima, chỉ có một phụ nữ 


36 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mới có thể hiểu được phụ nữ; các phụ nữ thích hỏi ý kiến và 
bàn bạc về đời sống nội tâm với một phụ nữ, bởi vì có một số 
khó khăn khi bàn bạc với một vị lạt-ma nam. 

Một sự kiện quan trọng khác trong lịch sử của ngôi chùa 
Zungon Darjaling là một cái tháp được xây trên bờ hồ Baikal. 
Trong ngôi làng Maksimikha, một chỉ nhánh của trung tâm 
phụ nữ Phật giáo đã được mở ra để bảo tổn Hồ Baikal. Trung 
tâm này được gọi là “bảo vật của hành tỉnh” chỉ mở cửa vào 
mùa hè. 

Giáo Dục ở Trường Học Ngày Chủ Nhật tại Chùa Zungon 
Darjaling ở Buryatia. 

Sau 70 năm đàn áp tôn giáo, những thay đổi chính trị xã 
hội ở Nga có lợi cho sự phục hưng những truyền thống tinh 
thân, gồm có sự phát triển của Phật giáo. Một thí dụ rõ ràng là 
sự xuất hiện của một ngôi chùa Phật giáo cho nữ giới. Ở 
Buryatia, theo truyền thống chỉ có những chùa nam tổn tại; 
cho nên những thái độ và những mối liên hệ với những người 
mộ đạo nữ giới không rõ ràng. Vấn để cũng là đa số dân 
chúng không tha thiết cải thiện chính mình và do đó niểm tin 
vào Phật giáo bị giới hạn vào những ứng dụng tu tập như thực 
hiện các lễ nghi tôn giáo và cầu nguyện để quyết định những 
vấn để cá nhân. Về mặt này, có một nhu cầu lớn về giáo dục 
tinh thần. 

Hai năm trước, chúng tôi mở một Trường học Chủ nhật tại 
chùa. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng trường học này không 
chỉ đơn giản có tính chất thế tục. Mục đích căn bản của nó là 
giáo dục tinh thần và đạo đức cho những thế hệ tương lai qua 
việc làm quen với những lời dạy đạo đức của Phật giáo. Vì 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 37 


mục đích này chúng tôi đã mở ra một chương trình giáo dục 
cung cấp ba năm đào tạo. Các môn học căn bản là những nền 
tảng triết học Phật giáo, những nền tẳng tu tập đạo Phật, và 
các truyền thống đất nước Buryat. Trong nửa năm, chúng tôi 
huấn luyện các trẻ em từ bảy tuổi đến chín tuổi trong các môn 
học này. 

Tiến trình giáo dục hướng đến việc phổ biến một tri thức 
về triết lý đạo Phật và các kỷ năng cho trẻ em để đặt kiến 
thức này vào việc tu tập. Các học sinh làm quen với các tiểu 
sử và học về Tam Bảo của Phật giáo, Tứ thánh đế, và sự luân 
hồi của đời sống. Sự quan tâm lớn nhất giữa các học sinh được 
nâng lên bằng các công việc thực tiễn liên quan đến: (1) chủ 
nghĩa tượng trưng có tính cách tôn giáo trong nghệ thuật và 
điêu khắc chùa chiển; (2) người cầu nguyện đánh trống và ý 
nghĩa của việc đi vòng quanh ngôi chùa; (3) ngôi tháp và giá 
trị của nó; (4) các điều luật về cư xử trong chùa; (5) sự sắp đặt 
bên trong ngôi chùa; (6) tu tập tôn giáo; (7) đồ hình và ý nghĩa 
của nó; (8) tu tập cúng dường bố thí; và (9) làm quen với 
những tranh ảnh tôn giáo. 

Việc học tập các truyền thống Buryat là kết quả của sự 
phục hồi mối quan tâm đến những truyền thống quốc gia và 
văn hóa đã mất. Chương trình nghiên cứu chuẩn bị cho các 
sinh viên công việc bao gồm ba nhóm: (1) con người và thế 
giới tâm linh, (2) con người và tha nhân, và (3) con người và 
môi trường. Nhóm đầu tiên cho trẻ quen với vấn để căn bản 
của đạo đức, tiểu sử những ngừơi nổi danh ở Buryatia, và các 
tiêu chuẩn đạo đức của Phật giáo. Nhóm thứ hai thúc đẩy sự 
hình thành tư cách đạo đức trong tương quan với người khác, 
và có liên quan một cách căn bản đến các vấn để xả giao. 


38 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nhóm thứ ba hướng đến việc hình thành các thái độ có liên 
quan đến thế giới chung quanh. Trong cơ cấu tổ chức này, các 
chủ để sau đây được biết đến: con người và thiên nhiên, các 
ngày lễ quốc gia, những câu ngạn ngữ và tục ngữ của Buryat, 
quốc phục và thực phẩm của đất nước Buryat. 

Trẻ em tham gia những bài học với sự thích thú và thực 
hiện các bài tập đang học. Tuy nhiên, thiếu những phương tiện 
trợ giúp giảng dạy làm cho tiến trình huấn luyện trở nên phức 
tạp, vì một số học sinh cần lập lại các tài liệu giảng dạy. Kinh 
nghiệm ban đâu đã để lộ sự cần thiết phải phát triển sách giáo 
khoa trong các bộ môn này. Trong thời gian này chúng tôi đã 
tham dự vào việc phát triển các chương trình và sách giáo 
khoa trong những môn học này. 

Hiện tại, các sách giáo khoa cho hai năm đầu huấn luyện 
cơ bản triết học Phật giáo đã được phát triển phù hợp với 
chương trình giáo dục. Sách giáo khoa cho các học sinh năm 
thứ nhất gồm có ba chương: (1) Câu chuyện về cuộc đời của 
Đức Phật; (2) Ba ngôi báu trong Phật giáo, và (3) Luân hồi 
của sự sống. Câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật được khảo 
sát, mở ra cuộc thảo luận về những khái niệm như Ba ngôi 
báu, Tứ thánh đế, sự luân hồi của đời sống, và lý duyên sinh. 

Đối với các học sinh ở năm thứ hai sách giáo khoa gồm có 
ba chương: (1) Những nên tẳng của triết lý Phật giáo, (2) Các 
học thuyết của Đạo Phật về tri thức, và (3) Đạo đức học Phật 
giáo hay Lý thuyết về Đạo đức. Bằng việc khảo sát các để tài 
trong sách giáo khoa này các học sinh trở nên quen thuộc một 
cách sâu sắc với quy luật tương thuộc và tương duyên, quen 
thuộc với thế giới quan Phật giáo, nhân quả (khái niệm về 
nghiệp), các nên tẳng của lý thuyết Phật giáo về tri thức, các 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 39 


khái niệm về chân lý tuyệt đối và tương đối, và đạo đức học 
Phật giáo đi vào chi tiết hơn. 

Các sách giáo khoa này vừa mới được trình bày và chuẩn 
bị xuất bản, cho nên chưa có thông tin về những kết quả của 
việc ứng dụng thực tiển những sách này. Ngôi trường của 
chúng tôi đã bắt đầu hoạt động vào cuối tháng chín 2004. Với 
sự quyết tâm chân thành, dự án trường học ngày chủ nhật đang 
phát triển và làm giàu cho đời sống trẻ em tại Buryatia. 


+++ 


40_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 41 


PHONG TRÀ0 THÂM LẶNG 
(ÙA NỮ GIỚI PHẬT GIÁ0 TẠI CĂM - BốT 


Peou Vanna 


Thường thường, ni giới Căm-pốt giữ tám giới hay mười 
giới. Họ cạo tóc và chân mày, có thể mặc các áo dài màu 
trắng trong chiếc áo choàng trắng và váy đen. Một số ni sống 
ở chùa, trong khi những vị ni khác sống tại nhà với sự trợ giúp 
của trẻ em họ. 

Ni giới Căm-pốt và những nữ cư sĩ trước tiên nghĩ đến 
việc phục vụ chư tăng bằng việc nấu các bữa ăn cho họ, lau 
chùi khu vực quanh chùa, v.v... Thêm vào đó, họ có thể chăm 
lo những bổn phận như coi ngó nhà cửa của trẻ em họ, giữ 
cháu hay làm những việc vặt khác trong nhà, những công việc 
này làm cho họ bận rộn còn hơn một ngày làm việc bình 
thường. Mặc dù đảm đương hết tất cả những công việc khó 
khăn này, nữ giới lại thường bị phê phán là không có khả năng 
ra khỏi nhà bếp. Thật sự là chư ni cũng như nữ cư sĩ, họ bận 


42_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


phục vụ cho chư tăng và những người khác trong khu vực lân 
cận của họ đến nỗi không có thời gian nhiều để nghĩ đến bản 
thân theo cùng một cách mà chư tăng và nam giới làm khi tu 
tập hay học giáo pháp. 

Một sự phát triển mới hay phong trào thầm lặng ra đời 
năm 1995 khi một nhóm 107 phụ nữ Phật giáo trên khắp Căm- 
pốt họp lại để xúc tiến việc thành lập một hiệp hội gọi là Hội 
Ni Giới Và Nữ Cư Sĩ Căm-pốt, giới hạn thành viên trong số nữ 
giới Phật giáo. Hội này được ra đời theo sau một hội nghị bốn 
ngày trong vùng, tổ chức từ ngày I đến ngày 4 tháng năm 
1995, về để tài “Các Vai Trò của Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Căm- 
Pốt trong việc Hòa Giải Dân Tộc.” Hội nghị này được tổ chức 
tại Trung Tâm Thiển Định và Văn Hóa tại Prek Ho ở tỉnh 
Kandal với sự tham dự của những vị khách mời trong nước và 
quốc tế từ Thái-lan, Miến-điện, Tích-lan và Đức. 

Hội Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Căm-pốt đẩy mạnh các quyền 
hạn của ni giới và nữ cư sĩ Căm-pốt và khuyến khích họ thay 
đổi tư thế của họ từ việc làm bếp và lau chùi chùa chiển và 
không dám tham dự vào việc xã hội để trở thành các cố vấn 
và pháp sư tham gia vào việc thiển định, phát triển cộng đồng, 
giải quyết những xung đột, và quản lý việc xung đột giữa 
người dân trong các cộng đồng của họ, đặc biệt là trong những 
vùng xa xôi nơi không có mạng lưới thông tin. Họ có thể học 
Giáo Pháp và tu tập thiển định để được tâm an lạc. Một hoạt 
động tôn giáo khác của Hội Ni giới và nữ cư sĩ Căm-pốt 
(ANLC) là bảo tôn và đẩy mạnh Phật giáo bằng cách giữ các 
điểu luật cấm và cho phép của Phật, bằng cách huấn luyện 
những người theo Phật và giúp họ trở nên hiểu biết về cả Phật 
pháp lẫn các công việc thế tục. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 43 


Những hoạt động này xây dựng một phong trào thầm lặng 
của phụ nữ Phật giáo Căm-pốt, những người đã và đang đi một 
cách từ từ về phía những quyền bình đẳng và quyền phái tính 
và xúc tiến các quyển bình đẳng của phụ nữ trong vương quốc 
của đạo Phật cũng như trong môi trường thế tục. Dù gần một 
thập niên nỗ lực được đặt ra do phong trào thầm lặng của nữ 
giới Phật giáo Căm-pốt, ni giới Căm-pốt những người thọ trì 
mười giới còn phải được phép để trở thành sa-di (ni cô mới 
xuất gia) hay tỳ-kheo ni (ni cô đã thọ giới đầy đủ). 

Hiện nay ANLC có 10.825 hội viên. Trong số đó, 65% là 
chư ni trên 55 tuổi và 35% là cư sĩ nữ, đa số họ đều từ 30 đến 50 
tuổi. Phần đông các nữ cư sĩ không sống trong chùa như chư nỉ; 
họ sống tại gia và đi đến chùa vào những ngày lễ Phật giáo. 

Trình độ học vấn của đa số chư ni hãy còn thấp, nhưng họ 
có cả một gia tài kinh nghiệm về đời sống bởi họ đã sống trãi 
nhiều chế độ khác nhau và đặc biệt là vì họ đã sống qua các 
thập niên của cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài. Họ được 
xem là những người mạnh mẽ về tinh thần, năng động, quyết 
đoán và không sợ hãi khi vượt qua mọi vấn đề họ đương đầu. 
Với sự tu tập thiển định, họ trầm tỉnh, vững chải và có đủ năng 
lực lãnh đạo. Người ta nhận xét là hầu hết chư ni chín chắn 
trong suy nghĩ, có kỹ luật tốt, và có tinh thần trách nhiệm cao 
liên quan đến các thây sa-di trẻ tuổi thiếu học vấn. 

Những sự tu tập mà Hội ni giới và nữ cư sĩ Căm-pốt đã 
chấp nhận từ năm 1995 gồm có việc học và huấn luyện về 
Giáo pháp, tự tu, tu tập tâm an lạc, sự lãnh đạo, các nhân 
quyển, việc đẩy mạnh các quyển phụ nữ, giải quyết xung đột, 
dập tắt bạo động trong nước, và chăm sóc bệnh nhân đang 
sống với bệnh AIDS. 


44 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đến nay, ni giới và nữ cư sĩ, là những huấn luyện viên 
trong hội đã hỗ trợ việc huấn luyện về cách thiền định, tu tập 
tâm an lạc, và hỗ trợ an ủi cho những người đang bị khủng 
hỏang, các trẻ em vô gia cư, và những người làm nghề mãi 
dâm. Họ đã giáo dục trẻ em hiểu ý nghĩa của năm giới và các 
giáo lý đạo Phật. 

Hiện nay dân chúng địa phương đã nhận ra chư ni Căm- 
pốt ở một mức độ nào đó. Họ thường mời chư ni tham dự các 
tang lễ và các buổi lễ đạo giáo giống như họ đã mời chư tăng. 
Hơn nữa, vào mỗi ngày trai, Đức Vua luôn luôn mời chư tăng 
cũng như ít nhất là năm vị ni để cùng với ngài nghe thuyết 
pháp trong Cung điện. 

Ngoài những hoạt động căn bản hàng ngày ra, chư ni và 
nữ cư sĩ Căm-pốt còn đang mở rộng các mạng lưới ở cấp quốc 
tế với các quốc gia khác trên thế giới. Chẳng hạn, mỗi hai 
năm một lần, phụ nữ Phật giáo thế giới họp lại để tổ chức một 
cuộc hội nghị quốc tế về Phụ nữ Phật giáo, có tên gọi là 
Sakyadhita (các Thích nứ, con gái của Đức Phật). Những 
Thích Nữ trên khắp thế giới họp nhau lại để bàn bạc và trao 
đổi những tư tưởng về những vấn để Phật giáo có liên quan 
đến các tình trạng xã hội hiện nay. Họ không tiếc công sức 
làm việc chung để giải quyết những vấn để mà thế giới đang 
đối mặt, liên quan đến Phật giáo lẫn những công việc thế tục. 
Từ năm 1995, Hội ni giới và nữ cư sĩ Căm-pốt đã đều đặn phái 
đi những người đại diện để tham dự Hội Nghị Sakyadhita 
Quốc Tế Về Nữ Giới Phật Giáo. 

Có một hội nghị quốc tế khác được gọi là INEB 
(International Network of Engaged Buddhists, Mạng lưới quốc 
tế của Phật tử dấn thân), những hoạt động của họ nhắm vào 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 45 


việc tham gia đẩy mạnh Phật giáo khắp thế giới. Hội nghị này 
nhằm vào việc đẩy mạnh Phật giáo khắp thế giới để đóng góp 
vào các giải pháp chung và nền hòa bình chân chính cho lòai 
người trên thế giới. 

Các mạng lưới quốc tế này hỗ trợ các hoàn cảnh thuận lợi 
cho tất cả những người tham gia, đặc biệt là các thành viên 
của Hiệp hội ni giới và cư sĩ của Căm-pốt. Giống như ánh mặt 
trời chiếu sáng, các mạng lưới này giúp cho chư ni và cư sĩ 
Căm-pốt nhìn thấy rõ hơn tình trạng Phật giáo trong những 
vùng địa dư khác nhau khắp thế giới. 

Phật giáo đã lan tràn khắp thế giới và sự tu tập Phật giáo 
trong mỗi quốc gia thay đối tùy theo nên văn hóa và các tài 
nguyên của quốc gia đó. Nhưng thông thường những người 
theo đạo Phật trên khắp thế giới đều chia sẻ một mục tiêu 
chung: tìm sự tnh lặng tỉnh thần và hòa bình cho nhân loại 
khắp thế giới. 

Mục tiêu tôn giáo này đáp ứng tình trạng hiện nay của 
Căm-pốt, nơi mà người dân đang đương đầu với nhiều vấn đề, 
như sự suy đồi trong khuôn phép và đạo đức xã hội, và sự bộc 
phát mọi loại bạo lực, như bạo lực trong gia đình, trộm cắp, 
cướp giựt, giết chóc, v.v.. những hành vi này hoàn toàn đi 
ngược lại ngũ giới của Đức Phật nhằm dẫn con người đến một 
trạng thái an lạc. 

Cùng với những vấn để khó khăn mà đất nước chúng tôi 
hiện đang đương đầu, phong trào thầm lặng của những phật tử 
nữ cư sĩ và những người hỗ trợ đang thực hiện sứ mạng của nó 
để góp phần vào xã hội bằng việc giảm bớt bạo hành và khắc 
phục sự suy đổi trong khuôn phép và đạo đức xã hội, làm việc 
hướng về sự hòa hợp quốc gia qua việc phát triển một tâm an 


46 RA KHỎI BÓNG TỐI 


lạc, thiển định và đẩy mạnh năm giới. Những phương pháp 
này có thể được dùng để giải quyết những tranh chấp giữa ni 
giới, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sinh viên và những giới người khác 
trong cộng đồng, để họ có thể đạt đến sự an lạc cho chính họ 
và cho toàn thể xã hội. Một tâm an lạc là một liều thuốc hữu 
hiệu để chữa lành mọi loại xung đội. 

Nguyện cho khắp cả thế giới đều sống trong hòa bình, an 
lạc. 


+++ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 47 


7 


JỊ1 YỊ \ lối IÀ Í 611 BÌNH 
MIỮM lÁ THƯ (L1 ĐI 9Ứ ÍNJUAW VỀ VỶ đit VÌ it XUI ĐY TRỲ 


]-L¡ Yang 


Từ lâu nữ giới đã chịu thiệt thòi và mất quyền ưu tiên 
trong nhiễu nền văn hóa và xã hội. Nam giới thường là người 
thống trị và nữ giới là kẻ bị trị, chịu sự chi phối theo yêu cầu 
của phong tục tập quán. Chẳng hạn trong xã hội cổ Trung 


2 6 


Hoa, người ta mong đợi người phụ nữ tuân thủ “tam tòng và tứ 
đức.” Hiếm khi người Trung hoa nhìn người phụ nữ nào là “có 
năng lực,” ngoại trừ những gương mặt lịch sử như Hòang đế 
họ Võ (625-705) của Triểu đại nhà Đường hay Từ-hy Thái 
Hậu (1835-1908) của Triều đại nhà Thanh, vài người trong số 
đó lại bị khinh thị. Dưới cặp mắt của đa số người thì phụ nữ 
không thể có năng lực. Vị tổ thứ 13 của Phật giáo Tịnh Độ 
tông ở Trung-hoa, Đại sư Ấn Quang (1861-1940), đã viết về 


48 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nữ giới và năng lực. Ngài cho rằng người phụ nữ có năng lực, 
và nếu họ có thể thực hiện tốt năng lực của họ, họ có thể giúp 
tạo ra một thế giới an lạc. 

Bài viết này trình bày một quan điểm về nữ giới như là 
những người có năng lực nhất và có ảnh hưởng nhất trong gia 
đình, theo cách hình dung của Đại sư Ấn Quang. Đại sư đã 
đưa ra những để nghị cụ thể và cơ sở hợp lý về việc nữ giới 
nên thực hiện như thế nào cái năng lực của họ. Bài viết này 
đưa ra những vấn đề: (1) Theo quan điểm của Đại sư, nữ giới 
đã có những loại năng lực nào? (2) Ngài đã để nghị nữ giới 
nên sử dụng năng lực của họ như thế nào? Bài viết này được 
bố cục thành bốn mục. Mục thứ nhất đưa ra phát họa ngắn gọn 
tiểu sử của Đại sư Ấn Quang. Mục thứ hai thảo luận những 
nền tảng căn bản giáo lý của ngài. Mục ba đưa ra những câu 
trả lời cho các câu hỏi đã được đặt ra ở trên. Mục bốn tóm tắt 
những ngụ ý rút ra từ quan điểm của ngài. 


Ghi Chú Tiểu Sử Ngắn Gọn về Đại Sư Ấn Quang 

Đại sư Ấn Quang sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Sơn 
Tây năm 1861. Ngài được người anh cả dạy dỗ nên trối bậc 
hơn người về triết học duy lý hay Tân Khổng giáo của các thời 
kỳ nhà Tống và nhà Minh. Trong những năm cuối tuổi thiếu 
niên sau khi bị bệnh, ngài quyết định trở thành tu sĩ vào năm 
1881, vào tuổi 21. Ngài đã ở tại nhiều nơi và đã có dịp để đọc 
lướt qua Tạng Kinh, đặt biệt là những kinh liên quan đến tư 
tưởng Tịnh Độ. 

Đại sư tu tập chủ nghĩa khổ hạnh, sống một cuộc đời hết 
sức đơn giản, tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật, và thực hành kỷ 
lưỡng sự tu tập Tịnh Độ, đặt biệt là nệm danh Phật A-di-đà. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 49 


Ngài là một trong số rất ít người ở Trung-hoa hiện đại đã đạt 
định (nhất tâm) qua những tu tập như thế. Ngài không sở hữu 
một ngôi chùa, cũng không đặt vị tăng nào là đệ tử của ngài, 
vì ngài đã nguyện như thế.' Tính cách chân thật và thẳng 
thắng của ngài rất được ca ngợi và đây có lẽ là yếu tố quan 
trọng nhất đã thu hút mọi người đến với ngài. 

Đại sư ở yên không hoạt động một thời gian cho đến khi 
ngài 52 tuổi. Vào năm 1912, sau 30 năm sống ẩn dật và giữ 
giới đến mức khắc khổ, một số lá thư của ngài được xuất bản 
trong Tạp Chí Phật Giáo của Thượng Hải, dưới bút hiệu là 
“Người Luôn Luôn Hổ Thẹn” Vào năm 1917, tên “Ấn 
Quang” của ngài lần đầu tiên xuất hiện khi ba trong số các lá 
thư của ngài được xuất bản thành một cuốn sánh nhỏ khôang 8 
trang, vào năm 1918 cuốn sách đầu tiên của ngài được xuất 
bản với tựa là Các Bài Viết Của Đại Sư Ấn Quang. Từ đó ngài 
được biết đến là “Đại Sư Ấn Quang.” 

Vào lúc ngài viên tịch, năm 1940, ngài đã viết hơn 600 lá 
thư, cộng với một số những bài viết khác - lời tựa, lời kết, lời 
kể chỉ tiết, v.v... tổng cộng trên một triệu chữ. Mặc dù ngài 
không viết những bài luận lớn hay chú giải về các kinh điển 
đạo Phật, nhưng những bài viết của ngài là những chú giải hay 
nhất đã từng được viết ra — đó là những chú giải mà người ta 





' Sau những năm 1920 ngài bắt đẫu xem cư sĩ là đệ tử của ngài, mà 
không bao giờ xem các thầy là đệ tử. Đạo sư Hung-yi có một lần xin làm 
đệ tử ngài, nhưng ngài từ chối lời yêu câu. 

“ Những bài viết của ngài đã được lưu hành tại Châu Âu và Mỹ châu 
vào những năm 1930. Yang-tung-feng, “Để Kỹ Niệm Đạo Sư Ấn Quang, Š 
Các Tác Phẩm Trọn Bộ 5, Các Tác Phẩm Trọn Bộ của Đạo Sư Ấn Quang 
1-7 (xuất bản lần thứ tư), do Kuang-ting Shih xuất bản (Nhà sách phật 
giáo đài bắc, 1991), tr. 2692. 


50 RA KHỎI BÓNG TỐI 


có thể hiểu một cách dễ dàng và làm theo trong đời sống hàng 
ngày của họ. 

Bài viết của ngài - một phản ánh chân thật của chính 
nhân cách và sự tu tập đạo lý của ngài - luôn luôn chân thành 
và thật thà, trực tiếp và thẳng thắng, không gạt gẩm và nhiệt 
tình. Lời lẽ của ngài đánh thẳng vào tâm hồn con người của 
mọi tầng lớp trong cuộc sống, từ trí thức đến nông dân, từ 
những người nổi danh đến các bà nội trợ, từ những người cai 
trị đến quần chúng nhân dân. Ảnh hưởng của ngài lan xa rộng 
rãi;” và chính qua những bài viết của ngài mà các giáo lý tịnh 
độ được thêm mạnh mẽ trở lại vào một thời kỳ mà Trung hoa 
bị xâu xé giữa những rắc rối nội bộ và nhiễu nguồn áp lực 
ngoại bang, khi mà những hệ thống và các giá trị cổ truyền 
đang trên bờ vực phá sản và các ảnh hưởng của Tây phương 
được nhi vào. 

Những Nền Tầng Giáo Lý của Đại Sư 

Vào thời kỳ khó khăn này, đạo sư đã phải dạy Phật học 
theo một phương cách khác hẳn. Thay vì thuyết giảng hoàn 
toàn về những học thuyết xuất thế của đạo Phật như các pháp 
sư Phật giáo khác đã làm, ngài đã cố gắng dạy theo cách bình 
thường, đặt trên nền tảng Khổng giáo cổ điển. Khổng giáo cổ 
điển khác xa với Tân Khổng giáo. Tân Khổng giáo nâng vấn 
đề tâm lên đến mức độ siêu hình, bỏ qua một bên cái ý tưởng 
là con người có thể tự rèn luyện mình trong kỷ luật để thành 
người khôn ngoan và đạo đức. Còn Khổng giáo cổ điển đánh 





3 Tám bước là: (1) nhiệt thành, (2) điều chỉnh tâm, (3) bỏ những cái 
muốn đối với những vật bên ngòai, (4)học giỏi, (5) kỷ luật thân thể, (6) 
đoàn kết gia đình, (7) điều hành đất nước, và (§) mang hòa bình đến cho 
thế giới. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 51 


giá giới luật và đạo đức học là nền tẳng trên đó một xã hội có 
thể duy trì trật tự và hòa bình.” Thêm vào đó, nó tuyệt đối thừa 
nhận nguyên lý nhân quả báo ứng, luôn luôn khuyến khích 
con người làm lành lánh dữ. 

Theo quan điểm của Đạo sư Ấn Quang, chính Tân Khổng 
giáo đã từng bước phá hỏng và làm suy sụp đất nước Trung 
Hoa. Ngài chỉ ra rằng dưới ảnh hưởng của Tân Khổng giáo, 
con người học kinh điển không phải với một quan điểm để trở 
thành những thánh hiển mà vì mục đích đạt lợi nhuận cá nhân 
- như danh tiếng, địa vị và của cải. Hơn thế nữa, không có ý 
thức nhân quả báo ứng, con người trở thành đê tiện và ích kỷ, 
dẫn đất nước đến chỗ sụp đổ. Ngài để xuất những biện pháp 
sau đây như là thứ thuốc giải độc cho tình huống thê thẩm này: 

Hiện tại, biện pháp duy nhứt để cứu nguy đất nước là nhấn 
mạnh vào nguyên lý nhân quả và báo ứng, và thúc đẩy giáo dục 
gia đình. 

Nguyên lý nhân quả báo ứng, và giáo dục gia đình là 
những bánh xe chánh pháp cho một thế giới hòa bình. ` 

Mối liên hệ giữa nguyên lý nhân quả báo ứng và giáo dục 
gia đình được chỉ rõ như sau: 

Giáo dục gia đình là nên tảng cho sự vững ổn xã hội, và 
nguyên lý nhân quả báo ứng là chìa khóa cho sự điều chỉnh tâm 
con người. ” 





+ “Thư gởi đạo sư Pao Ching,” 7òan Bộ Bài Viết của Đạo Sư Ấn Quang 
(g.3), IH-I (Đài Trung: Xã hội Phật giáo Đài Trung, 1993), tr. 25. 

3“ Thự gửi Chiao Chih-ru,” Các bài viết I-, tr. 179. 

5 “Thư gửi Lee Yuan-ching,” ba Bài viết II-L, tr. 631. 


52_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nguyên lý nhân quả báo ứng được xem còn quan trọng 
hơn nhiều trong đó nó có thể làm lợi ích cho người bình 
thường lẫn người thông minh. Với sự giúp đỡ của nó, giáo dục 
gia đình có thể làm lợi lạc cho tất cả mọi người, không chỉ cho 
người thông minh. Đây là lý do tại sao Đại sư Ân Quang mô tả 
nó là có những “năng lực vĩ đại.” Chính trên cùng một nên 
tảng này mà nữ giới đã được cho là có “các năng lực.” 

Quan Điểm của Đại Sư Ấn Quang về Năng Lực Nữ Giới 

Nữ giới có loại năng lực nào? Theo quan điểm của Đạo 
sư Ấn Quang, các “năng lực” thật sự là những “bổn phận tự 
nhiên,” những nghĩa vụ mà giới nữ nên thực hiện tại nhà. 
Ngài viết: 

Phụ giúp cho chồng và giáo dục con trẻ là những bổn phận 
tự nhiên của người phụ nữ. Những năng lực vĩ đại nằm trong 
những bổn phận đó. ˆ 

Chính trong việc giáo dục con trẻ mà nữ giới có những 
năng lực lớn hơn nam giới nhiều vì nữ giới có thể sử dụng các 
năng lực của họ một cách thâm lặng và không ngưng nghĩ.” 

Wì con trê luôn luôn gân gũi với mẹ chúng, chúng học từ 
những bà mẹ trong việc phát triển tính cách của chúng. ` 

Như vậy, làm thế nào mà “những bổn phận” lại có thể trở 
thành “những năng lực”? Trong hai câu trích dẫn cuối cùng ở 
trên, ngài đã trả lời: vì các phụ nữ gần gũi con trẻ, họ có thể sử 
dụng quyển lực của họ một cách thầm lặng và không ngừng. 
Vấn đề này đòi hỏi sự khảo sát tỷ mỷ hơn. 





7 «Thự gửi Nieh Yun-tai,” Các bài viết I-L, tr. 178. 
Š«Thư gửi Liên Xã Phật giáo Fu-chou,” Các bài viết HI-2, tr. 668. 
? “Thư gửi Yeh Yu-fu,” Các bài viết II-I, tr.53. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 53 


Trước hết, “năng lực” bao hàm ý nghĩa “kiểm soát.” Vì 
các bà mẹ thường là những người trong nhà biết mọi chuyện 
xảy ra ở đó, họ có sự kiểm soát đầy đủ đối với nhiều điều, đặc 
biệt là trong việc dạy dỗ con trẻ. Trong suốt thời gian nuôi dạy 
con trẻ, họ ra những quyết định của họ, từ cái ăn và cái mặc 
đến việc học ở trường và học thêm, không chỉ bằng lời nói mà 
còn bằng hành động. Như Đại sư Ân Quang đã định nghĩa, 
năng lực của nữ giới nên được hiểu theo ý nghiã này. Nếu 
chúng ta dừng lại một chút và so sánh sự dạy dỗ ngấm ngầm 
và liên tục của một bà mẹ với việc làm của một thây giáo ở 
nhà trường, ảnh hưởng của người thày hiện rõ nhưng có tính 
cách tạm thời, chúng ta sẽ không khó hiểu lý lẽ của ngài. 

Hơn nữa, “năng lực” bao hàm ý nghĩa “ảnh hưởng.” Như 
Đại sư đã phát họa, những ảnh hưởng mà nữ giới sử dụng thì to 
lớn và vô hạn. Trước hết, theo quan điểm của ngài, phụ nữ có 
thể giúp chồng con họ trở nên đạo đức và tài ba. Ngài viết: 

Nếu một người có một người mẹ đạo đức khi anh ta còn 
nhỏ, và có người vợ đạo đức khi anh ta lớn lên, thì chính anh ta 
dễ trở thành một người đạo đức. Đây là chìa khóa cho một quốc 
gia hòa bình và phôn vinh. '9 

Nếu một người được tắm mình trong các đức tính của mẹ 
anh ta khi còn nhỏ, anh ta sẽ tự mình là người tốt trong những 
hoàn cảnh vô vọng, và hoàn thiện thế giới khi anh ta nắm giữ 
chức vụ. '' 

Thứ đến, ngài cho rằng những ảnh hưởng đó lan sang 
những thành viên khác trong gia đình, đến những người dâu rễ 
và họ hàng, và xuống đến hàng hậu duệ của họ — con cháu họ. 





!9 “Thư gửi Chiang Yi-yuang,” Các bài viết I-I, tr.180. 
!! “Thư gửi Chen Fei-ching,” Các bài viết III-1, tr.240. 


54_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nếu con trai và con gái có đạo đức, thì những người anh rễ, 
người chị dâu, và cháu chất có thể tất cả đều theo gương đó và 
trở nên đạo đức. Tương lai, những người đạo đúc sanh ra những 
người đạo đức và thế giới sẽ có nhiều người đạo đức hơn là 
người xấu xa. Đó là lý do tại sao tôi nói nền tẳng của hòa bình 
đất nước và sự thịnh vượng của xã hội nằm trong việc giáo dục 
con cái của người dân.” 

Nói cách khác, trong khi nhận xét vai trò của người phụ 
nữ là có tính cách truyền thống và hạn cuộc vào vai trò làm vợ 
và làm mẹ, ngài nhận thấy những ảnh hưởng của người phụ nữ 
lại rộng rãi và sâu xa, đi xuyên qua toàn bộ những người trong 
gia đình và chí đến những hàng con cháu của họ. Như vậy, 
trong quan niệm của ngài, ảnh hưởng của nữ giới có thể là vô 
hạn, nó truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, từ gia đình này sang gia đình khác, v.v.. 
Như vậy, “năng lực” nên được hiểu về mặt những đóng góp 
mà nữ giới hầu như đã thực hiện, tức là, trong những vai trò bị 
giới hạn vào việc làm vợ làm mẹ. Vị Đại sư thường kể ra ba 
người phụ nữ vĩ đại của Triều đại nhà Chu - Tai-chiang, Tai- 
ren và Tai-si.. — chẳng hạn. Họ làm tốt bốn phận của họ, phụ 
giúp cho những người chồng một cách thầm lặng và giáo dục 
con cái họ ngay trước khi chúng được sanh ra. Và theo cách 
này, chồng và con trai của họ trở thành những nhà lãnh đạo vĩ 
đại và đất nước của họ phú cường thịnh trị. ” 

Theo bằng chứng và những lập luận trình bày trên, chúng 
ta có thể nói rằng nữ giới có năng lực vì những thành tựu của 





!* “Thư gửi Shen Shiao-yuan, ”Các bài viết HI-I, tr. 127. 
!3 “Thư gửi một người Cư sĩ của Yung-chia (4),” Các bài viết I-1, tr. 206. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 55 


họ không gì sánh được: họ chuẩn bị những con người tốt nhất 
cho đất nước, đặt ra loại nền tẳng mà không có công việc nào 
có thể đặt ngang hàng được. Chính trong ý nghĩa này người 
phụ nữ có “năng lực” hay các quyền lực, theo nhận thức của 
Đại sư Ấn Quang. 

Nhưng, nếu cái năng lực này không được sử dụng thích 
đáng thì phụ nữ sẽ thôi không còn đủ năng lực nữa. Nữ giới 
nên thực hiện năng lực của họ như thế nào? Theo Đại sư Ấn 
Quang, câu trả lời dĩ nhiên là “phụ giúp người chồng và giáo 
dục con cái họ” như đã thấy ở một trong những trích dẫn trên. 
Về phần đầu, ngài viết: “phụ tá có nghĩa là giúp đỡ, giúp đỡ 
cho người chồng có được đạo đức. Ngài thường hay dùng 
thành ngữ “yin-hsiang,” nghĩa đen là “trợ giúp trong bóng tối” 
trong những ngữ cảnh đó. Nói khác đi, nữ giới nên phụ giúp 
một cách thầm lặng và tôn trọng việc trau đổi đạo đức, không 
ầm ỉ và dưới dạng “công việc chính thức. ” 

Dựa vào quan niệm cho rằng các năng lực của nữ giới rõ 
ràng nhất trong việc dạy dỗ con cái, Đại sư Ấn Quang có 
nhiều điều để nói về vấn đề dạy trẻ. Trước hết, ngài khuyên 
phụ nữ nên có một số quan tâm ngay cả trước khi có mang hay 
sinh đứa trẻ: (1) tiết chế việc tình dục để cả cha mẹ có cơ thể 
khỏe mạnh cho việc thụ thai; (2) tích lũy công đức bằng cách 
làm các việc thiện, để phước lành và hạnh phúc có thể được 
truyền sang đứa trẻ; (3)trau dổi các phẩm chất tốt nơi đứa bé 
(trong bào thai) bằng cách giữ tính khí tốt, dùng lời lẽ thích 
đáng, và thực hiện những hành vi tốt. 





!4 “Thư gửi Chu Shih-seng (2),” Các bài viết III-2, tr.723. 
!Š «Chú thích cho “Thờ Quán Âm Bồ-tát để được có con,” ”Các bài 


56 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thứ hai, ngài khuyên các bà mẹ nên dạy con cái khi 
chúng còn nhỏ: (1) khôn ngoan và đạo đức; (2) tin vào lý nhân 
quả; (3) tâm tính điều độ và nhã nhặn; (4) sống đời đơn giản; 
(5) học đọc khi hãy còn nhỏ; và (6) theo những lời Phật dạy. 
Chúng ta hãy nhìn vào mỗi mục này kỹ hơn. 

Khôn ngoan và đạo đức. Đây là phần quan trọng nhất 
trong việc dạy dỗ. Để được khôn ngoan và đạo đức, con người 
phải có được bốn nguyên tắc đạo đức (tính đúng đắn, ngay 
thẳng, liêm khiết, biết hỗ thẹn, và tám đức tính chủ yếu: trung 
thành, hiếu thảo, tử tế, thương yêu, tin tưởng, công bằng, hòa 
hợp và bình đẳng. Đại sư viết: 

Con cái phải được dạy ở những giai đoạn đầu đời để tuân 
thủ chặt chẽ sự hiếu thảo cha mẹ, từ bi đối với người, khoan 
dung và lương thiện trong tư cách thái độ. ' 

Khi con cái còn nhỏ, chúng phải được dạy hiếu thảo với 
cha mẹ, thương yêu anh chị em, trung thành với thầy giáo, có 
uy tín với bạn bè, chăm chỉ làm việc, tằn tiện trong tiêu pha, cá 
tính nhã nhặn, và tôn trọng người lớn. Có làm được như thế 
chúng mới sẽ không bị sai lầm sau khi vào các trường học. '" 

Về việc dạy dỗ trẻ em gái, đại sư nhấn mạnh vào bốn đức 
tính “trung thành, cung cách thích đáng, lời nói thích đáng, và 


”!3 thêm vào những phẩm chất tốt khác. 


IỎi việc vá may 
Tin vào lý nhân quả và báo ứng. Đại sư chỉ rõ rằng Không 
giáo có thể chỉ truyền dạy cho người thông minh, nhưng lý 





viết II-2, tr.525-26. 
!5 «Thư gửi cho một Cư sĩ của Yung-chia (4),” Các bài viết I-1, tr.206. 
!” “Thư gửi một Cư sĩ của Yung-chia (5),”Các bài viết I-1, tr.123-24. 
'3 “Thư gửi Wang Wu-chen (1),”Các bài viết II-I, tr.549. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 57 


nhân quả và báo ứng có thể dạy cho cả người thông minh và 
người thường. Nói cách khác, việc hiểu biết lý nhân quả có thể 
giữ cho một người bình thường tránh khỏi phạm tội và giúp 
người thông minh đạt đến giác ngộ. ' Tầm quan trọng của việc 
dạy dỗ này đối với người trẻ được diễn tả như sau: 

Nên dạy Trẻ đừng sát hại những mạng sống khác. Nên kể 
cho chúng nghe những câu chuyện về nhân quả ba đời để chúng 
có thể quen với nó. Như vậy, chúng sẽ không giết những côn 
trùng nhỏ khi còn bé và không phạm tội khi trưởng thành, 
không làm ô nhục tổ tiên." 

Nên dạy cho trẻ hiểu rằng tâm của chúng có liên quan đến 
tâm chư Phật, chư bồ-tát, chư thiên và thánh thần. Nếu chúng 
đã làm một điều ác nào chư Phật, chư bổ-tát, v.v.. sẽ biết 
ngay. Chúng phải hiểu rằng không có cách dấu diếm một điều 
øì được. Như vậy chúng sẽ không làm điều xấu và được 
khuyến khích làm điều lành.” 

Tâm tính ôn hòa và nhã nhặn. Đạo sư cảm thấy rằng ôn 
hòa và nhã nhặn đặc biệt có liên quan đến việc giáo dục các 
cô gái. Họ nên được dạy ôn hòa và nhã nhặn khi còn trẻ. Theo 
ngài, việc làm đó có nhiễu sự lợi ích. Trước tiên, một tính tình 
tốt sẽ giúp cho họ mạnh khỏe hơn và họ sẽ không có những 
rắc rối về việc hành kinh mỗi kỳ và sanh con. Thứ hai, với 
tính khí tốt, họ có thể sống hòa thuận với người khác trong đời 
sống hôn nhơn gia đình. Thứ ba, một tính tình như thế tốt cho 
đứa con khi chúng còn trong bào thai. Thứ tư, trong khi cho 
con bú, một trạng thái tâm ôn hòa sẽ làm sửa tốt cho đứa trẻ. ” 





'3 “Thư gởi Chang Po-yen, ”Các bài viết I-1, tr. 242-44 

ˆ “Thư gởi cư sĩ Yung-chia (1)” Các bài viết I-1, tr. 204. 

?! Những Lời Vĩ Đại của Đạo Sư Ấn Quangll, tr. 197 

? Đạo sư khám phá một lý thuyết về việc cho trẻ bú. Ngài nói: “Khi 
một bà mẹ nổi sân trong lúc cho trẻ bú, sửa của bà ta sẽ trở nên độc. Nếu 


58 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Cuối cùng, con của họ sẽ giống họ khi chúng lớn lên. Đại sư 
Ân Quang viết: “phụ nữ phải học nhã nhặn và khiêm nhường 
khi hãy còn trẻ, như thế họ có thể sanh con dễ dàng và con cái 
họ có thể đạo đức và có sức khỏe tốt và sống lâu.” ” 

Sống đời đơn giản. Ngài cũng lưu ý đến việc không làm hư 
con cái. Trẻ con phải được dạy tằn tiện và cần mẫn, không 
phung phí bất cứ thứ gì, v.v... Ngài viết: 

Nếu con bạn đủ lớn để làm việc bạn phải bảo chúng làm 
việc. Bạn cũng phải bảo chúng không chỉ ăn thức ngon và mặc 
quân áo tốt, cũng không được ném đi bất cứ hạt ngũ cốc nào 
hay phá hãy những vật chất có ích lợi dù giá trị của chúng là 
như thế nào. Bạn phải bảo chúng rằng đồ vật phải khó khăn 
mới có, và phung phí chúng là làm tổn phước. Nếu chúng tiếp 
tục phung phí, bạn nên đánh đòn và quở trách. Và đĩ nhiên là 
bạn nên nói cho chúng biết tại sao.ˆˆ 

Học đọc khi còn rất nhỏ. Đạo sư căn dặn kỹ bậc cha mẹ 
nên dạy con cái tập đọc khi chúng còn nhỏ. Ngài đưa ra những 
chi tiết rất cụ thể về điều gì và cách nào để dạy và lý do căn 
bản đằng sau đó. Ngài nói: 

Trẻ con phải được dạy nhận ra mặt chữ khi chúng bắt đầu 
nói. Trước tiên bạn sửa soạn những mẫu giấy nhỏ và chỉ viết 
một chữ lên mỗi miếng. Không viết trên hai mặt vì sợ dính bên 
kia. Rồi ẩưa miếng giấy cho con bạn và bảo chúng nhận mặt 





bà ta rất sân, đứa trẻ có thể chết lập tức; nếu bà ta không nổi sân lắm thì 
đứa trẻ có thể chết sau một hay hai ngày. Điều này không có bác sĩ nào 
trong đất nước ta chỉ ra trước đó, nhưng bạn nên tin tôi để bạn có thể cứu 
đứa bé ngay cả trước khi nó được sinh ra.” “Thư cho Shia Sho-chi,” Các 
bài viết, HI-1, tr. 156. 

3 Thư cho Chang Te-tian (1), Các bài viết II-1, tr. 409. 

“Thư gửi một Cư sĩ của Yung-chia, (4),” Các bài viết I-1. tr 123-124. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 59 


chữ. Bạn có thể dạy chúng hai chữ mỗi ngày và ôn lại những 
chữ đã ẩưa ra trước đó. Như vậy trong không đây một năm, con 
bạn sẽ nhận ra được nhiều chữ ... Khi chúng đến trường sau đó, 
chúng sẽ có thể nhận ra những chữ mà chúng đã học.” 

Ngài không tán thành việc gởi trẻ đến trường sớm. Ngài nói: 

Không gởi trẻ khi còn quá nhỏ đến những trường học ngày 
nay. Tốt hơn là nên mời một người nào đó có đạo đức lẫn văn 
hóa, và cũng tin vào nhân quả. Yêu cầu thây giáo cho trê đọc 
sách Tứ Thư và Ngũ Kinh. Chỉ sau khi chúng được vững vàng 
trong việc dạy dỗ đó thì chúng mới có thể tiếp xúc với những 
loại tập đọc khác mà không bị lẫn lộn và hướng dẫn sai." 

Theo Đại sư, vấn để của trường học hiện nay là các thầy 
giáo không đủ phẩm chất tốt. Ngài phê phán: 

Thây giáo của nhà trường ngày nay chỉ biết cách viết báo 
và dạy học trò; chính thầy giáo không biết cách học từ các hiền 
nhân và sống giống như họ. Họ không hề nói một điều gì về 
cách thực hành những lời dạy của tiền nhân. Nếu người ta học 
với những loại thầy giáo này, người ta sẽ chỉ làm hại xã hội.” 

Theo giáo lý Phật giáo. Đạo Phật mà đại sư dạy cho hàng 
đệ tử của ngài dĩ nhiên là Tịnh Độ Tông. Ngài thường bảo họ 
giữ A-di-đà Phật và Bồ-tát Quan Am trong tâm, tránh sát 
sanh, phóng sanh lòai vật, giữ trai giới, và tìm giải thoát trong 
Tịnh Độ của Phật A-di-đà sau khi chết. Ngài đặt biệt nhấn 
mạnh vào việc niệm danh Phật và chư bồ-tát. Ngài viết: 

Nên dạy cho các trẻ em còn nhỏ niệm danh Đúc Phật và 
Bồ-tát Quan Âm. Vì trẻ em không có việc gì để làm, thay vì đùa 





Như trên. 
* Như trên. 
?' “Thư gửi Ning Te-chin (18)” Các bài viết IH-I, tr.211. 


60 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nghịch suốt ngày, các bà mẹ cũng có thể bảo chúng lập lại tên 
Phật và Bồ-tát Quan Âm. Làm như vậy, chúng có thể làm giảm 
bớt nghiệp xấu và tăng các phẩm chất tốt. Điều này lợi lạc nhất 
cho thân tâm và đời sống của chúng. ® 

Nếu những cô gái có thể bắt đầu khi còn nhỏ giữ danh Bồ- 
tát Quan Am trong tâm, khi họ lập gia đình và chuẩn bị sanh em 
bé, họ sẽ không phải lao nhọc nhiều và đau đớn, và em bé của 
họ sẽ được sanh ra an toàn.” Ngài nêu rõ là nếu một người mẹ 
có niềm tin vào đạo Phật và giúp gia đình có cùng niềm tin như 
thế, đây là tình yêu lớn nhất mà bà có thể cho họ.”” 


Tóm Tắt và Kết Luận 

Những ý tưởng về năng lực người phụ nữ của Đại sư Ấn 
Quang và những đề nghị của ngài về giáo dục gia đình thường 
nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các vai trò phụ nữ trong 
gia đình, và các kết quả của việc có những người phụ nữ tốt 
làm mẹ được tuyên bố lập đi lập lại. Những lời của đại sư hầu 
như giống với những lời kêu gọi cứu hộ; ngài chỉ ra rằng 
“Nhiều người không hiểu rằng năng lực của nữ giới lớn hơn 
nam giới nhiễu .. và rằng nữ giới đã không sử dụng năng lực 
của họ một cách thích đáng. Để cứu lấy đất nước chúng ta, 
chúng ta cần thúc đẩy nữ giới đảm đương những bổn phận tự 
nhiên của họ và sử dụng tốt năng lực của họ.” 





? “Thư gửi Hsieh Hui-lin (6),” Các bài viết HI-1, tr.287. 

?' “Thư gửi Ning Te-chin (6),” Các bài viết III-I, tr.199. 

3° “Thư gửi Fang Yao-ting (1),” Các bài viết II-I, tr. 327. 

*' “Thư gửi Pan Tui-fu (1),” Các bài viết III-1, tr.122. * Yung-ming 
Shih, Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ Giới (Kao-hsiung: Fo-kuang 
Publishing, 1990); và Đạo sư Chi-hsiung, Các Quan Điểm Phật Giáo 
Trước Kia Về Những Quan Hệ Gia Đình (Đài bắc: Fa-ku-wen-fa, 1997) 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 61 


So sánh với một tư tưởng giống như thế trong một số kinh 
điển Phật giáo, thí dụ kinh Sigalovadasuftanfa nói rằng nữ giới 
có “tự do” để làm việc nhà,” quan điểm của đại sư có vẻ 
mạnh dạn hơn. Ngài nhận ra một ý nghĩa xây dựng hơn và hữu 
ích hơn trong vai trò của nữ giới: là những trụ chỉ đường cho 
chồng họ và là những người thầy cho con cái họ. Ngài cũng 
thừa nhận tiểm năng quan trọng của nữ giới trong các vai trò 
phụ nữ như là những người xây dựng nền tảng của đất nước 
bằng cách hành động như những trụ cột chỉ đường đó. Ngài rất 
tinh tế trong việc sử dụng thuật ngữ “năng lực” hơn là “bổn 
phận” hay “nghĩa vụ.” Những ý nghĩa tích cực liên quan đến 
“các năng lực” hẳn đã gợi lên nơi nhiều phụ nữ thời đó một ý 
thức về tầm quan trọng nơi họ - một ý thức khiến họ tự đánh 
giá mình là những con người xứng đáng, chứ không phải là 
“phái yếu” từng chịu phục tùng và thường bị đàn áp. 

Theo lý thuyết của đại sư, thật là vô nghĩa khi nói đến các 
“quyển” bình đẳng cho nữ giới và nam giới. Vì đại sư đã nói: 
“nam giới có những quyền hạn của nam giới và nữ giới có 
những quyền hạn của nữ giới, ”” và cả hai đều đóng những vai 
trò quan trọng trong xã hội. Theo quan điểm của ngài, không 
chỉ sai trái mà còn là nguy hiểm khi khuyến khích nữ giới tìm 
kiếm quyển hành hay năng lực nào khác hơn là những “cái tự 
nhiên” tại gia đình. Đại sư Ấn Quang cảnh giác đối với vấn đề 
bình quyển: “Nếu nữ giới rời bỏ những bổn phận tự nhiên của 





3 Yung-ming Shih, Quan Điểm Phật Giáo Về Nữ Giới (Kao-hsiung: 
Fo-kuang Publishing, 1990); và Đạo sư Chi-hsiung, Các Quan Điểm Phật 
Giáo Trước Kia Về Những Quan Hệ Gia Đình (Đài bắc: Fa-ku-wen-fa, 
1997). 

3 “Thư gửi Nieh Yun-tai,” Các bài viết I-I, tr. 178. 


62_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


họ và muốn nắm lấy các quyền hành và năng lực như nam 


giới, thì đây là sự khởi đâu của một thế giới xáo trộn. ” * 


+++ 





* “Thư gửi Chang Po-yen,” Các bài viết I-1, tr.243. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 63 


PHÍI TÍNH VÀ THỰ TẾ XẢ HỘI Í NỀ.. PAN 


NHỮNG HÀM Ý VỀ NI GIớI VÀ THAY ĐỔI XÃ Hội 


Suummon K. Tuladhar 


Với một dân số nữ giới là 9.241.167 người trên dân số 
nam giới là 9.220.914, Nê-pan phần lớn là một xã hội theo 
chế độ gia trưởng. Một nghiên cứu cho thấy 90% các bậc cha 
mẹ muốn có hai con trai và một con gái. Một nghiên cứu được 
hướng dẫn tại Nê-pan năm 1994 cho thấy 96% các bậc cha mẹ 
nói rằng họ thích một đứa con trai hơn trong trường hợp họ chỉ 
có thể có một đứa con duy nhất. Rõ ràng là chiều hướng tinh 
thần của các bậc cha mẹ ở Nê-pan nghiêng về việc ưa thích 
con trai hơn con gái. Sự phân biệt giới tính không chỉ hiện 
điện trong việc ưa thích một đứa con tra1, mà còn trong các vai 
trò trong xã hội. Các vai trò cho nữ giới gắn liền với việc làm 
trong nhà và phụ giúp công việc cho các thành viên nam của 


64 RA KHỎI BÓNG TỐI 


gia đình, trong khi các vai trò cho nam giới được hướng về 
việc có liên quan đến thế giới bên ngoài về mặt kinh tế của 
gia đình và tiếp cận với các tài nguyên. Hệ thống này chịu 
tránh nhiệm lớn lao cho việc duy trì bạo lực và bất công đối 
với phụ nữ trong xã hội dưới hình thức gã con sớm, cưỡng 
dâm, ngược đãi vợ, quấy rối tình dục, và buôn bán các cô gái. 
Giới Tính và Thực Tế Xã Hội ở Nê-pan 

Nê-pan là một đất nước có tỷ lệ hôn nhân trẻ em rất cao. 
Một thống kê đáng buồn cho thấy 40% những cuộc hôn nhân 
liên quan đến trẻ em dưới 14 tuổi, và 7% liên quan đến trẻ em 
dưới 10 tuổi. Hôn nhân trẻ em xảy ra bất chấp luật hôn nhân 
cấm đoán một cô gái kết hôn trước 18 tuổi và một thanh niên 
trước 20 tuổi. 

Bạo lực đối với phụ nữ không có giới hạn ở Nê-pan; đó là 
một hiện tượng rộng rãi, không quan tâm gì đến mức độ của sự 
bình đẳng giới tính. Nê-pan có nhiều hình thức bạo lực đối với 
phụ nữ. Một nghiên cứu cho thấy 19 hình thức bạo lực khác 
nhau đối với phụ nữ.' Trên nên tảng của nghiên cứu này, các 
loại bạo lực có thể được chia làm ba loại: bạo lực có tính chất 





! Bạo lực trong gia đình, nô lệ tình dục, mãi dâm và việc buôn bán 
quốc tế các phụ nữ, lọan luân, xâm phạm quyển sinh sản, cưởng dâm, 
quấy rối tình dục, phân biệt phái tính, lạm dụng thuốc, lam dụng phụ nữ 
khuyết tật về thân thể và tinh thần, những tu tập có hạn chế về văn hóa 
làm thiệt hại phụ nữ, việc lạm dụng nghi lễ trong việc thờ cúng tôn giáo, 
cưỡng bức hôn nhơn, sự khiêu dâm, lạm dụng phụ nữ trong những trại ty 
nạn hay trại di chuyển, lạm dụng án phạt giam, phá thai phụ nữ, bạo lực 
và giết người có liên quan đến của hổi môn, bạo lực về tâm lý, và tục đa 
thê. Sumon Tuladhar, Một Sự Phân Tích Tình Hình Bạo Lực Chống Lại 
Phụ Nữ và Các Cô Gái ở Nê-Pan. (Kathmandu:Saathi/ Nền Tảng Châu Â, 
1997) tr. 5. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 6Š 


tâm lý, bạo lực về thân thể, và bạo lực thuộc truyền thống. 
Những hình thức bạo lực này thịnh hành trong xã hội Nê-pan 
đến nỗi 95% những người trong cùng bản nghiên cứu này chấp 
nhận làm chứng cho sự bạo hành trực tiếp hay gián tiếp. Bản 
nghiên cứu cũng cho thấy rằng 77% của bạo hành do những 
thành viên trong gia đình gây ra. Bất hạnh thay, điều này đã 
đưa đến một sự gia tăng trẻ em đường phố và làm lan tràn 
sang nhiều hình thức khai thác tình dục, bao gồm mãi dâm và 
buôn bán tình dục. 

Việc buôn bán này là một trong những hình thức bạo lực 
đối với các cô gái và phụ nữ, nhưng đó không phải là một vấn 
để mới mẻ ở Nê-pan, hoặc cũng có thể là không mới thậm chí 
đối với thế giới. Trên thế giới, phụ nữ và các cô gái bị buôn 
bán để cưởng bức lao động, cấy ghép cơ quan, làm xiếc, làm 
lao động trong nhà, làm con nuôi, và hôn nhân cưỡng bức, 
nhưng nguyên nhân chính làm lu mờ tất cả những bạo lực khác 
là sự khai thác tình dục. Tuy nhiên, việc buôn bán này xuất 
hiện dưới nhiều hình thức mới ở Nê-pan. Các báo cáo về buôn 
gái này ước lượng là 5000 đến 12000 cô gái trẻ giữa các lứa 
tuổi 12 và 20 được mua bán từ Nê-pan đến các nước khác để 
làm mãi dâm.” Một sự đánh giá do ILO/IPEC chỉ đạo năm 
2001 đã báo cáo rằng trong số những bị cáo của bản đánh giá, 
khỏang một phần tư dưới 14 tuổi và hơn một nửa dưới 16 tuổi 
khi chúng bị mua bán. 

Một bản báo cáo đánh giá rằng có 100.000 đến 200.000 
cô gái và phụ nữ Nê-pan làm việc trong kỷ nghệ mãi dâm Ấn- 





? Sumon Tuladhar, Nê-pan: Chống Lại Việc Buôn Bán Phụ Nữ: Việc kiểm 
tra các bằng chứng và Phục hôi bắt đâầu.(Kathmandu: HimRights, 2003). 


66 RA KHỎI BÓNG TỐI 


độ.” Tuy nhiên, việc buôn bán này không phải luôn luôn là 
một hiện tượng xuyên biên giới; nó cũng có thể là phong trào 
của nhân dân từ một vùng này đến một vùng khác trong một 
quốc gia, nó có thể đưa đến kết quả là những bạo hành cũng 
nghiêm trọng như thế đối với nhân quyển. Dựa trên căn bản 
những báo cáo khác về việc mua bán này, một mô hình chung 
của các cô gái bước vào kỷ nghệ mãi dâm được nêu bật trong 
một bản báo cáo của Saathi, một cơ quan phát triển Ấn-độ có 
cơ sở ở Mumbal. Sự dối gạt và bạo lực trong gia đình là hai 
nguyên nhân chính làm cho các phụ nữ và các cô gái bước vào 
nghề này. 

Đánh giá của ILO/ IPEC ở các quận Sindhupalchowk và 
Nuwakot báo cáo rằng đa số cha mẹ của các cô gái bị mua 
bán này mù chữ. Trong số các cô gái bị buôn bán trong hai 
quận này, hơn 65% các cô gái không được tuyển vào trường 
học.” Cũng vậy, một bản nghiên cứu khác, được đưa ra với 
những người làm nghề mãi dâm nhận thấy rằng hơn 55% 
người hoàn toàn mù chữ. Khỏang 15% học tiểu học, và chỉ 1% 
hoàn tất lớp mười và trên lớp mười." 

Như vậy, trong số những yếu tố khác, mức độ biết đọc biết 
viết dường như là một yếu tố trong bạo lực gia đình, thường 
kết thúc trong việc mua bán người. 


Trường hợp các trẻ em đường phố cũng giống như vậy. 





° §đd. 

* Tình trạng và kích cỡ của việc buôn bán người trong khung cảnh Nê- 
pan, tài liệu không công bố, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tổng hợp 
(HDS), 2003. 

” Sumon Tuladhar, Cuộc Nghiên Cứu Giám Sát Hành Vì trong Tuyến 
Quốc Lộ Nê-pan, Vòng số 3 (Kathmandu: New Era, 2001), tr. 7. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 67 


Bạo lực gia đình, sự thất học, và tình trạng giáo dục dường như 
đóng một vai trò tiêu cực trong việc đẩy trẻ em ra đường phố. 
Nhiều trẻ em trai ở đường phố hơn trẻ em gái, và nhiều trẻ em 
mù chữ ở đường phố hơn các trẻ em biết chữ.” 
Các Hoạt Động Kinh Tế của Phụ Nữ và Các Cô Gái 

Các thống kê ở Nê-pan cho thấy rằng các cô gái tuổi từ 5 
đến 9 đóng góp 3,39 giờ lao động một ngày và các cô gái tuổi từ 
10 đến 14 đóng góp 7,31 giờ, so với sự đóng góp của trẻ em trai 
từ 5 đến 9 tuổi là 2,33 giờ và từ 10 đến 14 là 4, 93 giờ một ngày. 


Hoạt Động Kinh Tế Nữ (%) Nam (%) 

Các việc lặt vặt 8,6 1,6 

Hoạt Động Kinh Tế 6,l 1,4 
Mở Rộng 

Đầu Tư Kinh Tế Tư 2,0 8,7 

Công Việc Trả Tiền 5 20,9 


Tình trạng Nghiên Cứu Phụ Nữ, được hoàn tất đầu những 
năm 1980, nhận thấy rằng phụ nữ và các cô gái cùng đóng góp 
hơn 53% lợi tức gia đình ở các hộ nông thôn của Nê-pan. 
Những nghiên cứu vừa qua cho thấy rằng cho đến nay không 
có những thay đổi đáng kể trong dữ liệu này. Bảng Chỉ Dẫn 
Riêng Giới Tính Của Nê-pan 2002 đưa ra bằng chứng là phụ 
nữ còn đóng góp nhiều hơn nam giới và vẫn còn bị hạn chế ở 





 Sumon Tuladhar, Việc Buôn Bán Người Và Lạm Dụng Tình Dục Giữa 
Các Trẻ Em Đường Phố Ở Kathmandu, Số 1 (Kathmandu: ILO/IPEC, 2002). 
b Acharya, 1995. 


68 RA KHỎI BÓNG TỐI 


những cơ hội hiếm hoi. Sự mất mát về kinh tế đẩy nhiều phụ 
nữ vào những tình trạng dễ bị tổn thương. 


Sự Phân Biệt Giới Tính Trong Giáo Dục 

Một nghiên cứu cho thấy rằng 29% các bậc cha mẹ vẫn 
cảm thấy rằng các cô gái có giá trị cho công việc nội trợ và 
giáo dục đối với các cô gái không được xem là một đầu tư tốt. 
Trong trường hợp giáo dục trẻ em trai, 100% các bậc cha mẹ 
khẳng định rằng trẻ em trai phải đến trường.” Do thân phận 
yếu kém của trẻ em gái trong gia đình và những bổn phận 
phải nhận lãnh hơn là sự chia sẻ các trách nhiệm về công việc 
nội trợ và nông nghiệp, các cô gái thường bị mất mát việc học 
tập ngay cả khi có các cơ hội học tập dễ dàng. 

Yếu tố may rủi để các cô gái bỏ học là 2,6 lần cao hơn các 
trẻ trai. Khi các trẻ em gái đến tuổi học cấp hai, có một tỷ lệ 
bỏ học cao so với trẻ em trai. Nguyên nhân chính của tỷ lệ bó 
học cao này là vì các trẻ em gái có nhiều gánh nặng công việc 
gia đình vào thời gian họ đến tuổi học cấp hai. 


Hiện Thực Xã Hội của Cộng Đông Phật Giáo Nê-Pan 

Cộng đồng Phật giáo ở Nê-pan là một phân trong tổng thể 
của xã hội Nê-pan rộng lớn. Cấu trúc xã hội tộc trưởng, những 
sự thiên vị giới tính có tính cách cơ chế, và bạo lực gia đình ở 
Nê-pan tạo ra nên tảng cho một sự khảo sát những thực tại xã 
hội mà ni giới Phật giáo gặp phải, cả ở cộng đồng Phật giáo 
Nê-pan và xã hội nói chung. Tảo hôn là một trong những yếu 
tố dẫn đến bạo hành đối với phụ nữ về mặt sức khỏe của phụ 





8 Sumon Tuladhar, PhụN”, Phát Triển, Dân Chủ: Một Nghiên Cứu của 
Những Thay Đổi Xã Hội Kinh Tế trong Các Tình Trạng Phụ Nữ Ở Nê-Pan 
(1961-1993) (Kathmandu: Stri Shakii, 1994). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 69 


nữ, quyền sinh sản của phụ nữ và quyển làm ra quyết định. 
Đạo Phật là một trong những tôn giáo có tự do hơn. 

Từ thời xa xưa, cộng đồng Phật giáo hưởng được sự bình 
đẳng về giới tính trong xã hội hơi khá hơn so với cộng đồng 
Ấn giáo ở Nê-pan. Kết quả là, tảo hôn hầu như không hiện 
hữu trong cộng đồng Phật giáo. Một ẩn dụ của Phật giáo về 
một xã hội lý tưởng là một cổ xe ngựa, trong đó hai bánh trước 
là các tăng và ni và hai bánh sau là ưu-bà-tắc và ưu-bà-di (cư 
sĩ nam và cư sĩ nữ). Ẩn dụ này được những người theo đạo 
Phật dùng để nêu bật sự kiện là trong đạo Phật nam giới và nữ 
giới có các địa vị ngang nhau. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể 
nhận thấy một số khác biệt đáng kể giữa hai giới tính. 

Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật sẽ luôn luôn được 
sanh ra trong hình tướng nam. Đức Phật trước tiên cho chư 
tăng thọ giới và khi nữ giới yêu cầu thọ giới, giáo hội của Ngài 
đã vài lần từ chối trước khi bà Gautami được cho thọ giới làm 
vị tỳ-kheo ni đầu tiên. Bát kỉnh pháp được lập ra và chư tỳ- 
kheo mi tuân giữ 311 giới, trong khi tỳ-kheo giữ 227 giới. Theo 
Phật giáo Đại Thừa, cũng có các vị Phật là nữ nhơn, như 2l vị 
Thánh Taras. 

Đức Phật tôn xưng chư tỳ-kheo và chư tỳ-kheo ni cùng 
một danh hiệu đối với những thành tựu của họ là “eda daka.” 
Chẳng hạn, một người trỗi bậc trong thiển được cho danh hiệu 
“eda daka thiền định.” Đức Phật tặng thưởng tước hiệu “eda 
daka” trong mỗi lãnh vực, như dạy và học, trí tuệ, tinh tấn, 
v.v... cho chư tỳ-kheo và tỳ-kheo ni trong cùng một cách. Đây 
là danh hiệu quan trọng nhất của địa vị nữ giới trong đạo Phật, 
vì những danh hiệu bình đẳng này đã được chính Đức Phật ban 
cho. Những danh hiệu tôn kính cũng được ban cho để nhận ra 


70_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


những thành tựu của ưu-bà-tắc và ưu-bà-di, chẳng hạn, người 
đệ nhất trong hạnh bố thí, kể chuyện, nuôi bệnh, v.v... 

Nê-pan còn là một đất nước trong đó các tôn giáo khác 
nhau, đặc biệt là Ấn giáo và Phật giáo cùng chung sống hòa 
bình. Về mặt lịch sử, những người theo đạo Phật đã hòa nhập 
một cách rất cẩn thận với xã hội Ấn giáo và điều chỉnh trong 
tiến trình tiếp nhận và biến thể văn hóa. Một câu chuyện nổi 
tiếng kể lại cách mà các sa-môn đạo Phật biến thành các thây 
tư tế và làm cho thích nghi các cách tu tập đạo Phật vào các 
nghi lễ mà các cư sĩ Phật giáo ngày nay vẫn còn theo như Kim 
Cang Thừa Phật giáo ở Nê-pan. Một thí dụ thích đáng về điều 
này là nghi lễ Astami Brata vẫn còn được thực hành trong Kim 
Cang Thừa Phật giáo ở Nê-pan. Phân tích nghi thức Astami 
Brata cho thấy rằng nghi thức này được phỏng theo triết lý của 
bát quan trai giới. Mỗi nghi thức chứa đây tính chất biểu trưng 
và ý nghĩa khi được khai mở một cách cẩn thận. Tuy nhiên, 
người ta không thể phủ nhận rằng có một số xuyên tạc về triết 
lý đạo Phật; thí dụ, việc sử dụng những sản phẩm thịt và rượu 
như những thành phần chủ yếu trong một số nghi lễ dường như 
không thích hợp trong khung cảnh Phật giáo lấy ngũ giới làm 
trọng tâm. 

Tuy nhiên, về việc bình đẳng giới tính, dù xã hội đạo Phật 
của Nê-pan đã thích nghi với Ấn giáo đến một mức độ rộng 
rãi, nữ giới có thể được xem là có một địa vị tốt hơn trong xã 
hội. Thí dụ, những nghi lễ cao cấp của Kim Cang Thừa yêu 
cầu một nam và một nữ tu tập chung, đại diện cho sak/i và 
upaya (quyền lực, năng lực và trí tuệ). Địa vị người phụ nữ 
trong xã hội Phật giáo có phần tốt hơn trong xã hội Ấn giáo. 
Thí dụ, trong suốt thời kỳ kinh nguyệt, một phụ nữ Ấn giáo rơi 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 71 


vào loại “achhut” và bị loại ra khỏi những sự kiện của gia 
đình. Một phụ nữ Phật giáo hưởng một tình trạng giống như 
chồng của họ trong gia đình cha mẹ chồng. Chẳng hạn, họ chỉ 
dùng ngôn ngữ kính cẩn đối với những thành viên gia đình có 
vai vế lớn hơn chồng họ, không giống trong xã hội Ấn giáo. 

Vai trò của con gái trong gia đình sau khi có chồng khác 
nhau trong xã hội Đạo Phật và xã hội không đạo Phật. Những 
người con gái vẫn được đối xử như một phần của gia đình ruột 
thịt của họ ngay cả khi đã lập gia đình. Trong thời gian tang 
chế của cha mẹ, những người con gái cũng để tang suốt năm 
như những người con trai, ngay cả khi họ đã kết hôn. Con gái 
là những người có vai trò chủ chốt trong việc chuẩn bị các thức 
cúng cho cha mẹ họ trong gia đình ruột thịt trong suốt thời kỳ 
tang chế. 

Các thiệp mời cũng là một trong những cách để tỏ rõ thứ 
tự tôn ty trong xã hội Nê-pan, dù là Ấn giáo hay Phật giáo. 
Trong xã hội Ấn giáo, tất cả những thiệp mời được gởi cho 
người nam, như vậy mối liên hệ thực sự, họ hàng của người 
nữ, được đặt trong một vai trò phụ thuộc. Tương phản với tập 
tục này, những người Newar theo đạo Phật luôn luôn gởi thiệp 
mời cho “người họ hàng” có liên hệ thực sự, bất kể giới tính. 
Nếu gia đình được mời qua mối liên hệ của một người phụ nữ, 
tên của họ sẽ được viết lên trên thiệp. Có một tập tục văn hóa 
về việc ly dị trong xã hội Phật giáo Newar. Một người phụ nữ 
có thể ly dị người chồng dễ dàng bằng cách trả lại những quả 
beetle đã được trao khi cầu hôn. 


Những Nhận Xét về Văn Hóa Nguyên Thủy 
Nê-pan là một xã hội tộc trưởng và chịu ảnh hưởng Ấn 
giáo, cho nên vẫn còn ¡n sâu thành kiến giới tính tổn tại trong 


72_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


tiến trình xã hội hóa, ngay trong khung cảnh văn hóa xã hội 
Phật giáo. Vì chư tăng và chư ni là sản phẩm của xã hội này, 
một thái độ cảnh giác và khắc khe của thành kiến giới tính 
vẫn còn hiện hữu trong đa số tăng mi. 

Lần theo dấu vết lịch sử của Phật giáo Nguyên Thủy ở 
Nê-pan, chúng ta có thể thấy rằng chư ni đã phải đấu tranh với 
chư tăng để có được các quyền bình đẳng trong việc dạy Phật 
pháp ở Nê-pan. Tại đây, lịch sử ni giới Nguyên Thủy bắt đầu 
vào khỏang 1922 khi ba người phụ nữ tình nguyện trở thành 
nữ tu.” Tuy nhiên, những thách thức mà ni giới kinh nghiệm từ 
chư tăng được ghi thành tài liệu từ thế hệ chư ni thứ hai. Thí 
dụ, khi một nữ tu năng động mua được một miếng đất để xây 
dựng một tinh xá, một nhóm tỳ-kheo gồm cả vị trưởng lão, 
phản đối và yêu cầu họ cúng dường miếng đất đó cho chư tăng 
(Giáo đòan tỳ-kheo). Thậm chí họ còn đi xa hơn và nói rằng 
việc giảng dạy giáo lý của chư ni sẽ không có hiệu quả như 
chư tăng, cho nên chư ni không nên phí thời gian để tranh đấu 
với chư tăng về việc dạy Phật pháp. Một quyển sách nhỏ đưa 
ra sự việc này với một trích dẫn trực tiếp, làm hạ thanh danh 
phụ nữ, nhất là chư ni. 

Cũng vậy, trong thế kỷ 20, lịch sử lập lại khi một vị ni 
năng nổ nổi bật lên sau khi học ở Miến -điện vào những năm 
1960. Tỳ-kheo ni Dhammawati là vị ni đầu tiên ở Nê-pan đậu 
các kỳ thi Giáo pháp ở Miến-điện. Vị này là một huyễn thoại 
sống động trong Phật giáo Nguyên Thủy ở Nê-pan. Ngay cả 





? Sumon Tuladhar, “Buddha Dharmama Nepalka Anagarikaharuka 
Den,” ở Dharmakirti: Một Nguyệt San Phật giáo, Kỷ Nguyên Đức Phật 
2541 (1997), tr. 53. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 73 


các vị tăng trẻ, là những người đồng học Giáo pháp cùng thời 
vị ni sư này, họ không những chỉ thách thức mà còn đe dọa ni 
sư không được dạy Giáo pháp ngang hàng với chư tăng. Một 
tỳ-kheo rất học thức cũng thách thức ni sư và bảo rằng sư 
không thể gọi tinh xá của sư là một tinh xá, bởi vì nó có thể 
gây nhầm lẫn cho những người xem một tính xá là nơi cư trú 
của chư tăng. Vị này nhận xét rằng chư ni không có uy tín để 
sống trong một tinh xá, phản đối tấm bảng hiệu tại tỉnh xá của 
mi sư. Dhammawati nhận sự thách thức đó từ chư tăng và cũng 
không suy nghĩ thêm về tham vọng làm tăng tiến tình trạng 
của nữ giới ở xã hội Nê-pan. Ni Sư dùng hết mọi nỗ lực có lợi 
thế để chuyển hóa sự thiên vị nam giới trong xã hội nhằm 
mang lại sự công bằng giới tính qua việc giảng dạy Giáo pháp 
của Đức Phật. Sư cũng mạo hiểm tham gia trong buổi lễ 
truyền giới tỳ kheo ni được tổ chức ở Los Angeles, tại Hoa Kỳ 
trong những năm 1980. Sư được truyền giới tỳ-kheo ni và trở 
thành người đầu tiên của nhóm tỳ kheo ni ở Nê-pan. Sư có thể 
huy động các khất sĩ và cho họ thọ giới tỳ-kheo ni trong Giáo 
đoàn tỳ-kheo ni lần đầu tiên trong lịch sử Nê-pan. Điều này 
không thể chấp nhận được đối với một số lớn tỳ-kheo. 

Năm 2003, Tỳ-kheo ni Dhammawati làm cho dư luận xôn 
xao, bằng cách khởi đầu cho các tỳ-kheo ni tụng kinh 
Mahaparitran. Trong quá khứ, tụng Mahaparitran ở Nê-pan là 
một buổi lễ rất trang trọng và lợi lạc chỉ được các tỳ-kheo thực 
hiện. Tỳ-kheo ni Dhammawati lập luận rằng Mahaparitran là 
những câu kệ được tụng để cầu sự lợi lạc cho con người, cũng 
như tất cả chúng sinh nơi trái đất và ngoài con người. Đây là 
những lời của Đức Phật. Nữ giới cũng là những đệ tử Phật và 
cũng có thể tụng Paritran cho người dân khi họ cần đến — như 


74_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


cầu mạnh khỏe trong lúc bệnh hay trong mọi trường hợp. Cho 
nên, tỳ-kheo không nên giữ độc quyền buổi lễ này. Do đó Ni 
sư bắt đầu hướng dẫn những buổi lễ này và một số khá nhiều 
buổi lễ đã được dẫn dắt thành công. Các Phật tử cư sĩ hoan hỷ 
và các tỳ-kheo mi hài lòng, nhưng chư tăng thì không. Có một 
sự phản kháng mạnh mẽ. Một trong những vị ni muốn các tỳ- 
kheo ni thực hiện Mahaparitran, cho nên vị này đã mời cả tỳ- 
kheo và tỳ-kheo ni cho buổi lễ này. Có một sự xúc phạm trắng 
trợn từ phía các tỳ-kheo, họ đòi chư ni phải xin lỗi vì sự sai 
lầm đó. Để làm giảm bớt sự chấn động từ phía các tỳ-kheo, 
điều có thể làm rối loạn các Phật tử cư sĩ và do đó có một ảnh 
hưởng tiêu cực đối với Phật giáo, vị ni đang tổ chức buổi lễ đã 
đi đến chỗ các tỳ-kheo và chính thức xin lỗi họ ... 

Những thái độ thiên lệch này vẫn còn tổn tại cho đến bây 
giờ giữa các tỳ-kheo, họ xem sự thảo luận của những vấn để 
giới tính là một căn bệnh xã hội. Thiên kiến này trái ngược với 
quyền con người và là một sự kểm chế đối với sự xây dựng 
một xã hội đặt nền tắng trên các quyền lợi để làm an lạc cho 
tất cả loài người. Hơn 2500 qua, Đức Phật đã tỏ rõ cái giá trị 
của một xã hội nhạy cảm về giới tính bằng cách tôn vinh các 
tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di xuất chúng trong 
các lãnh vực khác nhau là “edda daka.” Thí dụ này cho thấy 
rằng Đức Phật giải thích rõ điều Ngài dạy để mang lại công 
bằng giới tính trong xã hội. Không may, sự kiện lịch sử này 
ngày nay không được chư tăng ni lãnh đạo, những đệ tử gần 
gủi nhất của Đức Phật, biết đến. Bằng chứng này cho thấy tiến 
trình xã hội hóa giới tính trong xã hội mạnh mẽ như thế nào. 

Ngay trong thế kỷ thứ 21, chư tăng không thể nào tiếp thu 
cái giá trị của sự bình đẳng giới tính trong xã hội, bởi vì họ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 75 


cũng là những sản phẩm của một xã hội, ở đó sự bất bình đẳng 
giới tính đã ăn sâu lâu đời. Họ đang tái tạo lại cái xã hội loài 
người cùng một nhãn hiệu như vậy. Có một câu nói lan truyền 
rộng rãi là “quyền lợi không phải được cho mà cần được đòi 
hỏi.” Cho nên, những người con gái dòng họ Thích có thể là 
công cụ trong việc làm cho nữ giới và ni giới Phật giáo có 
quyền trong xã hội toàn cầu. 
Các Cơ Hội Mang lại Bình Đẳng Giới Tính trong Đạo Phật 
Bình đẳng giới tính là câu thần chú chính yếu trong công 
việc phát triển khắp thế giới. Ngay ở Nê-pan nơi việc biết chữ 
của nữ giới thấp hơn 40%, lăng kính giới tính được xem như là 
một điều tiên quyết đối với sự phát triển nhân loại. Điều này 
đã tạo ra một nền tảng cho việc động viên giới nữ ngang hàng 
với nam giới trong các hoạt động xã hội nằm bên ngòai công 
việc nội trợ. Khi Ni Sư Dhammawati thiết lập Tịnh xá 
Dharmakirti và động viên Phật tử cư sĩ, giới phụ nữ đã bước ra 
khỏi những vỏ ốc của họ để tham gia một cách tích cực trong 
các hoạt động cải cách xã hội và dần dân trở nên có năng lực 
để khởi đầu nhiều hoạt động mới mà họ đã không làm khác 
hơn được. Chẳng hạn, họ tham gia vào những cuộc hội họp 
công cộng vì hòa bình do tịnh xá động viên, những hoạt động 
công cộng thường chỉ được những nam giới hay phụ nữ cực kỳ 
cấp tiến hỗ trợ. Cũng vậy, Ni sư Dhammawati đã làm công 
việc đáng tuyên dương để mang lại những cơ hội cho nữ giới 
và tạo ra sự bình đẳng giới tính trong thế giới đạo Phật. Một số 
những thành tựu chính của Ni sư đưa đến những thay đổi xã 
hội là một chiến dịch quét dọn hàng tháng do các phụ nữ trung 
lưu đảm nhận, tạo ra một xã hội có hiểu biết, chuyển hóa một 
nền văn hóa hướng đến tín ngưỡng thành một Giáo pháp 


76 RA KHỎI BÓNG TỐI 


phụng sự xã hội, và sự thọ giới tạm thời là một Phật tử học 
kinh nghiệm. 

Người dân trung lưu ở Nê-pan nổi tiếng là quan tâm đến 
hệ thống giai cấp và sự phân công lao động được xác định 
theo giai cấp. Theo hệ thống giai cấp này, những nơi quét dọn 
công cộng ở Nê-pan được coi là công việc của văn phòng tự trị 
và một nhóm giai cấp nào đó được gọi là “những người quét 
dọn,” họ được coi là một giai cấp xã hội thấp kém. Đề cập đến 
giáo lý Đức Phật cho rằng không có một con người nào cao cả 
hay thấp kém do sinh ra hay do giai cấp, mà là được đánh giá 
bằng những hành vi người đó tạo ra, Ni sư Dhammawati động 
viên những đệ tử của mình quét dọn khu vực tu viện ở Shree 
Gha, đúng là dùng chổi và thùng đựng rác mỗi tháng. 

Thông thường, những người phụ nữ lớn tuổi ở Nê-pan nghĩ 
rằng họ không thể học đọc và viết, cho nên họ trở nên phụ 
thuộc vào thế hệ trẻ hơn. Nhưng sư Dhammawati Guruma và 
những vị ni của sư đã bắt đầu một giai cấp trưởng thành có học 
để học đọc và viết các kinh Phật. Ngày nay các phụ nữ không 
chỉ học đọc và viết, mà còn ghi tên vào các lớp Baudha 
Pariyati và các lớp luận A-tỳ-đàm. Càng ngày càng nhiều phụ 
nữ ghi tên trong các lớp học này và xuất hiện trong các kỳ thi. 

Trong quá khứ, Giáo pháp được coi là chỉ nói về việc thờ 
phượng (pùjà) chư thần nam và nữ khác nhau. Ni sư 
Dhammawati Guruma đã có khả năng khai ngộ cho các Phật 
tử cư sĩ rằng có hai lọai thờ phượng: amish puja và pratipatti 
puja. Sư cũng giúp cho người dân tu tập Pratipatti puja bằng 
cách cách thu hút họ vào việc phục vụ y tế, tặng những cuốn 
sách nhỏ, và những hoạt động khác. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 77 


Việc thọ giới tạm thời là một hiện tượng khác mà Ni sư 
Dhammawati Guruma có thể để xướng ở Nê-pan. Sư chủ 
trương rằng việc đạt được hành (samskàra) của đạo Phật bằng 
cách lãnh thọ giới là một trong những hành vi giá trị của con 
người. Sư thách thức con người thử nghiệm khía cạnh từ bó 
của đạo Phật. Điều này đã có một ảnh hưởng tích cực đối với 
hàng trăm đời sống con người mỗi năm. Sự tu tập này không 
giới hạn vào chùa Dharmakirti nữa mà còn được tu tập ở nhiều 
ngôi chùa năng động khác ở Nê-pan. 

Một để xướng mạnh mẽ khác được Ni sư Dhammawati 
đưa ra là làm biến đổi một sự khởi đầu về văn hóa gọi là 
barah tayegu đối với trẻ em gái và kayeta puja đối với trẻ em 
trai để đánh dấu giai đoạn thanh xuân của đời người. Qua các 
năm tháng, việc tu tập này đánh mất ý nghĩa khởi đầu của nó, 
nhưng các bậc cha mẹ và người bảo hộ tiếp tục một cách mù 
quáng và vâng lời theo những nghi lễ cho đến lúc Ni sư 
Dhammawati can thiệp và đưa vào sự thọ giới tạm thời (rishim 
prabajya). Điều này đã giúp cho những cô gái và chàng trai 
trẻ có cơ hội học Phật pháp căn bản. Mỗi năm trên 500 cô gái 
tham dự việc thọ giới tạm thời. Những thanh niên trẻ tham dự 
vào việc mở đầu giới sa-di vẫn là con số rất ít. 

Cũng vậy, các tang lễ cũng được xã hội đi theo một cách 
mù quáng việc sử dụng nhiều nghi lễ bí ẩn, không nhắc nhở 
người ta về một triết lý nào của đời sống. Ñ¡i sư Dhammawati 
khuyên mọi người in các kinh hay những cuốn sách Phật giáo 
nhỏ nhân danh người chết, đây không chỉ là một sự bố thí 
pháp, mà người chết sẽ được xã hội nhớ đến mãi. Cho nên 
hàng trăm cuốn sách nhỏ về Phật giáo đã được tu viện 
Dharmakirti xuất bản. 


78_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Theo các dấu chân của Ni sư Dhammawati, có một sự gia 
tăng con số các ni trẻ có học và năng động, mặc dù con số này 
vẫn còn ít ỏi. Công việc căn bản cho sự động viên xã hội đã 
được thiết lập và nữ giới đang tham gia một cách tích cực hơn 
vào công việc bên ngoài. Càng ngày càng có nhiều vị ni được 
giáo dục và huấn luyện trong Phật pháp cả trong nước và 
ngoài nước, nhờ vào những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện 
tình trạng của tỳ-kheo n1. 

Vì do khả năng được cải thiện của chư ni ở Nê-pan và sự 
thu hút năng nỗ của họ trong những cải cách xã hội, các Phật 
tử cư sĩ có ý hướng về chư ni, đánh giá cao sự đơn giản của họ, 
tính cách dễ đến gần, và cung cách cư xử chân thật của đạo 
Phật. Thậm chí họ còn yêu cầu chư tỳ-kheo ni tụng 
Mahaparitran. Kết quả là, một số những điều này đã được tỳ- 
kheo ni thực hiện. Tuy nhiên, niềm tin của người thế tục 
không chỉ giới hạn vào chư ni năng nỗ và có học; nó đã bắt 
đầu lan tràn sang tất cả ni giới cũng như chư tăng. Một số chư 
tăng nhận thức được sự kiện này. Một điển hình xác thật có 
thể được dẫn ra từ câu chuyện trao đổi của tôi với vị 
Mahasthavira trưởng lão Hòa thượng Kumar Kashyapa. Vì vị 
này già và bị bệnh, tôi hỏi là ông cần được giúp đỡ điều gì. 
Óng nói: “Nhờ sư Dhammawati, bây giờ Phật tử cư sĩ rất rộng 
rãi và rất nhạy bén đối với những nhu cầu của chư tăng. Bây 
giờ không có sự khan hiếm thực phẩm và những nhu yếu 
phẩm. Lúc trước có khi chúng tôi phải đi ra ngoài để tìm kiếm 
thức ăn.” Điều này tỏ rõ là càng ngày chư tăng càng đánh giá 
cao việc làm của ni giới và cũng hỗ trợ cho hoạt động của họ 
theo nhiều cách, mặc dù chiến lược để mang lại sự bình đẳng 
giới tính giữa tăng và ni hãy còn thiếu một cách nghiêm trọng. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO 79 


Về việc làm cách nào mà chư ni có ảnh hưởng đã tăng lên 
trong ba thập niên và cách mà chư tăng cũng có ảnh hưởng đối 
với xã hội cư sĩ đạo Phật, chư ni và chư tăng đã trở thành những 
phương tiện truyền bá chính để can thiệp vào tiến trình xã hội 
hóa trong gia đình. Cho đến nay, họ đã và đang thuyết giảng 
đạo Phật và những vấn để giới tính chỉ được đưa ra một cách 
ngẫu nhiên — phần lớn là do chư ni. Chư tăng vẫn rất mù mờ về 
giới tính như đã được biểu lộ trong cung cách sống hàng ngày 
của họ. Thậm chí một số vị ni còn nắm giữ những thiên kiến 
mạnh mẽ về các lãnh vực công việc mà giới phụ nữ có thể hay 
không thể làm. Họ được chư tăng lãnh đạo. Cho nên, một số ni 
không cảm thấy thoải mái về việc được thọ giới tỳ-kheo ni và 
thích làm khất sĩ (anagarika) hơn. Nếu những “người lãnh đạo” 
Phật giáo này có thiên kiến về giới tính, thiên kiến của họ sẽ 
được truyền sang các Phật tử cư sĩ, và những giá trị văn hóa 
cũng như quy tắc giống như thế sẽ tiếp tục. 

Giáo dục Phật giáo cũng phải càng ngày càng có sự cảm 
thông về giới tính. Triết lý đạo Phật cần được nêu bật hơn để 
cho thấy rằng không có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, 
ngoại trừ những khác biệt về sinh học. Trừ khi các vị thầy và 
các nhà lãnh đạo của chúng ta thay đổi quan điểm và ý kiến 
của họ, vẫn còn khó khăn trong việc can thiệp vào chu kỳ xã 
hội hóa. Trừ khi có sự can thiệp mạnh mẽ vào chu kỳ xã hội 
hóa, các gia đình sẽ còn tiếp tục nuôi dạy con cái họ trong 
những môi trường đây thiên kiến về giới tính. Kết cuộc là, bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ càng ngày càng tăng. Cho 
nên, chúng ta cần ủng hộ và thúc đẩy giáo dục đạo Phật nhiều 
hơn trên thế giới này và các nhà lãnh đạo Phật giáo của chúng 
ta cần có sự nhạy cảm hơn về giới tính. 


80 RA KHỎI BÓNG TỐI 


80 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 2 


NŨ GIỚI PHẬT 6140 
TR0NG LỊCH SỬ THỂ GIới 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 81 


TÍI TỊ/ (1L (UY ((Ệ ĐI MU. lA 
TỪ Wƒ (UA THÁI TỦ ĐẾN (0N GÁI CA ĐỨC PHẬT 


Shu-Hui Tsai 


Kinh Nhân Quả Bất Tư Nghì kể câu chuyện rằng Đức 
Phật đã thuật lại cho Da-du-đà-la về cuộc đời của Ngài.' Kinh 
cũng đưa ra một quan điểm Phật giáo về tình yêu và sự đam 
mê. Bài viết này lấy cảm hứng từ câu chuyện đó. Tôi liên hệ 
những vai trò khác nhau của Da-du-đà-la trong lịch sử cuộc 
đời của bà như một phụ nữ trẻ, một người vợ, và quyết định 
của bà để trở thành một tỳ-kheo ni. Bài viết được chia ra bốn 





TT. 14, số 754, các tr. 575b-5§8§c. Fo shuo wei ceng you yin yuan jing, 
bản dịch. Shi Tan-Jing (479-502) là một bản kinh Phật giáo trong đó Đức 
Phật nói rõ về Da-du-đà-la, Ma-ha-ba-xà-ba-để, và những thành viên khác 
trong gia đình. Đức Phật nói về mười phương pháp để phát triển điều thiện, 
và dùng phép loại suy và kể chuyện để giải thích các mối quan hệ của 
nghiệp báo. Những người kể chuyện của các bản kinh gồm Đức Phật, các đệ 
tử, chư thiên, các vị trời và những hóa thân. Trong bản kinh cổ này, Đức 
Phật là người thuật chuyện. Tựa để kinh được thay thế Fo shuo wei ceng 
you, liên quan đến các phương pháp giảng dạy khác nhau ngài đã dùng. 


82_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


phần: (1) mối liên hệ tình yêu giữa Tất-đạt-đa và Da-du-đà-la; 
(2) dựng lại câu chuyện kể của Da-du-đà-la; (3) việc tái diễn 
dịch những chọn lựa và thay đổi của Da-du-đà-la từ một quan 
điểm mới; và (4) sự đánh giá xem cảm hứng nào mà người 
Phật tử trong thời nay có thể rút ra từ câu chuyện kể về một 
người phụ nữ trong kinh điển Phật giáo. 


Mối quan hệ tình yêu giữa Tất-đạt-đa và Da-du-đà-la 

Kinh Nhân Quả Bất Tư Nghì là một kinh trong đó Đức 
Phật xuất hiện như một nguồn lực mầu nhiệm (nirmitaka, hóa 
thân)” và thuật lại câu chuyện về mối quan hệ của Ngài với 
Da-du-đà-la. Bản kinh rất khác lạ, trong đó câu chuyện được 
kể từ quan điểm của một sa-môn nói về người vợ kiếp trước 
của mình. Chúng ta không thể chắc chắn về mối liên hệ 
nghiệp quả giữa Đức Phật và Da-du-đà-la, nhưng những dấu 
hiệu về thông tin được ghi chép lại trong những kinh khác 
trong kinh tạng Trung Hoa, như Bộ Kinh A-hàm, những câu 
chuyện Bản Sanh, và những kinh khác. Theo những bản kinh 
này, hai phần liên quan đến những mối liên hệ khác, bao gồm 
tình yêu, sự lừa dối, ghen hờn và cả hận thù. Trong những câu 
chuyện về các đời trước, Tất-đạt-đa thường có lợi thế, trong 
khi Da-du-đà-la dường như thụ động hơn. Bà được yêu, bị bỏ 
rơi và được thuyết phục. Dường như bà không bao giờ được 
độc lập. Vào kiếp đó, Tất-đạt-đa là một thầy sa-di hảo tướng 
và Da-du-đà-la là một phụ nữ trẻ đẹp cầm năm đóa sen mà cô 
có ý định dâng cúng cho Đức Phật thời đó. VỊ sa-di hỏi xin 
nàng những hoa sen đó và cô nói rằng cô sẽ đưa hoa sen cho 





? Từ ngữ Sankrit nirmiaka liên quan đến các chúng sanh được chuyển 
hóa từ năng lực kỳ diệu. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 83 


ngài nếu ngài cưới cô. Ngài trả lời rằng ngài không thể làm 
như thế trong kiếp đó, nhưng phát một lời nguyện là ngài sẽ 
cưới cô trong một kiếp tương lai, nếu cô hứa với ngài là cô sẽ 
đồng ý bất cứ hành vi tận tụy nào đối với Đức Phật. 

Bây giờ chúng ta tiến nhanh đến kiếp tương lai khi Đức 
Phật được sanh làm Tất-đạt-đa và cưới một phụ nữ trẻ bấy giờ 
được sanh ra là Da-du-đà-la. Khi vị thái tử trẻ tuổi quyết định 
rời cung điện và người vợ trẻ để ra đi tìm chân lý, Da-du-đà-la 
cảm thấy rất buồn và u sâu trong nhiễu năm. Sau chín năm, 
khi đã đạt được giác ngộ, Đức Phật quay trở lại quê hương và 
muốn con trai Ngài trở thành một sa-môn. Da-du-đà-la trả lời: 
“Trước kia ngài bỏ thiếp và bây giờ ngài muốn mang con trai 
thiếp đi. Sao mà ngài ác độc thế?” Lúc ấy Đức Phật xuất hiện 
với tư cách một hóa thân thân diệu và nhắc cho Da-du-đà-la 
về lời nguyện của bà trong kiếp trước khi ngài còn tu bổ-tát 
đạo và bà đã khẩn cầu ngài cưới bà làm vợ. Lúc đó, ngài đã 
trả lời rằng ngài đang tu bổ-tát đạo và không muốn cưới bà, 
nhưng sẽ cưới bà ở một kiếp tương lai nếu bà hứa từ bổ mọi 
thứ vì lòng tận tụy đối với Đức Phật. Bây giờ ngài yêu câu bà 
giữ lời hứa. Da-du-đà-]a lúc đó hiểu rằng tất cả những đau khổ 
trong đời này là kết quả của lòng đam mê của bà đối với Đức 
Phật trong kiếp trước. 

Tái Tạo Câu Chuyện Của Da-du-đà-la 

Từ quan điểm của “nghiệp ba đời” (quá khứ, hiện tại, và 
vị lai), Da-du-đà-la bắt đầu là một phụ nữ trẻ, đầy ảo tưởng về 
tình yêu và đam mê, và đi qua những giai đoạn khác nhau 
trong đời sống hôn nhân, từ chỗ được chồng yêu thương đến 
chỗ bị từ bỏ. Câu chuyện bắt đầu trong kiếp quá khứ của bà là 
một phụ nữ trẻ đẹp, yêu một vị sa-di trẻ tuổi có sức thu hút; 


84 RA KHỎI BÓNG TỐI 


rồi đến kiếp kế đó, bà trở thành vợ của Tất-đạt-đa; và lên đến 
cao điểm trong việc lựa chọn để được xuất gia thọ giới làm 
một vị ni có ý muốn đi theo dấu chân của Đức Phật. 

Sau khi Ma-ha-ba-xà-ba-để, bà dì của Đức Phật và là mẹ 
nuôi của ngài, trở thành nữ tu, Da-du-đà-la cũng chọn đời sống 
như vậy. Trong Kinh Pháp Hoa, Da-du-đà-la xuất hiện như 
một tỳ-kheo ni, nhận sự ban phước của Đức Phật, và chọn con 
đường đi theo Đức Phật, vì bà yêu và kính ngưỡng ngài. Bà 
chọn trở thành một “pháp quyến”, một mối liên hệ ít ích kỷ 
hơn, ít sở hữu, hay rủi ro hơn các mối quan hệ của con người 
bình thường. 


Diễn Giải Lại Những Lựa Chọn của Da-du-đà-la và Những 
Thay Đổi từ một Quan Điểm Hiện Đại 

Chúng ta có thể phân biệt nam và nữ nhờ vào hình tướng, 
nhưng nhờ vào các tính chất nội tại có thể thường dùng hệ 
thống truyền thống Trung Hoa phân biệt giữa âm chất (liên 
quan đến phái nữ) và dương chất (liên quan đến phái nam). Dĩ 
nhiên là các kết hợp giới tính này không có tính tuyệt đối. 
Nghĩa là một người nam có thể có nhiễu âm tính hơn và giống 
một người nữ hơn, và một phụ nữ có thể có nhiều dương tính 
hơn và có vẻ giống người nam hơn. 

Trong thời Đức Phật, nữ giới gặp nhiều giới hạn. Nữ giới 
khó đảm nhận một vai trò độc lập trong tình huống xã hội đó. 
Trong tình huống đó, Da-du-đà-la đi theo lời dạy của Đức 
Phật, làm một chọn lựa mới, học cách tự biết chính mình, và 
chuyển hóa bản thân nhờ tu tập giáo pháp. Trong thời đại hiện 
nay, câu chuyện của Da-du-đà-la có thể là một tấm gương hữu 
ích để tư duy. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 85 


Tình yêu và sự tu mến là điều quan trọng đối với mọi sinh 
vật. Tuy nhiên, từ quan điểm của đạo Phật, tham ái và tru mến 
cũng là một nguyên nhân của đau khổ. Để gạt bổ những xung 
đột và lo âu, con người phải học cách thương yêu vô điều kiện. 
Tình yêu và sự tu mến phải được chuyển hóa thành lòng từ 
không ô nhiễm và thanh tịnh. Khi một người trở nên ít bám víu 
và ích kỷ, tình yêu và sự thương mến tăng lên theo tỷ lệ với nó. 
Để tu tập tình yêu một cách hoàn hảo, chúng ta cần hoàn toàn 
tỉnh thức. Có bốn loại tình yêu chân thật, được gọi là bốn thái độ 
không hạn lượng (bốn tâm vô lượng, brahmavihaaras): (1) lòng 
từ (karuna), ước muốn chuyển hóa những đau khổ của chúng 
sanh, (2) lòng bi (maiiri), ước muốn mang hạnh phúc đến cho 
người khác, (3) hỷ (ứnudia), những cảm giác an lạc, mừng vui 
và sung sướng với mọi chúng sanh, và (4) xả („peksa), những 
cảm giác bình đẳng đối với chúng sanh. 


Nguồn Cảm Hứng Cho Nữ Giới Phật Giáo Trong Thời 
Hiện Đại 

Trong dòng thời gian lâu xa, chúng sanh theo nghiệp của 
họ, có khi hiện thân nam, có khi hiện thân nữ, và có khi cả hai 
hoặc không có thân nào. Về tính toàn bộ của nhân loại, là nam 
hay là nữ không thành vấn để. Vấn đề là con người có thể quân 
bình được các tính chất âm và dương bên trong con người mình 
hay không, con người có phát triển được những tính chất bên 
trong hay không, và có đang tu tập sự không bám víu, xả bỏ hay 
không. Khi chúng ta chân thật với chính mình, tập trung vào 
việc tu tập nhẫn nhục, và có thể quân bình các tính chất âm và 
dương một cách thích đáng, chúng ta có thể đóng tất cả các vai 
trò mà Da-du-đà-la đã làm với sự tỉnh giác cao độ, dù đó là vai 
trò người vợ, người tình hay con gái của Đức Phật. 


86 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong thời đại hiện nay, tỳ-kheo ni ở Đài Loan có thể phá 
vỡ các giới hạn về sinh học và văn hóa và thể hiện các năng 
lực của họ một cách chủ động. Chư tỳ-kheo ni ở Đài Loan có 
hai sự chọn lựa: họ có thể hoặc chọn đi theo truyền thống và 
tu tập giáo pháp mà không đảm nhận một vai trò chủ động 
trong xã hội, hoặc họ có thể chọn tham gia một cách hăng hái 
trong phúc lợi xã hội, những hoạt động văn hóa, giáo dục và từ 
thiện. Về mặt thể chất, họ dường như đã từ bỏ cái nhân dạng 
nữ giới và phủ nhận việc được quy cho một giới tính rõ ràng. 
Do đó họ phủ nhận việc bị giới tính hóa và vật chất hóa. Thật 
vậy, họ dường như là lưỡng tính. 

Cho đến nay, tỳ-kheo ni ở Đài Loan đã có thể vượt qua 
nhiều khó khăn mà những nữ tu thời Đức Phật đã kinh qua. Họ 
có nhiều năng lực và sự tháo vát hơn, và họ có những đóng 
góp cực kỳ to lớn. Trong lãnh vực giáo dục, tỳ-kheo mi Shig 
Hiu Wan đã thiết lập Viện Đại Học Huafan. Trong lãnh vực 
công việc từ thiện, tỳ-kheo ni Cheng-Yen đã thành lập Cơ Sở 
Tzi Chi. Về mặt lý thuyết, tỳ-kheo ni Heng-ching dạy tại Ban 
Triết Học ở Viện Đại Học Quốc Gia Đài Loan. Về mặt giáo 
dục thiển môn, tỳ-kheo ni Wu-yin thiết lập chùa Xuangguang. 
Về mặt hoạt động xã hội, tỳ-kheo ni Zhaohui ở trường Cao 
Đẳng Phật giáo Hongshi là một phát ngôn viên năng nỗ cho 
đủ thứ vấn để xã hội. Nhiều vị tỳ-kheo ni lớn tận tụy với sự lợi 
ích cho chúng sinh. Để thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các 
phụ nữ Phật giáo quốc tế, chư tỳ-kheo ni đang thành lập một 
chi hội quốc tế Đài Loan những người con gái Đức Phật 
Sakyadhita của phụ nữ Phật giáo. 

Da-du-đà-la đi theo dấu chân Đức Phật trong việc tu tập 
sự không bám víu và đạt tuệ giác trực chỉ vào tánh không. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 87 88 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong các thế kỷ nối tiếp, hàng ngàn tỳ-kheo ni và nữ cư sĩ 
Phật giáo cũng đã làm như thế. Phụ nữ Phật giáo ngày nay vẫn 
đang tu học và cố gắng đi theo dấu chân Đức Phật bằng cách 
phát triển từ bi và trí tuệ. 


+++ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 89 


VỈ 6lfI LẤT LỊI MỆT H914 Đi HT 


SỰ PHỤC HƯNG 6140 Đ0ÀN TỲ-KHE0 MI Ở TÍCH LAN 


Hema Goondatilake 


Bài viết này vạch ra tiến trình của những phản kháng và 
đấu tranh qua đó sự thọ giới cụ túc cuối cùng được phục hưng 
ở Sri Lanka vào năm 1998 sau gần một ngàn năm. Bài viết 
cũng mô tả những động lực qua đó giáo đoàn mới đang được 
chấp nhận ngày càng tăng ở Tích Lan đến một mức độ trong 
các vùng quê, tỳ-kheo ni được ưa thích hơn chư tăng. Nó cũng 
mô tả các bước đầu tiên đưa sự thọ giới cao hơn của Nguyên 
Thủy vào các quốc gia khác. 


Khai Mở và Phục Hưng Giáo Đoàn Tỳ-Kheo Ni ở Tích Lan 

Đúng sáu tháng sau khi đưa giáo đoàn tỳ-kheo vào Tích 
Lan do con trai vua A-dục là Mahindra năm 250 sau tây lịch, 
chị của Mahindra là Sanghamitta đến với một nhánh cây bổ 
đề và khai mở giáo đoàn tỳ-kheo ni. Giáo đoàn ni nở rộ cho 


90 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đến năm 1017 sau tây lịch, lúc đó nó không còn tổn tại sau 
cuộc xâm lăng của Chola. Giáo đoàn tỳ-kheo được phục hưng 
qua hai cơ hội, nhưng giáo đoàn tỳ-kheo ni thì không. 

Vì thiếu vắng giáo đòan tỳ-kheo ni, một phong trào gồm 
chư ni đã thọ thập giới (dasasilmatas) bắt đầu. Một phụ nữ 
Tích Lan trẻ tuổi giàu có, gốc thiên chúa giáo tên Catherine 
de Alwis theo Phật giáo, và vì không được thọ giới làm nữ tu 
nên đã rời Miến-điện năm 1894. Sau một thời gian tu tập ba 
năm, cô trở thành nữ tu mười giới, khác với 311 giới của tỳ- 
kheo ni. Trở lại Tích Lan năm 1905 và thành lập 
Sudharmadhara Samiti ở Kandy để thúc đẩy phong trào nữ tu 
thọ thập giới. Một tu viện dành cho ni giới được thiết lập năm 
1907. Điều này đánh dấu bước đầu của phong trào ni giới tại 
Sri Lanka. 

Sự phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo ni ở Tích Lan đã trải qua 
một cuộc bàn cải trong hơn một trăm năm. Anagarika 
Dharmapala, một nhà lãnh đạo Phật giáo ở Tích Lan có ảnh 
hưởng, ủng hộ sự phục hưng giáo đoàn vào năm 1891. Từ thập 
niên 1930, chủ để này được bàn cải trong báo chí giữa chư 
tăng và học giả. Có vài vị ni tham gia vào cuộc tranh cải. Mới 
đây, năm 1980, ba thành viên của quốc hội (toàn nam giới) để 
ra sự phục hưng giáo hội tỳ-kheo ni như một trong những dự 
án được đệ trình lên quốc hội để đẩy mạnh Phật giáo. Đề nghị 
này tạo nên một phản ứng giữa chư tăng và cư sĩ tại gia và để 
nghị này bị bỏ qua. 





' Hema Goooonatilake, “Dasa-sil-matas của Sri Lanka: Hòa nhập hay 
tách ly khỏi xã hội” Tiến trình Phiên họp hàng năm của Hiệp Hội Thúc 


Đẩy Sự Tiến Bộ của Khoa Học của Sri Lanka (Colombo: Hiệp Hội Thúc 
đẩy sự tiến bộ khoa học của Sri Lanka, 1985). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 91 


Dù vậy, chính phủ đã đáp ứng như cầu của ni giới trong 
một số phương thức. Năm 1983, Phân ban Phật giáo vụ của Bộ 
Văn Hóa bắt đầu một chương trình ở các cơ sở chư tăng cấp 
quận để cung cấp các tiện ích giáo dục cho chư ni thập giới 
nhằm chuẩn bị cho họ vào các kỳ thi sát hạch Phật giáo, một 
điểu khoản chỉ thích nghi với chư tăng trước đó. Vào năm 
1995, 15 cơ sở điểu hành các lớp học cho chư ni. Các thể 
chứng nhận được ban hành cho chư ni xem như bước đầu đối 
với việc thừa nhận. Các tổ chức ni giới được thành lập ở cấp 
quận và một liên đoàn được lập ra để kết hợp họ. Ủy ban hành 
pháp của liên đoàn này bắt đầu gặp gỡ hàng tháng tại 
Colombo để thảo luận và ra những quyết định về các hoạt 
động cấp quận.” 

Chư ni đang có tiến bộ dù chậm nhưng vững vàng để cải 
thiện tình trạng. Nhiều vị ni đã nắm lấy cơ hội lập ra mạng 
lưới và tổ chức cho mình. Họ đã và đang đạt được sự tự tin và 
tự trọng nhờ vào chủ quyển quốc gia mà họ đã nhận được. 
Mối hận mạnh mẽ đối với việc thống trị của chư tăng đã 
khuyến khích chư ni trẻ tuổi tự trang bị cho mình tốt hơn về 
mặt giáo dục và kỷ luật sức mạnh lớn hơn. Việc cách ly chư ni 
ra khỏi mối liên hệ đối với hệ thống tu viện đã làm cho các nữ 
tu này quả cảm hơn và đem lại cho họ một tinh thần can đảm 
để thách thức chư tăng. 





? Hema Gooonatilake, “Phong trào Dasa-sil-mata ở Sri Lanka,” Tờ 
báo nghiên cứu đạo Phật của Sri Lanka, quyển II (Colombo: Viện Đại 
Học Phật Giáo và Pali của Sri Lanka, 1988). 

3 Hema Gooonatilake, “Nữ tu Phật giáo: Những Phản Kháng, Đấu 
Tranh Và Sự Tái Diễn Dịch Tính Chính Thống ở Sri Lanka,” Hạnh Phúc 
Pha Trộn: Giới Tính và Trào Lưu Tôn Giáo Chính Thống Qua Văn hóa, 
do Judy Brink và Joan Mencher xuất bản (New York và London: 


92_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Các Lập Luận Ủng Hộ hay Chống Đối Sự Phục Hưng Giáo 
Đoàn Ni 

Ngày nay tại Tích Lan có sự chống đối lẫn ủng hộ sự phục 
hưng giáo đoàn ni. Những người chống đối lập luận rằng dòng 
dõi tỳ-kheo ni hệ Nguyên Thủy đã bị cắt đứt và giáo đoàn tỳ- 
kheo ni không còn hiện hữu tại bất kỳ quốc gia Nguyên Thủy 
nào. Tích Lan là quốc gia Nguyên Thủy duy nhất nơi giáo 
đoàn tỳ-kheo ni đã từng hiện hữu; giáo đoàn này chưa bao giờ 
được thành lập tại Thái Lan, Miến Điện, Căm-pốt hay Lào. 
Truyền thống Nguyên Thủy cho rằng nữ giới trước tiên nên 
được chư ni trao giới và sự thọ giới của họ lúc đó sẽ được xác 
định bởi chư tăng. Ngày nay giáo đoàn tỳ-kheo ni chỉ hiện 
diện ở các quốc gia Đại Thừa như Trung Hoa, Đài Loan, Hàn 
Quốc và Việt Nam. Những người chống đối lập luận rằng nếu 
giáo đoàn tỳ-kheo ni được đưa vào từ đất nước Đại Thừa, thì 
đây sẽ là một truyền thống Đại Thừa chứ không phải Nguyên 
Thủy. Họ còn lập luận rằng con người có thể đạt niết-bàn cả 
khi họ không phải tỳ-kheo n1. 

Những người lập luận ủng hộ phục hưng giáo đoàn tỳ- 
kheo ni cho rằng không có tỳ-kheo ni là thiếu sót, vì đó một 
thành phần quan trọng trong tứ chúng gồm chư tăng, chư ni, cư 
sĩ nam và cư sĩ nữ. Việc tái lập giáo đoàn này sẽ phù hợp với 
nguyên lý bình đẳng mà Đức Phật đưa ra cho nữ giới. Nếu 
giáo đoàn tỳ-kheo ni được tái lập, huấn thị đặc biệt của Đức 
Phật về việc chư tăng ban giới cao hơn cho chư ni có thể được 





Routledge, 1996). 

* Mối liên hệ mơ hồ với sự hiện hữu của tỳ-kheo ni xuất hiện ở Than 
Tun, “Lịch sử Phật giáo ở Miến Điện: 1000-1300 sau tây lịch” Luận án 
Tiến Sĩ, Viện Đại Học Luân Đôn, 1956. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 93 


làm theo. Những người để xướng lập luận này cho rằng chư ni 
Trung Hoa nhận giới cao hơn từ chư ni Tích Lan vào năm 433 
sau tây lịch tại Nam Kinh và như vậy bây giờ có thể trao giới 
đó cho chư mi Tích Lan ngày nay. 

Những người úng hộ việc phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo ni 
hướng sự chú ý đến sự phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo trong 
những thế kỷ trước. Trước kia, khi giáo đoàn của chư tăng bị 
tiêu diệt ở Tích Lan, nó được mang trở lại từ Miến Điện trong 
thế kỷ thứ mười một và từ Thái Lan trong thế kỷ mười tám. 
Trên căn bản của thí dụ này, nếu cùng nguyên tắc được áp 
dụng, thì giáo đoàn tỳ-kheo ni hiện hữu tại Trung Hoa có thể 
được dùng để phục hưng dòng dõi tỳ-kheo ni ở Tích Lan." 
Việc thọ giới tỳ-kheo ni giống như vậy cũng được đưa vào 
Trung Hoa bởi các tỳ-kheo ni Tích Lan sau đó truyển sang 
Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam. 

Những người chống đối việc phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo 
ni được cho rằng bao gồm các vị trưởng thượng tối cao của ba 
tăng hội của giáo đoàn tỳ-kheo và nhiều cao tăng ở Tích Lan. 
Tuy nhiên, chỉ có một ít chư tăng đã ra những thông báo chung 
từng thời kỳ cho rằng một yêu cầu phục hưng giáo đoàn tỳ- 
kheo ni không thể được cho phép trong truyền thống giới luật 
Nguyên Thủy. Họ dựa vào lập luận cáo buộc rằng tỳ-kheo ni 
Trung Hoa tu tập giới luật Đại Thừa và do đó chỉ có thể truyền 
giới cụ túc của Đại Thừa. 

Khắc Phục Nỗi Sợ Hãi Đại Thừa 


Một cách giúp khắc phục những lo lắng của chư tăng này 
đối với truyền thống Đại Thừa là chỉ ra những chỗ giống nhau 





”G. P. Malalasekera: “Sự Phục Hưng Của Giáo Đoàn Tỳ-Kheo 
NI,”Ceylon daily news vesak number (Lake House, Colombo, 1934). 


94 RA KHỎI BÓNG TỐI 


giữa các truyển thống giới luật Nguyên Thủy và Đại Thừa. 
Một nghiên cứu đối chiếu của truyền thổng giới luật tỳ-kheo 
ni Nguyên Thủy và tỳ-kheo ni Pháp Tạng Bộ được chư tỳ- 
kheo ni Trung Hoa ngày nay tuân thủ cho thấy rằng các giới 
điều này giống nhau về cơ bản và thật ra Pháp Tạng Bộ là một 
chi phái của truyền thống Nguyên Thủy. Khác biệt duy nhất là 
luật tỳ-kheo ni Pháp Tạng Bộ có thêm 25 điều bổ sung. 

Những lo lắng của chư tăng Tích Lan có liên quan đến 
truyền thống Đại Thừa cho thấy rằng cần nghiên cứu thêm về 
chư mi Đại Thừa đương thời. Tháng chín năm 1984, tôi có làm 
một chuyến đi đến Trung Hoa, Đài Loan, Nam Hàn, Nhựt bản 
và Hồng Kông để có một kinh nghiệm trực tiếp về phong trào 
tỳ-kheo ni đương thời.” Trong chuyến đi này, tôi kết hợp các 
bài thuyết trình có sự quan sát của người tham gia với tư cách 
một nữ tu tạm thời trong các tu viện ở Trung Hoa lục địa, Đài 
Loan, và Hàn Quốc. Ở Đài Loan, tôi nhận thấy rằng tỳ-kheo 
ni được tổ chức cao độ và hỗ trợ tốt. Tại tu viện Phật Quang 
San nơi tôi đã lưu lại tại Đài Bắc, tôi có viết một bài kêu gọi 
các chức sự của chùa tổ chức một buổi lễ để phục hồi giới cụ 
túc cho chư ni Tích Lan. Trở ngại bất ngờ duy nhất là chính 
phủ Tích Lan Tích Lan không có những quan hệ ngoại giao 
với Đài Loan. Vì lý do này sự đỡ đầu của Tích Lan không 
chắc thành công. 

Tình hình ở Trung Hoa lục địa năm 1984 hoàn toàn khác 
hẳn. Ở Trung Hoa lục địa, các chùa tháp và tu viện Phật giáo 
được phục hồi với sự cho phép của chính phủ sau tình trạng bị 





5 Về chỉ tiết, xem Hema Gooonatilake, “Sự phục hưng giáo đoàn tỳ- 
kheo ni ở sri lanka: Một nghiên cứu quan sát của người tham gia, Tiến trình 
hội nghị quốc tế lần thứ 8 về những nghiên cứu Sri Lanka (Jaipur, 2001). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 95 


xâu xé của những năm trước. Việc xuất bản các sách Phật 
giáo lại bắt đầu và các trường huấn luyện chư ni và chư tăng 
được tái thiết lập. Tôi là người khách mời nước ngoài đầu tiên 
đến ở tại các tu viện Bắc Kinh, Nam Kinh và Thượng Hải đã 
được mở cửa sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Tôi gặp một vài 
vị ni lớn tuổi, họ đã tiếp tục tu tập giới luật ngay cả sau khi bị 
trục xuất đến miền quê. Trong các thảo luận với Hội Phật giáo 
Trung Hoa, tôi đưa ra khả năng chư ni Trung Hoa lục địa trao 
giới cao hơn cho chư ni Tích Lan. Mặc dù có thể được sự đỡ 
đầu của chính phủ, người Trung Hoa không được tổ chức đủ 
để sắp xếp một sự kiện như thế. ' 

Lúc kết thúc chuyến đi, tôi đệ trình một dự án lên Ban 
Phật Giáo Vụ ở Bộ Văn Hóa của Tích Lan, mô tả dòng tỳ- 
kheo ni Trung Hoa không bị đứt đoạn và sự tuân thủ nghiêm 
nghặt giới luật tỳ-kheo ni của họ, cả ở Trung Hoa và Đài 
Loan, và ủng hộ sự tái thiết lập giới cụ túc ở Tích Lan với sự 
giúp đỡ của truyền thống Trung Hoa. Tôi dịch sang tiếng 
Sinhala tác phẩm Tiểu Sử Chư Ni Phật Giáo được viết tại 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ sáu tây lịch.Š Sách này gồm có mô 
tả sự thiết lập giới đàn cụ túc ở Trung Hoa do chư tỳ-kheo ni 
Sinhala, những người đã thực hiện hai chuyến đi sang Nam 
Kinh ngày nay vào năm 428 và 433 tây lịch. Mô tả giới luật 
nghiêm nhặt được chư ni Trung Hoa ngày xưa tuân thủ, bản 





7 Hema Goonatilake, “Chư Ni Trung Hoa,” Sakyadhita: Những Người 
Con Gái của Phật, do Karma Lekshe Tsomo xuất bản (Ithaca, NY: Các ấn 
Phẩm Sư Tử Tuyết, 1989). 

Š Hema Gooonatilake, “Pi-chiu-ni-chuan: Bản Dịch Tiểu Sử Của Chư 
NÑi Phật Giáo: (bằng tiếng Sinhala) (Colombo: Lake House, 199). 

2C. Wickramagamage, Phật Tử Trẻ (Singapore: Xã Hội Phật Giáo, 1985). 


9% RA KHỎI BÓNG TỐI 


dịch cuốn sách này xua tan những quan điểm sai lầm về giới 
luật của chư tỳ-kheo ni Trung Hoa được các nữ tu thập giới, 
những người mộ đạo và chư tăng ở Tích Lan tuân giữ. Tiếp 
theo đó, vào năm 1985, Bộ Trưởng Tôn Giáo và Văn Hóa Vụ 
của Tích Lan dẫn một phái đoàn đến Trung Hoa lục địa năm 
1985 để thăm dò khả năng phục hưng ni giới tỳ-kheo ni ở Tích 
Lan. Sau chuyến trở về của ông, tôi được yêu cầu thảo ra một 
bị vong lục tuyên bố tất cả những lập luận trong việc hỗ trợ để 
phục hưng giáo đoàn ni với sự hỗ trợ của Trung Hoa. Nhưng 
rủi ro thay, một số tổ chức Phật giáo thông qua những quyết 
định chống lại những biện pháp phục hưng và biện pháp của 
Bộ Trưởng bị xếp vào một xó. 
Phong Trào Tỳ-Kheo Ni Lấy Lại Đà Tiến 

Mặc cho sự chống đối đến từ nhiều phía, nhiều vị ni trẻ 
tuổi bắt đầu bày tổ những tình cảm mạnh mẽ trong phương 
tiện thông tin đại chúng để hỗ trợ việc phục hưng giáo đoàn 
tỳ-kheo ni. Các nguyệt san và tạp chí hỗ trợ cho việc phục 
hưng xuất hiện. Các báo chí chính thức bằng tiếng Sinhala và 
tiếng Anh đưa ra tin tức tranh cải ngày càng tăng giữa chư 
tăng, chư ni, cư sĩ nam và nữ về vấn đề tỳ-kheo ni. Vấn để này 
bây giờ đã trở thành một chủ để nghị luận liên tục của công 
chúng. Năm 1986, một phim tài liệu về phong trào chư ni do 
Công ty Truyền Hình Quốc Gia làm ra. Phim này nói về các 
quan điểm của cả người ủng hộ lẫn người chống đối việc phục 
hưng, chiếm được một giải thưởng về phim tài liệu hay nhất 
trong năm. 

Cũng có những dấu hiệu hy vọng khác. Các tổ chức phụ 
nữ địa phương lần đầu tiên bắt đầu nhìn vấn để thọ lãnh giới 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 97 


tỳ-kheo ni như một vấn để quyển lợi nữ giới và tổ chức những 
hội thảo ở cấp quốc gia và cấp quận có chư ni tham gia. Một 
nhóm học giả khó tính, cả cư sĩ lẫn tỳ-kheo từ các viện đại học 
và các cơ sở tự viện, bắt đầu hỗ trợ sự phục hưng và xây dựng 
các liên minh với chư n1. 

Vấn đề tỳ-kheo ni cũng đi vào vũ đài quốc tế. Vào giữa 
các năm 80, vài phụ nữ Âu Mỹ, những người đã được thọ giới 
trong truyền thống Nguyên Thủy cũng hăng say trong cuộc 
vận động. Một vi mi sư là Ayya Khema sanh tại Đức, thường 
du lịch và lưu lại Tích Lan, cung cấp sự hỗ trợ và sức mạnh 
đáng kể cho chư ni ở đây. Nhiều vị tăng trụ trì các chùa Phật 
giáo ở Tây phương càng ngày càng có đầu óc mở rộng về vấn 
đề này. Một số chư tăng này hướng dẫn thọ giới sa-di ở Hoa 
Kỳ. Chư tăng Tích Lan, những người đi du lịch nước ngoài, đã 
được đặt những câu hỏi về lý do căn bản của họ trong việc loại 
trừ nữ giới ra khỏi giáo đoàn Đức Phật. 

Sakyadhita: Mạng Lưới Của Phụ Nữ Phật Giáo Quốc Tế 

Hội Nghị quốc tế Sakyadhita về ni giới Phật giáo, được tổ 
chức năm 1987 tại Bodhgaya do Ni sư Karma Lekshe Tsomo 
với sự giúp đỡ của Ayya Khema và Giáo Sư Chatsumarn 
Kabilsingh (bây giờ là tỳ-kheo ni Dhammananda) làm cho sự 
phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo ni trở thành một vấn để toàn 
cầu. Một trong những đối tượng được xác định của Sakyadhita 
là Hội Phụ Nữ Phật Giáo Quốc Tế nhằm “giúp đỡ phụ nữ 
muốn thọ giới và làm việc để thiết lập giới đàn cụ túc cho chư 
ni Phật giáo trong các quốc gia hiện không có sẵn”. Đức Đạt- 
lai Lạt-ma, người phát ngôn chính thức đầu tiên tại hội nghị 
Sakyadhia xác nhận tư tưởng này. Hội nghị quốc tế 


98 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sakyadhita lần thứ ba tổ chức tại Colombo năm 1993, tạo một 
cơ hội cho chư ni Tích Lan hội họp lần đầu tiên và gặp gỡ các 
tỳ-kheo ni từ khắp nơi trên thế giới, họ được hưởng những tình 
trạng bình đẳng với chư tăng. Họ xem các vị nữ tu này như 
những mẫu người tiêu biểu để noi theo. 

Một số người khởi xướng việc phục hưng giáo đoàn tỳ- 
kheo ni nảy ra ý nghĩ đi theo hội nghị này. Một đội ngũ chư 
tăng Tích Lan trong đó có Ni sư Mapalagama Vipulasara huấn 
luyện mười vị ni được chọn lọc trao giới cụ túc cho chư ni Tích 
Lan này vào tháng 12 năm 1996 tại Sarnath, Ấn-độ. Người 
lãnh đạo của nhóm nữ tu tiền phong này là tỳ-kheo ni Kusuma 
(trước kia là Kusuma Devendra). 

Một tu sĩ Tích Lan có ảnh hưởng là Thượng Tọa 
Inamaluwe Sumangala, trưởng đoàn chư tăng của một tu viện 
có từ 2200 năm nay tại một tỉnh trung tâm của Tích Lan, thiết 
lập Viện Giáo Dục Tỳ-Kheo Ni để huấn luyện họ chuẩn bị thọ 
giới cụ túc. Vào năm 1996, vị này đã hoàn tất ba chương trình 
huấn luyện như thế. Vào thời đó, một giới đàn cụ túc quốc tế 
được tổ chức tại Tu viện Phật Quang San ở Đài Loan vào 
tháng 2-1998 tại Bồ-đề Đạo Tràng (Bodhgaya). Hai mươi vị 
trong số những người được huấn luyện ở Viện Giáo Dục Tỳ- 
kheo ni được lựa ra để tham dự trong giới đàn cụ túc này tại 
Bodhgaya. Sau một khóa huấn luyện một tuân lễ, tổng số 149 
tăng và ni (14 tăng và 135 ni) được thọ giới. Họ đến từ các 
quốc gia châu Á như Ấn-độ, Tích Lan, Nê-pan, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Nhựt Bản, Mã Lai, Singapore, Hồng Kông và Việt Nam 
và từ các quốc gia phương Tây như Anh, Đức, Ý, Tây Ban 
Nha, Bỉ, Hoa Kỳ, Ca-na-đa và Úc. Họ lãnh thọ giới cụ túc 
theo truyền thống Pháp Tạng Bộ, một chi phái trước kia của 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 99 


Nguyên Thủy đã tiếp tục dòng phái của họ không bị đứt quãng 
tại Trung Hoa và Đài Loan. 24 vị tăng làm giáo thọ sư và 
chứng minh gồm chư tăng của truyền thống Nguyên Thủy từ 
Ấn-độ, Tích Lan, Thái Lan, Căm-pốt và Nê-pan, và chư tăng 
thuộc truyền thống Đại Thừa từ Đài Loan, Hồng Kông và Mã 
Lai. 12 vị tỳ-kheo ni làm giáo thọ sư và chứng minh đến từ 
Đài Loan, Hàn Quốc và Hoa Kỳ (hai vị đã thọ giới theo truyền 
thống Tây Tạng). Chư tăng Tích Lan làm giáo thọ sư cho chư 
tỳ-kheo ni Tích Lan. " 


Giáo Đoàn Ni Được Tái Lập Tại Đất Nước Tích Lan 

Sau cuộc huấn luyện cấp tốc ba tháng, Thượng Tọa 
Sumangala tổ chức một giới đàn cụ túc lần đâu tiên tại đất 
nước Tích Lan trước sự hiện diện của một đội ngũ đông đảo 
chư tăng Tích Lan được tín nhiệm. Tại đây 20 tỳ-kheo mị, 
những vị đã lãnh thọ cụ túc giới tại Bodhgaya trao giới cụ túc 
cho 22 vị ni khác đã được hoàn tất khóa huấn luyện tại Học 
Viện Giáo Dục Tỳ-kheo ni. Giới đàn này được hướng dẫn tại 
sãnh đường thọ giới của ngôi chùa xưa 2200 năm cho đến lúc 
đó chỉ được dành riêng cho các hoạt động tôn giáo của chư 
tăng. Cuộc thọ giới này là sự bày tỏ lịch sử. 

Sự kiện này được công bố rộng rãi với các tin tức trong 
những dòng đầu trong các tờ báo toàn quốc gồm cả những tờ 
báo của quốc gia. Các hình ảnh gây Ấn tượng của chư ni đang 
đi bộ thành hàng một với bình bát và đắp y được đăng tải trên 
các báo. Trong một cuộc phỏng vấn cho các kênh truyền hình 
tối hôm đó, Thượng Tọa Sumangala nhấn mạnh rằng trong 





'° Hema Gooonatilake, Nữ Giới Nguyên Thủy Lấy Lại Di Sản Đã Mất 
(ấn phẩm 2 Vikasha ) (Colombo: Kantha Handa, 1998). 


100 RA KHỎI BÓNG TỐI 


công cuộc phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo ni sau hơn 900 năm, 
ngài chỉ làm theo lời di huấn do Đức Phật để lại. Không có 
những phần ứng tiêu cực trong truyền thông đại chúng: trái lại, 
tin tức tường trình đây tính tích cực. Không có một vị tăng nào 
có lời bình phẩm tiêu cực, có lẽ do sợ mất đi các tín đồ nữ 
thuộc tầng lớp trung lưu. 

Các kế hoạch được Thượng tọa Sumangala thông qua 
dường như đã củng cố khả tính của việc thọ giới. Trước tiên, 
sự hỗ trợ cho tư tưởng phục hưng giáo đoàn tỳ-kheo ni từ một 
số lớn cộng đồng tỳ-kheo ni trong suốt khóa huấn luyện để thọ 
giới cụ túc được đạt đến. Thứ hai các buổi tiếp đón được thông 
báo rộng rãi đã được tổ chức cho chư ni khi họ trở về các cộng 
đồng ở Tích Lan sau lễ thọ giới. Những cuộc tiếp đón này bao 
gồm chư tăng, các thành viên quốc hội và các quận trưởng để 
giúp họ được sự chấp nhận rộng rãi. 

Cuộc huấn luyện toàn diện cho các tân thọ giới tỳ-kheo ni 
giúp làm mạnh thêm sự chấp nhận. Các tân tỳ-kheo ni được 
yêu cầu hội họp một tháng một lần tại Viện Huấn Luyện để 
được hướng dẫn về sự tu tập tôn giáo và duy trì một tinh thần 
tập thể cho tính vững ổn của dòng phái. Một bộ luật được lập 
ra cho tỳ-kheo ni với những lời giáo huấn chi tiết về việc tuân 
thủ sự tu tập của tu viện. Tỳ-kheo ni được khuyến cáo phải tỏ 
lòng tôn trọng chư tăng trong các lãnh vực của họ và làm việc 
sát sao trong việc hợp tác với họ. Các chương trình huấn luyện 
cho tỳ-kheo ni và các giới đàn cụ túc được tiếp tục tổ chức tại 
Học Viện. Giới đàn thứ mười được tổ chức vào tháng 7-2004. 

Một chiến thắng khác là tại lễ khai mạc xây dựng một tu 
viện mới, Thượng tọa Sumangala kêu gọi tập hợp “tỳ-kheo, 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 101 


tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di,” cho bốn chúng đệ tử Đức 
Phật. Điều đó cũng là một sự kiện lịch sử khi nghe bốn chúng 
được xưng hô theo cách này sau một khoảng trống hàng ngàn 
năm. Đây cũng là một điều có ý nghĩa vì cách xưng hô này 
được sử dụng trước sự hiện diện của một trong những vị tôn 
túc tối cao. Cũng có ý nghĩa nữa là lễ sanghika dana (cúng 
dường trai tăng) được dâng lên cho 500 tỳ-kheo và 50 tỳ-kheo 
ni đi diễn hành để đến ngồi trong tòa nhà mới - một quang 
cảnh có từ thời Đức Phật được tái diễn. 

Các điểu luật tôn giáo cho các tân thọ giới tỳ-kheo ni đã 
được tái lập và chín chương trình đã được tổ chức để giúp huấn 
luyện họ trong các thủ tục luật tạng này. Cũng như chư tỳ- 
kheo, tỳ-kheo ni cũng được yêu cầu thực thi vài điều luật tôn 
giáo, như việc tụng giới ba-la-để-mộc-xoa mỗi nửa tháng và 
một cuộc thảo luận về bất cứ sự vi phạm những điều giới này 
giữa các tỳ-kheo ni. Một khóa an cư hàng năm vào mùa mưa 
(wassa) sẽ được hướng dẫn và một buổi lễ dâng y (kaihina) 
được tổ chức để đánh dấu kết thúc mùa an cư. Các thủ tục luật 
tạng này (vinaya kamma) sẽ được hướng dẫn trong một sửna 
malaka, gian phòng có phân cương giới, đặc biệt thiết lập để 
thực hiện các điều luật tôn giáo. Các sửna malaka đang được 
xây dựng để các tỳ-kheo ni sống trong vùng phụ cận có thể 
cùng đến đó để thực hiện các buổi tụng giới bổn mỗi nửa 
tháng. Các tỳ-kheo ni nào chưa có một sửna malaka được sử 
dụng cái đã có sẵn trong các tu viện của tỳ-kheo với sự cho 
phép của họ. 

Một Trung Tâm Huấn Luyện Tỳ-kheo Ni khác đã được 
thiết lập trong một nơi ẩn dật ở Newgala, Galigamuwa tại 


102 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quận Kegalla do trưởng lão tỳ-kheo đã thiết lập nơi ẩn dật đầu 
tiên (dasasilmafa arama) 41 năm về trước để kỷ niệm mẹ của 
ngài. Các đoàn nữ tu trong I8 arama hoạt động dưới sự hướng 
dẫn của ngài đã được huấn luyện tỳ-kheo ni. Đoàn thứ nhất 
gồm 15 nữ tu lãnh thọ giới cụ túc tại một giới đàn do tu viện 
Phật Quang San tổ chức tại Đài-loan tháng 4 năm 2000. Hai 
năm sau, một đoàn gồm 15 vị nữ tu lãnh thọ giới cụ túc từ các 
tỳ-kheo ni đã được thọ giới tại Phật Quang San. Ngày nay, có 
tổng số trên 400 vị tỳ-kheo ni được thọ giới cụ túc ở Tích Lan. 
Vài vị đến từ Ấn-độ, Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Miến Điện, 
Hoa Kỳ và Cộng Hòa Czech đã thọ lãnh giới cụ túc ở Tích Lan 
trong suốt năm năm qua. Sự thọ giới của vị tỳ-kheo ni duy nhất 
từ Thái Lan, Ni sư Dhammananda (trước kia là Giáo sư 
Chatusumarn Kakilsinsh của Viện đại học Tammasat) đã được 
đưa ra công khai và đến nay vẫn bị phê phán khắp nơi. 

Những Nhiệm Vụ Mới Được Tỳy-Kheo Ni Thực Hiện 

Có một ít công việc mà chư ni không đủ năng lực thực 
hiện trước khi thọ giới cụ túc. Chúng gồm có: (1) nhận quà trai 
tăng (sanghika dana), những vật cúng dường cho một nhóm 
gồm năm thành viên của giáo hội hay nhiều hơn (tỳ-kheo hay 
tỳ-kheo mi), được tin là sẽ đem đến lợi lạc cho thí chủ; và (2) 
thực hiện các cuộc tang lễ. Những nhiệm vụ mới này được tỳ- 
kheo ni đảm trách. 

Việc hành lễ tại những tang lễ có lẽ là điều được tôn trọng 
nhất trong các chức năng tôn giáo của Tăng già. Ở làng xã, 
nơi không có chư tăng hoặc nơi tỳ-kheo ni được ưa chuộng hơn 
chư tăng vì những dịch vụ họ đã giúp đỡ cho cộng đồng, tỳ- 
kheo ni được mời đến để làm lễ tại các tang lễ. Cũng hiếm có 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 103 


những lúc mà cả tỳ-kheo và tỳ-kheo ni được mời để cùng tham 
gia tang lễ. Họ được mời vào những chỗ ngồi cùng hàng trên ở 
hai bên người chết, và họ cùng tụng kinh. Bài diễn văn theo 
tập tục do một thành viên của tăng già ở làng xã là một vị 
tăng. Cuối tang lễ, chư tăng và chư ni đều được cúng dường 
các tặng phẩm như nhau. Chư tăng tham dự trong các tang lễ 
cùng với chư ni chắc chắn là những người giải thoát hơn, họ 
không cảm thấy địa vị trong xã hội của họ bị đe dọa. Những 
thí dụ này cho thấy một sự chấp nhận ban đầu của chư tăng 
trong làng đối với các tỳ-kheo n1. 

Các buổi lễ Pari:a để chúc phước và gia hộ kéo dài suốt 
đêm thường được chư tăng hướng dẫn trong một cái rạp được 
đặc biệt dựng lên. Trong những năm gần đây, các 
dasasilmafa (người thọ thập giới) cũng đã được các cộng 
đồng làng xã mời để dẫn buổi lễ này. Chư tỳ-kheo ni bây giờ 
thực hiện buổi lễ này với sự tự tin hơn do địa vị tinh thần của 
họ đã được nâng cao. 

Cũng có những trường hợp trong làng xã ở đó chư tăng đã 
cố gắng ngăn cẩn người làng không tham gia những buổi lễ 
tôn giáo vào ngày trăng tròn do tỳ-kheo ni hướng dẫn trong 
các chùa, có lẽ là do họ sợ rằng tỳ-kheo ni sẽ được lòng các 
người trong làng hơn, và sợ rằng chư tăng sẽ mất đi cái vẻ bể 
trên của họ. 

Kết Luận 

Giáo đoàn tỳ-kheo ni mới được thiết lập tại Tích Lan đang 
được xã hội thừa nhận và lòng tự trọng của tỳ-kheo ni đã lên 
cao. Sự thừa nhận tỳ-kheo ni của chư tăng đang gia tăng chính 
vì tỳ-kheo ni tổ ra tôn trọng chư tăng và không làm điều gì xúc 


104 RA KHỎI BÓNG TỐI 


phạm họ. Sự tôn trọng của tỳ-kheo ni và sự thừa nhận mà họ 
đạt được do các cộng đồng riêng của họ đã tăng lên đột ngột. 
Hiếm khi có sự phê bình chỉ trích công cuộc phục hưng sự thọ 
giới tỳ-kheo ni xuất hiện trên báo chí và những tiếng nói 
chống đối trước kia về sự thọ giới không còn nữa. Tỳ-kheo ni 
tuy không được hệ thống chư tăng hay chính phủ chính thức 
thừa nhận, song nhiễu chư tăng trong hàng ngũ lãnh đạo đã 
riêng rẽ chúc tụng họ. Tình hình này sẽ chắc chắn thay đổi, 
tuy chậm nhưng vững chắc. 


++* 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 105 


3 


(ỂIƯ \I VÌ \Ử (U §ï TRÚN HC THUYẾT TAM 6IAI 
MỘT QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ VỀ TÌNH TRẠNG CƯ SĨ 


Claudia Wenzel 


Trong Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa, một phong trào hầu 
như bị lãng quên đã gán một thân phận đặc biệt cho nữ cư sĩ 
tại gia: Học thuyết Tam Giai Giáo (sanjiejiao). Phong trào này 
được một vị tăng tên Tín Hành (Xinxing, 540-594 Tây lịch) 
phát triển một thời trong các thời đại nhà Tùy và nhà Đường 
(581-904), nhưng cuối cùng biến mất sau vài lần bị triều đình 
tấn công. Những người theo đạo lý này hầu hết được nhắc đến 
do tu tập sự Lễ Kính Phổ Đồng. Theo học thuyết này, mỗi 
người đều vốn có Phật tánh (ahagata-garbha), những người 
tin theo sự tu tập được mô tả trong Lịch Đại Tam Bảo Ký 
(Lidai sanbao ji): “Ứơc nguyện thi đua với bổ-tát Thường Bất 
Khinh trong Kinh Pháp Hoa, tôn kính mọi người mình gặp trên 
đường, bất kể người đó là nam hay nữ.”! 





LT2034. 49. 105b, do Jamie Hubbard dịch, Áo Tưởng Tuyệt Đối, Quả 


106 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Hơn nữa, từ tiểu sử của ngài trong Sách Cao Tăng Truyện 
(Xu gaoseng chuan) chúng ta biết rằng có một thời điểm trong 
cuộc đời ngài, Tín Hành (Xinxing) đã từ bỏ toàn bộ các giới 
luật thiển môn, nhưng “vẫn dâng cúng cho sự Kính Tâm và Từ 
Bi, tôn kính người xuất gia và cả tại gia.”” Kính tâm (/ingfian) 
liên quan đến Tam Bảo, trong khi Bi Tâm có nghĩa là gieo 
trồng các hạt giống vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Việc tại 
sao Tín Hành (Xinxing) từ bỏ toàn bộ giới luật ở đây đã nói rõ 
ràng. Có thể ngài đã bị ép buộc phải làm như vậy bởi vì ngài 
muốn tham gia vào việc lao động thân thể để phục vụ tốt hơn 
cho bi tâm. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự từ bổ một bộ phận 
giới luật thiển môn của ngài đều đi kèm với lòng tôn kính sâu 
xa của ngài đối với địa vị người tại gia. 

Sự đánh giá cao của Tín Hành (Xinxing) đối với người tại 
gia phải được hiểu là đi ngược lại nền tẳng của tín ngưỡng 
trong thời mạt pháp. Cũng giống nhiều người đồng thời với 
ngài, Tín Hành (Xinxing) tin rằng sự suy tàn của Phật pháp đã 
bắt đầu. Ngài hiểu sự suy tàn đặt biệt là do năng lực con người 
và giáo lý thích hợp. Theo cách này, ngài phân biệt rõ ràng ba 
loại người: (1) người có mức độ đầu tiên, có thể được dạy nhất 
thừa (ekayana); (2)người có mức độ thứ hai, vẫn có thể có lợi 
lạc từ các giáo lý của Tam Thừa (/riyana), và (3)người có mức 
độ thứ ba, “mù bẩm sinh” và không có một khả năng để phân 
biệt chánh pháp và tà pháp. Mỗi cấp độ khả năng của con 
người tương ứng với một nơi tu tập nào đó: những người của 
cấp độ thứ nhất có thể tu tập ở nơi vắng vẻ núi rừng cũng như 





Vị Phật Viên Mãn: Sự Phát Sinh và Suy Tàn của Dị Giáo ở Trung Hoa 
(Honolulu; Viện Đại Học Báo Chí Hạ-uy-di, 2001), tr.27. 
?T 2060. 50. 560a, Ibid., tr.28. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 107 


ở những thành phố đông đảo; người của cấp độ thứ hai chỉ có 
thể tu tập ở nơi núi rừng vắng vẻ; và người của cấp độ thứ ba 
không có sự chọn lựa nhưng tu tập trong các thành phố, thị 
trấn, bởi vì sự cứu độ của họ tùy thuộc vào tâm bi và phổ đồng 
kính lễ. Vì hầu hết mọi người thuộc về cấp độ thứ ba trong 
thời mạt pháp, nên Tín Hành (Xinxing) khuyến khích môn đồ 
của ngài rời bỏ núi rừng và tu tập bố thí ba-la-mật trong các 
thành phố náo nhiệt, để tôn kính bi tâm. 

Cái giáo lý về năng lực hiểu biết của con người bị mất đi 
trong cấp độ thứ ba đã có những hậu quả đối với các học 
thuyết và tu tập giữa những môn đồ của Tín Hành (Xinxing). 
Trước tiên, điều quan trọng nhất là tránh phỉ báng giáo pháp. 
Vì con người được cho là không còn hiểu chánh pháp là gì, 
cho nên tất cả các đạo lý, bao gồm những lời dạy sai lầm và 
không phải lời Phật dạy, đều phải tôn kính. Giáo hội Phật giáo 
cũng được xem là không có khả năng duy trì chánh pháp, và 
hơn thế nữa trong thời kỳ này đã bị chỉ trích là đang mục nát 
và suy tàn. Thậm chí tất cả các thành viên giáo hội, dù là giữ 
giới hay phạm giới, đều phải được tôn kính. Thứ hai, vì sự bố 
thí được nâng lên thành sự tu tập cao nhất, nó được coi là bổn 
phận không chỉ của người tại gia mà còn là của chư tăng ni 
nữa. Vì như thế, Tín Hành (Xinxing) đã thiết lập các cộng 
đồng của các môn đồ theo Tam Giai Giáo, với những đường 
lối tu tập đầu đà nghiêm ngặt cho những người đã thọ giới, 
cùng hợp tác chặt chẽ với người tại g1a. 


Bằng chứng của chư Ni Tam Giai Giáo 
Chút ít hiểu biết của chúng ta về những người phụ nữ 
trong giáo lý Tam Giai Giáo phần lớn xuất phát từ những chữ 


108 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khắc trên bia đá. Trong tỉnh Hồ Nam (Henan) hiện nay ở gần 
Anyang, trong vùng núi Bảo Sơn (Baoshan), một cộng đồng 
chư ni theo giáo lý này dường như đã được thiết lập sớm vào 
thời đó. Trên núi Lan Phong (Lanfens) của Bảo Sơn, các tháp 
cất giữ thi hài của chư ni và nữ cư sĩ từ những tu viện nữ ở địa 
phương đã được lập ra. Một trong những tháp nổi tiếng là của 
nữ thiển sư Sengshun, tịch năm 639: 

Nữ thiển sư Sengshun người xã She ở Hàn Châu 
(Hanzhou). Gia đình bà họ Trương (Zhang). Rời gia đình năm 
bảy tuổi, theo các vị thầy học hỏi và trong suốt bốn mươi năm 
bà tìm học giáo lý khắp nơi. Vào tuổi 85, ngày thứ 1§ tháng 
thứ hai của năm thứ 13 Zhenguan (639) bà viên tịch tại tu viện 
Guangtian .. Vào ngày thứ 22, quan tài của bà được hộ tống 
đưa về nơi chôn cất. Theo sự thực hiện việc chôn cất trong 
rừng (linzang, lâm táng), những đệ tử của bà gom nhặt các xá 
lợi, và dựng một ngôi tháp trên núi nổi tiếng này .." 

Sự ghi khắc trên tháp để cập đến một số câu nói và những 
sự tu tập đặc thù của những người theo giáo lý Tam Giai Giáo: 
“Lời dạy của Đức Phật phù hợp với căn cơ” là một tên khác 
cho phong trào này, nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các 
giáo lý phải phù hợp với căn cơ của chúng sanh ở cấp độ thứ 
ba. “Nhận lỗi” là một câu nói được dùng cho những nghi thức 
sám hối của cộng đồng này. Sự tu tập trọng yếu nhất có lẽ là 
việc khất thực, việc này không thường có ở Trung Hoa nơi mà 
các tu viện khai khẩn đất đai để trồng trọt và cả việc thu thuế. 
Nhiều cách tu tập hạnh đầu đà nghiêm nhặt cũng tập trung 





3 Bản kinh của văn bia ở Li Yuqun, Nghiên Cứu về Các Chùa Hang từ 
Các Triều Đại Phương Bắc Sau Này (Bắc Kinh: Wenwu Chubanshe, 
2003), tr. 248. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 109 


xung quanh thức ăn, như việc chỉ ăn một ngày một bửa và để 
dành một chút thức ăn cho người nghèo hoặc loài thú hoang. 
Cuối cùng, việc thực hiện “chôn cất trong rừng” có khi là 
“không táng”, một nghi thức thông thường đối với những 
người theo Tam Giai Giáo. Trong hành động cuối cùng của sự 
bố thí, thân thể người chết được bỏ trong khu rừng hay nơi đất 
trống để làm thức ăn cho thú hoang. 

Mặc dù sự ghi khắc trên tháp của Sư Sengshun là một bản 
khắc chi tiết nhất, còn có những văn bia khác trên núi Lan 
Phong (Lanfeng) để cập đến chư ni ở cùng tu viện, như 
Guangtiansi người đã thực hành rõ ràng pháp tu “khất thực” 
(qishi zhong) hoặc được “chôn trong rừng”. Hầu như Sengshun 
thành công trong việc thiết lập một cộng đồng Tam Giai Giáo. 
Sự kiện đáng để ý là kế bên các tháp của chư ni, kể cả tháp của 
Sengshun, có thể tìm thấy những tháp của các nữ cư sĩ tại gia. 
Trong những trường hợp mà tôi đã có thể khảo sát, những nữ cư 
sĩ này là những bà mẹ đã qua đời của các nữ tu. 

Sự thực hiện việc gom các ngôi chùa có tháp chôn của 
những người xuất gia và cư sĩ quanh một ngôi chùa trung tâm 
của một vị thây đã tịch có thể được chứng thực không chỉ đối 
với chư ni ở núi Lan Phong (Lanfeng), mà còn đối với chư 
tăng đã được chôn gần tu viện Linh Quan (Lingquan). Sự sáng 
tạo một “khu rừng chùa” như thế dường như đã xuất phát 
trong vùng này và cũng lan sang những vùng khác, đặc biệt là 
các vùng núi Trung Nam (Zhongnan) gần Xian trong tỉnh Sơn 
Tây (Shanxi), nơi ngài Tín Hành (Xinxing) đã được chôn cất. 
Khi đệ tử chính của Tín Hành là Sengyong tịch vào năm 631, 
ước muốn của ông là được chôn gần vị thầy của mình. Nhiều 
đệ tử nam và nữ khác, đã thọ giới và chưa thọ giới, cũng làm 


110 RA KHỎI BÓNG TỐI 


theo như vậy. Năm 771, ngôi chùa gần đó được đặt tên lại là 
Chùa Bách Tháp (Batasi) vì đa số các chùa tháp tranh đua với 
nhau. Thật vậy, môn đồ cuối cùng của Tam Giai Giáo mà 
chúng tôi có bằng chứng cụ thể là một nữ tu đã được chôn ở 
đó. Đại sư Hujing (778-831) tịch tại chùa Zhixin gần Xi an và 
hài cốt được chuyển đến chùa Bách Tháp. Trên hài cốt một 
cột đà-la-ni được dựng lên, văn bia của nó đã được bảo tổn 
đến ngày nay." 
Giới luật Cư Sĩ 

Vì các kinh điển giáo lý của Tam Giai Giáo không bao giờ 
xuất hiện trong kinh điển chính thức của Phật giáo và tự thân 
phong trào này đã tàn lụi vào cuối đời nhà Đường (618-907), 
việc nghiên cứu hiện nay về nó đã phải chính thức dựa vào 
các bản viết tay được khám phá tại Đôn Hoàng (Dunhuang).` 
Trong các cuộn giấy viết tay, chúng tôi tìm ra các nền tảng lý 
thuyết của phong trào, như quy y Phổ Phật, Phổ Pháp, Phổ 
Tăng, và tu tập Phổ Kính. Chúng tôi cũng tìm thấy cuốn chỉ 
dẫn liệt kê các quy tắc của cộng đồng này. Một trong các bản 
chép tay được khám phá mới đây nhất là P 2849, có ba bản 
kinh được viết từ cuối sách viết lên. Các bản kinh này gồm 
cuốn chỉ dẫn các quy củ thiển môn, các điều luật để khất thực, 
và một cuốn chỉ dẫn để thọ bát quan trai. Bản cuối cùng mô tả 





* Nishimoto, Teruma, Các nghiên cứu về Giáo lý của Tam Giai Giáo 
(Tokyo: Shunjusha, 1998), tr. 06 

” Xem Yabuki Keiki, Các Nghiên Cứu Về Giáo Lý Của Tam Giai 
Giáo (Tokyo: Iwanami Shoten), in lại năm 1974. Tác phẩm mở đầu của 
Yabuki được suất bản năm 1972. Ong nhận ra những bản viết tay của Đôn 
Hoàng về giáo lý là đã được rải rác khắp Châu Äu trong các thư viện và 
các sưu khảo ở Luân-đôn. Ba-lê và St. Petersburg. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI T111 


cách trao tám giới cho người cư sĩ, đưa ra một sự mô tả sinh 
động về những sự chuẩn bị của các nam nữ cư sĩ muốn lãnh 
thọ tám giới trong thời đó: 

Khi người bình dân thọ giới, trước tiên cần dạy họ thọ lãnh 
các giới không đội khăn trùm đầu, thắt lưng, giầy da, và những 
việc giống như thế; để lộ cánh tay phải; và quỳ gối chấp tay, 
và đầu gối bên phải chạm đất. Trong trường hợp phụ nữ, họ 
cần tháo cất các trâm cài đầu và vòng xuyến bằng vàng bạc, 
đồ châu báu và các thứ trang sức làm bằng bẩy loại đá quý, 
v.v.. Nếu họ mặc áo khoác, họ có thể chỉ cởi một lớp trên vai 
phải, nhưng không nên để thân trần hoàn toàn. Nếu trước đó 
họ thoa son phấn và trang sức thân thể, họ cần phải bôi sạch 
nó. Sau đó họ nên quỳ xuống theo các quy tắc đã định, sám 
hối chân thành, và tập trung vào việc thọ lãnh giới." 

Bản kinh này không chỉ mô tả cách ban năm giới thông 
thường cho cư sĩ, mà còn chín giới, bao gồm lời nguyện không 
mặc áo ướp hương thơm, trang điểm, trang sức tóc tai, và dùng 
dầu thơm; không tham gia những buổi trình diễn âm nhạc và 
ca múa; không ngồi hay nằm trên ghế và giường cao; và 
không ăn sau buổi trưa. Ngoài việc tu tập hạnh đầu đà đối với 
người thọ giới xuất gia, người ta còn đề nghị rằng sự mở rộng 
các giới cư sĩ này phải được diễn dịch như một nỗ lực nhằm cố 
gắng hơn nữa trong việc đối phó với sự Suy Thoái của Giáo 
Pháp. VỀ mặt này, người ta có thể cho rằng Tín Hành 
(Xinxing) hoàn toàn không muốn trừ khử sự khác biệt giữa 
người xuất gia thọ giới và người cư sĩ, mà tôn trọng một cách 





5 Bản kinh được xuất bản ở Nishimoto, Sangaikyo no kenkyu, tr.578- 
601. 


112 RA KHỎI BÓNG TỐI 


sâu sắc các giới luật.” Sau hết, Tín Hành (Xinxing) lúc đó 
đang làm việc cật lực để thể chế hóa cái giáo lý mới của ngài 
trong các chùa riêng hay chùa phụ. Khi ngài được vua Tuỳ 
Văn Đế (Sui Wendi) triệu về triều đình vào năm 589, năm 
năm trước khi viên tịch, ngài cư ngụ tại thủ đô với tư cách là 
một trong những vị cao tăng nổi bật nhất vào thời ngài. 


Các Nữ Cư Sĩ Trong Thời Kỳ Mạt Pháp 

Tín Hành (Xinxing) vẫn còn là một gương mặt xuất chúng 
nhất trong phong trào Tam Giai Giáo. Trong khoảng 250 năm 
sau khi ngài viên tịch, phong trào không thể sản sinh ra một 
sương mặt nào khác sánh ngang với ngài về địa vị và tầm 
quan trọng. Chúng ta biết ít về các hoạt động khác của những 
vị đạo sư Tam Giai (Sanjie) khác, nhưng khổang giữa thế kỷ 
thứ bẩy, một số gương mặt trong phong trào đưa ra những kết 
luận mới về quan niệm ít nhiều có tính cách hùng biện trước 
kia về việc “không có năng lực hơn để phân biệt giáo lý chân 
thật.” Về mặt này nhiều thông tin nhất là một tiểu sử các bậc 
thánh chép tay của một đạo sư Tam Giai Giáo ẩn danh (bản 
thảo của Đôn Hoàng, Dunhuang P. 2550). Vị thiển sư này 
không bao giờ cạo râu tóc cũng không bao giờ đắp y trong khi 
giảng pháp cho chư tăng cũng như các nam cư sĩ. Người ta 
thuật lại là ngài đã tuyên bố như sau: “Tôi không cho rằng 
những người cạo râu tóc và đắp cà-sa là tu sĩ. Những người 
tuân theo luật lệ của tôi là tu sĩ; họ là đệ tử của tôi, và tôi là 
thây họ. Nếu họ không tuân thủ luật lệ của tôi, thì tôi không 
phải thầy họ.” 





7 Hubbard, Áo Ảnh Tuyệt Đối, Quả Vị Phật Viên Mãn. Tr. 142-417. 
Š Otani, Sangai, “Về Tiểu Sử của Một Đạo Sư Ẩn Danh của Tam Giai 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 113 


Hơn một lần, những lời giáo huấn của vị này làm cho các 
vị tăng đã thọ giới quay trở lại đời sống cư sĩ. Một lần, ông so 
sánh thức ăn được những gia chủ cư sĩ dâng cho chư tăng với 
miếng mồi chết người đặt trong một cái bẫy, vì người ta không 
còn biết thực hiện các nghi thức đúng đắn. Bị tổn thương, hơn 
mười vị tăng từ bỏ giới luật và trở về đời sống cư sĩ.” Những 
hoạt động của vị thiển sư này đã được diễn dịch là “.. Tông 
Tam Giai Giáo tán dương sự trở lại đời sống thế tục của chư 
tăng là một biểu lộ của lòng mộ đạo đúng đắn.”'° Vị đạo sư ẩn 
danh từ chối mặc áo cà-sa bởi vì ngài, với tư cách là một người 
thường dân, phạm vô số giới luật do không biết rõ, không nên 
mặc chiếc áo của một bậc thánh.”! 

Hơn thế nữa, vị đạo sư này đặc biệt hăng say dạy giáo 
pháp cho nữ giới. Khi được hỏi tại sao không dạy nam giới tu 
tập mà chỉ dạy cho nữ giới, vị đạo sư trả lời: 

Giáo pháp này nên được tu tập bởi “người xuất gia thọ 
giới”. “Người xuất gia thọ giới” không tu tập giáo pháp này 
nữa cho nên nó biến mất. Nam giới không thể tu tập nó, bởi vì 





Giáo từ Khởi Đầu Đến Kết Thúc”, Keijo teikoku daigaku bungakkai 
ronsan 7 (1938): 295, dòng 192 đến 196. Do Mark E. Lewis dịch, “Sự Đàn 
Ấp của Tông Tam Giai Giáo,” trong Kinh Ngụy Tác của Phật giáo Trung 
Hoa, do Robert E. Busswell, Jr xuất bản (Honolulu: Đại Học Báo Chí Hạ- 
uy-di, 1990) tr. 22. 

? Lewis, “Sự Đàn Áp của Tông Tam Giai Giáo,” tr.219, và Otani, “Về 
Tiểu Sử của Một Đạo Sư Ẩn Danh của Tam Giai Giáo từ Khởi Đầu Đến 
Kết Thúc”, các tr.290 đến 291, dòng 122 đến 131. 

'° Như trên, tr. 220 

!! Như trên, và Otani, “Sangai bozenjigyojo” 

! Otani, “Về Tiểu Sử của Một Đạo Sư Ẩn Danh của Tam Giai Giáo từ 
Khởi Đầu Đến Kết Thúc”, tr.287, các dòng 73-74. 


114 RA KHỎI BÓNG TỐI 


họ đang phục vụ cho nhà vua. Những người đã xuất gia không 
thể tu tập nó bởi vì lòng tham của cải của họ. Chính vì thế mọi 
con đường đều bị cẩn trở. Không có nơi nào đạt được sự an 
lạc. Họ có nên đỗ lỗi cho những người phụ nữ mà tôi dạy giáo 
pháp về tất cả điều này?!” 

Sau đó ông đi đến chỗ xác nhận rằng những người phụ nữ 
này, những người hoàn toàn ngu muội từ bỏ của cải của họ, sẽ 
được tái sanh từ những hoa sen và do đó đạt được đạo: 

Những hoạt động của các đạo sư giống như đã được mô tả 
trong bản thảo P 2550 của Đôn Hoàng (Dunhuang) đưa sự bất 
khả đắc của mọi giáo lý đạo Phật đến các cực đoan, và đưa 
đến kết quả triệt tiêu tất cả phong trào của Tam Giai Giáo. 
Như đã được lưu ý, loại giáo lý này không phải là một sự đe 
dọa thái quá đối với các nhà cầm quyền thế tục, mà là đối với 
tính chất chính thống đã được thiết lập và được định chế hóa 
của đạo Phật, đó là, trong sự quan tâm của chính nó, nỗ lực để 
tạo ra một đế chế Phật giáo dưới triều đại nhà Đường. Sự phủ 
nhận mọi loại định chế tu viện hay bộ luật và các giới luật cố 
định chắc chắn sẽ không phục vụ cho mục đích này. 


Kết Luận 

Người ta thường nhận thức rằng sự chấp nhận lý thuyết 
Mạt Pháp là nền tảng để thành lập và phát triển Phật giáo 
Tịnh Độ, tông phái được ca ngợi cho đến ngày nay để mở ra 
một con đường dễ dàng cho việc cứu độ tất cả mọi người 
không loại trừ ai, điều này cũng để cao địa vị của người cư sĩ. 
Ít nhiều người ta biết rằng có một phong trào khác trong Phật 





!3Lewis “Sự Đàn áp của Tông Tam Giai Giáo,” tr. 232. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 115 


giáo Đại Thừa Trung Hoa tôn kính sâu xa những nỗ lực của 
người tại gia: đạo lý của Tam Giai Giới rút ra kết luận của họ 
từ sự Mạt pháp đang diễn ra, điều này ngẫu nhiên dẫn đến sự 
đàn áp và dập tắt trường phái này. Từ lúc có sự khám phá ra 
các bản viết tay nổi tiếng tại Đôn Hoàng (Dunhuang) trong 
đầu thế kỷ 20 và mới đây, những nỗ lực mạnh mẽ trong việc 
giải mã những tài liệu khắc trên đá, '* chúng ta bây giờ đang ở 
trong một vị trí đánh giá cao sự đóng góp của giáo lý này vào 
sự thiết lập Phật giáo Đại Thừa ở Trung Hoa. 

Cũng như trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không biết 
nhiều về chư ni và nữ cư sĩ trong phong trào Tam Giai Giáo. 
Tuy nhiên, dù hiếm có bằng chứng, tôi vẫn cảm thấy cái ấn 
tượng nữ giới đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
phong trào bằng cách sẵn sàng hội nhập các học thuyết mới vào 
việc tu tập hàng ngày của họ. Và một số điểm đã được thảo 
luận cho chúng ta một bằng chứng ít nhất về một loại hiểu biết 
mới thuộc khả năng đóng góp của nữ giới, và họ cũng có thể tu 
tập con đường Đạo. Ít nhất đối với Trung Hoa ở thế kỷ thứ bảy, 
điều đó hẳn là hoàn toàn mang tính cách mạng. 


++* 





'* Xem Nishimoto, Sangaikyo no kenkyu, vàZhang Zong và Wang 
Baoping, “Ngôi Chùa Hang Của Giáo Lý Tam Giai Giáo Với Các Kinh 
Được Khắc Chạm Ở Chunhua, Shannxi” Các Di Tích Văn Hóa/Wenwu 5 
(2003): 65-74. 


ll6 RA KHỎI BÓNG TỐI 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 117 


Á 


NHỈN LẠI LỊCH SỬ 
NỮ TU SĨ PHẬT GIÁ0 HÀN QUỐC 


Gyehwan Sunim 


Lần đầu tiên khi Phật giáo đến Bán đảo Triều Tiên, nữ 
giới lãnh thọ giới luật và tạo ra cộng đồng tỳ-kheo ni đầu tiên, 
đó là những nữ tu Phật giáo thọ giới cụ túc. Trong thời kỳ đó, 
các thủ tục thọ giới cho tỳ-kheo ni hầu như biến mất trong các 
quốc gia khác ở Đông Nam Á. Ngược lại khi người Hàn quốc 
tiếp nhận Phật giáo, họ nhận ra được vai trò nữ giới và cho 
phép họ thọ giới tỳ-kheo ni để có thể hướng dẫn đời sống của 
những người tu tập hoàn toàn chuyên sâu. 

Cộng đồng tỳ-kheo ni Phật giáo, được lập ra theo đường 
hướng này, đến nay vẫn còn giữ ý nghĩa sâu xa trong Phật 
giáo Hàn Quốc. Thật vậy, theo các bản ghi chép mới đây của 
giáo đoàn Jogye, hơn một nửa tu sĩ các tu viện trong giáo đoàn 
là nữ tu, gồm các tỳ-kheo ni và những phụ nữ Phật giáo mới 
xuất gia. Không cần phải nói, tỷ lệ giới tính này cho thấy rõ là 


118 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tỳ-kheo ni đóng các vai trò quan trọng trong Phật giáo Hàn 
Quốc ngày nay. Nghĩa là, hơn một nửa động lực để phát triển 
giáo đoàn xuất phát từ các tỳ-kheo ni. 

Với tư cách là những nữ tu sĩ, địa vị của tỳ-kheo ni trong 
xã hội là độc nhất vô nhị. Sự độc nhất vô nhị này là kết quả 
của sự kiện tỳ-kheo ni đóng một vai trò quan trọng trong việc 
truyền bá Phật giáo trong các lãnh vực đặc biệt không được 
chú ý đến. Những lãnh vực này bao gồm dịch vụ xã hội đối 
với người cao tuổi, giáo dục trước khi vô trường học, giáo dục 
những người khuyết tật, hướng dẫn cho những trẻ em chỉ có 
một người cha hay một người mẹ, hướng dẫn tinh thần cho 
những công nhân trong những nghề nghiệp không rõ rệt, dạy 
giáo pháp cho các phụ nữ trong những ngôi làng làm nông 
nghiệp và chài lưới, và các dịch vụ cố vấn cho những gia đình 
làm việc ở thành thị có thu nhập thấp. Còn có nhiều cộng đồng 
khác nữa có nhu cầu được tỳ-kheo ni lưu ý đến. 

Bài viết này nhìn các hoạt động của tỳ-kheo ni trong Phật 
giáo Hàn Quốc từ quan điểm lịch sử. Nó quán sát các hoạt 
động của tỳ-kheo ni trong thứ tự niên đại, từ kỷ nguyên của 
Tam Đại (ba triều đại Goguryeo, Baekje và Silla) khi Phật 
giáo được du nhập, qua triểu đại Goryeo khi Phật giáo được 
phát triển, triều đại Joseon khi Phật giáo bị đàn áp, và cuối 
cùng là thời đại ngày nay. Sau đó ôn lại các vai trò và địa vị 
của tỳ-kheo ni, là sức mạnh của Phật giáo Hàn Quốc hôm qua, 
ngày nay và ngày mai. 


Tỳ-kheo Ni trong Kỷ Nguyên của Tam Đại 


Phật giáo được du nhập vào Hàn Quốc trong kỷ nguyên 
của Tam Đại (Goguryeo, Baekje, và Silla) và lớn lên rất 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 119 


nhanh. Tuy nhiên, trong triểu đại Joseon (1392-1910 tây lịch), 
các nhà cai trị đàn áp Phật giáo. Không phải cường điệu khi 
cho rằng Phật giáo sống còn được trong suốt thời kỳ đó nhờ 
vào các nỗ lực kín đáo của các tỳ-kheo ni đã được thọ giới cụ 
túc và các nữ cư sĩ Phật giáo. Các ghi chép về những hoạt 
động của tỳ-kheo ni từ lúc Phật giáo được du nhập còn rời rạc. 
Rất ít bản ghi chép hiện còn lại cho biết rằng vị tỳ-kheo ni đầu 
tiên là Sa-ssi,' chị của Morye, một cư sĩ Phật giáo thời Silla. 
Morye giúp đỡ cho Đạo Sư Ado, người đưa Phật giáo vào 
Silla, để vị này truyền bá các giáo lý trong Tỉnh Ilsun, ngày 
nay là Sunsan ở miền bắc của Gyeongsang-do, Hàn Quốc. 
Suốt trong triều đại Silla (57 trước tây lịch-935 tây lịch), 
người đầu tiên được truyền giới trong lịch sử Phật giáo Hàn 
Quốc là một phụ nữ. Nói cách khác, một tỳ-kheo ni đóng vai 
trò lãnh đạo trong việc truyền bá Phật giáo trên Bán đảo Triều 
Tiên. Sau khi Sa-ssi được thọ giới và trở thành tỳ-kheo n1, 
Hoàng hậu Beopheung ngưỡng mộ tinh thần của người và 
chính bà hoàng hậu này cũng trở thành tỳ-kheo ni với pháp 
danh là Myobop. Một bài viết về vua Jinheung trong Samguk- 
saøi, tức Lịch Sử của Tam Đế, nói rằng Vua ]inheung cũng 
được thọ giới và có pháp danh là Beop Un. Theo chân ông, 
Hoàng hậu Jinheung trở thành tỳ-kheo ni và sống ở chùa 
Yeongheung.ˆ Thêm nữa, Yeol Jeon trong Smguk-sagi” nói 
rằng Jiso, vợ của Tướng Kim Yu-sin, trở thành tỳ-kheo ni sau 
khi chồng chết và bà làm một bài tán tụng đặc biệt cho ông. 





' Biên Niên Sử của Tam Triêu, quyển 3, Heung Beop 3, Bài viết 
Adogrra. 

? Biên Niên Sử Của Tam Triều, quyển 3, nói rằng Hoàng Hậu thiết lập 
chùa Yeongheung. 

3 Lịch Sử Của Tam Triều, quyển 43, Yeol J]eon 3, Gim Yusin, quyển 2 


120 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong triểu đại của Vua Jin Pyeong (681-692 tây lịch), vị 
tu sĩ Phật giáo lỗi lạc Won Gwang trở về từ Trung Hoa triều 
đại nhà Tùy và thiết lập một cơ sở với mục đích tổ chức những 
buổi lễ Pháp Juhm-ChaI thường kỳ. Người ta nói rằng một tỳ- 
kheo ni được cúng dường một miếng đất cho mục đích này. ]i 
Hye, một tỳ-kheo ni tại chùa Anhung, cũng được cho là đã tổ 
chức một buổi lễ Pháp Jugm-Chal mỗi năm. Sømguk-yusaf 
cho thấy rằng trong suốt triểu vua Sin Mun (681-692 tây lịch) 
chính một tỳ-kheo ni chữa trị cho Gyeong Heung Dae Deok, 
lúc đó là đạo sư của xứ này. 

Trong khi những hoạt động do các tỳ-kheo ni thực hiện 
trong xã hội tăng lên thấy rõ, hoàng gia chỉ định một tỳ-kheo 
ni tên Ani để phục vụ với tư cách Doyugunrang, một chức vụ 
văn phòng được giao cho người lãnh đạo cộng đồng tỳ-kheo 
ni. Sau khi Phật giáo đến Hàn Quốc, thiết lập một hệ thống 
cấp bậc cho các tu sĩ, các nhà cầm quyển tạo ra chức vụ 
Doyugurang ngay dưới chức vụ Seungtong là vị trí tối cao cho 
chư tăng Phật giáo trong triểu đại Silla. NÑgọai trừ những sự 
kiện này, chúng ta có thể thấy rằng giáo đoàn tỳ-kheo ni được 
thiết lập đầy đủ vào thời đó. Sự kiện một chức vụ văn phòng 
chịu trách nhiệm cho giáo đoàn tỳ-kheo ni được đặt ra là một 
bằng chứng cho việc tỳ-kheo ni đã giữ một địa vị khá cao 
trong xã hội. 

Trong khi đó, năm 577 tây lịch (năm thứ 24 của triểu vua 
Wi Deok), trong thời đại Baekje, các bản ghi chép cho thấy 
một phái đoàn được một Tam tạng Pháp sư, một thiển sư, một 





* Biên Niên Sử Của Tam Triều, quyển 5, Gam Tong 7. 
Ý Gim Yeongtae, Sự thọ giới của tỳ-kheo ni, cư sĩ và những tu sĩ nhà nước. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 121 


tỳ-kheo mi lập ra, và những nghệ nhân tôn giáo mang theo các 
phẩm vật được phái sang Nhật Bản. Một bản ghi chép khác 
trong Mihonshoki (Biên Niên Sử Nhật Bản) cho thấy vào năm 
588 tây lịch (năm thứ 35 triều vua Wi Deok) ba tỳ-kheo ni được 
một tu sĩ Gogureyo tên Hye Pyeon truyển giới và trở thành 
những người thọ giới đầu tiên tại Nhật Bản. Bản ghi chép nói 
rằng sau đó họ học Luật ba năm ở Baekje.° Vào năm 655 tây 
lịch (năm thứ 15 của triều vua Ui Ja) một tỳ-kheo ni tên Beop 
Myeong mở đường sang Nhật. Sư đọc kinh Duy Ma Cật Sở 
Thuyết cho người bệnh nghe và chữa lành bệnh cho họ. Các 
bản ghi chép này minh họa rõ là chư tỳ-kheo ni đóng một vai 
trò quan trọng trong việc tiếp nhận và phát triển Phật giáo. ' 

Nihonshoki (Biên Niên Sử Nhật Bản) cũng cho thấy rằng 
năm 687 tây lịch (năm đầu tiên của Nữ Hoàng 1ito) một phái 
đoàn gồm 22 tỳ-kheo, tỳ-kheo ni và nhiều cư sĩ của Silla định 
cư tại Musasino-kuni, ngày nay là vùng Tokyo.Ÿ Tác phẩm 
Œenkoushakusho (Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản)” kể rằng vào 
năm 757 tây lịch (năm đầu tiên của Tempyo) chư tỳ-kheo và 
tỳ-kheo ni từ Silla đến dấn thân vào những hoạt động truyền 
bá Phật giáo trong Quận Silla, nơi các giáo lý lần đầu tiên 
được thiết lập tại Musasino. 

Mặc dù các bản ghi chép này không đưa ra những chi tiết, 
nhưng chúng ngụ ý là chư tỳ-kheo ni có mối liên hệ tích cực 





° Năm thứ sáu của Hoàng Đế Bidatsu. Nihonshoki, quyển 20. 

7 Genkoushakusho, quyển 18, nói rằng năm 656 sau tây lịch (năm thứ 
hai của Hoàng Đế Saimei) Tỳ-kheo ni Beop Myeong được biết đến nhiều 
do sự chửa bệnh của bà cho một nô lệ ở Nhật Bản. 

Š Nihonshoki, quyển 30, năm đầu của Nữ Hoàng ]ito. 

? Genkoushakusho, quyển 10; Dainihonzensho 101, 406, quyển 1,2. 


122 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trong việc nuôi dưỡng sự truyền bá Phật giáo trong nước và 
hải ngoại từ thời kỳ của Tam Đế. Đặc biệt là sự hiện diện của 
tỳ-kheo ni Hyeon Won trong Manyoshu"” (Hợp Tuyển Thơ Ca 
Nhật Bản) chứng tỏ rằng chư tỳ-kheo ni từ Bán Đảo đến có 
liên quan đến công cuộc truyền bá giáo lý ở Nhật Bản. 

Tóm lại, hoạt động của chư tỳ-kheo ni trong Tam Đại, 
không chỉ các bà hoàng và giới quý tộc, mà cả các phụ nữ 
trong cung, các thị thần và các phụ nữ thường dân đã được thọ 
giới và đóng góp vào công cuộc phổ biến Phật giáo. 

Tỳ-Kheo Ni trong Triều Đại Goryeo (918-1392 Tây Lịch) 

Sau thời kỳ Tam Đế, triểu đại Goryeo trị vì đất nước. 
Hoàng gia chỉ định Phật giáo là quốc giáo và thi hành những 
chính sách theo-Phật giáo. Khi Phật giáo tiến triển, nó được 
xem là một tôn giáo có năng lực bảo vệ đất nước, cho nên kỷ 
nguyên này là thời hoàng kim của Phật giáo trên Bán Đảo 
Triều Tiên. Điều tất nhiên là số chùa tháp và tu sĩ tăng lên 
một cách mạnh mẽ. 

Cùng với quý tộc và thường dân, một số hoàng tộc được 
thọ giới trong kỷ nguyên này'' và nhiễu cao tăng giữ vị trí 
lãnh đạo suốt thời kỳ này. Các tự viện được miễn thuế và lao 
động công ích. Do đó, nhiều người thọ giới làm tu sĩ Phật giáo 
để được địa vị xã hội và làm phương tiện leo lên nấc thang xã 
hội. Các tu sĩ này với tư cách những nhà lãnh đạo tôn giáo, 
khuyến khích niểm tin nơi Phật giáo của cư sĩ. Trong khi đó, 
chùa tháp được dùng làm nơi tu tập. Đặc biệt là tỳ-kheo ni, tự 





!9 Nihonkotenbungakudaikei, quyền 4 (Thông Tấn Xã Iwanamishoten, 1957). 
!' Vợ của vua Gong Min, Hoàng Hậu Sin và Hoàng Hậu Yeom trở 
thành tỳ-kheo ni sau khi nhà vua băng hà. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 123 


nguyện cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh và chùa tháp 
được dùng làm chỗ để phục hồi sức khỏe và tang lễ cho Phật tử. 
Điều này mở rộng vai trò của chùa tháp từ tôn giáo, học viện và 
các cơ sở giáo dục đến chỗ bao gồm luôn cả dịch vụ y tế. 

Một tỳ-kheo ni điển hình của Triều đại Goryeo là Sư Jin 
Hye.” Theo hệ thống cấp bậc của chư tăng trong kỷ nguyên 
Goryeo, một vị đạo sư có địa vị cao trong số các cao tăng và chỉ 
những vị nào có trình độ cao trong việc thực hành triết học kinh 
viện và nổi tiếng đạo đức cao là có đủ năng lực cho chức vụ 
này. '” Như vậy, sự kiện một tỳ-kheo ni được ban chức vụ này là 
trái với thông lệ và chưa từng có trước đó. Điều này phản ánh 
mức độ mà chư tỳ-kheo ni giam mình vào việc theo đuổi nghiên 
cứu kinh điển và dấn mình vào việc tu tập khổ hạnh. 

Trong số các tỳ-kheo ni dành hết cuộc đời trong việc tu 
tập khổ hạnh là Seong Hyo tức Đạo Sư Jin Hye (1255-1324), 
Jong Min, Cheong Won, Yo Yeon và Hui Won. Những tỳ- 
kheo ni này tham gia khóa học mùa hè tại chùa Su Seon và 
được sự chứng nhận của Quốc Sư Hye Sim. * Tỳ-kheo ni Hwa 
Eom, đệ tử của Na Ong cũng được chứng nhận. Sư cũng được 





!* “Văn mộ bia của Huh, Vợ của GimByeon,” (Sưu Tập Văn Một Bia 
Của Goryeo (Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Á Châu, Viện Đại Học 
Hallym, 1996). 

!3 Có hai loại chức vụ nhà nước cho các tu sĩ trong các tông phái Phật 
giáo. Các tu sĩ của Thiển Tông được thăng chức theo thứ tự: Đại Lão Hòa 
Thượng, Đạo Sư, Đạo Sư Jung, Đạo Sư Samiung, Thiền Sư, và Đại Sư Bất 
Tử. Các tu sĩ tông Gyo Jong được thăng chức theo thứ tự : các chức vụ của 
Đại Lão Hòa Thượng, Đạo Sư, Đạo Sư Jung, Đạo Sư Samjung, Trưởng lão 
Hòa Thượng và Sư Cả. 

!* «Các Trích dẫn của Đạo Sư Nhà Nước Chogye Jingak,” Bản Trích 
Yếu Phật Giáo Hàn Quốc 6,28:1. Điều này cho thấy năm 1213, ni sư tham 
gia khóa huấn luyện mùa hè tại Chùa Su Seon trong 90 ngày. 


124 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trao một bản gỗ với chữ khắc Eom Gok của Mu Hak trên đó. ” 
Vào tháng 5 năm 1381 (năm thứ bảy của triểu vua Woo) một 
tỳ-kheo ni được cho là hiện thân của Ngài Di Lặc, vị Phật 
tương lai, và tham gia năng nỗ vào các hoạt động tôn giáo. Do 
ấn tượng về phong cách và đường lối của bà, nhiều người đã 
chuyển sang đạo Phật. '" Giai đoạn này cho thấy rằng chư tỳ- 
kheo ni sốt sắng trong công cuộc truyền bá đạo Phật cho nhiều 
người trong kỷ nguyên này. 

Cũng có một số bản ghi chép cho rằng chư tỳ-kheo nị, 
trong việc hợp tác với chư tăng, đã dẫn đầu các hiệp hội'” như 
Manbulhoi và đóng góp vào việc làm cho Phật giáo được phổ 
cập trong dân chúng. Trong khi hăng say dấn thân vào việc 
truyền bá Phật giáo cho người dân qua các hiệp hội này, chư 
tỳ-kheo ni hứa với người dân là khi chết họ sẽ được chết dễ 
dàng và không đau đớn bằng việc tụng đọc các kinh điển. 

Kỷ nguyên về sau của triểu Goryeo, các tên của đệ tử như 
Ji Gong, Na Ong và Bo U được bao gồm trong các tiểu sử của 
các vị đạo sư nổi danh. Cùng với tên các tỳ-kheo, một số lớn 
các tên của tỳ-kheo ni được gồm chung trong các tiểu sử 
này.'Š Có lẽ con số này có liên quan đến các vị trí do tỳ-kheo 
ni Goryeo nắm giữ. 

Vào cuối kỷ nguyên của triều đại Goryeo, có một Phật tử 
bút hiệu là Baekun và pháp danh là Kyunghan. Vị này viết 





! Một bảng gỗ như thế được người ta biết đến là một “bảng treo” ở 
Hàn Quốc. I Saek, “Ghi Chép về Eom Gok,” Sưu Tập Mok Eun 

'® 7ooryeosa, quyển 134, Yeol Jeon 47. 

!” Han Bogwang, “Các Loại và Các Vai Trò Thuộc Các Hiệp Hội Tôn 
Giáo,” Công báo Phật giáo, quyển 30, 1993). 

'3 Kim Young MIi, Các Họat Động và Địa Vị Xã Hội Của Tỳ-Kheo Ni trong 
Triều Đại Goryeo (Nghiên Cứu Về Văn Hóa Hàn Quốc, Quyển 1, 2002). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 125 


Jikji, cuốn sách được in kim loại xưa nhất nay hiện còn trên 
thế giới, và cũng xuất bản một bản khắc gỗ có tựa để Các 
Tuyển Tập Của Baekunhwasang. Ấn bản này như một sự chọc 
thủng phòng tuyến trong việc gieo rắc tri thức và thông tin, và 
là một khúc quanh trong sự phát triển ngành ¡n. Chính một vị 
tỳ-kheo ni tên Myo Deok đã cúng dường tiền để tài trợ xuất 
bản tác phẩm này. 

Người ta cho rằng một số tỳ-kheo ni ngoài số tỳ-kheo ni 
nói trên đã tận tụy trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và xã 
hội Goryeo. Rủi thay, hầu như không có những ghi chép lịch 
sử về các hoạt động của tỳ-kheo ni. Có lẽ đây là do các nhà sử 
học của thời trước triều đại Joseon biên sọan các sách sử từ 
quan điểm Khổng Tử. Nói cách khác, bầu không khí xã hội và 
chánh trị không cho phép đánh giá đúng đắn các hoạt động 
của tỳ-kheo ni và như vậy việc phi chép những hoạt động của 
họ hầu như cũng không chắc đúng hơn. 


Chư Tỳ-Kheo Ni dưới Triều Joseon (1392-1910 tây lịch) 

Sự thiết lập triểu đại Joseon không chỉ làm giảm bớt ảnh 
hưởng chính trị và kinh tế của Phật giáo mà còn đàn áp họ một 
cách mạnh bạo. Vì đạo Phật bị giới hạn trong lãnh vực thể 
hiện tính cách tôn giáo của mình, nên dần dần trở thành xa rời 
quần chúng. Trong kỷ nguyên này, những nhà chính trị thực 
hiện một chính sách đối với Phật giáo đặt trên nền tẳng ý thức 
hệ chính trị nhằm đẩy mạnh Khổng giáo và đàn áp Phật giáo. 
Dĩ nhiên là Phật giáo bị chính sách đó hạn chế. Tuy nhiên, 
đồng thời kỷ nguyên này cũng là một dịp để Phật giáo theo 
đuổi một đường hướng mới và tự đổi mới mình. 

Một mặt, các vị vua triều đại Joseon thường không thay 
đổi những thể chế và thông lệ của tiên triều để làm theo ý 


126 RA KHỎI BÓNG TỐI 


muốn của họ. Cho nên các tập tục và thông lệ của hoàng gia 
có khuynh hướng không đi theo những thay đổi thường xuyên. 
Nhờ vậy Phật giáo đã công khai vượt qua được bầu không khí 
đàn áp này. Và mặt khác, sự thiết lập các won dang, tức các 
chùa tháp để cầu nguyện, đã đóng góp vào sự sống còn của 
Phật giáo trong suốt kỷ nguyên này. 

Trong suốt triểu đại đầu của Joseon, các wøn đang tọa lạc 
trong miễn núi nổi tiếng và những tu viện Phật giáo lớn gần 
thành phố thủ đô. Tuy nhiên, các hoàng gia không có sự tiếp 
cận tự do đối với những wøn đang này và còn khó khăn cho họ 
hơn nữa khi lui tới những vùng núi ở xa cung điện hoàng gia. 
Sự không thuận tiện này thúc đẩy người dân xây dựng các won 
đang trong giới hạn thành phố thủ đô. Một trong những won 
đang này là Jeong-eop Won, một tu viện chỉ dành cho tỳ-kheo 
ni và là đại diện cho những ni viện. 

Các ghi chép cũng cho thấy rằng trong thời nhiếp chánh 
của Nữ Hoàng Mun Jeong (1545-1553)'” khoảng 5000 tỳ-kheo 
ni tu khổ hạnh tại các tu viện tỳ-kheo ni như Jasu Won và Insu 
Won, điểu đó tỏ rõ là có một số khá đông tỳ-kheo ni có tiếng 
đạo đức cao. Mặc dù một số thành viên của hoàng gia quan 
tâm đến Phật giáo, nhưng nói chung công việc hoàng gia hoàn 
toàn liên quan đến chính sách đàn áp và sự kiểm soát do chính 
phủ đưa ra chống lại Phật giáo. Kết quả là cộng đồng Phật 
giáo phải đối phó với nhiễu khó khăn. Về sau Jasu Won và 
Insu Won bị tiêu hủy và các tỳ-kheo ni bị trục xuất ra khỏi 
thành phố thủ đô. 





'® Mun Jeongsilrok hay Các Tờ Báo Ngày Của Vua Myeong Jong, 
quyển 18, nói rằng chư tỳ-kheo ni được Hoàng Hậu Mun Jeong bảo trợ 
được ngôi bên cạnh hoàng hậu. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 127 


Tuy nhiên, các tỳ-kheo ni có thể tham gia vào những hoạt 
động xã hội trở lại một khi hoàng gia cho phép tới lui thành phố 
thủ đô dễ dàng. Việc này khiến tỳ-kheo ni Gim Suyeong, lúc đó 
ở tại chùa NÑaewon, cúng dường tiền tiết kiệm cá nhân của mình 
để xây dựng một ngôi chùa. Tỳ-kheo ni Hong Sangseun đóng 
góp một số lớn lúa gạo cho chùa Yu Jeom để tổ chức một hội 
đồng đặc biệt. Một số thành viên của hoàng gia kêu gọi ủng hộ 
Phật giáo và các tỳ-kheo ni đóng vai trò trung gian giữa chùa 
chiển và hoàng gia. Bằng cách khích lệ các thành viên của 
hoàng gia tổ chức các sự kiện Phật giáo hay cúng dường các 
chùa, tỳ-kheo ni là một chất xúc tác cho sự sống còn và phát 
triển Phật giáo giữa chính sách khuyến khích Khổng giáo và 
đàn áp Phật giáo của giai cấp cầm quyền. 


Ty-Kheo Ni trong Thời Đại Hiện Nay 

Những ngày này, chư tỳ-kheo ni không chỉ tận tụy trong 
việc tu tập khổ hạnh, mà còn tham gia trong các hoạt động 
như nghiên cứu Phật giáo, bảo vệ chùa tháp và dịch vụ xã hội. 
Ngòai việc hết mình cho việc tu tập thiển Seon và nghiên cứu 
trong các phòng giảng và các chùa truyền thống, ngày nay 
một số tỳ-kheo ni ngày càng tăng đang theo đuổi công việc 
học thuật tại các viện đại học trong nước hay nước ngoài. Tỳ- 
kheo ni cũng điều hành các trung tâm Phật giáo và các trường 
mẫu giáo trong các thành phố và dấn thân một cách năng nỗ 
trong công tác xã hội. 

Ngày nay, chư tỳ kheo ni được chấp nhận rộng rãi và được 
nhận định cao trong những lãnh vực xã hội khác nhau. Không 
phải cường điệu khi cho rằng cộng đồng Phật giáo sẽ đánh 
mất lợi thế cạnh tranh nếu không rút nguồn nhân lực đáng kể 
từ chư tỳ-kheo mI. 


128 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đây là vài con số hỗ trợ cho lời nói này. Hiện nay, giữa 
16.000 tu sĩ thọ giới cụ túc của Tăng Đoàn Jogye, khỏang một 
nửa là tỳ-kheo ni. Nói một cách cụ thể, trong suốt khóa huấn 
luyện mùa hè năm 2003, có 940 tỳ-kheo ni trong số 2159 
người tụ tập về từ 91 ngôi tự viện khắp nước.”” Trong số những 
người đang học tại các viện hàn lâm, 895 người là tỳ-kheo và 
nam giới mới xuất gia (sa-di), trong khi 887 người là tỳ-kheo 
ni và nữ giới mới xuất gia (sa-di ni). Trong các niên khóa đào 
tạo tăng ni sinh thứ 24 và 25 của năm vừa qua, số tăng sinh 
nộp đơn là302 người và mi sinh nộp đơn 185 người. Những con 
số này cho thấy rằng nữ giới chiếm khoảng gần một nửa tổng 
số tu sĩ.” 

Thêm vào đó, có một số khá đông tỳ-kheo ni liên quan 
đến nhiều hoạt động Phật giáo khác nhau: theo đuổi việc 
nghiên cứu phật học, dạy ở các cơ sở giáo dục, làm công việc 
thiện nguyện tại các bệnh viện và những phương tiện công 
ích, hoàn thành các bổn phận trong tăng đoàn, phục vụ trong 
vai trò lãnh đạo tự viện, đảm đương những chức vụ như ni 
trưởng, giám đốc, giáo viên, thủ khố của tự viện. Trong tất cả 
những con đường phục vụ này, chư ni đang để hết tâm trí vào 
việc bảo vệ chùa chiễn và truyền bá Phật giáo cho quần chúng 
nói chung. 

Trong những năm vừa qua, cộng đồng Phật giáo nâng cao 
kỳ thi chứng nhận tu sĩ, một việc mà trước kia chỉ có trên danh 
nghĩa. Năm qua, 199 vị tăng mới xuất gia và 174 vị ni mới 





® Seonsa Banghamrok hay Sách Của Những Nhà Du Lịch Chùa Tháp 
(Seoul: Hiệp Hội Chùa Tháp Quốc Gia, 2003). 

?' Nền Giáo Dục Tăng Gìa Thọ Giới, quyển 5 (Seoul: Trung Tâm Giáo 
Dục Tăng Đoàn Jogye Hàn Quốc, 2004). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 129 


xuất gia nộp đơn thi Trình Độ Bốn; trong số đó, số thi đậu là 
173 tăng và 172 ni. Ở Trình Độ Ba, có số nộp đơn là 218 tỳ- 
kheo và 196 tỳ-kheo ni; trong số đó, 156 tỳ-kheo và 164 tỳ- 
kheo ni thi đậu.” Tổng số những ứng viên thi đậu, gồm 345 
người ở Trình Độ Bốn và 320 người ở Trình Độ Ba, cho thấy 
kỳ thi đã tạo một bước tiến bộ lớn trong việc thiết lập các cấp 
trong tăng đoàn. 

Hiện nay có khoảng 80 tỳ-kheo và tỳ-kheo ni đang dạy tại 
các lớp diễn giảng, và khoảng 60 tỳ-kheo và tỳ-kheo ni dạy 
tại các Viện hàn lâm Phật học hay tại Viện Đại Học Dongguk. 
Như các con số này cho thấy, tỳ-kheo ni ở Hàn Quốc dấn thân 
vào các việc tu tập khổ hạnh, công cuộc truyền bá, và những 
hoạt động giáo dục gần như trong mọi lãnh vực mà tu sĩ đang 
hoạt động. 

Những yêu cầu cấp bách đối với nữ giới liên quan đến 
việc kỷ nghệ hóa ngày càng gia tăng. Sự phát triển của một xã 
hội thông tin đặt nên tẳng trên tri thức cũng đang thúc đẩy nhu 
cầu đối với nữ giới lên cao. Nhu cầu đang gia tăng đối với 
những người nhạy cẩm và tôn trọng tính đa dạng, gồm cả nữ 
giới là những người chiếm hết một nửa dân số, và đối với chư 
tỳ-kheo ni, là những người tạo nên một nửa cộng đồng tu sĩ 
Phật giáo. Những thay đổi này kêu gọi chư tỳ-kheo ni ở Hàn 
Quốc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong những lãnh vực 
mới mẽ. 

Kết luận 

Mục tiêu chính yếu của đạo Phật là kiện toàn cá nhân để 

giúp kiện toàn tha nhân và đạt đến quả vị Phật (tự giác, giác 





7? Như trên. 


130 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tha, giác hạnh viên mãn). Có thể nói rằng, canh cánh điều này 
trong lòng nên những mục tiêu trong đời của chư tỳ-kheo ni 
rơi vào cùng phạm trù này. Như vậy, dựa trên nhận định này, 
những hoạt động của tỳ-kheo ni có thể được chia hai phần: (1) 
tu tập khổ hạnh để kiện toàn bản thân với tư cách là một tu sĩ, 
và (2) làm việc để gieo rắc giáo lý nhà Phật trong công chúng. 

Từ lúc đạo Phật được đưa vào Bán Đảo Triều Tiên, chư 
tỳ-kheo ni đã có vai trò của họ trong xã hội song song với chư 
tỳ-kheo, sống theo những trách nhiệm của người con Phật về 
mặt xã hội và tôn giáo. Trong triều đại Silla, cả các hoàng hậu 
và các vị vua lãnh thọ giới luật và hiến mình cho việc tu tập 
khổ hạnh một cách nghiêm túc. Điều này cho phép chúng ta 
hiểu được địa vị cao cả của việc tu tập tôn giáo và cả địa vị 
cao trong xã hội của một vài tỳ-kheo ni trong xã hội Silla. 
Trong triểu đại Goryeo cũng thế, dưới sự bảo trợ của hoàng 
gia, một số tỳ-kheo ni bận tâm với việc tu khổ hạnh và truyền 
bá đạo Phật, nỗ lực tận tụy để cải thiện xã hội Goryeo. Trong 
triều đại Joseon, chính sách được theo đuổi là một mặt khuyến 
khích Khổng giáo và một mặt đàn áp Phật giáo. Mặc cho bầu 
không khí không thuận lợi như thế, mối quan tâm của hoàng 
gia đối với Phật giáo khiến cho tỳ-kheo ni có thể làm một 
chiếc cầu nối ngang giữa các tự viện và hoàng gia, đem lại 
thuận lợi cho cộng đồng Phật giáo. Những hoạt động này là 
chứng cứ cho những vai trò nổi bậc mà chư tỳ-kheo ni đã đắm 
đương trong xã hội Hàn Quốc. 

Ngày nay, chư tỳ-kheo ni cần thi đua với tinh thần nổi bậc 
của những thế hệ tỳ-kheo ni đi trước đã được trình bày ở trên. 
Họ cần chứng tỏ các năng lực của họ trong tư cách những hành 
giả, nhà truyền bá Giáo Pháp, nhà xây dựng và gìn giữ các tự 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 131 


viện Phật giáo, và những người tu tập lòng từ bi cao cả. Trong 
đường hướng này, họ có thể kiến lập một địa vị xứng đáng cho 
chính họ trong xã hội. 


+++ 


132_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 133 


5 


NHÌN LẠI LỊCH SỬ 
NHỮN H0AT ĐẬNG (UA NỮ (Ư $Ï PHẬT 0140 HÀN @Uốt 


Changsook Lee 


Đức Phật chấp nhận nữ giới trong giáo hội của Ngài và 
ban cho họ một địa vị ngang hàng với nam giới trong thế giới 
tinh thần. Về mặt này, đạo Phật chuyển hóa đời sống nữ giới ở 
Ấn-độ, và sau đó cũng làm thay đổi đời sống nữ giới tại Hàn 
Quốc khi Phật giáo được đưa vào Hàn Quốc qua Trung Hoa. 
Ngay từ những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, Phật giáo nuôi 
dưỡng tiểm năng tinh thần của họ, đã được nữ giới nồng nhiệt 
đi theo. Dựa vào sức mạnh tinh thân đó, nữ giới giúp cho Phật 
giáo bám rễ trong xã hội như một tôn giáo để tu tập trong đời 
sống hàng ngày và tiếp tục bảo vệ và hỗ trợ những hoạt động 
Phật giáo khi bị Hòang gia đàn áp. Trong lịch sử Phật giáo 
Hàn Quốc, những người phụ nữ Phật giáo thuần thành đóng 
một vai trò quan trọng phù hợp với giai đoạn họ đang sống. 


134 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Họ đặt một nền tẳng vững chắc cho Giáo Pháp chân thật và 
làm hưng thịnh cho các giáo lý chân chánh. Kết quả là Phật 
giáo đã tôn tại để lãnh đạo tâm linh cho đến ngày nay. Bài 
viết này khảo sát những vai trò mà nữ giới đã có trong suốt 
lịch sử Phật giáo ở Hàn Quốc và những phận sự mà nữ giới 
ngày nay đang đối diện. 


Vai Trò Nữ Giới trong việc Đông Hóa của Phật Giáo trong 
Tam Đại và các Giai Đoạn Silla Thống Nhất 

Phật giáo được đưa vào bán đảo Triều Tiên năm 372 tây 
lịch, năm thứ hai của triều vua Sosurim ở Goguryeo. Khi Phật 
giáo lan truyển trong suốt các kỷ nguyên của Tam Đại 
(Goguryeo, Baekje và Silla) và Silla Thống Nhất (Goryeo và 
Joseon), tính cách của Phật giáo đã tiến hoá. Địa vị nữ giới 
trong Phật giáo ở vào đỉnh cao nhất của nó trong suốt kỷ 
nguyên của Tam Đại, bao gồm Goguryeo, Baekje và Silla khi 
họ dấn thân vào những hoạt động Phật giáo khác nhau. Trong 
kỷ nguyên của Tam Đại, các hoàng gia có vai trò lãnh đạo 
trong việc du nhập đạo Phật và làm tăng tiến nó thành một 
nền tảng tinh thần cho việc thiết lập một cơ cấu chính phủ tập 
quyển. Với sự bảo trợ của hoàng gia, nữ giới trong hoàng gia 
Silla đóng một vai trò tiến bộ và quan trọng trong việc chấp 
nhận Phật giáo từ những ngày đầu du nhập vào đất nước này. 

Trong thời kỳ Silla Thống Nhất, Vua Keopheung tuyên bố 
đạo Phật là quốc giáo. Khi vua xây dựng lăng Heungnyun và 
trở thành nhà tu, hoàng hậu cũng trở thành một nữ tu và sáng 
lập chùa Yeongheung. Những sự kiện này xảy ra không đây 
tám năm sau khi Phật giáo nhận được sự tán thành của hoàng 
gia, bày tỏ sự thành kính của hoàng hậu đối với Phật giáo và 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 135 


địa vị của tôn giáo mới mẽ này ở Vương Quốc Silla. Vị hoàng 
hậu thứ hai, vợ của Vua J]inheung, theo gương này và bà cũng 
trở thành nữ tu sĩ Phật giáo và sống tại chùa Yeongheung. Hai 
vị hoàng hậu này nêu một tấm gương cho nữ giới Silla tương 
lai và nhiều người đã trở thành nữ tu Phật giáo trong kỷ 
nguyên này. 

Điều đáng chú ý là Kinh Thắng Man Phu Nhân 
(Srimàlàdevì Su#ira) được đưa vào Vương Quốc Silla, dùng làm 
một kiểu mẫu của đức tin cho nữ giới của tầng lớp cao. Hoàng 
hậu Srimala (Thắng Man Phu Nhân) là nhân vật chính của kinh 
này, được Đạo Sư Anhong đưa vào năm 576 tây lịch (năm thứ 
37 của Vua Jinheung, Silla). Hai hoàng hậu Silla đặt tên mình 
theo nhân vật này: tên của Hoàng Hậu Seondeok là Deongman 
và tên Hoàng Hậu Jindeok là Sungman, cả hai đều là tên 
Srimala theo hình thức Hàn Quốc. Thắng Man Phu Nhân là một 
mẫu điển hình cho nữ giới cư sĩ và sự kiện tên của bà được 
hoàng gia Silla sử dụng chứng tổ bà rất được kính ngưỡng. Bà 
đặc biệt nổi tiếng do trí tuệ và lòng từ bi của bà và do đó trở 
thành một tấm gương sáng cho các bà hoàng noi theo. 

Trong số ba vị hoàng hậu của Triều đại Silla, nhân cách 
của Hoàng Hậu Seondeok đặc biệt nhắc nhở đến hình ảnh của 
Thắng Man Phu Nhân. Hoàng Hậu Seondeok sáng lập các 
ngôi chùa như Bunhwang và chùa Yeongmyo, và xây dựng 
ngôi chùa gỗ có chín tháp Hwangnyong. Bà tổ chức những bộ 
phận tín ngưỡng ở đó tín đồ đọc tụng kinh Vua Nhân Đức 
(Inwang kyong) và bà gởi Đạo Sư Jajang sang hoàng đế nhà 
Đường ở Trung Hoa để tìm kiếm và mang kinh điển Phật giáo 
về nước. Cùng với sự bảo trợ cho đạo Phật theo cách này, bà 
biểu lộ cách hành Bồ-tát Đại Thừa giống như Thắng Man Phu 


136 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nhân trong kinh, kêu gọi người khác qua mười hạnh nguyện 
Bồ-tát,' lắng nghe người nghèo khó, và ban sự khoan hồng 
cho các tù nhân. 

Các bản tường trình lịch sử của Silla cho thấy không chỉ 
nữ giới thuộc tầng lớp cao mà cả những nô lệ cũng đóng một 
vai trò lãnh đạo trong nữ giới được thọ giới, như trong quyển 
thứ năm của tác phẩm Biên Niên Sử của Tam Đại (Samguk 
Yusa). Với tư cách những bà mẹ, giới phụ nữ khuyến khích 
con trai của họ trở thành tu sĩ (quyển thứ năm) và làm cho 
những đứa con mù quáng của họ sáng mắt ra (quyển thứ ba). 
Theo cách này, các vai trò khác nhau của nữ giới đã được ghi 
trong các tài liệu, và do đó, từ quan điểm của Phật giáo, nữ 
giới đóng vai trò ngang hàng với nam giới. 

Sự Tu Tập đạo Phật trong Đời Sống Hàng Ngày của Nữ 
Giới thuộc Triều Đại Goryeo 

Bắt nguồn từ một tôn giáo nước ngoài, Phật giáo được sáp 
nhập vào đời sống của những người thường dân Hàn Quốc khi 
nó được đồng hóa trong các thời kỳ Tam Đại và Silla Thống 
Nhất; do đó nó là một tôn giáo phổ cập. Có ba điều khỏang 
trong Mười Huấn Lệnh do Vua Taejo của Goryeo viết khuyến 
khích dân chúng tu tập đạo Phật. Đạo Phật cũng duy trì truyền 
thống mạnh mẽ này như quốc giáo trong suốt Triểu đại 
Goryeo. Nhiều sự kiện trên toàn quốc tập trung quanh đạo 
Phật.” Trong các thời kỳ khó khăn của đất nước, các nhà cai trị 





' Hoàng hậu Srimala (Thắng Man Phu Nhân) lâp mười hạnh nguyện 
ủng hộ bổ-tát tuân thủ các giáo lý đạo đức này. Trong kinh Thắng Man 
Phu Nhân, mười nguyện được tóm tắt trong ba phần lớn và nhấn mạnh 
việc chỉ đi theo giáo lý của Chánh Pháp. 

? Hơn 50 loại các buổi lễ Phật giáo và trên 1300 để mục về các nghỉ lễ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 137 


tận lực vượt qua những rắc rối bằng Phật lực. Các phụ nữ 
Goryeo không bị ràng buộc mạnh mẽ vào pháp luật trước kia 
phủ nhận không cho phụ nữ lui tới chùa chiển, và họ tham dự 
một cách nhiệt tình những buổi lễ Phật giáo. 

Vào năm 1016 tây lịch, năm thứ tám của Vua HyeonJong, 
chính phủ cấm nữ giới tham gia vào những sự kiện Phật giáo 
bởi vì có nhiều trường hợp phụ nữ cống hiến nhà cửa và các 
báu vật của họ và trở thành nữ tu. Tuy nhiên, Phật giáo tiếp 
tục là một tôn giáo được giới phụ nữ Goryeo tu tập rộng rãi, họ 
tiếp tục nghiên cứu kinh điển và tụng kinh tại nhà. Trong khi 
không có bản ghi chép nào về đời sống của giới phụ nữ thường 
dân, các văn bia của giới phụ nữ thuộc tầng lớp cao mô tả chu 
đáo đời sống tôn giáo của nữ giới thời đó, nó đưa chúng ta đến 
chỗ suy luận là giới phụ nữ thường dân hẵn cũng đã tu tập đạo 
Phật giống như vậy.” Thí dụ, trong đời sống hàng ngày không 
thể thiếu việc tụng kinh Phật vào lúc bình minh. Người dân 
luôn luôn trích dẫn các kinh đặc biệt mà họ đọc, lưu ý rằng họ 
thuộc lòng các kinh Vô Lượng Thọ (Sukhavati-vyuha Suttra), 
hạnh nguyện Phổ Hiển (Samantabhadra) của Hoa Nghiêm 
kinh (Buddhavatamasaka Suttra), kinh Thiên thủ Thiên nhãn 





được đề cập đến trong lịch sử Goryeo.Có những buổi lễ Phật giáo nhiều 
lọai như mong ước hạnh phúc, cứu vớt tai nạn, tụng kinh, sám hối, thọ 
giới, tổ chức các buổi lễ cho người chết, và dâng cúng thức ăn cho chư 
tăng do các thành viên của hoàng gia. 

Trong số 40 văn bia của phụ nữ Goryeo được để cập trong 
Comprehensive Bibliygraphy on Stone Monumemts in the Joseon Dynasty 
và Handbook o‡ Monumental inscriptions oƒ Korea, khoảng 26 văn bia 
cho thấy niểm tin thuần thành vào đạo Phật. 

* Văn bia của Bà Kim trong Gangneun-gun, năm 1148 tây lịch (trong 
năm thứ ba của triều đại Vua Uijong, Goryeo). 


138 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đà-la-ni (Dharàni Suttra),` Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa (Vajracchedika Prajñàparamità, tức kinh Kim Cang." 
Trong số các kinh này, Kinh Hoa Nghiêm là một trong các 
kinh phổ biến nhất và được đọc tụng thường nhất. 

Về mặt tụng đọc, nhiều người thiên về Tịnh Độ, tu niệm 
Phật A-di-đà. Các ghi chép cũng cho thấy rằng có người đọc 
tụng tên của Quán Thế Âm. Trong nhiễu trường hợp, hồng 
danh của ngài Quán Thế Âm được đọc bên giường người chết. 
Các lời khắc trong văn bia lưu ý sự tu tập này: “Sau khi tắm 
rửa sạch sẽ và thay đổi y phục, tôi bảo con cái và họ hàng 
chăm sóc công việc sau khi tôi chết. Rồi tôi chấp tay lại và 
đọc hổng danh ngài Quán Thế Âm.”” Một sự tu tập thông 
thường khác nữa giữa các nữ tín đổ Phật giáo dường như là 
lãnh thọ giới từ một vị tăng, xin vị này cạo tóc và cho một 
pháp danh trước khi chết.” Tiềm lực tinh thân của những phụ 
nữ Goryeo được mô tả trong những câu như: “Tôi tu tập đạo 
Phật một cách tín cẩn và tụng kinh suốt đời. Bây giờ cho dù 
mặt tôi xanh xao vì bệnh hoạn và cái chết sắp đến gần, tinh 
thần tôi vẫn minh mẫn vì tâm tôi thoát ra khỏi những tư tưởng 
trần thế trong khi tụng kinh.”? 





” Văn bia của Leeilnang năm 1171 (năm thứ hai của Vua Myoungjong, 
Goryeo). 

° Văn bia của Kim (Vua Gojeong 1213-1259 tây lịch) 

7 Các văn bia của Bà Bak trong Muan-gun năm 1317 (năm thứ năm 
Vua Chungsuk). 

Š Các băn bia của Bà Choi trong Naknang-gun năm 1308 tây lịch (năm 
đầu tiên của Vua Chungsun), Bà Yoo trong Musong-gun năm 1315 tây 
lịch (năm thứ ba của Vua Chungsuk), và Bà Bak trong Muan-gun. 

? Các văn bia của Bà Lee trong Pyongyang-gun năm 1166 tây lịch 
(năm thứ 21 của Vua Uïjong). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 139 


Nữ giới triệt để tôn trọng các giới luật nhà Phật và một số 
phụ nữ còn theo luật tu nhịn ăn sau bữa trưa. Văn bia cho thấy 
rằng một số phụ nữ cũng lãnh thọ các giới Đại Thừa. '” Phụ nữ 
Phật giáo thường khuyến khích một hay hai người con trai 
trong số những đứa con trai của họ thọ giới và dâng cúng cho 
các vị tăng những đôi vớ ngắn làm bằng tay khi có tổ chức các 
buổi lễ tưởng niệm. Các buổi tang lễ được tổ chức thích nghi 
theo cách Phật giáo và các cuộc hỏa táng được hướng dẫn làm 
gần các chùa. Các văn bia cho thấy rằng nữ giới Goryeo tin 
vào luân hồi, mong ước được tái sanh về cõi Tịnh Độ của Phật 
A-di-đà, và tu tập sáu sự hoàn hảo (lục độ ba-la-mật), như bố 
thí, trì giới và tinh tấn trong đời sống hàng ngày. 

Nữ Giới Joseon là Người Bảo Vệ Phật Giáo 

Trong triều đại Joseon, Khổng giáo đặt nặng đạo đức xã 
hội tộc trưởng, được chấp nhận như những nguyên tắc dẫn đạo 
cho việc điều hành đất nước và lễ nghi tinh thần. Phụ nữ thuộc 
tất cả các giai cấp trong đời sống bị biệt lập khỏi các hoạt 
động chính trị và xã hội, và các quyền lợi của họ bị thu hẹp 
dần. Trong thế kỷ đầu tiên của triều đại Joseon, giai cấp cai trị 
nhắm vào việc thiết lập một quan điểm Khổng giáo cho nữ 
giới, điều này làm cho việc phụ nữ lui tới các chùa là một vấn 
đề nghiêm trọng. Hoàng gia ngăn cấm những cuộc viếng thăm 
chùa của phụ nữ dựa vào chỗ họ cho rằng những cuộc thăm 
viếng này là một mối đe dọa đối với đạo đức Khổng giáo. 
Năm 1418 tây lịch, năm thứ mười một triểu đại của Vua 
Sejong, nhà vua ban hành luật ngăn cấm phụ nữ lui tới các 





!° Các văn bia của Bà Huh trong Yandchun-gun năm 1323 tây lịch 
(năm thứ I1 của Vua Chungsuk). 


140 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chùa cũng như việc chư tăng thăm viếng nhà các quả phụ." 
Phật giáo đánh mất ảnh hưởng chính trị và xã hội của mình. 
Trong triểu đại của Vua Taejong, mười một giáo đoàn được rút 
xuống còn bảy giáo đoàn, trong khi ở triều đại Vua Saejong bảy 
giáo đoàn được hợp lại trong hai giáo đoàn gồm có thiền tông 
và luật tông. Thêm vào đó, chư tăng bị cấm không được đi vào 
thành phố thủ đô, và trong suốt triều đại Vua Jungjong cuộc sát 
hạch dịch vụ dân sự cho chư tăng bị bải bỏ. 

Mặc cho những điều kiện bất lợi đó, nữ giới vẫn muốn 
theo đạo Phật hơn là đạo Khổng. Càng bị ép buộc đi theo đạo 
lý tộc trưởng và không được tham gia vào những hoạt động xã 
hội chính trị, nữ giới càng theo đuổi sự an lạc tinh thần và sự 
giác ngộ mà Phật giáo cống hiến cho họ. Mặc cho sự đàn áp 
liên tục và sự chỉnh lý của hoàng gia, nữ giới vẫn nắm thế chủ 
động trong việc tu tập đạo Phật cho mãi hậu bán triểu đại 
Joseon. ” Sau khi Vua Taejong lên ngôi, ông nói: “Trẩm đã 
ngăn cấm tổ chức Phật sự khắp cả nước, nhưng không phải dễ 
đàng trừ diệt được sự tu tập hoàn toàn, vì giới phụ nữ trong 
cung vẫn tiếp tục thờ lạy Đức Phật, tổ chức các nghi lễ Phật 
giáo cho người chết, và sử dụng của cải riêng của họ với hy 
vọng làm cho đời sống con trai họ thêm lâu dài.” Lời thú 
nhận của nhà vua cho thấy một cách sống động sức mạnh lòng 
khát khao của giới phụ nữ đối với tâm Phật và nhiệt tâm 





'' Điều 46 trong mục ghi tháng hai, Biên Niên Sử của Vua Sejong, tập 
43, 1418 tây lịch. 

!* Lee Sun-gu, Đời Sống Tỉnh Thân của Nữ Giới trong Kỷ Nguyên Đầu 
Của Joseon, Lịch Sử Gazetre 150 (Hiệp Hội Lịch Sử Hàn Quốc, 1996), tr. 47. 

!3 Điều 14 của Biên Niên Sử của Vua Taejong, tập 1, 1400 tây lịch 
(năm đầu tiên của Vua Taejong). 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 141 


không thể giảm thiểu của họ mặc cho quyền lực của nhà vua. 
Về sau, Vua Sejong trừng phạt thật sự những phụ nữ vi phạm 
luật pháp cấm đoán nữ giới viếng chùa, nhưng ngay cả việc 
này cũng không ngăn được họ. 

Trong thời đại Joseon, nữ giới thuộc hoàng gia giữ vai trò 
lãnh đạo trong việc bảo vệ Phật giáo. Trong thời đại Vua 
Sungjung, các Hoàng hậu Inssu và Inhye ban chỉ thị của hoàng 
gia trong đó họ bảo vệ Phật giáo, nói rằng: “Các tiên đế không 
thể dập tắt đạo Phật vì họ sợ rằng có thể gây ra sự bất đồng 
trong dân chúng. ”'“ Chỉ thị này như một sự ngầm tán đồng đạo 
Phật. Hòang hậu Munjong, người nhiếp chánh cho vị ấu chúa 
Myoungjong, đẩy mạnh Phật giáo xem đó như một phần của xu 
thế chính trị. Bà phục hồi kỳ sát hạch dịch vụ dân sự cho chư 
tăng, tái thiết các ngôi chùa đổ nát và bảo đảm cho chư tăng đã 
được chứng nhận trước kia bị ngăn cấm nay được chứng thực trổ 
lại. Tuy nhiên sau khi Hoàng hậu Munjong qua đời, những nỗ 
lực nhằm phục hồi Phật giáo bị lật ngược và tình hình thoái bộ 
trở lại như trước thời hoàng hậu. Thế nhưng, không phải những 
nỗ lực của Hoàng hậu Minjong đều vô bổ, vì kỳ sát hạch dịch 
vụ dân sự cho chư tăng mà bà đã phục hồi làm sản sinh ra một 
trong những vị tăng được sùng kính nhất trong kỷ nguyên của 
Joseon, Đạo Sư Saeosan, bằng cách đó làm cho Phật giáo có 
thể lưu truyền lại cho các thế hệ tương lai. 





'* Điều 25 trong mục ghi tháng 11, Biên Niên Sử của Vua Sungjong, tập 
271, năm 1003 tây lịch (năm thứ 23 của Vua Sungjong). Khi các bà hoàng 
Inssu và Inhye đưa ra chỉ thị của hoàng gia bảo vệ Phật giáo, và Hoàng 
hậu Munjong nỗ lực phục hồi đạo Phật bằng cách lựa chọn Tu sĩ Bowoo, 
trong một tháng không một ngày nào không có những lời kêu gọi chống 
lại quyết định này. Tuy nhiên, các bà hoàng phản ứng lại sự chống đối đó 
một cách cương quyết. 


142 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật giáo bị đàn áp khoảng 500 năm. Suốt trong thời gian 
đó, địa vị xã hội của chư tăng bị hạ thấp và họ bị giáng cấp 
xuống tầng lớp công dân thấp kém nhất, trong khi chùa tháp 
càng ngày càng trở nên đổ nát. Chư tăng của Phật giáo thời 
Joseon rút vào trong núi non và dần dân thành lập tông phái 
thiển của Phật giáo, trong khi việc tu tập của Phật tử theo 
pháp môn niệm Phật A-di-đà phát triển trong lớp thường dân. 
Những người đàn ông thuộc tầng lớp cao cấp của xã hội xa 
lánh đạo Phật bởi vì hoàng gia cấm chỉ đạo Phật, nhưng giới 
phụ nữ vẫn là những người hỗ trợ Phật giáo nhiệt tình cho đến 
thời kỳ sau của triều đại Joseon. Làm sao Phật giáo có thể 
sống qua được 500 năm đàn áp nếu không có sự hỗ trợ liên tục 
của giới phụ nữ, từ tầng lớp những thành viên của hoàng gia 
cho đến những người có nguồn gốc khiêm nhường, và tất cả 
những sự cúng dường mà họ đã dâng hiến để giúp cho chùa 
tháp hoạt động? Trong những thời kỳ đầu của triểu đại Joseon, 
giới phụ nữ nuôi dưỡng tín ngưỡng của họ dưới hình thức các 
nghi lễ Phật giáo cho người chết và phòng ngừa tai họa, nhưng 
vì sự đàn áp của hoàng gia trở nên mạnh mẽ hơn đối với bất 
kỳ buổi lễ Phật giáo nào được tổ chức công khai, nên giới phụ 
nữ thời Joseon phản ứng khôn ngoan bằng cách tụng kinh và 
thiển định mật tông tại nhà riêng. 

Đáng tiếc là nữ giới tu tập Phật giáo không tham gia vào 
những hoạt động đạo Phật nhiệt tình hơn từ hậu bán triều đại 
Joseon cho đến ngày nay. Nữ giới Phật giáo hướng dẫn và 
tham gia năng nỗ một số phong trào được tổ chức sau khi được 
độc lập thoát khỏi sự cai trị thuộc địa của Nhật Bản, như Cuộc 
Vận Động Trả Nợ Quốc Gia năm 1907, Hiệp Hội Phật Giáo 
của Phụ Nữ Trẻ thời Joseon đối với nền giáo dục cho nữ giới 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 143 


được thành lập năm 1922, và Hiệp Hội Phụ Nữ Trí Tuệ và Hội 
Đại Bồ-đề, nhưng những phong trào này thiếu tổ chức có hệ 
thống và do đó những nỗ lực của họ không thể duy trì được. 
Tôi không cho rằng khó khăn này hạn cuộc ở giới phụ nữ Phật 
giáo. Trong suốt thời kỳ này, những người theo đạo Phật tu tập 
khổ sở để khám phá ra sự đồng thể Phật tánh của họ sau khi 
chịu sự suy vi do bị đàn áp 500 năm và do đó giáo hội Phật 
giáo trải qua những khó khăn trong suốt kỷ nguyên này. 


Những Thách Thức Nữ Giới Phật Giáo Đối Mặt trong Thời 
Đại Mới 

Ngày nay giới phụ nữ chiếm đến 80 phần trăm trong số cư 
sĩ tu tập đạo Phật ở Hàn Quốc và đóng một vai trò lãnh đạo 
trong việc bảo vệ chùa tháp. Mặc dù tu tập đạo Phật dưới các 
hình thức nghiên cứu kinh điển, Thiển quán, tụng kinh và thiền 
mật tông thích hợp với họ, nữ giới cũng tham gia một cách hăng 
hái những buổi lễ Phật giáo và công việc thiện nguyện. Không 
phải quá đáng khi cho rằng nữ giới giữ cho đạo Phật được sống 
còn trong suốt những năm bị đàn áp. Tuy nhiên, họ chủ yếu cầu 
nguyện cho hạnh phúc và có sự hiểu biết nông cạn các giáo lý 
và triết học Phật giáo. Thêm vào đó, những thái độ bá quyển 
vẫn còn dai dẳng trong xã hội và đặc biệt là trong các giáo hội 
Phật giáo ở Hàn Quốc cho đến ngày nay. 

Kể từ Năm Phụ Nữ đầu tiên, được Liên Hiệp Quốc chỉ 
định vào năm 1975, địa vị của nữ giới Hàn Quốc trong vũ đài 
chính trị lẫn xã hội đã cải tiến nhờ vào những nỗ lực khó nhọc 
của giới phụ nữ trên 30 năm qua. Tương phản với những tiến 
bộ đó, sự tham gia của nữ giới Phật giáo trong các phong trào 
phụ nữ vẫn còn yếu. Tôi nghĩ lý do đằng sau điều này là sự 


144 RA KHỎI BÓNG TỐI 


vắng mặt các nhà lãnh đạo nữ giới mạnh mẽ và thiếu sự tham 
gia có hệ thống. Vào năm 2000, Viện Phát Triển Phụ Nữ Phật 
Giáo được thiết lập và bắt đầu làm việc như một tổ chức chính 
thức cho nữ Phật tử dưới sự lãnh đạo của giáo hội Joyøe, giáo 
hội lớn nhất Hàn Quốc. Trong khi việc đánh giá những thành 
tựu của viện này là việc làm vội vàng, tôi mong đợi thời gian 
khi nữ giới đảm nhận phần đóng góp ngang hàng trong xã hội 
và đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tiến đến tính đồng 
nhất thật sự cho phụ nữ Phật giáo. 

Như đã lưu ý ở trên, nữ giới Phật giáo ở Hàn Quốc có thể 
lấy làm hãnh diện có các vị tổ tiên của họ. Tuy nhiên, nếu 
những thành tựu của các bậc tiền bối này chỉ là những thành 
tựu của quá khứ, thì chúng sẽ không quan trọng đối với thế 
giới ngày nay. Ngày nay phụ nữ Phật giáo phải tu tập đạo Phật 
phù hợp với kỷ nguyên hiện tại và công việc trước mắt chúng 
ta là biến bổn phận này thành hành động. Trong phạm vi bài 
này, tôi xin trình bày năm nhiệm vụ mà phụ nữ Phật giáo và 
giáo hội Phật giáo ngày nay nên đảm nhận. 

Đầu tiên và trước hết, chúng ta cần thiết lập một thể đồng 
nhất thật sự cho phụ nữ Phật giáo. Với mục đích đó, điều quan 
trọng là giải thích một cách thích đáng việc đặt niềm tin vào 
Phật giáo. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải có niềm tin 
và tu tập phù hợp với chánh pháp để thành tựu sự giác ngộ. 

Thứ hai, các giáo hội Phật giáo nên bao gồm cả nữ giới 
Phật giáo dựa trên nền tảng bình đẳng giới tính và điều này 
nên áp dụng cho cả ni giới và giới nữ cư sĩ. Đối với ni giới, 
nên thiết lập một hệ thống đúng theo các giáo lý Đại Thừa, 
như thế tám giới hay bát quan trai giới sẽ không bị biến thành 
một vấn để riêng biệt. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 145 


Thứ ba, nên lập ra một chương trình giáo dục có hệ thống 
cho phụ nữ Phật giáo. Ngay cả những chùa dạy tư tưởng của 
Đức Phật có một khuynh hướng tránh các giáo lý khuyến 
khích sự giác ngộ về phần nữ giới. Tuy nhiên, Phật giáo có thể 
tách mình ra khỏi một tôn giáo chỉ cầu xin ban phước. Nữ giới 
Phật giáo có thể khôi phục thể tính đồng nhất của họ qua một 
nhận thức chính xác về các vai trò và những thành tựu của nữ 
giới trong Phật giáo. 

Thứ tư, tiếng nói của nữ giới Phật giáo phải được lắng 
nghe. Nữ giới chính họ nên ra khỏi cái thái độ thụ động theo 
lối cổ xưa và giáo hội Phật giáo không nên ngăn cấm việc 
lắng nghe tiếng nói của họ. 

Thứ năm, các tổ chức của nữ giới Phật giáo, gồm cả Viện 
Phát Triển của Nữ Giới Phật Giáo, nên có một vai trò lãnh đạo 
trong việc làm triệt tiêu những yếu tố. kỳ thị giới tính vẫn còn 
được tìm thấy trong các giáo hội Phật giáo ở Hàn Quốc. Các tổ 
chức phụ nữ Phật giáo nên đóng một vai trò năng động trong 
việc nâng cao địa vị phụ nữ và đồng thời bắt tay với các nhóm 
dân sự, các tổ chức phụ nữ của các tôn giáo khác, và những tổ 
chức phụ nữ khác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan 
đến nữ giới, chính trị và xã hội. 

Kết luận 

Vào những năm 1600 trong lịch sử Phật giáo ở Hàn Quốc, 
chính phụ nữ Phật giáo làm cho đạo Phật được tiếp tục. Từ 
những ngày đầu du nhập Phật giáo vào Hàn Quốc, nữ giới 
chấp nhận Phật giáo một cách tích cực và đóng góp vào việc 
gieo trồng nền mống Phật giáo trong đời sống hàng ngày của 
họ. Trong suốt kỷ nguyên của Tam Đại (Goguryeo, Baekje, 


146 RA KHỎI BÓNG TỐI 


và Silla) các phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu nắm vai trò lãnh 
đạo trong việc đi theo đường lối Phật giáo, do đó làm điển hình 
cho các phụ nữ thường dân và đi theo các lời dạy trong kinh 
sách một cách thành tín. Có những ghi chép cho thấy nữ giới 
chứng ngộ trong giai đoạn Silla Thống Nhất. Trong triểu đại 
Goryeo, khi Phật giáo trở thành quốc giáo, nữ giới tu tập đạo 
Phật trong đời sống hàng ngày và làm vững mạnh sự phát triển 
tâm linh của họ. Trong kỷ nguyên Joseon, khi Phật giáo bị đàn 
áp mạnh mẽ, nữ giới hỗ trợ và bảo vệ đạo Phật khi đạo Phật 
liên tục bị thu hẹp phạm vi, và như thế họ đóng các vai trò chủ 
yếu trong việc duy trì chư tăng và chùa tháp. 

Dưới ánh sáng của những thành tựu này và tất cả những 
bậc tiền bối Phật giáo thuần thành và nổi bật, ngày nay phụ nữ 
Phật giáo đứng vào địa vị nào? Từ thế kỷ thứ tám khi Thiên 
chúa giáo và Tin Lành được đưa vào, Hàn Quốc biến thành 
một xã hội đa tôn giáo. Không thể phủ nhận rằng các hoạt 
động của phụ nữ Phật giáo giảm thiểu trong quá trình này. 
Tuy nhiên, ngày nay phụ nữ Phật giáo được kêu gọi đảm 
đương công việc của những người đi trước và phục hưng địa vị 
của họ phù hợp với thế giới ngày nay. Do đó, các công việc 
trước mắt phụ nữ Phật giáo trong kỷ nguyên hiện nay của Hàn 
Quốc, với tư cách là những người tu tập từng cá nhân, là nắm 
vững thể đồng nhất của họ là nữ giới Phật giáo và tu tập đạo 
Phật dựa trên chánh pháp. Họ phải học cách đưa ra ý kiến của 
họ và nâng cao địa vị của họ, do đó góp phần vào việc phát 
triển Phật giáo lẫn xã hội nói chung. 


+++ 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 147 


_ NŨ TU PALM0 
MỘT HUYẨN TH0AI (UA CÁC CỘNG ĐỒNG TÂY TẠNG 


Ipeftte Vargas 


Ở một trong các thời điểm thuận lợi cuả đời sống văn hóa 
Tây Tạng, sagadawa (tháng tư âm lịch), nhiều người Tây-tạng 
(và những nhóm thiểu số khác) ở Nê-pan, Tây-tạng và Ấn-độ 
chuẩn bị những đồ dùng cá nhân của họ để mang theo và ở lại 
tu viện hay chùa tháp địa phương nơi trai lễ hàng năm được tổ 
chức. Họ cầu nguyện Bồổ-tát Quán Thế Âm, lễ lạy, đi vòng 
quanh các nơi thiêng liêng, dâng cúng cho các vị lạt-ma hành 
lễ, và nguyện ăn chay trong thời gian quy định. Một số các tu 
sĩ và cư sĩ kể lại câu chuyện của một nữ tu bị bệnh hủi (Dge 
slongema Dpal mo) được một trai lễ chữa bệnh và bà đã xuất 
hiện vào những lúc và những nơi chốn khác vì lợi ích của họ. 

Nữ tu bị bệnh hủi này là ai? Tại sao câu chuyện và 
phương thức tu tập của bà được truyền đi hàng nhiều thế kỷ 
như vậy? Tại sao chúng vẫn còn thôi miên thân tâm của những 


148 RA KHỎI BÓNG TỐI 


người Tây-tạng và những người khác trong các cộng đồng gần 
đó cho đến ngày nay? Mặc dù chúng ta không biết Nữ tu 
Palmo có phải là một gương mặt lịch sử hay không, nhưng 
hình ảnh và truyền thống của bà vẫn sống mãi. Bài nghiên cứu 
này khám phá các nguồn gốc của nhân vật và cách trai lễ nổi 
tiếng của bà liên quan đến các khái niệm bệnh tật theo Phật 
giáo như một kinh nghiệm tôn giáo. 

Các nghiên cứu trong nhân chủng học và tôn giáo, cũng 
như các học giả và những hành giả độc lập của Phật giáo từ 
cuối những năm 1960 đến nay đã khơi mầm cho sự nghiên cứu 
này. Hầu hết các công trình của họ đặc biệt nhắm vào trai lễ 
kết hợp với vị nữ tu này, trong khi một ít nhắm vào mối liên 
hệ giữa các khía cạnh biểu hiện của nghi lễ và các lối dịch 
bằng miệng của tiểu sử các thánh của nữ tu Palmo. Tuy nhiên, 
đa phần sự uyên bác của người Tây phương trước kia đã khảo 
sát trai lễ vì ý nghĩa học thuyết và lễ nghi, tách rời khỏi câu 
chuyện của người sáng lập ra nó trong các bản văn. 





' Emil Schlagintweit, Phật giáo Tây Tạng (Leipzig: F. A. Brockhaus, 
1863); Furer-Haimendorff, Những người dân biên giới ở Nê-pan:Dân Cao 
Nguyên theo đạo Phật (Berkeley: Đại Học Báo Chí California, 1964); 
Stan Mumford, Đối thoại của người dân Hy-mã-lạp-sơn: Các vị Lạt-ma 
Tây Tạng và Gurung Shamans ở Nê-pan (Madison, Wis.: Đại Học Báo Chí 
Wisconsin, 1989); Eva Dargyey, Các Giáo Phái Ngôi Làng Tây Tạng: Cấu 
trúc và sự thay đổ (Warminster, Wilts: Aris và Phillips,19§2); Roger 
Jackson, “Một Nghi Thức Trai Giới.” Trong Các Tôn Giáo ở Tây Tạng 
Trong Thực Tế (Đại Học Báo Chí Princeton, 1997), các trang 271-92; 
Roger Jackson và John Makransky, Wghỉ Thức Trai Giới của Quán Thế 
Âm 1] mặt Cô Đọng Lại thành một giọt Cam lô Donald Lopezed. 
(Oregon, Wis.: Các Sách Lộc Uyển, 1989); Kim Gutschoww, Là Một Nữ 
Tu Phật Giáo: Chiến Đấu Cho Sự Giác Ngộ ở Hy-mã-lạp-sơn (Cambridge: 
Đại Học Báo CHí Havard, 2004); “Trai giới srmyung gnas ở Zangskar: 
How Liminality Depends On Structure,” Ladakh: Văn hóa, Lịch sử, và Sự 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 149 


Tìm Kiếm Sự Đồng Nhất Thể Của Vị Nữ Tu Qua Các 
Nguồn Tài Liệu 

Nữ tu Palmo là một nhân vật khó nắm bắt, vì thông tin cụ 
thể về cuộc đời của sư ít ỏi và không có một cuộc nghiên cứu 
hệ thống. Không có một bằng chứng xác định nào về con 
người của sư, một gương mặt lịch sử hay một kết hợp của các 
nhân vật lịch sử và tiểu thuyết. Điều chúng ta có thể dựa vào 
là các hình ảnh rút ra từ các tài liệu tiểu sử các vị thánh, các 
bài hát ca ngợi kinh điển Tây-tạng, các bài nghi lễ, những 
tham khảo về vị sư này trong các bản văn lịch sử Tây-tạng 
khác nhau, và di cảo nổi tiếng của sư. Tuy nhiên, mục đích 
của luận văn này không phải đưa ra những kết luận xác định 
về gương mặt này từ bằng chứng mà chúng ta có, nhưng lượm 
lặt từ đó một hình ảnh qua hình tượng nữ tu của sư từ những 
thời gian không gian khác nhau và trong trí tưởng tượng của 





Phát triển giữa Hy-mã-lạp-sơn và Karakoram, Nghiên Cứu Mới Đây ở 
Ladakh 8, Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen và Poul Pedersen 
(Aarhus: Aarhus Universty Press, 1999, các trang I53-73; Kim 
Gutsschow, “Những Phụ Nữ Từ Chối Sự Trao Đổi: Đời Sống Độc thân và 
Hoạt Động Tình Dục Tại Một Tu Viện Nữ ở Zangskar, Tây Bắc Ẩn-độ, ” 


Đời Sống Độc Thân, Văn Hóa, và Xã Hội:Nhân Chủng Học về Sự Tiết Chế 


Tình Dục, Elisa J]anine Sobo và Sandra Bell (Madison, Wis.: Đại Học Báo 
Chí Wisconsin, 2000), các trang 47-64; Sherry Ortner, Sherpas qua các 
Nghi Lễ của Họ (Cambridge: Báo Chí Đại Học Cambridge, 1978): Sherry 
Ortner, Tôn Giáo Cao Cấp: Một Lịch Sử Văn Hóa và Chính Trị Của Phật 
Giáo Sherpa (Prmnceton: Báo Đại Học Brinceton,I989); và Kathyrn 
March, Tính Cách Trung Gian của Phụ nữ: Chủ nghĩa Tượng Trưng của 
Nữ Giới và Địa Vị Xã Hội của Phụ Nữ giữa Tamangs và Sherpas của Cao 
Nguyên Nê-pan (Ph.D. diss., lthaca, N.Y.: Đại Học Cornell, 1979). Lạt.ma 
Thubten Zopa Rinpoche và George Churinoff cung cấp một bản dịch của 
Đạt-lai Lạt-ma VỊII, bản văn Thugs rje chen po. Xem Đạt-lai Lạt-ma Đệ 
Thất, Nyung Nã: Phương Tiện Chứng Đạt của Đấng Đại Bi mười một mặt, 
Quán Thế Âm (Boston: Các Xuất Phẩm Trí Tuệ, 1995). 


150 RA KHỎI BÓNG TỐI 


người dân. Mối quan tâm của tôi là: đâu là các mô hình mà 
chúng ta trông thấy từ các nguồn văn bản, đặc biệt là nó cho 
chúng ta một hình ảnh về một gương mặt gây ra một tác động 
có tính phê phán đối với lịch sử Tây-tạng? 

Các bản văn chính thuộc về điều mà tôi đang gọi là hệ 
thống của Nữ tu Palmo, đưa ra một số thông tin về sự đồng thể 
và trai lễ của vị nữ tu đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Với 
bài nghiên cứu ngắn gọn này, tôi đã tham khảo một ít nguồn 
tài liệu chọn lựa sơ khởi cũng như các phi chép lịch sử. Các 
bản văn chính trong bài nghiên cứu này thuộc về các thể loại 
tiểu sử các thánh, các văn bản nghi lễ để làm xoa dịu, ăn 
kiêng, và các bài hát ca ngợi. Các bản văn được tham khảo 
gồm: (1) Smyung gnas bla ma brgyud pa`l rnam thar do ]o 
gdan Bsod nams bzang po (1341-1433); (2) Dge slong ma dpal 
mo'`Ï rnam thar nges “byung rgyud la skye baˆl chos giam được 
viết theo chỉ thị của Bhutanese Bla ma Rab brtan; (3)Dge 
slong ma dpal mo rnam thar do học giả Rnyin ma “Ód Dpag 
Rdo Rje” (cuối thế kỷ 14? Đầu thế kỷ 152); (4)'Phags pa jig 
rien dbang phyug zhal bcu gcig pa dge slong ma dpal mo'l lugs 
kyi sgrub thabs dang smyung gnas kyi cho ga nyams su len pa 
do học giả Sa skya Zhu chen Tshul khrims rin chen (1697- 
1774): (Š) Thugs rJje chen po zhal bcu gcig pa dpal mo`l lugs 
kyi sgrub thabs smyung bar gnas pa'l cho ga do học giả Dge 
lugs pa Đạt-lai Lạt-ma thứ VH Blo bzang bskal bzang rgya 
misho (1708-1757); và (6) các bài ca ngợi được cho là của Nữ 
tu Palmo (có liên quan đến những bản nghi lễ chép tay và các 
bản văn có liên quan trong truyền thống Tây-tạng.)” 





? Các bài tán ca được cho là của Nữ tu Palmo gồm: Dge slong ma Dpal 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 151 


Trong các tiểu sử các thánh có từ đầu thế kỷ thứ 14 đến 
nay, Nữ tu Palmo xuất hiện với vài cái tên và trong những 
dạng khác nhau. Do tiếng tăm của mình, sư được đề cập đến 
với tư cách là công chúa Laksminkara, và là Rdo rJe Phag mo 
sau kinh nghiệm chửa bệnh của sư. Sư cũng được đề cập đến 
như là một đge slong ma (tỏ rõ là một tỳ-kheo ni, một nữ tu thọ 
cụ túc giới), spruÏ sku (một hóa thân), mkha' “gro ma (dakimì), 
và một rmal “byor ma (hành giả yoga). Như các chức danh này 
cho thấy, sư là một kết hợp của các gương mặt, từ một nền 
tảng hoàng gia và xuất gia cho đến một trong những chứng 
ngộ tâm linh tiến bộ. Như vậy, sư đặc biệt có các dạng từ loài 
người đến thần tiên vì các thành tựu của nghiệp quá khứ. Là 
một điển hình của kinh điển Phật giáo, sư trải qua sự phát 
triển tâm linh và điều này trở lại ảnh hưởng đến địa vị xã hội 
và tôn giáo của sư. Là một điển hình của các kinh điển mật 
tông, các khái niệm bất nhị, không tánh và các phương tiện 
thiện xảo bắt đầu có ảnh hưởng. Ni sư Palmo được miêu tả 
vừa là con người vừa là thần thánh, khẳng định rằng không có 
sự khác biệt giữa luân hồi và niết-bàn. 

Nhưng Ni sư Palmo xuất xứ từ đầu? Trong các bản kinh, 
nơi xuất phát của Ni sư Palmo không rõ ràng. Chính nhiều bản 
tiểu sử các thánh hiện còn trước tiên mô tả Ni sư Palmo trước 





mo, “J¡ø ríen dbang phyug la bstod pa. Sde dge Bstan “gyur, bản sao nhà 
xuất bản Delhi, Số quyển 72, Toh, 2729 (Delhi: Karmapa Choedhey 
Gyalwa Sungrab Partun Khang, 1985): các tờ 107a-b, 213-214; như trên, 
“Phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gỉ bsfod pa. Toh.2740. như trên, 
các tờ 127a-b, 253-254. Một sách khác được tra cứu là Dge slong ma Dpal 
mo, Kje bísun 'phags pa spyan ras gzigšs dbang phyug zhal bcu gcig pad`Ï 
sgrub thabs. Sde dge Bstan 'gyur, bẳn sao nhà xuất bản Delhi, Sách số 72, 
Toh. 2737 ( Delhi: Karmapa Choedhey Gyalwa Sungrab Partun Khang, 
1985): các tờ I23b-125b, 246-50. 


lã2 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khi xuất gia là một công chúa xinh đẹp ở Kha che (một từ 
Tây-tạng chỉ Kashmir hay thung lũng Srinagar) hay Bắc Ẩn- 
độ. Ngay từ đầu, các bản kinh được viết bằng tiếng Tây-tạng 
được tìm thấy ở vùng Kashmir hay Phật giáo Ân-độ qua cái 
nhìn của Tây-tạng. Từ các chứng cứ lịch sử, câu chuyện kể, 
khảo cổ và chữ khắc trên đá, chắc chắn Kashmir là chỗ hoạt 
động và tu tập đạo Phật có trí tuệ rộng lớn, một giao lộ cho 
các học giả và hành giả từ nhiều nền văn hóa khác nhau trong 
nhiều thế kỷ. Vì là đặc trưng của nhiều bản kinh Phật giáo 
Tây Tạng, các nguồn gốc Ân-độ trong một dòng pháp hợp 
thức hóa truyền thống và các bản kinh trong bài nghiên cứu 
này không phải là ngoại lệ. Sự kết hợp Nữ tu Palmo với các 
gương mặt tôn giáo chủ yếu của Ân-độ chỉ ra các nguồn gốc 
Ân của sư. Tiểu sử các vị thánh để cập đến Vua Indrabhùti, có 
lẽ là một trong những vị Đại Thành Tựu Giả (Mahasiddhas) 
Ân-độ. Trong một bản dịch câu chuyện cuộc đời của Palmo, 
Indrabhùti xuất hiện như là người anh trai đáng sợ nhưng từ bị, 
nghĩ đến sự lợi lạc của sư trong khi ông ta cố gắng thuyết phục 
em gái mình kết hôn để làm dịu đi những xung đột biên giới 
và tạo ra những mối quan hệ hòa bình với láng giểng ông ta. 
Ông cũng xuất hiện như một hành giả đạo Phật. Những gương 
mặt khác như Vua Dharmapàla xuất hiện, nhưng không rõ 
ràng nhân vật này là ai về phương diện lịch sử. 

Thủ phủ của Nữ tu Palmo được thiết lập trong các vùng 
văn hóa thuộc Tây Tạng nằm bên ngoài Tây Tạng chính thức. 
Ở Nê-pan, Nữ tu Palmo được nhắc đến như là Srimati, là vị 
mà người ta tin đã xuất hiện trong thế kỷ thứ 10, và như 
Candrikanti.” Trong Vùng Dhaulagiri của quận Bắc Mustang, 





3 Trong cuộc giao tiếp cá nhân năm 1998, Dan Martin nói rằng truyền 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 153 


có bản tham khảo trong một sách hướng dẫn du lịch đến một 
Khu Hầm Ani Palmo - một tu viện nhiều tầng dưới lòng đất 
bao gồm những phòng nối liền nhau, ở đó có một nữ tu của 
Samdruling chỉ ăn đá và một hạt lúa mạch cứ mỗi mười một 
ngày. Trong một ngôi chùa trên Đổi Chobar ở Patan, những 
người Tây Tạng kể lại câu chuyện của một “người Tây Tạng,” 
Nữ tu Palmo xuất hiện như một mkhaˆ 'gro ma đang khiêu vũ 
trong vùng an trú của Bồ-tát Quán Thế Âm Bổn Sơ (Adinàtha 
Loke§vara).` 

Các nguồn lịch sử và kinh điển Tây Tạng làm cho vấn để 
đồng nhất thể phức tạp thêm. Các bản ghi chép kinh điển lịch 
sử của Blue Annals cung cấp một số chi tiết về Nữ tu Palmo 
và mối liên hệ của sư với Đức Quán Thế Âm cũng như thông 
tin về dòng hậu duệ thân thiết gây nhiều ấn tượng của sư. 

Mức độ làm xoa dịu Bậc Thánh Giả Quán Thế Âm (Arya 
Avalokiteshvara) bằng cách thực hiện trai lễ do Nữ tu 
Lakshmi (dPal mo) giảng nói, vị này được Thánh Gỉa Qúan 





thống Newar ở Nê-pan, Nữ tu Palmo được biết đến như là Candrikanta 
(tương đương với tên tiếng Tây Tạng là Zla mdzes?). Xem Dan Martin, 
Lịch Sử Tây Tạng, 62. Cũng lưu ý đến một bản dịch khác về tiểu sử bậc 
thánh của bà, Lama Jampal Dorjye và Nima Renchen Yolmo, Shrimafi 
Bhikshuni Kamalako Uposhadha (nyungne) Gramtha, tái bản (Darjeeling: 
'Yolmo Prakashan, 1996). 

* Michel Peissel, Mustang: Vương Quốc Bị Ngăn Cấm, Khám Phá một 
Vùng Đất Hy-mã-lạp-sơn Đã Mất (New York: Dutton, 1967), các trang 
189-90. Tôi chân thành cám ơn Hubert DeCleer về việc báo động cho tôi 
bài tham khảo này. 

” Điểu này dựa trên công cuộc quan sát của người tham dự do tôi 
hướng dẫn năm 1998. Về một bản ghi chép ngôi chùa này trên Đổi 
Chobar, xem Keith Dowman, “Sách Hướng Dẫn Đạo Phật đến Những Nơi 
Quyển Lực của Thung Lũng Kathmandu,” Kailash: Một Tập San Nghiên 
Cứu Hy-mã-lạp-sơn 8:3-4 (1981): 270-71. 


lã4 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thế Âm đích thân ban ân phước. Sư dạy điểu đó cho hành giả 
Ye shes bzang po (Jnanabhadra), được sư ban ân phước. VỊ 
này dạy lại cho Bal po (người Nê-pan) và được ban ân phước. 
Họ đều là các bậc thánh (siddhas).... 

Cũng có xuất hiện một dòng dmar-khrid (trình bày chi 
tiết) của tập thơ ca ngợi đấng Đại Từ Bi (Mahàkarunika). Nữ 
tu Laksmi (dGe-slong ma dPal mo) truyền đạt nó cho dPal gyi 
bzang po (shri bhadra). Vị cuối này truyền cho Rin chen bzang 
po, và vị này truyền nó cho Atisha.° 

Bản kinh này cũng lưu ý rằng các vị thầy của dòng Bka' 
gdams pa thuộc Phật giáo Tây Tạng vây quanh Bồ-tát Quan 
Thế Âm trong một linh ảnh, chứng tỏ rằng dòng phái nguyên 
thủy này (có trước thể kỷ thứ 11) được kết hợp trực tiếp với vị 
Bồ-tát này và sự tu tập của nữ tu Palmo. 

Do có thể có sự hiện hữu của vị nữ tu này trước đó một thế 
kỷ, những bài hát ca ngợi được tìm thấy trong kinh điển Tây 
Tạng tổ rõ sự xuất hiện của sư trong văn học Tây Tạng trong 
suốt thời kỳ bstan pa phyi dar, sự truyền bá rộng rãi giáo pháp 
về sau này. Những bài kinh này được các đạo sư Ấn-độ phiên 
dịch, Atisha (2981-?1054) và Lo tsawa Rin chen bzang po. 
Những bản kinh này được khảo cứu ngắn gọn dưới đây. 

Tuy nhiên, chứng cớ trên và những khảo cứu khác có thể 
cho thấy một hiện tượng kết hợp rộng rãi hơn. Có thể có vài 
phụ nữ mang tên Palmo (Laksmi), làm phức tạp thêm sự đồng 
nhất thể và ngày tháng của nữ tu Pal mo. Những gương mặt 
này gồm một nữ tu, một phụ nữ Kashmir đã viết những bài 





° George N. Roerich dịch The Blue Annals (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1976) các trang1007-18,1044. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 155 


kinh Anuttarayoga, một công chúa, một học giả Kashmir nam 
hoặc nữ, và những người tu khác. Theo một nhà Ấn-độ học và 
Tây Tạng học Dragomir Dimitrov, có thể có năm phụ nữ hay 
nhiều hơn có tên Palmo hiện hữu từ các thế kỷ thứ 9 đến 13, 
như các biên niên sử của Blue Annals và các bản ghi chép của 
kinh điển dường như cho biết như vậy.” 

Dựa vào những nguồn gốc đã được thảo luận trên, Nữ tu 
Palmo (hoặc chí ít là những hình ảnh của sư nhập làm một hay 
không) có thể sống ở thế kỷ thứ 10 hay đầu thế kỷ thứ 11. 

Sự hiện hữu của các thánh tích cũng thắp sáng cho nữ tu 
Palmo thành một gương mặt quan trọng của lịch sử tôn giáo. 
Trong bài du ký của mình, Ka thog Sĩ tu Chos kyi rgya mtsho 
ghi lại sự hiện hữu các thánh tích của Nữ tu Palmo tại tu viện 
Zhwa lu ở tỉnh Gtsang, Tây Tạng." Những thánh tích này gồm 





 Dragomir Dimitrov: Laksmi - Về Sự Đồng Nhất Thể của một số Học 
Giả Ân-Tạng ở các thế kỷ thứ 9 đến 13,”Zemralasiatische Studien 30 
(2000). Vladimir L. Ủspensky thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Phương, St. 
Petersburg, Liên-xô hướng sự chú ý của tôi đến Bstan pa rgyal mtshan's 
“Phags mchog Thugs rje chen po dpal mo lugs kyi bla ma brgyud pa'Ï 
ram thar pad ma dkar po'Ïl phreng ba. Quyển Ka. Các Tác Phẩm Sưu 
Tập, các tờ8a.2-10a; một tiểu sử ngắn gọn của một phụ nữ tên Dpal mo 
nói rằng bà có họ với Vua Indrabhùti và là người phụ nữ Lak§mi. Liên lạc 
email (iats-forun@eGroup.com), ngày 2, tháng Giêng, năm 2000. Dan 
Martin cũng để cập đến một phụ nữ Kashmir tên Dpal mo viết các kinh 
Anuttarayoga trong Lịch Sử Tây Tạng: Một Thư Mục các Tác Phẩm Lịch 
Sử viết bằng tiếng Tây Tạng (Luân Đôn: Các Xuất Phẩm Serindia, 1997) 
tr. 63. 

Š Ka thog Sỉ tu Chos kyi rgya mtsho, Gangs ljongs dbus gtsang gnas 
bskor lam yig nor bu zla shel gyỉ se mo do (Bản Ghỉ Chép về một Cuộc 
Hành Hương đến Trung Tâm Tây Tạng Trong những Năm 1918 đến 1920, 
là bản văn của Gangs ljongs dbus gisang gnas bskor lam yvig nor bu zla 
shel gyi se mo do) (Tashijong: Cộng Đồng Thủ Công Nghệ Tây Tạng, 
1972). 


lã6 RA KHỎI BÓNG TỐI 


có một lá gan (sku mchin) bên trong một hình ảnh của Thugs 
chen rgyal ba rgya mtfsho (Đại Từ BI Jina Sàgara) và một cái 
khác bên trong một hình ảnh dược sư (sman sku) của Bồ-tát 
Quán Thế Âm (Avalokite§vara) (Spyan ras gzigs).” Sự kiện 
một trong những thánh tích được tìm thấy trong hình ảnh dược 
sư của vị bổ-tát đặc biệt này cho thấy một sự liên hệ với kinh 
nghiệm căn bệnh của nữ tu Palmo, sự gia hộ của Bồ-tát Quán 
Thế Âm với việc chữa bệnh, và sự tận tụy của nữ tu Palmo đối 
với vị thánh này; có nghĩa là bà và sự thử thách của bà được 
kết hợp với việc chữa bệnh một cách công khai. 

Ngoài những ghi chép lịch sử và chứng cứ thánh tích của 
sư, các bản văn ca ngợi thuộc lịch sử, lễ nghi và kinh điển đều 
dựa phần lớn vào thông tin về sự đồng nhất thể của nữ tu 
Palmo. 


Ba Tiểu Sử và Những Kinh Nghiệm về Nữ Tu Palmo 

Một trong những tiểu sử các thánh cổ xưa nhất hiện còn là 
Smung gnas bla ma brgyund pa'l rnam thar (Tiểu Sử Thánh 
Của Dòng Dõi Guru Về Trai Lễ)) do Jo gdan Bsod nams 
bzang po viết. Toàn bộ sưu tập của các bản văn dài 107 tờ 
(bên mặt và trái), gồm có tiểu sử thánh của nữ tu Palmo, một 
tiểu sử tác giả do sinh viên của ông tên Bsod nams dar (1385- 





? Cái đầu tiên là một trong 2 hình dạng màu đỏ của Quán Thế Âm. 
Còn cái kia là Span ras gzigs vid bzin nor bụ. Xem Œangs ljongs dbus gnas 
bskor lam yig nor bu zla shel gyỉ se mo do (Một Bản Ghỉ Chép về Một 
Cuộc Hành Hương Đến Trung Tâm Tây Tạng trong Những Năm 1918 Đến 
1920, Là Bản Văn Của Gangs ljongs Dbus Gisang Gnas Bskor Lam Yig 
Nor Bu Zla Shel Gyise Mo Do) (Tashijong: Cộng đồng Thủ Công Nghệ 
Tây Tạng, 1927), các trang 407, 409. Tôi cám ơn Hanna Havnevik về bài 
tham khảo này. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 157 


1444) viết, một tiểu sử của Bsod nams dar do Bisun pa Chos kyi 
grags pa viết, và các tiểu sử của các hậu duệ dòng Nữ tu Palmo 
thuộc gốc Tây Tạng và Nê-pan. Chỉ có 60 tờ đầu là do Jo gđan 
viết. Tiểu sử thánh của Nữ tu Palmo tự thân nó dài 7 tờ, với một 
bài ghi ở cuối sách của nhà xuất bản trên một tờ riêng. 

Jo gdan là một tác giả mà vì cái chức danh jo gdan của 
ông, được trực tiếp nối kết với một nhân vật chủ yếu của lịch 
sử Phật giáo Tây Tạng, là Kha che Pan chen (học giả 
Kashmir) Sribhadra (1127-1225), người sáng lập của một 
dòng dõi và giáo phái truyễển giới nổi tiếng, giáo phái này trở 
thành nền tảng của “bốn giáo phái” (tshogs pa bzh¡). Theo bài 
ghi cuối sách của bản văn này, câu chuyện cuộc đời của Nữ tu 
Palmo được trích từ những ghi chép trước kia của đời bà. Tiểu 
sử thánh bắt đầu với đời sống hoàng gia của bà và sự nhiễm 
bệnh phong hủi sau khi bà trở thành nữ tu có học thức. Bản 
văn mô tả sự đau khổ của sư và sự cách ly. Sư biết rằng vị 
thần hộ mệnh của mình là Quan Thế Am Bôổ-tát sau khi trải 
qua một linh ảnh của chính người cha là Indrabhùti, Mañju§rì, 
và bảy vị không hành nữ (mkha' 'gro ma). Linh ảnh về vị cuối 
cùng này của sư cho biết rằng sư sẽ trở thành người đứng đầu 
của đoàn tùy tùng này. Sau khi đã thiển định và ăn chay trước 
Ekada§amukha (Ngài Quán Thế Âm 11 mặt) trong suốt I năm 
tròn, bệnh tình của sư lột ra “giống như da của con rắn.” Sư 
phát tâm bồ để và chuyển hóa những chướng ngại và tám con 
rồng thành những người hộ pháp cho sự tu tập của sư dưới hình 
thức của hai vị bổ-tát, tuần tự là Mahàkarunika và 
Ekàda§amukha. Sau đó sư tiếp tục chay tịnh và nhìn thấy các 
linh ảnh của vị thần hộ mệnh của mình và những vị thần trong 
kinh chú, và cuối cùng đạt được địa vì bổ-tát. Sau cùng sư xuất 


158 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hiện ở Magadha như một không hành nữ đang nhảy múa. Sư 
hiện ra như một vị Du-già Kim Cang và ban ân phước cho 
người dân trong vùng, giúp họ đạt được sự thành tựu (dngos 
grub, siddhi). Câu chuyện chấm dứt bằng câu nói rằng những 
người tu tập trong suốt sagadawa sẽ chấm dứt tất cả mọi chướng 
ngại và nhanh chóng đạt được sự thành tựu (dngos grub). 

Tiểu sử các thánh thứ hai là một bản văn vô danh hiện đại 
được xuất bản vào năm 1953, dưới nhan để Dge slong ma dpal 
mo'I rnam thả nges “byung rgyud la skye baˆI chos gtam (Tiểu 
Sử Thánh Của Nữ Tu Palmo: Bài Thuyết Pháp Đưa Đến Sự 
Chán Ghét Trong Dòng Tâm Thức). Bản văn dài 2l trang 
(không phải loại trang lớn), gồm cả lời nói cuối sách của nhà 
xuất bản. Bản văn chứa đựng những ghi chép kể lại chỉ tiết sự 
đau khổ của nữ tu Palmo về bệnh phong hủi, sự tu tập tôn giáo 
của sư và của người hầu. 

Sự đồng nhất thể của tác giả câu chuyện hiện đại này khó 
hiểu, vì không có nguồn gốc bên ngoài nào được dùng đến, 
ngoại trừ cái nguồn gốc do những bài nói cuối sách của nhà 
xuất bản cung cấp là G. Tharchin ở Kalimpong. Ông này cho 
độc giả biết rằng bản văn được xuất bản vào năm 1953 để tôn 
vinh sự cống hiến của một người Bhutan là Bla ma Rab brtan. 
Vị Lạt-ma này trong khi được nhận vào bệnh viện Kakimpong 
leprosy, yêu cầu bản dịch về cuộc đời của Nữ tu Palmo được 
xuất bản để các thế hệ tương lai biết. 

Ngay từ đầu, bản văn này khẳng định tình trạng linh 
thiêng của Nữ tu Palmo; sư được đồng hóa với vị Không Hành 
Nữ Rdo rje Phag mo và một hóa thân (spryk sku) xuất hiện vì 
lợi ích của người khác. Giống như trong bản văn trước, sư xuất 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 159 


2 


thân từ một gia đình hoàng gia ở Kashmr, có tên là 
Lak§minkara và có một người anh tên gọi là Indrabhùu. Có 
một mô tả chỉ tiết về sự từ bổ dòng dõi hoàng gia của sư và 
những lời để nghị kết hôn của những vì vua ở một số nước 
châu Á như Trung Hoa, Afghamistan, lran và Ấn-độ trước khi 
sư cố nài được gia đình cho phép từ bổ cuộc sống cư sĩ. Sau 
vài năm tu tập như một nữ tu được thọ giới, và trong suốt thời 
gian đó sư trỗi bật trong việc tu học và còn có khả năng lãnh 
đạo một ngôi chùa, sư nhuốm bệnh phong hủi vào năm 25 
tuổi. Vào lúc đó sư bị những người cùng tu ném ra khỏi chùa 
vì tình trạng bệnh hoạn. 

Câu chuyện tiếp tục với những mô tả rõ ràng về sự tận tụy 
của người hầu cận là Sampelma đối với vị thầy của mình trong 
khi thân thể của Nữ tu Palmo trở nên tôi tệ hơn. Sau khi tham 
dự vài chuyến đi và còn đến cả núi Byang Thang ở Tây Tạng, 
Nữ tu Palmo yêu cầu người hầu cận là Sampelma để cho sư 
chết trong một cái thất xây dành cho mình, nhưng người hầu 
chỉ đồng ý rời sư với điều kiện là sẽ trở lại với sư sau một 
khỏang thời gian ngắn. Sau khi người hầu cận đi khỏi, Nữ tu 
Palmo ở lại trong một trạng thái thiển định suốt 21 ngày cho 
đến khi nhận được một linh ảnh của Bồ-tát Quán Thế Âm 16 
tuổi, vị này bảo sư đi đến một ngôi chùa xem một hình ảnh 
của Ekadashamukha để nhận dngos grub (những thành tựu 
tâm linh). Người anh của sư, Indrabhùti dường như đã đạt được 
sự chứng ngộ tâm linh cao, sau đó hiện ra trong một linh ảnh 
cầm một cái bình thánh lễ lâu đời đựng nước rửa tội để tẩy 
sạch bệnh phong hủi. Indrabhùti thuyết phục sư phát huy sức 
mạnh trong suốt thời gian khó khăn này. Năm vị Không Hành 
Nữ (dàkinì) xuất hiện và đưa sư đến vị thần hộ mệnh của sư. 


160 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Cũng như trong tiểu sử thánh trước, Nữ tu Palmo vẫn 
trường trai và thiển định trước mặt vị thần hộ mạng của mình, 
nhưng lần này sư đạt được một thân có ánh sáng cầu vòng. Sau 
khi người hầu cận nhiều lần năn nỉ xin được trông thấy các vị 
thân, Nữ tu Palmo hiện ra trên bầu trời trước mặt cô ta, cùng 
với 5 vị Không Hành Nữ. Người hầu này cũng đạt được một 
thân có cầu vòng. Sau đó cả hai quay sang giúp cho những 
người ở chùa khác được nhẹ bớt sự đau khổ. 

Một bản văn khác có tiêu để Dge slong ma dpal mo rnam 
thar, được chứa trong một sưu tập các bản văn tên là 7Thugs rje 
chen po bcu gcig zhal gyi bla ma brgyud pa`l rnam thar nỏ bu” Ï 
phreng ba (Một Tràng Hoa Báu: Tiểu sử bậc thánh của dòng 
dõi Gurus của đấng Đại Từ Bi Mười Một Mặt). Sưu tập này 
được học giả Rnying ma “Od dpag rdo rịe viết ra. Tiểu sử 
thánh này được viết trong các trang từ 20 đến 50. Mặc dù bản 
dịch câu chuyện dài hơn, nhiều đoạn trong bản văn này giống 
với bản dịch của Jo gdan. 

Giống như trong bản văn của Jo gdan, Nữ tu Palmo là con 
gái của Vua Indrabhùti, nhưng khác với bản văn này đặc biệt 
nói Indrabhùt là vua của Orgyan, sư được biết đến là 
Lak§minkara và có một người anh mang tên giống nhà vua. 
Trong bản văn kể sau, sư cũng được các vị vua của một số 
nước ưng ý và đưa ra những lời cầu hôn. Ngay từ đầu, sư 
nhiễm bệnh phong hủi sau khi trở thành một nữ tu có học thức. 
Cũng như trong các bản văn khác, sư nhận được vài linh ảnh 
của những gương mặt, gồm có người cha, người đã dẫn sư đến 
cùng vị thần hộ mạng giúp sư đạt được thành tựu và được chữa 
khỏi bệnh. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 161 


Các Tác Phẩm Kinh Điển: Những Bản Văn Nghi Lễ Và 
Những Bài Tán Ca 
Xuất phẩm Sde dge của khu vực Bstan “gyur thuộc kinh 

điển Phật giáo Tây Tạng liệt kê năm tác phẩm được cho là 
của Nữ tu Palmo: một nghi thức sám hối và bốn bài tán ca. 
Những bản văn này được có tiêu để là Rje bfsun 'phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa`l sgrub thabs 
(Nghi thức sám hối đức Quán Thế Am mười một mặt); J¡g 
Rien Dbang Phyug La Bstod Pa (Bài Tán Ca Đức Thế Tôn); 
Rje btsun thugs rje chen po la bstod pa (Bài Tán Ca đức Đại 
Từ Bi); và hai bản văn có cùng một tiêu để: 'Phags pa spyan 
ras gzigs dbang phyug gỉ bstod pa (Bài Tán Ca Đức Quán Thế 
Âm).'° Một bản văn viết: 

Mẹ như vâng trăng của những người chiến thắng, 

Thân mẹ là của một vị nữ thần tuyệt đẹp, 

Kính lạy thần chú sáu âm tiết, 

Bằng tánh không, 

Ngài xuất hiện từ chân không 





'° Dge slong ma Dpal mo, 'Jig rien dbang phyug la bstod pa. Sde dge 
Bstan “gyur, facsimile Delhi edition, Quyển số 72, Toh.2729 (Delhi: 
Karmapa Choedhey Gyalwa Sungrab Partun Khang, 1985): các tờ 107a-b, 
213-214; như trên, “Phags pa spyan ras gzigs dbang phyung la bstod pa. 
Toh. 2738, sách như trên, “Phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod 
pa. Toh. 2739, sách đã dẫn, các tờ 126a-127a, 251-253, sách đã dẫn, “Phags 
pAa spyan ras gzigs dbang phyug gỉ bstod pa. Toh.2739, sách đã dẫn, các 
tờI26a-I27a, 251-253; và như trên, Ñje btsun thugs rje chen po la bstod pa. 
Toh.2740, sách đã dẫn, các tờ 127a-b, 253-254. Một bản văn khác được tra 
cứu là Dge slong ma Dpal mo, Ñje bfsun 'phags pa spyan ras gzigs dbang 
phyug zhal beu gcig pa'l sgrub thabs. Sde dge Bstan “gyur, bẳn sao nhà xuất 
bản Delhi, sách số 72, Toh.2737 (Delhi: Karmapa Choedhey Gyalwa 
Sungrab Partun Khang,1985): các tờ 123b-125b,246-50. 


162 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Bằng hình vóc nữ nhơn 

Và chúng sanh có kỷ luật tu tập. ' 

Đoạn kinh gây ấn tượng này chỉ ra một mấu chốt khác về 
sự đồng nhất thể của Nữ tu Palmo. Bản văn này, trong số 
những bản văn khác trong kinh điển phẩn ánh trên một mức 
độ nào đó, sự sùng bái tín ngưỡng của Nữ tu Palmo đối với 
Đức Quán Thế Am, vị bổ-tát của từ bi. Đoạn văn này không 
chỉ củng cố cái quan điểm tích cực về thân hình nữ giới, mà nó 
còn có ý nghĩa do sự sử dụng phái nữ trong quan hệ với Quán 
Thế Âm và trong tương quan giữa Nữ tu Palmo và Ngài. Trước 
hết, Đức Quán Thế Âm được mô tả là “zla ba”I “od ltar rgyal 
ba`I yum” (Mẹ như vầng trăng của những kẻ chiến thắng), 
điểu đặc biệt là vì Quán Thế Âm được mô tả là một nữ nhơn, 
mặc dù ngài là nam nhơn theo truyền thống này (khác với 
Quán Âm ở Trung Hoa) 

Thứ nữa, hãy lưu ý câu “yig drug ma la phyyag “tshal lo” 
(kính lạy thần chú sáu âm tiết) dùng mạo từ giống cái để nữ 
hóa thần chú của Quán Thế Âm. Do vậy, có một câu hỏi được 
đưa ra từ đoạn kinh kỳ lạ này: Ai “xuất hiện từ chân không 
dưới hình vóc của một nữ nhơn?” Bài nghiên cứu này đoan 
chắc rằng đoạn văn này bao hàm nhiều hơn là một câu nói thụ 
động về cái giá trị tích cực của vị bồ-tát hóa thân trong dạng 
một nữ nhơn. Thật vậy, đoạn văn ngầm nói rằng Nữ tu Palmo 
được đồng hóa” với Quán Thế Âm, nghĩa là sư là vị bổ-tát 





!! Dge slong ma Dpal mo, Rje bsun thugs rje chen po, Toh. Số 2740, 
các tờ 127b. 1-2, 254: zla ba'I 'od lrar rgyal ba`I yam/gzugs kyi lha mo yid 
'ong sku/ vig drug ma la phyag 'tshal lo/../rang bzhin mì đmigs stong pa`Ï 
ngang/ bud med szugs kyis 'gro ba 'duil. 

!“ Mặc dù danh hiệu nghiệp dụng của những bản văn này (kriya 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 163 


này xuất hiện trên thế gian. Như các tiểu sử thánh đã nói, sư là 
người “tái hiện lại trong thân một nữ nhơn vì lợi lạc cho hữu 
tình chúng sanh”! và là người đã biểu hiện sự mâu nhiệm lớn 
lao như Khasarpana.”'* Cái thí dụ này và bài thảo luận thêm 
về sự tu tập của Nữ tu Palmo để lộ nhiều về tính chất đa diện 
của nhân vật này. 


Trai giới là một sự tu tập khổ hạnh trong những ghi chép 
của Nữ tu Palmo 

Sự kết hợp của Nữ tu Palmo với việc trai giới là có tầm 
quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta về vị trí của sư trong 
các truyền thống tín ngưỡng đạo Phật ở Tây Tạng. Trai giới, 
một nghi thức tu khổ hạnh, có tính chất phê phán đối với kinh 
nghiệm chữa bệnh của sư. Thuật ngữ tương đương gần nhất 
trong ngôn ngữ Tây Tạng của từ “chủ nghĩa khổ hạnh” là 
dka°thub, nghĩa là “có khả năng chịu đựng những khó khăn.” 
Trong các truyền thống Phật giáo Tây Tạng, hành giả thách 
thức chính mình về trình độ thể xác và tâm linh cho các mục 
tiêu tôn giáo. Trong câu chuyện của Nữ tu Palmo, sự huấn 
luyện trong việc tu tập khổ hạnh thể hiện qua việc trai giới và 
sự thành tín hoàn chỉnh việc thay hình đổi dạng, đó là tiến 
trình chữa bệnh. 





tantra),Nữ tu Palmo trở thành một gương mặt đức Phật và đạt được giác 
ngộ cao cả (mchog gi dngos grub). Các bản văn nghi lễ quy định bản thân 
và cả thế hệ phía trước; thế hệ phía trước đối phó với sự đồng nhất hóa 
hoàn toàn với một vị Phật 

13 Dge slong ma dpa mo, 1.5: “gro ba bud med kyi lu su skur sprul nas 
sems can gyi don la. 

'* Lưu ý rằng Khasarpana là một hình tướng của Quán Thế Âm được 
biết đến do việc chữa bệnh đậu mùa. Jo gdan, %myung gnas, 2b.2: /! kha 
sar pa nìr cho 'phrul chen po bstan/⁄ 


164 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trai giới là một sự tu tập thông thường trong hầu hết các 
truyền thống tôn giáo. Nhiều lý do đan xen lẫn nhau trong 
những việc trai giới cá nhân lẫn tập thể. Như các học giả đã 
làm sáng tỏ liên quan đến các truyền thống thiên chúa giáo, 
Ấn giáo và Newar, việc tu tập trai giới thường hấp dẫn giới 
phụ nữ.” Trai giới có thể được thực hiện như sự chuẩn bị và 
cầu nguyện trong tôn giáo để cho sự hợp nhất với thần linh 
hoặc để giải thoát, như tịnh hóa những sự phạm giới trong quá 
khứ hoặc yểm trừ ma quỷ xấu ác, như một sự tu tập sám hối 
hay như một cách biểu lộ sự đau buôn, như một phương tiện 
để ép buộc chư thần hay để bảo đảm sự sinh sản, trong số 
nhiều lý do khác.'" Thông thường các nghi thức trai giới kết 
hợp hay riêng biệt với đủ loại tu tập, thuộc về nghi thức lẫn 
giới luật. Những sự tu tập này gao gồm các điều luật hay huấn 
lệnh về sự thờ phụng, nói và im lặng, ngũ, ăn mặc, hoạt động 
giới tính, dâng cúng, kể chuyện, hát, đặt ra một luật về nghi 
thức, và đi hành hương. Chúng cũng kết hợp chặt chẽ các hoạt 
động sùng bái đối với một vị thần đặc biệt và những lời 
nguyện đã được quy định. Các bài viết của nhiều vị đạt-lai lạt- 





! Dĩ nhiên, những thuyết thần học khác làm cơ sở cho sự thực hiện các 
nghi lễ trai giới do nữ giới. Thí dụ, Caroline Walker Bynum xem những sự 
thực hành tôn giáo liên quan đến thức ăn và các hình ảnh thức ăn trong 
lòng sùng đạo của các phụ nữ thời trung cổ đặc biệt khi chúng có liên 
quan đến lễ Ban Thánh Thể. Bynum, Ngày Hội Thánh và Trai Giới 
Thánh: Ý Nghĩa Tôn Giáo của Thực Phẩm đối với các Phụ Nữ Trung Cổ 
(Berkeley: Viện Đại Học Báo Chí California, 1987). Cũng xem Mary 
McGee, “Lễ Hội và Trai Giới: Truyền Thống Vrata và Ý Nghĩa của Nó đối 
với Phụ Nữ Ấn Giáo,” Ph. D., Cambridge: Đại Học Harvard (1987) 1989. 

!9 Xem Maththieu Ricard, Cuộc Sống của Shabkar: Tự Truyện của một 
Hành Gỉa Du-già Tây Tạng (New York: Báo New York của Viện Đại Học 
Tiểu Ban,1994), các trang 32, 109, 24, 468, 508,526, 552. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 165 


ma Tây Tạng được sưu tập bao gồm các nghi thức trai giới và 
nhiều bản văn nghi lễ liên quan đến vài kiểu trai giới và thời 
hạn. Mặc dù có vài loại nghi thức trai giới trong truyền thống 
Tây Tạng, nhưng nghi thức trai giới của Nữ tu Palmo là một 
nghi thức thường được đọc tụng và tu tập. 

Nghi lễ trai giới Tây Tạng là một trong nhiều cơ hội mà 
người cư sĩ được phép tham dự bằng cách thực hiện những lời 
thệ nguyện khổ hạnh của các tu sĩ bằng cách tu tập tại tu viện 
hay chùa của địa phương, và có khi ở lại một khỏang thời gian 
nào đó trong một khuôn viên của tu viện. Người Tây Tạng tụ 
tập tại vu viện địa phương trong suốt thời gian đặc biệt như 
các Phật tử ở mọi nơi để giữ tám giới, và suốt ngày cầu 
nguyện, dâng cúng và nghe giảng pháp. Đây cũng là một hình 
thức tụ tập xã hội. 

Là một nghi thức tu khổ hạnh, sự tu tập trai giới Tây Tạng 
gồm có những tu tập về giới và thử thách từ bỏ bản ngã, ở đó 
những hạn chế về thức ăn và lời nói có nghĩa là để giúp cho 
hành giả đạt được một trạng thái chuyển hóa. Những bài tập 
khổ hạnh trong nghi thức Tây Tạng có ý nghĩa phục hổi và 
chuyển hóa một cá nhân về thân, khẩu và ý. Trong những 
bước tu tập thiển quán cao hơn, chúng được dùng để chuyển 
hóa một người đã được tịnh hóa. Cho nên, một số bài tập về 
thân, khẩu và ý cần phải được quán triệt. Hành giả thực hiện 
một loạt những lễ lạy toàn thân hay quỳ lạy trước các hình 
tượng hay nơi chốn thiêng liêng, đi kinh hành quanh đó và 
dâng cúng. Với những cấm chế về thức ăn uống, gồm cả việc 
nuốt nước miếng, ý nghĩa kiểm soát đối với các chức năng và 
những nhu cầu của thân được làm cho mạnh mẽ. Về khẩu, 
hành giả phải nguyện giữ im lặng, chỉ được hát, đọc tụng và 


166 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cầu nguyện những lời của chư Phật và những lời cầu nguyện 
ca ngợi dòng lạt-ma (gurus) của một giáo phái đang được nói 
đến. Về trình độ tâm linh, hành giả phải quán các thần linh 
càng ngày càng tăng dần lên cho đến khi hành giả và vị thần 
linh này được nhập thể làm một. Qua những bài tu tập này, Nữ 
tu Palmo (và hành giả) có thể phát triển sự xả ly hay nghĩa 
đen là sự chán ghét đối với luân hồi (samsàra) cũng như đối 
với thân thể mình và những cách suy nghĩ trước kia về thực 
tại. Do đó, một chừng mực nào đó về sự từ bỏ cái ngã của việc 
tu khổ hạnh là một bước cần thiết mà Nữ tu Palmo phải thực 
hiện. Vì không có sự nỗ lực của cái định khổ hạnh này, hành 
giả phó mặc cho các tha lực hay những tình cảm và tính khí 
của mình tác động ngược trở lại hơn là có tác dụng. 

Trong các bản văn của Nữ tu Palmo, sự tu tập trai giới 
tương tác với sự thành tín. Nữ tu Palmo tôn kính một vị thần 
linh đặc biệt, vị này cuối cùng sẽ dẫn bà đến một trạng thái 
giải thoát. Khía cạnh thành tín này cũng phản ánh yếu tố kinh 
điển của các bản văn và khía cạnh khẳng định của việc tu khổ 
hạnh; nghĩa là sự giải thoát đến dưới hình thức dấn thân vào 
thế gian và Nữ tu Palmo cùng với vị thần bảo hộ của sư là 
những gương tiêu biểu của sự dấn thân đó. '” Lưu ý đến một thí 
dụ trong tiểu sử bậc thánh hiện đại: 





!⁄ Trong bản văn hiện đại trên trang 14.8, từ nguyên học của tên ngôi 
chùa Ling kha ra shri gtsug sbrum bu nơi mà Nữ tu Palmo phải đến để 
xem hình ảnh của Quán Thế Am không rõ ràng. Ý nghiã có thể có của 
một số thuật ngữ này đang mở cho bài nghiên cứu về căn bệnh và vai trò 
của Quán Thế Âm giống như người thầy thuốc. Sbrưm bu được kết hợp với 
thuật ngữ “brum pa' có nghĩa là “mụn đậu mùa” (như trong các bản văn y 
học Tây Tạng, Reyud bzhi). Xem Tsewang J. Tsarong, Các Nền Tảng của 
Y Học Tây Tạng (Dharamsala: Trung Tâm Y Học Tây Tạng, 1981), tr.104. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 167 


Thực hành trai giới, 

Một ngày nọ, bà lìa bó thức ăn. 

Một ngày nọ, bà lìa bỏ lời nói. 

Trong thiển định, bà nói lời ca ngợi Bậc Thánh 

Với sự dũng cảm và chuyên cần mãnh liệt. 

Nhờ lòng từ bi của Bậc Thánh, 

Nữ tu Palmo qua đời và đạt được thân có năm sắc cầu 
vòng. Š 

Đoạn văn trên nhấn mạnh vào sự cố tâm trong hành động 
trai giới. Nữ tu Palmo trong giai đoạn này kiểm soát được tiến 
trình chữa bệnh bằng sự dấn thân tích cực trong một hành động 
xả ly dưới hình thức trai giới. Sư lấy lại được cái ý thức về thể 
lực, cái đã thực sự chuyển hóa được tình trạng bệnh của sư. 
Đoạn văn cũng cho thấy rằng sư đã đạt được một mức độ chứng 
đắc tâm linh cao qua việc đạt được thân có năm sắc cầu vòng. 
Trong một đoạn khác, Nữ tu Palmo nói “Tôi bị bệnh vì sự 

lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, họ rộng lớn như bầu trời.” 
Trong đoạn văn này sư không chỉ là một “vật hiến tế” mà theo 
đúng tư tưởng Phật giáo, Nữ tu Palmo đã chuyển hóa được 
bệnh phong hủi, một tình trạng mà hầu hết mọi người xem như 
là một trạng thái có hại và bất tịnh thành một cơ hội để tu tập 
Giáo pháp, để diễn bày sự tận tình hoàn toàn của sư đối với lời 





'3 Dge slong ma dpal mo,I1.4-6, 18.1-2: /... smuung gnas gnang nas / 
nyi ma gcig za ma /nyi ma gcig ngag byed nas /thugs dam la 'phags pa`Ïl 
bstod pa snying stobs brtson 'grus drag po`l sgo nas “di ltar gsungs pa/... / 
'phags pa'l thugs rJes dge slong ma dpal mo phung po 'ja` lú grub nas tshe 
“đi la mkha` spyod du gshegs pa yi no/⁄ 

!3 Dge slong ma dpal mo, 7. 12-13: nam mkha” dang mnyam pa°Ï sems 
can gyi don la na ba yin gsungs/ 


168 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật dạy, và để dạy cho những người khác. Do đó, căn bệnh 
của sư có một mục đích. Theo tiểu sử của sư, hành giả 
Milarepa của Tây Tạng ở thế kỷ thứ I1 cũng đánh giá cao căn 
bệnh theo cách này, “Đối với một nhà tu khổ hạnh, bệnh tật là 
một sự cổ vũ cho sự tu tập tâm linh. Không thực hành một nghi 
thức nào, ông ta phải chuyển hóa tất cả những kinh nghiệm 
của các trạng thái thù địch thành sự chứng đắc cao cả và phải 
có khả năng đương đầu với bệnh tật và với cả chính cái chết.” 
Theo lời dạy của blo sbyong, một hệ thống tịnh hóa tâm trong 
truyền thống Tây Tạng được quy cho là thuộc Tisha và các 
đạo sư Bka` gdams pa, một vị bồ-tát cần tu tập bổ-để tâm 
(bodhicitta) để có thể tạo nên sự chuyển hóa (*eyur ba). Geshe 
Ngawang Dhargyey nói rằng: 

Bồ-để tâm dập tắt những chướng ngại về tâm và thân và 
như vậy sự tu tập nó là sự hành trì bước đầu tốt nhất. Giống 
như một hóa chất làm chuyển đổi tất cả kim loại ra vàng, bồ- 
đề tâm chuyển hóa những bất tịnh của thân người thành ra Ba 
Thân Phật. Vì con người không phát triển bồ-để tâm nên họ 
vẫn còn dưới một dạng thức bất tịnh. Mức độ phát triển này 
tùy thuộc vào nỗ lực trong sạch của con người.” 

Câu trích dẫn này hướng sự chú ý đến tư tưởng của truyền 
thống kinh điển về việc “biến chất độc thành thuốc,” chất độc 
trong trường hợp đạo Phật là nói đến sự vô minh và chấp thủ. 


Hiểu biết câu chuyện của Nữ tu Palmo về mặt giới tính, 





? Lobsang P. Lhalungpa, dịch, Cuộc Đời của Milarepa (Boston: 
Những ấn phẩm Shambhala,1984), tr. 162. 

”' Geshe Ngawang Dhargyey, Truyên Thống Phát Triển Tâm Linh của 
Tây Tạng (Dharamsala: Thư viện những Tác Phẩm và Văn Khố Tây 
Tạng,1974) tr. 121. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 169 


tác phẩm của Kim Gutschow về chư ni ở Zangskar, Ladakh, 
mô tả nghi lễ là một phương tiện để tẩy trừ tội lỗi và những ô 
nhiễm, để đạt được một sự tái sanh như ý hơn đặc biệt là đối 
với nữ giới, hoặc thậm chí đạt đến sự tự do ý chí. Theo truyền 
thống trong vùng này, phụ nữ có một tái sanh thấp kém.” 
Những khám phá trong cuộc nghiên cứu của tôi về nghi lễ trai 
giới trong các nữ tu viện và các tu viện nam ở Nê-pan và 
Lhasa năm 1998 cũng làm cho tôi nghĩ đến những ngụ ý về 
giới tính trong việc thực hành nghi lễ trai giới theo hệ thống 
của Nữ tu Palmo với vài lý đo: 1) con số nữ trong sự tu tập này 
nhiều hơn nam; 2) nó được thực hiện trong các tu viện nữ hay 
được chư ni tổ chức trước tiên; và 3) nó thường được gọi là một 
“việc tu tập của nữ giới,” có lẽ do mô hình vai trò phái nữ.” 
Vì căn bệnh phong hủi ở một trong những bản ghi chép tiểu 
sử, Nữ tu Palmo trước tiên bị các cư sĩ và những người đồng tu 
trong tu viện của sư bỏ rơi, và thậm chí còn bị tố cáo là có 
thai, quan hệ bừa bãi, hoặc đã làm mất một đứa con. Sau kinh 
nghiệm chữa bệnh của mình, sư quay trở lại một ngôi chùa với 
năng lực và được chuyển hóa. 

Nữ tu Palmo chặt đứt đầu mình, 

Từ lúc ấy bà đặt nó trên tích trượng của bà và nhảy múa, 

Bấy giờ mọi người, 





? Kim Gutchow, “Trai Giới smyung gnas ở Zangskar: How Liminality 
Depends on Structure,” Ladakh: Văn Hóa, Lịch Sử và Sự Phát Triển giữa 
Hi-mã-lạp-sơn và Karakoram, Nghiên Cứu Mới Đây ở Ladakh 8, Martjin 
van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen, và Poul Pedersen (Aarhus: Báo Đại 
Học Aarhus, 1999), các trang.153-73. 

® Ivette M. Vargas, “Rơi Xuống Từng Mãnh, Nổi Lên Toàn Bộ: Đau 
Khổ, Bệnh Tật, và Sự Hy Sinh Quên Mình Chữa Bệnh trong cuộc đời của 
Gelongma Palmo” (Ph. D. diss. Đại Học Harvard,2003). 


170 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sau khi đã nhận ra rằng bà là một người đã chứng đắc tâm 
linh, 

Tất cả đều xin một ân huệ và cũng đạt được sự chứng đắc. 

Hơn thế nữa, bên ngoài bà là Nữ tu Palmo. 

Bên trong, bà là Đức Rdo rJe Rnal “byor ma (vị Không 
hành nữ Du-già Kim Cang). 

Ở đây Nữ tu Palmo được minh oan vì bà hiện ra ở 
Magadha trong hình tướng bên trong của mình, một gương mặt 
Đức Phật, ban ân phước cho dân trong vùng, và giúp họ đạt 
được sự thành tựu (dngos grub, siddhi). Tại đầy sư hiện ra như 
hóa thân của khái niệm hy sinh quên mình của đạo Phật. 


Kết luận 

Nói chung, theo truyền thống Nữ tu Palmo các nguồn tài 
liệu này đưa ra cái giá trị về tôn giáo và ghi chép lịch sử của 
nhân vật Nữ tu Palmo trong lịch sử tôn giáo Tây Tạng. Sự kết 





® Jo gdan, Smyung gnas, 7a.5-7b. L: khong rang gỉ dbu bcad nas mkhar 
bsil la bkal te gar mdzad pas⁄/ bzod mì rnams kyis grub pa thob par shes 
nas thams cad kyis bym rlabs zhus shing dngos grub kyang thob bo// de 
vang phyi ltar dge slong ma dpadl mo// nad ltar rje btsun rdo rje rnal 'byor 
ma`o/⁄ 

Rịje btsun Rdo rje Rnal 'byor ma°s sự thể hiện thông thường là giống 
như một vị thần linh thiền định (y¿ đam) hiện ra trong bài khiêu vũ cổ điển 
(bro brdung) hình dạng mkha' “gro ma với cây tích trượng của bà (/se 
sum). Nhân vật này quan trọng trong tất cả các dòng kinh Tây Tạng và 
được cho là đã trực tiếp truyền những lời dạy của bà qua siddhas (các bậc 
thành tựu) Naropa, Maitripa, và Indrabhùti. Bà đặc biệt có liên hệ với 
Anuftarayoga Tantra (rnal 'byor bla na med kyi rgyud), cao nhất trong bốn 
cấp bậc của kinh. Những chỉ tiết này quan trọng vì sự kết hợp của Nữ tu 
Pal mo trong các tiểu sử bậc thánh với một Indrabhùti và một sự nối kết 
có thể với một người phụ nữ Kashmiri bằng cái tên Dpal mo người đã viết 
ra Anuffarayoga Tantras. 


NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 171 


hợp của sư với những nhân vật tôn giáo chủ yếu và các hành 
giả từ những nền văn hóa khác nhau, và sự tăng trưởng liên 
tục cùng với việc kể lại câu chuyện cuộc đời và sự tu tập của 
sư chứng tỏ là một cá thể xuất sắc đã siêu việt cả thời gian, 
không gian và giới tính. Sự lưu truyền các tiểu sử, nghi lễ trai 
giới, các bài tán ca của sư, và sự xuất hiện liên tục những 
thánh tích của sư qua các thế kỷ cho thấy một phụ nữ được 
cường điệu hóa, gây cảm hứng cho những người khác tu tập 
như sư đã tu tập, chữa lành căn bệnh trên nhiều cấp độ. 


+++ 


172_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


174 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 3 


VÌ 6IÍ/ JỊ( NẬT 610 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 175 


DẠY 6IÁ0 PHÁP (H0 TRỲ EM 


Ehiana Morris 


Việc cung cấp Giáo Pháp cho trẻ em trong hệ thống 
trường công lập ở Hoa Kỳ là một sự khẩn thiết đặc biệt. Nhiều 
trẻ em đang khao khát sự tự chấp nhận chính mình, sự thoả 
hiệp với người cùng lứa tuổi, và hạnh phúc thông thường. Tuy 
nhiên, nhiều trẻ đang nương tựa vào bạo lực, ma tuý, sự bừa 
bãi tình dục, chủ nghĩa vật chất, TV, và các trò chơi điện tử. 
Những nương tựa sai lầm này không đưa đến hạnh phúc thực 
sự, mà thậm chí còn gây thêm đau khổ. Tôn giáo và đời sống 
tâm linh, những nguồn gốc thông thường hướng dẫn đạo đức, 
bị pháp luật cấm đoán một cách có hệ thống trong giáo dục 
công cộng. Kết quả là con em chúng ta không được giáo dục 
để đối phó với những sự đấu tranh cho giá trị bản thân và hạnh 
phúc. Con em chúng ta cần phát triển những kỷ năng đáp ứng 
với mọi khó khăn mà chúng đương đầu trong cuộc sống. 
Chúng cần trí tuệ và lòng từ bi để ngăn chận đau khổ và tạo ra 
các tác nhân cho hạnh phúc thật sự. 


176 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nhiều nhà giáo dục trong hệ thống trường công lập nhận 
thức và xem sự phát triển đạo đức của học trò họ có tầm quan 
trọng then chốt; nhưng rủi thay, những nhà giáo trường công 
lập thường bị buộc phải đặt qua một bên sự suy nghĩ này do 
chính phủ quá mạnh áp đặt các tiêu chuẩn học thuật mà họ bị 
bắt buộc phải dạy. Các tiêu chuẩn này đưa ra vấn để môn học 
trong lớp. Trong khi họ nhấn mạnh vào thành tựu cao về học 
thuật, họ không biết đến các mục tiêu đạo đức cũng như các 
nhu cầu cá nhân của mỗi trẻ em. Hơn nữa, các nhà giáo bị ép 
buộc phải có các học sinh thực hành tốt các bài thi đã được 
chuẩn mực hoá. Sự thực hiện tốt các bài thi ở nhà trường được 
công bố rộng rãi, và nếu các học sinh thực hiện dưới các điểm 
chỉ tiêu của chính phủ, các nhà trường bị gán cho nhãn hiệu là 
“các trường cải tiến”. Thêm vào đó, các hiệu trưởng có thể bị 
thuyên chuyển đến một trường khác. Gia đình học sinh được 
đề nghị chọn việc rời bổ “trường cải tiến”, mặc dù quận của 
trường học địa phương phải trả phí di chuyển tốn kém. Hậu 
quả của các điểm thi không đủ, các nhà giáo ở tất cả các cấp 
bị xem xét lại trên nền tắng các kết quả thi cử. 

Nhiều nhà giáo giúp trẻ em đến trường sau khi chúng trải 
qua một đêm không có ăn hay chỗ trú ẩn hoặc một đêm bị bỏ 
quên hay bạo lực. Nhiều nhà giáo giúp một đứa trẻ đến trường 
mà chưa chuẩn bị học theo tiêu chuẩn mong đợi do thiếu khả 
năng học tập, do thân tướng ốm yếu, do không thông thạo 
tiếng Anh, do thiếu sự hổ trợ ở nhà, hay đơn giản do tánh thờ 
ơ. Những điều này không được cứu xét đến khi đánh giá một 
viên chức hay một thầy cô giáo. 

Có những chương trình giáo dục đáng chú ý tập trung vào 
đạo đức và luân lý mà các giáo viên và hiệu trưởng có thể 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 177 


chọn để sáp nhập vào chương trình dạy của họ, mặc dù các 
nhà giáo nhận thấy khó làm cho nó phù hợp với những điều ưu 
tiên của chính phủ. Cũng như đối với sự tu tập giáo pháp của 
chúng ta, nếu một giáo viên không thể phù hợp với một 
chương trình đạo đức nhất quán hàng ngày, thì việc tu tập từ bi 
và trí tuệ cũng không thể đạt kết quả. Việc dạy các nguyên tắc 
đạo đức cho trẻ em trong hệ thống trường công đòi hỏi phải 
được kết hợp với các tiêu chuẩn giáo dục của chính phủ địa 
phương, tiểu bang và liên bang. Điều này tính đến một sự tu 
tập đạo đức mạnh mẽ hàng ngày. 

Tôi đã phát triển một chương trình sơ cấp, đặt căn bản trên 
các chuẩn mực có tính chất trình bày các giáo lý phi thế tục 
của Đức Phật được các bài dạy của dân bản xứ chúng tôi hỗ 
trợ. Chương trình giảng dạy này được xây dựng trong các bài 
giảng của vị lạt-ma có nguồn gốc tôn quý, Geshe Michael 
Roach, một học trò của Sermey Khensur Geshe Lobsang 
Tharchin Rinpoche thuộc truyền thống Gelugpa. Để nhấn 
mạnh vào các nguyên lý đạo Phật, đạo đức học tán dương 
trong các truyền thống bản xứ được sử dụng như một tài liệu. 
Điều này được thực hiện thông qua sự hướng dẫn trong những 
liên hệ của tôi với Leonard và Marie Dennis thuộc truyền 
thống Navajo. Tôi đã thừa nhận họ như các bậc cha mẹ của 
tôi, và họ chia sẻ với tôi một cách rộng rãi trí tuệ và những 
truyền thống dòng dõi của họ. Thêm vào đó, chương trình 
giảng dạy đã nổi bật qua những kinh nghiệm của tôi với tư 
cách là một nhân viên xã hội và một giáo viên các trường sơ 
học trong hệ thống trường công lập trong chín năm qua. 

Một quan tâm đáng kể cho việc giảng dạy chương trình 
kết hợp này là các tầng lớp khác nhau về xã hội, kinh tế, văn 


178 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hoá và tôn giáo của trẻ em. Để tôn trọng sự đa dạng này, tôi 
đã làm cho các hiệu trưởng, đồng nghiệp, và những phụ huynh 
tình nguyện bị thu hút vào tiến trình tạo ra chương trình giẳng 
dạy cũng như trong việc trình bày nó (tôi cũng rất nhạy bén 
trong việc làm cho người ta từ bỏ tôn giáo của họ để theo một 
tôn giáo khác do tôi được nuôi dưỡng như một người Phi đạo 
thiên chúa ở tiểu bang miền nam Georgia!). Chương trình 
giảng dạy đòi hỏi sự quản trị phòng học, thực hành hàng ngày, 
các dự án ngắn và dài hạn, các chuyến đi dã ngoại và các buổi 
lễ được hướng dẫn theo những phép tắc đạo Phật. Những tiêu 
chuẩn học thuật của chúng tôi được sử dụng như một bản đồ 
chỉ đường, ở đó sự kết hợp các tiêu chuẩn đạo đức và học thuật 
đáp ứng được các nhu cầu của chính phủ, những viên chức nhà 
trường, các giáo viên và các gia đình cùng trẻ em. 

Với khả năng có một phòng học cho 30 hay nhiều hơn 
những trẻ em, những trẻ bị bỏ mặc cho những kiểu cha mẹ 
khác nhau, sự trông nom phòng học là một quan tâm đáng kể. 
Các lời nguyện tự do và sáu công hạnh viên mãn mà chúng tôi 
gọi là đức tính tốt, cung cấp nhiều sự hướng dẫn. Mỗi đức tính 
là một để tài mà các học sinh khảo sát một cách chuyên cần, 
đức tính “trông giống” cái gì, “nghe giống” cái gì, “cảm thấy 
giống” cái gì. Những đức tính này trở thành một ngôn ngữ 
chung trong lớp học chúng tôi. Do đó, chúng là một công cụ 
đắc lực để truyền đạt những kỳ vọng theo cách an toàn, tích 
cực và rõ ràng. Như vậy các học sinh đánh giá các hành động, 
lời nói và tư tưởng của chúng theo một hay hai đức tính mà 
chúng đang khảo sát trong ngày đó. 

Kế đến, các học sinh theo dõi và viết về sự tiến bộ cùng 
những thử thách liên quan đến các mục tiêu của chúng trong 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 179 


một cuốn số gọi là “Sách Tốt.” Chúng viết về các kết quả của 
những quyết định của chúng. Chúng cũng viết “sự giải độc” 
mà chúng sẽ làm để chống lại sự lựa chọn tiêu cực. Các học 
sinh được khích lệ tìm kiếm những cơ hội đạo đức suốt trong 
ngày để cống hiến, và chúng có những thời giờ riêng biệt 
trong ngày để kiểm tra về những việc tốt của chúng và những 
phạm vi để cải thiện. Hoạt động hàng ngày này dùng như một 
sự khảo sát về luật nhân quả và chịu trách nhiệm cho những 
thay đổi tích cực trong đời sống. Các bài viết của chúng được 
dùng để hỗ trợ các tiêu chuẩn cho việc biên tập học thuật, tổ 
chức cấu trúc, khả năng viết chính tả, và xây dựng từ vựng 
trong bài viết. Để hỗ trợ cho việc làm ra quyết định hữu ích, 
các học sinh có những cơ hội hàng ngày kiếm điểm để đưa 
vào trong “Ba-Lô Việc Thiện” được thực hiện khi một bạn 
học được nhìn thấy làm một hành vi đạo đức. Mục tiêu này là 
để giữ cho ba-lô chứa nghiệp của chúng tôi đầy những hành vi 
tốt. Chúng tôi tán dương những nỗ lực tốt của chúng tôi bằng 
những buổi lễ “Nỗ Lực Vui Vẻ” như một sự nhắc nhở tu tập 
hạnh phúc khi chúng tôi chọn điều tốt. Chúng tôi cống hiến 
cho người khác và chính chúng tôi những thức ăn ngon và 
những hoạt động vui để nuôi dưỡng khả năng bẩm sinh về 
lòng từ bi. Buổi lễ cho học sinh các cơ hội để chia sẻ những 
mẫu chuyện về lòng từ bi và trí tuệ, và chúng tôi hồi hướng 
điều tốt này đến cho những nỗ lực trong tương lai về đạo đức 
của chúng tôi. 

Chương trình giảng dạy chứa các hoạt động và dự án ngắn 
và dài hạn hỗ trợ một lối sống đạo đức. Trong một hoạt động 
đang tiến hành liên quan đến giáo lý nhà Phật và các đường 
lối pháp sư bản xứ, các học sinh tham gia các việc tu tập bước 


180 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đầu thiền định trong khi chúng phát triển mối liên hệ với một 
con thú đặc biệt mà chúng tạo ra trong tâm trí chúng. Sự 
nghiên cứu về một con vật mà chúng cảm nhận có liên quan 
được dùng để thắt chặt mối quan hệ bạn hữu với con thú đặc 
biệt. Giống với việc thực tập thiển định của chúng tôi, hoạt 
động “Những Người Bạn Đặc Biệt” này cho trẻ em một 
phương pháp từng bước để thực tập sự yên tĩnh, tìm kiếm trí 
tuệ bên trong, và củng cố sự tập trung cũng như lòng từ bi - dù 
trong một phạm vi tập trung vào việc trẻ em vui chơi. Thêm 
vào đó, các học sinh tạo ra những câu chuyện và những bài 
tập làm văn về những người bạn đặc biệt của chúng để nâng 
cao các kỷ năng viết sáng tạo. Kỷ thuật chấm câu, cấu trúc 
câu và đoạn, kỷ thuật viết văn có tổ chức, cũng như sự sử dụng 
nghiên cứu và công nghệ là một số trong các tiêu điểm của bài 
học. Đối với nhiều học sinh tôi cùng làm việc, đây là một 
trong những kinh nghiệm đầu tiên trong việc vui với sự viết 
lách. Các học sinh này muốn chia sẻ tình bạn với người khác, 
điều đó đưa đến một tiến trình viết có tập trung đam mê. 
Trong những buổi “Hội Thảo của Các Nhà Văn”, căn phòng 
trở nên sôi động và năng nỗ, và vì người bạn đặc biệt của 
chúng đến từ trái tim chúng, nên chúng cứ như là những 
chuyên gia. Điều này đưa đến kết quả là các học sinh có trách 
nhiệm và tự hào trong công việc của chúng. 

Hoạt động “Những Người Bạn Đặc Biệt” đòi hỏi các học 
sinh sử dụng các kỷ năng hình dung và tưởng tượng, giống như 
nhiều vận động viên chuyên nghiệp được dạy làm trước khi có 
một cuộc chơi hay cuộc gặp gỡ lớn. Chúng được khuyến khích 
nên thoải mái và nhắm mắt lại để làm tăng tiến trình nội tâm. 
Trước tiên, các học sinh sáng tạo với sự tưởng tượng của 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 181 


chúng một nơi nương tựa đặc biệt chắc chắn, được đặt nơi trái 
tim. Trẻ em được yêu cầu sử dụng cái thấy từ bên trong và 
theo những lời chỉ dẫn này: “hãy đi đến trái tim nơi bạn tìm 
thấy nơi chốn đặc biệt của bạn - nguồn gốc của lòng tốt và trí 
tuệ.” Chúng hình dung ra một hoa hồng đẹp và thơm ngát để 
làm biểu tượng cho lòng từ bi, và một viên kim cương không 
tỳ vết chiếu sáng để biểu tượng cho trí tuệ hoàn hảo của 
chúng. Một số học trò của tôi đã chia sẻ rằng chúng tìm thấy 
sự an lành giữa thác nước có cầu vồng ngũ sắc, những cây tru 
cành các trái chín và những thỏi sô-cô-la ngon bổ, cùng với 
những bãi cát dọc theo các khu rừng màu lục tươi xanh. 

Lúc đó các học sinh được hướng dẫn hình dung một tặng 
phẩm để biếu người bạn đặc biệt như một hành động biết ơn, 
vì người bạn của chúng giúp chúng có những lựa chọn khôn 
ngoan để người khác có thể được lợi lạc. Một học sinh có bạn 
đặc biệt là một con chuột đem tặng những phó mát và những 
con đường rối rắm cho nó chạy qua; một học sinh có một con 
cá heo mang những trái banh và đồ chơi để làm quà tặng; một 
học sinh khác có con chim ruồi làm người bạn đặc biệt chia sẻ 
một ống hút ngộ nghĩnh để nhấp mật hoa từ một cái ly pha lê 
trong trẻo. 

Kế đến, các học sinh bảo người bạn đặc biệt đến với 
chúng khi chúng hình dung ra người bạn nhận món quà — luôn 
luôn với một trái tim vui sướng. Các học sinh, để ngăn ngừa 
lòng buồn rầu, bây giờ bảo người bạn đặc biệt một điều gì mà 
chúng lấy làm hối tiếc đã làm, đã nói, hay suy nghĩ trong vòng 
24 đến 48 tiếng đồng hồ qua, để chúng không gây hại nữa. 
Sau đó, các học sinh chia sẻ một điều gì đó chúng đã tử tế làm 
trong ngày hôm qua hay hôm kia, có thể là chia sẻ một cây 


182 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bút chì với bạn cùng lớp, để cho một người khác đi trước hay 
đơn giản không nói chuyện phiếm. Điều này thường theo sau 
là một con số năm hay là một cái ôm ghì chặt của người bạn 
đặc biệt để tán thưởng những quyết định đúng của chúng. Các 
học sinh sau đó hình dung ra “giờ rãnh” với người bạn thường 
liên quan đến những hoạt động nghĩ ngơi hay chơi đùa. 

Bước kế tiếp là để các học sinh thảo luận một chủ để về 
đạo đức với người bạn đặc biệt của chúng. Đôi khi các học 
sinh dùng thời gian này với người bạn đặc biệt để trình bày 
cơn giận hay nỗi buồn mà chúng đang có vì một vấn đề nào đó 
với một người bạn hay một người trong gia đình. Những học 
sinh khác có thể cần nghĩ ngơi hay chia sẻ những chi tiết của 
một trận chơi bóng bầu dục mà chúng thắng cuộc. Cuối cùng, 
các học sinh được hướng dẫn để nói “hẹn sớm gặp bạn” để 
bảo người bạn đặc biệt của chúng luôn luôn ở lại trong tim 
chúng, và hình dung ra người bạn đặc biệt đó đang cảm kích 
bên trong tâm chúng. Sau đó chúng kết thúc hoạt động bằng 
cách hồi hướng những việc tốt đó và để luôn luôn có những 
mẫu mực vai trò đạo đức trong đời sống chúng. 

Với tư cách một giáo viên, hoạt động “những người bạn 
đặc biệt” đã là một công cụ hữu hiệu để đạt được sự hiểu biết 
về những tình cảm và kinh nghiệm của một học sinh. Tôi 
không đưa ra hoạt động này cho đến khi tôi đã liên hệ với lớp 
học của tôi, và một mối liên hệ đáng tin cậy đã được thiết lập. 

Một thành phần khác của chương trình giảng dạy liên 
quan đến việc kết hợp các tiêu chuẩn khoa học xã hội với việc 
giảng dạy của đạo Phật và của người bản xứ Hoa Kỳ. Trẻ em 
học con người và các sự kiện trong lịch sử, tuỳ theo các chuẩn 
mực trình độ cấp lớp, bằng cách phân tích các viễn cảnh khác 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 183 


nhau. Học sinh sử dụng kiến thức của chúng về ứng xử đạo 
đức để hướng dẫn sự học tập của chúng và để được đặt vào 
những tình trạng mà các sự việc không thể xảy ra theo cách 
chúng xuất hiện trước tiên. Các hoạt động của sự kiện đương 
thời được kết hợp với các nguyên tắc của Tong Len. Học sinh 
đọc những bài chọn lọc từ báo chí và khám phá các viễn cảnh 
được trình bày trong bài báo. Sau đó trẻ em tập trung và khảo 
sát xem con người có đang cảm thọ sự đau khổ không, hoặc có 
một ai đó đang giúp những người khác ra khỏi đau khổ. Thế là 
chúng tôi tìm thấy những việc tốt trong “Quyển Sách Tốt” và 
hổi hướng chúng đến những người chúng tôi đọc được trên 
báo. Nhiều lần các học sinh gởi những việc làm tử tế đến cho 
một người nào đó đã làm hại người khác do chúng hiểu rằng 
hành vi làm hại đó có những hậu quả. Để củng cố tinh thần 
giúp đố người khác, các học sinh chọn lựa và nghiên cứu 
những gương mẫu có vai trò hoà bình từ những nên tảng tôn 
giáo và văn hoá khác nhau (Các học sinh đã chọn Martin 
Luther King, Mahatma Gandhi, Anne Frank, Thích Nhất 
Hạnh, và George Bush, để kể tên một vài người) và sáng tạo 
những vở kịch và những màn trình diễn ngắn. Các hoạt động 
bao gồm sáng tác những vở kịch và làm ra những màn trình 
diễn ngắn. 

Học sinh cũng viết và phỏng vấn những nhà lãnh đạo hoà 
bình. Học sinh tôi đã viết cho vị thầy của thầy giáo chúng, 
Geshe Michael Roach, khi ông ấy đang kết thúc kỳ nhập thất 
ba năm, ba tháng, ba ngày cũng như đã sáng tạo một vở kịch 
dựa trên cuốn sách của ông là Khu Vườn. Các học sinh của tôi 
cũng phỏng vấn và gặp gỡ các vị trưởng thượng của tôi gốc 
người Mỹ, Leonard và Marie Denmis khi họ đi thăm học sinh 


184 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hàng quý và chia sẻ truyền thống bản xứ và triết học của họ. 
Các vị trưởng thượng bản xứ của tôi giải thích cách mà tổ tiên 
của họ đã dạy họ phục vụ tha nhân và tôn trọng mọi hình thái 
của sự sống. Kinh nghiệm cá nhân này chứng tỏ rất hữu hiệu. 
Các học sinh thông hiểu và đánh giá cao trí tuệ đơn giản của 
các truyền thống bản xứ và có thể khám phá một cách độc lập 
kinh nghiệm đấu tranh của con người và sự thành công trong 
việc theo đuổi việc tốt. Các học sinh cũng tạo được những mối 
liên hệ với sự nhiệt tình, cái thông điệp phổ biến của cuộc sống 
theo đường lối hoà bình từ các nhà lãnh đạo khắp thế giới. 

Với chương trình giảng dạy này ý định của tôi là cung cấp 
cho trẻ em và các nhà giáo những cơ hội thăng tiến một lối 
sống đạo đức. Hiện nay, tôi đang đi vào những lớp học khác 
với chương trình giảng dạy này. Tôi tin tưởng một chương 
trình có thể duy trì được sẽ bao gồm những nỗ lực cộng tác với 
những giáo viên và viên chức khác nơi giáo viên đứng lớp dạy 
chương trình này. Các giáo viên sẽ đi qua một khóa huấn 
luyện ở đó họ sẽ khám phá những khía cạnh triết lý và thực tế 
khác nhau của chương trình giảng huấn. Các giáo vên sẽ được 
cung cấp những giáo án và chỉ dẫn theo trình độ cấp lớp họ 
dạy. Một chương trình như thế có lợi cho người dạy trong đó 
họ có thể dạy đúng theo những tiêu chuẩn học thuật của tiểu 
bang trong khi trải nghiệm được những kết quả của một lớp 
học tập trung vào lòng từ. Quan trọng nhất là bằng việc đạt 
được công đức và trí tuệ, trẻ em có cơ hội gieo trồng chủng tử 
trong việc theo đuổi hạnh phúc tối hậu cho mọi loài hữu tình. 


+++ 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 185 


2 


610 NỊ( ĐA0 PHẬT (I0 TRÌ EI 


Daewon Kwon 


Có vài khoảng thời gian trong cuộc đời là tối ưu để thủ 
đắc những kỷ năng phát triển khác nhau. Hầu hết các kỷ năng 
nảy nở tốt nhất được học trong thời niên thiếu. Thời kỳ này có 
khi được gọi là “thời kỳ quyết định”, bởi vì các kỷ năng phát 
triển nếu không được nắm vững trong thời gian này thì không 
thể được bổ sung vào một thời gian nào khác. Bằng việc cung 
cấp kinh nghiệm đạo Phật cho một trẻ em trong thời kỳ quyết 
định này, Giáo Dục Đạo Phật Cho Trẻ Em (Buddhist 
Children” Education, BCE) nhắm vào việc giúp cho chúng tu 
tập những đức tính của một tín đổ Phật giáo trưởng thành, 
thích nghi với lối sống đạo Phật, và cuối cùng trổ thành một 
gương mặt đạo Phật lý tưởng đã đạt được sự giác ngộ tâm linh. 
Các Phương Pháp Giảng Dạy của BCE 

BCE phải dùng một phương pháp thân thiện cùng một 
trình độ với giai đoạn phát triển của trẻ em. Việc hình thành 
tính chất tôn giáo nơi trẻ em, hay hình thành cái ý thức về các 


186 RA KHỎI BÓNG TỐI 


giá trị của chúng, là một mục tiêu phải được lập ra và thực 
hiện phù hợp với giai đoạn phát triển của chúng. Do sự kiện là 
trẻ em theo tự nhiên khó nhớ được những tư tưởng hay lý 
thuyết đạo Phật, chúng phải được tiếp cận với nó theo một 
phương thức thân thiện. Ép buộc những khái niệm và thuật 
ngữ trừu tượng đối với trẻ em có thể làm cho chúng hiểu sai 
về tôn giáo và phá vỡ sự phát triển tôn giáo ở vào một giai 
đoạn khi chúng chưa đủ khôn lớn. Hơn thế nữa, đặt để các ý 
tưởng tôn giáo cho trẻ em quá sớm hay quá thường xuyên đưa 
đến rủi ro làm giảm sút khả năng suy nghĩ trầm trọng và có 
thể làm cho chúng lánh xa tôn giáo. Thậm chí cuối cùng nó có 
thể làm cản trở sự phát triển suy nghĩ ở cấp cao hơn về những 
vấn đề tôn giáo. 

BCE phải được đan kết một cách liền lạc với cơ cấu giáo 
dục thường ngày thay vì nhắm đến những chương trình lạ 
thường, vì trẻ em học nhiều nhất qua các khả năng thính-thị 
giống như chúng đi vào đời sống hàng ngày của chúng, hơn là 
bằng sự suy đoán triết lý hay khắc sâu vào tâm trí và trình bày 
những lý thuyết khác nhau. Phát hoạ những chương trình kết 
hợp liên tục như thế cho BCE là cuối cùng phù hợp với triết lý 
duyên sinh của đạo Phật. 

BCE trước tiên phải đặt trên nền tẳng học thuyết nhà Phật. 
Trong khi chương trình giảng dạy của BCE phải ngang tầm 
với các giai đoạn phát triển của trẻ và dễ đi theo, trên hết nó 
phải sử dụng các kinh điển đạo Phật như những tài liệu học 
then chốt, vì một sự diễn dịch thiên lệch hay những quan điểm 
cá nhân của người dạy có thể làm giới hạn các quan điểm của 
trẻ em.' BCE đặt nặng vào sự thiết lập một ý thức đúng đắn về 





' Chẳng hạn xem Eun-joo Kwon (Daewon), Chương Trình Tổng Hợp 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 187 


tôn giáo nơi trẻ em thông qua tính chất tiềm năng và xả hội để 
chúng có thể đạt đến một quan điểm độc lập và sáng tạo về thế 
giới. Trong số những học thuyết đạo Phật, những học thuyết phù 
hợp nhất cho giáo dục trẻ em là Tám Con Đường Chân Chánh 
(Bát Chánh Đạo), Bốn Nguyên Tắc Đạo Đức Xã Hội (Tứ Nhiếp 
Pháp), Sáu Công Hạnh Viên Mãn (Lục Độ Ba-la-mật), và Ba 
Điều Tu Tập (Tam Học). Bản đồ sau đây là một mẫu chương 
trình tu tập chi tiết đặt căn bản trên Hành Động Chân Chánh, 
một bước trong Tám Con Đường Chân Chánh. 


Hành Động Chân Chánh 





Tư cách đạo đức tốt về thân, tức là luôn luôn có hành vi 
thiện. Các hành động không làm hại chính mình hay người 
khác, tức là thực hiện hành động tốt qua thân, tránh những 
hành động bất thiện như huỷ diệt sự sống và trộm cắp; tôn 
trọng sự sống, và tu tập việc thiện. 





Sức khoẻ Hoạt động | Diễn đạt | Lời Yêu cầu 
xã hội nói 


























2, 


đặt căn bản trên Phật giáo ở các trường mẫu giáo đạo Phật (Seoul: 
Yangseowon, 2001); Eun-joo Kwon (Daewon), Trẻ em học Phật 
(Seoul:Yangseowon, 1996); và Eun-joo Kwon (Daewon), Nghiên cứu về 
các tài liệu giáo dục và giảng dạy (Seoul: Yangseowon, 2001). 


188 RA KHỎI BÓNG TỐI 





Tu tập thiển | Tu tập năm |Diễn đạt|Cung |Tổ ra 
giới cho trẻ |tình cảm |cách | quan 




















Cung cách em. s tính lũ êm = 
đi đứng Mớn Ho ĐEN các hiện 
ngay ngắn. |Kiểm soát Hhg Tiến tưng HN 
tình cảm và | ẤP n đắn. n 
và thiền nhiên. 
Thói quen sự ham 4 
X quán. 
: ~.„ | muốn. 
ăn uống 
đúng đắn. 





BCE phải đánh thức sự chú tâm của trẻ em và kết hợp học 
tập với vui chơi. Trước tiên và trên hết, tất cả những yếu tố 
của BCE phải có liên quan đến đời sống hàng ngày của trẻ em 
và giúp chúng học được những khái niệm mới mẻ thông qua 
những hoạt động tự nguyện và hợp tác với người khác. Chẳng 
hạn, tư tưởng nền tẳng của đạo Phật về tâm bồ-tát - lòng từ bï 
và niềm tin rằng bằng việc làm lợi ích cho người khác chúng 
ta sẽ làm lợi ích cho chúng ta — giúp cho trẻ em hiểu rằng cá 
thể là một phần của xã hội, do đó chúng quan tâm một cách 
chân thật và hội nhập với điều đã học. 

Yếu tố quan trọng nhất trong việc giúp trẻ chấp nhận tư 
tưởng đạo Phật là yếu tố chung quanh. Các giá trị tôn giáo 
được huân tập nơi trẻ thông qua những hoạt động vui chơi 
trong một khung cảnh thân thuộc hơn là giả tạo. Ngang hàng 
với khuynh hướng hiện nay trong giáo dục càng ngày càng đặt 
nặng vào tư tưởng “Chơi và Học, Học và Chơi,” trong đạo 
Phật, việc chơi của trẻ em mang ý nghĩa biểu tượng; nó là một 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 189 


phần của tiến trình trở thành một mẫu người đạo Phật lý tưởng 
và làm cho người trưởng thành giác ngộ đối với trí tuệ trong đời 
sống. Cuối cùng, chính qua việc chơi đùa trẻ em lớn lên thành 
những cá thể có sáng tạo và dễ thương với cá tánh thiện lành. 

Các chương trình của BCE phải được xếp ngang hàng với 
chương trình giảng dạy phổ thông, kết hợp tôn giáo và học tập 
để cả hai bổ sung cho nhau. Trong một cuộc khảo sát các giáo 
viên tham gia trong lãnh vực của BCE, hầu hết đã trả lời rằng 
họ muốn nhìn thấy một chương trình BCE tương hợp với 
chương trình giảng phổ quát và không phân biệt Phật giáo với 
giáo dục. Như cuộc khảo sát cho thấy, trong các chương trình 
chi tiết của BCE nhằm nuôi dưỡng tính chất đạo Phật nơi trẻ 
em, tôn giáo và việc học phải bổ sung cho nhau và có giá trị 
hợp lý. Những chương trình như thế phải theo kịp chương trình 
giảng dạy hiện có, bao trùm những lãnh vực như sức khoẻ, 
hoạt động xã hội, diễn đạt, ngôn ngữ và yêu cầu. 

Các Chương Trình của BCE 

Phương pháp giảng dạy của BCE đặt căn bản trên học 
thuyết nhà Phật. Trọng tâm của học thuyết nhà Phật là niểm 
tin mỗi người đều có thể trở thành một bồổ-tát vì mỗi người đều 
có Phật tánh. Nói cách khác, không có cái gì là giáo điều tuyệt 
đối. Điều quan trọng là làm sao cho bản tánh này biểu lộ ra 
thành một cá tánh thiện lành. 

Sau đây là một khái quát ngắn gọn về cách áp dụng Tám 
Con Đường Chân Chánh, Sáu Công Hạnh Viên Mãn, và năm 
giới cho trẻ em trong BCE, tất cả những điều đó đều là các 
học thuyết đạo Phật thích hợp cho việc giáo dục trẻ. Một 
phương pháp thích hợp là Chương Trình Lòng Tôn Trọng Đời 


190 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sống.” Đạo Phật không chỉ xem mạng sống con người là quý 
giá, mà cả đời sống của các loài sinh vật cũng vậy. Do đó, đạo 
Phật thúc đẩy sự sống chung của nhân loại và tất cả sự sống 
trong vũ trụ. Trong câu này: không-hai-mà-một (Bool-eel- 
bool-ee), niễểm tin của đạo Phật là loài người và thiên nhiên 
chỉ là một và giống nhau, có giá trị giáo dục rất lớn. Tiếp xúc 
với thiên nhiên, thở và tương tác với nó, là điều mà đạo Phật 
cho là tiến trình tu tập lý tưởng. Đời sống không thể tách rời 
khỏi tất cả những khái niệm khác về môi trường xung quanh. 
Chương Trình Lồng Tôn Trọng Đời Sống là một cơ hội vô giá 
cho trẻ em học trực tiếp về đời sống. 
Tám Con Đường Chân Chánh 





Đạo | Những Nguyên Tắc Chỉ Đạo Tu Tập | Giai Đoạn 
Đức | Cụ Thể Phát Triển 





Quan | Quan Điểm Chân Chánh là yếu tố| Phát triển 
Điểm |chính của Tám Con Đường Chân | thuộc về xã 
Chân | Chánh vì nó liên quan đến trí tuệ về | hội. 

Chánh. | sự hiểu biết đời sống và thế giới đúng | Phát triển 
như chúng là, nhờ đó con người có thỂ |thuộc về 








nắm bắt bản chất các sự vật. thân. 
Su Suy Nghĩ Chân Chánh là ý muốn |Phát triển 


y Nghĩ | trước khi thực sự thực hiện chúng | nhận thức 
Chân | bằng việc làm. Suy nghĩ chân chánh 
Chánh | liên quan đến tiến trình tâm, nó cho 














? Eun-joo Kwon (Daewon) và những người khác, Mối Quan Tâm về 
Chương Trình Đời Sống trong Đạo Phật cho Trẻ Em (Seoul: Yangsewon, 
2003) 





NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 191 





phép suy đoán và diễn dịch chính 
đáng giáo lý đạo Phật. 


192 RA KHỎI BÓNG TỐI 








Lời nói chân chánh có nghĩa là giúp 
cho người khác hay hợp tác với họ 
qua lời nói chân thực và tự trọng. Nó 
cũng có nghĩa là tránh không nói dối 
hay chỉ nói những lời chân thật. Đạo 
Phật phân Lời nói chân chánh làm 
bốn loại: lời nói thật, lời nói từ bi, lời 
nói ca ngợi và lời nói hỗ trợ. 


Phát triển 
thuộc về xã 
hội. 
Phát triển 
thuộc về 
thân. 


vi xấu ác, giúp đỡ người nghèo, chịu 
khó, và giữ lời hứa. 








Mạng 
Sống 
Chân 
Chánh 


Mạng sống chân chánh có nghĩa là 
con người nên kiếm sống bằng con 
đường chân chánh và tài sản được thủ 
đắc hợp pháp. Khi dạy trẻ, khái niệm 
này có thể đơn giản hoá theo nghĩa 
chúng không nên bao giờ giết loài 
vật, trộm cắp, chọc ghẹo người yếu 
đuối, gạt gẫm người khác, đánh nhau 
với bạn, tức giận và nói lời chửi rủa. 


Phát triển 
thuộc về xã 
hội. 
Phát triển 
thuộc về 
thân. 


Niệm chân chánh là nhớ nghĩ một 
cách chân chánh. Người ta có thể giải 
thích khái niệm này cho trẻ bằng cách 
bằng cách bảo chúng nhớ nghĩ về tư 
cách đạo đức của chúng và hối cải, cố 
gắng hết sức giữ cho tâm định tĩnh và 
trong sạch, chấm dứt những hành vi 
xấu ác, giúp đỡ người nghèo, chịu 
khó, và giữ lời hứa. 


Phát triển 
tình cảm 














Lực 
Chân 


Chánh. 





Nỗ lực chân chánh nghĩa đen là cố 
gắng một cách chân chánh. Người ta 
có thể giải thích khái niệm này cho 
trẻ bằng cách bảo chúng suy nghĩ về 
tư cách đạo đức của chúng và hối cải, 
cố gắng hết sức giữ cho tâm định tĩnh 
và trong sạch, chấm dứt những hành 





Phát triển 
nhận thức. 


Định 
Lực 
Chân 


Chánh. 





Định lực chân chánh là cách sống 
trong đó người Phật tử làm cho tâm 
mình trầm tĩnh, kiểm soát hơi thở và 
thiển quán. Nó có nghĩa là xây dựng 
một tính cách hoàn hảo bằng cách 
làm cho thân tâm rối loạn trở nên 
trầm tĩnh nhờ vào sự tập trung hoàn 
toàn của ý chí và tâm trí. 





Phát triển 
tình cảm. 











Chương Trình Kết Hợp Đặt Nên Tảng trên đạo Phật ở 
Trường Mẫu Giáo 

Chương Trình Kết Hợp Đặt Nền Tảng trên Đạo Phật ở 
Trường Mẫu Giáo là một công cụ giáo dục đặc biệt nhằm giúp 
cho trẻ có những hành vi xấu nhận thức được và biểu lộ Phật 





NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 193 


tánh của chúng. Khái niệm “kết hợp” trong giáo dục xuất phát 
từ viễn cảnh nhìn thấy tất cả loài người như một toàn thể kết 
hợp, và đôi khi được dùng để mô tả mối liên hệ giữa con người 
và môi trường. John Dewey nói rằng kinh nghiệm là sự tương 
tác liên tục trọn vẹn giữa các cơ chế và môi trường của chúng, 
trong khi Friedrich Frobel phối hợp khái niệm kết hợp với 
giáo dục trẻ em bằng cách khẳng định sự đồng nhất của 
Thượng Đế, thiên nhiên và con người. Chương trình giẳng dạy 
này nhằm kết hợp chương trình giáo dục thế tục với chương 
trình giáo dục tôn giáo để giúp trẻ khám phá thế giới tri thức 
cũng như học hỏi về các giá trị trong đời sống. Nói một cách 
đơn giản, đó là sự kết hợp tri thức thông thường và quan điểm 
đạo Phật về thế giới. 


Giáo Dục qua Các Sự Kiện Phật Giáo và Những Chuyến 
Dã Ngoại 

Các hoạt động giáo dục về các sự kiện Phật giáo giúp cho 
trẻ trở thành quen thuộc với giáo lý Đức Phật và làm giàu kinh 
nghiệm của chúng như những Phật tử. Bằng cách tham gia tích 
cực vào những hoạt động khác nhau hơn là bị tràn ngập bởi 
những thông tin phức tạp được chuyển tải ở những sự kiện đó, 
trẻ em có thể nhớ một cách rõ ràng kinh nghiệm của chúng, và 
tiêu hoá trọn vẹn điều đã học để ứng dụng vào đời sống hàng 
ngày của chúng. 

Có bốn lễ hội Phật giáo chính: ngày Đức Phật đẩn sanh, 
Ngày Đức Phật xuất gia, ngày Đức Phật thành đạo, và Ngày 
Đức Phật nhập niết-bàn. Các sự kiện này có thể là những cơ 
hội để giáo dục trẻ em về đạo Phật. 


194 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Những Ngày Lễ Hội Phật Giáo 





Ngày Phật 
Đán Sanh 


Chủ để: Làm lễ kỹ niệm Ngày Đức Phật Đản 
Sanh. 

Các Khái niệm đạo Phật: ái lực của nghiệp, 
hoa sen. 

Các sự kiện liên quan: lễ hội hoa sen, đi nhiễu 
quanh chùa, tắm Phật, sáu thứ dâng cúng (trà, 
hương, đèn, hoa, quả và thức ăn). 





Ngày Phật 
Xuất Gia 


Chủ để: Tái Khẳng Định Tính Đồng Nhất Thể 
của Đạo Phật. 

Các Khái niệm đạo Phật: những đường lối tu 
tập cho tăng ni Phật tử, năm giới cho trẻ, thiết 
trí bàn thờ. 








Niết-bàn 








Ngày Đức | Chủ để: Thành Phật 

Phật Các khái niệm đạo Phật: ý nghĩa sự giác ngộ, 
Thành lý tưởng bồổ-tát, thiển định, sáu công hạnh viên 
Đạo mãn. 

Ngày Đức | Chủ đề: Hiểu cái Chết là một sự chuyển sang 
Phật Nhập | một hình thái khác. 


Các khái niệm đạo Phật: niết-bàn, luân hồi. 








NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 195 


Trẻ em có thể thu được kinh nghiệm có giá trị qua những 
cuộc øặp gỡ trực tiếp và cụ thể những yếu tố tu tập Phật giáo 
nơi những chuyến dã ngoại. Các kinh nghiệm của chuyến dã 
ngoại đặc biệt ở đó người ta nêu bật Phật tánh nơi trẻ em trong 
một khung cảnh bên ngoài lớp học. Trẻ em có thể xây dựng 
nền tảng cho sự suy nghĩ trừu tượng về tôn giáo và những hoạt 
động bằng cách đi thăm viếng chùa Phật để nhìn các tượng 
Phật, chùa chiển, chuông và khánh, và bằng việc gặp gỡ các 
tăng ni đạo Phật. 


Phương Pháp Giảng Dạy: Phương Tiện Giảng Dạy Và Môi 
Trường Giáo Dục 

Các phương tiện giảng huấn bao gồm tất cả các yếu tố về 
môi trường giáo dục, gồm tất cả những loại giảng dạy, các tài 
liệu học tập, kỷ thuật giảng dạy, và không khí học tập.` Khái 
niệm về “phương tiện giảng huấn” theo BCE là một công cụ 
hữu hiệu để khắc sâu các tư tưởng Phật giáo cốt lõi nơi tâm trẻ 
em thông qua sự quan tâm đến cách suy nghĩ của chúng. Nó 
nhấn mạnh vào sự phối hợp hiệu quả tất cả các yếu tố giáo 
dục Phật giáo. 

Trong những hoạt động mang tính giáo dục, những phương 
tiện khác nhau được dùng để làm tăng tiến việc học. Những 
phương tiện như thế thường được gọi là các tài liệu giáo dục. 
Chúng cũng liên quan đến các tài liệu giẳng dạy, các trợ huấn 
cụ hay những phương tiện giảng huấn. Bằng cách sử dụng 
những phương tiện giảng huấn có hiệu quả ở BCE, người ta có 
thể giải thích giáo lý Đức Phật theo cách phù hợp nhất cho trẻ. 





3 Các nguồn sẵn có gồm Eun-joo Kwon (Daewon) và những người 
khác, Những Mẫu Chuyện Phật Giáo cho Trẻ Em trên CD vi tính. 


19 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nói cách khác, các phương tiện giảng huấn giúp trẻ hiểu được 
các kinh có tính cách khó hiểu và những khái niệm đạo Phật 
sâu sắc. 


Giáo Dục thông qua Môi Trường 

Tạo ra được một môi trường có điều kiện tốt nhất là điều 
cốt yếu cho việc thực hiện hữu hiệu các chương trình giảng 
huấn. Cũng vậy, một môi trường đạo Phật là một yếu tố quan 
trọng của BCE. Nếu các cơ sở giáo dục ở trong hay kế cận các 
chùa thờ Phật, trẻ em có thể có sự tiếp cận dễ dàng với môi 
trường đạo Phật. Tuy nhiên, nếu không có, chúng ta nên tạo ra 
một môi trường có mô hình Phật giáo. Sự tiếp cận dễ dàng một 
môi trường Phật giáo là quan tâm chủ yếu đến nền tảng niềm 
tin tôn giáo được thành hình trong thời niên thiếu, và ấn tượng 
cùng những ảnh hưởng tôn giáo trong thời kỳ đó mang theo 
cho đến khi trưởng thành. Chúng ta có thể cung cấp một môi 
trường Phật giáo nhân tạo bằng cách thiết trí các tượng Phật 
hay các tượng Đản Sanh trong mỗi lớp ở cửa ra vào và trong 
các hành lang, và treo các tranh tượng Đức Phật trên tường. 
Một cách khác nữa là trang trí những bảng niêm yết thông tin 
và các cửa sổ với các tượng Bồổ-tát Quán Âm, hoa sen, những 
chú voi con, và bánh xe pháp. Có thể cách khác nữa là làm 
những lỗổng đèn hoa sen với trẻ em và trang trí các cửa ra vào 
và trần của lớp học. 


Kết Luận 

BCE có hiệu quả đòi hỏi các nhà giáo có niềm tin và tôn 
trọng Phật giáo. Các nhà giáo không nên xem việc dạy học 
như là một hoạt động hàng ngày. Thay vì kiêu mạn về điều 
mình hiểu biết, họ phải tiếp tục nghiên cứu những đường lối 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 197 


làm lợi lạc tối đa giáo dục đạo Phật cho trẻ em bằng cách liên 
tục đào sâu vào các khía cạnh giáo dục với ước muốn học hỏi 
và làm việc nhiều hơn. Cùng với Chương trình giảng dạy kết 
hợp đặt trên căn bản đạo Phật, Chương trình tôn trọng đời 
sống có thể đảm bảo một nên giáo dục toàn diện để trau dôi 
một nhân cách chánh trực. Các chương trình này sẽ giúp cho 
trẻ em trong việc phát triển sự tôn trọng đối với chúng sanh để 
chúng có thể nhận thức được ý nghĩa đời sống con người và 
phát triển các giá trị của nhân loại. Giáo dục qua các phương 
tiện giảng huấn và một môi trường giáo dục hữu ích phải 
hướng về việc mở rộng suy nghĩ sáng tạo của trẻ em ngoài 
việc chuyển hoá tri thức. 

Trên hết, các nhà giáo BCE phải có khả năng đoán trước 
và hiểu biết xu thế thay đổi. Các chương trình và phương tiện 
giảng huấn nói trên nên được xây dựng trên Học thuyết Thông 
Minh Nhân Bội (Multple Intelligence, MÙ, nó nhận ra các 
khả năng và cá thể khác nhau, và thúc đẩy sự chấp nhận và 
chủ nghĩa đa văn hoá hơn là tính đồng nhất. Trong kỷ nguyên 
thông tin mới mẻ này, các nhà giáo cũng có thể lợi dụng thông 
tin mới và những kỷ thuật truyền thông để cổ vũ cho BCE và 
công cuộc hoằng hoá đạo Phật. Dù cho các mục tiêu giáo dục 
là gì, các phương pháp “lập kế hoạch, làm, và xem” sẽ là một 
phương tiện giáo dục hữu hiệu thực sự có thể tạo ra những tiến 
bộ xa hơn nữa. 


+++ 


198 RA KHỎI BÓNG TỐI 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 199 


3 


6140 DỤC (ÙA 6IÁ0 HỘI 
TỲ-KHE0.NI VIỆT NAM TR0NG THỜI ĐẠI MỚI 


Thích Nữ Như Nguyệt 


Mặc dù đạo Phật đến Việt Nam rất sớm vào thế kỷ thứ 
nhất tây lịch, giáo đoàn tỳ-kheo ni hầu như được thành lập bốn 
trăm năm sau đó. Về phương diện lịch sử từ lúc khởi đầu cho 
đến nửa đầu thế kỷ thứ hai mươi, rất hiếm khi xuất hiện các 
hình ảnh tỳ-kheo ni Việt Nam. Vào năm 1957, một hội tỳ- 
kheo ni được thành lập nhưng không tổn tại lâu. Khi Hội Đồng 
Tăng-già Phật giáo Việt Nam được thiết lập năm 1981, ni giới 
tham gia hội đồng chung này và cùng ở dưới sự quản trị giống 
như chư tăng, bao gồm luôn các chỉ tiêu giáo dục. 

Chư ni Việt Nam cùng chịu một hệ thống tu tập như chư 
tăng. Họ phải mất mười năm để hoàn tất ba khoá học, gồm: 
(1) một lớp học Phật pháp sơ cấp hai năm để tăng ni làm quen 
với học thuyết nhà Phật, (2) một lớp căn bản Phật pháp bốn 
năm cung cấp một nền tẳng giáo dục thiển môn cho tăng ni, 


200 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không chỉ về kiến thức tổng quát mà còn về tu tập tâm linh, và 
(3) một chương trình bốn năm học cao cấp Phật pháp ở một cơ 
sở Phật giáo cung cấp cho người học một nên giáo dục về lịch 
sử, văn học và triết học của ba truyền thống Phật giáo chính 
(Nguyên Thuỷ, Nhất Thiết Hữu Bộ, và Đại Thừa). Trong 
chương trình này, bốn bộ A-hàm, bốn bộ Nikàya, giới bổn và 
nhiều kinh Đại Thừa, cùng với các bản A-tỳ-đàm và luận của 
mỗi truyền thống đều được dạy trong mỗi khoá học. Thêm vào 
đó, các học viên tu tập thiển định dưới sự hướng dẫn của vị 
viện trưởng. 

Nói chung, giáo dục Phật giáo cho chư tăng mi tại Việt 
Nam hiện nay đã hoàn thành được các mục tiêu ban đầu của 
nó. Tuy nhiên, một số thách thức về lý thuyết và tu tập vẫn 
còn nằm phía trước. Từng bước một, các nhà lãnh đạo trong 
lãnh vực giáo dục Phật giáo đang cố gắng hết sức để giải 
quyết những vấn để phức tạp này, hứa hẹn thực hiện một hệ 
thống giáo dục hiện đại hoàn chỉnh. Chư tỳ-kheo ni Việt Nam 
hiện nay có được những cơ hội trong giáo hội để tiếp tục nâng 
cao tri thức và càng ngày càng có kinh nghiệm qua đối thoại 
với chư ni trong các nước Phật giáo khác. Họ đã mở rộng các 
hoạt động của họ trong xã hội, điều này đã xây dựng nên hình 
ảnh của ni giới cả trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam lẫn thế 
giới Phật giáo rộng lớn bên ngoài. 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam có thể bắt nguồn từ thế kỷ thứ 
nhất tây lịch.' Rất sớm ngay sau khi được đưa vào đây, tư 
tưởng và văn hoá Phật giáo đã hội nhập vào đời sống nhân dân 





! Nguyễn Lang, Crifical History oƒ Vietnamese Buddhism, q.I (Việt 
Nam Phật Giáo Sử Luận) (Ba-lê: Nhà xuất bản Lá Bối, 1997). 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 201 


Việt Nam. Khoảng bốn trăm năm sau, vào cùng thời kỳ bên 
Trung Hoa, những phụ nữ Việt Nam đầu tiên được thọ giới và 
trở thành tỳ-kheo ni, những thành viên đầy đủ bản lãnh của giáo 
hội Phật giáo.” Do một ngàn năm chiến tranh liên tục giữa 
Trung Hoa và Việt Nam, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 
mười, tỳ-kheo ni gần như biến mất khỏi những ghi chép của lịch 
sử. Mãi đến thời kỳ Việt Nam được độc lập, Tỳ-kheo ni Việt 
Nam hiếm được trông thấy ngay cả trên vùng đất của họ. 

Thế nhưng, với sự hỗ trợ của Giáo Hội Tỳ-kheo, tỳ-kheo ni 
Việt Nam đã làm việc cật lực để vượt qua những khó khăn bên 
trong lẫn bên ngoài cho đến ngày nay. Cuối cùng, vào năm 
1957, giáo hội tỳ-kheo ni được chính thức thiết lập bên cạnh 
giáo hội tỳ-kheo.` Từ ngày đó, tỳ-kheo ni càng ngày càng năng 
động hơn. Một số chư ni trở thành các người thầy tâm linh cho 
giới cư sĩ. Họ tham gia trong những hoạt động phúc lợi xã hội 
với tư cách là người thầy, nữ y tá, và những người làm việc xã 
hội. Các nữ tu viện được thành lập và tổ chức để huấn luyện các 
nữ tu cả về những vấn đề tinh thần, để đẩy mạnh sự tu tập tâm 
linh, lẫn những vấn đề thực tiễn, để chuẩn bị cho họ làm giảm 
bớt những đau khổ của người dân trong suốt cuộc chiến tại Việt 
Nam. Họ làm việc dưới sự lãnh đạo của Ni Bộ, đứng đầu là Ni 
Sư Diệu Tánh đã viên tịch. 





“ Nguyễn Lang, Criical History oƒ Vietnamese Buddhism q. II (Việt 
Nam Phật Giáo Sử Luận) San Jose, Calif: Nhà xuất bản Lá Bối,1993). 

3 Ghi Chép của Đại Hội Lần Thứ Năm Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 
2002-2007 (Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng Hợp, 2002). 

* Thích Minh Châu, đã xuất bản, Giáo Dục Đạo Phật trong Thời Đại 
Mới (Thành Phố Hồ Chí Minh: Các ấn Bản Thành Phố Hồ Chí Minh, 
2001). 


202 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vào cuối tháng tư năm 1975, cuộc thống nhất nam bắc của 
đất nước đã lật qua một trang sử mới của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam, đặc biệt là chư ni Việt Nam. Để thống nhất tất cả 
các truyền thống và những tổ chức đạo Phật, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam đã được thành lập năm 1981. Tổ chức này một 
mặt, hợp tác với chính phủ để tái thiết đất nước; mặt khác, 
củng cố cơ cấu tổ chức của Giáo Hội và thiết lập một hệ thống 
giáo dục tự viện cho các thành viên. Năm 1984, các trường 
học của tự viện được mở ra. Trong một phong trào quốc gia, 
những trường học này đón nhận nhiều tăng ni thiết tha học và 
tu tập giáo lý đạo Phật. Từ đó trở đi, chư ni Việt Nam đã tiếp 
cận đầy đủ hệ thống giáo dục và theo học các trường như chư 
tăng, nhận được các giáo lý và hướng dẫn ở cùng các vị thầy. 

Hiện nay, như đã nói trên, hệ thống giáo dục tự viện là 
một chương trình mười năm, chia làm ba khoá: (I) giáo dục 
Phật học sơ cấp, (2) giáo dục Phật học căn bản”, và (3) các lớp 
Phật học cao cấp tại một viện Phật học. Có giới hạn tuổi cho 
việc học ở các trường này: các học sinh phải ít nhất 14 tuổi 
cho các chương trình giáo dục Phật học sơ cấp, 1§ tuổi cho 
chương trình giáo dục căn bản, và 25 tuổi cho các chương trình 
Phật học cao cấp tại một viện Phật học. Những chương trình 
Phật học sơ cấp cung ứng cho các tăng ni trẻ một chương trình 
nhập môn hai năm về các giáo lý căn bản. Họ học về đời sống 
của Đức Phật, giới luật của sa-di và sa-di ni, các thuật ngữ tự 
viện Phật giáo, chữ Hán cổ, Anh ngữ căn bản, tập làm văn, và 
các giáo lý Phật học căn bản như từ bi, lòng nhân từ, nhân quả, 
lý duyên sinh, nghiệp và tái sinh. 





” Nay được gọi là Trung Cấp Phật Học (ND). 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 203 


Chư tăng ni trẻ muốn vào học các chương trình giáo dục 
Phật pháp căn bản phải học xong trường trung học cơ sở tại 
một trường của chính phủ. Trong chương trình Phật học căn 
bản bốn năm, học sinh học kinh Pháp Cú, Kinh Buddhabhadra 
Karmamarga Sutra, .. giới luật sa-di và sa-di ni, giới luật bổ- 
tát, lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Ấn-độ, V.V... 
Ngoài những môn học này ra, họ còn tiếp tục học Hán cổ, Anh 
ngữ, làm luận văn, môn công dân giáo dục và các thủ tục luật 
pháp. Mục đích chính của chương trình này là trang bị cho 
tăng ni kiến thức Phật học tổng quát, giúp phát triển một quan 
điểm đúng đắn về việc tu tập, và củng cố niềm tin vào đời 
sống tôn giáo. Hiện nay, có 30 trường cung cấp giáo dục Phật 
pháp căn bản trên khắp đất nước. Những trường này đã đào 
tạo trên 12.000 ni trong tổng số 30.000 vị ni trong nước 
(khoảng 40%). 

Sau khi hoàn tất trường Phật học căn bản, có hai sự lựa 
chọn: những tăng ni sinh có khả năng hơn sẽ theo học Chương 
Trình Phật Học Cao Cấp và ít khả năng sẽ ghi danh vào một 
trường Cao Đẳng Phật Học. Lớp Cao Đẳng Phật Học kéo dài 
ba năm và gồm hầu hết là các kinh đã được học trong trường 
cơ bản Phật Học. Các sinh viên không học những môn ngoại 
điển trừ môn Hán cổ. Sau khi kết thúc lớp này, họ có thể trở 
thành giảng sư để hướng dẫn cư sĩ, trở thành một nhân viên 
trong văn phòng Phật giáo, hay theo học Chương Trình Phật 
Học Cao Cấp. Có năm trường như thế trên toàn quốc và 
khoảng 1000 tăng ni đang theo học. 





5 Các ghi chép của Ban trị sự Tỳ-kheo Ni Việt Nam (Sài Gòn: Ni Bộ 
Xuất Bản,1957). 


204 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Để theo học Chương Trình Phật Học Cao Cấp tại một viện 
Phật học, tăng ni phải tốt nghiệp một trường phổ thông trung 
học của nhà nước (lớp 12) và phải qua một kỳ thi tuyển khó 
khăn gồm bốn bài: các giáo lý căn bản, Anh ngữ, Hán cổ, và bài 
viết Việt văn. Là một sinh viên chương trình phật học cao cấp 
tại một Viện Phật Học là một giấc mộng đã thành sự thật đối 
với chư tăng ni khao khát nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Khoá 
học này phải mất bốn năm để hoàn tất và các sinh viên phải học 
cật lực để theo chương trình. Học cả những môn nội điển và 
ngoại điển. Các môn nội điển gồm có ba truyền thống Phật giáo 
chính, đó là Nguyên Thuỷ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa. 
Sinh viên nghiên cứu bốn bộ A-hàm và Câu-xá Luận của phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ. Họ học Bộ Luật Pháp Tạng Bộ 
(Dharmagupta) thay vì Bộ Luật Nhất Thiết Hữu Bộ, vì truyền 
thống đạo Phật Việt Nam đi theo trường phái luật tạng này. Về 
truyền thống Nguyên Thuỷ, bốn bộ Nikàya đầu tiên và một 
phần của Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya) được dạy trong ba 
năm đầu và Thanh Tịnh Đạo của ngài Phật-âm ở năm cuối. 

Ngay từ đầu, Phật giáo Việt Nam chủ yếu là Đại Thừa, 
cho nên trong khoá học này các kinh điển Đại Thừa được giải 
thích rộng rãi, gồm các kinh Lăng Gìa (Lankavatara Sùira), 
Pháp Hoa (Sœaddharmapundarka Sùíra) Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka Sùtra), Vimalakirti-nidesa Sùtra, Bát Nhã Ba-la- 
mật-đa (Asíasahasrika Prajnañparamita Sùfra), Kim Cang 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh (Vajracchedika Prajnaparamiia), 
Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (Surangamasadhiraja Sùtra), Đại 
Thừa Đại Bát Niết Bàn Kinh (Mahàyàna Mahaparinirvana 
Sùra), Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh (Sukhavativyuha Sùmra), 
Úrimaladevisidhanada Sùtra, Phổ Diệu Kinh (Lalitavistara 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 205 


Sa) Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh 
(SuvarnaprabhasauftamaraJa Sùfra), v.v... Các bộ luận ($àsfra) 
được dạy là Trung Quán Luận (Madhyamika Sàstra), Nhân 
Minh Luận (Hetuvidya Šàstra), và Thành Duy Thức Luận 
(ViJñaptimàtrasiddhi Sàstra). 

Cùng với các môn nội điển, sinh viên cũng nghiên cứu 
nhiều môn học ngoại điển như lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
lịch sử Phật giáo thế giới, lịch sử Việt Nam, triết học Tây 
phương, triết học Á đông, triết học Marx, các thủ tục dân sự và 
luật pháp, văn chương Việt Nam, luận văn tiếng Việt, Hán cổ, 
tiếng Hoa, tiếng Pàli căn bản, Sanskrit căn bản, và Anh ngữ 
cao cấp. 

Ngoài những môn học này ra, tăng ni sinh phải nghiên cứu 
một số môn khoa học xã hội căn bản, như quản trị, mỹ học, 
tâm lý học, xã hội học và khoa học môi trường. Là một khoá 
học đặc biệt, họ học tập thiển định dưới sự hướng dẫn của thây 
viện trưởng. Ngày nay có ba viện đại học Phật giáo, một ở 
miễn nam, một ở miễn trung và một ở miền Bắc. Có khoảng 
700 tăng ni sinh theo học các lớp ở các viện này. Cũng giống 
như ở các trường Phật học khác, 40% là ni sinh. 

Giống như ở những nước theo đạo Phật, chư tăng có ảnh 
hưởng lớn trong giáo hội Việt Nam, kiểm soát mọi hoạt động. 
Ngay trong lãnh vực giáo dục, tất cả các giảng sư đều là tăng, 
ngoại trừ vị giáo thọ dạy Giới Bổn Tỳ-kheo ni là một vị tôn 
túc ni. Tuy nhiên, ngày nay tình trạng nữ giới đã được nâng 
cao do phong trào phụ nữ ở Việt Nam. Giống như ở các nước 
đạo Phật khác, một số chư ni Việt Nam có vị trí là những giáo 
thọ ở các trường Phật giáo sơ cấp và căn bản, ở đó họ dạy cả 


206 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tăng và ni. Chư ni đã hoàn tất Chương Trình Cao Cấp Phật 
Học có thể ra nước ngoài để học thêm nếu họ có tài trợ, hoặc 
có thể tham gia các uỷ ban dịch thuật hay dự vào công việc xã 
hội. Trong những năm qua, chư ni đã có các cơ hội để phục vụ 
như những thành viên trong các uỷ ban đại diện Phật giáo ở 
một số tỉnh và còn làm việc trong văn phòng ban trị sự của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam dù họ có ít quyển hành. 

Nói một cách khách quan, hệ thống giáo dục Phật giáo 
hiện nay thiên về số lượng hơn là chất lượng, quá đặt nặng về 
kiến thức Phật giáo phổ thông hơn là chiều sâu. Vì sinh viên 
học hai cổ ngữ và hai sinh ngữ cùng một lúc, họ ít có thời giờ 
để quán chiếu về học thuyết đạo Phật và về điều họ đã được 
học trong lớp. Một vấn đề khác nữa là phương pháp sư phạm. 
Hầu hết các giáo thọ đều được huấn luyện trong các tự viện 
không có phương pháp luận sư phạm. Không được dạy theo 
một phương pháp sư phạm có hệ thống, các sinh viên đôi khi 
trở nên lúng túng. 

Về mặt chủ quan, các trường Phật học cơ bản ở vùng quê 
không thể theo sát chương trình đã được Ban Giáo Dục Của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam công bố vì việc thiếu giáo viên 
có năng lực đối với các môn bắt buộc. Điều này dẫn đến một 
sự chênh lệch giữa sự hiểu và nhận thức các học thuyết đạo 
Phật cũng như tri thức bị hạn chế. Kết quả là số sinh viên từ 
miền quê đậu kỳ thi tuyển sinh để ghi tên vào học Các 
Chương Trình Phật Học Cao Cấp tại các viện Phật học ít hơn 
nhiều so với số sinh viên ở các thành phố. 

Một vấn để khác nữa cần được quan tâm là các thư viện, 
một hệ thống dường như đã bị lơ là. Các sinh viên ở các trường 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 207 


Phật học cơ bản cũng như các Viện Phật Học Cao Cấp đều 
nãn lòng vì thiếu các tài liệu thư viện và chỉ có thể học được 
những gì mà giáo sư giảng dạy trong lớp. Trong khi các sinh 
viên cố gắng mua sách bằng tiển túi của mình, thì các ni sinh 
thường được tiền cúng dường ít hơn tăng sinh, do đó họ phải 
mượn sách từ tăng sinh. Mặc dù vậy, các ni sinh cố gắng hết 
sức để học và đôi khi các kết quả thi cử của họ lại cao hơn 
tăng sinh. 

Điểm quan trọng nhất trong việc học Phật đáng lẽ là sự tu 
tập và phát triển đạo đức và tâm linh. Giáo dục có nghĩa là sự 
truyền thụ tri thức, kinh nghiệm, và các kỷ năng chuyên môn 
từ người này sang người kia. Nó có nghĩa là hướng dẫn sự phát 
triển tình cảm của những người khác và các thái độ đối với 
cuộc sống, giúp cho sinh viên phát triển các khuynh hướng tốt, 
để họ có thể phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Trên một 
mức độ cao hơn, giáo dục đạo Phật đưa con người đến chỗ 
giảm thiểu đau khổ của luân hồi để đạt đến hạnh phúc, mục 
tiêu tối hậu.ˆ Do đó, giáo dục Phật giáo cần đặt nặng vào việc 
tu tập hơn là lý thuyết. Tuy nhiên, trong hệ thống hiện tại, đó 
là một con đường vòng khác. 

Trong cuộc hội nghị lần thứ năm của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, vào ngày 
4 và 5 tháng 12 năm 2002, chủ để về giáo dục đạo Phật được 
thảo luận sôi nỗi. Các nhà lãnh đạo Phật giáo trình bày ý kiến 
và quan điểm của họ để tìm ra những phương hướng vượt qua 
các trổ ngại và khó khăn trong hệ thống giáo dục Phật giáo 
hiện nay. Tuy nhiên, cả những trở ngại khách quan và chủ 





7 Giáo Dục Đạo Phật trong Thời Đại Mới, tr. 25. 


208 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quan ở phía trước dường như vẫn thách thức sự tiến bộ của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt 
Nam nói chung. 

Trong cuộc hội nghị, Hoà Thượng Thích Gia Quang, đại 
diện Ban giáo dục Phật giáo, nhấn mạnh: “Nền giáo dục đạo 
Phật trong thời hiện đại phải được đặt trên căn bản giới luật 
đạo đức, thiển định và trí tuệ. Các môn học chính yếu của nó 
là các vị tăng ni trẻ tuổi, tư cách đạo đức, tri thức và tâm linh 
của họ. Nó cần được cập nhật và trang bị bằng những kỷ thuật 
hiện đại để hội nhập vào sự phát triển của đất nước cũng như 
thế giới. Nó chào đón và đánh giá cao tri thức mới mẻ và hiện 
đại của đạo Phật, và trong khi đó tôn trọng và bảo tổn các 
truyền thống cũ. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật giáo là 
đào tạo thế hệ trẻ để đem lại cho tăng ni luân lý đạo đức cao 
đối với xã hội, giảm thiểu đau khổ và tạo lợi lạc cho con người 
trên đường giải thoát. Giáo dục trở thành vô bổ nếu các nhà 
giáo dục không nhận thức được chủ để, mục tiêu, nội dung và 
các phương pháp giáo dục. ”” 

Sau cùng, giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời đại hiện 
nay đã hoàn thành được giai đoạn nền tảng. Từng bước một, 
nó đã vượt qua và đang thực hiện các hy vọng của trên ba 
ngàn tăng ni trẻ, những người sẽ lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam 
trong tương lai. Dưới hệ thống giáo dục và đào tạo hiện nay, 
các tỳ-kheo ni Việt Nam không chỉ hưởng được những điều 
kiện giống như các tỳ-kheo, mà họ còn có nhiều cơ hội để làm 
việc trong Giáo hội sau khi hoàn tất việc học. Chắc chắn họ 





Š Bản ghi chép Hội Nghị Lần Thứ 5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam 2002-2007,tr. 93. 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 209 


may mắn hơn các huynh đệ của họ trong những đất nước Phật 
giáo khác. Họ đã nâng cao tri thức của họ liên tục, gởi đi nước 
ngoài trên 80 tỳ-kheo ni để học tại Ấn-độ, Trung Quốc, Đài- 
loan, Miến-điện, Tích Lan, Thái-lan, Nhật, và Hoa Kỳ để có 
thêm tri thức và kinh nghiệm. Họ đã mở rộng các hoạt động 
của họ và xuất hiện nhiều hơn trong xã hội Việt Nam và trong 
thế giới Phật giáo. Thế nhưng, tỳ-kheo ni Việt Nam chưa hài 
lòng hoàn toàn về những điều kiện hiện tại. Họ mong rằng 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để soi rọi ánh 
sáng và làm giàu thêm những cơ hội giáo dục có giá trị cho 
chư ni tại Việt Nam và trên khắp thế giới. 


+++ 


210 RA KHỎI BÓNG TỐI 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 211 


MỆT 611/0 PIAP KIA( 
VIỆC DẠY PHẬT PHÁP TẠI CÁC TRƯỮN ĐẠI HộC MỸ 


Karma Lekshe Tsomo 


Trong những năm qua, Phật giáo đã đạt được sự chú ý của 
quốc tế và kết nối với xu thế trong các nên văn hóa được ưa 
chuộng ở Tây phương. Cái mà trước kia dành riêng một truyền 
thống Á châu đã trở thành một hiện tượng toàn câu, gây ảnh 
hưởng trong các lãnh vực tâm lý, phim ảnh, triết học, và quảng 
cáo. Cái mà trước kia bị xem là mê tín lỗi thời hay ngoại giáo 
hư vô nay đã trở thành một chủ để chính yếu cho những bài 
diễn văn hàng ngày, ít nhất là giữa những người có trình độ 
giáo dục đại học tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 60% trong tổng số 
dân. Hàng ngàn sinh viên đại học được làm quen với đạo Phật 
trong các tôn giáo thế giới và các lớp triết học Á châu và hàng 
chục đại học khắp Bắc Mỹ bây giờ cung cấp các lớp về Phật 
giáo, hầu hết là ở bước dẫn nhập. 


212 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đã tám năm nay, tôi dạy các lớp Phật học tại Đại Học 
Antioch, Đại Học Chaminade, và bây giờ tại Đại Học San 
Diego, một trường đại học Thiên Chúa giáo. Khi dạy các lớp 
này, tôi nhận ra rằng việc dạy tại cấp đại học cho một cử toạ 
sinh viên Tây phương là điều khác biệt thấy rõ trong vài 
phương thức so với việc dạy cho một cử toạ Phật tử châu Á. 
Lịch sử và sự phát triển đạo Phật ở Tây phương là chủ để của 
một số ấn phẩm mới đây và sự đồng hoá đạo Phật trong các xã 
hội Tây phương bây giờ là một nguyên lý đang phát triển 
trong lãnh vực nghiên cứu tôn giáo. Ở đây tôi muốn khảo sát 
những sự khác biệt trong cách sinh viên phương Tây tại Hoa 
Kỳ hiểu đạo Phật như thế nào và suy cứu về cách làm thế nào 
những truyền thống đạo Phật có thể được trình bày một cách 
hữu hiệu cho những người không phải đạo Phật trong tương 
lai. Những khác biệt chính mà tôi đã lưu ý như vậy gắn liền 
sâu xa đến triết học, văn hoá, giới tính và kỷ thuật. Tôi sẽ 
phản ánh về bốn lãnh vực này từng bước mội. 


Đạo Phật qua Các Lăng Kính Khác Nhau 

Khác biệt chính yếu đầu tiên là cách diễn giải triết lý nhà 
Phật trong một cơ cấu nghiên cứu của Tây phương. Sự huấn 
luyện của bản thân tôi trong việc học Phật và tu tập có tính 





h Chẳng hạn xem James William Coleman, Đạo Phật Mới: Sự Biến 
Đổi của Một Truyền Thống Cổ Xưa ở Phương Tây (Nữu Ước: Báo Đại Học 
Oxford, 2001); David R.Loy, Một Lịch Sử Đạo Phật của Phương Tây: 
Những Nghiên Cứu Trong thiếu thốn (Albany, N.Y.: Đại Học Liên Bang 
của Thông Tấn Xã Nữu Ước, 2002); Charles S. Prebish và Martin 
Baumann, Giáo Pháp ở Phương Tây: Phật Giáo Bên Kia Châu Á 
(Berkeley: Đại Học Báo Chí California, 2002); và Jeffrey Paine, 7rở Lại 
Say Mê: Đạo Phật Tây-Tạng Đến Phương Tây (Nữu-ước và Luân-đôn: W. 
W. Norton,2004). 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 213 


cách rất truyền thống và được hấp thu hầu như toàn bộ trong 
suốt 18 năm nghiên cứu và tu tập tại châu Á. Vào những năm 
này, tôi tiếp xúc với việc đưa đạo Phật vào Hoa Kỳ khi tôi trở 
lại làm việc để có tiền tài trợ cho việc học của tôi tại châu Á 
và khi tôi làm việc như một người thiện nguyện để giúp thành 
lập một số trung tâm đạo Phật mới trên đất Mỹ, hầu hết là tại 
Hạ-uy-di. Sự khác nhau trong phương pháp giữa các trung tâm 
đạo Phật ở châu Á và Tây phương rất rõ rệt. Vài giả định triết 
học mà Phật tử châu Á tạo ra về thế giới và vị trí của nhân 
loại không được chấp nhận một cách máy móc trong cơ cấu 
nghiên cứu của người Mỹ. Thí dụ, những người đã được nuôi 
dạy như những Phật tử hay được sanh ra trong các xã hội theo 
đạo Phật thường cho các khái niệm về nghiệp, tái sanh, và 
khát vọng giải thoát khỏi luân hồi là hiễn nhiên. Tuy nhiên, 
những khái niệm này không được chấp nhận một cách máy móc 
nơi những sinh viên đại học ở Hoa Kỳ. Các khái niệm đạo Phật 
cơ bản về bản chất của thế giới và ý nghĩa đời sống con người 
do đó phải được trình bày như những học thuyết để nghiên cứu 
hơn là chân lý của thánh kinh. Vấn để là vì tư tưởng và sự tu tập 
đạo Phật đặt tiễn đề trên những giả định này, nên toàn bộ dự án 
trình bày đạo Phật đi đến kết thúc ngay khởi đầu. Thật là thách 
thức khi dạy Trung Qúan Luận và những hệ thống triêt học cao 
cấp khác khi các sinh viên xa lạ với những khái niệm nền tẳng 
làm cơ sở cho các hệ thống này. Những chủ đề như đau khổ, vô 
thường, và cái chết - những nền tảng xây dựng đầu tiên của thế 
giới quan Phật giáo - phải được phân tích tỷ mỷ từ mọi góc độ 
và những phê bình về các giáo lý nền tảng này được đưa ra 
trước sinh viên sẵn sàng tiếp tục cho tới các chủ đều nghiên cứu 
đạo Phật cao cấp hơn. 


214 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Khác biệt chính yếu thứ hai là cách thức hiểu biết đạo 
Phật trong các cơ cấu văn hoá khác nhau. Các sinh viên tôi 
dạy học thuộc về đủ loại tầng lớp dân tộc và quốc gia: người 
Xa-mô-a, Pháp, Mễ, Phi-luật-tân, châu Phi, Iran, và người Mỹ 
gốc Anh, cũng như người Đà¡-loan, Hàn Quốc, người Mỹ gốc 
Hoa, người Mỹ gốc Nhật, và người Việt Nam. Các sinh viên ở 
trong các nhóm người kể sau thường lớn lên chí ít là đã quen 
biết dù thụ động nền văn hoá đạo Phật. Cho dù họ có thể hay 
không biết nhiều về đạo Phật, họ vẫn thường quen thuộc với 
câu chuyện Đức Phật, không khí chùa chiễn, lễ tiết ở chùa (lễ 
lạy và cúng dường, chẳng hạn), và lối sống tự viện. Các sinh 
viên không lớn lên trong các nên văn hóa Phật giáo, mặc dù 
quan tâm đến triết lý đạo Phật, tâm lý và thiển định, vẫn xa lạ 
với sự tu tập như lạy Phật, tỏ lòng kính trọng tăng ni, cúng 
dường, v.v... Để cho sinh viên làm quen với các nền văn hoá 
Phật giáo, tôi quy định họ đi thăm hai ngôi chùa, đó là phần 
yêu cầu của lớp. Để chuẩn bị cho họ kinh nghiệm này, tôi 
chiếu cho họ xem một phim video giới thiệu các vị tăng trẻ 
thọ giới tại Thái-lan, cung cấp cho họ một danh sách tên chùa 
ở vùng San Diego, và một tờ giấy làm lễ ở chùa. Tờ giấy làm 
lễ ở chùa đưa ra những lời khuyên về cách mặc áo quần thích 
hợp, thái độ cung kính, và thường giúp họ cảm thấy tiện lợi 
hơn khi đi vào một môi trường mới với văn hoá khác lạ. 

Điểm khác biệt chính thứ ba trong sự trình bày liên quan 
đến các vấn để giới tính. Trong năm mươi năm trở lại đây ở 
Hoa Kỳ, trẻ em gái đã nhận được mười hai năm giáo dục bắt 
buộc ở nhà trường đại khái tương đương với nền giáo dục mà 
trẻ em trai nhận được. Mặc dù những kỳ vọng về mặt học 
thuật đối với trẻ em gái đôi khi thấp hơn, trẻ em gái đã yêu 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 215 


cầu ít thường xuyên có mặt trong các lớp, và v.v... ngày nay 
phụ nữ chiếm khoảng 52% quyển được nhận vào các trường 
luật học và trường thuốc và đang trội hơn về lãnh vực học 
thuật. Điều này cho thấy rằng khi được cho những cơ hội bình 
đẳng, phụ nữ thường học tốt hơn nam giới trong nỗ lực học tập. 
Đặc biệt trong môi trường đại học, những trông đợi về bình 
đẳng giới tính rất cao, giới tính bao gồm ngôn ngữ được hỗ trợ 
trong việc nghiên cứu và các nhiệm vụ trong lớp, và sự phân 
biệt giới tính được nhanh chóng nhận ra và bị chỉ trích. Vì lẽ 
này, vấn để địa vị phụ nữ trong Phật giáo trở thành một tiêu 
điểm chú ý của sinh viên. Các vấn để phụ nữ là một trọng 
điểm thuận lợi cho việc thảo luận sự phát triển lịch sử của 
Giáo Hội Phật Giáo (việc sáng lập giáo hội tỳ-kheo ni của 
Ma-ha-ba-xà-ba-để), bản chất của ý thức (sáu thức và sự 
không phù hợp giới tính về mặt lý thuyết trong phái Nguyên 
Thuỷ khác với mục tiêu của quả vị Phật trong Đại Thừa), và 
những khó khăn trong việc tu tập mà nữ giới đối mặt trong các 
xã hội đạo Phật. Vấn để giới tính như vậy trở thành một 
phương tiện để nhìn vào một mô hình rộng lớn hơn — sự chênh 
lệch giữa lý thuyết và thực hành — nói chung. 

Điểm khác biệt quan trọng thứ tư hay loạt khác biệt trong 
việc trình bày đạo Phật trong môi trường đại học Mỹ liên quan 
đến kỷ thuật. Sinh viên Hoa Kỳ bây giờ tất cả đều học vi tính, 
và các phòng nghe bằng vi tính có sẵn trên khắp sân trường 
đại học. Do đó những sinh viên này có nhiều thuận lợi hơn các 
thế hệ người Mỹ trước kia muốn học về đạo Phật. Với việc 
nhắp vào con chuột là họ có thể tiếp cận kinh điển Pàli và các 
giáo lý của các vị đạo sư Phật giáo đương đại nỗi tiếng nhất 
thế giới trong tiện nghi của các phòng ngủ. Họ có thể kết nối 


216 RA KHỎI BÓNG TỐI 


một phòng nói chuyện và xoá tan những hoài nghi họ có về lý 
thuyết và tu tập Phật giáo với một số học giả và các thiển sư 
nỗi tiếng nhất thế giới. Họ có thể có thông tin về các nguồn 
thư viện, những ấn phẩm mới nhất, và các giáo lý phổ biến và 
những cuộc nhập thất sẵn sàng trong khu vực của họ. Càng 
ngày họ càng có thể học về những trung tâm Phật giáo cụ thể 
ở Hàn Quốc, Mã-lai, Đài-loan, hay các nước lân cận của họ. 
Họ có thể nghiên cứu lịch sử, triết học, và sự ứng dụng đạo 
Phật thực tiễn, hay tìm kiếm các chủ đề quan tâm cụ thể, như 
thuyết ăn chay, nữ giới trong đạo Phật, và thọ giới. Kỷ thuật 
cho phép chúng ta trình chiếu các phim video về đạo Phật cho 
lớp học, chạy các CD về tụng kinh của các truyền thống Phật 
giáo và cuối cùng, nếu các giáo sư có thể bắt kịp các sinh viên 
họ, kỷ thuật cũng cho phép dùng các công cụ như PowerPoint 
và CTWeb để giúp sinh viên biết nhiều hơn về đạo Phật một 
cách dễ dàng. Kỷ thuật đã làm cho đạo Phật có thể được tiếp 
cận dễ dàng hơn trước kia trong lịch sử con người, và sẵn sàng 
có các nguồn đữ liệu hàng ngày tốt hơn. 

Đồng thời, các tiến bộ kỷ thuật đã tạo ra một thế hệ người 
trẻ có những khoảng thời gian chú ý ngắn hơn. Từ tuổi nhỏ, trẻ 
em bị tấn công bởi những hình ảnh rất là phức tạp từ truyền 
hình, truyền thanh, và phim ảnh. Vì chúng được cung cấp một 
thực đơn trình bày thông tin đại chúng hàng ngày rất chuyên 
nghiệp, lòng khao khát của họ đối với sự sôi nổi và trông đợi 
phẩm chất truyền thông đại chúng rất cao. Các giáo sư đã 
được huấn luyện mười hay hai mươi năm trước thường tranh 
đấu để hiểu được ngôn ngữ kỷ thuật, lại càng không hiểu cách 
để điều hành thiết bị. Vì bước tiến nhanh mà những hình ảnh 
kích động tràn ngập các lãnh vực cảm giác, thật là một thách 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 217 


thức khi bài trí phòng ốc của trường đại học đủ hấp dẫn để duy 
trì sự tập trung của sinh viên. Mặc dù cá nhân tôi thích thu 
nhận giáo lý từ thế hệ cũ của các đạo sư Phật giáo theo lối cổ 
điển hơn, phong cách trình bày giáo lý mà tôi hưởng dụng 
trong suốt 15 năm ở Ấn-độ ~ ngôi xếp bằng hàng giờ để nghe 
giáo lý bằng tiếng nước ngoài mà không có cơ hội đặt câu hỏi 
— sẽ không bao giờ lôi cuốn thế hệ sinh viên trẻ ở Mỹ. Những 
thách thức này cũng có thể được mở rộng vào việc ứng dụng 
trình bày đạo Phật nói chung. Hiện nay có trên 800 website 
sẵn sàng được đặc biệt dành để dạy lòng căm thù: “Các 
website căm thù” dạy sự không khoan nhượng về chủng tộc, 
tra tấn, v.v... Phật tử và những người yêu chuộng hoà bình nói 
chung cần phải càng ngày càng trở nên năng động hơn và tinh 
vi hơn nếu họ muối thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ. 

Trong nhiều phương cách, tiến trình truyền bá và thích 
nghi đạo Phật vào các nền văn hoá Tây phương giống với tiến 
trình truyền bá và thích nghi đã xảy ra khi đạo Phật được đưa 
vào các miền và văn hoá khác nhau trong những thế kỷ trước. 
Người theo Phật ở Tây phương ngày nay chạm trán với cùng 
những vấn để về ngôn ngữ, thẩm quyền, về các mối liên quan 
đến tính xác thực, và những thách thức liên quan đến tình 
huống hiện thời. Chúng ta đã bắt đầu tiến trình gian khổ để 
dịch thuật các bản kinh từ tiếng Pàii, Sanskrit, Trung Hoa và 
Tây-tạng sang các ngôn ngữ Tây phương, và còn có sự hỗ trợ 
của kỷ thuật điện tử, công việc này làm nãn chí hơn nữa thậm 
chí do số lượng các bản kinh để dịch lớn hơn, những khác biệt 
về ngôn ngữ và văn hoá, và thiếu sự hỗ trợ cho dự án phiên 
dịch. Mỗi bản dịch là một sự diễn dịch và vì vậy việc dịch 
Giáo Pháp sang các ngôn ngữ Tây phương mang ý nghĩa nỗ 


218_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


lực chuyển tải tư tưởng đức Phật trong một thế giới khác và 
trong hoàn cảnh tôn giáo, tâm lý, triết học đang biến đổi 
nhanh chóng. 

Những vấn để về tiến trình truyền bá và thích nghi Đạo 
Phật trong các nền văn hoá Tây phương xuất hiện liên quan 
đến sự thực tập. Sự kiện các trung tâm Phật giáo mới đang 
được thiết lập trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu là bằng chứng 
cho thấy giáo lý đạo Phật cống hiến điều gì đó mà dân chúng 
ở những xứ sở này nhận thấy có giá trị. Các phương thức trong 
đó giáo lý được diễn dịch và thực tập một lần nữa là những 
diễn dịch của các hình thái tu tập đạo Phật truyền thống, ít đặt 
nặng vào nghi thức, lễ lạc, biểu tượng và hệ thống cấp bậc. Sự 
nhấn mạnh này đặt trên các khía cạnh thực tiễn của truyển 
thống và sự lợi ích ngay tức thì trong đời sống hàng ngày. Tôi 
yêu cầu sinh viên của tôi đi thăm hai ngôi chùa Phật giáo hay 
các trung tâm dạy Giáo Pháp mỗi học kỳ và viết về những 
kinh nghiệm của họ. Khi viếng thăm các ngôi chùa truyền 
thống đạo Phật, họ đi vào một thế giới khác ở đó người ta nói 
tiếng Lào, Hàn Quốc hay Việt Nam, tụng kinh trong những 
ngôn ngữ này trước hình ảnh Đức Phật, cầu nguyện cho tổ tiên 
họ, và có một thời gian tuyệt vời, dù cho họ tuyệt đối không có 
một ý nghĩ cái gì đang xảy ra. Khi họ đi viếng thăm các trung 
tâm Giáo Pháp Âu Mỹ, họ được ngợi khen hay tán dương chút 
ít. Đối lại, họ nhận thấy một nhóm cá nhân từ những tầng lớp 
khác nhau đang ngồi thiển, đi thiển, những bài đọc rút từ một 
cuốn Giáo Pháp, và sau đó một cuộc thảo luận nhóm về việc 
làm thế nào các giáo lý và sự thực tập đạo Phật cụ thể đã làm 
lợi ích trong đời sống của họ. 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 219 


Dạy Học Trong Một Mạng Lưới Mới 

Việc dạy tại một viện đại học là một cơ hội để khích lệ 
các sinh viên phát triển các kỷ năng tư duy có phê phán và 
khảo sát nhiều vấn đề quan trọng. Một loạt những vấn đề đầu 
tiên mà chúng tôi nghiên cứu liên quan đến những vấn đề triết 
học. Vũ trụ bắt đầu từ đâu? Nhân loại có nguồn gốc từ đâu? 
Mục đích đời sống con người là gì? Sau khi chết chúng ta đi 
đâu? Việc nêu ra những vấn đề này trong lớp tôi về đạo Phật, 
các Tôn Giáo Thế Giới, và Đạo Đức Học Tôn Giáo Tỷ Giảo 
(Hoà bình và Bạo lực) yêu cầu sinh viên hoài nghi những giả 
định của họ về thế giới và vị trí con người trong thế giới. Nó 
đòi hỏi sinh viên nghiên cứu những quan điểm khác nhau về 
nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các quan điểm đạo Phật, và 
nghiên cứu những vấn để này trong quan điểm đối chiếu. 

Loạt vấn đề thứ hai chúng tôi xem xét liên quan đến sự 
phát triển cá nhân. Những vấn đề này liên quan đến các vấn 
để tâm lý và là một cơ hội để trình bày các học thuyết tâm lý 
đạo Phật, bao gồm các phương pháp đạo Phật để đối phó với 
cơn giận, sự bám víu, lòng ghen ghét, và những thứ phiển não 
khác. Đây là một dịp tốt để sinh viên liên hệ các giáo lý đạo 
Phật với đời sống của họ và học cách phân biệt giữa tình 
thương yêu và sự hấp dẫn lãng mạn, quán chiếu về các giá trị 
từ bi, hiểu biết sự quan trọng của việc phát triển trí tuệ để làm 
những quyết định khôn ngoan trong đời sống, và hoài nghi bạo 
lực và chủ nghĩa tiêu thụ của xã hội đương thời. Khảo sát 
những vấn đề rất thực tiễn này từ một quan điểm đạo Phật có 
thể rất lợi lạc cho các sinh viên đại học vừa bắt đầu vào đời 
trong một thế giới rất nguy hiểm và bấp bênh. Sự kiện đạo 


220 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật không đòi hỏi tư cách hội viên, cải đạo, chấp nhận giáo 
điểu, hay bất kỳ loại bổn phận nào, đã gặt hái được sự tin 
tưởng của sinh viên. Họ đủ sắc sảo để hiểu tính phổ quát và 
lợi ích thực tiễn về sự hiểu biết tâm thức mình hơn và làm 
thấm sâu vào các mối quan hệ của nhân loại với lòng từ bi 
hơn, loại bỏ sự trông đợi trong việc ứng xử với người, buông 
bỏ thói quen bám chấp vào cái “ngã” và những ham muốn của 
mình. Có thể họ không hiểu những tinh tế của các hệ thống 
triết học Phật giáo khác nhau, nhưng họ có thể hiểu và đánh 
giá cao những phương pháp thực tiễn này để đối phó với các 
vấn đề đời sống trong một thế giới đầy căng thẳng. 

Loạt vấn để thứ ba bao gồm những mối quan hệ bình đẳng 
xã hội. Tôi là một sinh viên chưa tốt nghiệp tại Đại Học 
California ở Berkeley trong suốt những cuộc đột biến xã hội 
của thập niên 1960 và tham gia vào những vụ biểu tình chống 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chiến tranh Việt Nam, và 
những bất công xã hội khác. Trên con đường đi đến các lớp 
học văn Nhật Bản, tôi đương đầu với cảnh sát chống bạo loạn, 
những xe tăng ở các gốc đường, và binh sĩ với những lưỡi lê 
bất động mà chính quyền Mỹ đã kêu gọi đến để dập tắt quyển 
dân chủ của sinh viên bày tỏ sự bất đồng đối với những bất 
công xã hội và nỗ lực chiến tranh phá huỷ hàng loạt, sai lầm, 
phi luân và bất hợp pháp. Những kinh nghiệm này đã tạo ra 
một cách mạnh mẽ cái ý thức xã hội nơi tôi. Khi chúng tôi 
xem xét những vấn đề của thế giới - đại dịch AIDS, bốc lột 
kinh tế, sự suy giảm môi trường, sự độc ác không thể tưởng 
tượng đối với phụ nữ, trể em, và súc vật, sự nghèo khó thê 
thảm, và trạng thái quá tải của những cuộc xung đột vũ trang 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 221 


đang hoành hành khắp địa cầu - tôi cảm thấy một cách mãnh 
liệt rằng nhân dân hoà bình quan tâm đến tương lai nhân loại 
có một nghĩa vụ tinh thần nói lên tiếng nói phản đối của chúng 
tôi. Thế giới đang tiến đến những hướng rất nguy hiểm. Trong 
thế giới ngày nay có sự nô lệ con người nhiều hơn bao giờ hết 
trong lịch sử nhân loại. Sự đe doạ huỷ hoại của hạt nhân bây 
giờ lớn hơn trước kia và cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới 
nhất quyết thống trị địa cầu với trên nửa dân số thế giới hỗ trợ 
một con đường nguy hiểm của chiến tranh ưu tiên. 

Cứ mỗi học kỳ, tôi có 100 sinh viên mà tâm thức của họ 
vẫn còn mở rộng đối với những ý tưởng mới mẻ và những 
phương cách mới mẻ để đối phó với sự xung đột và những vấn 
để của nhân loại. Trong chương trình học của mỗi lớp” tôi đã 





? Sự mô tả khoá học của Lòng Tin và lớp Tu Tập Đạo Phật của tôi 
được kể ra trên chương trình học mà sinh viên nhận được vào ngày học 
đầu tiên. Chương trình học giải thích rằng khoá học được đề ra để giới 
thiệu các học thuyết nên tẳng của nhưng sự tu tập các truyền thống chính 
của đạo Phật và để giúp sinh viên phát triển một sự đánh giá có hiểu biết 
về tính đa dạng của những viễn cảnh triết học và sự thực tập tôn giáo được 
tìm thấy trong các nên văn hoá Phật giáo. Khoá học bắt đầu với một cuộc 
thảo luận về những huyền thoại xung quanh cuộc đời Đức Phật và các 
giáo lý triết học cốt lõi của đạo Phật. Kế đến, nó vạch ra những sự phát 
triển lịch sử, văn chương và văn hoá xảy ra khi đạo Phật lan sang các 
vùng đất và những môi trường xã hội mới. Sau đó, qua đối thoại và thảo 
luận, nó khích lệ sinh viên khám phá những vấn để lâu dài của kinh 
nghiệm con người từ một cơ cấu đạo Phật đối chiếu. Phần sau của học kỳ 
nhắm vào những mối quan tâm xã hội và đạo đức, khảo sát những đáp ứng 
của đạo Phật đối với những vẫn đề xã hội đương đại, bao gồm môi trường 
thiên nhiên, giới tính đạo đức sinh học, kinh tế học, chính trị học và hoà 
bình. Khoá học khám phá các truyền thống đạo Phật qua văn chương, 
phim ảnh và cuộc đối thoại mở. Những cuộc du ngoạn đến các chùa tháp 
Phật giáo cho sinh viên kinh nghiệm trực tiếp đối với sự đa dạng về các 
nền văn hoá Phật giáo và những thực tập. Sinh viên được khuýen khích 


222 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thêm vào các bài học liên quan đến những vấn đề xã hội: môi 
trường, đạo đức kinh tế, những vấn để giới tính (gồm có những 
vấn để phụ nữ và đồng tính luyến ái), đạo đức sinh học, chính 
trị học, và chiến tranh và hoà bình. Những bài học này tạo cơ 
hội đưa ra những vấn để như đạo đức của việc phá thai, án tử 
hình, nô lệ người, những hiểm hoạ của chủ nghĩa quốc gia hoá 
tôn giáo, bạo hành giới tính, bốc lột kinh tế, và sự sát hại hàng 
triệu người theo đạo Phật ở Tây-tạng, Trung Hoa, Căm-pốt và 
Việt Nam trên 50 năm qua). Phòng học ở đại học là một nơi 
phù hợp để giới thiệu với sinh viên những thẩm kịch nhân loại 
trong lịch sử tôn giáo, như sự khai thác tính dục của những 
“phụ nữ an ủi” Hàn Quốc, sự bạo hành tôn giáo như ở Tích- 
lan, và sự đàn áp chính trị như ở Căm-pốt, Mông-cổ, và Tây- 
tạng. Các giáo sư có thể khích lệ sinh viên họ suy nghĩ một 
cách có phê phán về việc làm thế nào mà những bi kịch này 
đã xảy ra, và làm sao chúng đã có thể được đẩy lui. Việc liên 
hệ vấn đề môn học với những biến cố đương thời trong thế 
giới thực tế giúp cho tài liệu trở nên sống động. 
Các chiến lược và quan điểm 

Việc giảng dạy đạo Phật cho các sinh viên đại học Hoa 
Kỳ đưa đến những thử thách và cơ hội có một không hai. Sự 
mô tả khoá học Niềm Tin Đạo Phật của tôi và lớp Thực Tập, 
được bao gồm trong chương trình học mà sinh viên nhận được 
vào ngày đầu các lớp, giải thích rằng khoá học được đề ra để 
giới thiệu các học thuyết nền tảng và sự tu tập của các truyền 





đem nền tẳng và kinh nghiệm riêng của họ để đặt ra những câu hỏi lâu 
dài về kinh nghiệm con người khi họ khảo sát các tín ngưỡng đạo Phật và 
các thực tập. 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 223 


thống đạo Phật chính và để giúp sinh viên phát triển một sự 
đánh giá sâu sắc sự khác nhau của những quan điểm triết học 
và những thực tập tôn giáo được tìm thấy trong các nền văn 
hoá Phật giáo. Khoá học bắt đầu với một bài thảo luận về các 
huyền thoại xung quanh cuộc đời Đức Phật và các giáo lý triết 
học cốt lõi của đạo Phật. Kế đến, nó vạch ra những phát triển 
về lịch sử, văn học, và văn hoá đã xuất hiện khi đạo Phật lan 
rộng ra những xứ sở và những môi trường xã hội mới. Tiếp 
theo, qua đối thoại và tranh luận, nó khích lệ sinh viên khám 
phá những vấn để lâu dài về kinh nghiệm của con người từ cơ 
cấu đối chiếu đạo Phật. Phần sau của học kỳ nhắm vào những 
mối liên hệ xã hội và đạo đức, khảo sát những đáp ứng của 
đạo Phật đối với những vấn đề xã hội đương thời, bao gồm 
môi trường thiên nhiên, giới tính, đạo đức sinh học, kinh tế 
học, chính trị học và hoà bình. Khoá học khám phá những 
truyền thống đạo Phật qua tài liệu, phim ảnh, và cuộc đối 
thoại mở. Những chuyến đi tham quan các chùa Phật giáo cho 
phép sinh viên có kinh nghiệm trực tiếp về một sự đa dạng 
rộng lớn của các nền văn hoá và thực tập đạo Phật. Sinh viên 
được khích lệ đem nên tẳng giáo dục và kinh nghiệm của 
mình để nhấn mạnh những vấn để lâu dài của kinh nghiệm 
loài người khi họ khảo sát các tín ngưỡng đạo Phật và những 
sự tu tập. 

Việc nuôi dưỡng những kỷ năng tư duy có phê phán là một 
yếu tố chính của việc giáo dục khoa học nhân văn. Phương 
pháp lịch sử phê phán được các viện sĩ hàn lâm sử dụng không 
chỉ trong nghiên cứu của họ mà còn trong phòng học. Sinh 
viên được khích lệ phát triển khả năng ứng dụng phân tích lý 
thuyết vào chủ để mà họ đang nghiên cứu và xem xét các để 


224 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tài từ một loạt viễn cảnh rộng lớn: lịch sử, triết học, xã hội 
học, chính trị, kinh tế và bình quyền nam nữ. Phương pháp lịch 
sử phê phán đòi hỏi các giáo sư lẫn sinh viên ý thức được 
khuynh hướng của chính mình và những giả định cơ bản mà họ 
có khi tiếp cận tài liệu. Nó đòi hỏi sinh viên không được cho 
điểu gì là hiễn nhiên và chất vấn triệt để không chỉ những 
định kiến của chính họ về tài liệu, mà còn những khuynh 
hướng có thể được trình bày trong các bản kinh. Đem tư duy 
phê phán vào phòng học có nghĩa đưa ra một cách sinh động 
những vấn để khó khăn gây ra tranh cải, điều này đòi hỏi sự 
vận dụng khéo léo, nhưng tạo ra một môi trường an toàn cho 
yêu cầu trí tuệ rõ ràng là điều quan tâm chính của giáo dục 
khoa học nhân văn. 

Để thu hút sự chú ý của sinh viên trong những chủ để một 
cách hăng hái hơn, tôi tìm ra một phương pháp tương tác rất 
hữu ích. Trong khi sinh viên đang cố gắng nắm bắt những khái 
niệm mới về triết học Phật giáo, họ có nhiều cơ hội để đặt câu 
hỏi. Một khi sinh viên có một nền tẳng vững vàng trong chủ 
đề, chúng ta cho họ thời gian trong lớp để thảo luận những câu 
hỏi cụ thể giữa họ: Đạo Phật có thể vận dụng tốt nếu không có 
lý thuyết luân hồi? Những khía cạnh nào của triết lý đạo Phật 
liên quan đến những cuộc tranh cải về môi trường hiện nay? 
Các lý thuyết Phật giáo về sanh tử có thể đưa ra những thông 
tin ra sao cho những cuộc thảo luận đương thời về những vấn 
để đạo đức sinh học, như sự nghiên cứu tế bào thân và vô 
tính? Khía cạnh nào của tâm lý học Phật giáo mà bạn nhận 
thấy có liên quan đến đời sống bạn? Những người theo Phật có 
thể đối phó như thế nào với cuộc chiến ở Iraq? Tôi cũng sử 
dụng các phim vedeo trong phòng học để kích thích cuộc thảo 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 225 


luận về những khía cạnh khác nhau của nhân chủng học Phật 
giáo và tạo ra một thư viện từ các nguồn vedeo mà sinh viên 
có thể khám phá một mình. Tôi khích lệ các sinh viên phân 
tích các tín ngưỡng đạo Phật và những tu tập như đã được 
miêu tả trong phim ảnh, âm nhạc, và văn chương đương thời 
tương phản với những bản kinh Phật giáo nguyên thuỷ và 
những hình ảnh từ nghệ thuật Phật giáo cổ đại. Tôi thách thức 
họ tìm kiếm những yếu tố đạo Phật trong việc quảng cáo và 
khảo sát những để tài đạo Phật được trình bày và bị xuyên tạc. 

Phương pháp tương tác khác mà tôi sử dụng để dạy đạo 
Phật tại đại học là giới thiệu cho sinh viên các ngôi chùa Phật 
giáo và những hoạt động trong địa phương họ: chùa Phật giáo 
châu Á, chùa Phật giáo Mỹ Á, và những nhóm Phật giáo khác. 
Trong 15 năm qua, do sự nhập cư, nhiều ngôi chùa đạo Phật 
đã được thiết lập ở vùng San Diego. Những ngôi chùa này 
thuộc các truyền thống Căm-pốt, Trung Hoa, Hàn Quốc, Lào, 
Thái và Việt Nam, và họ đều tiếp đón khách viếng thăm. 
Thêm vào đó, có những ngôi chùa Mỹ Nhật được thiết lập từ 
đầu thập niên 1900 và một số các nhóm thiền định và nhóm 
nghiên cứu cũng tiếp đón sinh viên. Để giúp sinh viên tìm ra 
và tiếp xúc những ngôi chùa và những trung tâm tu tập này, 
tôi đã chuẩn bị một danh sách hai trang liệt kê tên các ngôi 
chùa, các vị trụ trì, địa chỉ, số điện thoại, tiếp xúc thư điện tử 
và các trang web. Tờ danh sách để tên “Các Ngôi Chùa, Các 
Trung Tâm và Các Nhóm Thiền Định Phật Giáo” hiện lệt kê 
28 ngôi chùa và các trung tâm và được xếp thành bảy hạng 
mục: Nguyên Thuỷ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây- 
tạng, Việt Nam và Những Nhóm Khác. Danh sách này được 
cập nhật mỗi học kỳ để phản ánh những thay đổi trong địa 


226 RA KHỎI BÓNG TỐI 


phương và tiếp xúc thông tin. Để bảo đảm rằng các sinh viên 
hiểu biết và tỏ ra tôn trọng các phong tục Phật giáo khi thăm 
viếng các ngôi chùa, tôi đưa ra danh sách một trang tên là 
“Nghi Thức Chùa Tháp” cung cấp thông tin về quần áo và 
ứng xử phù hợp. Sinh viên được yêu cầu đi thăm hai ngôi chùa 
và đưa ra một Tường Trình Nghiên Cứu Ngoài Trời bốn trang 
làm tài liệu cho những cuộc viếng chùa này và phân tích có 
phê phán khía cạnh nào đó kinh nghiệm của họ. Một bản 
nguyên tắc chỉ đạo để viết các tờ tường trình này bao gồm 
những hướng dẫn tổng quát, những thái độ và phương pháp 
luận,” và những lời khuyên để viết văn. 

Sinh viên được tự do chọn lựa các nơi nghiên cứu lãnh vực 
của họ. Những cuộc viếng thăm các chùa tháp Phật giáo châu 





3 Những hướng dẫn tổng quát gồm: “Hãy có những hướng dẫn rõ ràng 
về nơi chốn đi thăm để thuận tiện cho việc đến đúng giờ,” “Đến trước ít 
phút trước khi dịch vụ bắt đầu, để tỏ sự tôn trọng và để có chỗ ngồi tốt,” 
và “Mặc quần áo phù hợp. ” 

*# Mục về các thái độ và phương pháp luận bao gồm lời khuyên về 
những viễn cảnh (“Nhanh nhạy phân biệt sự phân tích có phê phán với 
chủ trương chỉ trích”), tiếp cận (“Hãy có một chủ để hay câu hỏi trong 
đầu khi bạn tiếp cận lãnh vực nghiên cứu. Xem xét các đường lối để liên 
hệ sự nghiên cứu của bạn đến những lợi ích cá nhân và học thuật, thí dụ, 
nhân chủng học, xã hội học, nghiên cứu về phụ nữ, nghi lễ, triết học, v.v... 
Hãy có chủ để dự phòng trong đầu trong trường hợp chủ để gốc của bạn tỏ 
ra không thể làm.”), các phương pháp luận (“Hãy có một phương pháp 
luận cụ thể trong đầu khi bạn tiếp cận sự nghiên cứu, chẳng hạn phân tích 
đối chiếu, phân tích triết học, tiếp cận nhiều nghành học thuật, những 
cuộc phỏng vấn, v.v..”), và cách thức phỏng vấn (“các phỏng vấn và câu 
hỏi là những cách có lợi cho sự sưu tập dữ kiện cho bản tường trình. Để có 
kết quả tốt, hãy chọn một người được phỏng vấn có hiểu biết, yêu cầu cho 
phép đặt câu hỏi, hỏi những câu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của 
bạn, và bố trí các câu hỏi rõ ràng và bằng một giọng nói lễ độ.”), cũng 
như những nhắc nhở về tính toàn bộ của học thuật. 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 227 


Á cung cấp cho sinh viên một sự dẫn nhập vào đạo Phật như 
nó được sống và được tu tập trong các nền văn hoá đạo Phật 
châu Á ngày nay và đưa ra những vấn để quan trọng về cách 
những người theo Phật ở châu Á đang thích ứng các tín ngưỡng 
và sự tu tập của họ tại Hoa Kỳ và cách họ truyển các điều này 
sang các thế hệ trẻ. Những cuộc viếng thăm các chùa tháp 
Phật giáo Mỹ Nhật chỉ rõ cách những người nhập cư Nhật Bản 
thích nghi các truyền thống của họ để duy trì các tín ngưỡng 
đạo Phật của họ và sự tu tập tại Hoa Kỳ. Trong đầu thế kỷ 20, 
những người nhập cư châu Á không được chào đón và đạo 
Phật thường bị xem là công việc của ma quỷ. Để sống còn 
trong môi trường giáo điều tôn giáo và phân biệt chủng tộc, 
người ta thay các chiếu trải bằng các ghế ngồi của nhà thờ, 
thay các bài kinh tụng bằng những bài đạo ca, và những vị tu 
sĩ độc thân bằng những vị chủ dẫn đạo có gia đình. Một cuộc 
viếng thăm một ngôi chùa đạo Phật Nhật Bổn đưa ra nhiều 
mối quan tâm xã hội quan trọng và cũng như những câu hỏi về 
được gì hay mất gì trong tiến trình thích nghi này. Một cuộc 
viếng thăm nhóm đạo Phật không phải châu Á đưa ra một loạt 
những vấn để khác. Các nhóm này khác nhau bao gồm thiển 
im lặng, thiển đi, tụng kinh, nghiên cứu và thảo luận nhóm. 
Các nhóm này thuận tiện cho sinh viên vì chúng được dẫn 
bằng tiếng Anh và quen thuộc về mặt văn hoá. Đồng thời, sinh 
viên thường ngạc nhiên nhận ra rằng trình độ hiểu biết đạo 
Phật rất sơ khởi và đôi khi không rõ ràng. Loại kinh nghiệm 
này đưa ra những vấn nạn quan trọng về giá trị của các 
chương trình học truyền thống, lối sống của các tu sĩ nơi tự 
viện đạo Phật và giới cư sĩ, và những cái lợi cũng như bất lợi 
trong việc điều chỉnh, bổ sung, và diễn dịch lại đạo Phật trong 
các môi trường văn hoá mới. 


228 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Một phương pháp luận khác mà tôi nhận thấy có ích trong 
việc dạy Phật học là khuynh hướng đối chiếu. Khi chúng ta 
đặt hai hệ thống tôn giáo hay triết học cạnh nhau, những phát 
triển và đóng góp đặc thù của mỗi hệ thống trở nên nổi bật. 
Phương pháp luận này không chỉ có ích cho sự đối thoại giữa 
những người có tín ngưỡng khác nhau và cho cuộc đối thoại 
tìm cách thống nhất đạo Phật, mà còn cho sự hiểu biết đạo 
Phật. Trong việc trình bày các tín ngưỡng đạo Phật và tu tập, 
tôi làm những so sánh và đưa ra những tương phản của các hệ 
thống tôn giáo và không tôn giáo. Chẳng hạn, khi giải thích 
các giáo lý Đức Phật, tôi yêu cầu sinh viên nhận dạng xem 
các yếu tố nào của những giáo lý này được đặt trên nền tẳng 
của tín ngưỡng và tu tập của Ấn giáo trước kia, những yếu tố 
nào của tín ngưỡng và tu tập Ấn-độ trước kia bị Đức Phật bác 
bỏ, và điểu gì mới mẻ và có tính chất đổi mới trong giáo lý 
Đức Phật. Việc phác hoạ giáo lý Đức Phật từ các hệ thống Ấn 
giáo cổ xưa giúp cho sinh viên làm sáng tỏ sự hiểu biết của 
họ. Vẽ ra những điểm giống nhau và tương phản giữa các khái 
niệm Thượng đế và Đức Phật, số mạng và nghiệp, linh hồn và 
vô ngã, cõi trời và niết bàn đưa ra những vấn đề thảo luận 
quan trọng. 


Những Khác Biệt Văn Hoá 

Trở lại những vấn để đã được đặt ra từ đầu trong bài viết 
này, rõ ràng là sự trình bày Phật pháp chắc chắn là khác đi 
trong hoàn cảnh Bắc Mỹ. Cốt tuỷ của giáo lý sẽ mất hay được 
duy trì hoặc có thể nâng cao do sự chuyển tiếp sang một môi 
trường văn hoá, xã hội và tri thức mới mẻ vẫn còn được xem 
xét. Theo một số cách thức, các nền văn hoá Bắc Mỹ đương 
thời và Phật giáo truyền thống có vẻ hoàn toàn đối lập và còn 


NÊN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 229 


tiếp tục trôi xa hơn. Những đường lối trong đó Phật giáo được 
học hỏi, giảng dạy và hiểu biết cũng có vẻ hoàn toàn khác 
biệt, ít nhất là đối với những phong thái bên ngoài. 

Trên nền tảng nhiễu khác biệt giữa châu Á và Bắc Mỹ về 
lịch sử chính trị và tri thức, những truyền thống văn hoá và tôn 
giáo, những thái độ tâm lý và những ưu thế đương thời, lẽ tự 
nhiên là người dân ở châu Á và Tây phương tiếp cận đạo Phật 
từ những viễn cảnh khác nhau. Ở nơi khác tôi đã phân tích tác 
phẩm của nhà nhân chủng học Melford Spiro và cơ cấu lý 
thuyết của ông về việc tìm hiểu các khuynh hướng truyền 
thống đối với đạo Phật, đặt nền tảng trên công tác điều tra 
nghiên cứu ngoài trời được hướng dẫn tại Burma.` Ong nhận 
ra ba khuynh hướng truyền thống: (1) Đạo Phật có tính cách 
giải nạn, nghĩa là những thực hành nghi lễ để bảo vệ và ban 
phước lành; (2) Đạo Phật theo nghiệp quả, nghĩa là những sự 
thực hành tích luỹ công đức; và (3) Đạo Phật niết-bàn, nghĩa 
là những thực tập dẫn đến chỗ thành tựu sự giải thoát (niết- 
bàn) đặc biệt qua thiển định.” 

Từ kinh nghiệm của tôi về đời sống giữa những người theo 
Phật ở châu Á 20 năm nay, tôi tin rằng đây là một cơ cấu lý 
thuyết rất hữu ích để hiểu biết bằng cách nào người đạo Phật 
châu Á tiếp cận những truyển thống của họ. Tuy nhiên, cùng 
một cơ cấu đó không có vẻ gì là có thể ứng dụng cho những 
người theo Phật từ nhiều nơi khác trên thế giới. Mặc dù chắc 





” Karma Lekshe Tsomo, “Giáo Pháp Hàng Ngày và Sự Giác Ngộ Viên 
Mãn: Những Sớ Giải Đạo Phật Đương Thời,” Tôn Giáo Đông và Tây 5:1 
(2004). 

5 Melford E. SpIro, Phật Giáo và Xã Hội: Một Truyền Thống Vĩ Đại và 
Những Thăng Trâm tại Miến Điện (Berkeley: Đại Học Báo Chí California, 
1982), các tr.31-6 Ï. 


230 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chắn có những người theo Phật ở Bắc Mỹ mong đợi ở đạo Phật 
những phước lành và sự gia hộ, một số tham dự vào việt tu tập 
đạo Phật để tích luỹ nghiệp tốt, và một số nỗ lực để đạt giải 
thoát khỏi luân hồi qua việc tu tập Giáo Pháp, cũng có những 
lý do khác để thuyên giải những sự đồng cảm của họ đối với 
các truyền thống đạo Phật, những lý do thường nhắm vào tính 
chất thực tiễn hơn. 

Thay vì ba khuynh hướng truyền thống đến với Phật giáo 
của Spiro, tôi để nghị một cơ cấu lý thuyết mới mẻ hơn với ba 
chiều hướng khác mô tả rõ ràng hơn những cách mà người dân 
Tây phương đến với đạo Phật. Đó là: (1)một khuynh hướng trị 
liệu, (2) một khuynh hướng triết học, và (3) một khuynh hướng 
bình đẳng xã hội. Khuynh hướng thứ nhất, khuynh hướng trị 
liệu, diễn tả rằng người Tây phương nhận thấy thiển định và 
tâm lý học Phật giáo hữu ích cho việc đối trị với những vấn để 
mà họ gặp phải trong đời sống của họ. Thay vì (hay đôi khi để 
bổ sung) khoa tâm lý liệu pháp, họ đang nhận thấy các phương 
thức Phật giáo để đối phó với sự sợ hãi, bám chấp, nóng giận, 
và lo lắng cực kỳ thực tiễn và hữu hiệu. Khuynh hướng thứ 
hai, khuynh hướng triết lý, cho thấy rằng con người đang nhận 
thấy đạo Phật hữu ích cho việc đối phó với những vấn đề của 
cuộc sống, như ý nghĩa sự sống, nguồn gốc thế giới và đời 
sống con người, và những vấn đề về cái gì xẩy ra cho con 
người sau khi chết. Trong nhiều trường hợp, đạo Phật cung 
ứng một viễn cảnh tươi mát và một sự thay thế cho các quan 
điểm duy vật khoa học đang thịnh hành và những quan điểm 
tôn giáo truyền thống. Người Tây phương, do đã được dạy 
cách suy nghĩ có phê phán, nhận thấy thích trách nhiệm của 
Phật giáo chất vấn tất cả các lý thuyết, một quan điểm được 
khẳng định trong kinh Kalama. 


NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 231 


Khuynh hướng thứ ba, khuynh hướng công bằng xã hội, 
cho thấy rằng người dân được đạo Phật thu hút vì đạo Phật 
cống hiến một cái nhìn về một xã hội hoà bình và một chương 
trình để thay đổi xã hội. Không chỉ những tôn giáo truyền 
thống, các chính phủ, và các chính trị gia đã thất bại trong 
việc kiến tạo một xã hội hoà bình, mà những vẫn để xã hội 
còn tiếp tục gia tăng ở một mức báo động. Trong môi trường 
này, sinh viên thường bị vỡ mộng, hoài nghi, và có thể đắm 
chìm trong ma tuý, rượu, trò chơi video, mua sắm, hay những 
theo đuổi khác để làm tâm trí họ xao lãng những vấn để mà 
họ cảm thấy bất lực để giải quyết. Những sinh viên có suy 
nghĩ trong số họ đánh giá cao ý chí của người theo Phật đứng 
lên chống lại chiến tranh và bản án tử hình và cái ý chí nói 
chuyện công khai những vấn để chính trị tế nhị như đồng phái 
luyến ái, phá thai, nghiên cứu tế bào thân, và kinh tế toàn cầu. 

Ba khuynh hướng mới đến với đạo Phật này không liên 
quan trực tiếp đến những khuynh hướng truyển thống mà 
Spiro để ra. Các điều phước lành, các nghi lễ gia hộ, các tích 
luỹ nghiệp tốt, và niết-bàn tất cả dường như quá xa lạ đối với 
giới có đầu óc thực tiễn, những đầu óc tìm tòi của người Bắc 
Mỹ, quan tâm đến việc tập hợp các tài năng của họ, hiểu biết 
điểu họ đang làm trong cuộc đời, và hình dung điều phải làm 
về tình trạng thế giới. Có lẽ những quan tâm và khuynh hướng 
của họ trình bày một Giáo Pháp khác, nhưng họ cũng có thể 
trình bày một cách đơn giản một hình thức mới cho hệ thống 
yêu cầu, trình bày chính nền tảng của Phật pháp. 


+++ 


232_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 4 


W[ TƯ TẬP IÌW WÀY 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 235 


(I0 PHÁP TIW ĐỈI tÚN HẦM W6ÀY 


Anne Mahoney 


Bốn Chân Lý Cao Cả do Đức Phật khám phá ra phản ánh 
cốt lõi học thuyết đạo Phật. Chân lý cao cả về khổ (dukkha), 
tham ái (tanhà), giải thoát (nibbàna), và con đường đạo 
(magøga, tám con đường chân chánh) là những chân lý phổ 
quát. Nói vắn tắt, Bốn Chân Lý Cao Cả cho rằng: cuộc sống là 
dukkha, nguyên nhân của dukkha là tham ái, giải thoát khỏi 
dukkha là niết-bàn và con đường đưa đến giải thoát là Tám 
Con Đường Chân Chánh. Cuộc sống hàng ngày đưa đến nhiều 
cơ hội để trải nghiệm mỗi chân lý trong Bốn Chân Lý Cao Cả 
này. Cư sĩ Phật tử có thể phát triển một sự hiểu biết sâu xa 
hơn về giáo lý Đức Phật thông qua sự tỉnh thức của tâm và sự 
quán chiếu của tâm về Bốn Chân Lý Cao Cả này khi chúng 
xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Bài viết này ôn lại mỗi 
chân lý trong Bốn Chân Lý Cao Cả và thảo luận các phương 
cách khác nhau mà mỗi chân lý có thể được thể nghiệm. 


236 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Chân Lý Cao Cả Thứ Nhất: Khổ 

Đau khổ có mặt quanh ta. Nghèo nàn và bạo lực dẫn đến 
đau khổ. Những thất vọng hàng ngày và những vui sướng hàng 
ngày cũng dẫn đến đau khổ. Cả hai đều là nguồn gốc của đau 
khổ và cả hai tạo cơ hội để thực nghiệm những lời dạy của 
Đức Phật. 

Đức Phật nói về ba loại khổ. Trước tiên, sự khổ (bất xứng 
ý) thông thường, bao gồm cả sự căng thẳng về tinh thần và thể 
xác. Điều này phản ánh loại căng thắng mà mọi người trải 
qua. Sanh, bệnh, già, chết, chia la những người thương yêu và 
những trạng thái vui sướng, gặp gỡ những người không thương 
yêu và những trạng thái không vui, không đạt được điều mình 
muốn, sâu, bi, đau đớn, muộn phiển và thất vọng là tất cả 
những thí dụ của cái khổ thông thường. Một cách điển hình, 
khi bạn bị đặt vào tình trạng khổ thông thường, bạn phủ nhận 
nó, không biết đến nó hay lãng tránh nó hơn là đối diện với 
nó. Đức Phật dạy bạn nên hiểu biết sự đau khổ, không nên 
chạy trốn nó. Để làm điều này, bạn phải khảo sát sự đau khổ. 
Để khảo sát sự đau khổ, bạn phải sẵn sàng chấp nhận đau khổ 
trong đời bạn. Ngay lúc này, khi bạn đọc bài viết này bạn có 
thể đang trải nghiệm cái hình thái đau khổ thể xác hay tỉnh 
thân nào đó. Thân bạn có thể đang đau, tâm bạn có thể bất an, 
lo lắng hay những phản ứng của bạn đối với bài viết này có 
thể về mặt tình cảm đầy sự ghét bỏ hay tham lam có thêm 
thông tin. Tất cả những điều này là khổ. Hãy dừng đọc một 
lát. Mang ý thức của bạn trở về với thân. Có còn những cảm 
giác khó chịu nào ở đó không? Nếu có, hãy quan sát chúng, 
hãy ý thức về sự đánh giá những cảm giác đó và cái ý muốn 
làm cho những cảm giác khó chịu mất đi. Đây là khổ. Bây giờ 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 237 


hãy ý thức về những tư tưởng và tình cảm của bạn. Có phải 
những tư tưởng khó chịu (tiêu cực) hay những tình cảm bối rối 
(phát cáu, giận, buồn chán, bất an, lo lắng) đang có mặt? Nếu 
có, đây là khổ. Hãy chấp nhận những ý tưởng và tình cảm nào 
đang hiện diện. Hãy hiểu biết sự đánh của bạn về những tư 
tưởng và tình cảm này. Đây cũng là khổ. 

Loại khổ thứ hai là sự căng thẳng mà bạn trải qua vì các 
sự vật luôn luôn biến đổi. Đây là luật vô thường. Đức Phật 
dạy, cái gì vô thường đều là đau khổ. Bạn có thể kinh nghiệm 
cái chân lý này cho chính bạn, vì sự vô thường rất dễ nhận ra 
trong đời sống hàng ngày của bạn. Khi nhìn vào chính mình 
trong gương và so sánh hình ảnh đó với bức ảnh của chính bạn 
hổi còn nhỏ, rõ ràng là bạn đã thay đổi về thể chất. Đây là sự 
vô thường về sắc. Bạn có thể vui hưởng cái cảm giác mặt trời 
trên thân thể bạn, nhưng nếu bạn ở dưới ánh nắng lâu cảm 
giác nóng bức đó trở thành khó chịu. Đây là vô thường về cảm 
thọ. Bạn có thể thức dậy vào buổi sáng vui vẻ, vào buổi trưa 
thì nóng giận. Đây là vô thường về ý thức. Hôm qua bạn có 
thể có ý nghĩ “tôi thích công việc làm của tôi”. Hôm nay bạn 
có thể nghĩ “tôi ghét công việc của tôi”. Đây là vô thường về 
ý tưởng. 

Sự vô thường thường được che đậy bởi sự tương tục. Do lập 
đi lập lại cùng những sự việc, bạn tạo ra ảo giác mọi vật là 
thường. Bạn thức dậy đúng giờ mỗi ngày và đi xuyên suốt thói 
quen hàng ngày của bạn. Chẳng mấy chốc, thói quen đó bắt đầu 
cảm thấy vững ổn và bạn bắt đầu dựa vào thói quen đó. Khi bạn 
càng ngày càng trở nên bám chặt vào thói quen, bạn cảm thấy 
đau khổ khi thói quen bị phá vỡ. Thật ra, thói quen không bao 
giờ đều đặn và vững ổn, nó chỉ được lập đi lập lại. Nếu bạn để 


238 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thời gian quán chiếu thói quen khác nhau như ra sao mỗi khi 
bạn trải qua nó, bạn sẽ có thể thấy xuyên suốt cái ảo giác 
thường hằng và nhìn ra được cái thực tính của vô thường. 

Loại khổ thứ ba là sự căng thẳng kết hợp với năm hợp thể. 
Tất cả mọi sinh vật đều gồm có năm hợp thể. Năm hợp thể là 
thân (sắc), cảm giác (thọ), tưởng, suy nghĩ (hành) và thức. 
Ngoài ra không có gì khác. Không có cái linh hồn hay cái ngã 
thường hằng. Trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn có thể 
kinh nghiệm khía cạnh đau khổ này khi bạn ý thức rằng bạn 
không thể kiểm soát được thân, cảm giác, tưởng, suy nghĩ, tình 
cảm hay mức độ của ý thức bạn. Thân bạn tổn thương và mõi 
mệt khi bạn không hề muốn như vậy. Bạn có thể cảm nhận 
những cảm giác khó chịu (nóng, hay lạnh hay đau đớn) cho dù 
bạn không muốn cảm nhận những cảm giác đó. Bạn có thể có 
những cái tưởng sai lầm dù bạn nỗ lực hết sức để không làm 
như thế. Thí dụ, cuộn dây thừng sau hè trông giống như con 
rắn lúc chạng vạng. Bạn có thể nghĩ những ý tưởng quấy rầy 
bạn hay làm cho bạn cảm thấy giận dữ hoặc phạm tội. Những 
sự kiện này xảy ra, bạn không kiểm soát nó được. Nếu các 
hợp thể thật sự “thuộc về” bạn, khi muốn bạn sẽ cẩm giác, suy 
nghĩ, tưởng cái điều bạn muốn có. Bạn không kiểm soát được 
sự xảy ra của những hiện tượng này. Đây là cái được gọi là 
khổ của các pháp có điều kiện (duyên sinh). Lại nữa, bạn có 
thể quán sát cái khổ này nếu bạn biết phải chờ đợi cái gì và 
nếu bạn sẵn sàng hiện diện với sự căng thẳng do không có 
kiểm soát, hơn là bỏ chạy khỏi thực tại vì bối rối, trách cứ hay 
phủ nhận. 

Mục đích của việc quan tâm đến đau khổ là gì? Đức Phật 
dạy rằng cách duy nhất để hiểu biết cái khổ là trải nghiệm nó. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 239 


Hiểu biết đau khổ bằng tri thức không đủ. Chỉ khi trải nghiệm 
sự đau khổ bạn mới có thể thẩm sâu cái Chân Lý Cao Cả Thứ 
Nhất. Chánh niệm cho phép chúng ta quán sát cái khổ trong 
đời sống hàng ngày mà không bị đắm nhiễm trong khổ. Chánh 
niệm là cái ý thức không có tính chất phê phán của phút giây 
hiện tại. Cái ý thức đó cho phép chúng ta quán sát mà không 
vướng mắc. Đức Phật chứng ngộ chân lý về khổ qua sự thực 
tập tuệ quán. Chúng ta cũng có thể sử dụng chánh niệm trên 
nền tắng hàng ngày để giúp chúng ta chứng ngộ được chân lý 
về khổ. 

Chân Lý Cao Cả Thứ Hai: Nguyên Nhân của Khổ 

Tham lam, ham muốn, khát vọng, thèm khát, mong cầu, 
ưa thích và bám víu là một số đặc tính được bao gồm trong 
thuật ngữ tham ái. Tham ái là yếu tố tinh thần làm nền tảng 
cho mọi đau khổ. Như Đức Phật đã chỉ rõ, có ba loại tham ái: 
tham dục lạc, tham hữu, và tham vô hữu. Tham dục lạc dễ 
nhận ra nhất trong đời sống hàng ngày. 

Khi chúng ta trải qua sự bất xứng ý, đau khổ hay căng 
thẳng, thường là do sự tham ái hay bám víu của chúng ta đối 
với những đối tượng cảm giác. Tham ái xuất hiện trong tất cả 
sáu cơ quan cảm giác (sáu căn). Chúng ta thèm khát những 
hình ảnh đẹp, những âm thanh dịu dàng, thưởng thức những 
cảm giác, những mùi hương, những xúc chạm êm ái và những 
ý tưởng thú vị. Chúng ta cũng mong muốn gạt bỏ những cảm 
giác khó chịu. Chúng ta mong muốn loại bỏ những âm thanh, 
những hành ảnh, những mùi, vị đau đớn khó chịu và những ý 
tưởng không vui. Hãy ngưng đọc giây lát. Hãy đem ý thức của 
bạn trở lại thân. Có những cảm giác khó chịu ở đó không? Nếu 


240 RA KHỎI BÓNG TỐI 


có, hãy ý thức rằng sự phê phán của bạn đối với những cảm 
giác này và bạn muốn làm cho những cảm giác khó chịu này 
biến đi. Sự mong muốn này là tham. Bây giờ hãy ý thức về 
những ý tưởng và tình cảm của bạn. Có những ý tưởng nào khó 
chịu (tiêu cực) hay những tình cảm quấy rối nào (phát cáu, tức 
giận, buồn phiền, bất an, lo lắng) hiện diện không? Nếu có, 
hãy ý thức về sự phê phán của bạn về những ý nghĩ và tình 
cảm này. Có thể bạn ý thức về sự mong muốn cảm giác an lạc 
và hạnh phúc? Sự mong muốn xua đuổi những ý tưởng và tình 
cảm tiêu cực là tham. Khi bạn trải nghiệm những tình cảm vui 
(vị, âm thanh, mùi hương, hình ảnh, những xúc chạm hay ý 
tưởng) bạn thường muốn những cảm giác dễ chịu này tiếp tục 
hay lập lại. Nếu bạn hiện thời đang trải nghiệm những cảm 
giác dễ chịu nào, hãy quán sát những cảm giác đó một cách 
chú ý và cố gắng ý thức về sự thất vọng hay bực bội xuất hiện 
khi những cảm giác dễ chịu này ngưng lại. Sự thất vọng hay 
bực bội này là do tham ái. 

Khi trải qua cuộc sống hàng ngày, bạn có thể bằng việc sử 
dụng chánh niệm ý thức được những tham ái xuất hiện thường 
xuyên. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể có một cảm 
giác khó chịu trong dạ dày, mà bạn cho là đói bụng và bạn 
muốn ăn. Khi ăn nhiều thức ăn hơn yêu cầu của dạ dày, bạn 
có thể một lần nữa có cảm giác khó chịu, và bạn muốn cảm 
giác khó chịu đó biến đi. Khi đang đi đến chỗ làm việc bạn 
gặp phải những mùi khó chịu, như khói xăng đầu hay sự ô 
nhiễm của thành phố, đau khổ xuất hiện vì bạn mong muốn 
những mùi khó chịu này tan biến đi. Thay vào đó, bạn có thể 
đi ngang qua một người bán hàng và mùi thơm dễ chịu của 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 241 


thức ăn tẩm gia vị trong không khí và bạn cảm thấy bị lôi cuốn 
theo mùi hương đó và thèm thức ăn đó. Sự bám víu vào các tư 
tưởng và quan niệm của bạn là một khía cạnh khác của sự 
khát ái. Trong công việc bạn có thể bám víu vào tư tưởng và 
muốn những người đồng sự của bạn đồng ý với chúng. Bạn 
cũng có thể bám víu vào những nghi thức và lễ lạc, triết lý hay 
tôn giáo. Tất cả điều này là sự khát ái đối với những đối tượng 
cảm giác dễ chịu. 

Sự khát ái đối với đời sống (hữu ái) kết hợp với niềm tin 
vào kiếp sau. Khi con người hành động để đạt được công đức 
với hy vọng có một tái sanh hạnh phúc hơn, con người bị buộc 
trong hữu ái. Hoặc sự khát ái đối với sự vô hữu đặt nền tẳng 
trên niểm tin không có nhân quả cho một hành vi, và niỀm tin 
không có đời sống sau khi chết, cũng không có kiếp sau. 

Để có hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về mối liên quan 
giữa tham ái và khổ, cần phải dùng chánh niệm quán sát sự 
tham ái hay bám víu. Trong khi ý thức một cách chánh niệm 
về một sự khát ái, con người có thể hiểu được mối liên hệ giữa 
khát ái và đau khổ. Không phải cái cảm giác đói làm khó chịu, 
mà chính sự ước muốn gạt bỏ cảm giác đó dẫn đến đau khổ. 
Chỉ khi qua sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm con người mới 
bắt đầu thấm nhuần được Chân Lý Cao Cả Thứ Hai. 

Lòng tham không bao giờ có thể thoả mãn; chỉ có đối 
tượng của nó thay đổi thôi. Lòng tham không thể chấm dứt 
bằng cưởng lực của ý chí. Sự đè nén đó chỉ làm tăng thêm sức 
mạnh của khát ái về lâu về dài. Phương cách duy nhất để 
buông bỏ khát ái là qua sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm 
rằng khát ái không đưa đến thoả mãn mà chỉ dẫn đến chỗ gia 


242 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tăng. Sự hiểu biết này tăng lên khi chúng ta lặp đi lặp lại ý 
thức chánh niệm về những khát ái mà chúng ta trải nghiệm 
trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập sự hiểu biết dựa 
trên kinh nghiệm về cách thức xuất hiện và tan biến của 
những tham ái, cách thức chúng không thoả mãn về lâu về dài, 
mà đòi phải được nuôi dưỡng mãi mãi và cuối cùng làm cho 
tham ái càng ngày càng gia tăng, chúng ta bắt đầu hiểu được 
sự khổ đau vốn có trong mọi tham ái. 


Chân Lý Cao Cả Thứ Ba: Sự Diệt Khổ 

Chân Lý Cao Cả Thứ Ba là chân lý cao cả về niết-bàn, 
nghĩa là sự giải thoát khỏi tham ái. Không thể kinh nghiệm về 
niết-bàn một cách trực tiếp cho đến giây phút con đường và 
đạo quả đã được trải nghiệm. Có thể trong đời sống ngày qua 
ngày thoáng hiện điều mang ý nghĩa buông bỏ tham ái. Mỗi 
lần chúng ta có thể chánh niệm và quán sát sự xuất hiện và 
biến mất của tham ái mà không tác động vào tham ái đó, 
chúng ta có thể kinh nghiệm được cái cẩm giác an lạc và yên 
tỉnh do kết quả buông bỏ đó. Trong khi đi bộ đến chỗ làm việc 
và ngửi thấy mùi khói xăng dầu khó chịu, hãy chánh niệm, 
hãy tỉnh thức về cái mùi xuất hiện và biến mất (hơn là trở nên 
giận dữ, nhờm gớm, v.v...); lúc đó chúng ta có thể kinh nghiệm 
được ý nghĩa của sự buông bỏ tham ái. Cũng vậy, khi chúng ta 
đi ngang qua người bán hàng ngửi thấy mùi hấp dẫn của thức 
ăn tẩm gia vị, nếu chúng ta cho phép cái cảm giác đó xuất 
hiện mà không khao khát nó, chúng ta sẽ hiểu được sự giải 
thoát khỏi tham ái. Đôi khi điều này khó thực hiện và như thế 
chúng ta phải quán sát chính sự tham ái đó. Qua việc sử dụng 
chánh niệm, có thể ý thức về tham ái mà không tác động vào 
nó. Chẳng hạn, khi đi làm việc về con của bạn đang làm ôn, 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 243 


bạn có thể ý thức được cơn nóng giận đang xuất hiện trong 
lòng, bạn có thể nhận ra sự đau khổ (nóng giận) này là sự 
khao khát được an lạc và yên tĩnh. Thông thường, bạn có thể 
la hét con bạn và bảo chúng im lặng, như thế bạn sẽ nhượng 
bộ sự tham ái và một cách gián tiếp làm nó mạnh thêm. Nếu 
bạn có thể bằng chánh niệm quán sát cái lồng mong muốn làm 
cho bọn trẻ im lặng và để cho lòng mong muốn này tan biến đi 
mà không phê phán hay làm một hành động nào, lúc đó chính 
là giây phút bạn buông xả, giây phút an lạc, thoải mái và giải 
thoát. Một khi bạn buông xả cơn giận, bạn có thể nói với bọn 
trẻ về sự ồn ào một cách trầm tỉnh và thư giản. 


Chân Lý Cao Cả Thứ Tư: Con Đường Chấm Dứt Khổ 

Tám Con Đường Chân Chánh là con đường giải thoát, là 
phương pháp Đức Phật để ra để chấm dứt đau khổ. Tám Con 
Đường Chân Chánh gồm ba khía cạnh, pañña (tuệ), sìla (giới) 
và samàdh¡ (định). Thường thì chỉ có khía cạnh sìla của Tám 
Con Đường Chân Chánh được nhấn mạnh cho cư sĩ đệ tử Phật. 
Tuy nhiên, có thể tu tập tất cả ba khía cạnh của Tám Con 
Đường Chân Chánh trong đời sống hàng ngày. 

%ìla liên quan đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng. Chánh ngữ bao gồm việc tránh nói dối, nói lời thô tháo, 
nói lời độc ác, nói chuyện phím và nói lời vô ích. Chánh 
nghiệp liên quan đến việc tránh sát sanh, trộm cắp, phóng dật 
các căn (thường đề cập đến việc tránh hoạt động tình dục bất 
chánh) và sử dụng ma tuý và rượu. Chánh mạng là tránh 
những nghề nghiệp gây tác hại mình hay người khác. 

Ở mức độ sâu sắc hơn, sìla cũng liên quan đến việc sống 
một cuộc đời từ bị vô hại. Việc tu tập các tâm vô lượng 
(brahmavihàra: từ, bi, hỷ và xả) có thể phát triển giới. Khi tu 


244 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tập các tâm vô lượng, chúng ta tự động tu tập chánh ngữ, 
chánh mạng và chánh nghiệp. Do học hỏi các tâm vô lượng, 
bạn học cách nói chuyện với người khác bằng sự tử tế, hiểu 
biết và từ bi. Bạn học cách hành động với lòng từ bi, hoan hỷ 
và tâm xả. Bạn có thể thực sự vui với sự thành công của người 
khác và bạn có thể học cách thản nhiên khi người khác mắc 
vào tham, sân và si. Sống trong các tâm vô lượng không có 
nghĩa là sống một cách thụ động mà là hành động theo cách 
vô hại để giúp chính mình và người khác. Chẳng hạn, khi bạn 
cần thi hành kỷ luật với con cái hay bất hoà với người bạn đời 
của bạn, bạn có thể làm như thế từ chỗ hiểu biết và từ bi hơn 
là từ chỗ sân giận hay sợ hãi. 

Tu tập các tâm vô lượng cũng cho phép bạn kinh nghiệm 
những khía cạnh thuộc trí tuệ của Tám Con Đường Chân 
Chánh trong đời sống hàng ngày. Chánh tư duy là tư duy về sự 
vô hại, trìu mến, không cay độc, thương yêu và xả ly. Mỗi khi 
bạn có thể trong từng phút giây buông xả sự tham ái, quan 
niệm, tư tưởng hay những chấp trước, là bạn đang tu tập một 
khía cạnh của sự xả ly. Khi bạn sống các tâm vô lượng là bạn 
đang tu tập các khía cạnh khác của chánh ngữ. Khi bạn trải 
nghiệm sự vô thường, khổ và vô ngã trong các công việc hàng 
ngày, là bạn đang tu tập sự hiểu biết chân chánh, yếu tố thứ 
hai trong phạm trù trí tuệ. Bằng cách này bạn có thể bằng kinh 
nghiệm bắt đầu hiểu biết phạm trù trí tuệ của Tám Con Đường 
Cao Cả như một phần của kinh nghiệm hàng ngày. 

Khía cạnh cuối cùng của Tám Con Đường Chân Chánh là 
samàdhi (định), có liên quan đến sự tu tập thiển định. Một sự tu 
tập thiển định hàng ngày giúp chúng ta hoàn thành khía cạnh tu 
tập này bằng việc sử dụng chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 245 


định làm quân bình và luyện tập tâm để nhìn mọi vật đúng như 
chúng là: vô thường, khổ và không (không có cái lõi, tức vô 
ngã.) Chúng ta không thể thực tập chánh định trong thói quen 
hàng ngày mà không thực tập chánh niệm và chánh tinh tấn. 

Chánh tĩnh tấn là sự nỗ lực tránh những tư tưởng bất thiện, 
thay thế những tư tưởng bất thiện khi chúng khởi lên bằng 
những tư tưởng thiện, tu tập tư tưởng thiện chưa phát sinh và 
duy trì những tư tưởng thiện đã phát sanh. Chúng ta đi vào nỗ 
lực này khi chúng ta chánh niệm và có thể nhìn thấy sự phát 
sinh của những tư tưởng, lời nói hay hành vi bất thiện và sau 
đó dùng chánh tinh tấn để thay thế những điều này bằng 
những điều thiện. Chúng ta đi vào nỗ lực này bất cứ khi nào 
chúng ta thực tập bốn tâm vô lượng. Chẳng hạn, khi nghe một 
âm thanh khó chịu, đúng ra là khi giận dữ hay phát cáu, chúng 
ta có thể suy nghĩ đến nguồn gốc của đau khổ làm dẫn đến âm 
thanh này. Chúng ta có thể suy nghĩ làm thế nào người đang bị 
đau khổ dẫn họ đến chỗ kêu la như vậy. Lúc đó lòng từ bi xuất 
hiện và qua sự thực tập chánh tinh tấn người ta biến cái phản 
ứng tâm bất thiện đó thành một phản ứng tâm thiện. 

Chánh niệm (nhớ nghĩ) là sự hiểu biết bốn nên tẳng của 
niệm; niệm thân, niệm thọ (cảm giác), niệm tâm và niệm 
pháp (nội dung của tâm). Lại nữa, khi bạn trải qua đời sống 
hàng ngày, việc rõ biết bằng chánh niệm về những cảm giác 
của thân, những cảm xúc, tưởng và các hành cùng mức độ của 
ý thức cho phép bạn tu tập chánh niệm trong cuộc sống hàng 
ngày. Bốn Chân Lý Cao Cả do Đức Phật khám phá phản ánh 
cốt lõi của học thuyết Đức Phật. Cũng vậy, sự tham ái vây 
quanh chúng ta. Tham ái là bất cứ hình thái nhận thức hay ước 
muốn tình cảm để có các sự vật khác hơn cách chúng thực sự 


246 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hiện hữu. Chân lý cao cả về niết-bàn được trải nghiệm khi bạn 
buông xả tham ái và chấp nhận tình huống thực của nó. Trong 
đời sống hàng ngày chúng ta có một danh sách rộng rãi về 
những cơ hội để thực tập buông xả. Khi chúng ta buông xả là 
chúng ta tự do, giải thoát. 

Có thể thực tập khía cạnh giới luật của con đường khi bạn 
tương tác với con cái, người bạn đời hay cộng đồng của bạn, 
qua việc sống bốn tâm vô lượng. Bạn phát triển trí tuệ trong 
hai cách: (a) qua sự tu tập lòng từ, bi, hỷ và xả; và (b) qua sự 
suy nghĩ về ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã vốn có trong 
tất cả các hiện tượng (duyên sinh). 

Chúng phát triển kỷ luật tâm linh, định (samàdhi), qua 
việc thực tập thiển minh sát (vipassanà). Vipassanà có thể 
được thực tập khi bạn sống trải đời sống hàng ngày. Bạn có 
thể tu tập sự hiểu biết từng giây phút về thân, thọ, tình cảm, 
tính khí và tư tưởng. Theo cách này, bạn kinh nghiệm về bốn 
nền tảng của chánh niệm trong đời sống hàng ngày của bạn, 
và không phải loại bỏ bản thân ra khỏi cuộc sống hàng ngày 
để trải nghiệm và hiểu biết giáo pháp Đức Phật. 


+++ 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 247 


2 


(I0 PHÍP TRWW ĐI tứ HÌW WÌì 
(Á(I ĐÔI TRỊ §ÂN HẬN 


Tỳ-kheo Ni Liễu Pháp 


Sân hận là một tình cảm thông thường nơi loài người. Mọi 
người nỗi giận ở một lúc nào đó và một mức độ nào đó khi đối 
diện với người hay sự việc khó chịu. Nhưng thật là thú vị khi 
biết các bậc trí trong quá khứ cùng các học giả thời đại ngày 
nay định nghĩa nó ra sao. 

Sân Hận là gì? 

Bhagavad Gìtà nói: “Sự tham muốn phát sinh từ chấp thủ; 
sân hận phát sinh từ tham muốn. Cả hai chấp thủ và sân hận là 
sản phẩm của năng lượng tâm. Sân hận là cửa ngõ đưa đến địa 
ngục vì nó dẫn đến chỗ huỷ diệt bản thân.”! Quan điểm của 
Sankara cho rằng sân hận phát sanh từ sự cẩn trổ của một tác 
nhân, có ý thức hay vô ý thức, đối với một tham muốn.” 





! Jadunath Sinha, Triết học Ấn-độ - Tình Cảm và Ý Chí, quyển II 
(Calcutta: Nhà Xuất Bản Sinha, 1961), tr. 110. 
? Jbid., tr.11. 


248 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trường phái Số Luận (Samkhya) cho rằng một người trở nên 
sân hận khi gặp phải sự chống đối, cẩn trở hay thất bại do một 
người nào đó gây ra. Sân hận là một biến thể của năng lượng 
do không thành tựu được một tham muốn. Hộ 


1N €€ 


Trong tâm lý học đạo Phật, sân hận được mô tả là “một 
tính khí rối loạn, tình trạng xáo trộn, sự chống đối, thù địch, 
”* Trong tự điển đã 
định nghĩa sân hận là tình cảm mạnh mẽ chúng ta cảm nhận 
được khi chúng ta nghĩ rằng một người nào đó đã cư xử theo 
cách thức không đẹp, ác độc hay không thể chấp nhận." 


Z ^ LS z2? ^ ^ 
cáu kỉnh, cộc lốc, hay phần nộ của tâm. 


Raymond Lloyd Richmond cho rằng sân hận là một tình 
cảm của con người chống lại một người hay một điều gì đó. 
Đó là một cẩm tính thù địch đặt con người chống đối lại nhau, 
hay thậm chí chống lại chính họ. Ông còn nói sân hận có thể 
là một phẩn ứng tâm lý “tự nhiên,” đối với sự tổn thương và 
xúc phạm, nhưng tất nhiên không tốt cho chúng ta. Chẳng hạn, 
chất độc cũng là tự nhiên, và chúng được định nghĩa là làm 
chết người. Và như thế có những cách tốt hơn nhiều để đối 
phó với sự tổn thương và xúc phạm hơn là sự sân hận.” 

Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng sân hận là một tình cảm hạng 
thứ, có nghĩa là trước nó có những cảm thọ khác, như đau đớn 
hay sợ hãi. Sân hận “anger” có chung một gốc với khổ não 





ở Ibid., tr.113. 

* Caroline A.F. Fhys Davids, Sách Tâm Lý Đạo Đức Học của Đạo Phật 
(Nhà Xuất Bản Munshiram Mânohrlal, 1996) tr. 111. 

” Collins Cobuild, Advanced Learner's English Dictionary (Glasgow: 
Nhà Xuất Bản Harper Collins, 2003), tr.47. 

° Raymond Lloyd Richmond, Một Hướng Dẫn về Tâm Lý và Thực Tập 
(từ internet). 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 249 


(“anguish” có nghĩa đau đớn, hay đau khổ tột cùng, và 
“angst” có nghĩa sợ hãi lo lắng) ám chỉ tính chất và nguồn gốc 
đau khổ của nó. 

Do tính chất tính thần, sự sân hận không có hình thái, 
nhưng nó dễ biết khi người ta nổi sân bởi vì sân hận được biểu 
lộ rõ rệt trên thân. Như vài nhà tâm lý học mô tả, “sân được 
biểu lộ bằng đôi mắt có tia máu, mặt cau có, nghiến răng, hai 
má phùng lên, môi cắn lại, tay nắm chặt, đấm tay, đánh, ném 
trên đất, đè nén, tóm lấy, ném vũ khí, chảy hay đổ máu, chặt, 
v.v..”” Tuy nhiên có người biểu lộ sự sân giận bằng một lối 
trầm tỉnh hơn bằng cách giữ im lặng trong khi bên trong thì sôi 
lên. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, người sân hận vẫn 
không dễ chịu và vui vẻ chút nào, và những khía cạnh này ảnh 
hưởng đến mối liên hệ với người khác. 

Những Điều Lợi và Bất Lợi của Sân Hận 

Cho dù tất cả chúng ta đều biết rằng sân là một tình cảm 
huỷ hoại, chúng ta vẫn cứ nổi sân, và đôi khi thậm chí còn 
buông lung trong đó; bởi vì sân có một số điều thuận lợi. Đó là 
lý do Đức Phật nói rằng sân có cái gốc sâu độc (visamùla) và 
có cái ngọn mật ngọt (madhurasga).ˆ Bản chú giải nói rằng 
sân có gốc độc vì nó có kết quả đau khổ và nó có cái ngọn mật 
ngọt vì người ta thấy dễ chịu khi dùng sân để đối trả lại sân, sỉ 
nhục đối trả lại sỉ nhục, hay một cú đánh đối lại một cú đánh. 





7 Glenn R. Schiraldi và Melissa Hallmark, Sách Đối Trị Sân Hận (New 
Delhi: Tata McGraw HỦlI Publishing, 2004) tr. 4. „ 

Š Jadunath Sinha, Tâm Lý-Tình Cảm và Ý Chí Ẩn-độ, quyển II 
(Calcutta: Nhà Xuất Bản Sinha, 1961), tr.194. 

? Những Bài Pháp Liên Quan của Đức Phật, Quyển II, Bhikkhu Bodhi 
dịch (Boston: Nhà Xuất Bản Trí Tuệ, 2000), tr. 133. 


250 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Khi nổi sân, người ta có cảm giác quyền lực và khống chế. 
Chẳng hạn, một bà mẹ la rày con cái, và chúng im lặng trong 
giây lát. Sân hận vì sự nhu nhược của chính mình có thể thúc 
đẩy chúng ta thay đổi hay phát triển sức mạnh bên trong. 
Trong vài trường hợp, sân hận vì sự bất công hay ngược đãi có 
thể giúp chúng ta đứng lên vì một chính nghĩa. Nó cũng có thể 
giúp làm cho trút được sự thất vọng và giải phóng sự căng 
thắng. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma nói rằng nếu chúng ta quán sát 
con đường xuất hiện của cơn sân hận, có một cảm giác là cơn 
sân hận đến như một người bảo hộ, như một người bạn giúp 
chúng ta đánh trả thù người đã gây thiệt hại cho chúng ta; 
nhưng trong thực tế đó là một ảo giác. Đó là một trạng thái lừa 
gạt của tâm." Như vậy nếu chúng ta xem xét sâu hơn, chúng 
ta có thể thấy rằng về lâu về dài sân hận không giúp ích gì, và 
còn có những cách khác để cảm thấy mạnh mẽ, vững chải và 
được người khác đánh giá cao. 

Về những điều bất lợi của sân hận, Đức Phật đã dạy trong 
kinh rằng có bảy tình huống xảy ra cho một người đàn bà hay 
đàn ông sân hận: 

Này các tỳ-kheo, loại người nóng giận này, bị sân hận chế 
ngự; họ bị sân hận phá huỷ: và cho dù họ có được tắm sạch, 
được xức dầu thánh, tóc râu được tỉa xén, ăn mặc quần áo sạch 
sẽ, cho dù như vậy họ vẫn xấu xa, vẫn bị sân hận chế ngự; .. 
ngũ không an giấc, nằm trong lo lắng, bị sân hận lấn át; ... họ 
không thịnh vượng; ... họ không giàu có; .. không danh tiếng; ... 





!° Đức Đạt-lai Lạt-ma, Trị Tâm Sân hận (Delhi: Motilal Banarsidass, 
2003), tr.9. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 251 


không bạn bè; .. khi thân bị tan hoại sau khi chết họ có thể bị 
tái sanh trong đường bất hạnh, đường ác, vực sâu, địa ngục." 
Do kinh nghiệm của mình và quan sát người khác, chúng 
ta có thể thấy rằng khi nổi sân chúng ta trông thật là xấu xa. 
Vào giây phút căng thẳng của cơn sân hận chúng ta có khuynh 
hướng ném đi mọi thứ, và cảm thấy xa cách ngay cả đối với 
những người gần gủi và thân yêu nhất. Đó là vì sân hận lấn át 
và huỷ diệt sự an lạc trong tâm chúng ta. Glenn R. Schiraldi 
và Melissa Hallmark Kerr, trong nghiên cứu của họ về sự sân 
hận, đã ghi rõ một danh sách dài những cái giá phải trả cho 
việc nổi nóng. Trước tiên sân hận làm cho chúng ta bị người 
khác nhìn bằng con mắt tiêu cực và tạo ấn tượng không tốt nơi 
họ. Sự sân hận có khuynh hướng kích hoạt sân hận nơi người 
khác, xúi dục người khác gây hấn, trả đủa và phá hoại. Nó gây 
trở ngại cho việc giải quyết rắc rối, làm nhận định suy yếu, 
làm người khác xa lánh, và làm xấu đi các mối quan hệ. Nó 
làm cho người khác tránh đưa ra cho chúng ta thông tin phản 
hổi có lợi về mặt tiểm năng vì lo sợ, và kết quả là nó dẫn đến 
sự xung đột với người khác. Sân hận tước mất của chúng ta 
hạnh phúc, hoan hỷ, an lạc và sự hoà hợp với người khác. Đôi 
khi do thiếu kiểm soát, sân hận có thể đưa đến tội lỗi đau khổ, 
dẫn đến hối tiếc và tổn thương lòng tự trọng; và tệ hơn nữa, 
chúng ta có thể làm tấm gương xấu cho những người đi sau 
hay trẻ em. Sân hận được lập đi lập lại có liên quan đến những 
rắc rối về sức khỏe về lâu dài. Những người dễ sân hận, thù 
địch và gây hấn có nguy cơ cao đối với bệnh cao huyết áp, 
đau tim động mạch vành, đột quy, chết vì mọi nguyên nhân và 





!! Trích trong The Book øƒ The Gradual Sayings, Quyển 4, do E.M. 
Hare dịch (Luân Đôn: Hội Thánh Điển Pàili, 1978), tr.58-61. 


252 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tốn hại đến công việc. Họ có nguy cơ lớn đối với bệnh đau 
đầu, đau lưng, ung thư, và rối loạn dạ dày. Họ dễ có khả năng 
tái phát căn bệnh tâm lý. '“ Có nhiều bất lợi trong việc sân 
hận, nhưng chúng ta có thể kết luận với lời nhận xét ngắn gọn 
của Sàntideva “Không ai sống hạnh phúc với sự sân hận.” 
Điều quan trọng là quán sát và nhìn thấy những bất lợi của sự 
sân hận, thấy rằng đó là một lỗi lầm, một kẻ phá rối trong đời 
sống chúng ta. Đức Phật so sánh sự ác ý, sân hận và ghét bỏ 
với một kẻ thù. Bất cứ những điều tác hại mà một kẻ thù mong 
muốn cho chúng ta, thì sân hận có thể gây ra tất cả những điều 
đó cho chúng ta một cách hữu hiệu. 


Tại Sao Sân Hận Xuất Hiện? 

Khi đã nhìn thấy những bất lợi của sự sân hận, chúng ta 
muốn chấm dứt nó, nhưng để làm như thế, trước hết ta nên 
truy tìm nguyên nhân của sân hận. Thường thường, chúng ta 
nổi sân khi cảm thấy rằng chính chúng ta hay những người 
thân của chúng ta bị ngược đãi. Bởi vì chúng ta quan tâm lo 
lắng, chúng ta không thể chịu nỗi sự bất công, và sân hận phát 
sinh từ ước muốn bảo vệ người khác và bảo vệ chính chúng ta. 
Như thế. Cho dù quan tâm lo lắng là một tính chất rất tốt, nó 
có thể dẫn đến phản ứng bất thiện nếu chúng ta không biết 
cách chuyển hướng sự quan tâm đó. Sân hận thường là kết quả 
của sự tổn thương tình cảm; tức là, trong tình trạng bị đe dọa 
hay nãn lòng theo một cách nào đó. Chúng ta sân hận khi cảm 
thấy bị loại bổ, không được tôn trọng, bất lực và bị tổn thương. 
Thế là chúng ta muốn làm tổn thương người nào đó giống như 





!* Schiralsi và Kerr, trong cuốn Sách Đối Trị Sân Hận, tr.19-21. 
Đức Đạtlai Lạtma, Trị Tâm Sân Hận (Delhi: Motilal 
Banarsidass,2003), tr.17. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 253 


chúng ta đã bị làm tổn thương. Đôi khi những mong đợi hão 
huyền là nguyên nhân của sân hận. Chúng ta thường mong đợi 
quá nhiều từ bản thân, từ các người cộng sự, từ con cái, từ những 
hoàn cảnh đang sống, và khi những điều này không xẩy ra như 
mong đợi, chúng ta cảm thấy thất vọng, và bất bình. Đôi khi sự 
căng thẳng ảnh hưởng đến tình cảm — những người bị nhiều áp 
lực có khuynh hướng nổi sân dễ hơn nhiều. Một phần có thể là 
cá tính chúng ta — chúng ta có thể là người dễ cáu gắt hoặc là 
người có những tình cảm căng thẳng, do cường độ của khuynh 
hướng sân hận ngũ ngầm (pafighanusaya) trong tâm. 

Mặc dù về mặt khách quan, sân hận xuất hiện để đáp lại 
người hay hoàn cảnh không theo ý muốn, nguồn gốc thực sự 
của nó vẫn có tính cách chủ quan và nội tại, đó là cái tưởng 
của cái ta trong tâm chúng ta. Sự ghét bỏ và sân hận xuất hiện 
từ cái ta, không gì khác. Như AJahn Jagaro đã nhận xét một 
cách đúng đắn, chúng ta thích cái gì làm hài lòng và tâng bốc 
cái tôi.“ Trái lại, chúng ta không thích cái gì thách thức cái 
tôi, đe doạ cái tôi, làm tổn thương bản ngã, làm nhục bản ngã. 
Cái tôi không thích điều đó nên nó phẩn ứng lại với sự ghét bỏ 
và sân hận. Nếu không có cái tôi, sẽ không có vấn đề gì. Đức 
Phật không có cái tôi và do đó Ngài được an lạc và là phước 
lành cho thế gian, một phước lành cho mọi loài. 

Làm Cách Nào Để Trị Tâm Sân Hận 

Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng nếu không nóng giận, 
thì chúng ta chỉ giống như một loại thực vật, quá thụ động. 
Chúng ta có thể quan niệm nó như là một điểu gì tiêu cực 





!* Ajahn Jagaro, “Quan Sát Vấn Đề trong Cuộc Sống Chúng Ta” Bản 
Tìn của Hội Phật Học Tây Úc, tháng giêng-tháng ba, 1994. 


254 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không làm gì cả mà chỉ chịu đựng mọi bất công gây ra cho 
chúng ta. Nhưng sự thật thì sân hận không phải là vũ khí tốt 
nhất để chiến đấu cho sự công bằng, vì chúng ta đều biết sự 
sân hận có thể mang đến tổn hại cho người khác và chính 
chúng ta. Trong vài trường hợp, khi cần, chúng ta nên có hành 
động để chỉnh lại sự sai trái, nhưng chúng ta nên làm điều đó 
với sức mạnh, sự trầm tĩnh và lòng tử tế, chứ không làm với 
một cái tâm huỷ hoại. Nói cách khác, có thể có những biện 
pháp trả đủa, nhưng không hiểm độc hay thù địch. 

Một số nhà tâm lý học cho rằng chúng ta nên biểu lộ sự 
nóng giận để không bị sự đè nén, dẫn đến nhiều loại bệnh. 
Nhưng những nhà tâm lý học khác nói đúng khi cho rằng làm 
cho hả giận thì không có lợi gì. Họ nói rằng cho dù nó có thể 
đưa đến sự hài lòng tức thời, sự làm cho hả giận — như nói tục, 
làm những động tác bẩn thỉu, bóp còi xe hơi, quăng ném đổ 
vật, hay la hét nhục mạ - không làm xua đuổi được sự sân 
hận. Thường thì nó thực sự bơm phồng sự trỗi dậy của cảm xúc 
và thậm chí có thể làm nó kéo dài thêm. 

Có lẽ phương cách thông thường nhất trong việc trị tâm 
sân hận là tránh những người hay những tình huống kích động. 
Nếu cảm thấy không thể chịu đựng được một người hay một 
tình huống đặc biệt nào đó mà chúng ta dễ dàng phát cáu khi 
tiếp xúc với họ, thì tốt nhất là tránh xa họ. Sự tránh xa này vừa 
là về thân và về tâm, có nghĩa là chúng ta sẽ không để họ hiện 
diện ngay trong tâm trí ta và làm xáo trộn sự bình an nội tâm 
của chúng ta. Mặc dù đây là một cách dễ làm để không nổi 
sân, nhưng chúng ta không thể làm như vậy luôn, và chúng ta 
nên chấp nhận rằng nó không phải là cách tốt nhất để từ bổ sự 
sân hận. Ngược lại, chúng ta nên học cách sống chung hoà 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 255 


bình với điều chúng ta không thích. Cho nên chúng ta nên 
khéo trang bị tư tưởng là không có cái gì, không có ai là hoàn 
hảo, rằng con người không phải hoàn toàn tốt hay hoàn toàn 
xấu, mà là một tổng hợp của những thuộc tính tốt và xấu ở 
nhiều mức độ khác nhau. Chúng ta nên chấp nhận rằng con 
người có thể sai lầm, và để cho mọi người khác nhau và làm 
lỗi, vì sự không hoàn hảo là chung cho tất cả mọi con người. 
Cho phép sự sai lầm và thiếu sót nơi mình và nơi người khác 
là một dấu hiệu kiên nhẫn và bao dung, đó là thuốc giải trừ 
sân hận. 

Một trong những vấn đề liên quan đến sân hận là chúng ta 
cảm thấy đúng khi nổi sân; và vì cảm thấy đúng, nên chúng ta 
hoàn toàn đồng hoá với sân hận. Do đó, điều đầu tiên chúng ta 
nên làm để đối phó với sân hận là không đồng hoá với nó. 
Chúng ta nên cảm thấy nó rõ ràng như là một cẩm giác, cách 
nó xuất hiện, phát triển và tan biến. Chánh niệm đối với các 
cảm giác có thể giúp chúng ta nhìn sân hận từ quan điểm của 
một người quan sát khách quan, không còn bị nó đồng hoá và 
kiểm soát. Cho nên mỗi khi chúng ta nổi sân, hãy ngưng lại và 
quán sát. Hãy để ra một khoảnh khắc chánh niệm để nhìn xem 
nó ra sao. Dưới ảnh hưởng của chánh niệm, sân hận sẽ mất đi 
năng lực của nó và dân dân lắng xuống. Chúng ta không đè 
nén sân hận, mà chỉ quan sát nó và buông bỏ nó. Điều này 
được xem là một trung đạo giữa sự biểu lộ và sự đè nén. 

Chúng ta cũng có thể dùng một loại lý lẽ nào đó để chấm 
dứt sân hận. Chúng ta có thể tự hỏi chúng ta có thể làm gì đối 
với người khác bằng cách nổi sân với họ. Chúng ta không thể 
huỷ hoại đạo đức của họ và những tính chất tốt khác của họ. 
Đức Phật thường dạy rằng nổi sân với người khác giống như 


256 RA KHỎI BÓNG TỐI 


muốn đánh họ bằng cách cầm lấy cục than nóng đỏ, hay một 
cái roi sắt nung đỏ, hay cục phẩn. Chúng ta sẽ là người đầu 
tiên bị tổn thương hay bị lấm bẩn. Và, cũng như vậy, nếu 
những người khác nổi sân với chúng ta, họ có thể làm gì chúng 
ta? Họ có thể huỷ hoại đạo đức chúng ta và những tính chất tốt 
của chúng ta không? 

Do đó, lòng tự trọng là một thứ thuốc giải sân khác. Tự 
trọng được định nghĩa là “một ý kiến thực tế và đánh giá cao 
bản thân.”!” Nó có nghĩa là chúng ta tự nhìn mình một cách 
đúng đắn và lương thiện, không thổi phồng cũng không làm 
giảm sức mạnh hay sự quan trọng của mình. Chúng ta biết rõ 
thế mạnh và thế yếu của chúng ta, và dễ chịu với con người 
bên trong của mình. Ajahn Chah, một thiển sư nổi tiếng ở 
Thái-lan, thường nói với các đệ tử: “Nếu một người nào đó gọi 
bạn là chó, bạn hãy nhìn quanh và xem bạn có đuôi không. 
Nếu bạn có đuôi, thì biết là họ nói đúng. Nếu bạn không thấy 
một cái đuôi nào, thì đừng có lo lắng về nó. Bạn không phải là 
chó, vậy thì có vấn đề gì đâu?”'“ Do đó nếu chúng ta biết giá 
trị của chính mình, chúng ta không cần đấu tranh để tự xác 
nhận mình nếu ai đó sỉ nhục chúng ta. Thế là chúng ta an toàn 
đối với những sự công kích, bởi vì chúng ta hiểu sâu sắc rằng 
không điều gì mà người khác làm hay nói có thể thay đổi giá 
trị của chúng ta với tư cách là một con người. 

Một cách khác để tránh xa sân hận là sự thấu cảm. Thấu 
cảm là nhìn thấy quan điểm của người khác và nhận ra điều 
họ đang cảm nhận ... Sự thấu cảm hiểu rằng kẻ thù địch là kẻ 





!Š Schiralsi và Kerr, Sách Đối Trị Sân Hận , tr.100. 
'® Trích từ “Một buổi nói chuyện của Ajahn Jagaro,” Bản Tin của Hội 
Phật Giáo Tây Úc, tháng 7-9, 1995, Perth. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 257 


đang gây tổn hại, rằng người muốn gây tổn hại cho kẻ khác 
không hiện diện trong tâm ngay thật của họ.”'” Với sự thấu 
cảm chúng ta biết rằng người đang làm tổn hại chúng ta có 
những vết thương chưa chửa lành, những nỗi bất an, sợ hãi bên 
trong, và chấp nhận rằng nếu chúng ta có cùng những vấn để 
đó, có thể chúng ta cũng hành động như vậy. Có thể họ thật sự 
không ích kỷ và thiếu chu đáo, mà chỉ vì quẩn trí hay bối rối, 
và do vậy chúng ta không nên lên án họ. 

Để ngăn ngừa sự sân hận, chúng ta nên thay đối cách thức 
suy nghĩ. Chúng ta nên thay đổi tư duy từ một khuynh hướng 
thù hận và tiêu cực sang một khuynh hướng trầm tỉnh và tích 
cực. Cố gắng không tập trung vào những khía cạnh tiêu cực 
mà nhìn những khía cạnh tích cực của vấn để. Khi có điều gì 
không phải hay không thuận lợi, chúng ta nên tìm xem có một 
phương thức xử lý nào cho nó không. Nếu có, thì hãy hành xử 
một cách phù hợp; nếu không, hãy chấp nhận nó và buông bỏ 
nó. Sàntideva đã đặt vấn đề một cách khôn ngoan: 

Tại sao phải đau khổ vì điều gì đó 

Nếu nó có thể cứu vãn được? 

Và có ích lợi gì khi đau khổ vì điều gì đó 
Nếu nó không thể cứu vãn?'3 

Ông cũng chỉ ra một phương pháp để ngăn ngừa sự xuất 
hiện của sân hận: bằng cách xem xét những yếu tố tức thời lẫn 
những yếu tố lâu dài khiến cho hành vi hay sự gây tổn hại 
xuất hiện. “Chẳng hạn, nếu một người nào đó đánh người 
bằng gậy, thực ra cây gậy là cái mà sự sân hận của người đó 





!? Sehiralsi Kerr, Sách Đối Trị Sân Hận , tr.43. 
3 Đạt-lai Lạt-ma, Trị Tâm Sân Hận, tr.21. 


258_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


hướng đến. Mặt khác, chúng ta có thể nói đó là cái nguyên 
nhân gốc hay nguyên nhân nằm bên dưới làm xuất hiện hành 
vi mà một người cảm thấy sân hận. Trong trường hợp này, 
người ta nên hướng sự sân hận của mình đến sự thù địch đó. 
Thế thì tại sao chúng ta đặc biệt chọn cái trung gian giữa 
nguyên nhân trực tiếp làm tổn thương chúng ta, tức cây gậy, 
và cái nguyên nhân gián tiếp nằm bên dưới, sự thù địch? 
Chúng ta bổ qua một bên hai điều này và đặc biệt chọn cái 
trung gian, tức con người, và hướng tất cả sự sân hận của 
chúng ta về người đó.”'? Với sự quán sát này, chúng ta sẽ thấy 
không phải là một người nào khác mà chính cái bản chất con 
người làm tổn thương chúng ta, lúc đó chúng ta có thể cảm 
thấy từ bi đối với người đó và có thể tha thứ họ. Một trong 
những lời khuyên của Đức Phật là: “Nếu một người nào đó 
đánh bạn bằng tay, bằng cục đất, bằng gậy, hay bằng một con 
dao, bạn nên bổ qua mọi sự mong muốn và mọi ý nghĩ dựa 
trên đời sống tại gia. Và ở đây bạn nên luyện tập như sau: 
“tâm tôi sẽ không hề bị ảnh hưởng, và tôi sẽ không nói lời nào 
độc ác; tôi sẽ có lòng từ bi đối với sự an lạc của họ, với một 
tấm lòng thương yêu, không có hận thù trong tâm. ”“9 

Thương yêu (lòng từ, mà) là phương thuốc tốt nhất cho 
sự sân hận. Meà có nghĩa là thương yêu không có ý muốn 
chiếm hữu, mà là thương yêu với ý muốn giúp đỡ, hay sinh 
quyền lợi chính mình cho sự an lạc và hạnh phúc của con 
người. Meíà không có bất kỳ sự chọn lựa hay loại trừ nào. 
Nếu chúng ta chọn một ít bạn bè tốt và loại trừ một người xấu, 





' Tbid., tr.54. 
® Những Bài Pháp Có Liên Quan của Đức Phật, Quyền II, do Bhikkhu 
Bodhi dịch (Boston: Nhà Xuất Bản Trí Tuệ, 2002) tr.219. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 259 


thì chúng ta không phải đang tu tập merrà. Có một loại thiển 
gọi là meità bhàyana, “phát ra những tư tưởng thương yêu tâm 
linh mạnh mẽ, phát triển không giới hạn, làm cho ý thức thành 
vô biên và phổ quát, .. những tư tưởng mong muốn mọi chúng 
sinh được thân ái và không bao giờ thù địch, hạnh phúc và 
không bao giờ đau khổ, hưởng sự an lạc và không bao giờ 
buôn râu...””! Sự tu tập lòng từ sẽ làm giảm khuynh hướng của 
tình cảm sân hận tiêu cực và cuối cùng từ bổ được nó. 

Tâm bi (karunà) là một phẩm chất cao cả khác mà Đức 
Phật khuyên các đệ tử Ngài nên tu tập. Tâm bi là sự nhận thức 
được đau khổ và mong muốn làm giảm đi sự đau khổ nơi mình 
và kẻ khác. Đau khổ hiện hữu trong nhiều hình thái. Khi một 
người thô bỉ, chua cay, hung hăng và vô lý, người đó chắc 
chắn là đang đau khổ trong lòng và không biết phải cư xử làm 
sao cho chánh đáng. Với tâm bi, chúng ta thông cảm với đau 
khổ của người khác và sẽ không phản ứng giống họ để làm 
cho tình huống xấu thêm. Thay vì dùng sự xúc phạm để trả lại 
sự xúc phạm, chúng ta quan tâm đến họ và muốn làm một 
điều gì đó để làm giảm đi sự đau khổ của họ. 

Sự tha thứ là một thuốc giải sân vô cùng hữu hiệu, và được 
xem là “viên đá quý ở vương miện của sự khéo đối trị sự sân 
hận.” “Sự tha thứ có nghĩa chúng ta chọn cách tháo gỡ oán 
hận, thù địch, cay cú và mong muốn báo thù những việc sai 
trái đã gây ra cho chúng ta; đó là một cách đi đến hoà bình với 
cái xẩy ra trong quá khứ. ””” Chúng ta có thể thật sự tha thứ khi 
biết rằng những người khác xúc phạm chúng ta bởi vì họ là 





? Achariya Buddharakkhita, Tâm Từ: Triết Lý và Sự Tu Tập Tình 
Thương Rộng Khắp (Kandy: Hội Nhà Xuất Bản Phật Giáo, 1989) tr.21. 
? Shiralsi và Kerr, Sách Đối Trị Sân Hận, tr. 182. 


260 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nạn nhân của chính những ô nhiễm tâm linh của họ và của 
hoàn cảnh, và sự sân hận đối với sự xúc phạm đó chỉ làm tiêu 
huỷ sự an lạc trong tâm chúng ta. Chúng ta tha thứ để không bị 
buộc trong sự ô nhiễm và không đau khổ. Cuối cùng, “tha thứ 
là một lựa chọn có tính cá nhân, nó không phụ thuộc vào việc 
người xúc phạm đáng được tha thứ, yêu cầu tha thứ, hay tỏ ra 
ăn năn.”” Cho dù sự tha thứ đôi khi rất khó, nó vẫn đang được 
thực tập rộng rãi vì nó là chìa khoá đưa đến sự hoà hợp và 
hạnh phúc của việc sống chung. 

Khi chúng ta không dễ cảm nhận được tâm bi, hay khi 
năng lực tha thứ của chúng ta còn quá yếu, có một phương 
cách khéo léo khác là tu tập tâm xả. “Tâm xả có nghĩa là 
đánh giá cao, hiểu biết, chấp nhận, giao hảo, sống hoà bình 
với sự kiện là có một giới hạn mà con người có thể làm và có 
thể thành tựu. Chúng ta phải chấp nhận rằng con người là thế 
đó và sau đó đứng sang một bên. 7” Để tu tập tâm xả, chúng ta 
nên hiểu biết và chấp nhận luật nhân quả. Tất cả những 
nghiệp thiện và bất thiện đều sanh ra kết quả. Không ai có thể 
trốn khỏi kết quả những hành vi của họ. Cho nên khi một 
người lạm dụng hay lừa gạt, nếu chúng ta phản ứng giống như 
họ, thì chúng ta cũng phạm một nghiệp bất thiện. Ngược lại, 
nên tin rằng dù chúng ta có trả thù họ hay không, họ vẫn 
không thể trốn khỏi nghiệp của họ. Người ta có thể cho rằng 
thái độ này quá tiêu cực, rằng nên làm một điều gì đó ít nhất 
để bảo vệ mình, nhưng đôi khi chúng ta không thể làm gì cả, 
và trong trường hợp đó, tâm xả là phương tiện tốt nhất để giúp 
chúng ta tránh nổi điên lên. 





23 : 
Ibid. 
®“ Ajahn Jagaro, Bản Tin của Hội Phật Giáo Tây Úc, tháng 10-12. 
1993. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 261 


Câu chuyện của Trưởng Lão Xá-lợi-phất là một thí dụ gây 
cảm hứng cho tất cả những ai muốn học bài học từ bi, bao 
dung và khiêm hạ. Có một lần, khi Đức Phật đang cư ngụ tại 
Sàvatthi, một tỳ-kheo đến và thưa Đức Phật rằng Trưởng Lão 
Xá-lợi-phất đã xúc phạm ông mà không nói lời xin lỗi lại bỏ 
ra đi. Đức Phật bảo một tỳ-kheo gọi Trưởng Lão Xá-lợi-phất 
đến giữa hội chúng. Khi được hỏi có thật sự là ngài đã xúc 
phạm tỳ-kheo đó và không xin lỗi, lại bỏ ra đi không, Trưởng 
Lão Xá-lợi-phất nói rằng chỉ có một người thiếu trí mới làm 
như vậy, và ngài còn giải thích thêm cách ngài tu tập và ứng 
xử trong cuộc sống hàng ngày. Ngài sống một đời khiêm hạ 
với những phẩm chất giống như đất, nước, lửa, gió, v.v... “Bạch 
Thế Tôn, giống như người ta ném trên đất những vật sạch và 
không sạch, phẩn, nước tiểu, nước miếng, mủ và máu, nhưng 
đất không hề khiếp sợ, ghê tổm hay nhờm gớm đối với nó; 
cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với một tâm giống như 
đất, bao la, cao quý và vô tận, không thù địch và không sân 
hận...” Với một tâm như thế làm sao ngài có thể xúc phạm 
ai? Nghe như vậy, vị tỳ-kheo đó cúi lạy chân Phật và thú nhận 
rằng ông đã điên rổ, ngu si, vụng về lầm lỗi, sai trái và buộc 
tội không chân thật ngài Xá-lợi-phất và xin Đức Phật tha thứ. 
Đức Phật tha thứ cho ông và cũng yêu cầu Xá-lợi-phất tha thứ. 

Là những cá nhân, trong gia đình, và trong xã hội, chúng 
ta đều có kinh nghiệm riêng của mình về tính chất phá hoại 
của sự sân hận. Sân hận còn mang tính phá hoại hơn bất kỳ 
thứ vũ khí nào. Sân hận gây ra sự khích động, căng thẳng và 
đau khổ, và khi nó xuất hiện thì hạnh phúc không thể có mặt 





? Các Pháp Thoại số của Đức Phật, Nyanaponika Thera và Bhikkhu 
Bodhi dịch và xuất bản (New Delhi: Nhà Xuât Bản Vistaar, 2000), tr.232. 


262 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trong tâm con người. Bởi vì khuynh hướng của con người là 
khao khát hạnh phúc và ghét đau khổ, con người nên làm điều 
gì đó để xua tan sân hận của mình. Nó không chỉ là một vấn 
để của cá thể mà là của xã hội, vì chân lý là “Nếu bạn muốn 
thay đổi thế giới, hãy bắt đầu thay đổi chính bạn.” Nếu chúng 
ta muốn thế giới trở nên tốt hơn, chúng ta nên đối xử với người 
khác bằng lòng tốt. Nếu chúng ta muốn con người bớt bạo lực, 
chúng ta trước hết phải trầm tỉnh và buông xả. Chân lý này 
cũng được Đức Phật nhắc đến trong kinh Pháp Cú: 

Quả thực, sân hận không thể làm giải trừ sân hận trên thế 
giới này. Chỉ có tình thương mới giải trừ được sân hận. Đây là 
quy luật ngần xưa.“ 

Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi sân hận, và sống 
hạnh phúc, không bị sân hận và thù địch chế ngự. 


++* 





? Na hi verena veraani, sammantidha kudaacanam; Averena ca 
sammanti, esa dhammo sanantano. Kinh Pháp Cú, câu 5, Daw Mya Tin 
dịch (Yangon: Hội Thánh Điển Miến Điện, 1995), tr.3. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 263 


WỮW WUYỶN TÌU DÂN Đ0 (W0 VIỆt TU TẬP 
(I1 PHÍP TRWW BI tÕW IÌW WÀY 


Amita DhakhWa Shakya 


Giáo Pháp là lời dạy về sự giải thoát hoàn toàn được Đức 
Phật khám phá, chứng ngộ và tuyên thuyết.' Đức Phật thuyết 
giảng hàng ngàn bài pháp cho các cử toạ khác nhau ở những 
nơi khác nhau trên 45 năm, khởi đầu từ thời gian Ngài đạt giác 
ngộ cho đến lúc Ngài nhập niết-bàn (parinibbàna). VỀ sau các 
giáo lý của Ngài được sưu tập thành kinh điển gọi là Tripitaka, 
nghĩa đen là “ba tạng” chứa đựng giáo lý hay ba tạng Giáo 
Pháp, đó là Luật Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng. 

Có ba bước về sự hiểu biết Giáo Pháp: (1) pariyafri (học 
giáo lý), (2) pafipafi (tu tập), và pafiveda (chứng ngộ). Khía 





 Narada Thera, Đức Phật và Phật Pháp (Hội Truyền Giáo Đạo Phật, 
1998). 


264 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cạnh học thuyết hay kinh điển của giáo lý gọi là pariyafi. Tri 
thức về học thuyết có thể đạt được bằng cách học hỏi nghiên 
cứu Tam Tạng, nghe các bài giảng pháp, thảo luận về Giáo 
Pháp, v.v... Khía cạnh tu tập các giáo lý ứng dụng vào đời sống 
con người được gọi là paipzrfi. Sự chứng ngộ và các kết quả 
đạt được qua sự tu tập các giáo lý, bao gồm niết-bàn, được gọi 
là pafiveda. Khía cạnh học thuyết hỗ trợ và hướng dẫn việc tu 
tập Giáo Pháp. Nếu chúng ta quá đặt nặng vào khía cạnh học 
thuyết và bổ qua phần tu tập, chúng ta sẽ thiếu Pháp vị, đó là 
thành quả và sự lợi lạc ở đây và ngay bây giờ. 

Trong giáo lý vĩ đại của Ngài, Đức Phật luôn luôn nhấn 
mạnh vào khía cạnh tu tập. Giáo lý của Đức Phật đặt căn bản 
trên sự hiểu biết rõ ràng trạng thái chân thực của các pháp. 
Các giáo lý về Bốn Chân Lý Cao Cả để cập đến các sự thật 
nền tắng của đời sống, và giải thích rằng giải thoát có thể đạt 
được bằng chính nỗ lực của con người trong việc tịnh hoá và 
tuệ quán.” Giáo Pháp là một hệ thống đạo đức hiện thực, một 
phân tích sâu xa về sự sống, và sự hiểu biết sâu sắc, được kết 
hợp với các phương thức tu tập để luyện tâm. Nói tóm tắc, 
giáo lý Đức Phật trình bày những nguyên tắc toàn diện và 
hoàn hảo về con đường giải thoát. Đức Phật dạy: 

Chính các ông phải nỗ lực. 

Đức Phật chỉ là người chỉ đường. 

Người có thiền định bước đi trên con đường 

Được giải thoát khỏi những ràng buộc của Ma vương.” 





? Amita Dhakhwa, Bốn Chân Lý Cao Cả (Kathmandu: Trung Tâm 
Thiển Định Phật Giáo Quốc Tế, 2001). 
3 Pháp Cú 276. Thượng Toạ Buddharakkhita dịch, Pháp Cú: Một 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 265 


Chủ để chính cho người con Phật là khả năng sống một 
đời sống đầy đủ mục tiêu và sự lợi lạc. Do đó, đối với họ, đời 
sống tỉnh thức (appamada, bất phóng dật) là cao cả nhất và 
một đời sống tối tăm hay lơ là (pamada, phóng dật) là xấu xa 
nhất. Nói cách khác, một đời sống đầy trí tuệ và từ bi như Đức 
Phật là loại đời sống được đánh giá cao nhất. 

Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Tu Tập Giáo Pháp 

Đời sống con người rất quý giá. Chúng ta cần sử dụng cuộc 
sống này một cách thích đáng. Chúng ta cần đi theo Giáo Pháp, 
đó là con đường thích đáng, thiện lành và dẫn đến hạnh phúc. 
Chúng ta cần tránh những hành vi phạm pháp, bất thiện, hay uế 
trược đưa đến bất hạnh trong đời này và trong các đời sau: 

Hãy sống một đời sống chân chánh. Không sống đời thấp 
kém. 

Đời sống chân chánh đưa đến hạnh phúc trong đời này lẫn 
đời sau." 

Giáo Pháp chân thật là cái hỗ trợ, nâng đỡ và dẫn dắt 
chúng ta. Giáo Pháp bảo vệ những ai tu tập Giáo Pháp. Giáo 
Pháp bảo vệ chúng ta khỏi rơi vào bốn trạng thái tái sanh đau 
khổ (apaya): địa ngục (niraya), súc sanh (/iracchana), ngạ quỷ 
(pe/a), và a-tu-la (asura). Như Kinh Pháp Cú dạy: 

Ngăn chừa các việc ác, 
Lầm tất cả việc lành, 
Thanh tịnh tâm mình. 
Đây là lời Phật dạy. 





Hướng Dẫn Tu Tập về Chánh Mạng. (Nhà Xuất Bản Giáo Pháp 
Sukhihotu). 

* Dhamưna care sucaritam, na tam duccaritam care, dhammncari sukham 
sefti, asim loke paramhica. Dhammapada 169. 


266 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong tất cả các con đường, Con Đường Bát Chánh là tối tôn. 
Trong tất cả các pháp, không phiền não là trên hết. 
Trong tất cả nhân loại, Bậc Giác Ngộ là vô thượng." 


Con Đường Đơn Giản để Tu Tập Giáo Pháp trong Đời 
Sống Hàng Ngày 

Chắc chắn là Phật Pháp chiếm một vị trí cao quý trong đời 
sống hàng ngày của một Phật tử chân chánh. Một người tu tập 
phù hợp với giáo pháp có thể được gọi là một Phật tử. Đối với 
người Phật tử, một tập tục rất đáng được ngưỡng mộ là thức 
dậy sớm vào buổi sáng dành thời gian trong phòng thờ trước 
tượng Phật. Một cách rất tốt để bắt đầu một ngày là nương tựa 
Ba Ngôi Báu, tuân thủ năm giới (không sát sanh, trộm cắp, nói 
dối, tà dâm và sử dụng chất làm say), đọc các sách Giáo Pháp, 
và tu tập thiển định trước khi bắt đầu công việc trong ngày. 

Người Phật tử chân chánh nên chánh niệm bắt đầu một 
ngày với những tư tưởng cao cả về Giáo Pháp và nguyện sống 
một ngày đạo đức. Một người như thế không hung hăng và tu 
tập đạo đức trong sạch, suy nghĩ trong sạch và sống đời trong 
sạch. Sự phân biệt giới tính nam nữ, những điều thực tập mê 
tín, và lòng tin mù quáng không phải là con đường đúng đắn 
của người đệ tử Phật. Một thái độ nhẫn nhịn, từ bi và vị tha là 
cần thiết cho sự tu tập đạo Phật. Sự tu tập đó giúp tạo ra một 
xã hội bình đẳng, nơi đó không có sự kỳ thị về giới tính, giai 
cấp, đẳng cấp hay giàu nghèo. 

Người con Phật phải luôn luôn cố gắng ban rãi lòng từ 
(metta) và hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Họ nhận thức rằng, 





” Sabba papassa akaran, kusalassa upsampada, sachita pariyodapanan, 
etan buddhana sasanam, Dhammapada 183. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 267 


nếu họ sống theo cách này, họ sẽ không cảm thấy mệt mõi cả 
sau một ngày dài mệt nhọc. Thực vậy, dù nghĩ ngơi hay ổi 
đứng họ đều cảm thấy tươi mát, trầm lặng và thanh thản, giải 
quyết thành công công việc của họ. Giữ gìn những giá trị này 
trong tâm, họ sẽ có thể làm việc một cách hăng say. 

Thiển định là một thuốc giải độc hữu hiệu đối với những 
căng thẳng của thế giới hiện nay ở đó con người nặng tru 
những lo âu với vô số vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và văn 
hoá. Người Phật tử nên dành một thời gian nào đó mỗi ngày 
cho thiển định. Thiển định sẽ có một ảnh hưởng lợi lạc lớn lao 
đối với những người thực tập đều đặn. Ngay khi chúng ta mệt 
mõi với những hoạt động như đi bộ, đọc sách, viết lách, hay 
làm việc, chúng ta có thể quay sang thiển định để được sự yên 
tĩnh tâm trí, an lạc và niềm vui. Những Phật tử thiển định 
thường xuyên ý thức được bản chất thay đổi của tất cả các 
pháp xung quanh họ và có thể giữ được sự quân bình tâm trí 
khi đối diện với tám tình huống của thế tục (bát phong, những 
thăng trầm của cuộc sống): được và mất, danh dự và ô nhục, 
khen và chê, hạnh phúc và đau khổ. 

Ngày nay, cả những Phật tử cũng như không phải Phật tử 
đều tiêu pha một số lớn thời gian rãnh của họ tham gia vào 
việc nói chuyện phiếm, và những thói quen khác đi ngược lại 
xã hội, như uống rượu, đi đến các câu lạc bộ, và phí thời gian 
vào những việc bất thiện. Điều này có hại cho cả sự tiến bộ cá 
nhân cũng như tiến bộ xã hội. Người Phật tử không nên phung 
phí thời giờ, mà nên phát triển những tư tưởng thiện và niềm 
vui, và có mối quan tâm đặc biệt để có tác động làm dịu lại 
môi trường trong đó họ sống. 


268 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Một sự tu tập quan trọng khác nữa cho người Phật tử là gởi 
những trẻ em của họ, trai lẫn gái, đến các lớp học Giáo Pháp 
được tổ chức một cách có hệ thống ở các chùa. Trẻ con và 
người trẻ nên được huấn luyện tham gia vào các hoạt động 
Giáo Pháp. Trẻ em nên được nuôi dưỡng trong những truyền 
thống tốt đẹp của Phật pháp. Trong gia đình, cả trẻ trai lẫn trẻ 
gái đều nên được cho những cơ hội ngang nhau để phát triển 
các khả năng của chúng. Một gia đình nơi cha mẹ và người lớn 
có tín ngưỡng đúng đắn nêu một tấm gương cao cả cho trẻ em. 
Một gia đình được xây dựng trên một nên tẳng tôn giáo vững 
chắc sẽ là một gia đình hạnh phúc. 

Trong việc tổ chức các buổi lễ của gia đình cũng như xã 
hội, người Phật tử nên nhớ cư xử phù hợp với các nguyên tắc 
của đạo Phật. Họ nên cư xử một cách đáng kính trong việc gìn 
giữ những nguyên tắc văn hoá và tôn giáo của đạo Phật, như 
tránh dùng các chất say. Khi tổ chức những buổi lễ tôn giáo và 
ngày nghĩ lễ, điều quan trọng là người Phật tử nên cẩn thận 
không gây phiển phức cho người khác. Tránh dựng các sảnh 
đường và những trang trí đắc tiền khác trong các lễ hội tôn 
giáo. Thực vậy, các nguồn tài chánh có thể được dâng cúng 
cho các tổ chức tôn giáo và từ thiện, họ có thể dùng chúng một 
cách có ý nghĩa. 

Mọi người đều ý thức rằng bố thí (dàna) là nền tẳng tu tập 
của đạo Phật. Trong số những cách tu tập bố thí, việc bố thí 
Pháp (dhamma dàna) là hơn hắn và càng ngày càng được đánh 
giá cao. Các Phật tử nên khuyến khích việc bố thí pháp. Văn 
hoá Phật giáo nên nhắm vào sự phát triển tính cách đạo đức, 
định, sự tĩnh thức, trí tuệ và những phẩm chất khác qua thiển 
định. Tám Con Đường Chân Chánh là cách tốt nhất để từ bỏ 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 269 


tận gốc những ô nhiễm trong tâm chúng ta. Qua những sự thực 
hành tu tập tâm, chúng ta có thể sống một cách an lạc. 


Kết Luận 

Giáo Pháp nên được thực tập đúng đắn trong đời sống 
hàng ngày, và nên được quan tâm tối đa trong những hoạt 
động hàng ngày. Giới (sìla), định (samàdhi) và tuệ (pañña), 
hay tuệ giác chính là những giáo lý chủ yếu. Khi được thực tập 
đầy đủ, những giáo lý này nâng cao con người từ các mức ý 
thức thấp lên cao và dẫn chúng ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ 
phiển não sang sự thanh thản, từ sự nhiễu loạn sang sự trầm 
tĩnh. Bằng cách này, cuộc sống chúng ta sẽ trổ nên có ý nghĩa 
hơn và chúng ta sẽ thành tựu hạnh phúc cho chính chúng ta và 
người khác. Nếu chúng ta ứng dụng Giáo Pháp vào đời sống 
hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra một xã hội hoà hợp, đó sẽ là 
một an ủi khích lệ cho toàn thể thế giới, tạo nên hạnh phúc và 
hoà hợp cho tất cả mọi loài. 


+++ 


270 RA KHỎI BÓNG TỐI 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 271 


THỰC PHẨM (ÙA 6IÁ0 PHÁP 


(Í( WII THỨU Ủ BỈA Ä\ VÌ TRÚW6 NHÀ TRÌ 
MỆT \IIIÙ\ (ÚU VỀ VÍ TU VIỆN HUÌN 611 MN6FIV NHẬT 


Shobha Rani Dash 


Chúng ta biết rõ là Sujata đã dâng cơm trộn sữa cho Cù- 
đàm Tất-đạt-đa khi Ngài chỉ còn như bộ xương, và sau khi thọ 
hưởng thức ăn đó, Tất-đạt-đa trở thành vị Phật, bậc giác ngộ. 
Như vậy, thức ăn và nữ giới có liên quan mật thiết ngay từ thời 
xa xưa và đã góp phần vào niềm tin Phật giáo theo những 
cách đặc biệt ngay trước khi Phật giáo được chính thức thiết 
lập. Đức Phật chọn con đường trung đạo giữa sự thụ hưởng các 
thú vui thế tục và sự tự hành xác.' Trong cả hai cực đoan này, 
cũng như trong Trung Đạo, thực phẩm luôn luôn đóng một vai 
trò quan trọng. 





M. Leon Feer, đã xuất bản, Tương Ưng Bộ Kinh, phần V (Luân Đôn: 
Hội Thánh Điển Pali,1898), tr. 421. 


272_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Bài viết này thảo luận về buổi lễ thực phẩm diễn ra vào 
dịp năm mới ở Nữ Tu Viện Hoàng Gia Dongein tại Kyoto, 
Nhựt Bổn. Dongein, cũng được gọi là Donke-in, một nữ tu 
viện của Thiển tông Lâm Tế được Nữ Thiền Sư Chisen, cháu 
gái của Hoàng Đế Juntoku sáng lập (1210-1221 tây lịch). Ngài 
Quán Thế Am Mười-một-đầu được tôn thờ là vị thần chính 
thức tại đây. Thêm vào đó, một số vị thần bản địa như 
Toshitokujin sama, OchinJu sama, Kamigami sama và Benten 
sama cũng đã được thờ phụng tại đây từ thời xưa. Ở cổng vào 
tu viện có thờ một vị thần tên Ikemitsu Benzaiten. Vị thần 
Hatsune Inari Daimy-Jin sama được thờ trong nhà kho. Trước 
kia, vị thần này được ngự trong một đến thờ gọi là Hatsune no 
mori, nhưng khi đến thờ này bị đốt cháy trong cuộc khởi nghĩa 
của Ganji, vị thần này được dời đến nữ tu viện Dongein và 
được đổi tên là Hatsune Inari Daimy-jin sâmm. Toshitokujin 
là vị thần của các hướng may mắn, cho nên đến thờ vị này 
được thay đổi mỗi năm quay về hướng may mắn của năm đặc 
biệt đó. 

Cũng có một vị thần bếp được gọi là Sanbo Daikojin được 
thờ trong nhà bếp của tu viện Dongein. Một tín ngưỡng thông 
thường cho rằng vị thần này bảo vệ nhà bếp, nhưng theo tín 
ngưỡng đạo Phật, vị thần này bảo vệ các chùa chiễn và tu viện 
Phật giáo cũng như Giáo pháp.” Phía sau nhà bếp nơi nước 
thải chẩy ra, có thờ một vị thần tên là Dokojin sama. Người ta 
tin rằng vị này làm sạch cho vùng đất ở đó. Vì khu vực này ở 
Dongein rất quan trọng, nên vị thần này được thắp chín cây 





? Nakamura Hajime, Kozesu bukkyogo dajiten, quyển I (Tokyo: 
Shoseki, 2002), tr.440. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 273 


nhang vào dịp năm mới. Đây thật là một điển hình hiếm có 
trong sự tu tập ở Nhật. Bảy tượng thần nhỏ Hotei sama cũng 
được thờ chung với nhau. Hotel sama thường được xem là vị 
thần của cải. Thật khó mà nói khi nào và cách nào sự thờ 
phụng thần Hotei sama được bắt đầu ở Dongein. 

Ở Nhật, các vị thần bản địa (kømi) và chư Phật, Bổ-tát 
được thờ cạnh nhau mà không có sự cấm đoán nào ngay từ 
những ngày đầu khi đạo Phật được đưa vào Nhật. Các nghi lễ 
tại Nữ tu viện Hoàng gia Dongein là một điển hình lý tưởng 
của sự sắp xếp phù hợp này. Dongein là tu viện Phật giáo duy 
nhất ở Nhật đã hình thành một buỗi lễ dâng lương thực vào 
năm mới đầy đủ và có hệ thống cho các vị thần từ ngày tu 
viện này được thành lập. Năm mới bắt đầu với việc uống một 
loại trà có tên gọi là obukucho. Nó có nghĩa là “trà mừng vận 
hội lớn hay hạnh phúc lớn.” Một loại mận làm rượu gọi là 
uuneboshi và tảo konbu nhiều gút được gọi là musubi konbu 
được bỏ vào trà này. Tảo konbu có nhiều gút này sẽ kết nối 
đời sống con người với những triển vọng trong tương lai. 

Những người cư ngụ tại Dongein dạy rất sớm vào buổi 
sáng để sắp đặt mọi việc. Khi mọi việc được sắp đặt đâu vào 
đó rồi, sự thờ phụng và dâng cúng cho các vị thần bắt đầu. 
Trước hết, một món thức ăn có triển vọng tốt được gọi là 
kagami mochi, những chiếc bánh gạo hình gương tròn được 
dâng lên. Món ăn này gồm có zmochi,” mikan (một loại quýt 
Nhật), tảo konbu phơi khô, tất cả được đặt trên những chiếc lá 
dương xỉ gọi là rzajiro và yuzuriba. Bộ đồ cúng này phổ biến 





3 Món ăn này được làm bằng nếp đã được xôi lên và sau đó nghiền 
nát. Soei Yoneda và Koei Hoshino, Thuật náu ăn chay thiển (Tokyo: 
Kodansha Quốc tế, 1998), tr. 51. 


274 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ở Nhật như một phần của lễ đầu năm mới và còn có thể được 
tìm thấy ở những nhà cư sĩ. 

Theo cách dâng cúng kagzmi mochi, lễ dâng cúng cầu 
nguyện gọi là shukushin được được thực hiện. Sau đó đọc tụng 
ba phẩm kinh Quán Thế Âm. Trong suốt thời gian này, một số 
thức ăn nấu chín gọi là oryo, được đặc biệt chuẩn bị cho buổi 
lễ Năm Mới được dọn ra. Món ăn chính ở đây gọi là ozoni. Đó 
là một món súp mm¡iso“ màu trắng gồm sửa đậu đông đặc làm 
thành bánh, khoai sọ, zmochi, củ cải, tảo konbu có nhiều mấu 
và những lát bầu bào khô. Với món súp này, tương đậu nành 
ngọt, củ cải ngâm dấm, và ngưu bàng có mè tẩm gia vị cũng 
được dọn lên. Những năm về trước, đầu tiên thì buối lễ dâng 
thức ăn đã nấu (oryo) được thực hiện và sau đó là tụng kinh. 
Nhưng ngày nay, thức ăn và các lời cầu nguyện cùng được 
dâng cúng chung. 

Khi buổi lễ kết thúc, một loại thức ăn khác gọi là oryogu 
được dâng lên, gồm có cơm với đậu đỏ, món sửa đậu đông đặc 
được làm thành bánh và áo bên ngoài với 7miso, cà rốt, 
konnyakw` và những món khác được nấu trong nước sốt đậu 
nành, một món sà lách củ cải, cà rốt chua ngọt, v.v... Sau đó, 
các bánh xốp có mứt đậu gọi là „onaka được dâng lên và buổi 
lễ dâng cúng thức ăn Năm Mới hoàn tất. 

Bảy mươi món ăn được chuẩn bị và dọn lên. Trước hết 
phục vụ các vị thần bản xứ, và sau đó là đức Bồ-tát Quán Thế 
Âm. Khi buổi lễ kết thúc, tất cả những món ăn dâng cúng được 
đọn ra cho chư ni ở trụ xứ dùng, những người phụ giúp và các 





* Bột nhão bằng đậu nành. 
” Một chất dẽo đặc làm từ rể cây lưỡi quỷ. Yoneda và Hoshino, 7huậi 
nấu ăn chay của Thiên, tr.49. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 275 


khách thăm viếng ngày hôm đó. Họ gọi nó là osuberi (những 
thức ăn đã cúng). Các thức ăn này phải được dùng hết vào 
ngày đầu năm mới. Dongein cũng thực hiện những nghi lễ 
cúng thức ăn truyền thống theo mùa trong suốt lễ hội mùa hè. 

Ở đây phải lưu ý là lễ Năm Mới tại Dongein, khác với hầu 
hết những ngôi chùa Phật giáo Nhật Bản, các thức ăn làm sẵn 
không được dâng lên cho các vị thần. Đúng hơn là tất cả các 
món ăn đều được chính chư ni và những người phụ giúp của họ 
sửa soạn. Tất cả các món ăn đều là chay như một biểu hiện 
của lòng tôn trọng giáo lý Đức Phật không sát sanh, mặc dù 
đặc điểm này không được tuân thủ rộng rãi ở những ngôi chùa 
Phật giáo và các tu viện Nhật bản. Hơn thế, tất cả các món ăn 
ở Dongein theo từng mùa và mỗi món có ý nghĩa riêng của nó, 
dựa trên truyền thống tu viện. 

Mặc dù có hơi giống với buỗi lễ Năm Mới truyền thống 
trong công chúng nói chung ở Nhật, Dongein có những món 
đặc sản của tu viện và còn có những món ăn truyền thống 
Năm Mới thông thường ở Nhật. Chẳng hạn, vì là một phần của 
buổi lễ Năm Mới, người Nhật ăn những con cá nhỏ tên là 
6omame, nhưng Dongein sửa soạn thức ăn cẩn thận chỉ dựa 
vào những giới luật nghiêm khắc về các món chay. Ngay cả 
vật liệu nấu súp căn bản được gọi là đashi, thông thường gồm 
có một ít cá khô trong cách nấu ăn Nhật, cá cũng không được 
dùng. Thay vào đó, tảo konbu, củ cải, nấm shiifake, và các thứ 
rau cải khác được dùng làm vật liệu nấu súp. 

Nữ tu viện trưởng, Kano Kobun, nhận xét rằng buổi lễ 
dâng cúng thức ăn không được thực hiện như một sự biểu diễn 
để trình bày cho dân chúng xem, cũng không phải để một loại 
tự mãn nào đó về phần chư ni. Đúng hơn, họ thực hiện buổi lễ 


276 RA KHỎI BÓNG TỐI 


để chia sẻ tình cảm vui vẻ của họ cho Năm Mới với chư thần, 
bởi vì chư thần cũng là những thành viên cư ngụ ở tu viện nữ. 
Nói vắn tắt, chư ni và chư thần cùng nhau chia sẻ thức ăn 
truyền thống của Năm Mới. Như vậy, chư ni nỗ lực kết hợp sự 
tu tập các nghi lễ Phật giáo và sự bảo tổn các truyền thống tu 
viện. Bằng cách này, Dongein đã có những đóng góp xã hội 
đáng kể vào văn hoá Nhật bản và xã hội Nhật bản. 

Các chi tiết của bản nghiên cứu này dựa trên sự trình bày 
buổi lễ Năm Mới vào năm 2004, cũng như một cuộc phỏng 
vấn với nữ viện trưởng và chư ni khác, cùng với một số tài liệu 
của tu viện. 


Giải Thích Thuật Ngữ 

Adzuki: một loại đỗ tương ngọt 

Benten sama: tên của một vị thần bản địa 

Chisen Zenshi: Nữ tu viện trưởng Chisen 

Dashi: nước súp căn bản được dùng trong thực phẩm Nhật 

Dokojin sama: tên của một vị thần bản địa 

DongeIn/Donkeinn Ama MonzekIi: Nữ tu viện Hoàng Gia 
Gongein 

Eho: những hướng may mắn 

Ganji no ran: cuộc nổi loạn của Ganji 

Gokito: một buỗi lễ dâng cúng 

Gomame: tên một loại cá nhỏ 

Hatsune no mori: tên của một điện thờ 

Hatsune Inari Daimyojin sama: tên của một vị thần bản địa 

Hosi gaki: quả hồng khô 

H otei sama: một vị thần có bụng phình ra như cái bầu, một 
trong bẩy vị thần may mắn 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 277 278_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Ikemitsu Benzaiten: tên của một vị thần bản địa Toƒu dengaku: sữa đông bằng đậu làm thành bánh và có vỏ 
Juichimen Kanzeon Bosatsu: Bằ-tát Quán Thế Âm mười một đầu bánh làm bột dẽo đậu nành. 
Juntoku Temno: Hoàng đế Juntoku Toshitokujin sama: tên một vị thần bản địa. 


Kagami mochi: bánh làm bằng gạo có hình gương tròn được 
dâng cúng cho một vị thần 

Kami: các vị thần bản địa Nhật bản 

Kamigami sama: tên một vị thần bản địa 

Kannon kyò: Kinh Quán Thế Âm v*s* 

Kàno Kobun: tên của Nữ tu viện trưởng Dongein 

Kanpyo: những miếng bầu bào phơi khô 

Konbu: tảo konbu, rong tảo 

Monaka: bánh kem xốp phết mức đậu 

Musubi konbu: tảo konbu có mấu 

Obuku cha: trà dùng trong dịp may lớn hay chúc phúc 

Ochinju sama: tên một vị thần bản địa 

Oinari sama: tên một vị thân bản địa 

Omochi: bánh gạo làm bằng gạo nếp dẽo 

Onishime: rau cải các loại được hầm trong nước sốt đậu nành 

Oryo: một món ăn nấu chín tại Dongein 

Óryogu: một món ăn nấu chín 

Osuberi: một thuật ngữ được dùng ở Dongein chỉ các thức ăn 
đã được dâng cúng cho các vị thần 

Ozøni: một loại súp được làm bằng bột đậu nành nhão màu trắng 

Sanbo Daikojin: tên một bị thần bản địa được thờ ở nhà bếp 

Sđfo mo: một loại khoai sọ 

Sekihan: cơm được nấu với đậu đỏ 

Shitake: một loại nấm shitake 

Shojin ryori: ăn kiêng hay một món ăn, một bữa ăn bằng rau cải 

Shukushin: tên một buỗi lễ dâng cúng cầu nguyện ở 
Dongein. 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 279 


NỮ 6IổI PHẬT 6IÁ0 TRỊ BỆNH 
WIII IẺ, SỰ TƯWN (LAN VÌ (ỐT II TRỊ HIỆU ([A ĐẠ0 PHẬT 


Paula Kane Robinson Arai 


Sự kiện trị liệu là trọng tâm của đạo Phật được chứng thực 
theo phương thức loại suy y học của Bốn Chân Lý Cao Cả - 
khám bệnh, tìm nguyên nhân, chẩn đoán bệnh và chữa trị. Sự 
trị liệu tối hậu là đoạn diệt đau khổ. Giả định là chúng ta được 
sinh ra với ước mong những điều tốt đẹp thường còn, và tìm 
cách hoàn tất những ước muốn của chúng ta. Đây là tình trạng 
khởi đầu từ đó chúng ta phải được trị liệu. Do đó, việc trị liệu 
liên quan đến sự chuyển hoá cách nhìn thế giới bị đánh lừa 
theo thói quen qua lăng kính yêu ghét. Sự trị liệu sẽ kinh qua 
mối tương quan. Cái khó nằm trong công việc nhận thức mối 
tương quan sâu xa giữa sự xung đột, hiểu lầm và sự cô độc. 

Các nghỉ lễ có thể nuôi lớn kinh nghiệm về sự tương quan. 
Qua những kinh nghiệm về thân tâm bất nhị như thế, các nghi 
lễ có thể giúp sự trị liệu được dễ dàng. Chúng có thể chỉ cho 


280 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chúng ta cách làm thây thuốc, ngay cả khi chúng ta chữa lành 
cái ảo giác chia chẻ một cách sai lạc và làm nãn lòng không 
cần thiết. Kinh nghiệm về mối tương quan là cốt lõi của 
phương thức trị liệu theo đạo Phật. Khi được kết nối đầy đủ, 
việc chữa trị xảy ra trong mỗi hành vi từ bi, mỗi sự biểu lộ 
lòng biết ơn. 

Khi tìm kiếm tuệ giác trong tính chất tu tập giới cư sĩ của 
phụ nữ Phật giáo Nhật bản, sự nghiên cứu thuộc dân tộc học 
của tôi phát hiện những đường lối quan trọng mà những sự tu 
tập khác nhau của họ đưa ra hướng dẫn. Nó cũng chỉ ra sự 
phức tạp của truyền thống đã được sống của họ. Khi nghiên 
cứu những sự tu tập có ý nghĩa nhất đối với họ, những câu hỏi 
sau đây nổi lên. Đâu là mối liên hệ giữa việc hành thiển và 
việc dâng hương hoa và trà cho một bức ảnh chụp người mẹ 
bạn đã chết cách đây 23 năm? Nguồn an ủi nào mà một truyền 
thống báo trước sự bất nhị giúp trả lời việc một người chị em 
tự vẫn? Làm thế nào mà thiển có thể giúp một phụ nữ chăm 
sóc cho người mẹ chồng hoàn toàn lệ thuộc và loạn trí tại nhà 
trong khi phải nuôi dạy những đứa con và phục vụ người 
chồng? Loại thực tập thiển nào thích hợp cho người được chẩn 
đoán ở giai đoạn cuối? 

Trên khoảng thời gian sáu năm và sau hàng trăm giờ tác 
động với nhau, chất vấn, ăn uống, đi bộ, tham gia lễ bái, khóc 
và cười với mười hai nữ Phật tử Nhật ở tuổi năm mươi và bước 
vào tuổi tám mươi, bây giờ tôi thấy những chiều hướng và 
những động lực khác nhau trong tiến trình trị liệu của họ. 

Trước khi giải thích những điều đó, tôi thích nói cho bạn 
nghe trước hết về sự khởi đầu cá nhân tôi trong thế giới chữa 
trị theo nghi thức thiển. Tôi chia sẻ câu chuyện này với bạn 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 281 


bởi vì tính chất dễ bị tổn thương là trọng tâm đối với việc chữa 
trị. Không chỉ khi chúng ta bị tổn thương chúng ta mới tìm 
cách trị liệu, nhưng để hiểu biết việc trị liệu, người ta cần tiếp 
xúc với những tính chất dễ bị tổn thương của chính mình. Việc 
biết được những tính chất dễ bị tổn thương của con người thực 
sự là một chìa khóa để phát triển năng lực và sức mạnh. Nó 
không phải là một dấu hiệu của nhược điểm. Nó là một dấu 
hiệu của tính chất con người chúng ta. Nó mở ra cho chúng ta 
để đến gần với nhau trong mối quan hệ chia sẻ để giảm bớt và 
nói một cách lý tưởng là chấm dứt đau khổ. Từ động cơ này tôi 
công khai chia sẻ nỗi buồn sâu xa của tôi với các bạn. Sự đắm 
chìm trong tâm sâu muộn này có thể dường như bị chặt đứt, 
nhưng đây là những giây phút thô thiển mà các nghi thức trị 
liệu phát triển được. 

Công việc này bắt đầu vào ngày mẹ tôi mất. Buổi chiều 
lạnh lẽo xám ngắt của tháng mười hai ở Nashville, sau những 
tháng ngày lắng nghe tiếng kêu vo vo của máy thở ô-xy liên 
tục giúp mẹ tôi thuyên giảm, một khoảng không im lặng phủ 
lấy gian phòng của bà. Mặc dù tôi đã biết rằng bà sẽ sớm ra 
đi, khi tôi thực sự đứng ở ngưỡng cửa của cái sống và cái chết, 
tôi cảm thấy giống như một cử động sai lệch sẽ đưa chúng tôi 
đi xuống hố thắm của thất vọng. Những tháng sau cùng là cả 
một sự lo sợ lâu dài về những hành vi sai trái: quá nhiều moc- 
phin hay không đủ, nói quá nhiều hay không đủ, nước không 
đủ hay quá nhiều. Nhưng lần này không có một y tá hay một 
bác sĩ tại nhà hấp hối có thể khuyên chúng ta. Đột nhiên tất cả 
những thuốc giảm đau trước kia là nguồn an ủi dường như 
không còn phù hợp một cách cay nghiệt. Đôi tay run run trong 
hoài nghi, tôi lau sạch chiếc bàn cạnh giường đặt những lọ 


282 RA KHỎI BÓNG TỐI 


moc-phine lỏng màu xanh, thuốc mở chống nôn mửa được bôi 
sau tai, và những miếng sốp hình ngôi sao màu hồng để xoá 
sạch chất nhầy đặc sệt ở lưỡi. Sau đó giây phút cuối cùng đỗ 
xuống tôi. Làm sao tôi bảo đảm con đường an toàn của mẹ tôi 
qua cuộc chuyển hoá hiểm nghèo này? Kito Sensei đã bảo gọi 
điện cho bà. Vị nữ thiền sư trưởng lão đã giúp mẹ và tôi trong 
chín năm qua, áp dụng một cách giải thoát niềm an ủi của 
lòng từ bi để chữa trị. Cám ơn trời Phật đó là vào nửa đêm ở 
Nhật. Mặc dù bà để ra những ngày dài ròng rã để chăm sóc 
những người khác, vào 3 giờ 45 phút sáng, bà vẫn có mặt tại 
ngôi chùa bằng gỗ cổ xưa của bà ở đó bà ươn những hạt giống 
cây bổ để mà bà đã mang về từ Ấn-độ. Chiếc điện thoại 
không dây trong tay tôi là một đường dây của sự sống. Tôi đã 
thâm biết rằng các nghi lễ Soto Zen thừa nhận người đã chết 
như một vị Phật, nhưng chính Kito Sensel, đang ở trong chánh 
điện không được sưởi ấm của bà cách đây mười ngàn dặm, là 
người đã hướng dẫn tôi qua những giây phút mất phương 
hướng kinh hãi này. 

Tin tưởng rằng bà biết điều gì phải làm, tôi đã làm theo 
những chỉ dẫn của bà khi thực hiện nghi lễ để tiễn đưa một 
người ra đi một cách an toàn trên hành trình của sự chết. Vội 
vã, điên cuông để chiêu đãi vị Phật mới của chúng tôi một 
cách thích đáng, tôi tìm thấy cái lư hương có hoa mận màu 
đồng, những cây nhang trầm để dành cho việc kính lễ chư 
Phật, cây nến trắng, và gỗ trơn có khắc hình Quán Âm, vị nữ 
thần từ bi, thêm vào một số hoa cúc trắng mà tôi đã cầm trên 
tay và cảm giác rằng chẳng bao lâu chúng sẽ được cần đến. 
Chiếc bàn ở bên cạnh giường được biến thành một bàn thờ 
người chết. Thời gian mẹ tôi thở hơi cuối cùng không hơn 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 283 


mười phút. Khi tôi dâng một nén hương để tỏ lòng trân trọng 
mẹ tôi, tôi nhìn thấy gương mặt bà dịu đi trong cái mĩm cười 
an lạc mà tôi đã thường nhìn thấy trên các hình ảnh của chư 
Phật. Mối liên hệ của chúng tôi đang biến đổi ngay trước mắt 
tôi. Mẹ có phải là mẹ con đó không? Khi tôi đặt nén nhang 
vào trong lư hương, tôi trở thành một với tất cả những người đã 
làm như thế trước kia. Trong giây phút đe doạ sẽ phải cô đơn 
nhất trong đời, tôi đã kinh nghiệm được một mối liên hệ sâu 
xa với tất cả những người đau buồn từ quá khứ xa xôi và đến 
cái tương lai bất tận. Tôi đã không cô đơn. Tôi đã được kết nối 
với mọi người đã mất đi người thân. Kito Sensei đã hướng dẫn 
chúng tôi một cách an toàn qua suốt cuộc chuyển hoá có tính 
quyết định này với một trí tuệ vượt lên trên những rào cẩn của 
không thời gian, của sống và chết. Vào lúc đó, sự hiểu biết 
của tôi về năng lực của nghi lễ để chữa trị trở thành một điều 
hiện thực theo bản năng. 

Sau việc đó, tôi muốn biết những nghi thức khác và những 
con đường chữa trị nào mà những người phụ nữ như mẹ tôi đã 
thực tập. Do đó, tôi đến Nhật bản và yêu cầu vị nữ tu viện 
trưởng của Aichi Senmon Nisodo, Aoyama Shundo Roshi để 
cho tôi tham gia việc tu tập hàng tháng của các nữ cư sĩ trong 
suốt thời gian uống trà để tìm hiểu xem các phụ nữ có chia sẻ 
các câu chuyện của họ với tôi không. Với sự hỗ trợ khích lệ 
của vị này, vài phụ nữ xung phong và chúng tôi bắt đầu cuộc 
phiêu lưu vào các nghi thức trị liệu với câu chuyện mà tôi đã 
thuật lại chỉ tiết ở trên. Việc kể ra câu chuyện đó cho các phụ 
nữ này đã làm cho tôi bị tổn thương trong mắt họ, thôi thúc họ 
chia sẻ những kinh nghiệm riêng tư của họ. Tôi phải trở nên 
dễ bị tổn thương đối với họ, không chỉ vì sự tôn trọng hay công 


284 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bằng, mà vì đó là cách duy nhất để đi vào lãnh vực trị liệu. Sự 
nghiên cứu của tôi cho thấy rằng các nghi thức thiển Nhật bản 
mở ra những cách nhắm vào những nhu cầu vô thức, vô tri, 
tình cảm và tâm lý mà con người phải đối phó với những thách 
thức của đời sống con người - tình yêu, sự mất mát, sanh và 
tử, ước ao sự chiếm hữu. Qua những câu chuyện về cách họ 
đáp ứng với những thử thách và mất mát trong đời sống, tôi 
bắt đầu nhìn thấy những diễn biến trrong tiến trình chữa trị 
của họ. Tôi gọi nó là “Phương Thức Trị liệu,” gợi nên khái 
niệm “đạo” liên quan đến việc làm đẹp tâm hồn bằng giới 
luật và sự tôn trọng, và làm lộ rõ vẻ đẹp của tâm hồn. 

“Phương Thức Trị liệu” này là một hình thái nghệ thuật. 
Đó là một nghệ thuật tìm kiếm những con đường chữa trị và 
không gây đau khổ. Đặc biệt hơn nữa, đó là một nghệ thuật 
chọn lọc để được thoải mái khi đứng trước những tình trạng 
đưa đến sợ hãi và đầy đau khổ. Phương thức sống và diễn dịch 
thế giới, cái ngã, những biến cố và những thứ khác này đòi hỏi 
sự tu tập và kỷ luật. Đó là một con đường được thanh lọc với 
những lời cầu nguyện và được mở đường trong nước mắt. Con 
đường này nổi lên từ sự tham cứu sâu xa với mười hai phụ nữ 
Phật giáo Nhật bản. Đó là một định hướng sống hơn là một 
khoá học được vạch ra một cách rõ ràng và được theo đuổi 
một cách có ý thức. Có những nguyên tắc chỉ đạo, nhưng 
không có những cái tuyệt đối. Hầu như chính trong sự nhận 
thức muộn màng mà người ta có thể nhìn thấy rằng đã có 
những giá trị, những thái độ và những hoạt động kiên định khi 
được gộp chung nó tạo thành một con đường. 

Mười khía cạnh thiết lập nên “Phương Thức Trị Liệu” là: 
(1) trải nghiệm sự tương quan với nhau, (2) thể hiện một cái 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 285 


ngã bất nhị (thân và tâm là một), (3) tham dự những nghi lễ, 
(4) nuôi dưỡng cái ngã, (5) vui hưởng cuộc sống, (6) tạo ra nét 
đẹp, (7) tu tập sự biết ơn, (8) tu tập một cái tâm chấp nhận, (9) 
thay đổi quan điểm, và (10) sống từ bi. Qua việc đánh giá tiến 
trình chữa trị này, rõ ràng là việc trải nghiệm mối tương quan 
là chìa khoá tháo mở tất cả những yếu tố khác. Một khi điều 
này xảy ra, tất cả mọi yếu tố mở rộng hỗ tương cho nhau, làm 
cho những kinh nghiệm trị liệu và chuyển hoá được nâng cao. 

Tính chất ẩn chứa trong định nghĩa chữa trị vận hành giữa 
các phụ nữ là cái phản để của việc trị liệu: một cảm giác cô 
đơn tuyệt vọng đối với những điều không thể có. Như vậy, 
việc chữa trị là một ý nghĩa an lạc không tan hoại khi đối đầu 
với những biến cố khủng khiếp và những hoạt động hoang 
tưởng. Những phụ nữ sống với một ý thức rằng họ thuộc về 
một mạng lưới bủa quanh tất cả trong đó sự hỗ trợ mang tính 
từ bi vừa được cho và được nhận. Việc chữa trị của họ xuất 
phát từ việc nhìn ra chính mình có liên quan đến mọi điều 
trong vũ trụ. 

Một người trong số những phụ nữ đó tự mô tả mình là một 
phần của khoảng thời gian năm triệu năm trong quá khứ và 
tương lai. Khi tự nhìn mình theo cách này, họ có thể được chữa 
trị. Bà nói thêm rằng, “chỉ ý thức điều này đã là trị liệu. Nếu 
bạn nghĩ theo cách này, cái chết không còn là một cái gì ghê 
sớm. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Bạn nhận thân xác của mình 
từ những người khác và sau đó nó đi đến những người khác. 
Bạn không biến mất. Đây là dòng chảy của sự sống.” Một phụ 
nữ khác diễn đạt ý nghĩa tương quan của bà bằng một hình 
ảnh súc tích nhưng thuyết phục: “Con người là những tế bào 
của vũ trụ.” Y nghĩa ẩn chứa trong quan điểm này là hiểu biết 


286 RA KHỎI BÓNG TỐI 


rằng họ thuộc về và là một thành phần của một cái gì vĩ đại. 
Trải nghiệm mối tương quan này là cốt lõi của tiến trình trị 
liệu của họ. 

Dĩ nhiên, mối tương quan ở đây để cập đến giáo lý Đức 
Phật là mọi sự vật đều có liên quan với nhau. Để kinh nghiệm 
vũ trụ theo cách này, phải ngăn chận sự tập trung vào tham, sân 
và sợ hãi. Những chấp trước xuất phát từ những trung tâm này 
làm lu mờ mối tương quan, kết quả lúc nào cũng là sự đau khổ. 
Tiến trình trị liệu của họ là một tiến trình nới lõng sự kìm kẹp 
mà những chấp trước này có được bằng việc nuôi dưỡng một 
kinh nghiệm về mối tương quan. Những khía cạnh trong tiến 
trình chữa trị của họ sau đây giải thích điểu nào và bằng cách 
nào những phụ nữ này nuôi dưỡng một kinh nghiệm như thế. 

Trọng tâm căn để của quan điểm rộng rãi này là ở đây và 
bây giờ. Đó là nơi giá trị được đặt ra. Cái tâm tự nó không thể 
cắt được những củ cà-rốt và đặt chúng vào trong nổi, cho dù 
trình độ tập trung ở mức nào. Cái thân phải cử động. Và cái 
thân chỉ có thể cử động trong giây phút hiện tại. Nếu đây là 
trường hợp cho một điều gì đó tương đối không hợp lý như lấy 
cà-rốt trong súp, còn những điều quan trọng như đạt đến 
những mục tiêu trong đời thì làm sao. Chúng chỉ có thể đạt 
được trong giây phút hiện tại. Đường lối tư duy này ẩn chứa 
trong các thế giới quan của phụ nữ. Tương tự như thế, việc trị 
liệu chỉ có thể xảy ra trong hiện tại. 

Phương pháp này được hiểu là ka/akara haeru, tức là 
xuyên qua xác thân. Vì thân biết cách cư xử trong những 
trường hợp đặc biệt, tâm cũng hoạt động theo chiều hướng đó. 
Một khi thân biết cách xắt những củ cà-rốt mà không phí 
phạm, đó chính là cách người ta xắt cà-rốt. Người ta không 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 2§7 


cần phải nghĩ “Tôi nên đối xử với củ cà-rốt này như một vị 
Phật.” Đúng ra, người ta đối xử với một củ cà-rốt như với một 
vị Phật mỗi khi người ta dùng nó trọn vẹn. Từ quan điểm này, 
ngay cả bệnh tật cũng là một vị Phật. Nó phải có liên quan 
giống như vậy. Nói khác đi, cái ở đây và bây giờ là cái mà con 
người phải sống. Con người không thể sống về sau và không 
thể ép buộc cuộc sống theo một cách nào đó. Con đường trị 
liệu được đặt căn bản trên thế giới quan thuộc chính thể luận, 
ở đó bệnh tật là một phần của thế giới. Những phụ nữ này 
nhấn mạnh rằng họ phải liên kết với bệnh tật như một phần 
tích cực trong đời sống họ, trong /suk¿au của người Nhật. 

Trái lại, một quan điểm nhị nguyên về thế giới đặt ra một 
động lực thù địch giữa sức khoẻ và bệnh tật ở đó bệnh tật là 
một cái gì đó phải bị tấn công. Đó là một đối tượng tách biệt 
với bản thân con người. Từ quan điểm này, bệnh tật có thể 
được hiểu là một kẻ thù. Ngược lại, từ một quan điểm bất nhị 
con người có thể xem bệnh tật là một cái gì đó có liên đới với 
con người, chứ không phải là một cái gì con người mong muốn 
đánh bại, tiêu diệt hay chiến thắng. Con người có liên quan 
với bệnh tật như thế nào lại là một điều khác. 

Nếu con người khắc khe với bệnh tật thì mọi việc thường 
trở nên xấu đi. Tuy nhiên, £sukiau hay liên hệ tốt với một căn 
bệnh không có nghĩa là căn bệnh sẽ khỏi. Thực vậy, con người 
phải /sukiau với một chẩn đoán ở giai đoạn cuối. Vấn để là: 
liệu sự liên hệ sẽ được mở ra cho những thay đổi không thể 
tránh khỏi hay sự thù địch và cay đắng sẽ ngự trị? Một cách 
tốt cho /sukiau hay liên hệ sẽ liên quan đến việc chấp nhận 
mà không sân hận và an lạc khi đối mặt với cái chết. Mặc dù 
chỉ có một trong những người tư vấn đã phải đối diện với sự 


288 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chẩn đoán cuối cùng, vài người đã phải học cách sống với 
những căn bệnh mãn tính. Tất cả những người đó đều cho rằng 
việc có một mối liên hệ an lành với tình trạng của mình là lý 
tưởng. Hầu hết đều đã có kinh nghiệm về sự an lạc đó qua 
“Phương Thức Trị Liệu” ở đó cuộc hành trình là con đường đạo. 

Các nghi thức là một con đường tu tập tâm cần cho fsukiau 
hay mối tương quan với căn bệnh trong một cách thức chữa trị. 
Một chìa khoá để được chữa lành là kinh nghiệm sự tương 
quan ngay cả với bệnh tật. Điều này không phải dễ. Những 
người phụ nữ này nhận thấy rằng các nghi thức khác nhau làm 
cho những thay đổi trong quan điểm trở nên dễ dàng cần kinh 
qua sự kiện là họ đã được bao gồm trong vũ trụ. Các nghi thức 
có hiệu quả trong việc tu tập nhận thức như thế, bởi vì chúng 
liên quan đến thân. Một mình cái tâm có thể thấu hiểu được 
mối tương quan, nhưng cái tri thức này không đem đến sự 
chữa trị. Kinh nghiệm theo bản năng về mối tương quan cần 
có cho việc trị liệu. Những phụ nữ này đã nhận thấy rằng một 
số nghi thức đó đặc biệt hữu hiệu trong việc đem lại sự dễ 
dàng cho một kinh nghiệm như thế. Dầu vậy tôi nên nói nhanh 
rằng những phụ nữ này không nhất thiết phải hiểu biết tiến 
trình này. Họ kinh qua những kết quả, nhưng họ không thực 
hiện những nghi thức để trải nghiệm mối tương quan. Họ thực 
hiện các nghi thức để làm các việc như nhớ lại những người 
thân yêu đã qua đời hoặc để đánh dấu những thay đổi của mùa 
màng. Đó là năng lực của các nghi thức. Họ hoàn tất được một 
số việc mà họ không cố ý tìm kiếm, nhưng cần thiết. Một số 
việc hữu ích lại khó nắm bắt khi người ta trực tiếp tìm kiếm 
chúng. Do bản chất mở rộng đến vô tận, việc trải nghiệm mối 
tương quan là một mục tiêu tan biến đi trong chính cái nỗ lực 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 289 


nhắm vào nó. Tuy nhiên, qua một vài nghi thức, nó có thể thực 
hiện được. Các nghi thức có ảnh hưởng đến thân, ngay cả khi 
tâm không có ý thức về điều đang diễn ra. Đó là chìa khoá cho 
năng lực trị liệu. 

Các nghi thức tiến triển, kéo dài, xác định và tái xác định 
tính đồng nhất thể của những người tham dự. Khi người ta 
tham gia một nghi thức, ý thức của họ chuyển đổi. Năng lực 
của nghi thức không nằm trong một khả năng truyền thông sự 
hiểu biết có ý thức, mà để trình bày cái kinh nghiệm theo cách 
nó có thể được cảm nhận một cách có ý nghĩa. Nghi thức có 
thể có cái ảnh hưởng của kinh nghiệm sống bởi vì nó được 
thực hiện bằng thân. Theo cách này người ta có thể biết điều 
øì là quan trọng qua trải nghiệm “rõ ràng” những điểu mà 
trước kia người ta đã kinh qua. Cuộc sống thực tế thì rất bể 
bộn và không có hệ thống trong khi bài giảng về cuộc sống có 
vẻ có ngăn nắp và thẳng tắp hơn. Nghi lễ thì ở trung gian. 
Hiện diện trong một nghi lễ với một truyền thống lâu dài có 
thể làm cho một người cảm thấy rằng họ có liên quan và thuộc 
về nó. 

Các nghi thức tiến hành qua các giác quan để tu tập trí tuệ 
tận xương tuỷ. Không giống những bài giảng về trí tuệ tập 
trung vào sự hiểu biết tánh không của thực tại tối hậu — và do 
đó đôi khi quá trừu tượng và lạnh lùng để an ủi một người 
đang trải qua cơn đau đớn vô cùng — các nghỉ thức có thể giúp 
một người cảm thấy mối liên hệ về thân thể. Nghi thức Phật 
giáo điển hình được thực hiện tại nhà và đển chùa đi vào tất 
cả các giác quan. Việc thắp một cây đèn cung cấp ánh sáng 
cho đôi mắt và sức nóng cho thân thể. Thắp một nén hương 
cung cấp một mùi thơm cho mũi. Rung một tiếng chuông cung 


290 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cấp âm thanh cho tai. Tụng kinh có tác động vào thân. Những 
việc dâng cúng thức ăn sau đó sẽ được ăn và làm chuyển động 
cái lưỡi và đáp ứng cho thân. Chính bằng cách này mà những 
nghi thức tạo ra các biểu tượng thực. Người ta có thể thực sự 
kinh nghiệm vài cảm xúc làm thay đổi quan điểm của mình về 
đời sống qua sự hướng dẫn của các nghi thức. Thí dụ, không 
phải chỉ là một vấn đề hiểu biết bằng trí tuệ việc nhờ vào 
DNA bạn vẫn còn liên hệ với cha mẹ bạn sau khi họ qua đời. 
Một nghi thức đón tiếp cha mẹ về nhà có thể làm cho người ta 
cảm thấy rằng họ đang cùng nhau vui hưởng bửa ăn. 

Ngoài những nghi thức đặc biệt ra, việc nghi thức hoá 
những hoạt động hàng ngày là một phần của tiến trình trị liệu 
của những phụ nữ này, đó là nếu một kinh nghiệm về mối 
tương quan được nhớ lại trong thân. Nhiều người làm mới lại 
kinh nghiệm này mỗi buổi sáng ở nơi bàn thờ tại nhà. Sau đó 
những việc lặt vặt trong nhà như lau chùi và nấu ăn có thể 
được nghi thức hoá. Điều này làm hoàn tất được nhiều điều, 
bao gồm việc chăm sóc bản thân và người khác trong gia đình, 
nếu có. Việc nuôi dưỡng bản thân là một thành phần then chốt 
của tiến trình trên hai mức độ khác nhau. Trước tiên, đó là 
điều thiết yếu trên mức độ thế tục, bởi vì dù có gì xảy ra, bạn 
vẫn cần ăn, đánh răng và tắm rửa, dọn dẹp chung quanh, ủi 
quần áo, đổ rác. Thứ hai, những tài khéo nuôi dưỡng bản thân 
khẳng định khả năng cá nhân khi đối diện với những trường 
hợp không thể kiểm soát được. Khi chải răng, không những 
chúng ta làm cho sạch răng, mà còn có một ý thức về khả 
năng cá nhân. Đây là việc tự khẳng định. Ít khi việc chải răng 
hay những công việc căn bản khác của đời sống hàng ngày là 
một việc làm sâu sắc để nuôi dưỡng bản thân, nhưng khi việc 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 291 


trị liệu thật sự cần đến, chúng có thể là như thế. Những người 
đã trải qua sự đau khổ làm suy kiệt con người biết khả năng trị 
liệu của những hành vi tự săn sóc mình được nghi thức hoá. 

Đôi khi việc vượt qua một trạng thái khó khăn là một vấn 
đề sống với đau khổ và cô đơn, và việc có những việc làm tạo 
ra một sự khác biệt tích cực có thể làm cho thời gian dường 
như bớt đau khổ dữ dội. Nếu một người không có tài khéo để 
tự nuôi bản thân, thì sự đau bệnh có thể trở nên khó chữa. Từ 
quan điểm của người tư vấn của tôi, việc chăm sóc đến những 
nhu cầu căn bản như nhà ở và thức ăn là một nguồn an lạc. Họ 
không xem nó là một công việc thấp kém. Thực vậy, chính 
những tài khéo đó làm cho họ trở nên tốt đẹp khi họ phải sống 
với sự bị đát. 

Một khía cạnh khác của việc nuôi dưỡng bản thân, có tính 
cách then chốt cho tiến trình trị liệu, là tinh thần trách nhiệm 
đối với cuộc sống của chính mình. Những phụ nữ này thấy 
rằng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ. Họ không quy 
trách cho những người khác về những rắc rối của họ. Thay vì 
tập trung vào điều người khác đã làm, họ tập trung về cái họ 
có thể làm để đối đầu với một tình huống. Họ cũng không đặt 
những điều kiện cho hạnh phúc. Họ không giữ thái độ là họ sẽ 
hạnh phúc nếu... (có điều gì đó) xảy ra. Điều họ có thể làm là 
chọn cách để làm. Để giữ được quan điểm này cần có kỹ luật, 
cái kỹ luật để nhìn thấy sự hỗ trợ mà con người nhận được từ 
vũ trụ và nhìn thấy năng lực mà con người đã có và giải thích 
các sự kiện. Sự kiên nhẫn và rèn luyện tâm là một phần của 
việc nuôi dưỡng bản thân. Không có chúng con người không 
thể nhìn thấy sự việc rộng lớn hơn cũng không thể giúp đỡ 
người nào khác. Rèn luyện tâm để tập trung vào bối cảnh rộng 
lớn nhất là điều cốt yếu cho việc thay đổi quan điểm. 


292_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Một khía cạnh khác của tiến trình trị liệu là vui hưởng 
cuộc sống. Đó là một tài khéo mà các phụ nữ nói đã trở nên 
ngày càng quan trọng, ít nhất là họ đã nhận thức được các giá 
trị của nó khi họ đã trưởng thành. Tìm thấy được sự hài hước 
trong một tình huống là một phần trong tiến trình chuyển hoá 
ở đó một nhóm biểu tượng khác nhau được tìm thấy làm cho 
người ta có thể thoả hiệp với cái thực trạng đau khổ của sự 
mất mát, thương tổn hay chấn thương. Họ cho rằng tìm thấy 
niềm vui trong những điều vi tế nơi cuộc sống hàng ngày là 
quan trọng nhất. Điều họ muốn nói trong việc vui hưởng cuộc 
sống không phải là tìm kiếm các phương thức tiêu khiển, mà 
là nhận ra một cái thân-tâm thuần thục và linh hoạt. Nếu bạn 
có được điểu này thì bạn có thể vui hưởng cuộc sống mà 
không đặt điều kiện về điều gì cần thiết để có được niềm vui 
này. Có khả năng điều chỉnh quan điểm của mình để nhìn thấy 
và vui hưởng vẻ đẹp trong điều đang có mặt là một khía cạnh 
thiết yếu của tiến trình trị liệu của họ. 

Một người đang sáng tạo cái đẹp bằng cách làm một bài 
thơ hay cắm hoa, hoặc họ đang vui hưởng một cuộc đi bộ để 
nhìn xem cây mận đang trổ hoa, năng lực của cái đẹp có thể 
giúp con người chuyển hoá và trị liệu bằng cách tái lập sự tập 
trung chú ý vào quan điểm của mình. Năng lực đó dường như 
nằm trong việc nhận được năng lượng của vẻ đẹp. Khi bị bao 
vây bởi thẩm trạng và sự mất mát, cái năng lượng đi vào 
thường rất năng nề. Việc đón nhận năng lượng của cái đẹp 
làm thay đối trọng tâm chú ý của con người vào cái đẹp, do đó 
con người cũng tràn ngập cái đẹp. Điểu này có thể truyền hy 
vọng, làm cho sự chịu đựng kéo dài được để sống với sự mất 
mát và phục hồi lại con người đang ở giữa cơn bi đát. Vẻ đẹp 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 293 


cũng có thể là một chất xúc tác cho việc trị liệu. Hoặc giả nó 
cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy sự trị liệu đã có mặt. 

Khi con ngươi nhìn thấy hay sáng tạo cái đẹp, những cộng 
tác viên của tôi nhận thấy rằng không có gì căng thẳng khi thấy 
cái hỗ trợ lớn lao nào mà con người nhận được từ vũ trụ. Sự kiện 
con người đang sống chứng tỏ rằng vũ trụ bao quát con người. 
Khi người ta cảm thấy cô độc, cái nhận thức này đôi khi có thể 
làm cho họ cảm thấy có liên hệ và được quan tâm. Loại biết ơn 
mà những phụ nữ này nhận thấy, đặc biệt là việc trị liệu, không 
được hiểu là ứôi biết ơn đối với vật cho, vì điều đó thiết lập một 
lý nhị nguyên, không thích hợp với một thế giới quan tương 
thuộc. Nếu con người nhận biết rằng con ngườ là - mà không 
phải làm một điều đặc biệt nào - một phần của thế giới trong 
một mạng lưới rộng lớn của cho và nhận, ảnh hưởng hỗ tương, 
thì sự biết ơn là một đáp ứng tự nhiên. 

Khi biết ơn, con người không phải làm gì khi nhìn thấy 
những điều tốt trong một tình huống, chúng chỉ xuất hiện. 
Cũng vậy, khi ở trong một trạng thái biết ơn, con người không 
cần phải làm gì để không kêu ca. Nó không phải là một trạng 
thái phản kháng, kểm chế hay đàn áp những tư tưởng và tình 
cảm tiêu cực của con người. Chúng chỉ không sinh khởi khi 
con người đang trải qua sự biết ơn. Trong một ý nghĩa nào đó, 
lòng biết ơn là một con đường tắt để trị liệu. 

Phần lớn sự tu tập lòng biết ơn liên quan đến việc phát 
triển tâm chấp nhận. Quả vậy, không có tâm chấp nhận không 
thể có việc trị liệu. Không phản đối điều gì là nên tảng cho 
tiến trình trị liệu, bởi vì không có điều kiện nào về việc trị 
liệu. Tuy nhiên, nhận lấy mọi sự việc xảy ra trong đời mình là 
một điều cực kỳ khó khăn. Vài cộng tác viên nói rằng nếu con 


294 RA KHỎI BÓNG TỐI 


người thực sự chấp nhận mọi việc họ sẽ là một vị Phật. Một phụ 
nữ nói rằng chấp nhận mọi việc là hình thái cuối cùng và cao cả 
nhất của loài người. Bạn làm trọn vẹn cuộc sống khi bạn có thể 
làm được điều này. Hình ảnh hướng dẫn bà là một hình ảnh của 
người nữ trong thế chấp tay đơn giản; người nữ đó nhận lấy tất 
cả mà không phê phán và không đau khổ. Đây là hình ảnh của 
ngài Quán Thế Âm (vị Bồ-tát Từ Bi). Trái tìm của ngài Quán 
Âm chấp nhận mọi điều. Ngài xem việc có thể chấp nhận mọi 
điều với bàn tay chấp lại (an lạc, vui vẻ và biết ơn trong lòng) 
là lý tưởng của con người. Đó là mục tiêu trong đời Ngài. Đó là 
một khía cạnh quyết định trong tiến trình trị liệu. 

Mặc dù có thay đổi trong chỉ tiết, tất cả họ đều cho rằng 
để tu tập lòng biết ơn và phát triển một trái tim chấp nhận, 
việc chuyển hoá quan điểm của họ là chủ yếu. Nó đòi phải 
học hỏi từ bất cứ gì xảy ra và tìm cái tốt đẹp, cái trí tuệ, hay 
sức mạnh có thể đạt được, đặc biệt là từ sự đau đớn về thể 
chất hay tâm lý. Để làm điều này buộc phải tập trung sự chú ý 
vào bức tranh rộng lớn hơn. Cái giả định làm nên tảng là họ 
không sống những cuộc sống độc lập chỉ dựa trên chính năng 
lực và cố gắng của họ. Họ thấy rằng họ sống vì những tương 
quan vô số trong vũ trụ cùng vận hành để sản sinh và hỗ trợ sự 
sống. Một số người nói đây là nhờ vào Phật Pháp. Những 
người khác giải thích nó là công việc của Phật. Những người 
khác nữa giải thích nó do tính khoa học và sinh thái học hơn. 
Bất cứ dùng ẩn dụ nào để giải thích, quan niệm về đời sống 
của họ dường như đưa đến một cách tự nhiên một tình cảm 
biết ơn sâu xa đối với mọi điều. Luôn luôn điều chỉnh quan 
điểm của mình phù hợp với sự thăng trầm của cuộc sống làm 
cho con người có thể chấp nhận được cuộc sống tận trong tâm 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 295 


họ, cảm nhận biết ơn và sáng tạo vẻ đẹp từ cái có mặt. Làm 
điểu này là biểu hiện lòng từ bi. Việc biểu hiện lòng từ bi là 
sự trị liệu tối hậu. 

Ngay cả hành vi lắng nghe cứ tưởng là đơn giản cũng là 
một biểu hiện của lòng từ bi. Nhiều phụ nữ nhấn mạnh cái 
năng lực trị liệu của việc lắng nghe tích cực là sâu xa biết bao. 
Đó là một hình thái căn bản của lòng từ bi. Một số phụ nữ nói 
một cách dứt khoát rằng bậc Tịnh Thánh Quán Âm, hiện thân 
của lòng từ bi, được gọi là “Người lắng nghe tiếng kêu cầu của 
thế gian.” Điều xảy ra khi một người được lắng nghe là người 
đó không cảm thấy lẻ loi. Nếu con người được hiểu biết, lúc 
đó chắc chắn là người ta được kết nối. Điều đó chứng tỏ là có 
một người nào đó quan tâm. Không phải hành vi nói năng và 
trút ra ngoài những rối rắm là trị liệu. Một phụ nữ nhấn mạnh 
rằng để là một người biết lắng nghe, con người cần có một 
tấm lòng dễ tiếp nhận. Và để có một tấm lòng dễ tiếp nhận, 
người ta cần mở rộng ra đối với những quan điểm khác nhau. 
Là một người biết lắng nghe tức là một người chữa trị. Được 
lắng nghe tức là được chữa trị. 

Lồng từ bi trong tiến trình trị liệu của những phụ nữ này 
có vai trò vừa là một nguồn trị liệu vừa là một biểu lộ của việc 
trị liệu. Bằng định nghĩa trị liệu của họ, một người được trị 
liệu là người có lòng từ. Lòng từ là sự mở đầu và kết thúc của 
tiến trình trị liệu. Nói cách khác, để được chữa trị con người 
phải là một người chữa trị. 

Việc nghiên cứu những nghi thức làm thay đổi và làm dễ 
dàng cho việc trị liệu vật lý và tinh thần của những phụ nữ 
Nhật đương thời dẫn đến sự giàu có trí tuệ, sức mạnh, tính 
khôi hài và nét đẹp của họ. Các phẩm chất đạo đức này phần 


296 RA KHỎI BÓNG TỐI 


lớn được tu tập qua những kinh nghiệm đau đớn, khó khăn và 
thử thách. Qua sự hiểu biết những nỗ lực của họ để tìm cách 
giảm bớt sự đau khổ, rõ ràng là năng lực trị liệu của các nghi 
thức Phật giáo nằm trong khả năng cung cấp cho con người 
một hướng dẫn để cảm nhận mối tương quan, cái chốt trục 
trong tiến trình trị liệu. Việc trị liệu là một thế giới quan, một 
cách sống và đối đầu với mọi loại thách thức của thân tâm bất 
phân rẽ. Do đó, đối với những phụ nữ này, tất cả đời sống là 
một tiến trình trị liệu hay chuyển hoá của con đường mà cuộc 
sống được quan niệm và trải qua. 

Tất cả chúng ta đều là nhà trị liệu và chúng ta đều cần sự 
chữa trị. Sự trị liệu tối hậu là đoạn diệt sự đau khổ, nó xảy ra 
khi chúng ta thể hiện lòng từ bi. Việc trị liệu bắt đầu với việc 
trải nghiệm mối tương quan của chúng ta. Mỗi người chúng ta 
là một mặt lóng lánh của Đế Thích Võng chứa đây những tính 
chất khác nhau của chúng ta mở rộng xuyên qua nhiều địa dư 
đất đai và để lộ những kết quả của nhiều thời đại vô thường. 
Mạng lưới bao la của Đế Thích Võng năng động và luôn thay 
đổi. Mỗi một giây phút đều có cái mới mẻ. Chúng ta đều biết 
như thế, nhưng các giác quan thường đánh lừa mình nếu mình 
bất cẩn. Thật dễ dàng để không có mối tương quan giữa chúng 
ta, bởi vì khi tôi vấp ngón chân, các dây thần kinh trong ngón 
chân của bạn không truyền tin đến não bộ của bạn ghi nhận 
cái đau thể chất riêng của tôi. Nhưng khi chúng ta ý thức được 
mối tương quan, sự từ bi sẽ đổ tràn vào. Lòng từ không đến từ 
sự hiểu biết mối tương quan thuộc tri thức, nó đến từ sự kinh 
nghiệm bản thân như một phần của toàn thể. Khi chúng ta 
kinh nghiệm cái toàn thể, phản ứng tự nhiên là lòng biết ơn. 
Lòng biết ơn mở rộng trái tim để cho ánh sáng chiếu rọi vào 


SỰ TU TẬP HÀNG NGÀY 297 


mối tương quan của chúng ta, làm cho nó thấy rõ cái hoạt 
động từ bị nào phù hợp với giây phút đó. 

Đây là chiếc chìa khóa để trị liệu sự cô đơn. Cảm giác cô 
đơn chia chẻ chúng ta. Cô đơn đặt nên tảng trên ảo giác. Đó là 
một quan điểm sai lầm về thế giới, bởi vì không có một người 
nào là đơn độc cả. Chúng ta đều có liên quan với nhau. Tuy 
nhiên, chúng ta dễ trải qua cảm giác đơn độc, bởi vì các giác 
quan của chúng ta củng cố quan điểm này. Cái nguyên nhân 
gốc của đau khổ này có thể được trị liệu bằng thiển định và 
các nghi lễ, chúng làm cho cái kinh nghiệm về mối tương 
quan trở nên dễ dàng. 

Chân lý Cao Cả thứ ba dạy rằng có sự đoạn diệt đau khổ. 
Tôi thường xem đây là ý nghĩa tối thiểu của các Chân Lý Cao 
Cả. Đó là trước khi mẹ tôi được chẩn đoán bị ung thư giai 
đoạn cuối. Sau đó, tôi nhận thức sự chẩn đoán “có thuốc chữa” 
là nguồn biết ơn sâu xa. Ngày nay thực trạng của chúng ta có 
thể là không có nhiều sự đau khổ hơn trước kia theo lịch sử, 
nhưng ngày nay chúng ta tiếp cận thông tin về sự đau khổ trên 
mức độ toàn cầu. Cho nên kinh nghiệm của chúng ta về sự tan 
vỡ của thế giới thật mạnh mẽ. Mỗi ngày chúng ta đối mặt với 
chiến tranh, dối trá, và những bất bình đẳng về cấu trúc sanh 
ra bạo lực và huỷ diệt đối với tình nhân loại đồng bào và hành 
tinh của chúng ta. Thật sự hữu ích khi nhớ rằng nó không cần 
thiết phải như vậy. Nó cho phép chúng ta nhận ra rằng mỗi 
người chúng ta có khả năng để chữa khỏi những ảo giác châm 
dầu thêm cho sự đau khổ. Trong tự thân nó và thuộc về tự thân 
nó, điểu này là một cái gì đó phải được biết ơn sâu sắc. Từ 
một tấm lòng biết ơn lưu xuất một đáp ứng linh hoạt đặt căn 
bản trên một tính cách chân thật về bức tranh lớn, tức là một 


298 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quan điểm về cách mà mỗi sự kiện, mỗi con người hay đồ vật 
là một phần tối hậu của cái toàn thể vây bọc mỗi người. Quan 
điểm này không nhất thiết được lĩnh hội thuộc não bộ, sự đáp 
ứng cũng không đặt trên nền tẳng của một nhận thức tích cực 
về tất cả các động lực của một tình huống. Đó là một trong 
những đặc tính chính yếu của năng lực biết ơn. Đó là một đáp 
ứng đối với thế giới đến từ một tấm lòng trị bệnh. 


+++ 


Phần 5 


TU TẬP THIŸN ĐỊNH 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 301 


91WATHA V4 YIP41SSAYA 
THIỀN (HỈ VÀ THIỲN (U{\ TRW TRUYỀN THẾW NGUYÊN THUỶ 


Hung An 


Trong Kinh Tăng Chị Bộ (Anguffara Nikàya, AN) thuộc 
kinh tạng Pàli, có một bài pháp tên là Kinh Roga (Bệnh). 
Trong kinh này Đức Phật đưa ra một câu tuyên bố gây kinh 
ngạc về sức khoẻ tinh thần của loài người: 

Này các Tỳ-kheo, có những người có thể thoát khỏi đau 
khổ vì thân bệnh trong một năm, hai năm, ba ..., mười... hai 
mươi .., năm mươi .., hoặc cho đến một trăm năm. Nhưng này 
các Tỳ-kheo, ngoại trừ các bậc a-la-hán, trong thế giới này 
khó có thể có người nào thoát khỏi tâm bệnh dù chỉ trong một 
giây lát. 





 F.L.Woodward, Sách về Những Lời Nói Tiệm Tiến (Tăng Chi Bộ 


302 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đức Phật thấy tất cả mọi người, trừ các bậc a-la-hán, là 
những bệnh nhân chịu đau khổ vì vô minh, những ô nhiễm tỉnh 
thần và các chướng ngại. Ngày nay, ở thế kỷ 21, thân bệnh 
(kày¡ka roga) có thể chữa trị được bằng nhiều loại thuốc khác 
nhau và những điều trị y khoa, nhưng những tâm bệnh (cefasika 
roga) làm sao có thể chữa lành được? Toa thuốc nào mà Đức 
Phật đã cho loài người để thoát những đau khổ của tâm bệnh? 
Theo các kinh Pàli, phương thuốc này là thiển định. Thiển định 
đạo Phật (bhàyanà) là một liệu pháp tinh thần để làm thanh tịnh 
tâm bằng cách trừ diệt các ô nhiễm và khổ đau. Đây là nguyên 
tắc của Bốn Chân Lý Cao Cả (caffaro ariya saccà). 

Như vậy đâu là hệ thống và phương thức thực tiễn mà Đức 
Phật đã đưa ra? Những loại thiển nào có thể giải thoát con 
người ra khỏi những tham ái và vướng mắc bên trong lẫn bên 
ngoài? Trong Kinh Dĩ Sanh (Jà/a Su#a) ở Tương Ưng Bộ Kinh 
(Devafa-samyufia), Đức Phật đưa ra câu trả lời sau đây: 

“Người trú giới có trí 

Tu tập tâm và tuệ 

Nhiệt tâm và thận trọng 
Tỳ kheo ấy thoát triển. ”° 





Kinh) (Luân đôn và Boston, Hội Thánh Điển Đàili, 1982), tr. 146. Trong 
Pàii: Dissanti bhikkhave sattà kàyIkena rogena ekam pI vassam àroøgyam 
patijànamàna, dve pi vassàn! ... titni pI vassàpaññàsam pi ... vassasafam pi 
àroøyam patijànamànà. Te bhikkhave sattà dullabhà lokasmim ye 
cetasikena rogena muhuttam pi àrogyam patiJànanti aññatra khì nàsavehi. 
(Ở đây Khìnàsava là tên của vị a-la-hán). 

? Bhikkhu Bodhi, Các Bài Pháp Liên Quan của Đức Phật: Một Bản 
Dịch Mới cuả Kinh Tương Ưng (Boston, Nhà Xuất Bản Trí Tuệ, 2000), p. 
101. Sìle patithàya naro sapñño, citam paññam ca bhàvayam àtàp 
nipako bhikkhu, so Imam vijataya jâtam. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 303 


Đoạn kệ này do ngài Phật Âm trích dẫn trong câu đầu tiên 
của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsga), chỉ rõ hệ thống tu tập 
của Đạo Phật thời nguyên thuỷ, tức giới (sì/2), định (samàdhi) 
và tuệ (pañña). Sự tiệm tu (anupubba-sikkhà) này được đặt 
căn bản trên Tám Con Đường Chân Chánh (athangiko maggo) 
được tuyên bố là Trung Đạo (majjhimà patipađà) trong Kinh 
Chuyển Pháp Luân (Dhammnacakkapavattana Sufra), bài pháp 
đầu tiên của Đức Phật. Như vậy đâu là mục tiêu cuối cùng của 
con đường đạo và sự tu tập này? Đó là niết-bàn (mibbàna) và 
giải thoát (vinuri). Bài viết này khảo sát hai phương thức 
thiển Phật giáo, samatha và vipassanà, đặt trên nền tẳng các 
bản kinh Pàli của truyền thống Theravàda. 


Thiên Samatha và Vipassana trong kinh điển Pàii 


Samatha và vipassana là những thuật ngữ trong thiển Phật 
giáo. Thuật ngữ Pàii “samaiha” có nghĩa là trầm lắng, yên 
tĩnh và thanh thản. Vipassana có nghĩa cái thấy bên trong, nội 
quán và thấm nhuần. Hai thuật ngữ này chỉ những trạng thái 
và công năng đặc biệt của tâm có được từ thiển định, và những 
phương thức cùng những phương tiện này được sử dụng để đạt 
đến những trạng thái như thế. Do đó, người ta cho rằng samzfa 
bhàyanà là “thiền chỉ” để phát triển định (samàdhi) và 
viassana bhàvanà là “thiền quán” để phát triển trí tuệ 
(panãna). 

Kinh Thập Thiện (Dasuffara Suffa) trong Trường Bộ Kinh 
(Digha Nikàya) hỏi: “Hai điều phải được tu tập là gì? Samatha 
và vipassana.”” Kinh Samatho trong Tương Ưng Bộ hỏi: “Con 
đường dẫn đến Niết-bàn là gì? Samatha và vipassanà.”" Các 





3 DN 273: Katame dve dhammà bhàvetabbo? Samatho ca vipassanà ca. 
*# SN 360: Katamo ca abhikkhave asankhatagàmi maggo? Samatho ca 


304 RA KHỎI BÓNG TỐI 


câu này hiếm khi xuất hiện trong những kinh nguyên thuỷ. 
Tuy nhiên các nội dung của toàn bộ tiến trình thiển định, từ 
đầu đến đệ tứ thiển cho đến khi đạt giải thoát tối hậu, rất 
thường xuất hiện trong các kinh. Đức Phật không lưu ý rõ ràng 
đến phần nào là sưna/ha và phần nào là vipassanà, nhưng khi 
kinh được khảo sát cẩn thận ta có thể biết được điều đó. Bàia- 
vagga của Tăng Chi Bộ Kinh cho những định nghĩa rõ ràng về 
thiển chỉ và thiển quán: 

“Này các tỳ-kheo, có hai điều kiện đưa đến chứng ngộ tri 
thức cao hơn (vử/è, minh).` Hai điều này là gì? Szmafha và 
vipassanà. Này các tỳ-kheo, nếu samarha được tu tập, nó sẽ 
đạt đến điều gì? Tâm được tu tập. Một sự tu tập tâm sẽ đưa 
đến cái lợi nào? Tất cả tham (ràga) đều được từ bỏ. 

Này các tỳ-kheo, nếu vipzssanà được tu tập, sự lợi lạc nào 
được đạt đến? Trí tuệ được tu tập. Nếu trí tuệ được tu tập, sự 
lợi lạc nào được đạt đến? Tất cả vô minh (avijjà) được từ bỏ." 

Từ sự trích dẫn này, rõ ràng là samafha và vipassanà là 
hai phương thức khác nhau có hai mục tiêu và kết quả khác 
nhau. Người ta cho rằng samaha là một phương tiện tu tập 
tâm, bao gồm cả định (samàdhi) và thiền (jhàna). Samatha 
dẹp bỏ được tất cả tham (ràgz), chứ không dẹp bỏ được vô 





VIpassanà ca. 

° Vijà thường có ba loại (te-vijà): túc mạng minh 
(pubbenivàsànussati-ñàna), thiên nhãn minh (dibbacakkhu-ñàna) và lậu 
tận minh (àsavakkhaya-ñàna). 

° AN 6l:Dve me bhikkhave, dhammà vijjàbhàgiya. Katame dve 
Samatho ca vipassanà ca. Samatho ca bhikkhave, bhàvto kam attham 
anubhoti? Citam bhàattham anubhofi?Yo ràgo so pahìiydfti. Vipassana 
bhikkhave bhàvita kam. 

7 Có ba loại tham ái (ràga): dục ái (kàma ràga), sắc ái (rùpa-ràga), và 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 305 


minh (avử/à). Tại sao? Bởi vì vipassanà (thiển chỉ) chỉ để cập 
đến mức độ của những nhiễm ô rõ ràng (pariyutthàna) của 
tâm, nhưng không đụng đến mức độ của các nhiễm ô ngũ 
ngầm (anusaya) nằm sâu trong tâm. Những nhiễm ô ngũ ngầm 
và vô minh chỉ có thể được để cập đến qua thiển quán (minh 
sát tuệ). Trí tuệ (pz#à) là phương thuốc đối trị vô minh và chỉ 
có trí tuệ mới có thể nhổ tận gốc những khuynh hướng ngũ 
ngầm này." Do đó học thuyết của Phật giáo nguyên thuỷ và 
truyền thống Theravàda cho rằng người ta không thể đạt giải 
thoát (mibbàna) chỉ do tu tập thiển chỉ (samatha). Samatha 
phải được tu tập cùng với thiển quán (viassanà) để đạt đến 
mục tiêu cao nhất. Đây là lý do tại sao thiển quán được nhấn 
mạnh và tại sao quán nên được tu tập trên căn bản của chỉ 
(samatha hay samàdh)). 
Thiền Chỉ và Thiền Quán trong các Chú Giải Pàii 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), chú giải đáng tin cậy 
nhất của Phật giáo Theravàda, định nghĩa định là “sự nhất tâm 
hoàn toàn (kusalacittekaggafà samàdhi),”” trình bày 40 chủ để 
thiển chỉ (kømmafthàna) để tu tập định, như định cận hành 
(upacàra-samàdhi) và định an chỉ (appanà-samàdhi).'" Qua sự 
tu tập thiển chỉ (upacàra-samàdhi), những lợi lạc và kết quả 





vô sắc ái (arùpa-ràga). 

Š Bhikkhu Bodhi, Tám Con Đường Chân Chánh (Kandy: Hội Xuất Bản 
Phật Giáo, 1994), tr.104. 

? Thanh Tịnh Đạo 84. 

!° Thanh Tịnh Đạo 110-111. Bốn mươi chủ để thiển là: mười biến xứ 
(kasinà), mười bất tịnh (asubhà), mười chỗ tưởng niệm (anussafiyo), bốn 
phạm trú (brahmavihàrà), bốn vô sắc (àruppà), một tưởng (sañà), và một 
phân tích (yavaihàna). Cũng xem A--đạt-ma giáo nghĩa cương yếu 
(Abhidhammmattha-sangaha). 


306 RA KHỎI BÓNG TỐI 


của định được đạt đến: các tầng an chỉ định cao hơn (bốn thiển 
sắc giới và bốn thiển vô sắc) và các tri thức cao hơn (ngũ 
thông).'" Thiển quán được tu tập để thẩm thấu vào tính chất 
vạn vật đúng như chúng là (ya/hàbhòza), tức là vô thường, khổ 
và vô ngã (anicca, dukkha, và anatfà).. Qua thiền quán 
(vipassanà), nếu ta tu tập mười loại tri thức tuệ giác 
(vipassanà-ñàna), ta dần dần hoàn thiện năm loại thanh tịnh 
của trí tuệ (pañfà-visuddhi), đặt nền tẳng trên sự thanh tịnh 
giới (sìla-visuddhi) đã có trước và thanh tịnh tâm (ci1a- 
visuddhi). Bằng cách này, hành giả hoàn tất bảy loại tịnh hoá. 
Khi đạt giải thoát đầy đủ và bốn trạng thái của một bậc thánh 
giả (ariya puggala) là những lợi lạc và quả vị của thiền quán. ” 
Bản chú giải giải thích chủ để này một cách có hệ thống và 
sâu sắc. 
Mối Liên Quan giữa Thiền Chỉ và Thiền Quán 

Để làm rõ các khái niệm thiển chỉ và thiển quán, cùng 
những sự khác nhau giữa hai loại này, chúng ta cần đến những 
biểu đổ. Bản phân loại sau đây về những nét chính của mỗi 
loại thiển đặt căn bản trên những mô tả của các học giả hiện 
đại và các thiền sư:'° 





!! Thanh Tịnh Đạo 13. 

!* Thanh Tịnh Đạo 14-23. 

'3 Paravahera Vajiranana, 7hiền Phật Giáo trong Lý Thuyết và Thực 
Hành (Kuala Lumpur: PBMS, 1975); Bhikkhu Ñànamoli, Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi magsea) (Kandy: Hội Xuất Bản Phật Giáo, 1991); U Janaka 
Sayadaw, Thiền Qúan: Con Đường Đi Đến Giác Ngộ (Dehiwala, 
Systemetic Print Ltd., 1985); U Pandita Sayadaw, Trên Con Đường Giải 
Thoát (Selangor: Trung Tâm Trí Tuệ Phật Giáo, 1995); Ledi Sayadaw, 
Sách Hướng Dẫn Chánh Niệm của Hơi Thở (Anàpàna-Dìpami) (Kandy: 
Hội Xuất Bản Phật Giáo, 1999); Sách Hướng Dẫn về Tuệ Quán 


Thiền Chỉ 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 307 





ý nghĩa 


Định, yên tĩnh, thanh thản 


308 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thiền Quán 








Đối tượng của thiển 


Đối tượng đơn (một) 


ý nghĩa 


Tuệ giác, sự thấu hiểu 








Chủ đề của thiển 


40 loại chủ để thiển định 
(kammatthàna) 


Đối tượng của thiền 


Các đối tượng thay đổi mãi (nhiều) 








Các mục tiêu của thiển 


Tu tập định (samàdhi) và thiền 
(jhàna) 


Chủ đề của thiển 


Bốn loại niệm xứ (danh sắc hay 
năm hợp thể) 








Phương thức thiển 


Định tâm trên một đối tượng 
đơn 


Các mục tiêu của thiển 


Phát triển trí tuệ (pzññà) 








Phương tiện chính của thiển 


Chánh niệm hay tỉnh giác 
(sati) và định (samàdhi) 


Phương thức thiển 


Quán sát và hiểu biết tính chất 
của các đối tượng Thiền 








Ô nhiễm được nói đến 


Mức độ của sự biểu lộ nơi tâm 
(pariyuthàna, triỀn) 


Phương tiện chính của 
thiển 


Niệm, định, chánh niệm (chánh 
kiến) 








Kết quả tức thời 


Xoá được năm triển cái 


Ô nhiễm được nói đến 


Nhiễm ô ngũ ngầm sâu trong tâm 
(anusaya) 








Kết quả về sau 


An chỉ định (appanà-samàdhi) 


Kết quả tức thời 


Tu tập I0 loại tri thức tuệ quán 
(vipassanà-ñàna) 








Sự tịnh hoá đạt được 


Tịnh Hoá Tâm 








Lợi lạc / kết quả sau cùng 





5 loại tri thức (ngũ thông, 
abhiñña) 


Kết quả về sau 


Niết-bàn, sự đoạn diệt dần 10 
samyojana (kiết sử), 4 bậc thánh 














(Vipassanà-Dipanmi) (Kandy: Hội Xuất Bản Phật Giáo); Bhikkhu Bodhi, 
Một Quyển Hướng Dẫn Cương Yếu về A-tỳ-đàm, (Abidhammattha 
Sangaha) (Kandy: Hội Xuất Bản Phật Giáo, 1993); Nyanatiloka, Tự Điển 
Phật Học (Kandy: Hội Xuất Bản Phật Giáo, 1988); và Rupert Gethin, Nên 
Tảng của Phật Giáo (Oxford và New York: Hãng Thông Tấn Đại Học 


Oxford, 1998). 


Sự tịnh hoá đạt được 


Sự tịnh hoá của trí tuệ (5 loại tuệ 
giải thoát, pañfñà-visuddhi) 








Lợi lạc / kết quả sau 
cùng 





Giải thoát (yữnuwiri), a-la-hán 








TU TẬP THIỀN ĐỊNH 309 


Từ các biểu đồ này, rõ ràng là samafha và vipassanà có 
những mục tiêu và vai trò của chúng. Tuy nhiên, chúng không 
hoàn toàn riêng rẽ và độc lập. Chúng ta hãy xem chúng được 
nối kết ra sao và có mối tương quan như thế nào. 

Kinh Samàdhi của Tương Ưng Bộ nói rằng: “này các tỳ- 
kheo, hãy tu tập định. Một tỳ-kheo có định biết được các pháp 
đúng như chúng là.”' Biết và thấy được bản chất các pháp 
đúng như chúng là (yafhabhua-nana) là tuệ giác. Định cần 
thiết cho tuệ giác.” Tâm nhiễm ô không thể nhìn thấy được 
bản chất của các hiện tượng tâm và vật lý. Do đó, định trở 
thành nên tẳng và điều kiện tiên quyết để phát sinh tuệ giác. 
Nếu thiển chỉ có một mục tiêu chân chính, nó sẽ có vai trò phụ 
giúp và hỗ trợ cho thiển quán. Có một bản kinh rất hữu ích 
trong Tăng Chi Bộ để cập đến mối liên hệ giữa thiển chỉ và 
thiển quán. Một bài pháp được cho là của ngài A-nan-đà giải 
thích bốn loại chứng đạt của vị a-la-hán. Đoạn trích dẫn sau 
đây rút ra từ kinh này: 

Ở đây, thưa các vị, một tỳ-kheo tu tập Quán (vipassanà) 
trước đó đã tu Chỉ (sưmaiha). Như vậy nơi vị ấy việc tu tập 
quán được định dẫn trước sanh ra con đường đạo (maggo). Vị 
ấy theo con đường đó, làm cho nó tăng trưởng, hiểu nó. Nơi vị 
ấy, do đi theo, tu tập và hiểu con đường, các kiết sử được từ 
bỏ, các khuynh hướng che dấu (anusaya) kết thúc. 

Lại nữa, này các vị, một tỳ-kheo tu tập chỉ trước đó đã tu 
quán. Nơi vị ấy .. Lại nữa, thưa các vị, một tỳ-kheo tu tập chỉ 





4 SN 13: Samdhim bhikkhave, bhàyetha. Samahito bhikkhave, bhikkhu 
yathàbhùtam pajànàH. 

.`U Ko Lay, Sách Hướng Dẫn Thiền Quan (Igatpuri, Vipassana 
Research Institute, 2002), tr.55. 


310 RA KHỎI BÓNG TỐI 


và quán liền nhau (yuganaddham). Nơi vị ấy...” 

Các trích dẫn này đưa ra mối liên hệ bất khả phân giữa 
samatha và vipassanà. Chúng bộc lộ sự kiện quan trọng là hai 
phương pháp này phải được thực hành và tu tập cùng nhau, bất 
kể thứ lớp. Tiến trình trở thành một bậc thánh (ariya puggala), 
trái ngược với một con người thường tình, là tiến trình tu tập 
hai loại thiển này dựa trên đạo đức. Đôi khi samatha được thực 
hành trước và có khi wipassanà được thực hành trước. Có lúc tu 
tập sưmatha và vipassanà liền nhau (samatha-vipassanà 
yuganaddham). Bẳn chú giải Tăng Chi Bộ Kinh giải thích rằng 
phương pháp này được thực hành từ đệ nhất thiển đến thiển 
thứ tám. Hành giả tu tập sđmaha trong các trạng thái thiển và 
tu tập vipassanà trong trạng thái đi ra khỏi những trạng thái 
thiển, bởi vì trong các trạng thái thiển chúng ta không thể 
quán sát hay kinh nghiệm các pháp duyên sinh (các hợp thể, 
sankhàrà). Do đó, thiền quán (vipassanà) phải được tu tập sau 
khi ra khỏi các trạng thái thiền. '” 

Có hai hạng hành giả hay a-la-hán dựa trên hai hệ thống 
này, đó là Samafha-yànika và vipassanà-yànika. Samatha- 
yànika là một người đã đạt được quả vị a-la-hán qua thiển 





'° E.L. Woodward, Book øƒ the Gradual Sayings (Tăng Chi Bộ), các 
tr.162-6ú3.  AN 157, Patuis 92-93: lIdha avuso bhikkhu 
samathapubbangamam vipassanam bhàvetI. Tassa samathapubbangamam 
vipassanam bhàvayato maggo sanJàyatI. So tam maggam àsevati bhàvetI 
bahuhkarot. Tassa tam magsam àsevato bhàvayato bahulikaroto 
samyoJanàn! pahìyati anusaỳa vyatihonti. Puna ca param àvuso bhikkhu 
vipassanàpubbanagamam samatham bhàveti. Tassa... Puna ca param 
àvuso bhikkhu samathavipassanam yuganâddhm bhàveti. Tassa.... 

 AN 143; U Pandita Sayadaw, Trên Đường Đi Đến Giải Thoát, 
tr.161; Thượng Toạ Pa Auk Sayadaw, Biết và Thấy (Hội Giáo Dục Phật 
Pháp), tr.212. (www.buddhanet.net) 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 311 


quán mà trước đó đã đạt được tứ thiển của thiển chỉ. Còn vị 
vipassanà-yànika là người đã đạt đến quả vị a-la-hán mà chỉ 
qua thiển quán dựa trên sát-na định (khanika-samàdhi) chứ 
không có thiền chỉ (đệ tứ thiển).'Š Một diễn dịch mới cho rằng 
samatha-yanika tu tập phương pháp chỉ kết hợp chung với 
quán (yaganandham).'” Vị vipassanà-yànika chỉ tu tập quán từ 
khởi đầu đến mục tiêu cuối cùng, cho nên họ cũng được gọi là 
suddha-vipassanà-yànika hay sukkha-vipassaka. Ổ đây không 
phải là vấn để ứng dụng nguyên tắc tiệm tu, sìla-samà 
(khanika-samàdhi, sát na định) tuỳ thuộc tiên quyết vào thiển 
quán. Ngày nay trong truyền thống Theravàda, cả hai truyền 
thống sưmatha-yànika lẫn vipassanà-yànika vẫn còn được đi 
theo và tiếp tục. 


Kết Luận 

Người ta cho rằng sự tu tập thiển chỉ và thiển quán trong 
các kinh điển Pàli là những phương pháp phát triển định 
(samàdhi) và tuệ (paññà). Dựa trên cơ cấu lý thuyết này, tôi 
xin để nghị cách mà hai loại thiển này có thể được ứng dụng 
trong đời sống hàng ngày. 

Đối với thiển chỉ, tu tập quán niệm hơi thổ (anapanasati- 
bhàvanà) và tâm từ cả hai đều tốt. Hai đối tượng thiển này 
đều giúp dễ dàng đạt đến đệ tam và đệ tứ thiền. Thậm chí 
không có những chứng đạt này, các lối tu tập đó vẫn hữu ích 
cho việc phát triển một mức độ định nào đó và làm tịnh hoá 
tâm đưa đến thiển quán. Do đó việc tu tập quán sau khi tu tập 





'3 Kim Jae-Sung, “Về Suddha-vipassanà,” Bulgyuhak-Yungu, 2003. 
' Ibid, tr. 6. Cũng xem U Ko Lay, Sách Hướng Dẫn Thiển Quán, tr. 
53-54. 


312 RA KHỎI BÓNG TỐI 


một trong hai lối tu ban đầu là có hiệu quả. Đối với thiển 
quán, tất cả những hiện tượng thuộc tâm và thân được trải qua 
trong đời sống hàng ngày có thể được dùng làm những đối 
tượng để quán sát. Khi nói, tôi biết tôi đang nói. Khi đi, tôi 
biết rõ tôi đang đi. Khi sân hận nổi lên, tôi biết rằng sân hận 
đang nổi lên trong tâm. Khi cảm thọ hạnh phúc, tôi biết rõ tôi 
đang cảm thọ hạnh phúc. Bất cứ cảm thọ điều gì - lúc nào, ở 
đâu —- chúng ta đều phải chánh niệm và ý thức ngay giây phút 
của những hiện tượng thân và tâm mà chúng ta đang cảm thọ. 
Nếu chúng ta không ý thức rõ chúng, thì giây phút đó chỉ là 
một trạng thái vô minh (avi77à). 

Người ta cho rằng thân ngũ uẩn của chúng ta, nghiệp và 
sự đau khổ (dukkha) đều không cố định, mà là những cái vô 
thường. Nếu chúng ta tu tập nhiệt thành và chân thật, chúng 
sẽ mất đi. Đây là nguyên lý “Tất cả các pháp duyên sinh đều 
vô thường (sabbe sankhàrà aniccà).” Ngay trước khi diệt độ 
(parimibbàna), Đức Phật nói lời sau cùng với các tỳ-kheo 
rằng: “Này các tỳ-kheo, nay ta tuyên bố rằng: các pháp 
duyên sinh đều có bản chất hư hoại. Hãy nỗ lực không mệt 


~» A2 + 092+ ⁄ 
mỗi để giải thoát.” 9 


+++ 





? Maurice Walshe, 7ôi Nghe Như Vậy: Những Trường Thoại của Đức 
Phật (Một Phiên Dịch Mới về Trường Bộ Kinh) (Luân Đôn: Nhà Xuất Bản 
Trí Tuệ, 1987), tr. 270. DN 156: Handa dàn: bhikkhave, amantayàâmi vo: 
Vaya dhammà sankhàrà, appamàdena sampàdethà tỉ. ỞỔ đây “shankhàra” 
chỉ cho các pháp duyên sinh. Thiền quán để cập rõ ràng đến các hợp thể 
(sankhàra). Bhikkhu Bodhi, 7ám Con Đường Chân Chánh, tr. I10. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 313 


Ý WIÏ\ BẤT NHỊ TR0W6 VIỆ( TU TẬP TÌM TỪ 


S00kyung Hwang 


Trong xã hội ngày nay, vì sự giao lưu giữa các quốc gia và 
các nên văn hoá khác nhau gia tăng, và khái niệm toàn cầu hoá 
phát triển, có một nhu cầu chưa từng thấy về việc hiểu biết và 
đánh giá cao các nền văn hoá cùng các cách suy nghĩ khác biệt, 
và sự hợp tác vì lợi ích hỗ tương. Tuy nhiên loài người mặc cho 
sự phát triển vật chất, vẫn gây ra những rối rắm về việc phân bố 
tài nguyên không đồng đều và sự ô nhiễm môi trường. Chúng ta 
cảm nhận sự thù địch nghiêm trọng và đối đầu những xung đột 
do những tư tưởng kỳ thị sự khác biệt gây ra. Một điển hình cực 
đoan là chúng ta vẫn không thoát ra khỏi sự đe doạ của bạo lực, 
khủng bố và chiến tranh. 

Mặt khác, có một sự quan tâm gia tăng trong chiều hướng 
tâm linh như một phương tiện để giải quyết những vấn đề này 
và tìm kiếm một quan điểm mới về hoà bình và hoà hợp. Đã 
có nhiều cuộc nghiên cứu về nguyên tắc của tâm cũng như 


314 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thiển định. Việc tu tập tâm từ là một trong những sự tu tập cần 
thiết nhất cho con người thời hiện đại. 

Một trong những giáo lý Đức Phật quan trọng — ý tưởng và 
tu tập tâm từ — là chúng ta nên giải thoát mọi loài ra khỏi khổ 
đau và giúp họ đạt đến giác ngộ. Lòng từ bi của đạo Phật 
không chỉ có nghĩa là mức độ cảm xúc do hiểu biết người 
khác, cảm thấy buồn cho họ, hay mong muốn họ tốt đẹp. Lòng 
từ thật sự đến từ trí tuệ nhờ đó chúng ta có thể nhìn mọi vật và 
mọi chúng sanh từ một quan điểm chân chánh và có cơ sở. 
Như vậy sự tu tập lòng từ bi của đạo Phật đưa ra cách sáng tạo 
những mối quan hệ thương yêu chân thật dựa trên một ý thức 
đúng đắn về ta và người. Hơn thế nữa, nó cho thấy cách theo 
đuổi hoà bình và hoà hợp có tính chất toàn cầu. 

Mục tiêu của bài viết này là khảo sát các quan điểm của 
nữ thiển sư Hàn Quốc Deahang (1926-) về việc tu tập lòng từ 
bi dựa trên khái niệm bất nhị của sư. Quan điểm này hiểu biết 
chúng sanh như một nền tảng để tu tập lòng từ bi. Phát biểu từ 
quan điểm của thiển Seon, bà giải thích tính bất nhị, tu tập 
lòng từ qua tính bất nhị và tu tập trong đời sống hàng ngày. 

Sự Hiểu Biết Tính Bất Nhị và Nguyên Lý Tánh Không 

Deahang Sunim nói rằng mọi vật đều phát nguồn từ Một 
Tâm, đó là Phật tính (buddhata). Nền tảng là một, nhưng các 
sự vật xuất hiện trong vô số hình thức và tướng mạo. Do đó, 
tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Nếu tâm cơ bản là 
gốc của một cây, thì tất cả các chúng sanh giống như cành lá 
của cây. Như vậy những người khác và tôi không phải hai, tâm 
tôi và các đối tượng không phải hai, con người và vũ trụ tự 
nhiên không phải hai, và Đức Phật cùng chúng sanh hữu tình 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 315 


không phải hai. Tất cả đều chung Một Tâm như nhau. 

Daehang Sunim giải thích rằng ý nghĩa của vô ngã là 
chúng ta có cùng một tâm và thân. Chúng ta sống chung với 
nhau và có tương quan với mọi điểu. Nguyên lý của sự sống 
không độc lập, nó vận hành trong sự cộng sinh, đồng tiêu thụ, 
đồng lợi ích.” 

Điều này đưa ra một mô hình căn bản chuyển đổi từ sự 
lưỡng phân đến tính bất nhị. Chẳng hạn, những tôn giáo hay 
giáo lý khác nói hãy yêu thương kẻ khác như yêu thương 
chính bạn. Tuy nhiên, bất kể bạn thật sự thương yêu người 
khác hay thậm chí kẻ thù của bạn, thì họ vẫn là những người 
khác, không phải chính bạn. Yêu thương người khác như yêu 
thương chính bạn và cho rằng người khác không là gì khác hơn 
chính bạn là những quan điểm hoàn toàn khác nhau. Ở vế đâu, 
người khác chỉ là người khác, nhưng ở vế sau người khác là 
bạn. Hơn thế nữa, không phải chỉ loài người mà tất cả các hiện 
tượng, thiên nhiên và vũ trụ chính nó cũng là những cái khuôn 
của chính bạn và gốc của chúng là Đức Phật. Tất cả mọi đau 
khổ và xung đột mà chúng ta thọ nhận được gây ra khi chúng 
ta không biết đến sự tương thuộc của chúng ta, xem cái ngã 
giả tạo này là có thực và theo đuổi những lợi lạc tập trung 
quanh cái ngã. 


Nguyên Lý Thay Đổi và Tánh Không 


Bản chất của thực tại là trống rỗng. Daehang Sunim định 
nghĩa tánh không là “liên tục thay đổi và không có tính ổn 





! Daehang Sunim, Hanmaum Yo Jõn (Anyang: Trung Tâm Hanmaum 
Seon ,1996), tr.3543. 
Ở Jbid., tr.348. 


316 RA KHỎI BÓNG TỐI 


định.” Không có cái gì cố định trong một giây phút. Vạn vật 
thay đối liên tục cho nên nói là “sắc tức thị không và không 
tức thị sắc.” Không có một thực thể thật sự để chúng ta có thể 
bám víu. 

Tâm và thân cộng sinh cũng là tâm và thân trống rỗng. 
Nhưng loài người nhìn lầm cái thay đổi và trống rỗng là cái 
bền vững và cố định, rồi bám vào nó. Trong sự diễn dịch của 
bà về Tâm Kinh, Daehang Sunim chỉ ra rằng: “Tất cả chúng 
sinh hữu tình thực chất sống chung với nhau như một với tâm 
và thân của tôi, cùng dùng chung mọi vật, với cùng các chức 
năng ăn, tiêu hoá và bài tiết như chính tôi. Nhưng vì chúng ta 
không biết sự thật này, chúng ta phải đi qua hết mọi loại đau 
khổ." 

Tu Tập Lòng Từ Bỉ của Tính Bất Nhị trong Đời Sống 

Daehang Sunim nói rằng, theo tính Bất Nhị, người ta nên 
xem mọi vật và mọi chúng sinh như chính mình. Qua vô số 
kiếp trước, không có chúng sanh nào không phải là chúng ta, 
không có điều gì mà chúng ta không làm, bất kể đó là tốt hay 
xấu. Cho nên, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình và con 
cái mình. 

Cho nên, thật là tự nhiên khi chúng ta cảm thấy xót thương 
khi nhìn sự đau đớn và khổ sở của người khác. “Tôi nhìn thấy 
một người và đó là tôi. Tôi nhìn thấy nỗi đau đớn của một 
người nào, đó là nỗi đau đớn của tôi. Bất kỳ mạng sống của 
một con rệp nào cũng là mạng sống của tôi. Tất cả không là gì 
khác hơn chính tôi. Do đó, làm sao mà lòng từ không phát sinh 





3 [bid., tr. 780. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 317 


trong tâm?”” Việc trực tiếp nhìn thấy người khác là chính 
mình đòi hỏi một sự thay đổi rất tích cực về quan điểm của 
mình, gồm cả việc phá vỡ ý thức tập trung nơi cái tôi. 

Chẳng hạn, Daehang Sunim thường nói với những người 
đã được bà giúp đỡ và muốn bày tổ lòng cảm kích của họ: 
“Các vị và tôi không khác nhau. Tôi giúp các vị vì tôi đang 
đau khổ.” Cũng vậy, không thể có sự khác nhau giữa người 
cho và người nhận, người giúp và kẻ được giúp. “Ngay cả khi 
tôi cho một người đang thiếu thốn, là tôi đang cho chính tôi. 
Tôi làm điều đó cho tôi, không phải cho người khác.”” Nếu 
bạn và người khác là một, có thể không có điều kiện nào được 
đặt ra cho lòng từ bi. 


Mọi Người Thực Chất Đều Là Phật: Sự Cứu Độ Vô Tận 
của Chư Bồ-Tát 

Khi lòng từ bi được đặt trên nền tảng chân lý đạo Phật, 
con người có thể đi xa hơn trong những vấn đề căn bản của đời 
sống, vượt xa cảm giác đau buôn đối với nỗi đau đớn và khổ 
sở của người khác. Mục đích tu tập của đạo Phật không chỉ để 
thoát ra khỏi những nghịch cảnh mà chúng ta đang phải đương 
đầu hoặc chúng còn tổn tại trong tình huống hiện nay của 
chúng ta. Chừng nào mà chúng ta không có ý thức về cái tôi 
giả tạo, chúng ta không thể tránh những đau khổ của cuộc 
sống và những đau khổ bất tận của luân hổi. Như vậy, lòng từ 
bi thật sự có nghĩa là cùng làm việc với tất cả mọi loài để 





* Daehang Sunim, Tuyển Tập Những Bài Pháp Thoại của Daehang 
Sunim, Bài Pháp Thoại Thường Kỳ, QuyỂn 4 (Anyang:Trung Tâm 
Hanmaum Seon ,1999), tr.300. 

7 “Ý Nghĩa của Lục Ba-la-mật,” một cuộn băng của Daehang Sunim 
(Anyang: Trung Tâm Hanmaum Seon, 1999) 


318_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


giành lại tính chất thực sự của Phật tánh và vĩnh viễn giải 
phóng chúng sanh ra khỏi sự trói buộc của nghiệp. 

Lời nguyện của chư Bồ-tát là giải thoát tất cả chúng sanh 
hữu tình, không bao giờ an trụ nơi sự giải thoát cá nhân. Theo 
Daehang Sunim, chúng ta không thể quay lưng lại với người 
khác, vì họ chính là những hình dáng khác của chính bạn. Về 
phương diện này, mọi thứ đều là bạn đồng hành của tôi trên con 
đường đi đến giác ngộ, con đường trở về Phật tánh bên trong. 
Tu Tập Lòng Từ trong Đời Sống Hàng Ngày 

Daehang Sunim đặt nặng sự tu tập trong đời sống hàng 
ngày. Sư nói rằng không có đạo Phật bên ngoài đời sống con 
người. Như vậy, chúng ta có thể tu tập lòng từ qua việc thực 
hành trong các tình huống hàng ngày. Trên tất cả, chúng ta 
nghĩ đến cách mình nhìn người khác và cách mình cư xử với 
họ. Sự tu tập lòng từ không có nghĩa là bị cái mà người khác 
tạm có đánh lừa, mà là có thể nhìn thấy cái chân tâm bên 
trong của họ. Chúng ta bảo lưu cái quan điểm cho rằng tất cả 
mọi người đều bình đẳng và quý giá. Giữ điều này trong tâm, 
chúng ta có thể phát sinh một thái độ tích cực ngay cả đối với 
những người rất khó khăn. 

Trong xã hội ngày nay, có một số khác nhau giữa những 
người có sự tôn trọng đối với vật chất bể ngoài, nhân cách, 
nghề nghiệp, tài chánh, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, v.v... 
Chúng ta có thể kiểm tra để xem chúng ta có những thành 
kiến nào hay những quan điểm cố chấp nào về những dị biệt 
này. Chúng ta nên chấp nhận những dị biệt của người và 
quyền được độc nhất trong cách riêng của họ mà không kỳ thị. 
Daehang Sunim nói: “Đời sống của tất cả mọi người là một 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 319 


đời sống, cho nên không kỳ thị. Mọi cái đều hiện hữu trong 
Một Tâm. Hãy yêu thương lẫn nhau và trân trọng tất cả chúng 
sanh với lòng từ. Hãy xem thân họ như thân của mình và nỗi 
đau của họ là nỗi đau của mình.” Dù ở nhà, đi làm, hay trong 
những mối quan hệ xã hội, sự tu tập lòng từ qua nguyên lý bất 
nhị có thể mở rộng tâm và đưa đến một đời sống hoà hợp. 


Kết Luận 

Thật khó mà từ bi khi con người có cái tôi tập trung vào bản 
ngã. Quan điểm của Daehang Sunim về lòng từ bi cho rằng 
chúng ta nên xem người khác là chính mình. Sự tu tập lòng từ bị 
như thế là một cách để phá vỡ những quan điểm cố chấp hay 
một mặt của chúng ta, mở rộng tâm hồn, và tu tập sức mạnh bên 
trong để đạt đến những mối quan hệ thương yêu và tử tế đối với 
tất cả mọi loài. Nếu chúng ta có thể xem tất cả chúng sanh như 
chính mình, cuối cùng sẽ không cần lòng từ bi. Lòng từ vô 
duyên là tâm Phật. Một nới mà con người có ý thức bất nhị sống 
trong hoà hợp chính là Tịnh Độ. Bằng sự nỗ lực, chúng ta có thể 
nhìn người khác là bình đẳng và hành động phù hợp với ở đây 
và bây giờ. Chúng ta có thể tạo ra một con đường dẫn đến một 
tương lai sáng lạn và an lạc - một Cõi Phật. 


++.+ 


320 RA KHỎI BÓNG TỐI 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 321 


TÂM BI (Ú PHAI LÀ MậT (ÂM XÍC 
§J §ÁNH (ÁC PHUWG PHAP (HẦU Á VÀ PHU(NG TÂY 


Thea Mohr 


Trong hơn 15 năm, đức Đạt-lai Lạt-ma đã gặp gỡ các nhà 
khoa học hàng đầu của phương Tây từ nhiều lãnh vực khác 
nhau - trong số họ là những nhà tâm lý học, thần kinh sinh vật 
học và các triết gia — để suy nghĩ về những ý nghĩa hàm chứa 
giữa các nền văn hoá khác nhau và những sự lấn chồng lên 
nhau giữa đạo Phật và Khoa học. Vào năm 2003, Hội Nghị 
Tâm Linh và Đời Sống lần thứ 11 được tổ chức tại Viện Khoa 
Học Kỹ Thuật ở Massachusetts (MIT). Các câu hỏi về điều gì 
xảy ra trong tâm một thiển giả trong tiến trình thiển định và 
các kết quả của việc tu tập thiển rộng rãi đối với các khả năng 
tâm linh con người được thảo luận một cách mạnh mẽ. 

Các thí nghiệm được thực hiện trên các tu sĩ Phật giáo và 
những người khác giỏi về thiển định có thể hình thành điểm 


322 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khởi đầu trong việc nghiên cứu lãnh vực này. Câu hỏi quyết 
định là: Điều gì não bộ có thể đạt đến một khi tâm được tu 
tập? Trong các phòng thí nghiệm cao cấp của trường đại học 
kỷ thuật, giáo sư Ron Davidson, một nhà thần kinh sinh vật 
học tại Trường Đại Học Wisconsin-Madison, đã đo sóng não 
trong thời gian thiển định sâu. Ở nơi hâu hết con người, trong 
phần não phải phía trước những tình cẩm tiêu cực như sợ hãi 
và sân hận được phát ra, trong khi những tình cảm tích cực có 
liên quan đến phần não trái phía trước. Davidson chứng minh 
rằng một sự luyện tập thiển định và chánh niệm liên tục tạo ra 
sự thay đổi những hoạt động của não từ nửa phải của não sang 
nửa trái của não. 

Hơn thế nữa, cuộc thí nghiệm cho thấy cách những sự kiện 
bên ngoài - như tiếng la khóc của đứa bé, tiếng ồn xe cộ, hay 
một phụ nữ trong cú sốc — xảy ra trong thời gian thiển về lòng 
từ —- khó có một tác động nào đối với trạng thái cân bằng tâm 
trí của một thiền giả, trong khi những người không có tu tập có 
khuynh hướng phản ứng lập tức và đánh mất trạng thái tập 
trung của họ. Những kết quả này có thể cho thấy một sự tương 
quan giữa tu tập thiền định liên tục, sự định tâm, và hệ thống 
miễn nhiễm của con người. 

Thêm vào đó, các diễn giả đồng ý rằng tâm trí liên tục 
bận rộn với việc phát ra những tư tưởng và hình ảnh. Một 
thiển giả tu tập tốt có thể dùng hoạt động này như một cơ hội 
để làm phát sinh một cách có ý thức điều tưởng tượng và hình 
dung để đạt đến những trạng thái thiện lành của tâm. Chẳng 
hạn, việc hình dung ra một đối tượng thiển định với những 
phẩm chất từ bi, thương xót, giúp đỡ, và một sự vắng bóng 
những chướng ngại dân dần giúp cho tâm tháo gỡ khỏi những 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 323 


hoạt động thế tục thường là vô bổ. Từng bước một hành giả 
tiến đến trạng thái của hình ảnh được hình dung bằng cách 
hướng các năng lực tâm về một chiều hướng lợi lạc. 

Những kết quả đáng kể này nên được dùng làm nền tẳng 
để phân tích tiếp theo các phương pháp so sánh giữa các nền 
văn hoá đối với những thuật ngữ “tình cảm” và “karunà” tức 
tâm bi, như đã được xem xét trong triết học Phật giáo và thuật 
ngữ phương Tây.' Hai cuộc hội nghị Tâm Linh và Cuộc Sống 
đã để cập đến những tình cảm và một cuộc hội nghị thứ ba 
được dành cho chủ để tâm bi. Mặc dù chủ để này không được 
khảo sát trong bài viết này, nó dường như vẫn còn quan trọng 
để chỉ ra rằng sự rập khuôn của tính đồng cảm được cho là 
thuộc nữ giới với sự biểu hiện tình cảm chưa được thừa nhận 
hoặc được xét lại theo tính cách chỉ trích trong khung cảnh của 
các Hội Nghị Tâm Linh và Cuộc Sống. 

Trong bài này, tôi khảo sát các phương pháp của phương 
Tây đối với các trạng thái tình cảm như đã được thấy trong 
một số thí dụ ở kinh Thánh Do Thái và trong những bản chú 
giải của các nhà thần học Thiên Chúa giáo. Sau đó tôi so sánh 
và đối chiếu những phương pháp này với các khái niệm trung 
tâm trong việc tìm hiểu tâm bi của đạo Phật. Để yểm trợ cho 
đủ loại biểu lộ tình cảm, một số thí dụ từ văn học và âm nhạc 
phương Tây sẽ được đưa ra so sánh với những nữ hành giả đạo 
Phật mà những hoạt động của họ được bi tâm hướng dẫn. 


Bi Tâm trong Cơ-đốc Giáo 


Cơ-đốc giáo có nguồn gốc sâu xa trong các truyền thống 





! Charles S. Prebish, Tờ Điển Lịch Sử của Phật Giáo, Luân Đôn 1993, 
tr.156-57. 


324 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Do-thái và Hy-lạp. Trong b¡ kịch “Medea” của Hy-lạp, 
Euripides vẽ ra một hình ảnh khủng khiếp về cuộc trả thù 
được coi như hoàn toàn có lý do chính đáng trong thời cổ. 
Lòng hận thù gay gắt và sự độc ác dã man cũng tràn ngập kinh 
Thánh Do-thái. Nguyên lý “mắt đổi mắt” thịnh hành cho đến 
khi có sự xuất hiện lịch sử của Jesus ở Nazareth. Với sự xuất 
hiện này hình ảnh của vị thần và của nhân loại được thay đổi 
một cách cơ bản. Thượng đế giúp đỡ những sinh linh đau khổ 
như một dấu hiệu ân sủng của ngài. Sự cảm nhận trực tiếp tâm 
bi, sự thương xót, và tha thứ của Thiên Chúa có thể được tìm 
thấy trong sách Thánh ca ở Kinh Thánh Do-thái, và đặc biệt là 
trong Tân Ước. 

Theo sự hiểu biết của Cơ-đốc giáo, bi tâm là một trong 
những đặc tính chủ yếu của Thượng đế. Sự hoàn hảo của 
Thượng đế là vô hạn và sự thiêng liêng cùng tính chất công 
bằng của ngài ngăn chận bất kỳ sự tàn ác và thô bạo bất công 
nào. Bi tâm đối với một người có tội thực sự xứng đáng với lời 
phán xét của Thượng đế là một thái độ chỉ có thể hiểu được do 
một Thượng đế đây khoan dung. Tâm bi của Thượng đế tự 
biểu lộ trong ước muốn chung của ngài đối với sự cứu rỗi loài 
người, hành vi cứu chuộc chấp nhận thế gian, sự hiện thân và 
tôn vinh con trai ngài, sự chứng minh của con người, và sự 
hoàn thành thế giới. 

Trong Cơ-đốc giáo, tình yêu của Thượng đế và tâm bi của 
ngài xác định lẫn nhau. Chúng xuất hiện nơi thế gian bằng lời 
của Thượng đế, trở thành máu thịt nơi Jesus Christ, con trai 
ngài.” Bi tâm của Thượng đế không thể tính được. Sự đa dạng, 





? Những người Do-thái 2,17; 4,15. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 325 


tính cách, điều kiện, và sự ban phát là những biểu lộ ý chí tối 
cao của Thượng đế. Do đó, nó không thể được kết hợp với 
những đạo đức siêu phàm như sự công bằng và nhân hậu đối 
với một chân lý có thể tiên đoán và đặt những phương thức 
của Thượng đế vào tay nhân loại. 

Tội đoạ địa ngục và điều ác trên thế gian - vấn để thần 
quyển - tuyệt đối chỉ rõ sự thần bí của sự tự do' tối cao của 
Thượng đế thiêng liêng và chỉ ra sự mặc khải vào cuối thời 
kỳ." Bất kỳ nơi nào Thượng đế hành động một cách xót thương 
và đầy ân sũng, tâm bi không huỷ bỏ được sự công bằng của 
Thượng đế, nhưng đưa đến một sự tràn đầy công bằng làm cho 
Thượng đế công minh đối với loài người, những con người mà 
ngài tạo ra. 

Tâm bi (lòng thương xót) của Thượng đế cung cấp nền 
tảng, điểu kiện tiên quyết và lực thúc đẩy cho lòng thương xót 
của con người. Như vậy, lòng thương xót của con người là một 
tâm bi có tính cách đối phó, một cái gì tiếp tục điều đã được 
nhận trước đó - tiếp tục, chứ không phải bằng ý chí tự do, mà 
bằng một sự bắt buộc phát sinh từ lòng thương xót đã nhận 
được từ Thượng đế. 

Trong việc nhận biết và phát triển sự thấu cảm đối với cái 
nghèo và đau khổ của người khác, bi tâm nhận ra cái nghèo và 
đau khổ của họ. Điễểu này tạo ra một tính nhất thống, bởi vì cả 
cho và nhận đều do cùng sự dư thừa. Người cho nhận nhiều 
hơn họ cho — khía cạnh ẩn kín của tánh không của họ, trong 
đó họ không đánh mất sự dư thừa của họ.” 





3 Romans 9-1 1. 
#2 Corinthians 4, 14. 
” So sánh A. Darlap, Herdeers Theologisches Taschenlexikon 


326 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Johamn Baptist Metz hiểu được sự thách thức của lộc thánh 
hậu hiện đại và kết tinh cốt lõi của đời sống Thiên Chúa." 
Truyền thống truyền bá phúc âm của kinh thánh đưa đến yếu 
tố phổ quát chủ yếu, tính trách nhiệm phổ quát. Tính cách phổ 
quát này được định nghĩa bằng sự đau khổ của thế giới. Cái 
nhìn đầu tiên của Jesus không hướng về tội lỗi của tha nhân, 
mà hướng về sự đau khổ của họ. Đối với Jesus, tội lỗi trước 
hết là sự phủ nhận tham gia vào nỗi khổ của tha nhân; sự từ 
chối nghĩ đến phía sau chân trời đen tối nỗi khổ con người” 
hay sự cứu rỗi đối với việc quá bí mật chú ý đến bản thân 
mình của tạo vật. Theo quan điểm của Metz, đây là chỗ Cơ- 
đốc giáo bắt đầu: theo liền sau Jesus, mối quan tâm đầu tiên 
của ngài là sự đau khổ của người xa lạ. Nói về Jesus với tư 
cách là con trai Thiên Chúa nhất thiết có nghĩa là nói về sự 
đau khổ của những người xa lạ và nhớ tiếc trách nhiệm đã bỏ 
quên, tính nhất thống đã bị phủ nhận. 

Khó mà tìm ra một từ ngữ thích hợp cho tính nhạy cảm sơ 
đẳng đối với đau khổ trong thánh kinh Cơ-đốc giáo. “Lòng 
thương xót” nhắc đến lãnh vực tình cảm quá nhiều và nghe có 
vẻ riêng tư; một tình cảm không đủ đối phó với thực tại của 
cuộc sống. Thuật ngữ “thấu cảm” và “đồng cảm” có vẻ phi 
chính trị và phi xã hội. “Lòng thương xót”có vẻ là từ ngữ chú 
yếu cho chương trình Cơ-đốc giáo phổ biến trong thời đại toàn 
cầu hoá. 





(Freiburg: Karl Rahner,1972), tr.272. 

5 So sánh Johann Baptist Metz: “Bi tâm”. Zu einem Weltprogramm 
des Christentums im Zettalter des Pluralismus der Religionen und 
Kulturen.” 

7 Augustine gọi điều này là “Selbstverkrummung des Herzens.” 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 327 


Lồng thương xót, khả năng quan tâm đến đau khổ của 
người khác, là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu và là 
thành phần của tất cả hoạt động chính trị cho hoà bình trong 
tương lai, của tất cả những hình thái thống nhất xã hội mới mẻ 
đứng trước khoảng cách ngày càng tăng giữa giàu và nghèo, và 
của tất cả mọi đối thoại đầy triển vọng giữa các nền văn hoá và 
tôn giáo. Lòng thương xót phản đối lại chủ nghĩa thực dụng của 
một nên tự do bị chia cắt khỏi lịch sử đau khổ và đã đi đến chỗ 
mù quáng về luân lý. Sự thừa nhận thẩm quyền của những 
người đau khổ được Jesus công bố. Chủ nghĩa thần bí của 
Thánh Kinh tận thâm sâu của nó là một chủ nghĩa chính trị: 
Điều mà Jesus nhìn thấy đi đến cực điểm trong một tiếng khóc, 
trong một đau khổ chung (lòng thương xót), và do đó trở thành 
con người. Trong Cơ-đốc giáo, việc tu tập lòng thương xót do đó 
có nghĩa là khám phá bản chất con người và có lòng xót thương 
đối với người khác có nghĩa là tìm ra sự đồng nhất thể với mình. 
Nhận thức điều này trong đời sống hàng ngày cần thiết vô cùng; 
tuy nhiên, nó không thể được cho là hiển nhiên. 


Bi Tâm trong đạo Phật 

Hiển nhiên là tất cả các tôn giáo đều để cập đến vấn để 
đau khổ. Trong cơ cấu bốn chân lý của đạo Phật, khổ là một 
điểu tiên quyết hiện hữu, điều căn bản của chúng sanh. Tuy 
nhiên, Đức Phật chỉ ra một con đường khác thoát khỏi đau 
khổ: quay vào bên trong (nội quan) và chuyển hoá sự đau khổ 
thành một trạng thái hạnh phúc. 

Karunà, có nghĩa là lòng thương xót trong tiếng Sanskrit, 
một từ quan trọng trong tất cả các truyền thống đạo Phật. 
Được xem là một trong những thuộc tính chính yếu của Đức 


328 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật, Karunà là một trong số những yếu tố đầu tiên làm động 
lực thúc đẩy việc truy tìm giác ngộ của Tất-đạt-đa Cù-đàm. 
Trong truyền thống Theravàda, Karunà tìm được sự diễn đạt 
cao nhất của nó như một yếu tố của Brahmavihara tức bốn 
Phạm trú. Nó vận hành phù hợp với lòng từ (maitri), hỷ 
(mudità) và xả (upek§a) là một sự biểu lộ tiêu chuẩn đạo đức 
cao nhất để theo đuổi. Trong Đại Thừa nó hoàn tất việc tu tập 
đầy đủ nhất như là một trong những lực truyền dẫn trong sự tu 
tập tín ngưỡng của bồ-tát. Nó thường được liên kết với trí tuệ 
(prajñà) trong việc mô tả hai thuộc tính chính của bổ-tát. 
Karunà được cho là tiêu biểu nơi bổ-tát Qúan Thế Âm, người 
đã nhận được nhiều sự chú ý trong các truyền thống Trung 
Hoa và Nhật Bản cũng như trong sự hiện thân của Tara nơi 
truyền thống Tây Tạng. 

Trong cuộc Hội Nghị Tâm Linh và Đời Sống, Georges 
Dreyfus, một giáo sư triết học, hỏi: “Có Phải Lòng Thương 
Xót là Một Cảm Xúc?” Theo ông, thuật ngữ “cảm xúc” 
không có trong ngôn ngữ Tây Tạng, điểu đó không có nghĩa 
dứt khoát là người Tây Tạng không có cảm xúc. Sự khác nhau 
không phải là một tính chất hoàn toàn không thể so sánh được, 
mà là một sự khác nhau mang tính sắc thái hơn trong từ vựng 
về tâm linh. 

Theo truyền thống A-t-đàm (Abhidhamma), cái tâm nơi 
các cảm xúc xuất hiện có nhiều chức năng khác nhau, và thay 





Š Goerge Dreyfus, “Có phải Lòng thương xót là một Tình cảm? Một 
Khảo Sát So Sánh Các Nền Văn Hoá của Hệ Thống các Loại Hình Tâm 
Linh,” trong Những cái nhìn về lòng thương xót. Các nhà khoa học phương 
tây và những nhà phật học tây tạng nghiên cứu bản chất con người, đã xuất 
bản Richard J. Davidson và Anne Harrington (Nữu-ước, 2000), tr.31-45. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 329 


đổi liên tục. Tâm trong một chuỗi dài gồm những trạng thái 
nhận thức có liên quan, có chủ tâm tạo nên một dòng chảy hay 
sự tương tục của ý thức. Một dòng chảy như thế không phải là 
vật chất; thực tại là một chuỗi của những khoảnh khắc tan biến 
nhanh. Như vậy, những sự kiện tâm linh và vật chất tương tác 
nhau trong cái đang diễn ra không ngừng và trong một tiến 
trình dao động. Chẳng hạn, các nhà Phật học có thể xếp loại 
những phản ứng của họ theo các đối tượng được nhận thức là 
lạc, khổ, hay cảm thọ trung tính. Các yếu tố tâm dành riêng 
cho một nhận thức đang gia tăng mạnh về một đối tượng, bao 
gồm những tình cảm, quyết tâm, v.v... Khi nhận thức một đối 
tượng, có năm yếu tố hiện diện: hình thái vật lý (sắc), những 
cảm giác (thọ), những tri giác (tưởng), các thành phần cấu tạo 
(hành) và ý thức (thức). Mục đích chính của việc thảo luận 
những yếu tố tâm là để phân biệt tính tích cực và tính tiêu cực. 
Điều gì phân biệt những trạng thái tâm đạo đức với những yếu 
tố khác? 

Lòng Thương Xót Có Phải Là Một Cảm Xúc? 

Dreyfus nhắc đến Vasubandhu (ngài Thế Thân), người đã 
phát biểu rằng một nghiệp thiện là một hành vi có tác dụng 
cứu độ bởi vì nó mang đến một sự đáp đền hạnh phúc và vì 
vậy nó bảo vệ chúng sanh khỏi sự đau khổ trong một thời gian 
nào đó. Đồng thời nó dẫn đến sự chứng đạt niết-bàn, và do đó 
bảo vệ chúng sanh dứt khoát ra khỏi đau khổ. Do vì chúng ta 
chưa đạt giác ngộ, nên chúng ta không biết đích xác bằng cách 
nào các nghiệp sinh ra quả tốt. Chúng ta phải dựa vào sự 
chứng thực của những người đã giác ngộ được tìm thấy trong 
kinh điển. Nhiều yếu tố đạo đức và phi đạo đức được mô tả: 
niềm tin, sự xả bỏ, trí tuệ, lòng từ, sự vô hại (lòng thương xót), 


330 RA KHỎI BÓNG TỐI 


v.v... các yếu tố đạo đức đối lập với 28 yếu tố phi đạo đức, như 
sân, chấp trước, vô minh, kiêu mạn, và ganh ghét. Những yếu 
tố khác là trung tính, như sự chú ý, định, mong muốn, và 
nghiên cứu. Bất cứ khi nào các yếu tố phi đạo đức xuất hiện, 
chúng đều làm nhiễu loạn tâm. những yếu tố này được gọi là 
Kle$as, chúng có thể được diễn dịch là phiền não, đau đớn, si, 
những cảm xúc tiêu cực, v.v.. Những đau đớn này rất giống 
khái niệm cảm xúc của phương Tây. Bây giờ, có câu hỏi phát 
sinh: Có phải Kle§a là những cảm xúc? 

Những người theo Phật dứt khoát mong muốn nhổ bỏ hết 
tất cả những kle§a tiêu cực, tức những cảm xúc. Tuy nhiên, sẽ 
sai lệch khi cho rằng những người theo Phật nhắm vào việc trừ 
diệt tất cả những yếu tố mà chúng ta gọi là cảm xúc. Điều mà 
những người theo Phật mô tả là lòng từ - mong ước điều tốt 
đẹp cho những chúng sanh khác - là cái thường được mô tả là 
cảm xúc trong tiếng Anh. Đó là một đáp ứng gây cảm xúc đối 
với một tình huống cũng có liên quan đến những yếu tố thuộc 
cơ thể. Khi chúng ta cảm thấy xúc động bởi lòng từ, trái tim 
chúng ta căng ra. Như vậy, rõ ràng là ở một mức độ nào đó, 
lòng từ là một cảm xúc. Lòng thương xót cũng vậy, đó là lòng 
mong muốn tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Như 
vậy sự khảo sát chỉ ra rằng có những cảm xúc tích cực trong 
truyền thống đạo Phật và lòng thương xót (tâm bi) là một cẩm 
xúc, ít nhất trong vài hình thái nào đó. Điều này là như thế 
mặc cho những người theo Phật không nhận thức cảm xúc là 
một phạm trù và mặc dù không có một phạm trù Phật học nào 
về cảm xúc có thể được vạch rõ. 

Tuy nhiên, không phải tất cả những yếu tố tâm linh tích 
cực đều là cảm xúc: Trí tuệ chắc chắn không phải là một cảm 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 331 


xúc. Ngoài ra, lòng thương yêu và thương xót (từ, bi) có thể là 
những cảm xúc, nhưng không nhất thiết phải là như thế. Được 
bao gồm trong danh sách của mười một yếu tố tích cực (II 
thiện tâm sở), chúng hiện hữu tiểm tàng trong tâm của mỗi 
con người. Tâm bị được tu tập trên con đường Phật đạo thì 
mạnh mẽ hơn và ít bị giới hạn hơn. Điều này đặc biệt đúng đối 
với chư bổ-tát mở rộng lòng thương xót đối với tất cả mọi 
chúng sanh hữu tình. Có phải tâm bị, suốt trong sự tu tập nó 
trên con đường đạo, là một cảm xúc? Nó có phải là một trạng 
thái tâm khác biệt đến nỗi nó không thể được bao gồm trong 
phạm trù này? 

Chư bồ-tát có thể hoặc là những người mới phát tâm hoặc 
là người đã tiến trước. Cả hai hạng bậc bổ-tát đều tu tập tâm 
bi, nhưng chỉ có bậc trước có vẻ bày tỏ các đặc tính tâm lý và 
thuộc cơ thể mà chúng ta thường kết hợp với cảm xúc. Chư bồ- 
tát mới phát tâm thường được mô tả là tràn đầy tâm bi. Họ 
cảm nhận lòng thương xót bằng những dấu hiệu thuộc cơ thể 
được kết hợp với cảm xúc. Có cái tích cực trong cảm giác đó; 
nó không làm nhiễu loạn sự bình an của tâm, nhưng lòng 
thương xót chắc chắn khơi dậy tâm hồn. Khi chư bổ-tát tiến bộ 
lên, tâm bi của họ có vẻ thay đổi. Nó ít thiên về cảm xúc hơn 
và đi kèm với tâm xả. Nó rất mạnh mẽ, quân bình hơn, và 
không đưa tới những bộc phát cảm xúc. 

Như thế, nó có phải là một cảm xúc không? Cảm xúc không 
nhất thiết là những đáp ứng tức thời, nhưng có thể tu tập, 
chuyển hoá, và nâng cao, như Aristotle đã đưa ra. Theo nghĩa 
đó, bi tâm nơi một bồ-tát bậc cao là một cảm xúc. Nó là sự nâng 
cao của tâm bi trước kia dễ cảm xúc trong tức thời hơn của các 
bậc bồổ-tát ban đầu và như vậy nó vẫn là một cảm xúc. '° 





!° Rủi ro thay, đa số người Cơ-đốc giáo biết và chấp nhận như sự ràng 


332_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Metz và vài nhà thần học Cơ-đốc giáo khác có khuynh 
hướng sáp nhập Phật giáo với một tâm bị “phi chính trị”. Họ 
lập luận rằng Đức Phật, sau cuộc đụng độ với sự đau khổ của 
những người xa lạ, đã tìm chỗ trú ẩn trong “vương quốc của 
cái ngã bên trong” để tìm ra “cái thắng cảnh miễn nhiễm đối 
với tất cả mọi đau khổ.”'" Heinrich Pompey kết luận rằng 
trong đạo Phật con người sống xa cách với sự đau khổ của tha 
nhân và sự giúp đỡ thực tế cũng như chăm sóc cho tha nhân là 
điểu khó khăn cho những người theo Phật. Điều này theo 
Pompey, có thể giải thích tại sao đạo Phật phát triển những 
hình thức ít được cơ chế hoá giúp đỡ dọc theo những đường 
dây tổ chức từ thiện của phương Tây. Từ thiện Phật giáo theo 
truyền thống hoạt động trên một cơ sở phi thể thức, hơn là mô 
hình hỗ trợ và những dịch vụ có tổ chức cao cho người nghèo 
và thiếu thốn, nó được thiết kế để giải toả họ một cách tích 
cực ra khỏi đau khổ như Thượng đế đã làm thông qua con trai 
ngài là Jesus Christ. Pompey thừa nhận là sự thay đổi bên 
trong xả hội cần đến từ trong lòng xả hội và chỉ có thể được 
thuyết phục bằng một hệ thống đạo đức có giá trị bình đẳng 
cho các cá nhân và đa số. Theo Pompey, đạo Phật không 
muốn một sự thay đổi cấu trúc xã hội trong một khung cảnh 
độc quyền chính trị. “ 

Để kết luận, chúng ta có thể phải mở rộng khái niệm cảm 
xúc để cho phù hợp với các mức độ tâm bi được mô tả trong 
các truyền thống Phật giáo. Hoặc giả chúng ta có thể cố gắng 





buộc chỉ loại cảm xúc “ổn ào”. Thường thì khía cạnh chính chắn bị bỏ 
quên, nếu không nói là không được biết đến. 

!! Tbid, tr.L7. 

!* Ibid, tr. 167. 


TU TẬP THIỀN ĐỊNH 333 


không có sự mở rộng như thế và quyết định rằng các mức độ 
bình thản của bi tâm được mô tả trong các truyền thống đạo 
Phật xét cho cùng không phải là cảm xúc. Điều có thể được 
nói lên một cách chắc chắn là tâm bi đóng một vai trò chỉ đạo 
trong cả hai truyền thống Phật giáo và Cơ-đốc giáo. Khái 
niệm bi tâm là trọng tâm cho con đường cứu độ và giải thoát, 
và sự tu tập nó là lành mạnh và lợi lạc cho xã hội loài người. 


++* 


334 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 6 


6I PP VÌ 0Ifl LUẦT 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 337 


6I/ DỊ VÀ À0 T10 (If0 NỈ 6IÍI VÀU THỨI ĐỨC PHẬT: 
NHŨNG 01 Ý (H0 NGÀY NAY 


Thích Nữ Đồng Anh 


Loài người sẽ không bao giờ đạt đến sự hoàn hảo nếu 
không có giáo dục và đào tạo. Thế giới giống như một đại 
dương trong đó con người phải học cách bơi lội để vượt qua. 
Những ai không chịu xuống nước chắc chắn sẽ kết thúc cuộc 
đời mà không đạt được mục tiêu của mình. Giáo dục quả thực 
là thành phần quan trọng nhất của cuộc đời. Nó bắt đầu từ 
ngày một đứa trẻ sanh ra đời. Người mẹ là người giáo dục đầu 
tiên. Rồi kế đến người cha kết hợp với người mẹ để dạy dỗ 
con cái và sau đó toàn bộ xã hội tham dự vào. 

Đức Phật Cù-đam, vị sáng lập đạo Phật, cố gắng học hỏi 
thế giới quanh Ngài mặc dù Ngài sanh ra là một vị thái tử và 
được nuôi nấng trong cảnh xa hoa. Vào đúng lúc Ngài học về 
thế giới với sự vô thường và đau khổ của nó Ngài nguyện tìm 


338 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ra con đường an lạc cho nhân loại. Con người có thể chứng 
ngộ mục tiêu cao cả nhất bằng cách đi theo Ngài từng bước. 
Không có trí tuệ vĩ đại và lòng từ bi, Đức Phật không thể đạt 
được mục tiêu của Ngài. Người ta thuật lại rằng khi đến gần 
ngày nhập diệt Đức Phật đã nói lên một bài kệ hỷ lạc mô tả 
sống động chiến thắng tinh thần siêu việt của Ngài và sự trải 
nghiệm tinh thần trong tâm Ngài: 

Lang thang qua nhiều kiếp, 

Ta tìm kiếm kẻ xây ngôi nhà ngũ ấm này, nhưng không gặp. 

Sự tái sanh buồn thảm cứ lập lại. 

Ô này, kẻ xây nhà, ta đã tìm thấy người. 

Ngươi sẽ không xây nhà được nữa. 

Mọi rui mè gãy đỗ. Kèo cột vỡ nát. 

Tâm ta đạt đến vô sinh, tham ái đã kết thúc. 

Bài kệ này muốn nói rằng, sau cuộc tìm kiếm không nãn 
lòng, Đức Phật đã một mình tìm ra sự kết thúc tham ái bằng 
cái trí tuệ siêu việt của Ngài. Bậc thánh nhân này được gọi là 
Phật, Đấng Hoàn Hảo, Thế Tôn hay Như Lai. Đức Phật là một 
con người phi thường với những đặc tính vô song, nhưng Ngài 
đã nhấn mạnh trên sự kiện Ngài là con người, không để một 
chỗ nào để con người rơi vào sai lạc vì nghĩ rằng Ngài là một 
con người bất tử hay trên trời xuống. 

Đức Phật nghĩ ra một phương thức để chia sẻ kinh nghiệm 
và niềm vui về sự an lạc và giác ngộ của Ngài với loài người. 
Trước tiên, Ngài tìm lại những vị thầy và bạn cũ, những người 
mà Ngài đã cùng chung tu tập khổ hạnh vô bổ trong suốt sáu 
năm trước khi Ngài chứng đạt mục tiêu cao cả nhất. Bài pháp 





' Kinh Pháp Cú 20. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 339 


đầu tiên của Đức Phật là Dhammacakka, có nghĩa là Chuyển 
Bánh Xe Chân Lý hay Chuyển Pháp Luân. Trong bài pháp 
này Đức Phật đã minh hoạ con đường trung đạo mà tự thân 
Ngài đã khám phá ra. Như vậy, năm vị tỳ-kheo, trước kia đã 
từng là những người cùng tu với Ngài và tin tưởng vào sự khổ 
hạnh nghiêm khắc, đã được Ngài giới thiệu con đường trung 
đạo như một phương tiện để tránh những cực đoan về sự 
phóng dật và về sự tự hành xác. Không có một cực đoan nào 
đưa đến an lạc và giác ngộ hoàn hảo, trong khi đó con đường 
trung đạo đưa đến an lạc và giác ngộ, từ bốn bậc thánh đến sự 
hiểu biết bốn chân lý cao cả, và cuối cùng là chứng ngộ được 
mục tiêu tối hậu, tức niết-bàn. Trong bài pháp đầu tiên của 
Ngài, Đức Phật giải thích con đường trung đạo được biết đến 
là Tám Con Đường Chân Chánh: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm và chánh định. 

Sau đó Đức Phật dạy Bốn Chân Lý Cao Cả một cách sâu 
xa hơn. Chân lý đầu tiên là sự khổ (đukkha) của tất cả chúng 
sanh hữu tình. Đức Phật giải thích rằng sanh là khổ, già là khổ, 
chết là khổ, gặp gỡ điều mình không thích là khổ, chia ly với 
điểu mình thích là khổ, không đạt được điều ưa thích là khổ. 
Tóm lại, năm hợp thể chấp thủ là khổ. Đức Phật nói rõ quan 
điểm này trong Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta 
Mahàvagsa, thuộc Tương Ưng Bộ Kinh): sắc (rùpa), thọ 
(vedana), tưởng (sañña), hành (samkhàra) và thức (viãñana) 
là vô ngã, vô thường và khổ. Những điều này nên được hiểu 
bằng chánh kiến trong bản chất thật sự của chúng: đây không 
phải là của tôi; tôi không phải là những cái này; những cái này 
không phải là cái ngã của tôi.” 


340 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đức Phật còn nói thêm rằng khi con người hiểu được bản 
chất của Pháp, họ được tháo gỡ ra khỏi những điều đáng ghét 
và được giải thoát khỏi sự bám víu. Đức Phật dạy các đệ tử 
Ngài, cả xuất gia lẫn tại gia, trong suốt 45 năm để chắc chắn 
rằng tất cả loài người có thể hiểu được chân lý của vạn vật từ 
quan điểm chánh kiến và chánh định. Bằng chánh kiến và 
chánh tinh tấn, con người có thể vượt qua tất cả mọi chấp 
trước vào các pháp và đạt an lạc và hạnh phúc ở đây và bây 
giờ. Bằng cách này, Đức Phật làm một tấm gương hoàn hảo 
cho tất cả mọi người. Như vậy, con người rất có thể nói rằng 
Đức Phật là một bậc thây sáng chói, có lòng đại bï và trí tuệ 
rộng lớn. 

Điểm đặc biệt quan trọng của Giáo hội Phật giáo nên 
được để cập với lòng tôn trọng đối với sự giáo dục và tu tập 
của chư ni và nữ cư sĩ. Nữ giới được Đức Thế Tôn cho phép 
gia nhập giáo hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới 
một giáo hội với những điểu luật và quy định có một không 
hai được thiết lập ra cho nữ giới. Hai ngài Xá-lợi-phất và 
Mục-kiển-liên là những đại diện của giáo hội tăng và hai vị nữ 
đệ tử chính là Khema và Ủppalavanna, đại diện cho giáo hội 
ni. Điều quan trọng nhất về quyết định của Đức Phật cho phép 
nữ giới cũng tu tập đời sống xuất gia, như Đức Phật đã lập lại 
rõ ràng và nhấn mạnh với ngài A-nan, rằng nữ giới có khả 
năng chứng ngộ thánh quả như nam giới. Tuy nhiên, Đức Phật 
nhấn mạnh rằng nữ giới phải chấp nhận tám điều luật chính 
(bát kỉnh pháp, attha garudhamma). Nói chung, Đức Phật đã 
dạy cùng một giáo pháp cho cả nam lẫn nữ và đôi khi Ngài đi 
ra ngoài thông lệ để dạy cho nữ giới. Thật ra, Đức Phật được 
cho là đã đạt giác ngộ vì lợi ích của chư tăng, ni, nam và nữ cư 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 341 


sĩ. Có lúc người ta thuật lại rằng Đức Phật đã nói nếu bốn 
chúng dạy Giáo Pháp, thiết lập, mở rộng, phân tích và làm cho 
nó rõ ràng, thì Đức Phật sẽ không bao giờ chết. Giáo hội của 
Đức Phật, Tăng-già, không dành riêng cho ai. Người dân ở 
mọi tình trạng và từ tất cả những giai cấp trong xã hội - có 
học, giàu, nghèo, cao, thấp, trẻ, già đều được tự do gia nhập 
vào giáo hội và sống như anh em trong cùng một gia đình 
không có sự phân biệt nào. 

Trong thời Đức Phật tại thế, hệ thống giai cấp ăn sâu vững 
chắc trong xã hội Ấn-độ. Để phản đối hệ thống giai cấp làm 
hèn hạ con người, Đức Phật dạy đạo lý cao hơn và tư tưởng 
huynh đệ phổ quát cho toàn loài người. Ngài tuyên bố như sau: 

Không do sanh ra mà con người thuộc giai cấp cùng đinh, 

Không do sanh ra mà con người là Bà-la-môn. 

Do việc làm mà con người là giai cấp cùng đinh, 

Do việc làm mà con người là Bà-la-môn.” 

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Đức Phật tôn trong tất 
cả mọi người. Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi người gia nhập 
giáo hội nhận được sự tôn trọng và kính quý ngang nhau 
không có sự phân biệt dù họ ở giai cấp chiến sĩ, cùng đinh, gái 
điếm, chài lưới, bà-la-môn, v.v... Thật vậy, họ được đối xử như 
các bậc thánh. 

Theo Đức Phật, giới tính không phải là một chướng ngại 
cho sự tịnh hoá. Ngài xem nam lẫn nữ đều là một tổng thể hợp 
nhất và đặt họ vào đúng vị trí của họ. Ngài không bao giờ 
khinh thường nữ giới. Do đó cả nam và nữ đệ tử của Đức Phật 
đều có thể đạt được trạng thái của một a-la-hán như được 





? Kinh Vasala, Kinh Nipata. 


342 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chứng minh rõ trong câu sau đây: 

Các tỳ-kheo là a-la-hán, 

Các tỳ-kheo mi là a-la-hán. 

Các cư sĩ nam độc thân là những bậc bất-lai, 

Các cư sĩ nữ độc thân là những bậc bất lai, 

Nam cư sĩ không còn hoài nghi và do dự (hàng dự lưu), 

Nữ cư sĩ không còn hoài nghi và do dự. 

Đức Phật lưu ý đến các phẩm chất đặc biệt của các nữ tu 
xuất sắc: Ma-ha ba-xà-ba-để Cù-đàm là người lãnh đạo chư ni 
lâu năm; Khema là người có trí tuệ vĩ đại; Uppalavanna và 
Patacara được chú ý do kỷ luật tu tập của họ; Dhammadinna 
được biết đến do việc giảng dạy Giáo pháp của bà; Nanda do 
sự tận tuy; Sona do nỗ lực tinh tấn, v.v... Con số chư ni xuất sắc 
là khoảng 102 vị và những đóng góp của họ được để cập đến 
trong 73 bài kệ trong tác phẩm Trưởng Lão Ni kệ (Therìgatha) 
bằng tiếng Đài.” 

Chư ni và nữ cư sĩ tôn trọng và đây lòng biết ơn đối với 
Ma-ha-ba-xà-ba-đề Cù-đàm, người sáng lập và lãnh đạo giáo 
hội tỳ-kheo ni, và biết ơn Đức Thế Tôn người có tấm lòng từ 
bi vĩ đại và trí tuệ vĩ đại và đã mở đầu ý tưởng nâng cao thân 
phận nữ giới và làm cho tiểm năng của họ có thể đóng góp 
vào sự an lạc trong xã hội và thế giới. Do đó, Tỳ-kheo ni Ma- 
ha-ba-xà-ba-để được tôn trọng như là một bậc thầy vĩ đại trên 
khắp thế giới. Ngoài Đức Thế Tôn và Ma-ha-ba-xà-ba-đề ra, 





3 Một bản dịch Trưởng Lão Ni Kệ là của C.A.F.Rhys Davids và K.R. 
Norman, 7h Kệ của Chư Nị Nguyên Thuỷ Phật Giáo. (Luân Đôn: Hội Thánh 
Điển Pali, 1989). Bản kinh được thảo luận trong Blackstone, Kate, R., 
Những Người Phụ Nữ Theo Dấu Chân Của Đúc Phật: Cuộc Đấu Tranh để 
Giải Thoát trong Trưởng Lão Ni Kệ (Luân Đôn: thông tấn Curson, 1998). 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 343 


vị lãnh đạo đầu tiên và lỗi lạc nhất của giáo hội tỳ-kheo ni, 
thêm một tên tuổi chói sáng là A-nan-đà, người đã làm việc 
không mệt mỏi để thiết lập giáo hội tỳ-kheo ni. 

Cuộc đời một vị ni được đánh giá cao. Chư ni được đòi hỏi 
phải theo tất cả những luật lệ của đời sống độc thân. Họ sống 
với bảy vật dụng cần thiết và ăn một ngày một bữa. Một người 
ni mới xuất gia (sàmanernì, sa-di ni) được tu tập với sáu học 
giới trong hai năm." Trong giai đoạn đầu bước vào giáo hội, 
một người nữ khao khát tiến lên con đường giải thoát có thể 
chọn làm một sikkhàmàna, một học ni đạo Phật (thức-xoa-ma- 
na) trong hai năm. Để trở thành một tỳ-kheo ni, họ phải tuân 
thủ 3I1 giới và tám giới chính (bát kỉnh pháp). Chư ni tu tập 
rất nỗ lực để đạt giải thoát và giác ngộ, và như thế để hoàn tất 
trách nhiệm của họ đối với cư sĩ, và đặc biệt là nữ cư sĩ. Điều 
này thường được để cập trong Trưởng Lão Ni Kệ.” 

Nữ cư sĩ cũng được tu tập nhiều như khả năng họ cho phép. 
Chẳng hạn, Visakha là người con gái cao thượng và thuần thành 
của nhà triệu phú Dhananjaya. Cô chỉ mới bảy tuổi, sau khi 
nghe được Giáo Pháp do Đức Phật nói, cô đã chứng được bực 
thánh đầu tiên (quả dự lưu, so/apzri). Từ đó cô trở thành một đệ 
tử tốt của Đức Phật và giáo hội tỳ-kheo và tỳ-kheo ni. Người ta 
nói rằng cô là người nữ đại thí chủ của Đức Phật. Cô cũng 
chiếm được trái tim của chư ni, bằng tư cách đạo đức tốt, sự tu 
tập phong nhã, phong cách tế nhị, lời nói lễ độ, tuân thủ, v.v... 
Cô có một đời sống thành công và trở thành gương tốt cho tất 
cả, đặc biệt là nữ cư sĩ, trẻ cũng như già. 





* Kinh Vibhanga, Tỳ-kheo nỉ Vibhanga, quyển 3, Homer dịch (Luân 
Đôn: Luzac và Co., 1942). 

” LB.Horner, Mi giới thời kỳ Phật Giáo nguyên thuỷ (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1975) 


344 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Visakha làm nhiều việc thiện trong đời cô, và được mọi 
người rất tôn trọng. Cô chói sáng mãi trong lòng nhiều người. 
Visakha hết sức trau dồi chính mình và tỏ ra xứng đáng trả ơn 
Đức Phật về những gì mà Ngài đã dạy cô, cũng như đối với 
mọi người nói chung. Nam nữ cư sĩ khôn ngoan nên cố gắng 
thi đua với cô. Do sự thành công của Visakha trong đời sống 
và sự thành công của những cư sĩ như Ya-sá và Cấp-cô-độc, 
người ta nói rằng phương pháp giáo dục và tu tập của Đức 
Phật là tuyệt vời và có một ảnh hưởng lớn đối với giáo hội ni. 

Mục tiêu gia nhập Giáo Hội là chứng ngộ vô thường, khổ 
và vô ngã. Sự tu tập là quán sát rằng mọi thành phần của thân, 
mọi tiến trình của tâm là một trạng thái lưu chuyển mãi mãi. 
Không có cái gì tổn tại quá một sát-na, không có một cái lõi 
cứng chắc để con người có thể bám vào, không có gì con 
người có thể gọi là “tôi” hay “của tôi”. Cái “tôi” này thực sự 
chỉ là một kết hợp của các tiến trình luôn luôn thay đổi. Với sự 
giáo dục và tu tập có nền tảng tốt đẹp, nếu sự hiểu biết này 
được ứng dụng, các hành giả chắc chắn sẽ đạt những kết quả 
tốt cho chính họ và tha nhân, từ đời này sang đời khác, từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. 

Được làm thành viên đủ bản lãnh trong giáo hội tỳ-kheo 
ni trong hai giai đoạn: (1) cho phép ở tuổi 12 đối với những 
người đã từng lập gia đình, và (2) đến tuổi hai mươi, cái tuổi 
tối thiểu phải có để làm thành viên của Giáo Hội. Người ta có 
thể tranh luận liệu chấp nhận nữ giới trong khi họ vẫn còn ở 
tuổi đôi mươi là đúng hay không đúng. Người ta không thể 
đồng ý với sự cho phép một trẻ em gia nhập cộng đồng của 
các nữ tu sĩ ở một giai đoạn mà tâm trí chưa đủ trưởng thành 
để hiểu những điều ngụ ý của đời sống gian khổ của tỳ-kheo 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 345 


ni. Có người có thể diễn dịch điều này như một sự áp đặt trên 
giới nữ trẻ tuổi, họ không có một tư thế để hình thành sự phán 
đoán của họ. Sự tu tập này không thể phù hợp trong tình 
huống hiện nay. Nhưng vấn để được để ra như một việc của ý 
thức tự do, thì có thể một trẻ em có thể được cho phép gia 
nhập vào giáo hội để nhận sự giáo dục và tu tập nếu trẻ em đó 
muốn. Trong một tình huống như vậy, các thành viên của giáo 
hội nên có đủ lòng từ bi, kiên nhẫn và trí tuệ để giúp người trẻ 
đi qua việc tu tập và học hành của họ trong đời sống nghiêm 
khắc của một người nữ tu. 

Nơi nào trẻ em được chấp nhận làm một sa-di mi, giáo hội 
có thể hỗ trợ những điều đặc biệt cho các trẻ em đó trong suốt 
thời kỳ tâm trí của chúng còn non nớt. Nhưng vào thời kỳ đó, 
chúng cần nhận được sự chăm sóc thích đáng từ các tỳ-kheo ni 
lớn tuổi, chăng hạn, giáo dục về cách sống theo Tám Con 
Đường Chân Chánh. Vào giai đoạn tu tập này, người trẻ cần 
sự hướng dẫn và giám sát kỹ lưỡng. Trước khi đưa ra sự chấp 
nhận, các thành viên của giáo hội nên được chuẩn bị để hỗ trợ 
điểu này. Nếu giáo hội được chuẩn bị để đầu tư vào lớp ni trẻ 
như một nguồn nhân lực tiềm năng cho tương lai, phải phát 
triển các phương pháp tu tập và thiết lập những định chế phù 
hợp. Nếu những vấn để này có thể được để ra một cách thoả 
đáng, và các thành viên giáo hội muốn chia sẻ truyền thống vĩ 
đại của Đức Phật với loài người, thì không có một nguyên 
nhân lớn lao nào để quan tâm. 

Để giáo dục thế hệ trẻ, người ta phải cung ứng sự lãnh đạo 
chân chánh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ nên đẩy 
mạnh sự bình đẳng và công bằng xã hội. Môi trường để học là 
quan trọng nhất. Rất có lợi cho người trẻ khi họ nhận được sự 


346 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hướng dẫn đúng đắn từ một người thầy tài năng có tri thức và sự 
hiểu biết. Nếu trẻ em được cung ứng những điểu kiện tốt và sự 
dạy dỗ tốt, chúng sẽ có thể tập trung vào mục tiêu của chúng. 

Trong tình hình thế giới hiện nay, có một lý do tốt để xem 
xét cẩn thận sự mở rộng của các nữ tu viện. Ánh hưởng của 
nền văn hoá phương Tây trên khắp thế giới đang làm trở ngại 
cho việc tu tập đời sống hoàn hảo của chư tỳ-kheo ni. Trong 
bầu không khí hiện nay, đặc biệt là ở những quốc gia phương 
Tây, và ngày càng tăng ở mức độ toàn cầu, có nhiều tác nhân 
kích thích thách thức nghiêm trọng lời nguyện trong trắng. 
Những người chọn con đường này phải chịu nhiều áp lực. Dưới 
hoàn cảnh này, liệu những giới luật có được nới lõng hay ôn 
hoà một cách đáng kể hoặc họ nên theo ý nghĩa gốc của 
chúng như trong thời Đức Phật còn tại thế không? Câu hỏi này 
đem lại câu hỏi ý nghĩa của bộ luật và các giới luật. Bộ luật để 
cập chính yếu đến những giới luật và những quy định của các 
giáo hội tỳ-kheo và tỳ-kheo ni được xem là “chỗ nương tựa 
của đời sống phạm hạnh.” 

Cho đến gần 20 năm sau sự giác ngộ của Đức Phật, không 
có những giới luật nào rõ ràng được đặt ra để kiểm soát hay kỷ 
luật giáo hội. Về sau khi cơ hội xuất hiện, Đức Phật công bố 
các điểu luật và chúng trở thành giới luật tương lai của giáo 
hội. Các giới luật được xem như một phương tiện để tuân thủ 
sự ngăn giữ đạo đức và tự kiểm soát mình và rất được nhấn 
mạnh như phương thức để bảo vệ người khác cũng như tịnh 
hoá tính cách của mình. 

Người tưới dẫn nước vào, 

Người bắn cung uốn cong mũi tên, 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 347 


Người thợ mộc uốn cong khúc gỗ, 

Người khôn ngoan kiểm soát tâm mình.” 

Đức Phật đặt ra nhiễu giới luật để chư ni tu tập. Theo 
truyền thống Theravàda, có 311 điều, bao gồm tám loại giới 
trọng. Ngoài việc tuân thủ các điều luật này, khía cạnh khác 
quan trọng nhất của sự tu tập là làm phát triển tâm. Khía cạnh 
quan trọng nhất trong việc tu tập của chư ni là quán chiếu về 
tánh không (§ùnyatà). Trước khi quán chiếu về tánh không, 
chúng ta phải quán chiếu về bốn phạm trú (brahmavihàra), tức 
là từ (metta), bi (mudita), hỷ (karuna) và xả (upekkha). Sự tu 
tập chánh niệm trên hơi thở (anapana sati) chuẩn bị nền móng 
cho sự tu tập thiển định cao hơn. 

Giáo dục đạo Phật nhấn mạnh vào giới, định và tuệ. Với 
nỗ lực và quán sát thực tại, người ta có thể khám phá và dập 
tắt những gốc rễ của đau khổ: tham, sân và si. Trong giáo lý 
Đức Phật, việc học và tu luôn luôn đi đôi với nhau. Trong tất 
cả các trường phái đạo Phật, trọng tâm chính là sự tu tập tâm. 
Trọng tâm này được diễn dịch theo một cách làm cho nhiều tu 
viện và nữ tu viện bắt đầu thành những chỗ học hành hơn là 
những nơi dành cho việc tu dưỡng tâm linh riêng biệt. Vì vậy 
các tự viện và nữ tu viện trải qua sự phát triển vật chất trong 
các lãnh vực giáo dục và tu tập giống như đầu thế kỷ thứ nhất 
Tây lịch. 

Nhiều cơ sở đạo Phật nổi tiếng quốc tế phát triển về sau 
và trở thành những nơi học tập lớn lao, một thực tế còn tiếp 
tục đến ngày nay. Giáo dục và tu tập đạo Phật đã đóng góp 
nhiều cho thế giới và những đóng góp của chư ni thật là phi 





° Kinh Pháp Cú 80. 


348 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thường. Ngày nay sự tranh luận có thể nhắm một cách lợi lạc 
vào điểu gì là tích cực nhất qua các thế kỷ phát triển của giáo 
dục Phật giáo và điều øì là những khó khăn chính. Từ một 
viễn ảnh quốc tế, một sự xem xét toàn diện những vấn đề này 
sẽ trao quyền cho những người con gái thuần thành của Đức 
Phật trên khắp thế giới và khích lệ họ dương cờ ni giới Phật 
giáo cho mọi người cùng nhìn vào. 


+++ 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 349 


NŨ 6IÚI PHẬT 6110 VÀ 6IổI LUẬT: 
MỘT QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ 


Thích Nữ Giới Hương 


Trong những xã hội hướng về nam giới, thân phận người 
nữ bị đánh giá thấp kém hơn người nam, nhưng một thành 
kiến như thế không thể chấp nhận được trong một xã hội hợp 
lý. Đức Phật là vị đạo sư đầu tiên nhận biết được tiểm năng 
của nữ giới và cung ứng cho nữ giới các cơ hội phát triển 
những khả năng tinh thần và xã hội của họ. 

Thân phận thấp kém của nữ giới thời Đức Phật được kết 
nối với sự kiện người nữ không được chấp nhận vào Giáo hội ở 
bước đầu, mặc dù ngài A-nan, vị đệ tử gần gủi của Ngài, và bà 
di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề của Ngài khẩn nài mãi. Tuy nhiên, 
đây là một sự tranh luận vô bổ, bởi vì chúng ta biết rằng Đức 
Phật cũng đã miễn cưỡng kết nạp nam giới sau khi Ngài giác 
ngộ, một thời kỳ được gọi là sự “thầm lặng” của Ngài. “Sau 
khi nhận lời đảm bảo của A-nan với tư cách đại diện cho bà di 


350 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mẫu rằng bà sẽ tuân giữ tám điều quy định đặc biệt (bát kỉnh 
pháp, attha garudhamma), Đức Phật chấp nhận bà.”' 

Bà Ma-ha-ba-xà-ba-đểề Cù-đàm chấp nhận tám quy định 
đặc biệt này và gia nhập Giáo Hội cùng với 500 phụ nữ của 
các gia đình quý tộc. Các quy định này có liên quan đến 
những giới luật nói chung:” 

1. Một vị ni đã thọ đại giới một trăm năm vẫn phải cung 
kính đón chào, đứng dậy chấp tay, tổ lòng kính trọng một vị 
tăng thọ đại giới dù chỉ mới một ngày. 

2. Một vị ni không được an cư mùa mưa ở nơi không có 
chư tăng. 

3. Mỗi nửa tháng một vị ni nên cầu hai điều ở giáo hội 
tăng: thỉnh vấn (như về ngày tháng) của ngày Bát quan trai, và 
thỉnh đến để sách tấn. 

4. Sau an cư mùa mưa một vi ni phải mời cả hai bộ đại 
tăng để thỉnh ba điều: thấy, nghe và nghi. 

5. Một vị ni vi phạm các điều luật trọng phải chịu ma-na- 
đoả (kỷ luật) trong nữa tháng trước hai bộ đại tăng. 

6. Khi là một thức-xoa-ma-na, vị ni đã tu tập trong sáu học 
giới trong hai năm, nên tìm thọ cụ túc giới ở hai bộ đại tăng. 

7. Một vị tăng không được để một vị ni sỉ vả hay mắng 
nhiếc bất kỳ bằng cách nào. 

8. Từ hôm nay cấm đoán việc chư ni quở mắng chư tăng, 
còn việc tăng quổở mắng ni không bị cấm đoán. 





LLB. Horner dịch, Luật Tạng, quyển II. (Oxford: Hội Thánh Điển Pàii, 
1993), tr. 256. 
? Sách đã dẫn. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 351 


Việc nhấn mạnh những điều luật này là một vấn để quan 
trọng trong kỷ luật tự viện của ni giới. Pháp Tạng Bộ 
(Dharmagupta, ở Trung Hoa) so sánh giới luật như một cái cầu 
bắt ngang qua con sông, bằng cách đó người ta có thể vượt 
sang bờ bên kia. Kinh điển nói rằng 500 tỳ-kheo ni gia nhập 
giáo hội đạt được hạnh phúc giải thoát. Xét lại giới luật tỳ- 
kheo ni trong giáo hội, Đức Phật tự tu chỉnh lại thủ tục trao 
giới tỳ-kheo ni („pasampadà) cho tỳ-kheo ni:ˆ “Này các tỳ- 
kheo, ta cho phép chư mi được thọ giới trong giáo đoàn thanh 
tịnh của tỳ-kheo sau khi đã thọ giới trong giáo đoàn của chư 
ni.” Do vậy chúng ta thấy rõ ràng là giáo đoàn chư ni có đặc 
quyển để tán đồng một đương đơn thọ giới và cũng có quyển 
hoàn thành pavaràna (ngày lễ tự tứ, cuộc họp đánh dấu ngày 
cuối cùng của an cư vào mùa mưa) trong hai giai đoạn, đầu 
tiên là trong giáo đoàn ni, và sau đó là trước giáo đoàn tăng." 

Nữ giới đã được nhiều đặc quyển hơn trong quá khứ, 
nhưng cũng được giao trách nhiệm nhiều hơn. Thay vì bị giới 
hạn trong những vai trò làm vợ và nuôi con cái, họ được phép 
gia nhập giáo hội và theo đuổi sự giải thoát giống như chư 
tăng. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ tám điều luật đặc biệt được 
làm ra có lẽ là để giữ cho họ khiêm hạ. Họ được phép nhận 
các giới luật tỳ-kheo ni và tụng Giới Bổn Tỳ-kheo ni ghi chép 
những điều giới luật đó, nhưng họ phải tuân thủ nhiều giới hơn 
chư tăng. Có 227 giới cho chư tăng trong Luật tạng PàÌI, trong 





3 LB. Horner dịch Luật Tạng, quyển II. (Oxford: Hội Thánh Điển Pàii, 
1993), tr.256. 

* Anujanami bhikkhave ekato pasampannaya bhikkhunì sanghe visuddhây 
bhikkhusanghe upasampadami. Vinây Piiaka, quyển II, tr. 271-74. 

Ÿ Tạng Kinh, quyển II, tr.275. 


352 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đó có 311 giới cho ni.” Kinh Giới Bổn Tỳ-kheo ni được biên 
soạn tại Sravasti và giới tỳ-kheo ni được lập thành bảy mục. 

Luật Tạng Pàli để cập đến 59 ni và 305 tăng.” Con số chư 
ni được nhắc đến như vậy là 16.2% trong tổng số. Điều này có 
nghĩa là mặc dù Đức Phật đã mở cánh cửa cho phong trào này 
đối với nữ giới và nữ giới sẵn sàng gia nhập, nhưng thái độ xã 
hội đối với nữ giới hình như thay đổi chậm hơn. Mặc dù vậy, 
có nhiều người nữ nổi bậc trong những lãnh vực khác nhau. 

Ba nguồn gốc chính về những huyền thoại và những câu 
chuyện về đời sống của chư ni thời nguyên thuỷ là Apadana, 
Tăng Chi Bộ Kinh, và Trưởng Lão Ni Kệ. Trưởng Lão Ni Kệ 
nói lên một cách hùng hồn những công nghiệp nổi bật của các 
trưởng lão ni, những người bằng sự phục vụ quên mình và 
quyết đoán mạnh mẽ, đã chứng đắc được niết-bàn. Tác phẩm 
Pàli Manorathapurani chứa đựng một danh sách các trưởng 
lão ni, các sa-di ni và nữ cư sĩ xuất sắc. Tác phẩm này là một 
bản chú giải Tăng Chi Bộ Kinh. 

Bằng cách đạt được sự cho phép của Đức Phật để thành 
lập giáo đoàn ni, Ma-ha-ba-xà-ba-đểề Cù-đàm được vài vị ni 
có khả năng biết ơn, song đôi khi không hoàn hảo và khốn 
khổ, những người về sau đạt được giải thoát khỏi những ràng 
buộc thế tục. Trong một số kinh, chẳng hạn Tăng Chi và 
Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có những câu nói như sau: 





5 Có 227 giới cho tỳ-kheo và 311 giới cho tỳ-kheo ni trong Luật tạng 
Pàli. Trong truyền thống Luật Tạng Dhammagupta được tu tập ở Trung 
Hoa, Triều Tiên và Việt Nam, có 250 giới cho tỳ-kheo và 348 giới cho tỳ- 
kheo n1. 

7 Shalini, Một Nghiên Cứu Thống Kê Vai Trò của Nữ Giới trong Sự Tu 
Tập Đạo Phật thời Nguyên Thuỷ (Delhi: Đại Học Delhi, 2000), tr.201. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 353 


“Này con, nếu con xuất gia sống đời không nhà, hãy thấy rằng 
con giống như vị khất sĩ Khema và Uppalavanna.” Khema, 
tên vị này có nghĩa là “hạnh phúc” hay “niết-bàn,” là một nữ 
cư sĩ trong thời Đức Phật Padmottara. ” Trong thời kỳ Đức Phật 
Kassapa (Ca-diếp), với tư cách là người con gái đầu lòng của 
Kiki, vua Varanasi, bà là một phụ nữ tên Samani, có đời sống 
mộ đạo và xây dựng một tu viện cho Đức Phật. VỀ sau, trong 
thời kỳ Đức Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi), bà giảng dạy giáo pháp. 
Trong thời kỳ Kakusandha (Câu-lưutôn Phật) và 
Konagamana (Câu-na-hàm-mâu-ni), bà xây dựng những tu 
viện lớn và dâng cho Đức Phật và Giáo Hội. 

Trong thời kỳ Đức Phật Cù-đàm, Khema sinh ra trong gia 
đình hoàng gia Sagala ở Madradesa và trở thành đương kim 
hoàng hậu nhiếp chính của Vua Tần-bà-sa-la ở Ma-kiệt-đà. 
Người ta nói rằng bà không bao giờ xuất hiện trước mặt Đức 
Phật bởi vì bà nghĩ rằng Đức Thế Tôn không đánh giá cao sắc 
đẹp phụ nữ. Nhưng một ngày kia Vua Tần-bà-sa-la dâng cúng 
Đức Phật và đoàn chư Tăng đi theo Ngài tại Veluvana (Rừng 
Tre) và mời các ca kỹ đến cung điện. Lúc đó, Khema xuất 
hiện trước Đức Phật. Để dập tắt sự kiêu hãnh nơi Khema, Đức 
Phật cho hiện lên một người nữ trong hình tướng một vị tiên 
nữ quạt cho Đức Phật bằng cây quạt cọ. Trước sự kinh ngạc 
của Khema, vị tiên này thình hình biến dạng, đầu tiên thành 
một người phụ nữ đứng tuổi, và sau đó thành một bà già da 
nhăn, răng gãy, tóc bạc. Niễm kiêu hãnh của Khema về sắc 
đẹp trẻ trung biến mất khi bà nghe đoạn kệ sau: 

Những người làm nô lệ cho dục vọng đi theo dòng tham ái 
như một con nhện tự tạo ra mạng nhện. Người khôn ngoan, khi 
họ cắt đứt dục vọng này, từ bỏ thế gian, thoát mọi lo âu, xa la 


354 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mọi phiển muộn." 

Bản chú giải Trưởng Lão Ni Kệ nói thêm rằng khi Đức 
Phật nói xong câu kệ này, Khema đạt được trạng thái A-la- 
hán. Bà nổi tiếng là một người phụ nữ khôn ngoan, có học và 
sùng đạo. 

Trưởng Lão Ni Kệ kể lại những chứng ngộ và thành tựu 
tâm linh của các vị đại trưởng lão ni. Trong tác phẩm này, các 
vị trưởng lão ni thuật lại những kinh nghiệm đời sống của họ 
một cách thẳng thắng và diễn tả niềm vui thiển định và niềm 
tin của họ trong Trưởng Lão Ni Kệ. Chẳng hạn, Uppalavanna 
là vị trưởng lão ni có tài năng lớn. Trong những kiếp trước, bà 
đạt được các thần thông và cúng dường cho Đức Phật. Trong 
thời kỳ Đức Phật Thích Ca, bà sanh ra làm con gái của một 
nhà ngân hàng ở Sravasti. Bà là một thiếu nữ đẹp có tiếng, sắc 
da màu cánh sen xanh. Khi đến tuổi, bà nhận những lời cầu 
hôn của nhiều vị thái tử và vua chúa, nhưng do lòng tin chân 
thật, bà thích thọ giới làm một vị ni. Một ngày nọ bà bị người 
anh họ tên À-nan-đa gạ gẫm , người này quấy nhiễu bà trong 
một thung lũng ở khu rừng. Do việc này, bà chạy khỏi nhà và 
sống cuộc đời của một vị ni độc thân từ đó. Bà thiển định 
chuyên cần, lấy ngọn đèn làm đối tượng thiển định. Bà tu tập 
định (samàdh¡) của tứ thiển (tejokasina) và các năng lực tâm 
linh cao hơn (patisambhida). Cuối cùng, bà đạt được trạng thái 
của một a-la-hán có thần thông (abhijnana). 


` ` ` ` ` z* . + 
VỊ đại ni Sanghamitra là con gái của vị vua A-dục nổi 





Š Kinh Pháp Cú 24.14. (Ye ragarattanupatanti sotam Sayamkatam 
makkatako va jJalam Efampi chetvana vajanti dhira Anapekkhino 
sabbadukkham pahaya.” S. Radhakrishnan, bản dịch, kinh Pháp Cú 
(Madras: Oxford University Press, 1966), tr. 167. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 355 


tiếng ở Ấn-độ. Cùng với người anh trai là Mahendra, bà hoá 
độ được Vua Tissa của Sinhala (bây giờ là Sri Lanka) và thành 
lập Giáo đoàn Tỳ-kheo ni bằng cách truyền giới cho Bà Hoàng 
Anula cùng với 500 mệnh phụ của các gia đình quý tộc. Một xá- 
lợi răng (danta-dhatu) của Đức Phật được Hemamala mang đến 
đảo, vị này là con gái của vua Kalinga (Ca-lợi vương), và chồng 
bà Dantakumara trong thế kỷ thứ tư Tây lịch. Kumaradevi, 
hoàng hậu của Govindachandra, vua của Kanyakubja và 
Varanari, sửa chữa một hình ảnh dharmacakrajina (pháp luân) 
của Đức Phật và xây dựng một tu viện lớn cho tỳ-kheo ni ở 
Sarnath với công trình đồ sộ, đó là bằng chứng cho sự hưng 
thịnh của đạo Phật trong thế kỷ thứ II. Giáo đoàn tỳ-kheo ni 
kéo dài một ngàn năm ở Tích Lan và truyền thống này không 
hoàn toàn ngưng lại. Vì dòng tu này được truyền sang Trung 
Hoa, nay chúng ta có thể làm sống lại giáo đoàn ở Nam và 
Đông Nam Châu Á và cuối cùng phục hồi lại Giáo Hội Tỳ-kheo 
ni như một dòng tu sinh động ở Căm-bốt, Nhật, Lào, Miến-điện, 
Nê-pal, Tích Lan, Thái-lan và Tây - tạng. 

Qua những thời đại cổ xưa cho đến thế kỷ thứ 11, nữ giới 
đã đứng ra để cúng dường cho các tu viện và chùa chiễn, và 
dựng nên những hình ảnh về những gương mặt đã giác ngộ 
trong họ. Có các tiểu sử của các vị ni và các nữ cư sĩ Phật giáo 
nổi bậc, họ đã sống những cuộc đời thánh thiện và soi sáng thế 
giới bằng những phẩm chất của họ. Trong thời đại Đức Phật, 
chúng ta có những ghi chép về sự chứng đạt của Da-du-đà-la, 
Khema, Uppalavanna, Kundalakesi, Kapilan, Soma, Ubbiri, 
Rohini, Patachara, Anupama, Nandi, và những người khác. Từ 
những ghi chép được tìm thấy ở văn học Vamsa của Simhala, 
chúng ta cũng biết được tên của những vị ni ưu tú của những 


356 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thời đại về sau, gồm có Sanghamitra, Dhammapala, 
Sudhamma, Malla, Aggomitta, Uttara, Hema, và những người 
khác. Nữ giới Phật giáo đã đóng những vai trò quan trọng 
trong sự phát triển tôn giáo và xã hội về sau này. Chẳng hạn, 
ở Tích Lan Sirimavo Bandaranayike đã trở thành Thủ Tướng 
và con gái của ông, Chandrika Kumaratunga đã trở thành 
Tổng Thống của xứ sở bà. 

Vào năm 280 Tây lịch, giáo đoàn chư ni được thiết lập tại 
Trung Hoa khi Chen Chien trở thành vị ni đầu tiên. Năm 429, 
vị ni Devasara đã được Vua Sri Meghavanna phái đến Trung 
Hoa với bảy vị khác và dần dần tầm vóc Giáo Hội Tỳ-kheo ni 
phát triển lên. Qua nhiều thế kỷ, chư ni Trung Hoa đã và đang 
hoạt động cho hoà bình và thiện chí. 

Trong lịch sử Việt Nam, chư tỳ-kheo ni như quý sư bà 
Đàm Soan, Diệu Không, Hải Triều Âm, Như Thanh và Huỳnh 
Liên đã trở thành các vị Giảng Sư lớn và đóng những vai trò 
năng động trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, và công tác 
xã hội. Trong thời đại chúng ta, có các vị lãnh đạo ni giới Phật 
giáo lừng danh trong các truyền thống Tây-tạng, Nê-pan, 
Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật và Đài Loan đang hoạt động để 
thiết lập các ngôi chùa và trung tâm Phật giáo. Điều khích lệ 
lớn lao là nữ giới trong nhiều tổ chức châu Âu và châu Mỹ đã 
dẫn đầu trong việc thiết lập những chùa chiển, trại dưỡng lão, 
và những tu viện cho ni giới đạo Phật. Những phụ nữ này đóng 
các vai trò quan trọng để làm mất tác dụng những phát triển 
tiêu cực về đạo đức và xã hội hoàn toàn đi ngược lại sự quan 
tâm tốt đẹp nhất của nữ giới. 

Những vấn để căn bản mà cả nam lẫn nữ giới đối đầu 
ngày nay liên quan đến cách làm thế nào để thích nghi với 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 357 


những sự phát triển trong trật tự xã hội mới được mô tả bằng 
sự ghét bỏ, bạo lực và bất an. Những tư tưởng hiện đại về tri 
thức và khoa học đã khích lệ trí tuệ mang tính phân tích, 
nhưng bất hạnh thay sự tự do trong xã hội mới cũng có thể đưa 
đến một sự sa đoạ về những giá trị tinh thần. Do đó, có một 
nhu cầu lớn lao để tạo nên những cơ cấu xã hội hỗ trợ cho đời 
sống đạo đức, chiến đấu với sự nghèo khó, duy trì nhân quyền, 
làm gia tăng tư cách đạo đức, và phục hồi những truyền thống 
văn hoá, tất cả những điều đó giờ đang ở trong một tình trạng 
bấp bênh. 

Vấn để lớn nhất là làm thế nào để chuyển giao những giá 
trị tích cực cho các thế hệ tương lai. Để hoàn thành bổn phận 
này, điều thích đáng là nam và nữ phải được xem ngang hàng 
nhau. Tất cả nhân loại, cả nam và nữ, đều có những tính chất 
nữ và nam trong con người họ. Đức Phật không phân biệt các 
năng lực tri thức và tâm linh giữa nam và nữ giới. Mặc dù thái 
độ của đạo Phật đối với nữ giới đôi khi có vẻ nước đôi hoặc 
thậm chí tiêu cực, nhưng các thái độ đó đã thay đổi và chúng 
ta dễ dàng nhìn thấy ảnh hưởng tích cực mà nữ giới đã có đối 
với đạo Phật ngày nay. 


++* 


358 RA KHỎI BÓNG TỐI 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 359 


3 


ĐÀ0 TỊ0 VÌ 6140 DỤC Á GIốI  TÍ(H LAN 


RanJani de Sa 


Cộng đồng chư ni được thiết lập ở Tích Lan thế kỷ thứ ba 
trước Tây lịch khi Trưởng Lão Sangamitta, con gái của Hoàng 
đế A-dục Ấn-độ, đến Tích Lan với một nhóm tỳ-kheo ni. Theo 
các bản chú giải, tất cả các vị ni đó đều là a-la-hán và uyên 
bác. Họ cư trú trong thành phố thủ đô của Anuradhapura vào 
thời đó và dạy Luật học cùng những kinh khác cho nữ giới ở 
Tích Lan. Công chúa Anula và đoàn ni tháp tùng đông đảo 
được thọ giới và trở thành nhóm tỳ-kheo ni đầu tiên ở Tích 
Lan năm 237 trước Tây lịch. 

Giáo hội Tỳ-kheo ni thọ nhận đầy đủ sự hỗ trợ của hoàng 
gia và thịnh vượng trong hơn một ngàn năm. Ni sư Sangamitta 
ở lại Tích Lan cho đến khi bà qua đời năm 197 trước Tây lịch. 
Có bằng chứng rõ ràng chứng tổ nữ giới đã đóng một vai trò 
có ảnh hưởng trong lịch sử văn hoá và tôn giáo của xứ sở này 
như đã được các nhà biên niên sử và những ghi chép trên đá từ 


360 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thế kỷ thứ ba trước Tây lịch cho thấy. Dipavamsa (Đảo Sử) có 
từ thế kỷ thứ tư và là một mẫu lịch sử được ghi chép sớm nhất 
ở Tích Lan, được cho là do chư ni viết ra. Biên niên sử này là 
lịch sử tập trung vào nữ giới (câu chuyện của nữ giới). Nó ghi 
chép chi tiết sự thiết lập giáo hội ni ở Tích Lan, và cách thức 
nó phát triển và mở rộng đến những nơi khác thuộc nước này, 
cùng những thành tựu về tâm linh và tri thức của chư ni. 

Trong số các vị ni thọ giới cụ túc suốt giai đoạn phát triển 
sớm nhất, Dipavamsa cho rằng nhiều vị rất giỏi, khôn ngoan 
và là những người lãnh đạo. Họ dạy Giới luật, kinh điển, và 
Luận Tạng ở Anuradhapura. Chư ni từ tỉnh thành phía nam kết 
hợp với chư ni ở Anuradhapura. Người ta nói rằng trong suốt 
thời kỳ từ 161 đến 137 trước Tây lịch, có 20.000 ni dạy Giới 
Luật. Nhà vua nhận được lời khuyên từ chư ni và ông cúng 
dường cho họ tất cả những thứ cần thiết. 

Dipavamsa, biên niên sử đầu tiên, mô tả rằng chư ni đã 
xuất sắc trong những bộ môn khác nhau thuộc kinh điển, 
nhưng việc nghiên cứu Giới luật được có vị trí cao nhất, và đặt 
nặng sự tiếp tục nghiên cứu Giới luật. Họ được mô tả là có trí 
tuệ lớn, danh tiếng, tài giỏi, v.v... Một số mi giới được biết đến 
là những vị pháp sư nổi tiếng, một số có thần thông (abinna), 
và nhiều vị khác được biết đến do những tài năng đặc biệt của 
họ. Rõ ràng là chư ni được huấn luyện và giáo dục có thể là 
một nguồn tài nguyên nhân lực giá trị cho cộng đồng, cả về 
mặt tâm linh lẫn xã hội. 

Ngày nay, Hội Sakyadhita Tích Lan là một phần sức mạnh 
của động lực tái thiết giáo hội ni ở Tích Lan sau 1000 năm 
vắng bóng.' Hội này đang nỗ lực hết sức để lo liệu cho nền 





! Chuyện này được kể lại trong Ranjani De Silva, “Dành Lại Chiếc Y: 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 361 


giáo dục của chư ni có được một vị trí đặc biệt trong số nhiều 
cố gắng hỗ trợ cho chư ni mới thọ giới. 

Mô hình giáo hội tỳ-kheo ni trong quá khứ là một kiểu 
mẫu tốt. Hiện nay nhu cầu về một nên giáo dục tốt là nền tẳng 
để dạy Giáo pháp trong hình thức trong sáng đang được đặt ra. 
Ngoài việc đi theo giới luật và tu tập giới luật tốt, việc dạy 
Giáo pháp là một trong những bổn phận và trách nhiệm chính 
của chư tỳ-kheo ni đối với đàn em của họ chưa có cơ hội để có 
một nền giáo dục tốt và đối với cộng đồng cư sĩ. Một điều 
cũng quan trọng là việc chư ni tiếp tục tu tập thiển định trong 
khi tham gia vào những hoạt động dịch vụ xã hội. 

Dĩ nhiên là khó tìm ra những hoàn cảnh lý tưởng ở bất cứ 
nơi đâu. Về phương diện cá thể, chư tỳ-kheo ni có thể chọn 
việc đặt nặng hơn về nghiên cứu và giảng dạy, trong khi 
những người khác có thể chọn thiển định. Thêm vào đó, cộng 
đồng cư sĩ vui mừng khi tỳ-kheo ni đã bắt đầu làm tư vấn ở 
Tích Lan, như thế những tỳ-kheo ni có khuynh hướng làm 
công tác xã hội có nhiều cơ hội để gắn bó trong lãnh vực này 
và do đó được cộng đồng cư sĩ chấp nhận hoàn toàn. 

Nữ Phật tử Tích Lan có may mắn nhận được nguồn tài 
chính từ Quỷ Tài Trợ Heinrich Boll ở Đức với mục đích trao 
cho nữ giới quyền thiết lập một trung tâm huấn luyện vào giáo 
dục chư ni. Trung tâm này được xây dựng cách phía nam 
Colombo 15km ở Quận Panadura, có hai phòng có buồng tắm 
cho khách, chẳng hạn như các vị giáo sư đến thăm viếng. Một 





Làm Sống Lại Giáo Hội Ni ở Tích Lan,” Nữ Giới Phật Giáo và Công Bằng 
Xã Hội: Lý Tưởng, Thách Thức, và Những Thành Tựu, đã xuâst bản, 
Karma Lekshe Tsomo (Albany, N.Y.: Đại Học Quốc Gia của Thông Tấn 
Nữu Ước, 2004), tr.1 19-35. 


362 RA KHỎI BÓNG TỐI 


phòng họp có tôn trí tượng Phật dùng cho nhiều mục đích: 
hướng dẫn các lớp tu tập, dạy giáo pháp, thiền định, và nghi lễ 
(pujà). Vào những ngày trăng tròn, nhiều phụ nữ, trẻ em, và 
cả nam giới đến để tụng giới. Chương trình trong ngày được 
chư ni thường trú hướng dẫn. Nhờ lòng từ thiện của những 
Phật tử thuần thành, các bửa ăn sáng và ăn trưa được phục vụ 
cho tất cả cư sĩ nam nữ vào những ngày trăng tròn này. Có một 
phòng ăn tối với một chạn đựng thức ăn và nhà kho cũng có 
thể được dùng vào nhiều mục đích. Ở những khu vực dành cho 
chư ni có bẩy phòng có thể cư trú từ một đến bốn vị ni trong 
một phòng. Trong suốt các khoá huấn luyện thường trú, có thể 
cung ứng từ 25 đến 30 vị ni với tất cả những bửa ăn và những 
tiện nghi tại trung tâm. 

Kế bên những khu nhà ở này, có một toà nhà gồm hai văn 
phòng. Trên tầng hai có một thư viện với hai máy vi tính có 
thể giúp cho chư ni học tập, dịch thuật, và phát triển các kỷ 
năng vi tính của họ. Ở cuối khu vực các toà nhà, chúng tôi có 
trồng một cây bồổ-để với một bàn thờ và có tường vây xung 
quanh. Từ chỗ này, chúng tôi có một cảnh hồ nước lớn rộng 
thoáng và một cảnh trí tuyệt diệu rất an lành và yên tĩnh. Chư 
ni dâng cúng và tụng kinh ngoài trời hàng ngày. Nhiều cư sĩ, 
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đến mang theo hương hoa vào 
buổi chiểu tối, nhất là vào những cuối tuần để tham gia cùng 
với chư ni trong những buỗi lễ cúng và tụng kinh. Cuối cùng, 
họ thiển định, đàm đạo với chư ni và sau đó giải tán. 

Trung Tâm Thiền Định và Huấn Luyện Nữ Phật Tử được 
khánh thành vào ngày 10 tháng năm, năm 2000. Hiện nay có 
12 vị ni thường trú. Trong suốt ba năm qua, nhiều lớp huấn 
luyện được tổ chức cho các tỳ-kheo ni thâm niên đại diện cho 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 363 


nhiều vùng. Trong chương trình huấn luyện về sự phát triển xã 
hội, lớp huấn luyện chuyên môn được đưa vào cho hai nhóm tỳ- 
kheo ni thâm niên. Các giảng sư thâm niên của Hội Những 
Người Lao Động Chuyên Nghiệp Tích Lan hướng dẫn khoá 
huấn luyện này về những kỷ năng căn bản cần thiết để làm việc 
với các cộng đồng. Đó là một chương trình huấn luyện nội trú 
liên tục trong sáu tháng với những kỳ nghĩ ngắn. Hai nhóm chư 
ni thâm niên, 30 người mỗi nhóm, được huấn luyện thành 
Những Huấn Luyện Viên trong Công Tác Phát Triển Xã Hội. 
Trong suốt khoá huấn luyện, các nhiệm vụ được giao phó và 
các buổi họp kiểm thảo sự tiến bộ được tổ chức và các văn bằng 
tốt nghiệp được phát cho những người đã hoàn tất khoá học. 

Các chủ để trong khoá huấn luyện này gồm: (1) sự phát 
triển và tư cách đạo đức con người, (2) các kỷ năng căn bản 
trong việc làm với người dân, (3) sự lãnh đạo và làm việc 
trong nhóm, (4) các phương tiện liên lạc và huấn luyện 
phương pháp luận, (5) triết học Phật giáo và sự phát triển xã 
hội, và (6) tư vấn. 

Bước thứ hai, một khoá học về quản lý dụch vụ con người 
được hướng dẫn để giúp đỡ chư ni này trong việc phân phối 
các dịch vụ một cách có hiệu quả qua các tự viện của họ, sử 
dụng các khái niệm và kỷ thuật tân tiến trong việc quản trị. 
Các khái niệm này bao gồm dịch vụ thư viện, giữ kho, quản trị 
tài chánh, và tổ chức các tự viện trong những thời kỳ xa xưa. 

Một khoá huấn luyện khác nữa được đưa ra cho các tỳ- 
kheo ni là giáo dục y tế, bao gồm việc chăm sóc sức khoẻ sơ 
bộ và cấp cứu. Một số lãnh vưc có sự chú ý đặc biệt là chăm 
sóc bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, và điều dưỡng tại nhà. Sau 
khoá học, một kỳ thi được tổ chức và cấp phát giấy chứng chỉ. 


364 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Ở cấp làng xã, nữ Phật tử cũng theo nhiều chương trình huấn 
luyện cho ni giới tại các tự viện của họ. Sau khoá huấn luyện, 
người ta cúng dường một trang thiết bị cấp cứu với thuốc men 
cho các tự viện và nữ tu viện dùng làm trung tâm cấp cứu cho 
làng xã. 

Một cuộc khảo sát y tế lần lượt từng nhà cũng được đưa 
vào và chư ni hướng dẫn những cuộc khảo sát với sự giúp đỡ 
của cộng đồng. Chương trình này được cộng đồng đón tiếp vì 
nó mang đến lợi lạc tức thì cho xã hội. 

Chư tỳ-kheo ni được cộng đồng chấp nhận nhiều hơn với 
tư cách là những người lãnh đạo dân làng, và với khoá huấn 
luyện chuyên nghiệp họ nhận được tại Trung Tâm Huấn 
Luyện và Thiền Định Sakyadhita, bây giờ có thể phục vụ 
cộng đồng với sự tin tưởng lớn hơn. Chúng tôi nhận được 
nhiều bản tường trình từ chư ni về những thành tựu của họ với 
tư cách là những người lao động xã hội. Họ đã giải quyết 
thành công nhiều tranh chấp trong gia đình và cộng đồng, đôi 
khi cũng cứu vớt con người ra khỏi đời sống đau buồn. 

Các viên chức chính phủ và những cơ sở Phật giáo khác đặc 
biệt đánh giá cao chư ni có khuynh hướng làm công tác xã hội 
bên trong và bên ngoài tự viện của họ. Chư ni dạy Giáo Pháp 
cho trẻ em và theo cách này, họ đang nâng cao đạo đức của 
nhân dân Tích Lan đã xấu đi do hậu quả của 20 năm nội chiến. 

Chư tăng không còn công khai phản đối sự tái thiết lập 
giáo đoàn tỳ-kheo ni, nhưng vẫn chưa nhận được sự cho phép 
chính thức của thánh giáo Đức Phật. Dầu sao, mọi người cũng 
đều trông đợi sự cho phép chính thức dù sớm hay muộn, bởi vì 
từ khi giáo đoàn ni hiện hữu, các sự kiện thực tế nói thay cho 
chính họ. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 365 


Một trong những người nâng đỡ vấn để tỳ-kheo ni mạnh 
nhất là một vị tăng, Hoà Thượng Tallale Dhammaloka 
Anunayaka Thera. Vào lúc ngài qua đời năm vừa qua, vị chú 
tịch của Tích Lan, Chandrika Bandranaike Kumaratunga, đã 
viết một thông điệp chia buồn tán thán ngài về những uy tín 
không ai vượt qua được khi ngài còn là một nhà diễn giảng 
Phật pháp hùng biện, vị này đặc biệt lưu ý “Ngài đã đi tiên 
phong trong sự nghiệp phục hổi giáo đoàn tỳ-kheo ni đã không 
tôn tại nữa. ”ˆ Điều này cho thấy sự tái thiết giáo đoàn tỳ-kheo 
ni bây giờ đã trở thành một sự kiện được chấp nhận nhiều như 
thế nào. 

Từ buổi lễ khánh thành Trung Tâm Huấn Luyện và Thiển 
Định Sakyadhita, hai vị ni trưởng lão có học thức cao, những vị 
trước kia không thuộc về một tự viện đặc biệt nào, đã gia nhập 
trung tâm với tư cách chư mi thường trụ và bây giờ là giáo sư 
Anh văn cho chư ni trẻ. Một vị tỳ-kheo ni trẻ có bằng Thạc sĩ 
triết học Phật giáo đã tu tập trong 24 năm được chỉ định phục vụ 
với vai trò đứng đầu trung tâm. Vị này đang tổ chức nhiều hoạt 
động tại trung tâm với sự tham gia của chư ni khác. 

Thường khi chúng tôi cung cấp chỗ cư trú cho các tỳ-kheo 
ni và sa-di ni nước ngoài đến từ những nơi khác trên thế giới. 
Đôi khi các vị ni này tìm cách học tiếng Pàii và Sanskrit và 
cùng tu tập với các vị ni Tích Lan và đôi khi họ chuẩn bị cho 
giới đàn tỳ-kheo ni ở Tích Lan. Chúng tôi đã vài lần tổ chức 
giới đàn cho chư ni theo truyền thống Theravàda và những 
giới đàn này đã được chư ni đến từ nhiều quốc gia khác nhau 
tham dự. Những giới đàn này đã bao gồm chư ni Thái Lan, 





? Daily News, Colombo, ngày 6 tháng giêng, 2004. 


366 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đài Loan, Việt Nam, Mã Lai, Miến Điện, Vương Quốc Anh, 
Hoa Kỳ, Đức, Tân Tây Lan và Úc. Chúng tôi đã nhận được 
nhiều yêu cầu từ nhiều vị ni và những nữ giới khác họ mong 
muốn thọ giới ở Tích Lan. 

Sự hỗ trợ tài chánh mà chúng tôi nhận được từ Hội 
Heinrich Boll sẽ kết thúc vào năm 2004. Sự duy trì và tiếp tục 
lớp huấn luyện và giáo dục tại Trung Tâm Sakyadhita sẽ cần 
được tiếp tục, cho nên chúng tôi cần lập những kế hoạch cho 
tương lai. Việc tài trợ chư ni để học lên cao và khóa huấn 
luyện tại trung tâm đồi hỏi sự giúp đỡ rộng rãi của cộng đồng 
Phật giáo. Chúng tôi hy vọng rằng với sự chấp nhận chính thức 
Giáo Đoàn Tỳ-Kheo Ni, chính phủ Tích Lan cũng sẽ hỗ trợ 
cho trung tâm trong tương lai. 

Sakyadhita Tích Lan hiện nay hỗ trợ cho 20 vị ni học tại 
các trường đại học với mức 500 Rs một tháng và 100 vị mi sinh 
khác đang tham dự các kỳ thi khác với mức 250 Rs một tháng. 
Chư ni sử dụng số tiễn ít ổi này vào các chi phí đi lại và mua 
sách. Chúng tôi rất muốn tiếp tục sự giúp đỡ này và đánh giá 
cao sự tài trợ cho dự án đặc biệt này. 

Tại Trung Tâm Sakyadhita chúng tôi cũng hướng dẫn các 
lớp về giáo dục tự viện, tiếng Sanskrit, Pàli, và triết học Phật 
giáo cho chư ni muốn dự các kỳ thi và một ngày thiền định cho 
các nữ cư sĩ một tuần một lần. Một vị ni lớn tuổi dạy tiếng Anh 
cho trẻ em tại ngôi làng gần đó. Nhiều phụ nữ đến đó hàng 
ngày gặp gỡ chư ni để được khuyên bảo và chư ni có thể cung 
cấp những dịch vụ tư vấn. Chư ni thường được thỉnh cúng 
dường (các bửa ăn) tại nhà họ, tụng kinh, và ban phước cho 
người bệnh và người già. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 367 


Tất cả những bửa ăn được cúng dường, gồm ăn sáng và ăn 
trưa, được cộng đồng cung cấp. Mỗi năm một lần, sau an cư 
mùa mưa, lễ dâng y được tổ chức và hàng trăm người tham dự. 
Dân làng đi kinh hành quanh làng, xuống nhiều con đường, 
với trống và cờ Phật giáo và đem những chiếc y đó trở về 
trung tâm trước bình minh. Họ dâng cúng những chiếc y cho 
chư tỳ-kheo ni đã an cư tại trung tâm. Đây là một nghi lễ trước 
kia chỉ được cho phép thực hiện đối với tỳ-kheo, nhưng nay 
chư tỳ-kheo ni cũng đi theo các truyền thống Giới Luật đối với 
các tu sĩ đã thọ giới cụ túc. Tất cả các tỳ-kheo ni trong tất cả 
các tự viện ngày nay đều thực hiện lễ này sau khi tham dự đây 
đủ mùa an cư của cộng đồng. 

Ở Tích Lan chư tỳ-kheo ni ngày nay có cơ hội để thực 
hiện tất cả các nghi thức mà trong quá khứ chỉ được các tỳ- 
kheo thực hiện. Chư ni ngày nay được xem bình đẳng như 
những thành viên ngang nhau trong cộng đổng Tăng-già. 
Thường thì chư tăng mời chư ni hướng dẫn thiển định và 
giảng pháp tại chùa của họ. Chúng ta mong đợi vào đầu kỷ 
nguyên mới này với hy vọng càng ngày càng nhiều tỳ-kheo ni 
phát triển được khả năng tâm linh bên trong họ và thành người 
có học vấn và phục vụ xã hội với tư cách là các Pháp sư. 
Trong chìu hướng này, chư ni sẽ mang lại những thay đổi rất 
tích cực trong các phạm trù xã hội và văn hoá và giúp tạo ra 
một xã hội tốt đẹp hơn. Trong thế kỷ thứ ba sau tây lịch, thời 
kỳ Anuradhapura, người ta cho là đã hiện hữu một xã hội như 
thế và được biết đến như là thời hoàng kim của Tích Lan. Với 
sự tái thiết lập Giáo Đoàn ni, nữ giới ngày nay đang làm công 
việc mở đầu lại một thời hoàng kim của Giáo Pháp. 


+++ 


368 RA KHỎI BÓNG TỐI 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 369 


Á 


\IÚW \LlI \Ý 9i TIỤ (li TRWM (MU Y VÌ: 
MỘT "TRUYỀN THỐNG" XA LẠ Ử THÁI LAN HIỆN NAY 


Tomomi lto 


Thái Lan được biết đến như là một xứ sở Phật giáo và một 
tu sĩ Phật giáo trong chiếc y vàng là một phần thiết yếu của 
thắng cảnh Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều người dân Thái chỉ 
kết hợp chiếc y vàng với vị tỳ-kheo và sa-di, chứ không phải 
với ni giới. Người Thái nhận thấy khó mà hình dung ra một 
phụ nữ đắp chiếc y màu vàng và có những bổn phận giống như 
một vị tỳ-kheo, tụng kinh, thiển định, khất thực, và cho người 
cư sĩ những lời khuyên. Họ nói rằng người nữ tu trong xã hội 
của họ là mae chỉ, người đắp y màu trắng. Thậm chí những 
người biết từ ngữ tỳ-kheo ni thường liên hệ đến một tỳ-kheo ni 
như đã hiện hữu trong thời Đức Phật mà hiện nay không còn 
nữa, hoặc chỉ còn hiện hữu như một phần của những truyền 
thống nước ngoài trong Phật giáo Đại thừa. 


370 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vào tháng hai năm 2001, những quan niệm theo lễ lối 
thông thường chịu sự thách thức của Sư Dhammananda ở 
Tích Lan, người đã thọ mười giới và đắp y vàng của một sa- 
di ni theo truyền thống Nguyên Thuỷ. Hai năm sau, vào 
tháng hai năm 2003, sư tiến lên trở thành một tỳ-kheo ni thọ 
giới đầy đủ, cũng ở tại Tích Lan. Theo sau sự thọ giới sa-di 
ni của sư Dhammananda, sáu phụ nữ Thái khác trở thành sa- 
di ni vào tháng ba năm 2004. Sự thọ giới đầy đủ của ni giới 
Phật giáo ngày nay đã chính thức bắt đầu tìm được con 
đường đi vào xã hội Thái bằng cách đi theo các truyền thống 
cổ xưa và nước ngoài. 

Bài viết này khảo sát ba vấn để liên quan đến phong trào 
tỳ-kheo mi ở Thái Lan: (1) làm cách nào bảy phụ nữ Thái tìm 
được con đường thọ giới; (2) điều gì xẩy ra cho thân phận của 
họ trong xã hội sau khi thọ giới; và (3) làm cách nào họ đối 
phó với sự đưa trở lại việc thọ giới cụ túc của ni giới trong mối 
liên hệ với các thẩm quyền của Tăng-già Thái hiện có, giáo 
hội tu sĩ chính thức. ' 

Mở Rộng Cơ Hội Thọ Giới cho Ni Giới Thái Lan 

Trước hết, làm cách nào bảy phụ nữ được thọ giới, hoặc là 
sa-di ni hay tỳ-kheo ni? Có ba con đường để thọ giới. Con 
đường thứ nhất là đi sang Tích Lan và thọ giới qua một sự kết 
nối với các Phật tử quốc tế. Thứ hai là tìm sự giúp đỡ từ 
Dhammananda, một người tiên phong thường xuyên tiếp xúc 
với chư tỳ-kheo mi Tích Lan. Thứ ba là thọ giới từ một vị tăng 





' Bài viết này được trình bày tại cuộc Hội Nghị Quốc Tế các Thích Nữ 
về Nữ Giới Phật Giáo, Seoul, Triều Tiên, được tổ chức từ ngày 27 tháng 
sáu đến ngày 2 tháng bẩy năm 2004. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 371 


sĩ Thái Lan. Thực ra, trong ba lựa chọn này không có cách nào 
là dễ dàng sẵn sàng cho nữ giới Thái muốn thọ giới. 

Con đường thứ nhất - thọ giới qua sự tiếp xúc quốc tế — có 
thể thọ giới được đối với trường hợp Dhammananda và 
Rattavali.ˆ Dhammananda, một học giả Phật giáo quốc tế là vị 
sa-di ni Nguyên Thuỷ Thái Lan đầu tiên tái định cư ở Thái 
Lan và sau này trở thành một tỳ-kheo ni. Rattanavali, người 
thứ hai trở thành một sa-di ni ở Tích Lan, được sự giúp đỡ của 
một tỳ-kheo ni người Mỹ. Tuy nhiên, cơ hội để thực hiện 
những loại kết nối quốc tế này đòi hỏi ít nhất một kiến thức 
tiếng Anh căn bản, một điều không có sẵn đối với các mae chỉ 
Thái Lan và những phụ nữ đạo Phật thuần thành khác. 

Con đường thứ hai để thọ giới là một cơ hội 
Dhammananda cống hiến cho nữ giới ở Thái Lan. Trong mùa 
an cư năm 2002 (vassa), sư đã tổ chức thành công sự thọ giới 
của Dhammarakkhita,` vị sa-di ni thứ ba, tại chùa của vị này ở 
Băng-cốc. Theo sau sự kiện này, Dhammananda đã cung cấp 
cơ hội cho nhiều phụ nữ Thái nữa để tu tập trong đời sống đã 
chính thức thọ giới. Mặc dù lớp học ba tháng đầy những 
chương trình hấp dẫn cho người tham dự học nhiều điều, các 
quy định và những đòi hỏi của Dhammananda đối với việc 





? Khía cạnh mạng lưới quốc tế cũng được thảo luận trong Tomomi Ito: 
“Quyền Phụ Nữ, Thọ Giới và Tu Tập Giáo Pháp: Một Suy Nghĩ về các 
Phong Trào Phụ Nữ Phật Giáo Thái Lan Vừa Qua,” WEB Review 4I: I 
(tháng một-tháng ba 2004), tr. 59 — 63. 

3 Về sự thọ giới của Dhammarakkhita, xem Tomomi Ito, “Những Bắt 
Đầu Mới Mẽ: Phong Trào Tỳ-kheo ni ở Thái Lan Hiện Nay”, Karma 
Lekshe Tsomo (đã xuất bản), Bắt Nhịp Cầu Thế Giới: Tiếng Nói của Nữ 
Giới Phật Giáo qua Các Thế Hệ (Đài Bắc; Thông Tấn Yuan Chuan, 
2004), tr. 120-24. 


372 RA KHỎI BÓNG TỐI 


lãnh thọ giới sa-di ni không may bị xem là quá đòi hỏi đối với 
những người tham dự lớp học. Đối với Dhammananda, có lý 
do tốt để làm ra những quy định này. Tại Thái Lan, người ta 
chưa hiểu đủ về việc thọ giới của nữ giới, do đó có một nguy 
cơ cao là các sa-di ni và tỳ-kheo ni tương lai sẽ không được 
chấp nhận bởi bất cứ chùa nào khác hơn là chùa của 
Dhammananda. Vì lý do này, Dhammananda đã phải rất cẩn 
thận tìm ra những đương đơn có khả năng thích hợp để trở 
thành sa-di ni và có thể sống một cách an lạc như những thành 
viên của cùng một cộng đồng tu viện. Trong số hai mươi người 
tham dự, hay lối đó, chỉ có một nữ cư sĩ được Dhammananda 
lựa chọn. Vào tháng ba năm 2003, vị này đi đến Tích Lan 
cùng với Dhammananda, người đã được sắp xếp thọ giới tỳ- 
kheo ni ở đó, và đã được thọ giới như Dhammadharl, vị sa-di 
ni thứ năm. 

Con đường thứ ba, được thọ giới qua một tăng sĩ Thái Lan, 
là một phụ nữ Thái được xem như sự lựa chọn tốt nhất. Sự lựa 
chọn này không được phổ biến, bởi vì sự tuyên bố của vị Tăng 
Thống Tối Cao rằng cấm tất cả các tỳ-kheo và sa-di trao cho 
nữ giới giới sa-di ni, tỳ-kheo mi, hay thức-xoa-ma-na. Tuy 
nhiên, vừa qua hai tỳ-kheo Thái trở thành giáo thọ của ba vị 
mae chỉ để cho họ thọ giới sa-di ni: Silananda, người thứ tư, 
được thọ giới vào tháng mười một năm 2002; Dhammamitta, 
người thứ sáu, được thọ giới vào cuối năm 2003; và Suketta, 
người thứ bảy, được thọ giới tháng hai năm 2004. Một trong 
hai vị tỳ-kheo đó, Thongmun Thirapanyo, không bao giờ dấu 
diếm sự kiện ông đang cho hai người nữ thọ giới sa-di ni. Ong 
nói rằng ông không có một chức danh hay địa vị nào thuộc 
giáo hội trong ban trị sự Tăng-già Thái Lan, nhưng đã đắp y 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 373 


lâu đủ để có tư cách trao mười giới cho giới tử sa-di hoặc sa-di 
ni. Từ đó, không ai đến để chất vấn ông; ngay cả một buổi gặp 
gỡ một vị tăng giữ chức vụ trong ban trị sự Tăng-già địa 
phương, vị tăng không hỏi gì ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ của 
ông. Trong mức độ mà các vị tôn túc trong Tăng-già Thái Lan 
thấy khó phạt các tỳ-kheo qua một cưỡng bức gắt gao của 
tuyên bố 1928, các giáo thọ tỳ-kheo có thể lợi dụng cơ hội để 
cho nữ giới Thái thọ giới. 

Sự tiếp cận khó khăn và những cơ hội giới hạn để thọ giới 
ngăn cản các phụ nữ Thái thọ giới sa-di ni và tỳ-kheo mi. Sự lo 
lắng về đời sống sau khi thọ giới là một lý do khác làm họ do 
dự. Silananda nói rằng trước khi cô quyết định thọ giới, mối 
quan tâm lớn nhất của cô là khả năng cô có thể không còn 
được dân chúng và các cộng đổng quen thuộc của cô chấp 
nhận. Chúng ta hãy khảo sát xem các phụ nữ mới thọ giới thật 
sự trải qua những gì trong cộng đồng Phật giáo Thái Lan sau 
khi trở thành sa-di ni. 

Làm Sa-di Ni trong một Cộng Đồng Phật Giáo Thái Lan 

Vì chỉ một ít người từng trông thấy tỳ-kheo ni (Thái: 
phiksum) hay sa-di ni ở Thái Lan, cho nên sự hiện hữu của 
những tỳ-kheo ni và sa-di m mới thọ giới này là một thách thức 
lớn đối với các quan niệm của người Thái. Khi người ta gặp 
phải một người nào đó khác lạ, sẽ có thể có ba loại phản ứng 
đến với họ: hiểu lầm không có chủ ý, chấp nhận, và ác cảm. 

Sự hiểu lầm không cố ý thường dựa trên giả định theo quy 
ước là chỉ những tu sĩ nam là đắp y màu vàng. Chẳng hạn, khi 
một tỳ-kheo ni hay sa-di ni trong những chiếc y vàng đợi xe 
thổ, một người lái xe nữ không bao giờ ngừng lại để chở họ, vì 


374 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cho rằng tu sĩ phải là nam giới, và với tư cách một Phật tử họ 
biết rằng một phụ nữ ngồi với một tu sĩ là điều không phù hợp. 
Mặt khác, khi một tài xế nam đến gần mình, vị ni phải giải 
thích rằng mình là một tu sĩ nữ và khước từ không đi xe. Khi 
một tỳ-kheo ni hay sa-di ni đi xe buýt, họ phải luôn luôn bảo 
những hành khách nam đừng ngồi gần họ, và giải thích rằng 
người nữ ngôi thì được. Do đó, không dễ dàng lắm cho một tỳ- 
kheo ni hay một sa-di ni đi ra ngoài chùa, dù cho chỉ đi gần đó. 

Mặc dù người ta không thường thấy một phụ nữ trong 
chiếc y vàng, nhưng dân làng Phật tử ở Thái tỏ ra những dấu 
hiệu tích cực sẵn sàng chấp nhận một người nữ có sự lựa chọn 
này. Dù một người là nam hay nữ, người ta cũng hiểu ngay mà 
không cần giải thích rằng người đã thọ giới là một nguồn dẫn 
dắt tín ngưỡng và nên được kính trọng. Khi người ta chấp nhận 
và vui mừng nhìn thấy một nữ tu sĩ, họ cúng dường thức ăn lúc 
vị này đi khất thực hàng ngày vào buổi sáng, mời họ dùng bửa 
trưa, tìm lời khuyên tôn giáo về những rắc rối trong đời sống, 
và yêu cầu giám sát trong việc thiển định, tụng kinh, và những 
tu tập khác, giống như đối với một nam tu sĩ. Hầu như không 
ai chờ đợi họ làm những việc như một người làm bếp hay quét 
chùa, mặc dù mae chỉ thường bị ép buộc làm như thế trong 
chùa tăng. Đối với Phật tử Thái Lan, rõ ràng nữ giới đắp y 
vàng đóng vai trò tương đương với những vị nam tu sĩ. 

Tuy nhiên, không phải các tỳ-kheo ni và sa-di ni luôn luôn 
thoát khỏi những phẩn ứng tiêu cực Chẳng hạn, 
Dhammarakkhita nhận thấy khó hiểu khi ở lại Wat Plai Na, 
ngôi chùa lúc trước bà thường ở khi là một mae chỉ. Một nữ cư 
sĩ có thế lực đã cúng dường đất chùa không thích sự kiện 
Dhammarakkhita được thọ giới làm sa-di ni. Hai lần, người 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 375 


phụ nữ này báo cáo lên Ban Tôn Giáo Vụ và yêu cầu những 
người có thẩm quyển điều tra Dhammarakkhita, nhưng các 
quan chức đến chùa đã tỏ ra tôn trọng Dhammarakkhita và 
không làm gì ngoài việc lặp lại với vị sa-di ni này về sự tin 
tưởng chung chung rằng dòng phái tỳ-kheo ni đã bị huỷ bổ và 
không bao giờ có thể phục hồi lại được. Một nữ cư sĩ khác đi 
loan truyền một tin đồn sai về mối liên hệ giữa 
Dhammarakkhita với tỳ-kheo Kosin Paripunno, vị trụ trì ngôi 
chùa, là một vị tăng sâu sắc nhất tán thành sự thọ giới của 
người nữ. Mặc dù vậy, Dhammarakkhita đã nói rằng đa số 
trong cộng đồng hoàn toàn là người hỗ trợ cho mình. Vào buổi 
sáng đi khất thực, người dân cúng thức ăn nhiều đến nỗi bà 
không thể mang hết một mình. Ở Chang-mai một tỳ-kheo còn 
dâng cúng cho bà một phân đất thuộc chùa của mình để cho 
bà sử dụng vào việc tu tập cho nữ giới. 

Nói chung, dường như nhiều cư sĩ và nam tu sĩ không đủ 
kiến thức về sự thọ giới của người nữ để có ý kiến mạnh mẽ, 
cho nên họ đối xử lễ độ đối với tỳ-kheo ni và sa-di mi, ít nhất 
là trước mặt những người này. Nhưng đồng thời, không phải 
không có những tỳ-kheo ni và sa-di ni đối đầu với những thái 
độ không bằng lòng trong số ít nam giới trong làng hay một số 
nam tu sĩ đến thăm chùa của họ. Như vài người Thái giải 
thích, một số nam giới cảm thấy lòng tự trọng của họ bị tổn 
thương nếu họ buộc phải giữ một vị trí khiêm nhường và tổ ra 
tôn trọng một người nữ đắp y. Thái độ không ân cần đó của họ 
làm cho tỳ-kheo ni và sa-di ni cảm thấy không vui và khó 
chịu. Cho dù những thái độ này thường không có gì đe doa 
lắm, nhưng không dễ chịu cho tỳ-kheo ni và sa-di ni khi hàng 
ngày phải chịu sự xem thường và phải nhận những công kích 


376 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thường xuyên. Đặc biệt là một tình huống trong đó một tỳ-kheo 
ni hay sa-di ni là người nữ duy nhất mặc y vàng trong những 
vùng đặc biệt, họ phải có một trí óc mạnh mẽ để một mình đối 
phó với những sự mạ ly đó. Do vậy có thể hiểu rằng dù có 
những nền tảng hợp lý như thế nào đi nữa cho một người nữ trở 
thành một tỳ-kheo ni hay sa-di ni, và dù cho những sự đồng 
nhất thể trong tôn giáo cống hiến những địa vị xã hội cao, vẫn ít 
có người nữ nào dám lựa chọn sự thọ giới chính thức. 

Mối Quan Hệ với Các Giáo Phẩm Chư Tăng Thái Lan 

Dường như phong trào tỳ-kheo ni đang phát triển chậm 
chạp, không phải vì người dân Thái không được thuyết phục 
đầy đủ bằng lý lẽ và lập luận do phong trào dẫn đầu, mà đúng 
ra là do họ vẫn còn xem xét cẩn thận những phản ứng của 
công chúng. Vì việc đưa trở lại sự thọ giới tỳ-kheo ni hàm 
nghĩa một đòi hỏi các cơ hội bình đẳng cho nữ giới, không có 
øì ngạc nhiên về việc phong trào này bị xem như một yêu 
sách về bình đẳng giới tính hoặc thậm chí một thách thức đối 
với tính ưu việt của nam tu sĩ. Người dân đặc biệt quan tâm 
đến việc các thành viên nam giới của Giáo hội phẩn ứng ra 
sao đối với phong trào tỳ-kheo ni. Song, trên ba năm qua kể từ 
sự việc thọ giới sa-di ni của Dhammananda, Giáo hội Thái 
Lan chưa có một tuyên bố công khai nào, hoặc hỗ trợ hoặc 
chống đối phong trào ni giới Nguyên Thuỷ Thái Lan về việc 
đắp y vàng. 

Trong một cuộc phỏng vấn, một bậc tôn túc tỳ-kheo cho 
biết rằng các bậc tôn túc trong Giáo hội sẽ không ngăn cấm nữ 
giới Thái Lan thọ giới ở nước ngoài, nhưng họ không có một 
nỗ lực nào để giúp đỡ, ngoại trừ một phụ nữ thuộc gia đình 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 377 


hoàng tộc mạnh mẽ yêu cầu được trao giới do một vị tăng Thái 
Lan và trở thành một phần trong Giáo hội Nguyên Thuỷ Thái. 
Vị này lập luận rằng cho dù người bênh vực thuyết nam nữ bình 
quyển có hợp lý đến thế nào, các vị tôn túc tỳ-kheo ở Thái Lan 
vẫn không muốn nghe một lập luận nào buộc họ phải thay đối ý 
kiến của họ. Thật vậy, vị này cho rằng tốt hết là nữ giới nên đến 
thăm đơn giản, cúi chào một cách tôn kính, và thỉnh cầu lòng từ 
bi của chư tôn túc trong Giáo hội để hiểu rõ hơn điều gì cần 
thiết để cải thiện tình trạng nữ giới Phật giáo. 

Những nhận xét của vị thây này có thể được xem như lời 
khuyên chân thành đối với ni giới Phật giáo, hơn là một thái 
độ chống lại sự bình quyền của người đứng trên đỉnh cao của 
thứ bậc. Nếu một xã hội thừa hưởng hệ thống thứ bậc truyền 
thống, người dân được giáo dục theo truyền thống biết giữ 
đúng phép tắc để phù hợp với cấp trên. Khi một người cấp 
dưới tỏ lòng tôn trọng một người trưởng thượng, và khi người 
trưởng thượng cho người cấp dưới lòng từ bi thay vì áp đặt 
thẩm quyền quá mức, người ta sẽ xem những hành vi của họ là 
đạo đức và những mối liên hệ này hoà hợp nhau. Trong một 
xã hội có cấu trúc thứ bậc như thế, chủ để bình đẳng nên được 
đưa ra trước những người có địa vị cao một cách dè dặt và 
khéo léo. 

Trong kinh nghiệm của tôi tại Thái Lan, những phụ nữ 
Thái sanh ra trong những gia đình có đặc quyển đặc lợi thường 
tổ ra khéo léo tỉnh vi trong việc đối phó với những vấn đề giới 
tính. Một thí dụ điển hình là vị Mae chi Khunying Kanitha 
Wichiencharoen đã quá cố. Vị này đã nỗ lực để cải thiện tình 
trạng của các mae chỉ Thái và làm việc sốt sắng với Ban Tôn 
Giáo Vụ (và qua đó, với Tăng-già Thái Lan) để cung cấp cho 


378_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


những mae chỉ tình trạng hợp pháp của người xuất gia.” Mặc 
dù cuộc đời của bà quá ngắn ngủi để thực hiện tất cả những 
mục tiêu của mình, nhưng qua sự lãnh đạo của bà, vấn để thân 
phận của các mae chi Thái không chỉ được các vị tôn túc trong 
Giáo hội, mà quan trọng hơn nữa là chính các mmae ch¡ thiệt 
thòi về quyền lợi, hiểu rõ hơn. 

Trong phong trào tỳ-kheo ni, Dhammananda dường như sử 
dụng phương thức giống như vậy. Để phù hợp với Giới Luật, 
bà đã yêu cầu một tỳ-kheo thâm niên trong địa phương bà làm 
chủ trì và ban lời cổ vũ (ovata) tại buổi đọc tụng giới luật mỗi 
tháng hai lần được giáo đoàn tỳ-kheo ni hướng dẫn. Bằng việc 
đi theo các giới luật và nhận địa vị khiêm nhường trong liên 
hệ với chư tỳ-kheo, Dhammananda tìm cách đạt được sự thừa 
nhận tích cực từ phía các tỳ-kheo. Bằng cách thiết lập cách 
thức sống chung hữu nghị với các tỳ-kheo địa phương, những 
vị ni đắp y vàng sẽ được chấp nhận một cách từ từ như một 
phần của thắng cảnh Thái Lan. Mặc dù sự bình đẳng giới tính 
hoàn hảo sẽ rất khó đạt được tức thời, những nỗ lực của chư ni 
Thái Lan này là một bước quan trọng đối với sự cải thiện tình 
trạng ni giới trong đạo Phật. 

Không có truyền thống nào tổn tại mãi. Tất cả mọi truyền 
thống đều thay đổi theo thời gian và bằng vào những nỗ lực 
của con người, dù cho chúng ta không bao giờ có thể biết khi 
nào hoặc do ai. Việc mang lại sự thay đổi trong các tiêu chuẩn 





* Tôi đã thảo luận nhiều hơn về tác phẩm của Kanitha trong Tomomi 
Ito: “Những Bắt Đầu Mới Mẻ: Phong Trào Tỳ-kheo Ni ở Thái Lan Hiện 
Nay: Những Phong Trào Liên Quan Đến Các Tình Trạng của Họ là 
Những Người Xuất Gia của Thế Giới,” Nhật Báo Nghiên Cứu Châu Á của 
Sophia I7 (1999) 147-81. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 379 


Thái theo truyển thống liên quan không chỉ liên quan đến 
những vấn để công bằng xã hội phổ quát, mà còn đến những 
vấn để của sự tương tác và thương lượng với một nền văn hoá 
có tổ chức thứ bậc. 


+++ 


380 RA KHỎI BÓNG TỐI 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 381 


6II LUẬT VÀ §Ứ TU TẬP (LA \Ữ 6l PHẬT 6140 HÀN (tt: 
QUÁ KHỦ VÀ HIỆN TẠI 


Kwangwoo Sunim 


Trong các truyền thống đạo Phật, nữ giới và nam giới 
được thừa nhận như nhau và được xem là những hành giả tu 
tập. Đức Phật dạy rằng: “Bất cứ ai cũng có thể đạt được giải 
thoát nếu họ dành trọn cho việc tu tập. Nữ giới có thể đạt được 
giác ngộ nếu họ quay lưng lại với thế gian để đi theo con 
đường giải thoát.” Đức Phật cũng tin rằng nữ giới và nam giới 
đều có đủ tư cách ngang nhau để thọ giới. Trong kinh điển 
Phật giáo, Đức Phật nói trước rằng chư tỳ-kheo ni sẽ đạt đến 
giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói với một tỳ-kheo 
ni: “Con sẽ trở thành một Đạo sư vĩ đại, dạy dỗ và giúp đỡ 
nhiều chúng sinh. Sau đó, con sẽ thành Phật. ” 


382 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sự bình đẳng giới tính trong giáo lý Đức Phật là một quan 
điểm cách mạng ở Ấn-độ, một quốc gia có một truyển thống lâu 
đời về hệ thống giai cấp. Rõ ràng đây còn hơn cả một tuyên bố 
đơn giản về sự bình đẳng giới tính. Sự chấp nhận của Đức Phật 
cho các nữ hành giả thọ giới và thiết lập giáo đoàn tỳ-kheo ni 
(những vị ni đã thọ giới cụ túc) mang ý nghĩa một nhận thức 
thực sự về bình đẳng giới tính. Trong thời Phật tại thế, các tỳ- 
kheo ni mang lấy những bổn phận và chức năng giống như 
những tỳ-kheo, và đã nhận được sự tôn trọng và chức vụ cao 
như những thành viên trong giáo đoàn của Đức Phật. 

Kinh điển Phật giáo cho thấy có những bậc tỳ-kheo ni vĩ 
đại qua suốt lịch sử Phật giáo. Thí dụ, Trưởng Lão Ni Kệ, đã 
được biên soạn vào một thời kỳ rất sớm của lịch sử Phật giáo, 
gồm 522 bài kệ được 93 trưởng lão tỳ-kheo ni thuật lại, đó là 
những vị đã đạt được danh vị a-la-hán và được kính trọng sâu 
sắc. A-la-hán là những người xứng đáng nhất để tôn vinh và 
dâng cúng. Các Pháp Thoại Bổ Túc có một đoạn trong đó Đức 
Phật ngợi khen 50 tỳ-kheo ni về sự trỗi bật của họ trong việc 
khổ hạnh, trí tuệ, thần thông như túc mạng thông, thiên nhãn 
thông, và sự tu tập. 

Sự tu tập và những hoạt động của chư tỳ-kheo ni sau Phật 
nhập diệt đã lan truyền khắp thế giới, cùng với sự lan truyền 
của đạo Phật. Trong thế kỷ thứ ba sau tây lịch, Tỳ-kheo ni 
Sanghamitta, con gái Vua A-dục và chị của Mahinda đã cho 
đời một cây bổ đề từ Bồ-để Đạo Tràng và trồng lại nó ở Chùa 
Mahobodhi tại Anuradhapura, Tích Lan. Cây này vẫn còn 
sống, được gìn giữ như một biểu tượng của Phật Giáo Tích 
Lan. Thêm vào đó, có huyển thoại kể rằng vào năm thứ tư sau 
tây lịch, một công chúa ở miễn nam Ấn-độ, chạy khỏi Kỳ-na 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 383 


giáo, bí mật đem theo trong tóc một cái răng của Đức Phật 
đến Tích Lan. Chiếc răng hiện vẫn còn được gìn giữ trong một 
hộp bằng vàng có bảy tầng tại Chùa Răng ở Kandy, Tích Lan. 
Đây là những tấm gương tốt cho thấy một lịch sử lâu dài về 
những đóng góp tích cực của chư tỳ-kheo ni và nữ giới đạo 
Phật ở vùng Nam Á trong truyền thống Thượng Toạ Bộ. 

Nhưng không may, ngày nay hầu hết các tỳ-kheo ni được 
tập trung trong các quốc gia Đông Á nơi Đại Thừa Phật Giáo 
thịnh hành. Những nước này gồm Hàn Quốc, Trung Hoa, Đài 
Loan, Nhựt Bổn và Việt Nam. Chư tỳ-kheo ni trong những 
nước này tích cực tham gia vào việc giảng dạy và tu tập Giáo 
Pháp, và họ nhận được sự tôn trọng cùng địa vị ngang với các 
tỳ-kheo. 
Ni Giới Phật Giáo Hàn Quốc về Phương Diện Lịch Sử 

Mặc dù đã có 1600 năm lịch sử, nhưng Phật Giáo Hàn 
Quốc có rất ít những ghi chép về cách hoạt động của nữ giới, 
đặc biệt là tỳ-kheo ni. Điều này chủ yếu được quy kết cho nên 
văn hoá do nam giới điều hướng đã thống trị xã hội Hàn Quốc. 
Giáo Pháp của Đức Phật dạy rằng những nguyên tắc căn bản 
của đạo Phật xuất phát từ tính bình đẳng của tất cả mọi loài; 
bất chấp điều đó, nam giới vẫn đã thống trị lịch sử của nhân 
loại. Các hành giả nữ giới lúc nào cũng bị coi thường trong các 
tài liệu lịch sử được biên soạn trong kỷ nguyên Khổng Tử, ở 
đó sự thống trị của nam giới đối với nữ giới là một quy tắc. 

Tuy nhiên, tỳ-kheo ni chính họ nên nhận lãnh một phần 
lớn trách nhiệm cho tình trạng này. Rõ ràng là chư tỳ-kheo mi 
không tổ ra là những người nắm vai trò chủ động tích cực hơn 
trong lịch sử. Đây cũng là phần lớn của lý do chúng ta hoài 


384 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nghi cả nam lẫn nữ giới sẽ là mẫu mực trong lịch sử nếu họ nỗ 
lực hơn trong việc chứng đạt giác ngộ, luôn luôn theo đuổi 
mục tiêu đầu tiên của việc thọ giới. 

Thực ra, việc theo đạo Phật của nữ giới dễ làm cho đạo 
Phật lan tràn ở Hàn Quốc và giai đoạn đầu của lịch sử. Kết 
quả là Phật giáo trở thành một tôn giáo có sức lôi cuốn nữ giới 
bởi vì nó cho họ sức mạnh tâm linh và sự cứu độ. Nó biến thể 
liên tục suốt thời kỳ Tam Đại, vương quốc Silla Thống Nhất 
(57 trước tây lịc- 935 tây lịch), Triều Đại Goryeo (918-1392 
tây lịch), và Triều Đại Joseon (1392-1910 tây lịch), có hình 
thức khác nhau tuỳ theo các kỷ nguyên khác nhau. Do đó, địa 
vị, vai trò và sự thể hiện niểm tin của nữ giới nơi đạo Phật 
thay đổi đáng kể. Người ta nói rằng nữ giới hưởng được địa vị 
xã hội cao nhất trong thời kỳ Tam Đại. 

Quả thực, tôi tin rằng một việc làm có ý nghĩa là suy nghĩ 
về vai trò nữ giới trong lịch sử Phật giáo Hàn Quốc bằng cách 
lần theo bước chân của họ, dù cho nó ít được ghi chép và ghi 
chép một cách nghèo nàn trong những bản văn lịch sử có tính 
cách mở rộng. Vị tỳ-kheo ni xuất hiện đầu tiên trong các ghi 
chép lịch sử là một người chị em của Morye, một phụ nữ có họ 
là Sa. Bà phụ giúp cho thầy Ado, người đã giới thiệu Phật giáo 
cho Silla, ẩn náo một cách an ổn. Những ghi chép khác chỉ rõ 
một người vợ của Vua Beopheung thời Silla là vị tỳ-kheo ni đầu 
tiên trong Phật giáo Hàn Quốc. Bà ngưỡng mộ Sa và muốn đi 
theo bước chân vị này. VỀ sau bà xây dựng Chùa Youngheong 
và rời cung điện và cũng trở thành một tỳ-kheo ni. Sự kiện bà 
chỉ rời bỏ hoàng cung để trở thành tỳ-kheo ni tám năm sau khi 
Phật giáo được chính thức công nhận, cho thấy dường như bà 
hoàng này có sự chậm trể đáng kể vào thời đó. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 385 


Vợ của vua Jinheong cũng trở thành một tỳ-kheo ni dưới 
tên Bopun và sống ở Chùa Youngheong. Những ghi chép lịch 
sử cho thấy sự xuất gia của hai bà hoàng này đã có ảnh hưởng 
lớn đến nữ giới Triều Đại Silla, và hướng dẫn nhiều phụ nữ đi 
theo mình. Những ghi chép này cho chúng ta một ý niệm về 
địa vị cao của tỳ-kheo ni trong Triều Đại Silla. 

Lịch sử của Baekje cũng gián tiếp nói đến một vai trò tích 
cực của chư tỳ-kheo ni. Chẳng hạn, Vua Widuck được cho 
rằng đã phái một tỳ-kheo ni đến Nhật, cùng với những vị giáo 
thọ về kinh điển Phật giáo và tu tập, các thiển sư như Bulgong 
và Sajang. Thêm vào đó, ba vị tỳ-kheo ni đầu tiên, các đệ tử 
của Hyepyun, một vị thầy Goguryeo, đến Baekje và nghiên 
cứu giới luật trong ba năm. Phật giáo Nhật Bản được đánh giá 
là đã xuất phát từ ba vị tỳ-kheo ni này - Sunshin, Sunjang và 
Hyesun. Vào năm thứ 15 của triểu Vua Uija (655 tây lịch), tỳ- 
kheo ni Bopyong đã đến Nhật và chữa bệnh cho người dân 
bằng cách tụng kinh Duy-ma-cật. 

Trong Triều Đại Goryeo, dường như Phật giáo là một 
phần của đời sống nữ giới, đúng hơn là một tôn giáo cao cả. 
Chúng ta có thể thẩm định cách nó biểu lộ ra trong đời sống 
của họ bằng việc nhìn qua các tiêu để văn bia cua những phụ 
nữ ở tâng lớp cao cấp. Thông thường, nữ giới ở Triều Đại 
Goryeo quen thuộc với đạo Phật ngay khi họ còn niên thiếu, đi 
theo đạo Phật như một phần của sự sống hàng ngày. Các nữ cư 
sĩ đạo Phật ghi nhớ và tụng Giáo Pháp vào buổi sáng. Sau khi 
làm việc đồng án vào thời gian ban ngày, họ lại tụng Giáo 
Pháp vào buổi tối. Trong thời đó, người ta tin rằng có thể 
chứng ngộ được điều họ muốn nếu họ ghi nhớ và đọc tụng 
Giáo Pháp Phật, chép kinh, và dâng lên cúng Phật. Các bản 


386 RA KHỎI BÓNG TỐI 


kinh được nữ giới biết đến nhiều nhất là Kinh Kim Cang, Kinh 
Pháp Hoa, Kinh A-di-đà, và Kinh Ngàn Tay Ngàn Mắt; các 
kinh này nhấn mạnh vào lòng từ bi và khoan hoà đối với người 
khác và dạy những nguyên tắc tu tập đạo lý căn bản, cho con 
người niềm hy vọng là một hành giả tận tuy sẽ có một đời 
sống vui sướng trong hạnh phúc sau cùng. 

Trong thời kỳ đó, nữ cư sĩ dâng cúng cho các chùa và một 
số người xuất gia để trở thành tỳ-kheo ni. Nói chung, họ cúng 
tiên và những thứ cần thiết để xây dựng chùa, tượng Phật và 
tháp. Cũng có những thí chủ có quy mô lớn đã cúng tiền để 
xây dựng chùa mới và tài trợ những chi phí hoạt động cho 
chùa. Căn cứ vào sự kiện nữ giới không được phép tham gia 
vào những hoạt động kinh tế và xã hội thời đó, những sự cúng 
dường của nữ giới có thể nhờ vào hệ thống thừa kế của Triều 
Đại Goryeo trong đó nữ giới có đủ tư cách để nhận một phần 
thừa kế ngang bằng với nam giới. Những người nô lệ được 
cúng vào chùa và trong những trường hợp cực đoan thì người 
nghèo gửi con cái họ đến chùa, đó cũng là một cách cúng 
dường sức lao động. 

Trong Triều Đại Goryeo, nữ giới đã đóng góp tinh thần 
cho Phật giáo bằng cách chuẩn bị con cái họ làm những tu sĩ 
Phật giáo. Những bà nội trợ rời gia đình để trở thành tỳ-kheo 
ni sau khi con cái họ trở thành tu sĩ. Trong nhiều trường hợp, 
nữ giới chọn lựa trở thành chư ni Phật giáo sau khi chồng họ 
qua đời hoặc để thoát cảnh nghèo. Một số bị ép buộc từ bỏ thế 
giới trần tục như một hình phạt về sự cư xử không tốt của họ. 
Triều Đại Goryeo cũng sản sinh nhiều vị ni xuất thân từ các 
gia đình hoàng tộc và sống cuộc đời tu sĩ tại longop-won, một 
ngôi chùa tỳ-kheo ni được xây dựng năm thứ 38 của triều Vua 
Gojong làm nơi cư trú cho chư ni trong thành phố thủ đô. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 387 


Như chúng ta đã thấy, trong Triều Đại Goryeo việc nữ 
giới bất kể địa vị xã hội của họ đã từ bỏ đời sống thế tục để trở 
thành tỳ-kheo ni là rất thường. Mặc dù triết lý nhà Phật và 
nhiều tông phái Phật giáo phát triển nhanh trong Triều Đại 
Goryeo, hầu hết những ghi chép lịch sử của thời đó về tỳ-kheo 
ni đều khiến cho người ta nãn lòng. Chẳng hạn, vì một số quá 
đông chùa chiển trở thành một vấn để xã hội nghiêm trọng, 
Vua Hyeoning ở năm thứ tám của triều đại ông, đã đặt ra một 
sự cấm đoán đối với việc hiến nhà cửa và đất đai cho chùa và 
cấm người dân bỏ gia đình để đi tu. Trong năm thứ mười bốn 
triều Vua Chungryul, một công chúa của Triều Đại Yuan kết 
hôn với Vua Chungryul đã tiếp xúc cá nhân thường xuyên với 
chư tỳ-kheo ni, mời họ vào phòng của bà để hỏi về thế giới 
bên ngoài cung điện. Một số tỳ-kheo ni đã cho đan quần áo 
bằng gai làm quà tặng cho công chúa. Một lá thư kêu gọi do 
Jo In-oak viết trong năm đầu tiên của triểu vua Chang tổ ra kỳ 
thị và đàn áp nữ giới và tỳ-kheo ni rõ ràng. Bức thư viết: “bất 
cứ phụ nữ nào, dù sang hay hèn, đều bị cấm không được đến 
chùa bất cứ trường hợp nào, kể cả khi cha mẹ chết. Người nào 
vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nể, và những viên chức thuộc 
chính quyển địa phương bị cấm không được trở thành tăng hay 
ni..” Vào năm thứ ba của triều Vua Gongyang, ngay cả phụ nữ 
và những bà nội trợ thường cũng đều bị cấm viếng thăm chùa. 

Khi Triều Đại Joseon chấp nhận Khổng Giáo là ý thức hệ 
cai trị của họ, Phật Giáo bắt đầu mất đi ảnh hưởng chính trị và 
xã hội của mình. Một chính sách đàn áp Phật Giáo trong khi 
lại đẩy mạnh Khổng Giáo đã để lộ một thách thức mang tính 
quyết định cho chính sự sống còn của Phật Giáo. Cho dù có sự 
đàn áp Phật Giáo, nữ giới vẫn thích đạo Phật hơn Khổng Giáo, 


388 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ở đó họ tìm kiếm sự khuây khoả và cứu độ cho mình. Niềm tin 
không lay chuyển được của nữ giới đối với đạo Phật chính là 
nền tảng của Phật Giáo kỷ nguyên Joseon mà trước kia đã 
phải rút vào các vùng núi non. Nữ giới tiếp tục tham gia vào 
những hoạt động và sự kiện Phật Giáo mặc cho sự ngược đãi 
và đàn áp có hệ thống. Sau khi lên ngôi, Vua Taejong có một 
lần đã bày tỏ mối quan tâm về niễm tin mạnh mẽ của nữ giới 
vào đạo Phật, đã nói rằng: “Tôi đã bãi bỏ tất cả những nghi lễ 
Phật Giáo do chính phủ sắp xếp; song, thẩm hại thay, giới phụ 
nữ trong hoàng gia vẫn cứ tổ chức tụng kinh, những lễ thọ giới, 
và các dịch vụ nghi lễ cho hương linh, cầu nguyện cho con trai 
họ sống thọ. Không gì có thể ngăn chận họ...”điều này rõ ràng 
là Phật Giáo vẫn còn là một lực lượng tôn giáo có ảnh hưởng 
lớn giữa những phụ nữ Joseon. Vua SeJong, trong năm thứ 
mười một triều đại ông, đã ra lệnh cấm các cô gái và những bà 
nội trợ thăm viếng chùa chiển và các tu sĩ Phật Giáo thăm 
viếng những nơi ở của các goá phụ. Tuy nhiên, nói chung, 
những vị vua trong những năm đầu của Triểu Đại Joseon 
không thực thi những biện pháp cực đoan để đàn áp Phật 
Giáo. Đúng hơn, họ đã dùng chính sách củ cà-rốt và cây gậy 
để kểm chế tôn giáo này. 

Nói riêng, lòng nhiệt thành đối với đạo Phật giữa các phụ 
nữ trong hoàng gia rất đáng lưu ý. Chẳng hạn, Hoàng hậu 
Inssu viết một lá thư chính thức trong đó bà bày tổ sự hỗ trợ 
đạo Phật của bà. Trong thư bà viết: “Các vị vua tiền nhiệm 
muốn khai trừ đạo Phật nhưng không được bởi vì họ lo rằng nó 
có thể khuấy động những mối bất bình và bất mãn ở cấp độ 
cơ sở.” Những luận cứ của bà không được chấp nhận hoàn 
toàn, nhưng họ đã có một sự khoan nhượng ngấm ngầm đối 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 389 


với Phật Giáo. Với sự tận lực mạnh mẽ nhằm phục hồi đạo 
Phật, đương kim Hoàng hậu Munjong của thời đại Vua 
Myoungjong đã nỗ lực khôn ngoan, chẳng hạn như đưa trở lại 
một hệ thống thi cử dân chính cho tu sĩ Phật Giáo và phục hồi 
lại những chùa chiền đã bị tàn phá. Rủi ro thay, sự chấn hưng 
đạo Phật không tiếp tục sau cái chết của đương kim Hoàng 
hậu Munjong; nhưng những nỗ lực của bà không phải là vô 
ích. Chunghuhuejong, được mọi người biết đến là Đạo sư 
Seosan, là một trong những tu sĩ Joseon nổi tiếng nhất, người 
đã trao hệ thống thi cử dân chính cho các tu sĩ Phật Giáo và 
đóng góp vào việc bảo tổn truyền thống. 

Chúng ta có thể thấy niềm tin mạnh mẽ của nữ giới đạo 
Phật Hàn Quốc đi theo dấu chân của các phụ nữ hoàng gia, 
những người đã hỗ trợ công khai mạnh mẽ cho đạo Phật và 
luôn luôn khích lệ sự phục hưng đạo Phật vào thời kỳ các học 
giả Khổng Giáo không khoan nhượng đối với bất cứ thứ gì có 
liên quan đến đạo Phật. Tuy nhiên, không như những phụ nữ 
sang trọng này, hoạt động tôn giáo của nữ giới thường dân bị 
giới hạn vào những hoạt động như bố thí thức ăn và tiền bạc 
cho hành khất, thăm viếng chùa chiển, và dâng cúng cho Đức 
Phật để cầu nguyện có sức khoẻ tốt và gia đình hạnh phúc. 
Những giới hạn này là do bầu không khí xã hội áp bức đối với 
Phật Giáo trong thời đó, khi các tu sĩ Phật Giáo bị cấm không 
được đi vào thành phố thủ đô. 

Nữ Giới Đạo Phật Hàn Quốc Ngày Nay 

Cho đến đây như chúng ta đã thấy, nữ giới chính là nguồn 
gốc của đời sống và sức mạnh trong lịch sử Phật Giáo Hàn 
Quốc. Và sức mạnh này có liên quan mật thiết đến thực tại 


390 RA KHỎI BÓNG TỐI 


duy nhất của Phật Giáo Hàn Quốc. Ngày nay, nữ giới tạo 
thành đa số trong dân số Phật Giáo ở Hàn Quốc, chiếm 
khoảng 70 đến 80% trong số người đã thọ giới và cư sĩ. Tỳ- 
kheo ni đại diện hơn một nửa trong giáo đoàn Jogye, giáo 
đoàn Phật Giáo lãnh đạo của Hàn Quốc. 

Hơn thế nữa, nữ giới Phật Giáo đang ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong xã hội, cũng như trong giáo đoàn Phật 
Giáo. Nói riêng, những hoạt động của tỳ-kheo ni đang trở nên 
rộng rãi hơn trong các lãnh vực tu tập và giảng dạy Giáo Pháp. 
Họ tận tuy học hỏi và tu tập thiển định trong các giảng đường 
và thiển đường khắp nước. Gần đây, một con số tỳ-kheo ni 
càng ngày càng tăng đang tham gia trong việc khảo cứu và 
xuất bản, trong nước lẫn nước ngoài. Đó là một sự thay đổi lớn 
lao đối với nữ giới đạo Phật Hàn Quốc, dẫu rằng vừa mới đây 
tỳ-kheo ni còn không được phép dạy ngoài bục giảng của nhà 
chùa do bát kỉnh pháp đặt ra cho chư ni. Tuy nhiên, ngày nay 
nhiều tỳ-kheo ni có bằng Tiến Sĩ giảng dạy tỳ-kheo trong các 
trường đại học! 

Những thay đổi đây khích lệ này là kết quả của những nỗ 
lực và tự phản tĩnh của tỳ-kheo ni. Họ đã suy tư thấu đáo về 
quá khứ và hiện tại, từ Triều Đại Joseon, thời kỳ tối tăm cho 
đến ngày nay. Đó là một chuyển đổi của việc “trở lại những 
cái căn bản.” Họ chấp nhận cái quá khứ đáng tiếc của họ, 
trong đó họ tổn tại phụ thuộc và vâng lời mù quáng, chấp nhận 
địa vị của họ như một lễ thói xã hội mà họ phải theo. Đây là 
một gương mẫu cho việc tu tập thật sự “Đạo Phật dấn thân 
trong xã hội.” 

Có nhiều trường hợp khác cho thấy sự tham gia tích cực 
của tỳ-kheo ni và những thành tựu đáng ngưỡng mộ cả trong 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 391 


lãnh vực thiển định lẫn giáo dục. Chẳng hạn, trường Soen do 
ni sư Mangong Sunim đứng đầu đã đào tạo các đạo sư Soen nữ 
giới như Tỳ-kheo ni Beophee Sunim và Manseon Sunim trong 
thời thực dân Nhật cai trị. Có hơn mười vị tỳ-kheo ni đã hoàn 
tất thành công các lớp học hàn lâm tại Giảng Đường Kwanum 
ở chùa Namjang tại Sangju với sự giúp đỡ của người nhìn xa 
trông rộng là Hyebong Sunim; trong đường hướng này một sức 
sống mới đã được mang lại cho giáo đoàn tỳ-kheo ni Hàn 
Quốc. Đó là một vinh dự và niềm kiêu hãnh lớn lao đối với 
giáo đoàn tỳ-kheo ni Hàn Quốc, và nó đã sản sinh ra ba vị tỳ- 
kheo ni vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại: Geumryong, 
Hyeoak, và Suoak Sunim. 

Hơn thế nữa, chư tỳ-kheo ni đã có một đóng góp lớn cho 
“phong trào tịnh hoá của các giáo đoàn Phật Giáo” trong suốt 
cuộc xung đột giữa tỳ-kheo và những tu sĩ có vợ vào những 
năm 1950. Cho tới lúc đó, chư tỳ-kheo (những tu sĩ độc thân 
đã thọ giới cụ túc) chiếm số ít, trong khi đó hầu hết chư ni 
Phật Giáo là tỳ-kheo ni (những nữ tu sĩ độc thân đã thọ giới 
đầy đủ). Sau khi tiếp quản các chùa chiền từ những tu sĩ có vợ, 
chư tỳ-kheo mi đã thay thế họ lãnh đạo các chùa và làm mới 
lại những tiện ích cũ kỷ đổ nát, đặt nền tảng cho Phật Giáo 
thịnh vượng ngày nay. 

Đây chỉ là một phần của câu chuyện. Có hơn 30 thiển 
đường cho tỳ-kheo ni được phục hổi và mở cửa khắp nước, 
gồm có Tu viện Gyunsung, Chùa Naewon, Tu viện NÑaewon, 
Tu viện Daesung, Chùa Daewon, Chùa Boduck, Tu viện 
Bohyun, Tu viện Budo, Chùa Bulyong, Tu viện Samsun, Chùa 
Seoknam, Tu viện Yaksoo, Tu viện Yoonpil, Tu viện ]Jijang, 
và Chùa Hwaun. Nhiều giảng đường cho tỳ-kheo ni được mở 


392_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


cửa, như Chùa Donghak, Chùa Unmoon, Chùa Chungam, 
Chùa Bongryung, và Viện Đại Học Samseon Sanpha, sản sinh 
nhiều tỳ-kheo ni. Hơn thế nữa, chư tỳ-kheo ni đã trở thành 
những vị bổ tác có lòng từ bi trong xã hội, đem giáo pháp của 
Đức Phật vào việc tu tập trong nhiều lãnh vực, như an sinh xã 
hội và văn hoá. 

Trong khi đó nữ cư sĩ cũng đóng một vai trò quan trọng. 
Họ tích cực tham gia vào chiến dịch thanh toán nợ quốc gia 
với Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20. Nhóm Nữ Giới Phật Giáo 
Josoen điều hành Trường Đại Học của Nữ Giới Nung-in và 
đảm trách hướng dẫn để dạy nữ giới trong suốt cuộc đô hộ của 
thực dân Nhật. Tinh thần chủ động, mạnh dạn dám nghĩ dám 
làm vẫn còn lại đến ngày nay. Chẳng hạn, sự khai mở Viện 
Phát Triển Nữ Giới Phật Giáo là biểu tượng thực sự của địa vị 
không thế lay chuyển của nữ cư sĩ Phật Giáo Hàn Quốc và là 
một phản ánh những nỗ lực của họ để đóng góp cho Đạo Phật 
và xã hội. Ngày nay, một con số ngày càng gia tăng nữ cư sĩ 
trong nhiều hoạt động khác nhau từ quản trị các chùa đến 
nghiên cứu kinh điển, thiển định, tụng kinh và trì chú, dụch vụ 
xã hội và những hoạt động văn hoá Phật Giáo. Đây là một 
chiều hướng thực sự đầy khích lệ. Hơn thế nữa, điều đáng 
mong ước là càng ngày càng nhiều nữ cư sĩ tổ rõ nguyện vọng 
tri thức mạnh mẽ trong việc học hỏi Phật Pháp một cách có hệ 
thống. Chúng ta rất hãnh diện về sự tiến bộ mà nữ giới Phật 
Giáo Hàn Quốc đã đạt được. 

Một cái nhìn thoáng qua 1600 năm lịch sử Phật Giáo Hàn 
Quốc cho thấy rằng đạo Phật Hàn Quốc đã có đóng góp to lớn 
vào việc xây dựng nền văn hoá sáng chói và giàu có của Hàn 
Quốc, với truyền thống lâu đời và tinh thần “cứu nước, phục 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 393 


vụ nhân dân.” Phật Giáo Hàn Quốc sống sót qua 500 năm đàn 
áp vào Triều Đại Joseon và phát triển như ngày nay, bảo tổn 
tinh thần và sứ mạng của nó. Ở đây một lần nữa, chúng ta thấy 
rằng dù không được thường xuyên biết đến, nữ giới Phật Giáo 
vẫn là những người đóng góp quan trọng cho sự thành tựu lịch 
Sử này. 

Xây dựng trên những thành tựu quá khứ, Hội Tỳ-kheo ni 
Hàn Quốc đã mở ra Hội Trường Tỳ-Kheo Ni Quốc Gia, một 
ước mơ được nuôi dưỡng từ lâu. Cộng đồng Phật Giáo thế giới 
ngạc nhiên khi thấy rằng giáo đoàn tỳ-kheo ni Hàn Quốc đã 
có thể xây dựng một trung tâm cho phong trào nữ giới đạo 
Phật. Hội Trường Tỳ-Kheo Ni Quốc Gia, được khai mạc và 
ngày 19 tháng tám, năm 2003, là thành quả của những nỗ lực 
tích cực của chư tỳ-kheo ni, những vị đã tổ chức Hội Nghị Tỳ- 
Kheo Ni Udumbara vào năm 1968 và tuyên bố ba nguyên tắc: 
thiết lập các trung tâm giảng dạy tự viện, giảng dạy Giáo 
Pháp, và xây dựng một xã hội từ bi hơn. 

Sau khi trải qua nhiều khó khăn và gian khổ, chư tỳ-kheo 
ni đã xây dựng được Hội Trường Tỳ-Kheo Ni Quốc Gia như 
một phương thức để chứng ngộ giáo lý cao cả của Đức Phật, 
“tìm kiếm giác ngộ trong khi giảng dạy và phục vụ chúng 
sanh.” Về mặt này, Hội Trường Tỳ-Kheo Ni Quốc Gia tượng 
trưng cho Tịnh Độ của Hạnh Phúc Cao Cả Nhất (sukhavati), 
vườn hoa của Đức Phật (samàdhi), và ao sen. Khi Đức Phật 
yêu cầu chư tỳ-kheo ni truyền bá và soi sáng Giáo Pháp, ngài 
đã tin tưởng rõ ràng vào tiểm năng của chư tỳ-kheo ni trong 
việc đi theo đường lối giáo pháp và dẫn dắt chúng sanh bằng 
lòng từ bị. 


394 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Ý nghĩa và vai trò thực sự của Hội Trường Tỳ-Kheo Ni 
Quốc Gia nằm trong việc tu tập các giáo lý của Đức Phật. 
Chắc chắn rằng cơ chế mới này sẽ sản sinh nhiều Phật tử có 
tài năng, họ sẽ lãnh đạo trong kỷ nguyên kỷ thuật thay đổi 
nhanh chóng. Các nữ cư sĩ Phật Giáo và chư ni ngày nay nhiều 
hơn bao giờ hết và nắm lấy sức sống của Phật Giáo Hàn 
Quốc. Họ sẽ phụng sự như người hướng đạo, đưa ra cách ứng 
dụng lời dạy của Đức Phật vào thực tế và cách làm lan rộng 
giáo lý Đức Phật. Hơn thế nữa, họ sẽ theo đuổi “Đạo Phật dấn 
thân trong xã hội”, cùng đặt nặng giáo dục, tuyên truyền, và 
phúc lợi xã hội. Như vậy, họ sẽ tham gia một cách tích cực 
trong việc xây dựng một xã hội bao quát và từ bi trong đó tất 
cả mọi thành viên gồm cả người khuyết tật và người già, đều 
sống trong sự hoà hợp. Cuối cùng họ sẽ đóng một vai trò quyết 
định trong việc phát triển Phật Giáo Hàn Quốc sâu xa hơn 
trong thời đại toàn cầu hoá này, góp phần lớn lao vào hoà bình 
thế giới và phát triển nhân loại. 


+++ 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 395 


6 


NGHỆ THUẬT TU TU TẬP 


Malia Dominica Wong 


Với ước mong giải thoát muôn loài 
Con sẽ mãi quay về nương tựa 

Nơi Phật, nơi Pháp, và nơi Tăng, 
Cho đến khi giác ngộ hoàn toàn. 


Tràn đây trí tuệ với từ bi 

Hôm nay con quỳ trước Phật đà 

Và nguyện phát tâm thành giác ngộ 
Vì lợi ích muôn loài sanh chúng. 


Đến chừng nào còn có hư không 
Đến chừng nào còn chúng hữu tình 
Con cũng nguyên ở lại đến đó 

Để xoá tan đau khổ chúng sanh. 





' Lời cầu nguyện này được biết đến là “phát bổ-để tâm (bodhicitta).” 


396 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Một ngày kia, sau một chuyến đi xa, tôi gọi bạn tôi ở chùa 
để cho cô ấy biết tôi đã trở về. Tôi rất nhớ cô ấy và ngôi chùa 
thân yêu. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, sau khi nói 
“chào bạn”, cô ấy hỏi tôi muốn gì. Tôi trả lời, “Tôi chỉ muốn 
nói lời chào cô thôi.” Giọng nói của cô ấy biểu lộ một chút bối 
rối khi cô nói: “Bạn gọi tôi chỉ để bảo với tôi như thế sao? Tôi 
đang tu tập. Bạn đã quấy rối việc tu tập của tôi. Bạn cũng nên 
tu tập đi.” Tôi ngượng ngùng nói “cám ơn” về sự nhắc nhở và 
gác máy, tự trách mình đã chịu thua tình cảm con người. Vâng 
tôi nên hiểu biết, nên tu tập tâm, shiow xing. 

Tu Tập Tâm, Show xing, là thuật ngữ Trung Hoa chỉ cho 
“sự tu tập đạo Phật.” Đó là sự học hỏi kinh điển, tụng kinh cầu 
nguyện, nghiền ngẫm Giáo pháp, niệm danh Phật, hay điều gì 
dính dáng đến một số chuyện khác như chúng tôi nói ở phương 
Tây, “những việc tu tập tâm linh.” Trên 25 năm qua làm một 
vị nữ tu, tôi đã tuân thủ những đường lối trong đó “nữ tu 
phương Tây” dấn thân sâu xa vào sự tu tập Cơ-đốc giáo, vậy 
mà cũng có thể còn cách xa trọng tâm hoàn hảo của điều mà 
sự tu tập lẽ ra nên hoàn thiện. Tôi muốn nói gì? Show xing là 
trở nên hoàn hảo, vượt qua cái ngăn cần tâm đạt đến giác ngộ. 
Khi các nữ tu Cơ-đốc giáo tham gia vào sửiøw (sự tập trung), 
đôi khi đó là một cuộc hành trình của cái tôi có giới hạn. Là 
những nữ tu Cơ-đốc giáo, chúng tôi nỗ lực để được hoàn hảo, 
như Chúa đã hoàn hảo. Song nhiều lần hành động của chúng 
tôi không khế hợp với trạng thái tâm. Chúng tôi có thể biết sự 
tu tập về mặt tri thức, nhưng chúng tôi chưa làm chủ được 
phản ứng của mình trong hành động từ bi. Hãy hình dung một 





http://ubetancc.com/events/gen_ bodhicitta 1996.php. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚI LUẬT 397 


câu chuyện tương tự: một người khách đau khổ đến cửa tu 
viện và cần nói chuyện, một nữ tu nói: “Tôi không thể giúp gì 
được cho bà bây giờ, vì đây là giờ cầu nguyện.” 

Chúng ta hãy dừng lại giây lát. Tôi mời bạn nhắm mắt và 
hình dung chính mình đang ở trong một vườn hoa đẹp. Trong 
vườn này, có đá và cây cối, còn có thể có một dòng suối hay 
thác nước. Hãy tưởng tượng ra sự tươi mát của khu vườn, 
những bóng râm màu xanh, màu vàng và màu nâu lay động, 
và chiếc cầu vòng của những màu sắc khác vây quanh. Hãy 
cảm nhận sự mát mẻ của không khí, và cái an lạc sâu xa của 
nó. Bây giờ hãy nhìn xuống đôi tay bạn. Hãy tưởng tượng bạn 
đang khiêng một cái cây quý giá. Đó là một cây cao hay thấp? 
Một cây gầy gò hay to lớn? Đó là một cây già cỗi hay còn 
non? Bạn nên đặt cây này ở đâu trong khu vườn mênh mông 
này? Làm sao bạn có thể nhận ra rằng nó thuộc về nơi nào? 
Hãy thư giãn. Đặt cây xuống. Ngồi trước cây và phóng tâm 
đến nó. Chậm rãi, hãy học cách làm một với nó. Hãy cảm 
nhận sự nhịp nhàng của nó, sự nở lớn của nó, cái mà nó đã và 
đang dâng hiến, và cái mà nó có để cống hiến cho một không 
gian khác. Đến để biết nó một cách tường tận, lúc đó bạn sẽ 
biết nó hoà hợp với nơi nào nhất và với xung quanh của nó. 
Hãy để ra một giây phút và trở thành một với cây. 

Ở Trung Hoa, ngoài thuật ngữ fu âm ra còn có thuật ngữ 
tu dưỡng, shiou yang. Mặc dù tôi không nghe thuật ngữ này 
được nhắc đến thường như shiou xing, nhưng tôi tin rằng shiou 
yang cũng quan trọng, vì nó có nghĩa là “huấn luyện, thông 
thạo, tự tu tập.” Và chính với điều này tôi cống hiến bài tập 
Đạo Lão đơn giản “trở thành cây,” để cho sự tu tập trong đạo 
Phật và Cơ-đốc giáo của chúng tôi có thể được hoàn hảo hơn 
qua việc thực tập trong sự tự tu dưỡng của chúng tôi. 


398 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nghệ thuật của sự tự tu dưỡng là gì? Đó là tu dưỡng trái 
tim của thế gian, cho thế gian. Đây là trái tim bao dung và gặp 
sỡ những sự thống khổ của thế gian, trái tim chịu đựng và 
chuyển đổi vượt trên những hệ thống, những quy luật, những 
lễ nghi (thâm chí vượt trên những lễ lạc, nghi thức và sự tu tập 
của chúng tôi). Khi bước vào đời sống tôn giáo, tôi đã bước 
vào một lối sống đặt nặng vào sự thăng hoa của thân. Trong 
yêu cầu hợp nhất với Thượng Đế, chúng tôi được dạy những 
cách tu tập khác nhau về sự phủ nhận và chịu nhiều thử thách. 
Khi còn là một người mới đi trên con đường đạo, tôi đã không 
biết rằng những điều này là phương tiện giúp chúng tôi trau 
dồi chính mình trong sự khiêm hạ và vượt qua thân/tâm để đạt 
đến chỗ siêu việt. Tuy nhiên khi lớn lên, tôi nhận thức rằng 
“cái trí tuệ mê say” không nhất thiết là một dấu hiệu của sự 
giác ngộ. Trong số 26 người của nhóm tôi, 15 thành viên đã 
rời bổ nhà tu kín. Một số cần hướng dẫn về tâm lý. Những 
người khác cho đến ngày nay vẫn còn đó, nhưng khắc kỷ hơn 
là thực tế trong hành động từ bi. Điều nên được tu tập thực ra 
là tri thức chân thật, sự lương thiện, lòng can đảm, sự hoan hỷ, 
và niềm say mê phục vụ. 

Khi bước vào con đường đạo Phật, tôi tìm ra những 
phương thức rõ ràng để chặt đứt tâm viên ý mã của mình bằng 
cách làm tăng thêm các khả năng kiểm soát. Tu tập thiển định 
dạy cho tôi ghi nhận mỗi sự việc hiện ra, thầm cho nó một 
nhãn hiệu, và sau đó ghi nhận điều gì xảy ra cho nó. Qua việc 
đọc các kinh điển Phật giáo, tôi đã biết “cách” ứng dụng 
Thánh Kinh Cơ-đốc giáo trong đời sống của chính mình ở các 
mức độ ý thức sâu sắc hơn. Chẳng hạn, trong Kinh Thánh có 
câu chuyện một người bị đánh, bị cướp và bỏ trên vỉa hè cho 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 399 


chết. Một số người, có cả một tu sĩ, đi ngang qua đó mà không 
làm gì để giúp đỡ. Chỉ có người Samaria tốt bụng dừng lại để 
giúp và chở người này trên con lừa của ông ta đi đến một quán 
rượu, ở đó ông trả tiền cho chủ quán để chăm sóc người này 
khoẻ trở lại. Trong nhà thờ, chúng tôi thường dùng câu chuyện 
này để dạy người khác về lòng yêu thương qua việc chăm sóc 
lẫn nhau vô điều kiện. 

Tuy nhiên, đối với tôi điều đó chưa đủ. Ngẫu nhiên gặp 
được tám con đường chân chánh: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm và chánh định, tôi cảm thấy tôi được cống hiến một bản 
danh sách liệt kê những điều xác thực để làm phát triển trong 
tình yêu thương. Ngay cả việc Qúan Tưởng về Mười Công 
Hạnh Viên Mãn (dasa pàramì) dường như cho tâm trí tôi thêm 
vốn từ vựng. 

Nguyện cho tôi sống đời rộng rãi và lợi ích! (dàna pàramì) 
Nguyện cho tôi được trong sạch, đạo đức và giữ giới tốt! 
(sìla pàramì) 

Nguyện cho tôi không ích kỷ và điểm tỉnh, vị tha và quên 
mình! (nekkhamma pàramì) 

Nguyện cho tôi khôn ngoan và có thể cho người khác sự 
lợi lạc của trí tuệ tôi! (pañña pàramì) 

Nguyện cho tôi được siêng năng, nỗ lực và bến chí! 
(viriya pàramì) 

Nguyện cho tôi kiên nhẫn! Nguyện cho tôi có thể chịu 
được và tha thứ lỗi lầm của người khác! (khanti pàramì) 
Nguyện cho tôi lương thiện và đáng tin cậy! (sacca 





pàramì) 


400 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nguyện cho tôi vững chãi và kiên quyết! (adhitthana 
pàramì) 

Nguyện cho tôi tử tế, từ bi và thân thiện! (metta pàramì) 

Nguyện cho tôi khiêm hạ, trầm tỉnh, yên lặng, không bối 
rối, và thanh thản! (upekkha pàramì) 

Nguyện cho tôi phụng sự để được hoàn hảo; nguyện cho 
tôi hoàn hảo để phụng sự!” 

Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không đủ. Chúng tôi 
cần ứw âm, thực hành nó. Có lẽ bạn có thể đến một vị nữ tu 
khác, một người đôi khi làm cho bạn điên lên hoặc một người 
làm cho bạn sợ hãi. Có một người nào đó mà bây giờ bạn 
không nói đến hoặc đang lẫn tránh? Là những người nữ tu, 
chúng tôi phải tôn trọng và đi theo mỗi lời nói của những vị đã 
tu trước chúng tôi, ngay cả khi họ sai, kém lịch thiệp, dễ thay 
đổi tâm tánh, hoặc không mẫu mực. 

Tôi đã là trưởng tu viện của tôi sáu năm nay. Tôi cũng đã 
phục vụ trong công việc hành chánh ở tu viện 12 năm. Nhưng 
cho dù là một vị nữ tu có thể là bề trên của tôi, tôi vẫn cho vị 
ấy (và cũng như chính tôi) có trách nhiệm về bất cứ hành động 
nào không có tình thương yêu và tử tế. Trong truyền thống Cơ- 
đốc giáo cũng vậy, có những người tu khiếm nhã, họ không soi 
sáng cho người khác được, mà thực sự làm cho cộng đồng Cơ- 
đốc giáo hỗ thẹn. Có những nữ tu vào tu viện để thoát những 
trách nhiệm ở nhà hay thế tục, và chỉ tu cái trí mà không tu cái 
tâm họ. Hãy cho phép tôi minh hoạ qua một chuyện ngụ ngôn 





? Narada Thera, Đạo Phật rút gọn (Kandy: Buddhist Publication 
SocIety, 1982), tr. 29. 
http:/www,buddhanet.net/pdf_ file/nutshelI.pdf. 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 401 


sự cần thiết của sự í⁄ dưỡng, thực hành tự trau đôi để giải thoát 
tất cả mọi chúng sanh. 

Ngày xưa, có một con chó và một con gà, chúng được giao 
cho giám sát việc nhà, trong khi vị chủ là con cọp đi vắng. 
Chó và Gà có một người bạn tên là Bò, tên này thỉnh thoảng 
đến thăm viếng chúng. Chúng ít biết là Bò ta thực sự ngưỡng 
mộ chúng và hy vọng có một ngày có thể tham gia vào đoàn 
của chúng. Chó, Gà và Bò làm nhiều việc với nhau, như đến 
khu vườn, chơi trong nhà bếp, lau sạch nơi thiêng liêng, và 
cùng ăn với nhau. Chúng cũng thường cầu nguyện chung. Chó 
đưa ra giọng đều đều “gấu, gấu.” Con Gà thêm vào bài tụng 
kinh cái âm thanh cao vút và kiêu hãnh của nó “ò, ó, o” và 
con Bò phụ hoạ với giọng trầm và chân thành “ươum, ươum.” 
“Tôi quy y Phật, quy y Pháp, và quy y Tăng.” 

Một ngày nọ, Chó cảm thấy rất yếu. Bởi vì những con thú 
khác biết rằng Gà thường cải vả rất lớn tiếng với kẻ giữ hoà 
bình là Chó, chúng quyết định gọi Bò để canh chừng người 
thân. Bò im lặng đi vào và làm tất cả mọi điều nó có thể để 
chăm sóc cho những nhu cầu của Chó, nhất là cảnh giác suốt 
đêm trong trường hợp bệnh tình của Chó trở nên nặng hơn. 
Thời gian trôi qua, và bệnh tình Chó trở nên tệ hơn. Những 
con thú kia theo nghi thức và nói với Gà, vì là người kế tiếp 
trong việc truyền thừa, rằng phải làm điều gì đó để đưa Chó đi 
nhà thương. Bò giật lùi đàng sau và quan sát. Tuy nhiên, bò 
cũng liên lạc tất cả những người, họ bạn đồng ý sẵn sàng nếu 
Chó cần thêm sự giúp đỡ. 

Chó đi nhà thương. Những người bạn của Bò chăm sóc 
Chó. Những người bạn của Gà thì bỏ dỡ vì nhát sợ. Sau khi 
Chó về nhà, Bò nhận ra một vẻ lạnh nhạt nơi Gà và một số 


402 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bạn của Gà. Bò không hiểu tại sao. Chó muốn Bò ở lại, nhưng 
Gà không muốn. Bò ra đi. Bò cố gắng giữ sự trung tín và tiếp 
tục đến thăm nom, mang theo thức ăn và muốn đến thăm Chó 
lần nữa. Tuy nhiên, Gà và bạn bè của nó không để cho Bò vô 
nhà. Cuối cùng Thầy Cọp đến nhà, và Gà bị quở trách về việc 
cải cọ với Chó quá nhiều, và Bò bị quở trách vì xen vào công 
việc của đoàn. Bò cố gắng nói với Thầy Cọp tạo ra một hiểu 
biết tốt hơn về tình trạng này. Tuy nhiên, Thầy Cọp nói mọi 
điều đã được nói và làm. 

Một năm trôi qua và Bò lại chạy đến Thầy Cọp, nhưng 
Thầy Cọp (một kẻ trước kia thân thiện và là người mà Bò hy 
vọng một ngày nào đó được cùng tu tập) không tiếp chuyện. 
Vô cùng bối rối, Bò không hiểu sao họ lại có thể tàn nhẫn như 
vậy, không chìa tay ra cứu vớt, không “như Phật.” Bò hình 
dung ra ngàn cánh tay của Qúan Thế Âm và trái tim của Đức 
Phật vượt qua chính họ để giúp đỡ và tha thứ mọi người. Bò 
cúi đầu, rời bỏ cái mà trước kia nó thương yêu, và ra đi. 

Bài học luân lý của câu chuyện ngụ ngôn này là gì? Đôi 
khi hành vi của chúng ta không đi đôi với sự tu tập và do đó 
chúng ta có thể làm tổn thương người khác hơn là giúp đỡ họ 
trưởng thành trong con đường của Đức Phật hoặc Chúa. Không 
có gì để trách cứ. Hãy dừng lại. Nghĩ một chút. Thở. Ngôi lại. 
Hãy trở thành một với cây, là một với người khác. Hãy là bạn. 
Hãy ngồi lại và từ từ học làm một với cây/với chính bạn/với 
người khác. Hãy cảm giác sự nhịp nhàng của nó, sự mở rộng 
của nó, cái nó đang dâng hiến và cái nó phải dâng hiến, một 
không gian khác/một tình huống khác. Bằng cách đến để biết 
nó/ biết mình/ biết người một cách tường tận, lúc đó bạn sẽ 
biết bạn hoà hợp nơi nào nhất trong chính bạn và với chung 


GIÁO PHÁP VÀ GIỚILUẬT 403 


quanh bạn. Khi hiểu được chính mình, bạn sẽ có thể làm lợi 
lạc cho mọi chúng sinh. 

Giống như người bị cướp và bị bỏ chết bên lề đường, chính 
người tu sĩ đã làm lơ đi qua; giống như vị nữ tu không thể bị 
làm phiển vì đang cầu nguyện, giống như chú Bò không hiểu 
bởi vì mục đích duy nhất của nó là giúp đỡ Chó và đã phá vỡ 
nghi thức khi làm như vậy ... Biết bao nhiêu lần chúng ta đã 
không coi trọng hành động từ bi đối với những vai trò mang 
tính cơ chế của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có đây lòng từ 
bi và trí tuệ... phát tâm bồ để vì lợi lạc của tất cả chúng sanh? 

Ông chú của tôi đã ở trong trại tế bân trên một tháng. Giữa 
chương trình làm việc bận rộn của tôi, tôi đã đánh dấu ít nhất 
cách một ngày để đến với ông và gia đình. Tôi có thể đã nói: 
“con đang cầu nguyện cho chú” và không xem lại. Nhưng kinh 
nghiệm đã cho tôi thấy rằng đặt những ý định tốt của tôi vào 
hành vi của thân còn hơn con đường bồ tát mà tôi đã chọn để tu 
tập và sống. Kết lại, tôi đưa ra những thông số sau đây cho sự 
phát triển của chúng tôi để trở thành những cây giác ngộ hoàn 
toàn, bóng mát, trí tuệ, và sự nghĩ ngơi cho người khác, vì sợ 
rằng sự tu tập của tôi trống rỗng và tôi không là gì cả. 

Nếu tôi nói bằng giọng nói của con người và thiên thần, 
nhưng không có tình yêu thương, tôi chỉ là một cái còng vang 
rên hoặc một cái chập choẻ kêu chan chát. 

Còn nếu tôi có tài tiên tri, và am hiểu tất cả những bí ẩn 
và tất cả tri thức; nếu tôi có tất cả niềm tin để dời được quả 
núi, nhưng không có tình yêu thương, tôi không là gì cả. 

Nếu tôi cho đi hết mọi thứ tôi có, và nết tôi trao đi thân 
xác tôi để tôi có thể kiêu hãnh, nhưng không có tình yêu 
thương, tôi không được gì. 


404 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tình yêu thương là kiên nhẫn. Tình yêu thương là tử tế... 
nó không phải là ghen hờn, không phải là phô trương, 
nó không là thổi phồng, không phải là khiếm nhã, 

nó không tìm kiếm lợi lạc của chính nó, 

nó không dễ cáu kỉnh, 

nó không nghiễển ngẫm về sự tổn hại, 

nó không vui mừng vì sự lầm lỗi mà vui mừng với chân lý. 
nó sinh ra tất cả mọi điều, tin vào tất cả mọi điều, 


hy vọng tất cả mọi điều, chịu đựng tất cả mọi điều." 


++* 





3 1Cor. 13: 7. 


Phần 7 


JÌ TỊ TU PHỶI 011 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 407 


ĐÀO TẠ0 Cữ BẢN 
CH0 CHỦ NI PHẬT 6IÁ0 HÀN QUỐC 


Hm Sunim 


Việc dạy cho những người có một quyết tâm vững vàng để 
học rất quan trọng trong nền giáo dục tôn giáo, cũng như trong 
bất cứ nễn giáo dục nào khác. Những sinh viên như thế sẵn 
sàng chấp nhận các sự kiện mới hoặc đưa ra những hoài nghi 
về chúng, và mở ra mọi khả năng. Họ có thể nhìn các sự vật 
đúng như chúng là và dân dân hoặc đôi khi, thậm chí ngay tức 
thời, nhận thức được các đặc tính chân chính của mọi đối 
tượng. Vì lý do này, như đã được nói trong Kinh Tràng Hoa 
của Chư Phật, quyết tâm ban đầu cho việc giác ngộ là giây 
phút bạn được chứng noộ. Bài viết này thảo luận tiến trình đào 
tạo cơ bản cho chư ni Phật giáo Hàn Quốc như nó được thực 
hiện ngày nay trong Viện Đại Học Tăng-Gìa của Chùa 
Unmun. Nó dựa trên giáo dục Tăng-già được cung cấp trong 
Giáo Đoàn Jogye của các cơ sở Phật giáo Hàn Quốc và 30 


408 RA KHỎI BÓNG TỐI 


năm kinh nghiệm của tôi với tư cách là sinh viên cũng như 
một giáo sư. 
Đào Tạo Heangja (những người nguyện phát tâm tu hành) 

Những thí sinh dự vào tiến trình đào tạo cơ bản được gọi là 
haengja, tức những người nguyện phát tâm tu hành. Đây là 
những người quyết tâm tiếp nối các bậc tiễn bối của họ trong 
việc rời bỏ gia đình và ra khỏi đời sống thế tục vì lý tưởng cao 
cả. Các động cơ của họ có thể khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh 
mỗi người, nhưng họ có điểm chung là ước muốn mạnh mẽ bắt 
đầu một cuộc sống mới sau khi từ bỏ sự theo đuổi đời thường. 
Do đó, lẽ tự nhiên là vị haengja yếu đuối và hay xúc động bị 
đặt trong một môi trường xa lạ, sẽ ứng phó một cách nhạy cảm 
đối với các bậc tiền bối và chịu sự ảnh hưởng của họ. 

Không kể đến thời gian và không gian, tất cả những người 
mới xuất gia đều chịu khổ sở, bị cuốn theo cảm xúc, tham gia 
vào việc tự khám phá chính mình và cả việc tự buộc tội, và cuối 
cùng trở nên quen thuộc với những hoàn cảnh của họ trong tiến 
trình đào tạo. Họ giống như miếng vải trắng chịu một tiến trình 
nhuộm “màu” của những cơ chế và những đặc điểm hiện có. 
Điều này được xem như là “nhuốm màu đạo Phật. ” 

Những người nguyện phát tâm này sẽ tạo ra cơ chế tôn 
giáo tương lai và nó sẽ bắt đầu tấn công họ để nhận lấy trách 
nhiệm định hướng tương lai Phật giáo ở Hàn Quốc. Trong tình 
huống này, tương lai của Phật Giáo Hàn Quốc sẽ bị đe doa 
nếu những người mới nguyện phát tâm này tu tập giới nhẫn 
nhịn (hasim) bị xem là người chỉ làm những công việc lặt vặt 
tầm thường trong tự viện. Vì lý do này, khi thu nhận một người 
mới nguyện phát tâm phải áp dụng các tiêu chuẩn khắc khe và 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 409 


kỹ lưỡng để đánh giá những phẩm chất và năng lực của họ, vì 
sự đào tạo cuối cùng sẽ đưa đến thọ giới tỳ-kheo ni. 

Ngày nay, tình hình đã thay đổi nhiều so với thời kỳ của 
những năm 1970 khi lần đầu tiên tôi gia nhập tự viện. Những 
người mới phát tâm ngày nay phải trải qua nhiều giai đoạn 
của một tiến trình đánh giá từ các bài sát hạch về thân đến 
những bài sát hạch viết ước định khả năng tinh thần và thể 
chất cũng như tri thức của họ về đạo Phật. Những người thi 
đậu kỳ sát hạch sẽ nghiền ngẫm nhiều về bài học “sơ tâm giác 
ngộ là giây phút bạn được chứng ngộ,” và làm mới lại cam kết 
của họ từng giây phút, ngày này qua ngày khác. 

Việc đào tạo được đưa ra tuỳ thuộc hoàn cảnh của mỗi 
người phát tâm. Sự giáo dục gồm có các nghi lễ Phật giáo, sự 
tự nhận thức về động lực ban đầu, các giới luật cho người mới 
tu tập (mười giới của giáo đoàn Phật giáo đã được thọ giới, 24 
giới luật đạo đức), và các khái niệm triết học Phật giáo cơ bản 
làm kỷ luật nền tảng cho cuộc sống và do đó là kiến thức 
chung cho tất cả những người mới tu tập. 


Giáo Dục Kangwon (Viện Đại Học Tăng-Gìa Thọ Giới) 
Một §ràmanerika (sa-di ni) là người nữ mới tu tập đã hoàn 
tất ít nhất một năm trong chùa và thọ giới đầu tiên, trong đó vị 
này nhận bộ giới luật đầu tiên tức mười giới tu tập được xem 
là “Mười Giới Luật Thanh Tịnh.” Sau khi được dạy các điều 
luật cơ bản và tu tập hai năm, một vị sa-di thông thường sẽ 
bước vào viện đại học Tăng-Gìa, một cơ chế giáo dục có tính 
cách bắt buộc cung cấp sự tu tập cơ bản. Chắc chắn rằng thủ 
tục nhập học được thực hiện một cách nghiêm khắc trong đó 
tất cả những người sơ phát tâm phải đáp ứng được các yêu 


410 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cầu, từ việc trình chiếu một tài liệu có liên quan cho đến 
những cuộc phỏng vấn và các bài sát hạch viết. 

Tất cả các hành giả phải tu tập chăm chỉ để phát sinh được 
tâm khao khát sự giác ngộ, vì sơ tâm này duy trì sự nhiệt thành 
để tìm kiếm giải thoát và tượng trưng cho lòng từ bi. Do đó, 
điểu quan trọng là huấn luyện các sinh viên để phát sinh sơ 
tâm vị tha từ bên trong trong việc tìm kiếm giác ngộ vì nó sẽ 
cống hiến cho họ môi trường học tập và tu tập để làm điều đó. 
Điều mà các hành giả học và tu tập trong tự viện sẽ xác định 
sơ tâm ban đầu và niềm khát khao giác ngộ. Hơn thế nữa, nó 
sẽ cung cấp một năng lượng căn bản mạnh mẽ có thể rút ra 
được từ đó trong suốt cuộc hành trình đi đến giác ngộ. 

Việc huấn luyện nhằm dạy ba khía cạnh không thể tách 
rời trong việc tu tập đạo Phật: (1) trau dồi giới luật thanh tịnh; 
(2) tu tập tâm trí, sự trong sáng tâm hồn, và củng cố thiển 
định; và (3) trau đôi trí tuệ, sự hiểu biết, giải thích, hạnh kiểm, 
và sự chứng ngộ. Mục đích của sự huấn luyện là giúp sinh 
viên nhận thức được ba phần chính yếu của Đức Phật: suy 
nghĩ, lời nói và hành động. Khi sinh viên được huân tập để có 
những thái độ, lời nói và tư cách đạo đức trong việc đi, đứng, 
ngồi, và nằm; những yếu tố này sẽ là phương tiện để nhận 
thức Giáo Pháp. Thêm vào đó, sinh viên phải chú tâm thực 
hiện đời sống hàng ngày của họ cho phù hợp với các giá trị và 
triết lý mà họ theo đuổi. 

Ngày nay hầu hết những người xin học đều đã có học thức 
cao và có khuynh hướng thiên về lý tưởng và lý thuyết. Đó là lý 
do tại sao một trong những mục tiêu huấn luyện là dạy cho sinh 
viên cách đi vào thế quân bình giữa lý thuyết và thực hành. 
Cũng vậy, sự huấn luyện nhằm vào việc dạy cho sinh viên để 


ĐÀO TẠO TUSĨPHẬT GIÁO 411 


họ có thể nhận thức được rằng lý thuyết chỉ quan trọng khi nó 
có thể được ứng dụng và thực tập trong đời sống hàng ngày. 
Tiến Trình Huấn Luyện Hàng Ngày 

Một ngày của sinh viên bắt đầu với việc hồi tưởng lại tư 
cách đạo đức trong buổi lễ được gọi là lễ sám hối. Sinh viên tỏ 
lòng tôn kính Phật để được Ngài giúp xua đuổi những thói 
quen cũ thuộc thế tục và vô minh. Lễ sám hối quan trọng 
trong đó một trong những mục tiêu của sự huấn luyện là dập 
tắt những thói quen xấu của hành giả và làm mới lại. Điều gì 
cần đổi và đổi cách nào tuỳ từng cá nhân, và người ta có thể 
chọn thiền định cá nhân như một phương cách sám hối. 

Tuy nhiên, ở chỗ công cộng như Chùa Unmun hình thức lễ 
sám hối là tất cả những hành giả lạy 108 lạy sau khi tụng kinh 
vào lúc bình minh. Sự lễ lạy tượng trưng cho lòng tôn kính và 
quy phục đối với thực tánh của Đức Phật và sự quyết tâm đấu 
tranh với những cảm xúc phiển não và vô minh. Sau lễ sám 
hối là đến giờ tụng kinh, lúc đó những người mới tu tập trong 
năm đào tạo đầu tiên - trong giới sa-di ni - học giới, khoá học 
nhập môn cho năm đào tạo thứ hai. Các hành giả tu tập thân 
và tâm bằng cách học nghi thức tỉ mỉ và cách diễn đạt của 
giới luật được ghi chép lại. 

Sinh viên của thế hệ hiện tại không quen với chữ Hán có 
thể cảm thấy bị áp đảo khi học Hán văn, vì nó chính yếu gồm 
lời chỉ dẫn về giới luật và những giảng giải cần thiết của các 
vị thầy Trung Hoa trong quá khứ, tất cả đều được viết bằng 
chữ Hán. Tất cả các sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư 
đều có cùng những vấn đề như nhau. 


Sinh viên học Hán văn ở năm thứ nhất và những môn 


412 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khác, như lịch sử Phật Giáo Ấn-độ và Đạo Phật nhập môn, để 
có một sự hiểu biết toàn diện và bao quát truyền thống Phật 
Giáo. Trong năm đầu, các sa-di ni đạo Phật đảm nhận những 
công việc lặt vặt như dọn dẹp ngăn nắp sân chùa và chuẩn bị 
cơm nước cho cộng đồng. 

Trong năm thứ hai, sinh viên học giáo lý của những vị sáng 
lập những trường phái đạo Phật đa dạng bằng cách đọc đi đọc 
lại chúng để hiểu rõ ý nghĩa thực sự của ngữ nghĩa. Thêm vào 
đó, họ quán chiếu trên bản thân qua thiển định và những tu tập 
khác. Trong thời kỳ này, họ cũng học lịch sử Phật Giáo Trung 
Hoa và các giáo lý A-tỳ-đàm (thuộc triết học cao cấp). Trong 
một năm họ cũng đảm đương việc trồng rau cải, là thứ cũng 
quan trọng như lúa gạo đối với cộng đồng. Trong mỗi tiến trình 
tu tập, từ gieo hạt và nhổ cỏ đến bón phân, sinh viên đều trau 
đồi khía cạnh tinh thần cho tâm. Trên thực tế, họ nhận thức họ 
đã mắc nợ các thí chủ cư sĩ nhiều biết bao vì những người này 
đã cống hiến cho họ những nhu cầu của sự sống. 

Trong năm thứ ba, những người còn trẻ trực tiếp học kinh 
và thu thập tri thức ở bộ luật của các bậc đại sư và chữ Hán. Có 
thể xem đây đúng là một thành tích vì tiêu hoá thật nhiều tư 
liệu chỉ trong một năm. Tuy nhiên, sinh viên học Kinh của 
Những Vị Anh Hùng, Bài Pháp về Sự Tỉnh Thức của Niềm Tin 
trong Đại Thừa, Công Hạnh Viên Mãn của Trí Tuệ trong Ba 
Trăm Dòng, và Kinh Viên Giác, hết kinh này sang kinh khác, và 
cũng học Lịch Sử của Phật Giáo Hàn Quốc, và Duy Thức Học. 

Cùng với việc học những môn này, một trong các khoá 
học bắt buộc là phục vụ cộng đồng bằng cách sửa soạn những 
bửa ăn hàng ngày. Từ việc lập ra thực đơn hàng ngày để nấu 
các món mới, họ chân thật làm tròn bổn phận để phục vụ 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 413 


người khác. Mỗi tuần một lần họ chuẩn bị các món ăn đặc biệt 
và các món ăn dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ để phục vụ các 
hành giả trẻ tuổi. Thực sự mà nói họ để nhiều thời gian để sửa 
soạn bửa ăn hơn là học tập, nhưng điều này dạy họ rằng công 
việc bếp núc không bao giờ chấm dứt trong đời sống ở cõi 
trần. Sửa soạn bửa ăn và ăn là một vòng tròn không bao giờ 
dứt, nó là biểu tượng của sự sống luân hồi. 

Thật lý thú khi nhận thấy sở thích các món ăn của sinh 

viên thay đổi theo nền văn hoá của cuộc sống ở chùa. Tuy 
nhiên, sinh viên quan tâm sâu sắc đến việc bảo tổn và chăm 
sóc các món ăn truyền thống cũng như thảo luận những cách 
để sắp xếp các thức ăn dư, cách ăn uống cho có hiệu quả và 
điểu độ, và phương pháp bảo vệ môi trường. Họ phục vụ cộng 
đồng một cách tận tâm bằng cách sửa soạn các bửa ăn dễ tiêu 
hoá, tươi, và trong lành, tuân theo các quy luật và nguyên tắc 
đã có của việc nấu ăn. 
Ở năm sau cùng của khoá huấn luyện, những sinh viên 
năm cuối tham dự khoá học trong Các Đại Giáo Lý. Từ ngữ 
Đại Giáo Lý đề cập đến Kinh Pháp Hoa. Họ tốt nghiệp sau khi 
hoàn tất khoá này. Năm cuối có thể được xem là năm vững 
vàng nhất, vì nó được xây dựng trên những thách thức và phần 
thưởng của ba năm trước. Mặc dù mỗi cá nhân cảm nhận khác 
nhau trong giai đoạn cuối của khoá đào tạo, về mặt thể chất 
họ sẽ có nhiều thời gian hơn trong những năm trước và nhiều 
khả năng hơn để sử dụng thời gian của riêng họ. 

Thông thường sinh viên học 80 quyển Kinh Pháp Hoa và 
dẫn nhập của kinh trong năm thứ tư. Khi đến lúc tham dự khoá 
chép kinh, sinh viên học cách bảo quản. Việc học các kinh 


414 RA KHỎI BÓNG TỐI 


dựa trên các lớp học đặt ra ở Kangwon cho thấy rõ những nét 
đặc biệt có một không hai của Phật Giáo Hàn Quốc. 

Để kết luận, mặc dù sự thực hành ưu tiên hơn so với lý 
thuyết, nhưng sinh viên đã được dạy một cách rõ ràng là học 
lý thuyết cũng quan trọng như thực hành. Phật Giáo Hàn Quốc 
có bối cảnh trong triết học của trí tuệ thanh tịnh và sự trau dồi 
tâm thức cùng sự hoà hợp của giáo lý và thiển định. 

Từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, sinh viên bắt gặp các 
khái niệm rộng rãi được đặt ra trong Kinh Pháp Hoa. Bằng 
việc học kinh này, họ liên tục được huấn luyện để đưa lý 
thuyết vào việc tu tập. Trong thời kỳ này, bổn phận nói chung 
của họ là hướng dẫn cộng đồng bằng cách được trao cho 
những chức vụ thuộc giới luật. Họ đảm đương những vai trò 
quan trọng trong cộng đồng, như các bổn phận của tu sĩ và làm 
kế toán. Về mặt ngoài, họ đảm nhận Ban Văn Hoá và Ban 
Giác Ngộ, xúc tiến các trung tâm giáo dục, và điều hành 
website của cơ sở. 

Với một ý thức tự trọng và nghĩa vụ, những sinh viên năm 
cuối đi tuần quanh đất chùa và các vùng núi và chăm sóc 
những người khách đến Chùa Unmun bằng cách dẫn họ đi một 
vòng quanh chùa. Về đối nội và đối ngoại, họ đều hoàn thành 
những bổn phận một cách chân thành với tư cách là những 
sinh viên năm cuối và chuẩn bị để tốt nghiệp. 

Ngoài những khoá học mà tôi đã đề cập, một bổn phận bổ 
sung mà tất cả các hành giả đều phải đảm nhận ít nhất một lần 
trong suốt bốn năm đào tạo là vai trò của giảng sư. Trong một 
gian phòng rộng lớn với sự hiện diện của tất cả các hành giả, 
mỗi người tới phiên mình làm vai trò của vị giảng sư. Mỗi 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 415 


người trong số họ đưa ra một bản trình bày về đời sống hàng 
ngày của họ và những người khác có thời gian để suy nghĩ về 
chính họ. Trong khi một người đang nói, những người khác 
cùng đọc tụng giới luật, và chia sẻ những lời phát lồ sám hối. 
Thủ tục này được mô tả trong Kinh Các Vị Anh Hùng và có từ 
thời Đức Phật còn tại thế, lúc đó vào cuối khoá tu mùa hạ, 
Ngài tụ họp tất cả những đệ tử lại để phản ánh về khoá tu. 

Trong suốt năm thứ tư, sinh viên có dịp giúp đỡ những 
người kém may mắn bằng cách đi khất thực để quyên góp 
tiên. Ngoài ra họ đi một chuyến hành hương đến các ngôi 
chùa Ấn-độ và các nơi khác để đẩy mạnh những mối liên hệ 
hữu nghị và đoàn kết mạnh mẽ giữa họ. Cuối cùng, họ sẽ hoàn 
tất khoá đào tạo và ra trường. 

Trong suốt bốn năm đào tạo, Kangwon, như bất kỳ một 
ngôi chùa nào khác, cung cấp cho sinh viên những điều kiện 
để thực hiện sự tu tập cá nhân. Về bên ngoài, sinh viên học 
tập sự tận tuy để đem ánh sáng giác ngộ đến cho người khác 
dựa trên Giáo Pháp chân thật. Có bốn cơ sở nữa giống như 
Chùa Unmun cung cấp sự đào tạo cho những người phát tâm 
và mỗi chùa mở ra khoá đào tạo trình bày những đặc tính tôn 
giáo và truyền thống của họ. 


Giáo Dục Nâng Cao sau khi Tốt Nghiệp 

Sau khi hoàn tất Kangwon, một số người tốt nghiệp đi vào 
một tu viện Seon, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Việc 
thọ nhận nền giáo dục ở một Kangwon có tính cách bắt buộc, 
nhưng sau khi các hành giả thọ đầy đủ giới, các cá nhân sẽ 
quyết định học thêm hay không bằng cách xem xét hoàn cảnh 
của họ. Những người thích dạy học có thể làm đơn vào Viện 


416 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đại Học Dongguk và những đại học khác hay các trường khác. 
Phần lớn những sinh viên đã tốt nghiệp chọn đi du học ở Ấn- 
độ hay Trung Hoa, và những người khác quyết định hiến mình 
cho việc dạy Phật học. 

Có 34 trung tâm thiển (Seon) cho chư tỳ-kheo ni ở Hàn 
Quốc, và khoảng 950 tỳ-kheo ni tu tập ở đó. Không như ở 
Kangwon, không có các sách giáo khoa hay giáo sư được chỉ 
định ở các trung tâm Thiền. Những người quyết định học tiếp sẽ 
tiếp tục tự học dựa trên các kinh điển và những lời của các nhà 
sáng lập mà họ đã học ở Kangwon. Với sự tận tuy và kiên trì 
vững vàng, mỗi năm hai lần họ tham gia một khoá tu ba tháng. 

Để kết thúc bài viết, tôi muốn trích Tham Luận về Đại 
Công Hạnh Viên Mãn của Trí Tuệ (Skt: Mahà prajñàpà 
ramita-áastra, Luận Đại Bát-Nhã Ba-la-mật-đa): 

Tâm của một vị Phật đem hạnh phúc đến cho chúng sanh 
chưa giác ngộ và tâm đại bi giúp chúng sanh bớt khổ. Tâm 
Phật đưa ra những điều kiện nhân quả cho hỷ lạc, trong khi 
tâm từ bi giúp giảm bớt chia ly và đau khổ. Với hỷ lạc, chúng 
sanh chưa giác ngộ theo đuổi hạnh phúc và, với lòng từ bị, 
chúng sanh được giải thoát khỏi đau khổ. 

Dựa vào trích dẫn này, lòng từ bi có thể được đánh đồng 
với tình yêu thương và sự cảm thông. Tôi tin rằng tình yêu 
thương sẽ thực sự được nhận thức khi con người bỏ đi sự ích kỷ 
và tham lam, và lòng từ bi sẽ được sử dụng một cách chân 
chính khi con người thắng được sân hận. Lòng từ trong đạo 
Phật có nghĩa chia sẻ cuộc sống của mình với người khác bằng 
cách cho hạnh phúc và loại trừ đau khổ. Tuy nhiên, lòng từ 
chân thật là không vị kỷ. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng cốt 
lõi của đạo Phật là triết lý của tánh không. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 417 


Chúng ta cần nhớ rằng nguyện hạnh của Đức Phật để đạt 
đến giác ngộ, cứu chúng sanh đau khổ, và soi sáng cho người 
khác có gốc rễ sâu xa trong việc chứng ngộ lòng từ bi. Trong 
trường hợp này, cơ cấu nền tảng để huấn luyện cơ bản tỳ-kheo 
ni phải ngang hàng với triết lý này. Không dùng lòng từ bi 
trong việc huấn luyện những người phát tâm thì sự đào tạo 
chân chính sẽ khó mà có được. Đó là lý do tại sao lòng từ bi là 
chìa khoá cho sự đào tạo và cũng nhắm đến nhiều vấn đề khó 
khăn của thời đại thay đổi nhanh chóng này. 

Sự tu tập chân chính trí tuệ và từ bi, hai trụ cột chính của 
triết lý nhà Phật, là điều mà sự đào tạo chư ni Phật giáo hướng 
đến. Chúng cũng là những yếu tố quan trọng đã mang chúng 
ta đến với nhau nơi đây. Tu tập triết lý trí tuệ và từ bi là sự hồi 
hướng công đức thanh tịnh nhất. 


+++ 


418_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 419 


BỒ TÁT ĐỊA TẠNG 
VÀ NI GIỚI PHẬT GIÁO Ở ĐÀI I01N NGÀY NAY 


Yuchen Lï 


Hai tiểu sử của các tỳ-kheo ni Đài Loan được xuất bản 
vào năm 2002, Pháp Diên (Bửa Tiệc Giáo Pháp) của Ni sư 
Jingding và Địa Tạng Bồ-Tát và Tôi (Mối Liên Hệ giữa Địa 
Tạng Bô-tát và Tôi) của Ni sư Dijiao.! Ở Đài Loan, Bồ-tát Địa 
Tạng (Sanskrit: Kéiigarbha, Nhật: ]izò) về mặt truyền thống 
liên quan đến sự cứu độ các chúng sanh đau khổ ở địa ngục. 
Các tác giả của hai tự truyện này đã mô tả những lễ kết nạp 
vào tôn giáo, những mối liên hệ thầy trò, và sự sùng bái của 
họ đối với sự thờ phụng Địa Tạng Bồ-tát. Họ bắt đầu nổi tiếng 
vào thập niên 1990 và thiết lập các cộng đồng của họ, từ hai 





! Sách của Jingding, Bửa Tiệc Giáo Pháp, do nữ tu viện của sư xuất 
bản, Yuanzhao Si, năm 2002. Sách của Diiao, Địa Tạng Bồ-Tát và Tôi, 
được Quỷ Tài Trợ Địa-Tạng xuất bản cùng năm, do Dijiao đứng đầu. 


420 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đến năm nữ tu viện. Ở một mức độ rộng lớn, hai tự truyện này 
đưa ra một toàn cảnh sự nghiệp tôn giáo của chư ni Đài Loan. 
Vì nhiễu vị ni của thời quá khứ không để lại một ghi chép nào 
về đời sống họ, nên vô cùng khó khăn cho việc tìm hiểu chu 
trình đời sống của chư ni Đài Loan. Ni sư Zhengyan, vị sáng 
lập Quỷ Cứu Trợ Phật Giáo Cij, là một trường hợp đáng chú 
ý.” Như vậy, hai cuốn sách này có thể rọi ánh sáng lên đời 
sống tôn giáo và sự phát triển sự nghiệp của chư ni Đài Loan 
sau Thế Chiến thứ hai. 

Năm 2001, Marc Moskowitz xuất bản một quyển sách lý 
thú có tựa là Bào Thai Ám Ảnh: Phá Thai, Tình Dục, và Thế 
Giới Tâm Linh ở Đài Loan, nói về tính chất thay đổi của tín 
ngưỡng Địa Tạng ở Đài Loan đương đại.” Ong lập luận rằng 
tín ngưỡng những bào thai bị phá đến từ Phật Giáo Nhật Bản 
thập niên 1970, và đã trở thành một ngành kinh doanh phổn 
thịnh cho những người đồng cốt Đài Loan. Nói cách khác, mối 
liên hệ hổn hợp giữa Phật Giáo và tín ngưỡng dân gian liên 
quan đến Địa Tạng đã nổi lên. Vì nhắm vào thực tế của những 
người đồng cốt, nên Moskowitz không chú ý nhiều đến Phật 
Giáo Đài Loan. 

Bài viết này có ba mục tiêu. Trước hết, giới thiệu các tỳ- 
kheo ni Jingding và Dijiao và sự khuyến khích tín ngưỡng Địa 
Tạng của. Thứ hai, cống hiến một quan điểm Phật giáo về sự 
biến đổi tín ngưỡng Địa Tạng hiện nay. Thứ ba và quan trọng 





? Về Zhengyan, xem Julia C. Huang và Robert P. Weller, “Công Đức 
và Bà Mẹ: Nữ Giới và Phúc Lợi Xã Hội trong Phật Giáo Đài Loan,” Tập 
San Nghiên Cứu Châu Á 57 (1988): 379-96). 

3 Marc Moskowitz, Bào Thai Ám Ảnh: Phá Thai, Tình Dục, và Thế 
Giới Tâm Linh ở Đài Loan (Honolulu: Thông Tấn Đại Học Hawai, 2001). 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 421 


nhất, nó tìm cách xây dựng lại và tìm hiểu con đường đạo của 
chư mi Đài Loan đương đại. 
Câu Chuyện Cuộc Đời của Tỳ-Kheo Ni Jingding 

Giống như nhiều phụ nữ nghèo được lợi lạc từ giáo dục tôn 
giáo, Jingding trước hết được nên giáo dục Phật Giáo thu hút. 
Sanh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố phía tây nam 
năm 1958, Jingding đã bỏ học trường cấp hai vào tuổi 15, đi 
làm tại một nhà máy để cải thiện sự thu nhập của gia đình. Đi 
theo niềm tin tôn giáo của người mẹ sùng đạo, Jingding quy y 
với Tỳ-kheo Sengmiao và gia nhập tự viện Zhuxi của vị này 
ba năm sau đó. Trước hết sư nói với gia đình đó là cơ hội duy 
nhất để sư được tiếp tục việc học và sẽ không xuống tóc ở nữ 
tu viện. Tuy nhiên, sư đã đổi ý và thọ giới đầy đủ vào năm 
1963 lúc 20 tuổi, cùng với phần đông bạn học của sư. Sau khi 
thọ giới, Jingding phục vụ tại nhà bếp ở chùa trong một năm. 
Theo thông lệ, sư đã làm tròn bổn phận đối với chùa của thầy 
mình, sau đó Jingding có cơ hội theo học tại Viện Phật Học 
Zhengjue mới mở. Trong suốt thời kỳ này, sư tham gia một 
khoá an cư mùa hạ do tỳ-kheo Jingnian hướng dẫn và làm việc 
với tư cách là một thông dịch viên tiếng Đài Loan của ông. 
Cùng lúc đó Jingding cũng gặp Tỳ-kheo ni Dawu và bắt đầu 
tình bạn suốt đời của họ. Nhiều vị ni Đài Loan tạo dựng tình 
bạn giống như vậy và cùng bắt đầu sự nghiệp của họ. Nhờ sự 
giới thiệu của Dawu, Jingding ở lại Tu viện Yongquan và theo 
học dự thính các khoá Phật học tại đại học với Dawu. Tuy 
nhiên, Jingding trở bệnh từ 1967 đến 1971 và bắt đầu nhập 
thất trong một căn hộ ở Đài Bắc. Dawu chăm sóc cho sư trong 
những ngày này. Sau khi phục hồi sức khoẻ, Jingding bắt đầu 


422 RA KHỎI BÓNG TỐI 


dạy lễ nhạc Phật giáo cho cư sĩ và bắt đầu thuyết pháp (chính 
yếu nhắm vào kinh Địa Tạng) vì sư đã thọ giới trên mười năm. 
Jingding thành công đến nỗi chỉ có một năm sư đã mua được 
giảng đường- Fanyin Tang ở Wanhu, Đài Bắc. Năm 1976, sư 
xây dựng nữ tu viện đầu tiên là Baima Si ở Yonghe. Ngoài 
việc giảng kinh, điều hành một tu viện kín và một nữ tu viện, 
Jingding cũng quan tâm đến việc cắm hoa và bắt đầu viết luận 
án cao học tại Học Viện Duy Thức. Dường như vào lúc này 
cùng đi theo con đường sự nghiệp của Jinpding, Tỳ-kheo nỉ 
Dawu bắt đầu giúp sư điều hành hai cộng đồng này với lòng 
kính trọng hết mực. 

Sau khi đạt được học vị cao học năm 1982, Jingding bắt 
đầu giảng pháp tại thành phố quê hương ở Kaoxiong và cho 
những đệ tử của sư đến phụ giúp Dawu để điều hành Baima S¡ 
ở phía bắc. Một ngày nọ người quản lý Chùa Yuanjue đến nhờ 
Jingding làm nữ tu viện trưởng ở đó. Chùa Yuanjue, giống như 
nhiều tu viện khác của người Đài Loan, thuộc về một ban 
quản trị của cư sĩ, chứ không phải của những vị tu sĩ thường trụ 
ở đó. Để trùng tu Chùa Yuanjue, Jingding bán Jingyuan 
Jiangtang trả cho con cái của ban quản trị trước để làm sở hữu 
chủ đất của tu viện với số tiễn 4 triệu (khoảng 100.000 đô la). 
Đây là vào năm 1984, khi Jingding 41 tuổi. Vào thời đó, điều 
quan trọng nên lưu ý là nhiều giảng đường toạ lạc trong các 
chung cư, tiện lợi cho người dân đi đến, nhưng quá xoàng xỉnh 
để làm địa điểm hoạt động của tu viện Phật Giáo theo truyền 
thống. Đây có thể là lý do Jingding quyết định nhận vị trí nữ 
viện trưởng Chùa Yuanjue. 

Việc xây dựng Chùa Yuangjue mất ba năm. Jingding cuối 
cùng lãnh chức vụ viện trưởng và thay tên Yuanjue thành 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 423 


Yuanzhao. Trong khi đó, năm 1989, sư tổ chức các đệ tử để 
thiết lập Hội Tu Phật Giáo Đại Thừa. Tổ chức này do người 
em rễ của sư lãnh đạo. Qua việc cung cấp vật tư, cúng dường, 
và giúp đỡ cá nhân, tổ chức giúp Jingding hoàn thành sự 
nghiệp của sư và cũng giúp Ni sư Shig Hiu Wan thiết lập Viện 
Đại Học Huafan bằng cách tổ chức các Pháp hội, các buổi 
giảng pháp thường xuyên mỗi tháng, cắm trại mùa hè, các lớp 
hát, hỗ trợ hàng năm cho chư tăng ni, các buổi trình diễn thính 
phòng của người Đài Loan hàng năm, và thiết lập một viện 
Phật học cho mỗi ba năm.” Vào năm 1990, Jingding bắt đầu 
xây dựng nữ tu viện thứ ba. Nữ tu viện Diyuan, ở Liugul. 
“Diyuan” có nghĩa là nghe lời nguyện của Bồ-tát Địa Tạng. 
Để làm lễ kỷ niệm mười năm Chùa Yuanzhao, năm 2004 
Jingding tổ chức một giới đàn tại Nữ Tu Viện Yuanzhao và 
tuyên bố khánh thành Nữ tu viện Diyuan. 
Câu Chuyện Cuộc Đời của Tỳ-Kheo Ni Dijiao 

Tự truyện của Dijiao được chia làm tám phân đoạn: (1) ra 
khỏi sự hư hoại (rời bổ đời sống gia đình); (2) sống như mây 
và nước; (3) ni sinh; (4) Nữ tu viện Xiansde; (5) giảng dạy 
Giáo Pháp cho Đông Nam Á; (6) duy trì dòng Pháp: (7) trận 
động đất năm 1999, thiên tai lớn nhất ở Đài Loan trong thế kỷ 
này; và (8) làm tăng tiến lãnh vực Giáo Pháp của Địa Tạng. 
Sư ghi lại cuộc đời mình, bắt đầu thí phát và thọ giới, học tập 
và điều hành Nữ Tu Viện Xiangde, và cuối cùng thiết lập 
dòng dõi và Quỷ Tài Trợ Địa Tạng Phật Giáo. Tiểu sử của 
Dijiao đưa ra một bản đồ rõ ràng cho việc tìm hiểu sự nghiệp 
tôn giáo của sư. 





* các báo cáo về những hoạt động này được công bố thường xuyên trên 
website của Chùa Yuanzhao: http://myweb.hinet.net/home4/yuenchao. 


424 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Cũng như Jingding, Dijiao sanh ra trong một gia đình 
nghèo đưa đến chỗ bỏ học và đi làm đóng góp tài chánh cho 
gia đình cho đến năm 1§ tuổi. Tuy nhiên, câu chuyện Dijiao 
đã gia nhập giáo hội Phật Giáo ra sao khá hấp dẫn. Không 
giống như Jingding, người chịu sự ảnh hưởng của bà mẹ sùng 
đạo và học một trường Phật học, Dijiao chỉ nghe sự kêu gọi trả 
hiếu cho cha mẹ đã sanh mình ra đời. Sư bắt đầu chuyến hành 
hương khổ hạnh một mình, bỏ ra gần một năm đi bộ không 
mang giầy dép từ Đài Bắc đến Pingdong. Trong chuyến đi bộ 
của sư, có những lần nghĩ chân ngắn ngày tại các chùa và nữ 
tu viện, ở đó sư làm công quả để đối lấy bửa ăn. Nhưng đa số 
thời gian sư đã ngũ ở nghĩa địa, hang động, và những trạm 
nghĩ bỏ hoang. Chính Sư trưởng Nữ Tu Viện Dongshan ở 
Pingdong cho sư mặc áo như một nữ tu và cho sư thí phát vào 
tuổi 19. 

Sau khi thí phát, Dijiao đi đến Đài Bắc để học ở Viện Phật 
Học Pháp Hoa dưới sự giảng dạy của Tỳ-kheo ni Xiuwen 
trong ba năm. Vào tuổi 20, sư được thọ giới đầy đủ. Là một ni 
sinh trong chùa, Dijao thay đổi sự tu tập khổ hạnh, như đốt 
liều trên cánh tay và rắc nước thiêng, mà bà dùng để tụng chú 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Qúan Thế Âm một triệu lần vào trong 
bồn nước uống công cộng cho sự an lạc của những người học 
cùng lớp. Thật ra, sư đã tiếp tục đi bộ khổ hạnh suốt đời. Với 
tư cách là một người hành hương, sư tán dương những sự kiện 
quan trọng, như những lễ tốt nghiệp, chào đón người mới vào 
đạo, hoặc thiết lập các trung tâm Giáo Pháp. Khi sư cảm nhận 
một sự tụ tập của ma quỷ ở vùng nào, sư đi bộ đến đó. Khi dời 
chỗ những quỷ thần đó đi nơi khác, sư sẽ viết ra một nguyện 
vọng và bắt đầu cuộc hành hương một tháng. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 425 


Năm 22 tuổi, Dijiao tốt nghiệp Viện Đại Học Phật Giáo 
Pháp Hoa và bắt đầu trông coi Hội Pháp Hoa ở Shi pai, Đài 
Bắc; hội này chủ yếu cung cấp các dịch vụ tang lễ. Mười năm 
sau, người cư sĩ quản lý Chùa Xiangde đến dâng cho Dijiao 
chức vụ viện trưởng. Dijao đã thăm viếng Chùa Xiangde vài 
lần và có thể cảm thấy chỗ này bị các vong linh tiêu cực đến 
ám ảnh. Vị cư sĩ quản lý chùa một ngày nọ đã mơ thấy hình 
ảnh ngài Quán Âm ở Chùa Xiangde dạy cho vị này yêu cầu 
Dijiao đừng bao giờ rời chùa Xiangde để bảo vệ vùng này. 
Mặc dù những vị tu sĩ thường trú trước kia đã rời chùa, nhưng 
vị này vẫn thấy Pháp đường của chùa đây những vị ni. Do 
hoàn cảnh này, Dijiao chấp nhận chức vụ viện trưởng của 
chùa, bỏ ra tám năm để tranh đấu với giới buôn bán chiếm đất 
chùa, và tái thiết chùa. Năm 30 tuổi, Dijiao mở lại ngôi chùa 
này với tên là Nữ Tu Viện Xiangde, và năm 1986 sư chính 
thức trở thành nữ tu viện trưởng. 

Năm 1987, Dijiao thiết lập trường Phật học để dạy cho 
chư ni ở Nữ Tu Viện Xiangde. Hai năm sau, sư xây Tháp Địa 
Tạng trong thành phố Hualian làm một trung tâm truyền thông 
cho Nữ Tu Viện Xiangde. Trong khi đó sư thôi không liên lạc 
với Đài Bắc. Khi Nữ Tu Viện Xiangde bị thiệt hại do một trận 
bảo lớn năm 1990, Dijiao thiết lập một Tháp Địa Tạng khác ở 
Đài Bắc và lạc quyển thành công đủ số cúng dường để sửa 
chữa tu viện Xiangde. Khi Nữ Tu Viện Xiangde mở cửa lại 
vào năm 1991, một bức tượng Địa Tạng cao 36 bộ (khoảng 
11m) được đặt trước tu viện. Vào năm 39 tuổi, Dijiao chính 
thức truyền dòng pháp cho đệ tử là Tỳ-kheo ni Jueguang, và 
dành hết thời gian để thiết lập một cơ sở đầu não cho Tháp 
Địa Tạng ở Taizhong. 


426 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Cũng trong năm 1994, Hội Jingguang Quốc Tế được tài 
trợ với tư cách một tổ chức cư sĩ liên kết với Tháp Địa Tạng. 
Công việc chính của Hội ]ingsguang là dạy Giáo Pháp cho các 
sinh viên đại học. Năm 1995 hội này mở rộng dịch vụ đến cho 
các học sinh tiểu học và trung học. Năm 1999, Dijiao thiết lập 
Tháp Địa Tạng Đài Loan thứ năm. Sư cũng thiết lập năm tháp 
Địa Tạng tại Đông Nam Á và một tháp tại Úc. Từ lần viếng 
thăm Mã Lai đầu tiên vào năm 1985, Dijiao đã liên tục trở lại 
xứ này để dạy Kinh Địa Tạng và lãnh đạo một buỗi lễ tụng 
kinh hầu như vào mỗi năm. Dưới mắt sư có một số nơi có ma, 
những vong linh bất mãn sống tại đó, điều này đã đưa đến 
những chuyến đi bộ khổ hạnh của sư tại Penang. Ngày nay, 
những chi nhánh hải ngoại của Tháp Địa Tạng có mặt ở 
Penang, Kedah (Mã Lai), Kuala Lumpur, Johor Bahur (Phi- 
luật-tân) và Singapore. 


Những Con Đường Sự Nghiệp Giống Nhau của Hai Vị Nữ 
Tu Đài Loan 

Có sự giống nhau giữa tự truyện của Jingding và Dijiao, 
điều này có thể giúp chúng ta nhận ra những tương đồng trong 
sự nghiệp của chư ni Đài Loan đương đại. Trước tiên, chư ni 
thọ nhận nền giáo dục tự viện trước hoặc sau khi thọ giới. Sự 
mô tả sơ lược về giáo dục cao cấp cũng giúp họ khả năng 
thuyết pháp và dẫn các nghi lễ. Thứ hai, chư ni Đài Loan 
không cần xây dựng nữ tu viện đứng đầu qua sự thừa kế các vị 
thầy của họ hoặc do chính họ. Nhiều ngôi chùa Phật giáo do 
cư sĩ chăm sóc hoặc sở hữu, quan tâm tìm kiếm các vị ni có 
khả năng để tái thiết chùa của họ. Điều này tạo cơ hội cho chư 
ni như Jingding và Dijiao, không phải là đệ tử lớn của vị thầy 
bổn sư và được thừa kế một ngôi chùa. Trong tình trạng như 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 427 


thế, chư ni Đài Loan cần đối phó nhiều vấn đề tài chánh liên 
quan đến tài sản của tự viện để được độc lập. Thứ ba, một sự 
đa dạng về hình thức tu tập tôn giáo nổi lên trong số các ngôi 
chùa Phật giáo khác nhau. Mặc dù cả Jingding và Dijiao đều 
khuyến khích việc thờ phụng Địa Tạng, song mỗi vị đã mở ra 
một sự diễn dịch và một phong cách tổ chức khác nhau. 

Quan sát sự giống nhau trong sự nghiệp của hai vị ni này, 
chúng ta có thể kết luận rằng mối liên hệ thầy trò trong chư ni 
Đài Loan có thể suy yếu nhưng mạng lưới của họ lan tràn sâu 
rộng. Hơn thế nữa, sự trung thành của Phật tử cư sĩ dựa nhiều 
vào những phẩm chất của vị thầy hơn là những mối liên hệ địa 
dư hoặc sự đồng nhất về môn phái. 

Bối cảnh xã hội của Jingding và Dijiao rất giống nhau. Cả 
hai vị đều xuất thân từ gia đình nghèo, nhận nền giáo dục cao 
cấp ở các viện Phật học, phát triển những quan hệ với Ni sư 
Shig Hiu Wan, và trở nên nổi tiếng về việc khích lệ tín 
ngưỡng Địa Tạng. Tuy nhiên, các hình thức tu tập tôn giáo của 
họ khác nhau, dù đều tín ngưỡng Địa Tạng. 


Tính Đa Dạng Trong Sự Thờ Phụng Địa Tạng 

Về truyền thống, các Phật tử Trung Hoa đã tiếp xúc với 
Kinh Địa Tạng như một phương tiện để giảng dạy lòng hiếu 
thảo của con cái, ngang hàng với Xiaojing trong kinh điển 
Khổng Tử. Như trong kinh nói, đời trước ngài Địa Tạng là một 
cô gái mộ đạo và hiếu thảo, đã xứu vớt mẹ ra khỏi sự đau khổ 
nơi địa ngục.” Câu chuyện này rất giống với chuyện thầy Mục- 
liên đã cứu mẹ ra khỏi địa ngục, nhưng không kết hợp chặt 





” Yong Yumin, đã xuất bản, “Tiểu kinh Bồ-tát Địa Tạng” (Đài Bắc: 
X1angshulin, 2005), tr.35. 


428 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chẽ với các tang lễ Trung Hoa. Vì những người con gái hầu 
như bị đuổi khỏi tang lễ theo hệ thống thờ phụng tổ tiên của 
Trung Hoa, số người thờ phụng Kinh Địa Tạng bị giảm xuống 
là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kinh Địa Tạng rất phổ biến trong 
số nữ giới vì một lý do khác quan trọng hơn. Người ta cho rằng 
nữ giới tụng Kinh Địa Tạng được giúp tẩy trừ nghiệp cũ đời 
trước của một thai nhi và sanh con có vóc dáng đẹp đẽ. Dường 
như tín ngưỡng Địa Tạng củng cố quan hệ giữa mẹ và con. 

Dù tụng Kinh Địa Tạng có thể mang đến nhiều công đức 
cho gia đình, đa số Phật tử Trung Hoa không thờ ngài tại gia 
đình. Bởi vì ngài Địa Tạng được xem là một vị thần linh canh 
giữ các vong linh đau khổ ở địa ngục, sự tu tập thường được 
kết hợp với “âm” yếu tố tối tăm và tiêu cực, trái với “dương” 
là biểu tượng của sự sáng láng và thịnh vượng. Ngài Địa Tạng 
đã có đại nguyện “chỉ thành Phật khi địa ngục không còn 
chúng sanh,” nên ảnh hưởng của bổ-tát trước tiên là trong địa 
ngục. Vì gắn liền địa ngục với sự chết chóc, nên Địa Tạng 
được đặt trong số các vị thần âm, liên quan đến sự ô uế, nguy 
hiểm, và không nên đụng vào. Vì lý do này, nhiều cộng đồng 
Đài Loan xây dựng một Chùa Địa Tạng để cấp bài vị cho 
những người đã chết không có con trai thờ phụng.” Những 
vong linh vất vưỡng này bị xem là những kẻ gây rối đe doạ 
đến sự an ổn của toàn thể cộng đồng. Vì hạnh phúc của toàn 
thể cộng đồng, mỗi gia đình buộc phải hỗ trợ sự xây cất một 
ngôi chùa Địa Tạng, nhưng điều này không có nghĩa là họ 
muốn có một tượng Địa Tạng trong nhà họ. 





° Paul Kartz, “Sự Thờ Cúng Địa Tạng Ở Xinzhuang”, Renwen Xuebao 
16 (1998), 123-59. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 429 


Không có gì chắc chắn về việc tỳ-kheo ni Jingding có 
đành trọn đời mình cho việc thờ phụng ngài Địa Tạng như một 
người con gái hiếu thảo hay không, nhưng rõ ràng Jingding đã 
ý thức về điều cấm ky xung quanh ngài Địa Tạng, bởi vì các 
thính giả đã phản đối những bài thuyết pháp buổi chiều của sư 
về Kinh Địa Tạng ngay từ đầu. Có người còn cảm thấy sợ và 
khó chịu khi thờ ngài vào chiều tối. Từ quan điểm của Phật 
Giáo chính thống, Jinding thấy sự sợ hãi Địa Tạng đến từ địa 
ngục là điểu khôi hài - một kết quả của sự pha trộn tín ngưỡng 
dân gian. Để khắc phục chuyện hoang đường này, sư đã tạo ra 
một cuộc cắm trại đi bộ tập trung trong bảy ngày để khuyến 
khích sự thờ phụng Địa Tạng. Những người tham gia tiếp tục 
tụng Kinh Địa Tạng và quán tưởng đến hình ảnh ngài Địa 
Tạng khi đi bộ, sau đó hồi hướng tất cả các công đức này đến 
cho cha mẹ họ. Jingdins nhấn mạnh rằng ý nghĩa thực sự của 
việc thờ Địa Tạng là để bày tỏ lòng hiếu thảo của con cái đối 
với cha mẹ. Sư tin rằng chỉ khi nào tất cả mọi thành viên đều 
hiếu thảo đối với cha mẹ, trật tự xã hội bị xáo trộn mới trở lại 
bình thường. 

Ở một mức độ nào đó, sự hiểu biết của Jingding về việc 
thờ phụng Địa Tạng được hạn chế trong các kinh Phật và sư đã 
có một thế mạnh để sửa lại những quan niệm sai trái của quân 
chúng về Địa Tạng.' Tuy nhiên, sư đã tạo ra một hình thức 





7 Sự thờ cúng Địa Tạng là sản phẩm tổng hợp của những yếu tố có từ 
Phật tử Trung Hoa và các truyền thống đạo Lão. Xem Stêphn E. Teiser, 
Lễ hội của các vong linh ở Trung Hoa xa xưa (Princeton: Thông Tấn Đại 
Học Princeton, 1988). Tuy nhiên, Phật tử Trung Hoa không xem Địa Tạng 
là một vị bảo hộ các thai nhi như ở Nhật. Về việc này, xem Willian R. 
Lafleur, Đời Sống Thay Đổi: Sự Phá Thai Và Phật Giáo Ở Nhật 
(Princeton, N. J.: Thông Tấn Đại Học Princeton, 1993). 


430 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mới mẻ về sự quán tưởng tập trung, không chỉ khi đi, mà còn 
tập trung vào sự thành tâm đối với Địa Tạng. Buổi tu tập 
thường được tổ chức trong một ngôi vườn thoáng rộng ban 
ngày và cảnh trí gợi nên sự rung động. Điều kỳ lạ là hầu hết 
những người tham dự đều lớn tuổi. So với thiền truyền thống 
và niệm hồng danh A-di-đà Phật, thiển hành Địa Tạng ít đòi 
hỏi kỷ năng. 

Trái với Jingding, Dijiao nhấn mạnh vào năng lực khuyên 
giải các vong linh của ngài Địa Tạng. Tự truyện của Dijiao 
cho thấy bất cứ khi nào thiên tai xảy ra, dù là động đất, bảo 
lớn, lụt lội, bệnh tật, hay tai nạn, Dijiao đều sử dụng thiên 
nhãn và dẫn các nghi lễ để làm mất tác dụng sự phá hoại của 
các lực lượng quấy phá. Dijiao dường như có khả năng đoán 
trước sự tấn công của thiên tai và cho rằng khả năng này có là 
do sự ban ơn phước của ngài Địa Tạng. 

Dĩ nhiên, mọi sự đoán trước đều được chứng minh có thực 
sau đó. Dijiao cũng tránh thảo luận về sự nhìn thấy trước bất 
kỳ biến cố nào, nhất là để cho quân chúng được an tâm. 
Nhưng sư một mình chỉ đạo sự tu tập định, như đảm trách 
những cuộc hành hương đến từng nơi, hoặc tổ chức một buổi lễ 
nhân danh ngài Địa Tạng để an ủi các vong linh. Chẳng hạn, 
trong khi đang tái thiết Nữ tu viện Xiangde, toạ lạc gần một 
vách đá, Dijiao nói thấy các vong linh lãng vãng khu vực đó 
và xây dựng một pho tượng Địa Tạng lớn nhất ở Đài Loan để 


^ „” 


làm cho nơi đây được yên lành. Về sau, nhiều “dấu hiệu” nổi 
lên để chứng tổ sự để xuất của sư là một biện pháp khôn 
ngoan. Hai người trẻ lạc đường trên núi được chư ni cứu vì một 
hình ảnh Địa Tạng hiện ra ngay tại chỗ của họ. Trong một 


trường hợp mầu nhiệm khác, thời tiết xấu thình lình trong sáng 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 431 


ngay trước buổi lễ khai mạc tượng Địa Tạng. Thêm vào đó, 
một công nhân rơi từ trên tượng xuống và bị thương nặng được 
xem như một dấu hiệu tốt, bởi vì anh ta đã tỉnh lại một cách 
mầu nhiệm và trả sạch một món nợ từ kiếp trước của anh. 

Cách mà Dijiao mô tả tỉ mỉ về tai nạn của người công 
nhân rơi từ tượng xuống cũng cho thấy sư làm cách nào để 
chứng minh cho những tín đổ cái năng lực đáng tin cậy của 
ngài Địa Tạng. Thực vậy, yếu tố then chốt là lòng hiếu thảo 
và từ bi của Dijiao. Sư nói với người công nhân này rằng sư đã 
“thấy” sự không may của anh ta và cố gắng bảo anh ta ở lại 
tham dự buổi lễ. Bất ngờ hơn nữa, chính người công nhân này 
nói rằng anh ta đã có một giấc mơ tại bệnh viện, trong giấc 
mơ đó anh gặp Dijao đang ngồi trước một hình ảnh lớn và rực 
rỡ của ngài Địa Tạng ở cửa vào địa ngục. Thức tỉnh từ sự sợ 
hãi giấc mơ, anh công nhân lấy lại được ý thức. Anh tin rằng 
Dijiao đã xin Địa Tạng cứu mạng cho anh. 

Nhiều phụ nữ cũng đến với Dijiao để xin giúp đỡ, đa số họ 
đều bị rắc rối về bệnh tật, hoặc của con cái hoặc chính họ. 
Ngoài việc giải thích những vấn để này là kết quả của nghiệp 
quá khứ, một sự giải thích rất thông thường trong đạo Phật, 
Dijiao đôi khi cho những tai ương gia đình là do các vong linh 
của thai nhi xen vào. Thường thì các phụ nữ đến hỏi ý sư đều 
phản ứng với sự ngạc nhiên. Vì sự phá thai là một việc vô 
cùng riêng tư, làm sao Dijiao có thể biết được những bí ẩn sâu 
kín nhất của đời họ? 

Phá thai chắc chắn là một việc làm riêng cá nhân, nhưng 
điểu này không có nghĩa phá thai hoàn toàn là một vấn để 
riêng tư. Theo ước tính của chính phủ, 30% các bào thai ở Đài 
Loan trong năm 1993 đều kết thúc bằng sự phá thai. Như đã 


432 RA KHỎI BÓNG TỐI 


lưu ý trên đây, Phật Giáo Trung Hoa không xác nhận Địa 
Tạng với bất kỳ nghi thức nào để đối phó việc phá thai. Tuy 
nhiên, sự thờ cúng Địa Tạng ở Nhật đã mở ra một phương thức 
xoa dịu vong linh các bào thai, được biết đến là miziko kuyò, 
và phương thức này được đưa vào Đài Loan trong thập niên 
1970. Theo truyền thống, người Trung Hoa tin rằng một vong 
linh bào thai bị phá chỉ quấy rối gia đình bằng cách ngăn cẩn 
con cái sau khi kết hôn không được thờ cúng tổ tiên là bổn 
phận của họ. Trong hệ thống thờ cúng tổ tiên của người Hoa, 
chỉ người đã lập gia đình mới có thể tạc hình tượng của tổ tiên 
và được con cái thờ phụng, và điều này là có thật nhất đối với 
phụ nữ. Mặc dù Dijiao nhận thức mối nguy hiểm của sự trả thù 
của vong linh bào thai đối với toàn thể gia đình, để ra ngoài 
quan điểm truyền thống, Dijiao chỉ ra vai trò then chốt của 
người mẹ trong việc trấn an các bào thai bị phá hơn là nhu cầu 
an ủi vong linh bằng việc tổ chức một lễ cưới ma. 

Gần cuối thế kỷ 20, nhiều thiên tai xảy ra ở Đài Loan, 
gồm trận động đất năm 1999, đụng máy bay, lụt lội do bảo lớn 
gây ra, và vài đám cháy ở biệt thự cao tầng nơi các thành phố. 
Những biến động này làm gia tăng sự căng thẳng của quân 
chúng và gây nhiều tiếng đồn trong việc tìm kiếm một giải 
thích cho những mất mát này. Thêm vào đó, sự suy thoái kinh 
tế ảnh hưởng đến nhiều gia đình đã tạo ra một nhận thức mạnh 
mẽ về sự đến gần của ngày tận thế. Trong bầu không khí lo âu 
của xã hội này, sự khích lệ niềm tin vào Địa Tạng của Dijiao 
dường như đã thu hút nhiều người theo, do sự giải thích tôn 
giáo và là một phương tiện để làm giảm bớt sự căng thẳng của 
cộng động và đau khổ cá nhân. 


Dijao không dấu diếm khả năng đặc biệt của sư về việc 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 433 


tiếp xúc với các vong linh trong tự truyện của sư; thực vậy, sư 
đã ghi lại sự việc người chị quá cố của sư đã hiện ra để nhắc 
sư hổi hướng công đức hành hương cho chị. Khi đang ngồi 
thiển tại một nghĩa trang, một số linh hồn cũng xuất hiện để 
che chở cho Dijiao. Như vậy, đối với Dijiao dường như là điều 
tự nhiên khi dành cuộc đời mình vào năng lực Địa Tạng để an 
ủi các vong linh. Bằng cách này, Dijiao có thể thành công 
trong việc hiến mình làm trung gian cho các tín đổ và cuối 
cùng trở thành người đại diện (thậm chí là một hiện thân) của 
ngài Địa Tạng. 
Kết Luận 

Việc so sánh Jingding và Dijao cho thấy một cách rất ấn 
tượng rằng đạo Phật không bao giờ đưa ra một ranh giới dứt 
khoát giữa học thuyết và các tư tưởng văn hoá như lòng hiếu 
thảo của con cái và sự trả thù của vong linh. Lòng hiếu thảo 
của con cái dường như không liên quan gì đến sự trả thù của 
vong linh, nhưng hóa ra là “con người” 
của họ trong dòng dõi tổ tiên, vì sợ rằng họ ám ảnh những 
thân nhân còn sống. Về vấn đề lòng hiếu thảo của con cái, cha 
mẹ cũng có quyển và bổn phận giúp đỡ những đứa con bị hất 
ra ngoài sự sống nắm lấy các địa vị riêng của họ trong dòng 
dõi tổ tiên ông bà. Trong xã hội Trung Hoa người ta tin rằng 
mối liên hệ phức tạp giữa cha mẹ và con cái không dừng lại 
vào lúc chết. Tuy nhiên từ một quan điểm đạo Phật, đó là 
những liên hệ thuộc nghiệp báo xác định các vai trò của cha 
mẹ và con cái. Hơn nữa, sự tái sanh không hoàn toàn hạn chế 
vào một dòng dõi tổ tiên. Trong đó Jingding củng cố lòng hiếu 
thảo con cái của trẻ đối với cha mẹ và Dijiao nhấn mạnh sự 
sám hối của cha mẹ về cái chết của trẻ, cả hai xây dựng trên 


cần có các vị trí riêng 


434 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quan điểm Phật Giáo sự đến trả nghi lễ để được cứu độ. Bằng 
cách này, cả hai vị ni không chỉ giải quyết được những vấn để 
của tín đồ, mà còn thiết lập được thẩm quyển tôn giáo của họ. 

Những khuynh hướng khác nhau của Jingding và Dijiao 
chỉ ra một khoảng cách mơ hồ giữa lý thuyết và thực hành. 
Theo chương trình học ở tự viện, ]insgding tập trung vào các 
kinh điển đạo Phật. Trái lại, Dijiao thực hiện sự tu tập bí 
truyền và được tin là có khả năng thân bí. Có nhiều thí dụ về 
chư tăng được xem hoặc tin là có khả năng thân bí trong lịch 
sử Phật Giáo. Điểm đặc biệt là hai vị ni này đã thuyết minh 
những diễn dịch của họ về tư tưởng Phật giáo và tu tập thông 
qua tín ngưỡng Địa Tạng của họ; trong đó Jingding và Dijiao 
đã phát triển các nghi lễ của họ và hệ thống diễn dịch của họ, 
họ dường như đã mở rộng quan điểm cứu độ phổ quát của đạo 
Phật để phù hợp với sự tu tập tín ngưỡng địa phương và cũng 
làm cho toàn bộ vấn để mang vẻ đơn giản để thực hiện. 
Jingding thuyết phục thính giả chấp nhận các học thuyết 
“chân xác” và nương tựa vào ngài Địa Tạng. Dijiao nhấn 
mạnh vào sự ban phước lành của Địa Tạng và hiến mình làm 
một trung gian có tính từ bị. 

Không nhất thiết phải xem sự thành công của hai vị ni này 
vào các thập niên 1990 dưới dạng mối liên hệ mật thiết giữa 
việc phụng thờ Địa Tạng và các tai ương xã hội. Sự suy thoái 
các giá trị gia đình trong xã hội cũng là một mối quan tâm 
chính hiện nay. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh lòng 
hiếu thảo của con cái và bổn phận của cha mẹ. Thêm vào đó, 
sự kỷ nghệ hoá nhanh chóng ở Đài Loan và những đột biến tài 
chánh có liên quan đã tạo ra nhiều khác biệt mới, nhất là giữa 
thành thị và các vùng nông thôn, nó đòi hỏi những giải thích 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 435 


và những giải pháp mới. Jingding và Dijiao, đã nổi lên từ 
những bối cảnh xã hội không thuận lợi, thông thạo việc chăm 
sóc cho nhu cầu ở những thời kỳ bất lợi của xã hội. Về mặt 
này, họ khác với một số nhóm Phật giáo thuộc xu thế chủ đạo, 
trong đó tình trạng xã hội và kinh tế thường là những phương 
tiện của sự tiên tiến. Thành công của họ trong việc khai phá 
những chiến lược khác nhau chứng tổ sự đa dạng không những 
của cá nhân chư ni, mà còn là sự đa dạng của lực tác động 
rộng rãi hơn của đạo Phật. 


+++ 


436 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 437 


3 


J9 ÍTHUÍI VÌ VÝ 61I PHẬT 61Í/ f BÌI HN 
TƯ VIỆN PIYUAN VÀ YITÁ0, NHỮM Bị TỪ {UÁN ÌM Ï TÌY BẦ( ĐÌI I0AN 


Sfefamia Travagnin 


Đạo Sư Ấn Thuận (1906-2005) đã viết rằng không phải 
chỉ có một chỗ đặc biệt nào đó dành cho việc thờ phụng Quán 
Âm, mà việc thờ phụng này có thể ở bất cứ nơi nào mà tinh 
thần và cốt lõi của lòng Đại Bi ngự trị,' đặc biệt là của đức 
Bồ-tát Quán Âm. Đài Loan hiện nay được gọi là tu viện của 
Qúan Âm vì một số lớn chư ni Phật giáo địa phương này là đệ 
tử của Quán Âm.” Chư ni Đài Loan là những hành giả tu tập 
giáo pháp đã truyền bá giáo pháp và dấn thân cụ thể vào xã 
hội, hướng dẫn cho các đệ tử cư sĩ ngộ ra con đường. 

Ở đây tôi giới thiệu các đệ tử của Quán Thế Âm, họ là 
những người thường trú ở hai nữ tu viện, Yitongsi và Fayansl, 





' Yinshun, Foƒa shi jiu shỉ zhi guang, tr. 46. 
? Tsai, Wen-ting, “Những người con gái Đức Phật” trong $inorama, 
1998, tr.87. 


438 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cả hai đều toạ lạc tại Xinzhu và về mặt hỗ trợ và hợp tác, có 
liên quan đến Đạo Sư Ấn Thuận, một vị tu sĩ học giả nổi tiếng 
với tác phẩm “Đạo Phật Nhân Gian”. Bài viết này không phải 
là một tác phẩm nói chung về tất cả các nữ đệ tử hay tín đồ 
của Đạo Sư, mà là một mô tả vài người trong số họ,” bao gồm 
một phân tích dẫn nhập quan điểm của Đạo Sư về vẤn để 
bình đẳng giới tính,” và ngài đặc biệt nhấn mạnh về sự cần 
thiết của các cơ hội bình đẳng cho cả nam giới lẫn nữ giới (và 
do đó cho cả chư tăng và chư ni) để có thể đạt đến chiều sâu 
của Giáo pháp. 
Đạo Sư Ấn Thuận và Bồ-Tát Quán ÂmỄ 

Bất cứ vị đại Bồổ-tát nào cũng là hiện thân của một đức 
tính đặc biệt. Lòng từ bi là những giá trị có nơi Bồ-tát Quán 
Âm. Nếu chúng ta không sát hại, và dâng hiến tình yêu thương 
rộng rãi và sự che chở cho tất cả mọi loài chúng sanh không 
phân biệt và kỳ thị, tâm trí và tư cách đạo đức của chúng ta sẽ 





3 Tác phẩm này là kết quả của một vài cuộc viếng thăm hai nữ tu viện: 
Fayuansi (vào ngày 22, tháng 12, năm 2002), Yitongsi (vào ngày 25 và 
28, tháng 12, năm 2002). Tôi chân thành biết ơn các vị nữ tu Kuanquan 
(Fayuansi), Rulin và Xingru (Yitongsi) về việc đã tạo cho tôi một cơ hội 
để thăm viếng, và cám ơn lòng từ bi và sự kiên nhẫn mà các vị đã tỏ ra 
khi trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Về sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ 
trong bài nghiên cứu này, tôi cũng cám ơn ba vị pháp lữ: Chen Zhiming, 
Pan Lijian và Martino Dibeltulo. Về bản chuyển tự chữ Hoa, tôi đã chấp 
nhận hệ thống pinyin . 

# Về một luận để chỉ tiết về lý thuyết bình đẳng giới tính của Ấn 
Thuận (Yinshun), xem Qiu Minjie, “Yinshun daoshi renjian ƒojiao sixiang 
de “liãnging pinsdeng yishi Jiại yingxiang.” 
<www.awker.com/hongshi/mag/50-6.htm>. Hơn thế nữa, vài tác phẩm 
của Ấn Thuận (Yinshun) thảo luận vấn đề này. 

7 Xem Ấn Thuận (Yinshun), Fofa shỉi Jiu shỉ zhỉ guang, tr.45-51; 
Yinshun, Chuại dasheng Fojiao zhi qiyuan yu kaizhan, tr.483, 478-490. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 439 


tương ứng với lòng từ bi của ngài Quán Thế Âm. 

Đạo Sư Ấn Thuận nói rằng niễm tin nơi Bồ-tát Quán Âm 
đặc biệt phổ biến ở người Trung Hoa, nhất là nữ giới. Ngài 
cũng nhẤn mạnh mối liên hệ mạnh mẽ và sự tương đồng giữa 
Bồ-tát Quán Âm và nữ giới: 

Tính chất hiển lành trong sự từ bi của Bồ-tát tương tự như 
tình thương yêu và lòng ân cần tử tế nơi người nữ. Đó là lý do 
tại sao niềm tin nơi Bồổ-tát Quán Âm phổ biến nhất giữa nữ 
giới, và ngài Quán Âm thường có thân người nữ, hiển lành và 
tử tế. 

Đạo Sư Ấn Thuận kể ra hai lý do chính giải thích tại sao 
Bồ-tát Quán Âm được tượng trưng nơi thân người nữ trong 
Phật giáo Trung Hoa: trước hết, vì nữ giới có thể chịu đựng sự 
đau khổ mà bản thân họ đã tỏ rõ, và thứ hai là vì lòng từ bi và 
sự ân cần tử tế là những tính cách đặc biệt của nữ giới. 

Đạo Sư cũng đưa ra một so sánh giữa Bổ-tát Quán Âm và 
hình ảnh người mẹ. Theo ngài, Bổ-tát Quán Âm có một thái 
độ đối với nhân loại mà bất cứ người mẹ nào cũng có đối với 
con cái của bà, và đổi lại cũng vậy. Điều này có thể giải thích 
tại sao những người tin tưởng nơi Bổ-tát Quán Âm và cầu 
nguyện Bồ-tát Quán Âm được ví với những người con tin 
tưởng nơi chính mẹ của họ và cầu khẩn với mẹ mình, bày tỏ 
niềm tin tuyệt đối và lòng ân cần chân thành. Một người mẹ 
có thể che chở cho con cái, nhưng không thể cho đứa con 
tương lai sáng lạng, vì điểu này không chỉ tuỳ thuộc vào người 
mẹ, mà còn là kết quả ý chí kiên định và nỗ lực lớn lao của 
người con. Dựa vào những tiền để này, chư ni Phật giáo Đài 
Loan, với tư cách là “Những Đệ Tử của Quán Âm”, nhắm vào 
việc hướng dẫn con người với lòng ân cần và từ bi của người 


440 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mẹ, chỉ cho họ Con Đường và giúp họ đạt đến sự thành tựu 
cao cả nhất của từ bi và trí tuệ. 


Kêu Gọi của Đạo Sư Ấn Thuận về Bình Đẳng Giới Tính 

Đạo Sư thường bày tổ niềm tin vững chắc của ngài về tính 
bình đẳng giữa các thành viên nam và nữ trong cộng đồng tu sĩ: 

Đạo Phật không phân biệt nam nữ trong niểm tin, sự tu tập 
đúng đắn, trí tuệ... Nữ giới và nam giới, cả hai đều có thể tu 
tập con đường Đạo và đạt đến giải thoát... Nữ giới khôn ngoan 
và mạnh mẽ, và đồng thời cũng không thua kém. 

Sự đóng góp của ngài vào giáo đoàn ni rõ ràng về mặt hỗ 
trợ giáo dục và đào tạo ni giới. Sự khích lệ và những nỗ lực 
của ngài trong việc cải thiện giáo dục và đào tạo ni giới cũng 
có nghĩa là khích lệ sự hợp tác giữa các thành viên nam và nữ 
trong Tăng đoàn. 

Các nỗ lực của Đạo Sư và những sáng kiến của ngài khơi 
dậy sự cảm kích và phê phán giữa những nhà tu và cư sĩ địa 
phương. Về sự cảm kích, ngài xứng đáng được gọi là một 
người đẩy mạnh sự bình đẳng giới tính trong Phật giáo và như 
thế đánh dấu một trang lịch sử quan trọng và sự phát triển 
giáo hội ni trên đảo này. Về phía chống đối, người ta cho Đại 
Sư là “hết sức tận tuy đối với ni giới”,° một lời tuyên bố mà 
ngài thấy rất khôi hài. Thêm vào đó, ngài bị chỉ trích là đã 
“trộn lẫn các nam nữ đệ tử với nhau.” 

Nữ Tu Viện Pháp Viên (Fayuan) 
Shi Binzong (1911-1958), người sáng lập Nữ Tu Viện 





5 _Yinshun. Sự đánh giá này liên quan đến việc Yinshun khích lệ giáo 
dục chư ni ở Xinzhu, sau khi thiết lập Viện Phật Học Ni Giới Xinzhu và sự 
hợp tác của ngài với Xuanshen. Để thêm chỉ tiết, xem chương Yi/ongsi. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 441 


Pháp Viên (Fayuan), thuộc trường phái Thiên Thai. Shi 
Binzong sinh năm 1911 ở Lugang (quận Zhanghua). Thế danh 
là Shi Nenggong. Năm 14 tuổi, ngài được thí phát với Shi 
Miaochan ở Shitoushan. Năm 1933, ngài đi sang Trung Hoa 
lục địa, ở đó được nhận giới cụ túc với Shi Yuanying (1934). 
Năm 1935, ngài học tại Guanzongsi dưới sự hướng dẫn của 
Shi Baojing. VỀ sau, ngài tập trung nghiên cứu trường phái 
Thiên Thai dưới sự hướng dẫn của Shi Jinsgquan. Năm 1939, 
trở lại Đài Loan và thỉnh thoảng thuyết kinh Địa Tạng tại 
Longhuan, một nữ tu viện thuộc phái Pháp Tông của 
Dagangshan. Sau này ngài thiết lập hai tu viện Thiên Thai, 
Fayuansi ở Xinzhu và Hongfayuan ở Đài Bắc. Ngài cũng du 
lịch sang Nhật (cùng với Shi Juexin), tại đây ngài nổi bậc 
trong các nghiên cứu về giáo lý Đức Phật, và viên tịch năm 
1955 tại Hongfayuan. 

Trong các tác phẩm văn chương, tài năng của ngài về thi 
ca rất nổi tiếng. Trong số các đệ tử của ngài có Shi luexin 
(phó viện trưởng Payuanshi), Sh¡i Huiyu (một Đạo Sư thuộc 
trường phái Luật Tông), và Shi Jingxin (thư ký của Hội Phật 
Giáo Trung Hoa từ năm 1993). Kan Zhengzong đã gắn kết 
ngài với Phật giáo Nhân Gian và đưa ngài vào danh sách 
những tu sĩ nổi tiếng nhất dấn thân trong sự nghiệp giáo dục 
Phật giáo và truyền bá Giáo pháp. Trong số những cơ sở mà 
ngài thiết lập, Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Thiên Thai Miễn 
Nam (Nantiantai foxue yanjiuyuan) rất nổi tiếng trên đảo. 
Kan Zhengzong đưa viện này vào danh sách những viện Phật 
học nổi bậc nhất cho sự giáo dục và đào tạo tu sĩ được thành 
lập từ năm 1949 đến 1971. Trong số những nữ tín hữu của 
ngài, Shi Tianyl, một vị ni được gọi là “nữ hoàng tự viện” 
(niguwang) là một trong những môn đồ của ngài. 


442 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Hai trong số chư ni nổi tiếng nhất trong lịch sử Fayuansi là 
Shi Renhui và Kuangian. Chính Renhui (sanh năm 1928) đã 
đổi Fayuansi thành một nữ tu viện. Sanh năm 1928, sư trở 
thành một nữ tu dưới đời Shi Daguo tại Wanfosi ở Xinzhu, một 
ngôi chùa truyền thống Đài Loan. Vào tuổi năm mươi, sư đảm 
đương sứ mệnh khó khăn là điều hành Pháp Viên tự 
(Fayuansl). 

Vào tháng hai, năm 1987, sau khi Juexinn viên tịch, các vị 
tăng thường trụ ở Pháp Viên tự (Fayuansi) chẳng bao lâu đều 
phân tán khắp nơi. Vào thời đó, chỉ những vị ni có thể quản lý 
chùa này là Renhui và Kuanqian. Cuối cùng, những người 
thường trụ ở tu viện chọn Renhui, vì sư đã thực sự điều hành tu 
viện gần mười năm. Sự chọn lựa này, cùng với việc thiếu nam 
đệ tử, đã giải thích tại sao Pháp Viên Tự (Fayuans!) trở thành 
nữ tu viện vào cuối những năm 1980 — một nới đặc biệt thích 
hợp cho sự đào tạo và tu tập của nữ cư sĩ địa phương, những 
“đệ tử của ngài Quán Âm.” Trong suốt thời gian làm nữ viện 
trưởng, Renhui được sự giúp đỡ của Shi Zhenli và Kuandgian. 
Họ cùng nhau hiện đại hoá khu liên hợp này, đồng thời duy trì 
đầy đủ những khía cạnh truyền thống. Kết quả của sự quản trị 
vững vàng của họ, con số các đệ tử tu sĩ lẫn cư sĩ của Pháp 
Viên Tự (Fayuansl) đã gia tăng. 

Ni sư Kuangian (sanh năm 1956) nổi tiếng do sự đẩy 
mạnh các ngành mỹ thuật Phật giáo. Sanh năm 1956, sư tốt 
nghiệp Ban Kiến Trúc ở Viện Đại Học Danjiang. Năm 1983, 
sư trổ thành đệ tử của Juexin và đồng thời bắt đầu nghĩ đến 
việc trở thành một nữ tu. Sư thí phát và thọ giới cụ túc với 
Juexin năm 1986. Kuangian có bốn vị thầy chính, những vị 
này đã hướng dẫn cuộc sống hàng ngày và việc tu tập của sư. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 443 


Trước hết là cha của sư, Yang Yinegfeng, người đã gây cảm 
hứng cho sư học các môn mỹ thuật và kiến trúc. Về con đường 
Giáo pháp, luexin là nhân vật đầu tiên hướng dẫn sư học tập 
và trau đồi Phật đạo, là người mà sư đã quy y và hướng dẫn sư 
trở thành một nữ tu. Một vị tăng nổi bậc thứ hai quan trọng về 
nền tẳng pháp môn tu tập mà sư quyết định đi theo và nay vẫn 
còn tiếp tục là Đạo Sư Ấn Thuận. Các bài viết và biên dịch 
Giáo pháp của ngài Ấn Thuận đã làm thay đổi ý tưởng của sư 
về việc tu tập Giáo pháp và dẫn sư đi theo con đường bồổ-tát 
đạo. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là Shi 
Zhenhua, người đã chăm sóc sư, giống như một vị y chỉ sư 
khác. Zhenhua yêu cầu sư dạy tại Viện Phật Học Fuyan. 

Về mặt tu tập Phật đạo, Ân Thuận chắc chắn là trỗi bậc. 
Sau khi trở thành một nữ tu dưới đời Juexin, Kuangian đã xem 
con đường truyền thống tu tập Tịnh Độ tông, gồm niệm hồng 
danh A-di-đà Phật, là rất hạn chế, và có một sự hiểu lầm giáo 
lý Đức Phật theo một nghĩa nào đó. Hơn thế nữa, sư không tìm 
thấy trong pháp môn tu tập này lý do để quyết định trở thành 
một nữ tu, một “đệ tử của Qúan Am”. Một ẩn dụ mà sư tìm 
được trong các tác phẩm của Đạo Sư Ấn Thuận làm cho sư 
hiểu được sự sâu rộng của Giáo pháp và đã cho sư cái cảm 
hứng về một con đường tu tập khác của giáo lý Đức Phật. Đây 
là con đường tu tập mà Đạo Sư Ấn Thuận đã đẩy mạnh và gọi 
là “Đạo Phật Nhân Gian. ”” 





7 Ấn Thuận dùng hình ảnh Giáo Pháp như một cái ly nước được lấy ra 
từ biển làm một ẩn dụ cho việc tu niệm Phật trong tình huống toàn cầu. 
Nếu chúng ta lấy một ly nước đầy và nghĩ rằng đã có được toàn thể biển 
cả là đã bỏ qua mục tiêu lấy tất cả nước. Cũng vậy, tu pháp môn niệm 
danh Phật A-di-đà và xem nó là con đường duy nhất để tu tập Giáo pháp 


444 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong cuộc thăm viếng Pháp Viên (Fayuan) của tôi, 
Kuandian nói rằng những cuốn sách của Ấn Thuận để lại ấn 
tượng mạnh mẽ nhất nơi sư là Ba Nguyên Tắc Tu Tập Giáo 
Pháp và Quan Điểm của Tôi về Tôn Giáo. Thật thú vị, 
Kuandian trước tiên trở thành một nữ tu và sau đó hướng dẫn 
cha của sư là Yang Yingfeng đến với Giáo pháp. Tuy nhiên, 
người cha và con gái cùng đi trên con đường khám phá giáo lý 
Đức Phật và cả hai đều chọn sự hướng dẫn của Ấn Thuận. 
Kuangian nhớ rằng sư đã chia sẻ bất cứ điều gì sư học được 
với cha của mình: 

Nói chung, không dễ gì đọc hết các sách của Ấn Thuận và 
hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng, nhưng chắc chắn bạn 
được phong phú thêm khi bạn tiến bộ, và bằng cách này tôi đã 
giải thích tư tưởng của Ấn Thuận cho cha tôi. Thực ra, tư tưởng 
của cha tôi thực sự dựa vào văn hoá Trung Hoa truyền thống. 
Trước kia ông khá quan tâm đến Đạo học, và có nhiều sách về 
Yijing, Lão Tử, và Trang Tử (Zhuangzi). Về sau số lượng 
những sách này giảm xuống, trong khi các kinh điển Phật giáo 
trở nên ngày càng nhiều." 

Đạo Phật đã ảnh hưởng đến Yang Yingfeng nhiều như thế 
nào cũng được thấy trong nghệ thuật của ông. Như Kuangian 
đã nói: 

Ở Đài Loan, thuật ngữ “thưởng ngoạn phong cảnh” đầu 
tiên được dùng với cha tôi. Ong quan niệm thắng cảnh là “sự 
sáng tạo bên ngoài” còn thưởng ngoạn là “thưởng ngoạn bên 





hoặc, tệ hơn nữa, quan niệm đó là toàn thể Giáo pháp là đã bỏ đi mục tiêu 
đạt đến sự sâu xa vô hạn của Giáo Pháp. Sự cảnh giác này là không lầm 
một phần với cái toàn thể một cách có ý thức. 

Š Pan Xuan, Kanjian Fotuo zai renjian. Vinshun daoshi zhuan, tr. 279. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 445 


trong,” đi từ trí tuệ của Giáo pháp và kết hợp nó với nghệ 
thuật. Tiểu luận mới nhất mà cha tôi đã viết là Luận Đề Về Sự 
Thưởng Ngoạn Bức Tranh Đại Thừa.” 


Đời Sống Hàng Ngày và Sự Tu Tập của Chư Ni Pháp Viên 
(Fayuan) 

Khi mô tả Pháp Viên (Fayuan), Kuangian bảo tôi: “Một tu 
viện phải là một nơi yên tĩnh, vì đó là nơi các đệ tử học Giáo 
pháp thực hiện sự tu tập của họ.'” Chư ni thường trú ở Pháp 
Viên (Fayuan) sống hoàn toàn phù hợp với các truyền thống 
Phật giáo. Họ thức dậy lúc 4 giờ 30, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 họ 
tham gia vào khoá lễ buổi sáng, lúc 6 giờ bửa ăn sáng được 
đọn ra, v.v... Thời khoá hàng ngày của chư ni thường trú phải 
theo truyền thống, vì như Kuandgian đã nói với tôi: “Truyển 
thống rất quan trọng.” Truyền bá Giáo pháp và “đi vào thế 
giới loài người” có tính chất sáng kiến hơn (ít theo truyền 
thống, ít nhất theo thuật ngữ Phật giáo Trung Hoa) và Ấn 
Thuận là một người đề xướng “Đạo Phật Nhân Gian.” 

Kuandian nổi tiếng do kết hợp các nghành mỹ thuật với 
giáo lý Đức Phật. Ngoài ra, sư còn đáng được quan tâm do 
việc kết hợp truyền thống Phật giáo Bắc tông với Phật giáo 
Nam tông trong việc tu tập được thực hành và đẩy mạnh ở 
Pháp Viên (Fayuan). Ngay khi tôi mới bước vào cổng chính 
của Pháp Viên (Fayuan), tôi nhận thấy rõ ràng nơi tu tập này 
hoàn toàn thuộc về truyền thống Bắc tông. Như Kuandian đã 
giải thích lúc chúng tôi đi từ phòng này sang phòng khác, điều 
này có thể được nhìn thấy từ chánh điện và sự tu tập này được 





? [bid., tr. 278. 
!° Từ cuộc phỏng vấn với Kuangian, ngày 22 tháng 12 năm 2002. 


446 RA KHỎI BÓNG TỐI 


theo đuổi trong những khoá lễ buổi sáng và buổi tối. Tuy 
nhiên, đàng sau toà nhà chính của Pháp Viên (Fayuan), sau 
khi đi ngang qua một “khu vườn nghệ thuật” (có nhiều tác 
phẩm của Yang Yingfeng) và đi xuống ngọn đổi, chúng tôi 
đến một cụm rừng yên tĩnh, một nơi để tu tập thiển định phù 
hợp truyền thống Nam tông. Nhiều ghế ngồi bằng gỗ (mỗi cái 
có một cái lưới để bảo vệ) được đặt dưới những tàng cây 
quanh đổi. Những khu ở được xây dựng cho các hành giả ở lại 
qua đêm để nhập thất thiển định. Những khu này và một 
phòng thờ giữa các phòng thì nhỏ, làm bằng gỗ, và thanh lịch 
giản dị. Kuandgian nói với tôi rằng thời gian của những cuộc 
nhập thất rất linh động, từ những ngày cuối tuần cho đến một 
vài tuần, tuỳ theo khả năng. 

Bên trong nữ tu viện, không có một cơ sở nào ngoài một 
chỗ tu tập. Cho nên một số chư ni học tại các viện Phật học và 
những số khác theo học đại học. Giáo dục và đào tạo ni giới 
tập trung vào việc tu tập tâm linh và tham gia tích cực trong 
công tác xã hội: 

Tu tập con đường bồổ-tát đạo sẽ luôn luôn là sứ mạng của 
tôi, cho dù tôi đã trải qua vài chướng ngại và những hoàn cảnh 
khó khăn. Sự tu tập tốt thường được xem là một đời sống được 
lên danh mục trong núi, không dính dấp gì đến những vấn để 
thế tục, nhưng tôi hy vọng được tiếp xúc nhiều với con người 
và có nhiễu cơ hội để truyền bá Giáo pháp. Theo (sự diễn dịch 
Giáo pháp có tính) truyền thống, con đường này ít sáng sủa và 
mở ra cho con người những lỗi lầm và phê phán. Ban đầu, tôi 
đã nghĩ có lẽ bồ-đề tâm của tôi đã bị trở ngại, nhưng khi đọc 
Tuyển Tập Miao Yun của Ấn Thuận, tôi lại vui sống — một loại 
tái sanh — cho nên tôi can đảm tiếp tục con đường trau dồi và 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 447 


tu tập đó. Tôi còn cho rằng tôi sẽ đi con đường này không chỉ 
trong kiếp này, mà còn trong kiếp tới nữa. 

Một trong những nguyên tắc dẫn đạo của Đạo Phật Nhân 
Gian là “đi ra từ tu viện và bước vào xã hội.” Cũng như các đệ 
tử của sư, Kuandian đã đi theo con đường này một cách cụ thể, 
trong nhiều cách khác nhau, nhưng dưới một cụm từ then chốt 
duy nhất là “Giáo Pháp và Nghệ Thuật,” có nghĩa là Giáo Pháp 
biểu lộ qua nghệ thuật và nghệ thuật được trình bày qua Giáo 
Pháp. Kuangqian luôn luôn so sánh Giáo pháp với nghệ thuật và 
kết hợp Giáo pháp với nghệ thuật bằng cách diễn dịch Giáo 
pháp trong ngôn ngữ nghệ thuật và diễn tả giáo pháp trong 
hình thức nghệ thuật. Sứ mạng của Kuandian có thể được tóm 
tắt là một nỗ lực giải thích Giáo pháp qua nghệ thuật. '“ 

Bây giờ Pháp Viên (Fayuan) tổ chức các hoạt động văn 
hóa, các buổi họp về nghệ thuật Phật giáo, diễn thuyết đạo 
Phật, và một cuộc giao lưu tích cực với các sinh viên và học 
giả, đặc biệt là những người ở kỷ nguyên Xinzhu. Năm 1991, 
để đi sâu vào những sáng kiến của mình, Kuandgian đã thành 
lập một chi nhánh của Chùa Pháp Viên (Fayuan) gần Nhà Ga 
Xinzhu. Sư bao gồm cả những sáng kiến về văn hoá như các 
lớp âm nhạc Phật giáo, văn học Phật giáo, và nghệ thuật Phật 





!! Pan Xuan, Kanjian Fotuo zai renjian. Yinshun daoshi zhuan, tr.28I- 
282. 

!* Sự kết hợp nghệ thuật và Giáo pháp được Kuangian để xướng, một 
sứ mạng được di truyền từ vị thầy Juexin và người cha là Yang Yingfeng. 
Tư tưởng này ngang hàng với tư tưởng của Shi Xiaoyun, vị ni sáng lập Đại 
Học Hua Fan. Một sự giống nhau khác nữa là Kuangian và Xiaoyun đều 
là những hậu duệ của tông Thiên Thai và các đạo sư Thiên Thai. 

!3 Mô tả chỉ tiết về sự tiếp xúc giữa Yinshun và Kuangian được đưa ra 
trong Pan Xuan, Kanjian Fotuo za1 renjian. Yinshun daoshi zhuan, tr. 275- 
285. 


448 RA KHỎI BÓNG TỐI 


giáo. Vào tháng 12 năm 2002, trong một cuộc thăm viếng của 
tôi, tôi tận mắt trông thấy một số hoạt động hấp dẫn phát triển 
tốt cho trẻ em và giới trẻ. 

Việc xuất bản là một phương cách khác để truyền bá Giáo 
pháp, nó hoàn hảo ngang hàng với các nguyên tắc của Đạo 
Phật Nhân Gian. Vì đặt nặng về sự quan trọng của nghệ thuật, 
nên Kuandian tập trung vào các xuất phẩm nghệ thuật, đặc 
biệt là nghệ thuật Phật giáo. Các xuất phẩm này có nhiều hình 
thức khác nhau, như tạp chí định kỳ, sách và băng. 


Pháp Viên Tự (Fayuansi) và Đạo Sư Ấn Thuận” 

Chư ni ở Pháp Viên (Fayuan) gặp gỡ Đạo Sư Ấn Thuận 
qua Kiandian, và qua hai luông khác nhau: nghệ thuật Phật 
giáo và học thuyết Phật giáo. Trên đây tôi đã đề cập đến ảnh 
hưởng tư tưởng mà Ân Thuận đã gây ra cho Kuangian và con 
đường bồ-tát đạo của sư. Sư học các bài Giáo pháp qua văn 
chương của ngài, và cuối cùng sư là một giáo sư ở Viện Phật 
học Fuyan do chính Ấn Thuận sáng lập, Zhenhua đã gọi như 
thế cho khoá thứ năm. Với tư cách là một giáo sư, sư đã dạy 
giáo lý Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cũng như triết lý của Tịnh 
Độ, đặc biệt là sự diễn dịch của Ấn Thuận. 

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ cá nhân đầu tiên giữa Kuangian 
và Đạo Sư Ân Thuận xảy ra do người cha của sư và vì các lý 
do “nghệ thuật”. Vào năm 1987, KuangqIan tháp tùng cùng cha 
đến Nantou (nơi Ân Thuận thường trú vào thời đó), chụp hình 
vị đạo sư để làm một pho tượng mô phỏng ngài, và Yang 
Yingfeng được uỷ thác để thực hiện. * 





!# Khi hoàn tất pho tượng và biết thêm về Yinshun và tư tưởng của ngài, 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 449 


Kết hợp Giáo pháp và nghệ thuật đưa sư đến chỗ tìm ra 
được những sự giống nhau và các điểm gặp gỡ giữa Giáo pháp 
và nghệ thuật. Lấy tư tưởng của Ấn Thuận đại diện cho việc 
dạy Giáo pháp và các tác phẩm nghệ thuật của Yang 
Yingfeng làm điển hình cho nghệ thuật, sư rút ra những sự 
tương đương giữa các bài viết của Ấn Thuận và những pho 
tượng của người cha. Theo ý kiến của sư, bất cứ xuất phẩm 
nào cũng giữ trong nó cái cốt lõi tinh thần được lộ ra trong 
những lần miêu tả đầu tiên, dù cho nó càng ngày càng trở nên 
tinh tế hơn và phát triển theo thời gian. Về mặt này, sư cho 
rằng triết lý của Ấn Thuận đã được diễn tả trong tác phẩm đâu 
tiên của ngài rổi, có tên là Phật Giáo Ấn Độ (Yindu zhi 
fojiao), dù nó đã được phát triển thêm trong các bài viết về 
sau. Cũng vậy, các tác phẩm của cha sư đã duy trì cùng một 
phong cách trong những lần sáng tạo đầu tiên. Sư bày tỏ ý 
tưởng này một lần trong một cuộc nói chuyện với Shi Houguan 
(một đệ tử của Ấn Thuận (Yinshun) và Hiệu Trưởng của Viện 
Phật Học Fuyan từ năm 1999). Được hỏi là có sự khác biệt nào 
giữa hai tượng Phật do cha của sư làm ra, Kuangian đã trả lời 
rằng hình ảnh Đức Phật nhỏ dưới đổi có thể được ví với tác 
phẩm của Ấn Thuận (Yinshun) có tên là Phật Giáo Ấn Độ, và 
hình ảnh Đức Phật lớn trong chánh điện trên đổi có thể được 
ví với tác phẩm của ngài tên là Lịch Sử Tư Tưởng Phật Giáo 
Ấn Độ.!Š Những tiếp xúc giữa Pháp Viên (Fayuan) và Fuyan 
vẫn còn thường xuyên, vì sự hợp tác giữa Kuandqian và 
Houguan biểu lộ rõ ràng. 





Yang Yingfeng đã quy y Yinshun. 
!Š Kuangian có nhận xét là Phật Giáo Ấn Độ được viết khi Yinshun 37 
tuổi; Yang Yingfeng cùng tuổi đó khi ông tạc bức ảnh nhỏ của Đức Phật. 


450 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nữ Tu Viện Yitongsi: Từ Trai Đường (Zhaitang) đến Chùa 
Phật (Fosi) 

Nữ Tu Viện Yitong có một lịch sử hơn 300 năm. Nó bắt 
đầu là một Trai Đường, về sau trở thành một ngôi chùa thờ 
Phật, và rồi trải qua một vài giai đoạn phát triển và trùng tu. 
Chúng ta nên đưa ra một số quan sát sau đây. 

Trước hết, chúng ta phải phân biệt giữa lịch sử của Yitong 
và lịch sử của Trường nữ Phật Học được xây dựng bên trong 
đó. Thứ hai, Yitong nên được gắn liền với Faguangsi ở Đài 
Bắc, là Shi Ruxue, một đệ tử của Shi Xuanshen. Sau cùng, 
Yitong đến phương Tây với sự thiết lập Chùa Phật Giáo 
Yitong ở Canada. 

Yitongsi và Yitongtang là tên của hai khu liên hợp khác 
nhau. Được xây vào cuối thế kỷ 19, Yitongtang là một trong 
số nhiều trai đường được dựng lên ở Đài Loan. Trai đường là 
một nơi tu tập và thờ phụng dành cho nữ giới ăn chay,“ những 
nữ đệ tử của cái gọi là Trai đạo (zhaijiao).'” Chen Jinzhin, một 
phụ nữ địa phương được chỉ định để điều hành Yitongtang vào 
năm 1915, đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử 





'* Yinshun nhắc đến hiện tượng nữ giới ăn chay trong ba cuốn sách: 
tơƒa shi Jjiu shỉ shỉ guang, tr.344; Jiaozhi jiaodian yu Jiaoxue, tr. 18-19; và 
Pingfan de yisheng, tr. 124. 

'” Về chi tiết của Trai đạo, xem: Jiang Canteng, Wang Jianchuan, 
Taiwan Zhaijiao de sishi guancha yu zhanwang, Đài Bắc: Xinwenfeng, 
1994; Wang Jianchuan, Taiwan de Zhaijiao yu Luantang, Đài Bắc: 
Nânuin, 1996; Wang Jianchuan, Tainan Dehuatang de lishi, Đài Bắc: 
Nantian, 1995. Về một nguồn gốc phương Tây, xem Charles B. Jones, 
Phật Giáo ở Đài Loan (Honolulu: Thông Tấn Đại Học Hawai”i, 1999), tr. 
14-43. 

'3 Cuộc phỏng vấn với Xingru, ngày 28 tháng 12 năm 2002. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 451 


Yitongtang, nhất là về sau khi vị này trở thành một đệ tử của 
Shi Jueli, và với pháp danh Jueming, đã thay đổi trai đường tư 
thành một ngôi chùa Phật giáo. 

Jueli, người sáng lập một trong Bốn Dòng Lớn (tứ đại môn 
phái, si da menpai), giúp tái sanh và phát triển Phật Giáo địa 
phương qua hai nỗ lực chính: giáo dục tăng đoàn (đặc biệt là 
chư ni) và tổ chức các Giới Đàn. Trong nỗ lực đẩy mạnh giáo 
dục, Jueli nhìn thấy trước vai trò then chốt mà chư ni sẽ có 
trong tương lai Phật giáo Đài Loan. Ong giúp thành lập nền 
tảng cho sức sống hiện nay của các “Đệ Tử Quán Âm” ở Đài 
Loan bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo và giáo dục 
chư ni. Sự đóng góp của ông cần thiết để nâng cao vị trí chư ni 
trong tu viện cũng như trong xã hội, và bắt đầu giai đoạn ưu 
thế của chư ni ở Đài Loan thời kỳ hậu nhượng bộ. 

Giai đoạn đầu của sự phát triển nằm dưới sự hướng dẫn 
của Jueli, có Xuanshen là nữ viện trưởng. VỊ này gia nhập ni 
giới dưới đời Shi Dajing, đệ tử của Shi Miaoguo, và Miaoguo 
lại là một đệ tử của Jueli. Mối liên hệ này cũng làm cho 
Yitong thành một chi nhánh của dòng truyển thừa Fayun 
(Pháp Vân) của Jueli. Trong giai đoạn này, Yitong hoàn toàn 
được ổn định như một khu liên hợp của Phật giáo chính thống. 


Yitong: Giai Đoạn Thứ Hai của Sự Phát Triển 

VỊ viện trưởng thứ hai, nhân vật lãnh đạo ở giai đoạn này 
là Sh¡i Rulin, người đã đưa Yitong đến địa vị hiện nay. Bây giờ 
Yitong là một khu liên hợp gồm có một tu viện nữ (Yitongsi) 
và một viện Phật học gọi là Ñ¡ Viện Phật Học Yitong (Yitong 
nuzhong foxueyuan). Chư ni thường trú tại nữ tu viện có hơn 
20 vị, trong 32 sinh viên được ghi danh theo học tại Ni Viện 


452 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật Học Yitong vào thời gian tôi thăm viếng - chính xác là 
20 nữ tu và 12 nữ cư sĩ. Nữ tu viện và trường học là hai khu 
liên hợp khác nhau, biệt lập nhưng đồng thời cũng có liên kết 
với nhau. Rulin vừa là nữ viện trưởng của nữ tu viện vừa là 
Hiệu trưởng của viện Phật học. “Một vài năm trước Rulin và 
tôi đã đi Canada và nhận thấy nơi đó thích hợp để xây dựng 
một điểm tu tập và truyền bá Giáo pháp.”'# Do đó, ba năm 
sau, trong khu vực phía đông bắc của Vancouver, gần Hồ 
Oregon, Chùa Phật Giáo Yitong được thành lập. Ngày nay, ba 
vị ni từ Đài Loan dời đến trung tâm Canada, nơi đây họ đang 
học Anh ngữ và tổ chức các hoạt động Phật giáo cho dân địa 
phương. Một vài người Canada thích các lớp thiển định và 
nhập thất mỗi chủ nhật, trong khi Buổi Pháp Thoại (Dharma 
Function) được tổ chức một tháng một lần có sự tham dự của 
khoảng 70 đệ tử, gồm người Canada, nhưng phần lớn là người 
Việt Nam và Hoa kiểu. Tết Trung Hoa cũng được tổ chức và 
hơn một trăm người đến tham gia. Shi Xingru là một trong 
những vị ni thường trú ở Canada. Được gọi về Đài Loan để 
khai mạc Ni Viện Phật Học, sư trở lại phương Tây sau lễ Tết 
Trung Hoa. 


Yitongsi và Đạo Sư Ấn Thuận 

Lịch sử của Yitong được kết nối với sự thành lập Chùa 
Fuyan, và do đó cũng có một mối liên hệ mật thiết giữa nên 
giáo dục chư ni tại Yitong và Viện Phật Học Fuyan dành cho 
chư tăng. Xuanshen và Ấn Thuận, do các nỗ lực kết hợp của 
họ, là những người đã tạo dựng tất cả những điều này. Jueli 
giúp Yitong trở thành một nơi tu tập Giáo pháp và Ấn Thuận 





ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 453 


giúp cho chư ni thường trú ở đó có được một nền học vấn về 
đạo pháp tốt hơn, đem sự đào tạo “các đệ tử của Quán Âm” ở 
Xinzhu đến một trình độ cao hơn. 

Các ngôi chùa Yitong và Fuyan bắt đầu vào đầu các thập 
niên 1950, khi đó Ấn Thuận tìm kiếm đất để thiết lập ngôi 
chùa của ông. Xuanshen, nữ viện trưởng của Yitong vào thời 
đó, cho Ấn Thuận biết có một mãnh đất thích hợp ngay trên 
đôi phía sau Yitong. Sau đó, Chùa Fuyan được dựng lên. Khi 
Ấn Thuận an trụ tại Xinzhu, một món quà thứ hai từ Quán Âm 
Xuanshen từ bi đến với ông. Vì con đường duy nhất cạnh đó là 
từ dưới phố dẫn đến cổng chính của Yitong và không đi đến 
các toà nhà của Fuyan, nữ tu viện đảm trách việc chuẩn bị con 
đường lớn thứ hai từ cổng chính của Yitong đến khu liên hợp 
Fuyan. Xuanshen giúp Ấn Thuận ở tại Xinzhu và sau đó sắp 
xếp cho ngài nói các thời pháp ở Xinzhu. Xuanhshen trở nên 
nổi tiếng do phiên dịch các bài pháp thoại phát cho chư tăng 
lục địa sang tiếng Đài Loan, là thổ ngữ phổ biến nhất ở 
Xinzhu. Ngoài Shi Cihang và Shi Xingyun, sư cũng được chỉ 
định là người phiên dịch các bài nói chuyện của Ấn Thuận để 
các Phật tử địa phương có thể hiểu được sự diễn giảng Giáo 
pháp của ngài. 

Về sau, gian phòng được thiết kế làm vườn trẻ giao cho 
Fuyan và trở thành trung tâm các khoá học mở của Fuyan cho 
cư sĩ muốn nghiên cứu Giáo pháp. Nếu một vị ni và tu viện 
của vị này giúp Ấn Thuận ổn định ở Xinzhu dưới những khía 
cạnh khác, ngài sẽ giúp lại các vị mi địa phương học Phật học 
và đào tạo trong Giáo pháp. Đó là một tiến trình lâu dài phát 
triển trong các bước liên tục hơn. Bước đầu tiên là việc nhận 
ra tình trạng giáo dục của các tu viện địa phương. Sau khi biết 


454 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chư tăng địa phương cũng như chư ni thiếu thốn tri thức Phật 
học, Ấn Thuận lập nguyện và đảm đương công việc khó khăn 
để thay đổi khuynh hướng chung này và làm cho Tăng đoàn 
có thể hiểu đầy đủ, sống và truyền bá lời Phật dạy. 

Bước thứ hai là tổ chức một hội thảo về giáo lý Đức Phật, 
gọi là “khoá học nửa ngày” vào năm 1956 ở Xinzhu (tại 
Fuyuan), một công thức đã được thử nghiệm trước kia ở Huiri 
Jiangtang tại Đài Bắc. 'Š Thực ra, khoá hội thảo ban đầu được 
dự trù vào năm 1955 cho hai vị tăng trẻ, Shi Nengxue và Shi 
Chuandi, họ đến Fuyuan khi được thọ giới đầy đủ và cần sự 
hướng dẫn tu tập, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ấn Thuận và 
những người ở Fuyuan quyết định tổ chức khoá hội thảo này 
(một lớp học hai giờ buổi sáng mỗi ngày) vào năm tới, trong 
quý hai. Tuy nhiên, khi các lớp học này được công bố, một số 
phụ nữ trẻ tuổi ở Xinzhu cũng bày tổ ước muốn theo học và đã 
bày tỏ điều đó một cách khéo léo và xác đáng. Sáu hay bảy vị 
phái nữ này là chư ni hoặc sắp trở thành tu sĩ, như Ấn Thuận 
đề cập trong tự truyện của ngài, Trong Đời Sống Hàng Ngày. 

Bước thứ ba là thiết lập một Viện Phật Học cho “đệ tử của 
Quán Âm” được gọi là Trường Phật Học Xinzhu cho Nữ Giới, 
khai giảng vào cuối năm 1957 bên trong khu liên hợp của 
Yitong. Quyết định thực hiện bước quan trọng này để cung 
cấp nền giáo dục Phật giáo cho chư ni địa phương là kết quả 
của ý thức và mối quan tâm về phía Xuanshen, Ấn Thuận và 
Shi Yanpei để đáp ứng cho các thành viên nữ giới của Tăng 
đoàn thiếu cơ hội học Giáo pháp. 





'3 Để biết thêm chỉ tiết, xem: Yinshun, Pingfän de yisheng, tr.123. 

'? Huili, “Renjian Fojiao de bozhongzhe —- Yinshun daoshi,” một bài 
viết được trình bày vào ngày 24, tháng 10, năm 1999, tại Academia 
Sinica, Đài Bắc. Xem: www.awker.com/hongshi/mag/44-2.htm. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 455 


Viện Phật Học Xinzhu và Yitong cho Nữ Giới 


Đối với người tu chúng tôi, đây là một kỷ nguyên kỳ thị nữ 
giới. Nhưng ngài Đạo Sư Ấn Thuận không bao giờ tỏ thái độ 
kỳ thị đối với nữ giới. Tôi nhớ rằng trong mùa thu năm 1957, 
Đạo Sư dạy rằng: “Nữ giới Đài Loan có tiểm năng rất lớn!” 
Hãy xét việc các chùa Phật giáo khắp tỉnh đều được nữ giới 
điều hành (gồm cả những Phụ Nữ Trường Trai). Do tính cần 
cù và tiết kiệm, họ làm cho các ngôi chùa trong lành và thanh 
lịch, theo cách đưa tất cả các đệ tử vào việc tu học Giáo pháp. 
Một số họ thậm chí còn không được học trung học, nhưng họ 
vẫn tu học chăm chỉ để hoàn tất bổn phận và tu tập, tổ ra một 
ý thức tôn giáo xứng đáng được đánh giá cao. Với trí tuệ 
không ai sánh kịp, Đạo Sư quyết định rằng những phụ nữ này 
với những năng lực tiềm ẩn cần được giáo hoá và cuối cùng 
được đưa vào tổ chức, cùng với nữ tu Xuanshen (viện trưởng 
của Yitong), Viện Phật Học Xinzhu cho Nữ Giới, nơi mà chư 
tăng từ tu viện Fuyan gần đó đến dạy. 

Khánh thành vào mùa thu năm 1957, Viện Phật Học 
Xinzhu cho Nữ Giới được bắt đầu tổ chức và Ấn Thuận là hiệu 
trưởng, Yanpei làm trợ lý hiệu trưởng, và chư tăng đến từ 
Fuyan làm giáo thọ.” Mặc dù viện này đươc Fuyan xếp đặt, 
Yitong chịu trách nhiệm về các tiện nghi cho các sinh viên ghi 
danh học và các chi phí sáng kiến. Hơn 40 “đệ tử của Quan 
Âm” ghi danh. Vì đó là trường dành cho nữ giới, nên Ấn 





®Vinshun cũng dạy giáo lý, nhất là các bài giảng về Kinh Pháp Hoa 
và Kinh Lăng Gìa, ngoài một số lớp học về quyển sách của ông là Cheng 
ƒo ;hi dao. Trong số các giáo thọ khác đến từ Fuyan: Shi Yinhai và Shi 
'Yanpel. 


456 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thuận nhận thức được tầm quan trọng sự hướng dẫn của nữ 
giới và mời Huang Benzhen từ Hồng Kông đến để đảm nhận 
vai trò giám thị. Về sau, Huang Benzhen quyết định trở thành 
nữ tu và lấy pháp danh là Huiying.”! 

Năm 1957 là năm quan trọng cho lịch sử của viện, vì trong 
mùa đông một trong những sinh viên ghi danh học bày tỏ ý 
định trở thành nữ tu. VỊ này trở thành nữ tu và Ấn Thuận là 
thầy thí phát cho cô và cô có pháp danh là Huiyu.” Một bước 
khác được thực hiện trong học kỳ hai của trường bằng cách 
hạn chế nhập học đối với chư ni; kết quả là vài người trong số 
những sinh viên ghi danh học trở thành nữ tu,” trong số đó có 
Shi Huili.“° 





”' Huiying ghi lại hai bài giảng của Yinshun, chúng trở thành các 
chương thứ 3 và 11 của Ba Nguyên Tắc để Tu Tập Giáo Pháp. Vào cuối 
năm 1958, sư cũng ghi lại ba bài pháp do Yinshun tổ chức tại Shândosi, 
với tựa đề “Tâm Dẫn Đầu Các Pháp”, “Niết-bàn Phật Giáo” và “Con 
Đường Tu Tập”. 

*““Yuiyu là một trong những vị ni về sau đi sang Đài Bắc, đầu tiên đến 
Pingguangsi và sau đó đến Đường Phía Bắc Jianguo, nơi sư sống với 
'Yinshun. 

? Yinshun kể ra năm đến sáu người, xem Yinshun, Pingƒfan de yisheng, 
tr.124. 

® Huili ghi lại hai bài pháp của Yinshun. Bài đâu là “Giáo Pháp là 
Người Cứu Độ Nhân Từ của Thế Gian”, chương thứ tám của “Phật Tại 
Nhân Gian” hoàn thành với sự hợp tác của Huilun. Bài thứ hai là “Sự Xác 
Quyết của Tịnh Độ Phương Đông”, chương thứ tư của Tịnh Độ và Thiền, 
được hoàn thành với sự hợp tác của Shi NÀnH 

® Huiri Jiangtang cho trọ nhiều nữ đệ tử của Giáo Pháp, vừa đệ tử cư sĩ 
vừa đệ tử xuất gia Quan Âm, những người quyết định đi theo con đường 
bồ-tát đạo do Yinshun xúc tiến. Yinshun nhớ đặc biệt có ba người nữ thọ 
giới: Huitai, Huijiao và Hongde. Xem chỉ tiết: Yinshun, Pingfan de 
yIsheng, tr. 140-144. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 457 


Vào mùa hè năm 1960, một sáng kiến khác của Ấn Thuận 
được Xuanshen hỗ trợ. Một số thay đối được thực hiện trong 
chương trình giáo dục tại Viện Phật Học Xinzhu cho Nữ Giới: 
ngoài việc có một nữ giám thị, Ấn Thuận nhận thấy cũng rất 
lý tưởng nếu có chư ni làm giáo thọ, có chư tăng dành sẵn 
trong trường hợp cần thiết. Một “lớp cao cấp” cho một số chư 
ni tốt nghiệp năm đó được dự trù ở Pingguangsi tại Đài Bắc. 
Trong số chư ni đi sang Đài Bắc vào năm 1960 với lý do đó là 
Huiyu và hai vị khác vừa mới xuất gia, Shi Huirui và Shi 
Huiyu. Cuối cùng, khoá học không tổ chức được và chư ni đi 
sang Đài Bắc ở lại đó để theo học các khoá Phật học tại Huiri 
Jiangtang và khoá thứ hai của “lớp học nửa ngày.””” Những nữ 
đệ tử theo Ấn Thuận đi Đài Bắc không người nào trở lại 
Xinzhu, rất tiếc cho Xuanshen và viện Phật học.” Kết quả của 
nhiều nỗ lực kết hợp như thế chỉ kéo dài trong một khoá học, 
tổng cộng là ba năm, sau đó viện đóng cửa, chính yếu là vì 
những lý do kinh tế. Dù sao trong ba năm này, khoảng 20 vị 
tăng đến để dạy học. Một khi Viện Phật Học Xinzhu cho Nữ 
Giới đóng cửa, chư ni địa phương ghi danh ở Viện Phật Học 
Fuyan để học Phật học.”” Chẳng hạn sư Xinzhu thuộc khoá thứ 
tư của viện Fuyan. 





® Có một thời ở Đài Bắc, đời sống và sứ mệnh của chư ni chuyển từ 
Xinzhu đến nơi khác ở Đài Loan. 

?” Được thành lập để làm cơ sở giáo dục và huấn luyện chư tăng năm 
1969, nó trở thành một cơ sở cho chư ni năm 1978, rồi về sau được chuyển 
lại thành một cơ sở cho chư tăng năm 1933. Các vị hiệu trưởng ở Viện 
Phật Học Fuyuan là Shi Yanpei (1969-1972), Shi Zhenhua (1978-1996), 
Shi Dâhng (1996-1999), và Shi Houguan (1999-2005). 


458 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Do điều kiện kinh tế được cải thiện, một ngôi trường mới 
đành cho chư ni gọi là Viện Phật học Yitong của Nữ Giới được 
mở ra vào tháng chín năm 2002. Giống với viện trước, viện mới 
lập này có liên quan mật thiết với Viện Phật học Fuyan và 
gương mặt của Đạo Sư Ấn Thuận. Giống như bốn mươi năm về 
trước, vẫn còn một sự giao lưu tích cực giữa hai viện này. Nhiều 
quyển sách trong thư viện đến từ Thư Viện Fuyan và chư tăng 
từ Fuyan thường xuống để dạy tại Viện Phật Học Yitong. Một 
số chư ni, các cư sĩ thuần thành, và cả Houguan, vị hiệu trưởng 
của Viện Phật học Fuyan, tình nguyện tại Yitong và theo học 
các khoá mở do các giáo thọ Fuyan giảng dạy. 

Có một số yêu cầu phải hội đủ để được chấp nhận vào 
trường. Mỗi ứng viên phải đậu kỳ thi nhập học (thi viết và thi 
miệng) về tiếng Hoa và giáo lý Đức Phật. Cũng có hạn chế 
tuổi tác cho người nộp đơn, từ 20 đến 35 tuổi, tuy vậy quy định 
này cũng có tính cách linh động. Việc ghi danh học cũng được 
mở ra cho người nước ngoài; lúc tôi đến thăm, có sáu sinh viên 
nước ngoài đăng ký học, từ Thái Lan, Mã Lai và Singapore. 

Hai chương trình đã được mở đầu: một chương trình cấp 
ba ba năm và một chương trình cấp đại học bốn năm. Tuy 
nhiên, như tôi đã được cho biết trong những chuyến viếng 
thăm, viện chỉ mở cửa vào tháng chín, năm 2002, và hầu hết 
sự điều hành đều chưa được lên kế hoạch hay thực hiện. Các 
lớp học của sinh viên bao gồm các lớp Phật pháp (gồm các 
khoá về Luật) và các lớp ngôn ngữ Trung Hoa, Anh, và Nhật. 
Các lớp tiếng Tây Tạng, Pali, và Sanskrit được dự trù nhưng 
chưa bắt đầu. Về các kinh điển sử dụng trong trường, đặc biệt 
nhấn mạnh những tác phẩm của Ấn Thuận (Yinshun), nhất là 
những tác phẩm có liên quan đến kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 459 


Thậm chí còn nhấn mạnh vào tác phẩm Con Đường đến Qủa 
Phật. Các giáo thọ gồm chư ni đến từ Yitong, cũng như chư 
tăng đến từ Fuyan và cư sĩ (dạy các lớp ngôn ngữ). Mỗi năm 
sinh viên qua một kỳ thi giữa khoá và một kỳ thi cuối khoá. 
Chư ni đến từ nhiều tự viện khác nhau, không buộc phải ở lại 
thêm ở Yitong sau khi ra trường. 

Hiệu trưởng của trường là Rulin, cũng là viện trưởng của 
Yitong. Sư không được chỉ định làm giáo thọ, nhưng đôi khi 
cũng đứng các lớp. Xingru là giám thị. Thư viện trong trường 
được tổ chức tốt và cung cấp các tác phẩm nghiên cứu căn 
bản. Tất cả các sách được sắp xếp thành mười hạng mục 
chính: (1) Giáo Lý Đức Phật; (2) Lịch Sử và các Địa Điểm 
Phật Giáo; (3) Kính tạng và các Chú giải; (4) Luật Tạng và 
các Chú Giải; (5) Luận Tạng và các Chú Giải; (6) Tu Tập và 
Nghi Lễ; (7) Văn Học Phật Giáo; (8) Các Trường Phái Phật 
Giáo Trung Hoa; (9) Các Trường Phái Phật Giáo Thế Giới; 
(10) Các mục linh tinh. Ngoài mười mục chính này ra, còn có 
ba phân mục nhỏ khác: Phật Học bằng Anh Ngữ và Tiếng 
Nhật, Phật Học cho Người Không Theo Đạo Phật, và Các Tác 
Phẩm Nghiên Cứu. 

Ngoài sách và bàn, thư viện có hai bức tường dành cho 
Xuanshen, người sáng lập Yitong. Một bức tường treo một câu 
khắc bảng gỗ, do Rulin biên soạn và dâng cúng cho 
Xuanshen. Nó gồm những chi tiết về cuộc đời tu hành của ni 
sư, nền giáo dục và đào tạo Phật học, sự thiết lập nữ tu viện 
này, giảng pháp, và nuôi dưỡng các nữ đệ tử. Bức tường đối 
diện có phòng Phương Trượng, một phòng thờ dành cho 
Xuanshen gồm hai bức ảnh chụp và một tượng bán thân của vị 
ni. Pho tượng Quán Âm bằng gỗ trên bàn ở trung tâm cũng 
đáng quan tâm. 


460 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Chư ni và các sinh viên thường trú của Viện Phật Học 
Yitong cho Nữ Giới không được thọ giới ở Yitong, mà ở các 
khu liên hợp Phật Giáo khác. Cho đến nay giới đàn cụ túc 
chưa được tổ chức ở Yitong. 

Các Nữ Đệ Tử Quán Âm ở Xinzhu 

Vào thời gian cuộc viếng thăm tháng 12 năm 2002 của tôi, 
có hơn 20 vị ni thường trú, tuổi từ 19 đến 40. Trong số chư ni 
này chỉ có một vị là người nước ngoài, đến từ Mã Lai. 

Âm thanh của chuông trống lúc 4 giờ báo hiệu bắt đầu 
ngày mới ở Yitong. Chư ni thường trú thường dạy sớm hơn một 
chút, khoảng 3 giờ 50. Khoá lễ buổi sáng được tổ chức từ 4 giờ 
30 đến 5 giờ 30, gồm việc đọc tụng Kinh bằng tiếng Phổ 
Thông, trừ Rulin, vị nữ viện trưởng thích tụng bằng tiếng Đài 
Loan. Trong số các kinh tụng thường xuyên là Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm. Một buổi ngôi thiển ngắn kế tiếp từ 5 giờ 30 đến 5 
giờ 50. Điểm tâm từ 6 giờ đến 6 giờ 20, và từ 6 giờ 30 đến 7 
giờ 30 là thời gian cho việc chấp tác thường nhật. Từ 7 giờ 30 
đến I1 giờ chư ni thường trú có thời gian cho những bổn phận 
cá nhân người thường trú, như học tập, dạy học, công việc 
điều hành, v.v... Bửa ăn trưa vào lúc 11 giờ 15, kế tiếp là một 
khoảng thời gian ngắn để nghĩ ngơi. Có một khoảng thời gian 
buổi chiều cho các việc riêng cá nhân, cho đến bữa ăn tối lúc 
6 giờ 30, được ăn dưới hình thức “bữa ăn trị bệnh.” 

Phương thức tu tập của chư ni thường trú là thiền và tịnh 
độ, cách tu tập truyền thống của Phật giáo Trung Hoa. Như 
Xingru nói với tôi, tu tập Tịnh Độ có nghĩa là chánh niệm 
Hồng Danh Phật A-di-đà, và nhắm vào việc định tâm và 
ngừng mọi ô nhiễm. Mặt khác, ngồi thiển là “thiển quán.” Cắt 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 461 


đứt mọi ô nhiễm để chứng ngộ Con Đường là sứ mạng riêng 
của chư ni, một sứ mạng mà chính họ phải thành tựu, nhưng 
sau đó họ cũng phải hướng dẫn các Phật tử thực hiện việc này. 
Dựa trên tiền để trở thành một a-la-hán là mục tiêu của 
Nguyên Thuỷ và thành một bồ-tát là mục tiêu của Đại Thừa, 
vị tu viện trưởng giải thích với tôi là cả việc tu tập cá nhân 
bên trong lẫn sự tu tập cụ thể bên ngoài đều cần thiết. Trước 
hết, con người phải bảo trọng và làm cho mình mạnh mẽ lên, 
sau đó cụ thể và tích cực giữa mọi người, nhận thức được sứ 
mạng bồ-tát. Đây là cách chư ni ở Yitong đi con đường bồổ-tát, 
với mục đích trở thành “đệ tử của Quán Âm”. Chư ni thường 
trú đều nhận được sự giáo dục và đào tạo tại viện Phật Học. 

Tôi hỏi Rulin về những khác nhau trong đời sống hàng 
ngày và tu tập được chư mi đi theo trong quá khứ và hiện nay. 
Sư nói rằng họ thay đổi với thời gian và những hoàn cảnh kinh 
tế lịch sử khác nhau làm thay đổi đời sống và sự tu tập của chư 
ni. Ngày nay, cái gọi là “sự tu tập khổ hạnh” không còn ai đi 
theo nữa. 
Các Vị Ni Nổi Bật Nhất 

Ni sư Xuanshen (1913-1990) là người sáng lập. Sư sinh 
năm 1913 ở Xinzhu và có tục danh là Zheng Xiumei. Sư trở 
thành một vị ni lúc 9 tuổi, dưới sự hướng dẫn của Dajing, một 
đệ tử của Jueli. Năm 1930, sư được chỉ định làm nữ viện 
trưởng của Yitong. Năm 1936 sư đi sang Nhật, tại đây sư phi 
danh vào một Viện Phật Học của chư ni. Vào những năm 
1940, sau khi tốt nghiệp, sư được mời làm nữ viện trưởng của 
một tu viện địa phương. Sư chỉ trở lại Đài Loan năm 1951 và 
tiếp tục làm viện trưởng của Yitong, thực hiện một sự trùng tu 
bắt đầu năm 1951 và được hoàn tất năm 1975. 


462 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Về việc dấn thân vào lãnh vực giáo dục, sau khi trở về từ 
Nhật, sư mở một hội nghị chuyên để Phật Giáo tại Xinzhu, có 
sự hướng dẫn của Cihang, với mục đích nuôi dưỡng nhân tài 
đạo Phật. Hội nghị này kéo dài tám năm, từ 1949 đến 1957. 
Viện Phật Học Xinzhu được thành lập năm 1957. Xuanshen 
cũng nổi tiếng vì sau khi từ Nhật trở về Đài Loan, sư mời các 
vị tăng lỗi lạc từ Trung Hoa lục địa đến Xinzhu. Tất cả các 
bài giáo lý do các vị đạo sư Phật giáo này nói đều được 
Xuanshen dịch sang tiếng Đài Loan, thứ ngôn ngữ phổ thông 
nhất tại Xinzhu và do đó được dân địa phương hiểu rõ hơn. 

Về việc tham gia trong các tổ chức Phật giáo, ngoài việc 
điểu hành Yitong và một nữ tu viện Nhật Bản, sư được chỉ 
định một vị trí tại chi nhánh của Hội Phật Giáo Trung Hoa, và 
trở thành giám đốc của Phân Hội Phật Giáo Xinzhu năm 1950. 
Một buổi tụng kinh để tưởng niệm Xuanshen được tổ chức mỗi 
năm, vào ngày thứ năm của tháng mười một (âm lịch), ngày sư 
viên tịch. 

Ni Sư Rulin, vị viện trưởng thứ hai, sanh năm 1938; thế 
danh của sư là Yao Yuque. Năm 1963, sư được thí phát và một 
năm sau thọ giới cụ túc tại Dajuesi (ở Jilong). Năm 1968, sư 
tốt nghiệp Viện Phật Học Fuyan. Về sau, sư cũng được một 
bằng cấp ở trường trung học, một trường trung học địa phương 
(1977) và một chứng chỉ từ Viện Giáo Dục ở Đài Bắc (tại đây 
sư đã theo các khoá học mùa hè) về vườn trẻ mẫu giáo mà sư 
đã mở vào năm 1977, và các hoạt động cho thiếu nhi sư đã tổ 
chức. Ngoài việc tu tập khổ hạnh và giới luật nghiêm túc và 
sùng tín trong việc tụng kinh, Rulin tu tập lòng đại từ đại bị 
của Bồ-tát Quán Âm, nhất là qua các nỗ lực dẫn dắt các trẻ 
em địa phương học thêm Giáo Pháp. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 463 


Ni sư Ruxue (1913-1992) là nữ viện trưởng của Pháp 
Quang Tự (Faguangsi) và sáng lập viên của Faguang Fojiao 
Wenhua Yanjiusuo. Sư là một người bạn và đồng học của 
Xuanshen trước khi Xuanshen trở thành một vị ni, và quyết 
định trở thành một vị ni ở Yitong do sự giới thiệu của 
Xuanshen. Giống như Xuanshen, sư thọ giới cụ túc với Dajing. 
Một buổi lễ kỷ niệm sư được tổ chức tại Đài Bắc. 


Tu Tập “Đạo Phật Nhân Gian” 

Nhiều phương thức để bước vào “cõi nhân gian” được sử 
dụng tại Yitong: (1) sự hợp tác giữa cộng đồng tu sĩ và cư sĩ, 
trong hình thức cư sĩ tình nguyện giúp đỡ, và các khoá Giáo 
Pháp được tổ chức tại Yitong cho dân địa phương: (2) các khoá 
nhập thất nghiên cứu ngắn hạn cho người nước ngoài; (3) vườn 
trẻ mẫu giáo và sứ mạng giáo dục Phật đạo cho thiếu nhi; và 
(4) trợ giúp nhân đạo cho các thổ dân địa phương. 

Theo Rulin, Yitong được cho là một nơi yên tĩnh cho sự tu 
tập và huấn luyện của chư ni, nhưng có vài dịp lễ cổng chính 
được mở và đệ tử cư sĩ được mời vào tham dự những buổi tu 
tập chung. Các buổi tu tập chung thường được tổ chức vào thứ 
bảy (từ 7 giờ đến 9 giờ tối) và một ngày chủ nhật mỗi tháng, 
ngày mùng một và 15 âm lịch mỗi tháng. Vào những ngày này 
khoảng 250 đến 300 người đến chia sẻ sự tu tập Giáo Pháp, 
gồm nhập thất thiển định, và nhập thất niệm hồng danh Phật. 

Cư sĩ cũng quan tâm đến Viện Phật Học Yitong. Chẳng 
hạn, mỗi ngày họ đến đem theo rau cải và những thức cúng 
dường như thế cho học viên. Họ cũng phụ giúp nấu nướng và 
lau chùi, để cho học viên tập trung vào việc học và tu tập. Mỗi 
sáng chủ nhật, những người cư sĩ tình nguyện đến lau chùi và 


464 RA KHỎI BÓNG TỐI 


giúp sửa soạn các buổi tu tập chung được tổ chức trong ngày đó. 
Mỗi người tình nguyện đều có bổn phận của họ; một số là 
“những người tình nguyện định kỳ” và những người khác chỉ 
đến đôi lần. Hiện nay có khoảng 50 người tình nguyện cả thấy, 
trong số đó 35 người là định kỳ. Ngay cả những người tình 
nguyện định kỳ cũng không được phép sống hay ngủ tại Yitong. 

Về các học viên nước ngoài, có sáu học viên trẻ từ châu Âu 
đến sống và dự các lớp Phật học tại Yitong trong một thời gian 
ngắn. Các người nước ngoài vẫn có thể học tại Yitong và sống 
bên ngoài, hoặc sống tại Yitong và học ở bên ngoài. Bởi vì còn 
mới và đang trong tiến trình phát triển, Yitong xem những cuộc 
viếng thăm này như một dịp để giao lưu quan điểm và làm 
phong phú lẫn nhau — một cố gắng để tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài cổng chùa và học hỏi cùng phát triển thêm. 

Về sứ mạng giáo dục, các nỗ lực của nữ tu viện trong việc 
giáo dục đạo Phật cho trẻ em được biết đến nhiều. Một trường 
mẫu giáo được thành lập năm 1977 và tiếp tục hơn 20 năm 
nay. Đó là cơ hội tốt cho trẻ em địa phương tham dự vào việc 
tụng kinh buổi sáng, đọc các câu kệ của Phật, và nương tựa ba 
ngôi báu (Phật, Pháp, Tăng) và theo các lớp học Phật pháp 
căn bản. Về công tác từ thiện, Rulin quan tâm đến việc giúp 
đỡ cho thổ dân ở vùng Xinzhu. 


Những So Sánh giữa Pháp Viên (Fayuan) và Yitong 

Cả Pháp Viên (Fayuan) và Yitong đều tận tuy tu tập một 
cách sâu sắc, nhưng cũng tham gia nghiêm túc vào các công 
tác giáo dục và văn hóa, Pháp Viên (Fayuan) thì tập trung vào 
việc giáo dục chư ni hơn. Được hỏi những bài viết nào của Ân 
Thuận đã có ảnh hưởng đặc biệt đối với sư, Rulin, vị nữ viện 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 465 


trưởng của Yitong đã trả lời “Con Đường đến Qủa Vị Phật”, 
trong khi Kuanquan, vị nữ viện trưởng của Pháp Viên 
(Fayuan) để cập đến “Tam Yếu Học Phật” (Xuefo sanyao). 
Được hỏi các vị nghĩ gì về “Phật Giáo Nhân Gian” (renjian 
ƒoj¡ao), được lan rộng ở Đài Loan, và với tư cách là “đệ tử của 
Quán Âm” họ đi con đường bổ-tát đạo ra sao, cả Rulin và 
Kuangian trả lời họ đang đi theo “Đạo Phật Nhân Gian.” 
Rulin tin chắc rằng “Đạo Phật ở giữa con người” và “Đạo Phật 
có nghĩa là đi ra ngoài tu viện để tiếp xúc với con người và 
tích cực một cách cụ thể trong xã hội.” 

Quan sát cuối cùng của tôi là “các đệ tử của Quán Âm” 
mà tôi gặp ở Xinzhu và mô tả ở trên, tất cả đều phản ánh một 
cách hoàn hảo “sức sống” không tiền khoáng hậu của giáo 
đoàn Phật giáo ni giới ở Đài Loan, cũng như sự hợp tác giữa 
chư tăng và chư ni; đó là một dấu hiệu của sự bình đẳng giới 
tính được đẩy mạnh ở Đài Loan giữa các nhánh giáo đoàn 
tăng n1. 


Đạo Sư Ấn Thuận: được Chư Ni Hỗ Trợ và là Người Hỗ 
Trợ của Chư Ni 

Việc mô tả Ấn Thuận “được chư ni hỗ trợ và là người hỗ 
trợ của chư ni” có thể được mở rộng để mô tả tình hình tổng 
quát đương đại ở Đài Loan. Nó liên quan đến các vị tăng 
khác, giống như Ấn Thuận, đã đến Đài Loan từ Trung Hoa lục 
địa trong những năm đầu của thập niên 1950. Dĩ nhiên, tôi 
không để cập đến tất cả các gương mặt nữ đã kể cận bên Ấn 
Thuận, mà chỉ nói đến hai điển hình tôi đã nghiên cứu ở đây, 
nhất là trường hợp chư ni ở Yitong, đã đủ để khẳng định sự 
hiện hữu của một hiện trạng chung của “chư tăng lục địa được 
chư ni hỗ trợ và là những người hỗ trợ của chư ni.” 


466 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Giống như Ấn Thuận được chư ni ở Yitong giúp đỡ khi 
ngài đang định cư ở Xinzhu và do đó đã có cơ hội để thành lập 
ngôi chùa đầu tiên Fuyan và sau đó là Viện Phật Học Fuyan, 
bốn vị ni Đài Loan là Shi Daxin, Shi Xuanguang, Shi 
Xiuguan, và Shi Ciguan, đã trở nên nổi tiếng do sự hỗ trợ của 
họ đối với Pháp Sư Cihang. Bốn vị ni này và Cihang hợp tác 
trong việc thiết lập Nội Viện Di Lặc, nơi trở thành trung tâm 
có ảnh hưởng nhất về giáo dục Phật học, cũng như điểm 
nghiên cứu cho thế hệ tăng ni mới. Một tình hình tương tự có 
thể được tìm thấy ở miền nam Đài Loan, tại đây Xingyun được 
các nữ Phật tử địa phương giúp đỡ để thiết lập Phật Học Viện 
Shoushan đầu tiên (Shoushan Foxueyuan) và sau đó sáng lập 
nền tảng của Phật Quang San, bây giờ là một tổ chức nổi tiếng 
khắp thế giới. 

Trong trường hợp chư tăng được chư ni giúp đỡ và sau đó 
trở thành những người đóng góp vào công cuộc cải cách và đổi 
mới việc đào tạo và giáo dục của chư ni, chúng ta nhận thấy 
rằng Ân Thuận là một người dẫn đạo và người thây của chư ni 
ở Yitong, nhất là trong việc sáng lập nên Trường Phật Học 
Xinzhu cho Nữ Giới. Ngày nay chư tăng thường trú dạy học tại 
Viện Phật Học Fuyan, đặc biệt là Houguan, vẫn còn đóng góp 
vào việc giáo dục chư ni thường trú ở Yitong và những người 
ghi danh vào học Trường Phật Học Yitong cho Nữ Giới mới 
mở. Song song với những gì Ấn Thuận đã làm ở Xinzhu (và 
Đài Bắc, tại Huiri jiangtang, nơi những người đã thọ giới cụ 
túc và nữ cư sĩ theo học các lớp và được dẫn dắt đi vào bể 
Giáo Pháp), Cihang và Xingyun được nhiều người biết đến do 
những đóng góp của họ cho chư ni Phật giáo Đài Loan bằng 
việc thiết lập các viện Phật Học cho nữ giới, tài trợ cho các 
giới đàn cụ túc, và sáng tạo ra hiện tượng chưa từng thấy trong 
lịch sử Phật giáo, đó là “các đệ tử của Quán Âm” Đài Loan. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 467 


TU THIỀN VÀ (ÁC THIỀN VIỆN 
DÀNH (H0 TÌ.KHE0 \I HÀN QUỐC 


Wunweol Sunim 


Phật giáo Hàn Quốc tương đối không được biết đến ở nơi 
khác trên thế giới. Mặc cho tất cả những sự kiện sôi động và 
thử thách nhiễu nhương trong suốt lịch sử Hàn Quốc, truyền 
thống tu thiển độc nhất vẫn được duy trì không hề mất. Các 
quy tắc và giới luật nghiêm nhặt của các thiển viện trong nước 
đã giữ cho truyền thống này sống động. Tu thiển ở Hàn Quốc 
dựa vào các giáo lý của Bồ-để-đạt-ma. Ngài xem giáo lý của 
Đức Phật là các đặc tính của hiện tượng và nhấn mạnh việc 
huấn luyện tâm, xem đó như nguồn gốc của tất cả các hiện 
tượng trên thế gian. 

Chư tỳ-kheo ni Hàn Quốc rất được tôn trọng trong thế giới 
đạo Phật, chính vì họ có các cơ hội bình đẳng giới tính cho 
việc tu thiển và đóng góp vào sự phát triển xã hội qua việc 


468 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quản trị trực tiếp các ngôi chùa. Mặc dù việc tu thiển có nguồn 
gốc ở Trung Hoa, các nguyên tắc và quy luật được tuân thủ 
đầy đủ và nghiêm nhặt tại Hàn Quốc hơn là tại Trung Quốc, 
và ngày nay cắm rễ vững chắc trên đất Hàn. Dưới ánh sáng 
này, điều có ý nghĩa là chúng ta hãy nhìn xem các phương 
pháp tu tập Thiển (Seon) và tình hình hiện nay ở các thiển 
viện tại Hàn Quốc. 

Một cái nhìn tổng quan về tu thiển ở Hàn Quốc có thể cung 
cấp những bài học quan trọng cho đời sống thế tục. Trong việc 
tu thiển của họ, các suzim (những Phật tử Hàn Quốc đã thọ giới) 
chấp nhận một lối sống cực kỳ khổ hạnh, gồm việc thức dậy lúc 
3 giờ sáng, và bắt đầu jwaseon (toạ thiển). Đâu là nền tẳng lý 
thuyết cho việc tu thiển của họ? Đâu là các giới luật cách họ 
làm để đưa chúng vào việc tu tập? 

Bài viết này sẽ khảo sát lịch sử Thiển ở Hàn Quốc và cách 
thức truyền thống thiển đã được truyền qua các thế hệ. Nó sẽ 
rọi ánh sáng trên các lối sống, quy tắc, và thời gian biểu hàng 
ngày của các thiển sư Hàn Quốc, những người đã bảo tôn được 
các truyền thống thiển của họ qua lịch sử sôi động của đất 
nước. Cuối cùng, bài viết sẽ xem xét một cách tỉ mỉ tiến trình 
và các phương pháp tu thiển dựa trên các sách nghiên cứu như 
%eon-yo, Seo-jang, và Seon-ga-gwi-gam, là những điển hình 
tốt cho các thiển viện. 

Tình Hình Hiện Nay của Các Thiển Viện và Sự Tu Thiền 
Gan-wha 

Hàn Quốc chấp nhận Phật Giáo Đại Thừa. Giáo hội 
Jogye, giáo hội Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc, nhấn mạnh: 
(1) một sự truyền thừa độc lập đối với giáo thuyết hay kinh 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 469 


điển, (2) nhắm trực tiếp vào tâm người, và (3) tự chứng ngộ để 
thành Phật. Điều này đưa ra mục đích tối hậu của Phật Giáo 
Hàn Quốc, đó là đạt quả vị Phật bằng cách chỉ thẳng tâm 
người và tiến gần đến tự tánh của con người hơn, bên ngoài 
kinh sách. Tông phái Thiển Phật giáo Seon sống sót sau các 
chính sách chống Phật giáo của triểu đại Chosun, kéo dài 
khoảng 500 năm, bởi vì chư tăng của thiển tông Seon có một 
hệ thống tổ chức tốt và các giới luật nghiêm túc qua đó họ có 
thể giữ được sự tự trị. Một lý do khác cho sự sống còn của họ 
là tinh thần điểm tỉnh và lối sống cần kiệm. 

Trong Triều Đại nhà Đường ở Trung Hoa, thiển sư Trung 
Hoa Ma-tsu Tao-I đầu tiên xem một thiển viện là sưn-bui- 
zang, tức là một nơi tuyển Phật. Kể từ đó, các thiển viện đã 
được xem là nhưng nơi các tu sĩ Phật giáo có thể tập trung vào 
việc tu thiền của họ. 


Con Số Thiền Viện 











Seon- Keun- Keun- |Oe- | Tổng 
won Ju bang bang ho Cộng 
nae Oe© 
Chong-rim' 4 116 8 33 | 157 
Seon-wons 
cho Tỳ-kheo | 58 913 84 154 |I1I151 





























!A chong-rim là một tiện ích cho việc giáo dục toàn diện được trang bị 
với gang-wons tức nghiên cứu kinh điển, seon-wons tức tu thiển, và yui- 
wøns tức học giới luật, các quy tắc của kỷ luật tu sĩ. 


470 RA KHỎI BÓNG TỐI 

















S€On-Wons 

cho Tỳ-kheo | 35 779 50 118 41974 
m 

Tổng Cộng Q7 1.808 142 | 305 | 2.255 

















Bảng kê trên đây từ Seon-sa-bang-ham-rok đưa ra tình 
hình hiện nay của các trung tâm thiển Seon trong suốt kỳ nhập 
thất mùa đông năm 2003. Theo bảng kê này, con số các trung 
tâm thiển Seon cho tỳ-kheo ni ít hơn nhiều so với con số cho 
tỳ-kheo. Tuy nhiên, con số tỳ-kheo ni tham dự các kỳ nhập 
thất gần bằng tỳ-kheo. Kết quả là, các tiện nghi cho việc tu 
tập thiển trong nước không thoả đáng để cung cấp đây đủ cho 
chư tỳ-kheo ni và một số tỳ-kheo ni đã phải hoàn tất các kỳ 
nhập thất của họ trong những phương tiện thiển định không 
đầy đủ. 

Hầu hết những người tham dự các kỳ nhập thất này đều là 
những người tu trước tức những cựu tỳ-kheo ni, trong khi con 
số những người tham gia ở độ tuổi trung niên thì có ít. Một số 
tỳ-kheo ni tuổi trung niên được mời điều hành các ngôi chùa 
hay lãnh các chức vụ trong những cơ sở nhỏ thuộc tư nhân. Vì 
vậy các biện pháp được thể chế hoá cần có để bảo đảm cho 
các tỳ-kheo ni trung niên thuộc phái thiển có khả năng giáo 
hoá và đào tạo các tỳ-kheo ni trẻ tuổi. 

Chính trong thời kỳ Triều đại nhà Đường ở Trung Hoa một 
nơi được chọn để đào tạo gọi là một Thiển viện đầu tiên xuất 
hiện. Quyển S$eon-mun-gyu-sik, do Pai-chang Huai-hai viết, 
đưa ra nền tắng cho những phương tiện đó. Nói tóm tắt, quyển 
sách này thảo luận các chủ đề sau đây: 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 471 


I. Sự tách rời các Thiển viện ra khỏi các đền chùa Giới 
luật và sự trình bày theo công thức các quy tắc Thiền viện; 

2. Một vị tăng lớn tuổi thường trú đã giác ngộ, được gọi là 
Jang-no, sống trong một căn phòng dành cho vị trưởng lão; 

3. Công trình xây dựng của một Phật đường không có một 
điện Phật riêng; 

4. Công trình xây dựng của một seung-dang, hay một tu 
viện Phật giáo nơi các tỳ-kheo n1 cư trú và tu tập; 

5. Các giáo Pháp do jang-ro dạy; 

6. Dharmahara, hay ăn chay phù hợp với các quy tắc Phật 
giáo; 

7. Bo-chung-bup, tức làm việc chung với nhau; 

§. Xây dựng mười điều bổn phận và trách nhiệm cho tỳ- 
kheo nI; 

9. Các biện pháp kỷ luật cho người nào vi phạm quy tắc 
Thiền viện; 

10. Sự tách rời các Thiển viện do sáng kiến của Pai-chang 
Huai-haI. 

Các giải thích sau đây có thể giúp hiểu rõ hơn bản văn 
trên. Bo-chung-bup được định nghĩa theo Seon-won-chong- 
ram là “các lực kết hợp từ cấp trên và cấp dưới,” có nghĩa là 
tất cả các thành viên của cộng đồng, từ jzng-ro đến tỳ-kheo ni 
thường đều phải làm việc. Hiện nay hầu hết các Thiển viện 
đều phát triển nhiều thứ thực phẩm của họ để duy trì một mức 
độ tự cung tự cấp. Khi sửa soạn thức ăn cho một trường hợp 
quy mô hay chùi rửa chùa, tất cả các thành viên trong cộng 
đồng đều cùng làm việc. 

“Cúng dường Pháp” có nghĩa là dự các bữa ăn sử dụng 
parra, tức bình bát, trong một gian phòng chung vào buổi sáng 


472 RA KHỎI BÓNG TỐI 


sớm và khoảng giữa trưa. Các tỳ-kheo ni đắp y theo truyền 
thống, quán tưởng về nguồn gốc và ý nghĩa của việc dùng bửa 
ăn và đọc năm câu kệ để tự nhắc nhở về thái độ phù hợp và ý 
nghĩa của việc dâng cúng. Một lượng thức ăn bằng nhau được 
dâng cúng cho mọi thành viên của cộng đồng. 

Trong suốt thời kỳ nhập thất, thường được tổ chức hai lần 
trong năm, chư tỳ-kheo ni tự chế không ra khỏi tu viện và giữ 
gìn nghiêm nhặt tập tục hàng ngày. Trong hầu hết các trường 
hợp, mỗi kỳ nhập thất kéo đài trong ba tháng, nhưng một vài 
chùa mở thất cho suốt một năm, khác với thất một hay hai 
tháng. Vào lúc mở đầu kỳ nhập thất, vào ngày cuối thất, và cứ 
mỗi mười lăm ngày, các thành viên của cộng đồng nghe các 
buổi giảng Pháp do vị sư trưởng hay vị giảng sư khác giảng. 

Yong-sang-bang, bản tin trên tường ở gian phòng chính, 
thông tri các bổn phận riêng đã được giao cho mỗi người. Nó 
được hiểu ngầm là mỗi người làm việc hết sức mình để hoàn 
thành bổn phận trong suốt kỳ nhập thất. Thông thường, một vị 
tỳ-kheo ni, người được xem là có khả năng hơn và có thể đã 
được cấp giấy chứng nhận về năng lực thiển định, được vị sư 
trưởng chọn ra để dạy cho người ít kinh nghiệm hơn. Để khảo 
sát các năng lực thiển định của người tu tập và việc học tập 
Giáo Pháp, vị thiển sư phát jeon-bup-ge cho họ 

Vào giữa kỳ nhập thất, vị sư trưởng khảo sát sự tiến bộ 
của người tu tập trong việc tu tập thiền định. Thỉnh thoảng, tất 
cả các thành viên của cộng đồng cùng nhau đi leo núi như một 
phần của sự tu tập. Những giai đoạn đặc biệt của việc tu tập 
căng thẳng được thiết lập, nó bao gồm việc tu thiển sâu hơn 
trong một thời gian dài. Các kỳ tu tập đặc biệt này được xem 
như sự tính tấn dũng cảm, hay nỗ lực gia thêm và sự quyết 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 473 


tâm. Trong suốt thời gian này, những người tu tập không được 
nằm trên sàn nhà hay ngũ, để làm tăng thêm sự tu tập khổ 
hạnh của họ. “Sự tinh tấn nỗ lực gia thêm” mở rộng việc tu 
tập đến mười hai giờ khuya. 

Trong suốt kỳ posai, tức lễ sám hối được tổ chức mỗi mười 
lăm ngày, người tu tập phát lỗ thú nhận những vi phạm giới 
luật khi họ tụng giới bô-rár trong Kinh Phạm Võng. Tại buổi lễ 
pravarana được tổ chức trước khi kết thúc kỳ nhập thất một 
ngày, người tu tập sám hối những lỗi lầm của họ trong suốt kỳ 
nhập thất hay chia sẻ những quan điểm về đời sống tu viện 
của họ với các bạn đồng tu. Vị sư trưởng hay trưởng lão góp 
nhặt và khảo sát các ý kiến này. Kỳ nhập thất đóng lại với các 
bài giảng của một vị khách mời là tỳ-kheo hay tỳ-kheo ni. 
Giới Luật và Thời Khoá Hàng Ngày tại Thiền Viện 

Mặc dù hầu hết các tu viện đều theo một bộ luật, vẫn có 
thể có một số điểm khác nhau. Seon-won-chong-ram cung cấp 
các giới luật cộng đồng ba năm cho chùa Mang-wol như sau: 

I. Tổ chức buổi lễ Jong-Seung vào ngày đầu mỗi tháng; 

2. Tụng Luật hay các điều giới của Mahasthamaprapta (Đại 
Thế Chí) và Pràtimoksa (ba-la-để-mộc-xoa) mỗi nửa tháng; 

3. Trình bày Gan-hwa-jeong-ro mỗi hai mươi ngày; 

4. Không ăn chiều; 

5. Không nói chuyện trừ những trường hợp khẩn cấp; 

6. Không đi ra ngoài trừ khi một bậc cha mẹ hay vị thây 
đau nặng hoặc qua đời; 

7. Thiền sinh không được xen vào bất cứ công việc nào 
của tỳ-kheo ni ở chùa. 


474 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Hiểu sâu xa hơn, “tổ chức buổi jong-seung” có nghĩa là 
lắng nghe các bài Giáo Pháp do vị sư trưởng thuyết giảng. 
“Tụng Luật hay các điều giới của Mahasthamaprapta và Ba- 
la-để-mộc-xoa” có nghĩa tổ chức một buổi lễ sám hối gồm có 
tụng Giới Bồ-tát trong Kinh Phạm Võng. “Virya không nói 
chuyện” có nghĩa là giữ im lặng cho đến cuối ngày, trừ lúc 
niệm danh Phật. Oe-ho-dae-Jung ngụ ý một trường hợp ngoại 
lệ trong đó sự đi ra ngoài được cho phép để mua thực phẩm 
cho cộng đồng. “Cộng đồng thiển định” đòi hỏi sự tập trung 
vào virya (nỗ lực, tinh tấn) mà không quan tâm đến công việc 
bên ngoài. 

Thiền sinh phải theo thời khoá hàng ngày như sau: 


3 giờ sáng Thức dậy, làm lễ đo-ryang-seok và jong-seongˆ 


3 giờ 40 Vào thiển định sau khi tụng kinh 
5 giờ Kết thúc thiền định 

6 giờ Điểm tâm 

7 giờ Vào thiển định 

10 giờ Chấm dứt thiển định 

10 giờ 30 Ăn trưa 

I1 giờ Giảng Pháp 

1 giờ chiều Vào thiển định 

4 giờ Kết thúc khoá thiển 

6 giờ Vào thiển định sau khi tụng kinh cầu nguyện 
9 hay 10 giờ Kết thúc khoá thiển và ngũ nghĩ 





N Do-ryang-seok là một điều kiện giáo dục phổ quát thuận tiện được 
trang bị với các gang-won để nghiên cứu kinh điển, seon-won cho việc tu 
thiển, và yui-won cho việc nghiên cứu Giới Luật, các nguyên tắc quy định 
trong kỷ luật tu viện. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 475 


Làm việc với Tăng đoàn thường là buổi chiểu. Tất cả các 
thành viên của cộng đồng thường tham gia buổi tụng Kinh 
Vijra. 

Sự Dẫn nhập và Phát Triển Tu Thiên ở Hàn Quốc 

Từ thời Đạo Phật được đưa vào Hàn Quốc năm 372 Công 
Nguyên theo đường Trung Quốc, có nhiều hình thức tu thiển 
khác nhau dựa trên nên tảng các luận Đại Thừa và Tiểu Thừa, 
nhưng chính sự tu thiển của trường phái Seon đã giữ cho 
truyền thống Soen Hàn Quốc được sống còn. Thiển sư Doui đi 
sang Trung Hoa năm 785, trong Triều Đại Shilla, và học với 
Seo-dang-ji-jang (735-814) là một đệ tử của Đại thiển sư Ma- 
tsu Tao-i. Ngài trở lại Hàn Quốc năm 821 (trong năm thứ ba 
đời Vua Hun-duk) và mở đầu truyền thống Seon Ku-sahn. 

Nghiên cứu lịch sử cho thấy rằng Ma-tsu-Tao-I học và 
thông thạo Thiển với Huai-jang và được Đức Phật ấn chứng. 
Ngài có khoảng 130 đệ tử tài năng, gồm có Pai-chang Huai-hai, 
Dae-hae, và tám vị trong số chín đại thiển sư của triều đại Silla. 

Từ khi khởi đầu triểu đại Koryo cho đến thời Vua Kwang- 
jong, thiển quán trong im lặng của trường phái Tào-động 
(Ts`ao-tung), được biết đến là Thiển Mook-jo, ngự trị cộng 
đồng Phật giáo. Các vị đại tăng như Fa-yen-tsung dưới thời 
Young-myung Young-ju (904-975) đóng góp vào sự phát triển 
tu thiển. 

Như trên đã nói, trong thế kỹ thứ II nhiều tu sĩ trường 
phái Seon tham gia Trường phái Thiên Thai được Mahabodhi 
Ui-cheon thiết lập (1055-1101), điều này làm sụt giảm lớn lao 
các cộng đồng các thiển viện hiện hữu. Yi Ja-hyeon và Thiển 
sư Hye-jo đã cố gắng phát triển Thiển Khán Thoại (Gan-hwa- 


476 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Seon), nhấn mạnh vào Kinh Thủ-lăng-nghiêm hay Kinh Các 
Vị Anh Hùng. 

Khi chín truyền thống thiển Seon của triểu đại Shilla biến 
mất trong thế hệ Won-eung Hak-il và Dae-kam Tan-yeon, và 
Trường phái Thiên Thai cũng mất đi sự sống động của mình 
sau khi phân thành hai tông phái là Beop-sa và So-ja, Quốc Sư 
Bo-jo Ji-Nul (1158-1210) của triều đại Koryo đã mở đầu Su- 
seon-sa. Truyền thống này chấm dứt sau khi Go-bong, vị tăng 
sĩ cuối cùng của tông phái này qua đời. Trong năm cuối của 
triều đại Shilla, cộng đồng Phật giáo trải qua những khó khăn 
lớn, bao gồm sự đối nghịch, chia rẻ, sự hoài nghi phổ biến và 
chủ nghĩa thần bí. Để làm cho những vấn để này xấu thêm, 
triết học của Khổng Tử từ Trung Hoa và các đại học giả của 
học thuyết này trực tiếp thách thức Đạo Phật và cộng đồng 
Phật Giáo. 

Vào thời kỳ lên ngôi của Vua Kong-min, một số thiển giả 
có mối quan hệ gần gũi với chư tăng Trung Hoa thuộc trường 
phái Lâm Tế (Lin-chi), một phái thiển Trung Hoa. Trong số 
họ có Tae-go Bo-woo (1301-1382), Seon-gak Hye-geun 
(1320-1376), và Baek-un Gyeong-han (1299-1375). Đặc biệt 
là Tae-go Bo-woo sang Trung Hoa trong Triểu đại nhà 
Nguyên và đại ngộ trong khi đang theo học với Thiển sư 
Seok-ok Cheong-gong, thuộc tông Seok-gi của trường phái 
Lâm Tế (Lin-chi). Vì Bo-woo dạy truyền thống của trường 
phái Lâm Tế cho 1000 đệ tử trong các năm cuối của triều đại 
Koryo, trường phái Lâm Tế thành công và dẫn đầu truyền 
thống Thiển Seon Hàn Quốc. Phái Lâm Tế đi theo thiển của 
một vị Phật vô vi có mục tiêu chuyển hoá sinh tử. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 477 


Triều Đại Chosun là thời kỳ xấu nhất của Phật Giáo Hàn 
Quốc, vì triều đại này đàn áp mang tính chính trị đối với Phật 
Giáo và áp đặt những bất lợi kinh tế gồm có việc tịch biên đất 
tư hữu của chùa chiền. Kết quả là nhiều tông phái khác nhau 
của Phật Giáo Hàn Quốc biến mất hoặc bị bắt buộc phải hợp 
nhất lại, trong khi tình trạng xã hội của chư tăng Phật Giáo đi 
xuống đáng kể. Trong thời kỳ đô hộ của đế quốc Nhật, chư 
tăng Phật Giáo tạm thời bị buộc phải lập gia đình. Giáo Hội 
Jogye, dựa vào các truyền thống tỳ-kheo và tỳ-kheo ni được 
lập ra năm 1962 và đã phát triển đáng kể. 

Một cái nhìn chung về lịch sử cho chúng ta biết những 
phân chia trong các trường phái và tông phái Đạo Phật, sự 
thiếu kỹ luật nơi các tăng sĩ, và tính chất phổ biến của sự tu 
tập thần bí đã góp phần vào sự đánh mất địa vị lãnh đạo xã 
hội của Phật Giáo tại Hàn Quốc. 


Phương Thức Tu Tập Thiền Khán Thoại 

Tiến trình toàn cầu hoá đang diễn ra trong thế kỹ 21 đã 
đưa vào những hình thức tu tập mới cho Hàn Quốc, chẳng hạn 
những tu tập của các truyền thống Nguyên Thuỷ và Tây-tạng. 
Tuy nhiên, truyền thống thiển viện Hàn Quốc có gốc rễ trong 
Thiên Khán Thoại cho rằng “Đừng mang theo bất cứ hiểu biết 
hay tri kiến nào khi bạn đi vào thiền.” Câu nói này được nhìn 
thấy trên cổng các chùa Phật Giáo lớn tại Hàn Quốc, chứng tỏ 
rằng luận cương chính của trường phái thiển Seon vẫn cứ được 
truyền thừa, dù cho đã trải qua tất cả mọi thử thách. 

Khán Thoại, có nghĩa là “tham thoại đầu”, một câu nói chủ 
chốt được một đạo sư đã chứng ngộ dùng để dạy cho một đệ tử 
đang tu tập. Khi một sự chứng ngộ thình hình và ngoài sự mong 


478 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đợi về ý nghĩa của khán thoại xuất hiện, các câu hỏi theo sau 
vẫn tiếp tục, câu nói đó xuất hiện. Điều quan trọng nhất trong 
sự tu tập Tham Thoại là tiếp tục hỏi về ý nghĩa của câu nói. 
Phương thức này được xem là khán thoại hay thoại đầu, và toàn 
bộ tiến trình này được gọi là tu tập Tham Thoại Đầu. 

Thoại đầu cũng được gọi là công án, nguyên nó là một 
thuật ngữ dùng cho các tài liệu của những định chế công cộng. 
Giống như các tài liệu công cộng trở thành một tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt để đánh giá và xử lý các định chế công cộng, 
thoại đầu trở thành một công cụ quan trọng để kiểm tra xem 
các thiển giả đã đạt ngộ chưa. 

Các thiển giả cuối cùng có thể bắt đầu tu tập Tham Thoại 
đầy đủ khi họ gặp được một đạo sư có khả năng thúc đẩy họ 
đưa ra các câu hỏi về một câu nói chủ chốt. Seon-yo, một bản 
toát yếu tu tập Tham thiển do Go-bong Won-myo, một Thiển 
sư Trung Hoa sống trong thời kỳ chuyển tiếp từ triều đại nhà 
Tống đến nhà Nguyên, viết ra mô tả các đối tượng của Thiển 
như sau: “Chấp nhận sự chứng ngộ làm nguyên tắc của nó qua 
chánh niệm hoàn toàn.” Câu nói này về căn bản cho rằng 
người tu tập Thiển Khán Thoại lấy mục tiêu tối hậu của họ là 
thành Phật trong đời này. Đó là lý do tại sao họ tu tập suốt 
ngày trong các thiển viện và dành hết tất cả sự chú ý của họ 
vào thiền. 

Theo Seon-yo và Seon-ga-gwi-gam, để tu tập thoại đầu cần 
niềm đại tín, đại nghi, và mục tiêu rõ ràng. Seo-jang đưa ra các 
giáo lý sau đây để tránh các quan kiến hư vô và vĩnh cửu: 

Thiên sinh nên cảnh giác sự rơi vào cái bẩy của các quan 
kiến hư vô và vĩnh cửu. Quan kiến hư vô xoá đi những khía 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 479 


cạnh cực kỳ tinh tế và sáng rỡ của tâm thức, chỉ quan tâm đến 
tánh không (sunyatà), và bị mắc vào sự tĩnh lặng của thiền, 
trong khi quan kiến vĩnh cửu không nhận thức được được rằng 
tất cả các pháp là không, và bị kẹt vào trong các pháp duyên 
sinh của đời sống thế tục. 

Deuk-ryeok-cheo là một nơi để được bổ sung năng lực ý 
chí mới trong suốt buổi tu tập. Seon-yo mô tả nó như sau: 

Nếu sáu cảm xúc, sáu loại ý thức, bốn yếu tố đầu tiên (tứ 
đại) của thân, năm hợp thể hay ngũ uẩn của cái ngã, tất cả núi 
sông, mỗi sinh linh trong vũ trụ được chuyển thành một núi 
câu hỏi và được mang đến cho người tu tập, sự an lạc và niểm 
an ủi sẽ đến với họ. Một khi điều đó xảy ra, đời sống của họ 
sẽ là tất cả đối với những câu hỏi này, bất cứ khi họ đi, ngồi, 
mặc áo, ăn, tiểu tiện, nhìn, nghe hay hành động. Khi người tu 
tập tiếp tục tìm ra những câu trả lời cho các câu hỏi này, họ 
đạt đến một điểm ở đó chính sự tu tập ngày càng bớt gay go. 
Đó là điểm mà họ có thể nỗ lực thêm nữa cho sự tu tập, và các 
câu hỏi tự nhiên đến trong tâm của người tu tập không chút cố 
gắng, một câu thoại đầu mới sinh ra, và tất cả các câu hỏi và 
thoại đầu đan kết thành toàn bộ một câu chuyện không có chỗ 
cho những tà niệm. 

“Tin về đến nhà” trình bày cái giai đoạn trong sự tu tập 
thiển Seon của một người khi họ đến gần sự chứng ngộ như sau: 

Khi họ không còn có thể tu thiển được nữa trong chỉ một 
giây phút và trải qua một sự gián đoạn trong dòng tư tưởng, tất 
cả các Klesa (tức các cảm xúc phiển não) thình lình đột nhiên 
tan biến, và sự hôn trầm cùng xao lãng cũng đều biến mất... 
Họ cảm thấy xám xịt như một cục bùn hay ngớ ngẵn suốt ngày 


480 RA KHỎI BÓNG TỐI 


như một con búp bê bằng gỗ. Họ cảm thấy như thể đang đối 
diện với một chướng ngại vật khổng lồ. Kinh nghiệm này có 
nghĩa là tin tức về đến nhà. Sự kết thúc không còn xa, và phải 
thúc đẩy và kiểm soát chính mình chặt chẽ hơn để tu tập tập 
nhiều hơn và đợi thời gian. 

Seon-yo đưa ra một lời khuyên về cách thức tránh sự xao 
lãng: 

Từ bỏ hết tất cả các phiền não ra khỏi tâm trí, làm cho tâm 
lạnh như đá, lau sạch nó và không vết bẩn, chắc chắn năng lực 
ý chí của bạn kéo dài đến hàng mười ngàn năm, phòng hộ bạn 
tránh khỏi những phiền não như thể bạn là một hồn ma canh giữ 
một xác chết. Khi các câu hỏi nổ tung thình lình và đột ngột, 
chúng sẽ làm cho cõi trời ngạc nhiên và lay chuyển trái đất. Do 
đó, hãy cố gắng hết sức mình trong sự tu tập. 

%eon-Jang do Dae-hye Jong-go viết trong Triểu Đại Nhà 
Tống Trung Hoa, đưa ra một giải thích rất ngắn gọn về tu tập 
Thiển Khán Thoại: 

Không có sự cắt đứt các tư tưởng và không có chỗ cho các 
phiển não bởi vì mọi tư tưởng đều nằm trong Bát-nhã (prajña) 
tức trí tuệ. 

Thành ngữ “mọi tư tưởng đều nằm trong trí bát-nhã” có 
nghĩa là trạng thái chân không, “không có chỗ cho các phiển 
não” để cập đến sự tư duy về câu thoại đầu, và “không cắt đứt 
tư tưởng” có nghĩa sự tu tập liên tục với thoại đầu và sự chú ý 
không bị phân chia. Điều này thống nhứt với định nhất tâm và 
định trong hành động trong Kinh Yook-Jo-dan hay Kinh Pháp 
Bảo Đàn của Lục Tổ. 

Những lời cảnh sách trong tu tập thoại đầu được tìm thấy 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 481 


trong Seon-sa-øwi-pgam của tu sĩ Phật Giáo Seo-san (1520- 
2604): 

Hành giả tu tập thoại đầu thường bị kẹt trong mười cái 
bẫy. Trong số đó là việc suy đoán dựa trên các ý nghĩa nông 
cạn của thế gian, việc phát triển một thói quen nhướng mày và 
mở mắt nhắm mắt, bị kẹt trong con đường ngôn ngữ, dùng các 
trích dẫn trong những sách liên quan làm chứng minh, cố gắng 
hình dung ra một câu trả lời cho chữ chính, tìm một câu trả lời 
ở chỗ không có trả lời, phỏng đoán xem có một câu trả lời 
không, phỏng đoán rằng thực sự không có câu trả lời, cố gắng 
hiểu từ chính bằng lý luận, và bị lạc dẫn vào chỗ tin rằng sự 
chờ đợi đơn giản có thể dẫn đến chứng ngộ. 

Theo Seon-ga-gwi-gam, hành giả nên theo đuổi các câu 
trả lời cho thoại đầu của họ nghiêm ngặt và chân thành như 
một con mèo bắt chuột, một người đói bụng tìm cơm, một 
người khát nước muốn uống nước, hay một em bé tìm mẹ. Duy 
trì sự tu tập theo cách đó có thể đưa đến chứng ngộ. 

Bước kế tiếp để chứng ngộ là học các giáo lý thiển, tìm sự 
phê phán nới các vị thiển sư những người đã truyền thừa mỗi 
truyền thống thiền, và học các kinh điển Phật Giáo từ Tam 
Tạng kinh điển Hàn Quốc" để tích luỹ công đức và trí tuệ, để 
dẫn dắt và dạy tất cả chúng sinh. 

Kết Luận 

Mặc dầu con người xuất xứ từ những nền tảng khác nhau, 
chúng ta có thể trở thành một qua tâm thức của chúng ta, tu 
tập một tâm hoàn toàn trống không. Cái tâm tự nó là trí tuệ và 





3 Tam tạng kinh điển Hàn Quốc gồm hơn 80.000 bản khắc gỗ được 
dùng để in sưu tập toàn bộ các kinh điển, giới luật và luận Phật Giáo. 


482 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hạnh phúc. Sự tu tập trong các thiển viện Hàn Quốc biến sự 
“vô vi” thành thực tiễn và thực hành trí tuệ bát-nhã để chặt 
đứt vòng ác đạo. Trí tuệ bát-nhã này hoạt động để tẩy trừ tất 
cả các nhân và duyên và chấm dứt vĩnh viễn vòng luân hồi. 

Ở Hoa Kỳ, các thiển sư Nhật Bản và các tổ chức Kouk- 
seon-do trở thành chuyên gia nổi tiếng trong việc giảng dạy 
hít thở và thiển truyền thống Hàn Quốc, truyền bá tư tưởng 
Phật Giáo với sự thành công phi thường. Bây giờ là thời kỳ để 
giáo hội Jogye phát triển các đường lối làm cho việc tu tập 
thiển Seon của họ hấp dẫn đối với người dân trong mọi tầng 
lớp khác nhau. 


+++ 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 483 


5 
VU (1 I6 PIÍI TÍN TRỢW ĐI (f† I1 VÂN 


MỘT NGHIÊN CỨU VỀ NỀN GIÁO DỤC! TU VIỆN PHẬT GIÁO 
CỦA MYOOM SUNIM 
Inyoung Chung (Sukdham Sunim) 


Trong truyền thống tộc trưởng là nam giới của Phật Giáo 
Hàn Quốc, không có một cơ chế giáo dục Phật Giáo chính 





' Yi Myoom, Hoesaek komusin (Giầy Nhựa Xám), do Yun 


Chˆongkwang xuất bản (Seoul: Công ty Xuất Bản Sikongsa, 2002). Trong 
bản phụ lục của Kømusin, cháu trai của Myoom và một giáo sư tại Đại 
Học Pusan ở Korea, Kim Yonghwan, viết rằng ban đầu ông làm một biên 
niên sử về cuộc đời Myoom để viết lại câu chuyện cuộc đời bà. Kim cho 
rằng phải mất một tuân lễ để ghi băng lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời 
Myoom, Myoom và Kim thuê Yun Ch'ongkwang, một người viết biên 
kịch chuyên nghiêp cho đài phát thanh Phật Giáo. Để cho câu chuyện có 
thể đến được với mọi người, Yun tạo ra một tiểu thuyết tự truyện dựa trên 
lời thuật của Myoom. Tôi đã phỏng vấn với tư cách cá nhân Myoom giữa 
tháng sáu, ngày 6 đến ngày 26, 2003 tại Pongnyong-sa (Tu Viện Phụng 
Sự Hoà Bình) Cơ Sở Phật Giáo cho chư Ni và nhận nơi bà bản viết tay 
gốc về cuộc phỏng vấn của bà với Kim. Trong bài viết này, đầu tiên tôi sử 
dụng Hoesaek Komusin làm nguồn gốc chính để thảo luận cuộc đời của 
Myoom, nhưng tôi cũng để cập đến bản viết tay gốc của Kim và cuộc 
phỏng vấn mang tính cá nhân của tôi với Myoom khi thích hợp. Tôi 
nghiên cứu WÑwaoøom-kyong (SKT. Avatamsaka Sutra, Kinh Hoa Nghiêm) 
hay Kinh Vòng Hoa do Myoom tại Viện Phật Học Pongnyong-sa cho Chư 
Ni năm 1975.Tôi sẽ thảo luận về Viện này và Hwaom-kyong chỉ tiết về 
sau trong bài này. 


484 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thức cho ni giới từ thời kỳ Choson (1392-1910) cho đến 1956. 
Trong khi chư tăng Hàn Quốc chính thức nghiên cứu các bản 
kinh Phật Giáo trong văn học Trung Quốc trong môi trường 
học thuật tu viện, chư ni Hàn Quốc không được giáo dục trong 
môi trường học thuật tu viện cho đến đầu năm 1956. Mặc dù 
chư ni không được vào hệ thống giáo dục tu viện chính thức, 
nhưng Myoom Sunim (1932-),ˆ với tư cách một nữ tu Hàn 
Quốc, đã chính thức hoàn tất giáo dục tu viện Phật Giáo 
truyền thống Hàn Quốc năm 1956 và trở thành một trong hai 
nhà giáo dục đương thời nỗi bậc cho ni giới Hàn Quốc." 





? Các tên Hàn Quốc trong bài này được viết theo lối Hàn: trước tiên là 
họ, theo sau là tên riêng. Tên riêng của người Hàn Quốc thường được tạo 
nên bằng cách kết hợp các từ có ý nghĩa hoặc mang tính biểu tượng. 
Trong khi phong cách chuyển ngữ của Tây phương thường sử dụng một 
dấu nối để chỉ tên riêng của Hàn Quốc, còn ở Hàn Quốc thì không làm 
như vậy, cũng không có một khoảng trống ở giữa các tên riêng có hai chữ. 
Cho nên, các tên riêng hai từ trong bài này không có dấu nối hay khoảng 
cách, như trong Ch°ongkwang và Yonghwan. 

Cũng vậy, mặc dù tôi khó tìm thấy những chữ Trung Hoa trong 
Hoesaek Komusin, tôi vẫn đưa cả chữ Hàn và chữ Hoa cho các tên người, 
tu viện và am thất. Trong sách ghi năm sanh của Myoom là 1931, như ghi 
trong giấy khai sanh chính thức của sư. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, 
Myoom cho tôi biết là sư chính xác sinh năm 1932. Khi được hỏi về sự 
không giống nhau đó, sư giải thích rằng giấy khai sanh của sư đã mất tại 
làng quê Chinju trong chiến tranh Hàn Quốc (1950-53). Sau chiến tranh, 
người anh rễ của sư đã đăng ký năm sanh của bà là 1931. 

3 Các Phật tử Hàn Quốc thường xác nhận rằng Myoom và Myongsong 
là những vị giáo thọ có ảnh hưởng nhiều nhất đối với chư ni đương thời. 
Myonøsong là Chủ Tịch của Unmunsa (Tu Viện Vân Môn), Viện Phật 
Học cho Chư Ni ở tỉnh Kyonysang Bukdo và cư ngụ khoảng 280 ni sinh. 
Đôi khi sư có các cuộc giảng pháp đặc biệt cho chư ni và cư sĩ. Tôi học 
các bản kinh Phật do sư dạy giữa các năm 1970 và 1974 tại Viện Phật 
Giáo Unmun-sa cho NI Giới. Myongsong vừa qua (ngày22-tháng I0-năm 
2003) đã trở thành chủ tịch Hội Tỳ-kheo Ni Quốc Gia Hàn Quốc. Để biết 
thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Myongsong, xin xem Myongsong 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 485 


Trong bài viết này, tôi nghiên cứu cách thức Myoom 
Sunim, bằng cách hoàn tất một cách chính thức nên giáo dục 
tu viện truyền thống Phật Giáo Hàn Quốc, phá vỡ các rào 
cẩn xã hội theo lịch sử đã loại chư ni ra khỏi cơ chế giáo dục 
chính thức. 

Myoom Sunim sanh ra là con gái của Ch°ongdam Sunim 
(1902-71)! giữa thời kỳ thuộc địa Nhật Bản (1910-45). Để 
thoát khỏi việc bị bắt làm một “phụ nữ ủy lạo” vào năm 1945, 
vào lúc tuổi 14, Myoom Sunim gia nhập Sangryon-Seonwon 
(Hai Thiền Đường Hoa Sen) tại Taesung-sa (Tu viện Đại 
Thừa), nơi người cha của bà, Ch°ongdam Sunim, đang tu tập 
thiển Seon. Myoom Sunim xác nhận rằng quyết định trở thành 
một nữ tu của bà là do ý muốn học hỏi, cũng như do sự kết hợp 
của bà với Songch'ol Sunim,” người đã hứa dạy bà trở thành 
một Pháp Sư." 

Vào đầu mùa xuân 1949, trong khi Myoom Sunim tham 
gia vào khoá huấn luyện cấp tốc thiển Seon với bốn vị ni do 





sunim kohui kinyom pulgyohak nomunjip; Chon Myongsong, đã xuất bản, 
Pokye Myongsong hawgap kinyom pulgyohak nonmunjip (Một Tuyển 
Tập các Tiểu Luận Nghiên Cứu Phật Giáo: Một Tập Sách do Nhiều Tác 
Gỉa viết về Ni Sư Myongsong để Kỷ Niệm Ngày Sinh thứ Sáu Mươi của 
sư) (Chˆ*ogdo: nmun Sungsataehak chˆulpˆanbu, 1988.) 

* Khi Ch'ongdam gia nhập đời sống tu viện, sư có Pháp danh là Sunho 
(pobmyong), nhưng sau đó lấy một Pháp danh mới là Ch'ongdam. Sư là vị 
Trưởng Thế Quyển đầu tiên (ch'ongmu wonjang) của Giáo Hội Chogye 
Hàn Quốc (Chogyechong) và là vị lãnh đạo của Chonghwa Undong 
(1954-62), một phong trào thanh lọc Tăng Gìa Phật Giáo Hàn Quốc các 
năm 1950. Sư là vị Đệ Nhị Trưởng Lão của Gíao Hội Chogye Order. 

” Songch'ol về sau trở thành vị Trưởng Lão thứ Bảy và thứ Tám của 
Giáo Hội Chogye giữa các năm 1980 và 1993 cho đến khi viên tịch. 

5 VỊ, Hoesaek komusin, tr. 62. 


486 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Songch'ol Sunim và Ch?ongdam Sunim tại Pongˆ°am-sa (Nam 
Tu Viện trong Hang Núi Phụng Hoàng) tại tỉnh Kyonysang 
Bukdo, người ta kể là sư quay về Yunp'il-am” do sự đe doạ 
sắp tới của Chiến Tranh Hàn Quốc (1950-53). Trong thời 
Chiến Tranh Hàn Quốc, Myoom Sunim đi lang thang khắp 
vùng Pusan, thủ đô lâm thời trong chiến tranh của Nam Hàn. 
Sau đó được biết là sư di chuyển sang Pota-am (Tịnh Thất 
Porala) gần T'ongdo-sa để nghiên cứu Giới Luật và Oai Nghi 
Trung Hoa cho Sa-di-m với Ch°aun Sunim (1911-92), một vị 
giáo thọ dạy Luật xuất sắc ở Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất việc 
nghiên cứu này, Myoom Sunim tiếp tục học Giới Bốn Tỳ-kheo 
Ni của Tứ Phần Luật. Ch'aunSunim dạy mỗi điều trong số 348 
giới luật trong Giới Bổn Tỳ-kheo Ni cho ni giới với sự giải 
thích chi tiết của sư. Myoom Sunim cũng nghiên cứu Kinh 
Phạm Võng, gồm I0 giới trọng và 48 giới khinh được những 
giới tử bổ-tát giới Phật Giáo Đại Thừa tuân giữ. 

Sau khi nghiên cứu Giới Luật và Oai Nghi Sa-di NI, Giới 
Bổn Tỳ-kheo Ni và Kinh Phạm Võng, Myoom Sunim nhận 
thức được rằng kiến thức của sư về Đạo Phật còn nông cạn, vì 
sư không nghiên cứu Đạo Phật một cách có hệ thống từ khi trở 
thành nữ tu. Sư nhận thấy rằng sư không thể nắm giữ tín 
ngưỡng Phật Giáo vững vàng nếu không hiểu Đức Phật dạy 
những gì. Sư quyết định nghiên cứu kinh điển Phật Giáo một 





7 Myoom nhớ lại khi sư đến Yunp'il-am ở đó có khoảng 20 vị ni. Sư 
cũng nói thêm là Yunp'il-am là một trong số ít những tịnh thất cho chư ni 
ở Hàn Quốc tu tập thiền lúc đó. Khi tôi hỏi sư Yunp°il-am có nghĩa là gì, 
sư bảo sư không biết chắc lắm. Tuy nhiên, sư nghe người ta nói đó có lẽ là 
được đặt theo tên Yunp'°il của một người cư sĩ đã lập ra tịnh thất đó. 

3 VỊ, Hoesaek komusin, tr.254-6. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 487 


cách có hệ thống.” Sư hỏi Ch'ongdam Sunim và Songchol 
Sunim rằng sư có thể nghiên cứu kinh điển Phật Giáo không. 
Hai vị này đồng ý và Songch'ol Sunim đã viết một lá thư'” cho 
Unho Sunim (1892-1980), một trong những giảng sư xuất sắc 
ở Hàn Quốc.'' Myoom Sunim sau đó đến thăm Unho Sunim 
tại Pomo-sa (tên một ngôi chùa) ở Pusan để xin phép học với 
ngài này. '” Myoom Sunim trình thư của Songch°ol Sunim cho 
Unho Sunim, ” vị này đã cho phép làm. Vị sư tỷ của Myoom 





? Sách đã dẫn trên, tr.238. 

'9 Theo Myoom, trong thư Songchˆol đã cầu xin Unho: “Xin làm cho 
cô gái này, Myoom, con gái của Sunho Sunim, trở thành một kangsa 
(giảng sư)” (Y1, Hoesaek komusin, tr.238) 

Khi một vị tăng hay ni Hàn Quốc có chuyên môn về kinh điển Phật 
giáo Trung Hoa, vị ấy được gọi là kangsa (giảng sư). 

'* Ch'ongdam và Unho học kinh Phật với nhau giữa các năm 1927 và 
1930 tại hội thảo tu viện Phật giáo ở Kaeun-sa (Chùa Vân Khai) tại Seoul 
(Chôgyechngsa: Kunhyondaep'yon, tr.105-7). Myoon nói với tôi rằng 
Ch'ongdam tin rằng Unho là vị tăng tốt nhất mà Ch'ongdam có thể yêu 
cầu để đảm trách việc giáo dục con gái ngài. 

3 Yi, Hoesaek komusin, tr. 239-40. Worun, trưởng tử của Unho, nói 
rằng vào tháng 8 năm 1952, Unho bảo Worun: “Cho đến này có một số 
nơi mà chư ni tập họp lại để học kinh Phật do các vị tăng dạy, nhưng có 
một số khó khăn xảy ra bởi vì các vị giảng sư là nam giới. Nếu một giẳng 
sư nam giới trẻ dạy tăng ni có đủ năng lực, thì luôn luôn có chuyện xảy ra 
hay chuyện trò. Nếu một giảng sư lớn tuổi là nam giới dạy cho tăng ni, thì 
sẽ không có những chuyện đó. Tuy nhiên, vị giảng sư lớn tuổi không có 
năng lực đủ để dạy họ. Ngày nay, con số chư ni đang gia tăng. Chúng ta 
nên dạy họ để phục hồi Giáo hội Hàn Quốc trong tương lai. Chúng ta cần 
đào tạo giảng sư ni giới (để họ có thể dạy lại cho chư ni). Như vậy ngày 
mai tôi sẽ đi P'akye-sa để thỉnh ý Songch°ol Sunim và các vị thầy có 
tiếng tăm khác về việc tôi giảng dạy kinh cho chư ni.” Worun, Một Tuyển 
Tập các Tiểu Luận Nghiên Cứu Phật Giáo: Một Tác Phẩm do nhiều tác 
giả viết vê Ni Sư Myongsong để Kỷ niệm ngày sinh thứ 70 của sư) đã 
xuất bản. 

Unho thỉnh ý các vị tăng lãnh đạo Hàn Quốc, Songch'ol, Hyobong 
(1888-1966), Kusan (1909-83) Chỉongdam, Hyanggok (1912-78), 


488 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sunim là Hyegwan Sunim, ` tình nguyện tài trợ cho Myoom 
Sunim, cũng như Myoyong Sunim`Š và Myohi Sunim.'" Vào 
tháng 12, năm 1952, Myoom Sunim đến học kinh Phật với 
ỦUnho Sunim tại viện Phật học của chư tăng ở Tonghak-sa tỉnh 
Chungch'ong Namdo.'” Vào đầu những năm 1950 không có 
một cơ sở giáo dục Phật giáo nào cho chư ni ở Hàn Quốc, cho 
nên Myoom Sunim phải học với các giáo thọ Tăng tại cơ sở 
Phật học của chư tăng. 

Trong khi Myoom Sunim đang cư trú tại Mita-am (Tịnh 
Thất Di Đà) với sáu vị ni khác, sư thường đi từ Tịnh Thất Di 
Đà đến chùa Tonghak-sa cách xa đó. * Unho Sunim trước hết 
dạy Mạnh Tử và Sách Tuyển Văn của Khổng Tử cho chư ni vì 
ngài tin rằng nghiên cứu các sách này sẽ giúp cho chư ni hiểu 





Hongkyong và Chaun, xem ngài có thể dạy kinh Phật cho ni giới không. 
Tất cả các vị này đều vui mừng đồng ý Unho dạy cho ni. Bởi vì Unho biết 
rằng việc dạy chư ni là một vấn đề tế nhị đối với chư tăng Hàn Quốc thời 
đó, ngài muốn trước tiên được sự đồng ý của các vị thây này về vấn để 
dạy cho ni giới. Ngài cũng có một tầm nhìn về tương lai ni giới tốt hơn và 
tin rằng giáo dục là chủ yếu. Trong chuyến đi để thỉnh ý này, Unho gặp 
Song Tokyun, một vị tăng đã có gia đình và là viện chủ chùa Tonghak-sa 
trên đường đi. Song mời Unho dạy tại Tonghak-sa. Vào ngày 14, tháng 
11, năm 1952, Unho bắt đầu dạy kinh Phật cho chư tăng ni ở chùa 
Tonghak-sa. Sách đã dẫn, tr.549-51. 

'* Hyegwan là một goá phụ đã thành công về kinh doanh trước khi trở 
thành nữ tu. Y1, Hjoesaek komusin, tr. 235-36. 

! Theo Myoom, Myoyong là con gái độc nhất của Hyegwan. Cả hai 
mẹ con đều trở thành nữ tu. Sách đã dẫn. 

'* Để biết thêm thông tin về Myohi, xem Martine Batchelor, “Myohi 
Sunim: Một Giáo Thọ Ni Hàn Quốc của các Trưởng Lão Ni,” trong Phật 
Giáo của Nữ Giới, Nữ Giới của Phật Giáo, đã xuất bản, Ellison Banks 
Findly (Boston: Wisdom Publications, 2000), tr. 278-79. 

Y1, Hoesaek komusin, tr. 239. 

'3 Sách đã dẫn, tr.240. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 489 


được thế giới và cung cấp cho họ kiến thức căn bản trong văn 
học Trung Hoa.'” Myoom Sunim nhắc lại là thật sự lúc đó sư 
cực kỳ khó khăn để học các sách này bởi vì chưa hề được học 
có hệ thống các bản văn của Khổng Giáo trong văn học Trung 
Hoa. Sư nói rằng sư phải học thật nhiều để theo kịp lớp. Và vì 
nhận thức rằng nếu không biết chữ Hoa sư sẽ không thể tiếp 
tục học kinh Phật bằng chữ Hoa, cho nên sư chính thức tập 
trung vào việc học nhớ chữ Hoa.” 

Sau khi học Mạnh Tử và Tuyển Tập Văn Khổng Tử, 
Myoom Sunim bắt đầu học chương đầu tiên của Chimun tức 
Ch*imun kyonghun (Những Cảnh Sách cho Tu Sĩ đắp y Xám) 
của sách Sa-di ni sơ học.” Trong cuốn tự truyện Đôi Giây 
Nhựa Xám, Myoom Sunim không nói rõ một cách cụ thể về 
việc sư học kinh Phật thế nào với Unho Sunim tại Tonghak-sa. 
Trong cuộc phỏng vấn của tôi với Myoom Sunim, sư bảo tôi 
rằng mặc dù sư học kinh Phật với Unho Sunim, sư và chư ni 
khác vẫn cư ngụ hoàn toàn riêng biệt với chư tăng. Chư tăng 
luôn luôn sống với Unho Sunim tại cơ sở Phật học dành chư 
chư tăng, trong khi chư ni luôn luôn ở tại nữ tu viện và đi học 





'? Sách đã dẫn, tr. 241. Myoom không đưa ra thông tin nào đặc biệt 
như tại sao Unho trước hết dạy các sách này tại Hoesaek komusin hay 
sách viết tay của Kim. Tuy nhiên, điều đáng nói là các giáo thọ tăng của 
Myoom, Songch'ol, Ch'ongdam, Unho, và Kyongbong, tất cả đều hoàn 
tất việc học của họ tại Hàn Lâm Viện Khổng học truyền thống Hàn Quốc 
trước khi họ trở thành tu sĩ. Sau khi bước vào đời sống tu sĩ, họ để ra một 
vài năm để học thông thạo kinh điển Phật giáo Trung Hoa, vì họ đã được 
học văn học Trung Hoa trong môi trường hàn lâm. 

2 Y1, Hoesaek komusin, tr. 241. 

?' Để biết thêm về Ch'imun, xem Buswell, Kinh Nghiệm Thiền Viện: 
Tu Tập Phật Giáo tại Hàn Quốc Đương Đại, tr. 96, 101. Để biết thêm về 
chương trình học của Viện Phật Học, xem tr. 95-99, 


490 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tại cơ sở Phật học. Chư tăng và chư ni đến phòng của Unho 
Sunim để học vào những giờ giấc khác nhau. Chẳng hạn, chư 
tăng sẽ học vào buổi sáng sớm, còn chư ni học vào buổi chiều. 
Hoặc có đôi khi chư ni sẽ học vào buổi sáng trước chư tăng. 
Phong cách giáo dục tại viện Phật học ở Tonghak-sa dựa 
vào phong cách giáo dục của phòng học lớn (sodang) hay Học 
Viện Khổng học truyền thống.” Myoom Sunim được yêu câu 
ghi nhớ mỗi đoạn của Ch”imun trong mỗi bài học và trả bài 
trước mặt Unho Sunim mà không mở bài ra. Sau khi kiểm tra 
trí nhớ của Myoom Sunim về bài học trước của đoạn đó, Unho 
Sunim đọc lớn các phân đoạn của Ch”imun cho bài học mới. 
Myoom Sunim phải nhận biết cách đọc và ý nghĩa của từng 
chữ Hoa trong mỗi đoạn và đọc lớn những đoạn mà Unho 
Sunim vừa đọc. nho Sunim đưa ra những tiển tố hậu tố tiếng 
Hàn giữa các câu tiếng Hoa, dịch các đoạn Hoa văn sang tiếng 
Hàn, và đưa thêm vào đó những giải thích rõ ràng của ngài về 
mỗi đoạn với những thí dụ và so sánh.” Sau khi nhận được bài 
học về đoạn Chˆimun buổi sáng, Myoom Sunim đọc đi đọc lại 
đoạn đó suốt ngày cho đến khi hoàn toàn thuộc. Sư được yêu 
cầu nhớ cả những câu tiếng Hoa trong cách đọc Hàn-Hoa và 
bài dịch Hàn ngữ của mỗi đoạn ở Ch"imun cho mỗi bài học. 
Khi Myoom Sunim kết thúc chương đầu tiên của Chˆimun, 
Chương Nỗ Lực Học Tập, sư được bảo dạy lại chương đầu này 
của Ch°imun cho chư ni lớp nhỏ hơn. Myoom Sunim khẩn 
khoản rằng sư chưa đủ năng lực để dạy Ch°imun cho chư ni, 





? Để biết thêm về sođang, xem Hildi Kang, tr.37-39; Buswell, Kinh 
Nghiệm Thiên Viện, tr.99. 
3 Yị, Hoesaek komusin, tr. 241. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 491 


nhưng Ủnho Sunim luôn khích lệ sư và cuối cùng sư đồng ý 
dạy. Sư có thể dịch Ch'imun sang tiếng Hàn một cách dễ 
dàng, nhưng không thể thêm vào đó sự giải thích của sư cho 
mỗi đoạn văn của Ch'imun. Myoom Sunim tin rằng mặc dù sư 
không khá lắm trong việc dạy Chimun cho chư ni, nhưng 
Unho Sunim có lẽ mong muốn huấn luyện sư trở thành một 
kangsa (giảng sư) cho chư ni trong tương lai, vì luôn ghi nhớ 
rằng Songchˆol Sunim đã yêu cầu ngài làm cho sư trở thành 
một giảng sư.“ 

Trong khi đang dạy Ch°imun cho chư ni, sư hoàn tất việc 
học các kinh Phật trong Sajip-kwa (Bốn Bài Sưu Tập); Sojang 
(Các Lá Thư),” Doso (Mở Đâu của Thiền),“ Sonyo (Cốt Lõi 
cuả Thiền),”” và Choryo (Những Trích Đoạn).?° Trong khi học 
bốn bản văn của Khoá Bốn Sưu Tập, Myoom Sunim học được 
từ Unho Sunim cách đặt những câu ngắn căn bản Hoa ngữ. 
Sau khi dạy bốn bản văn đó cho Myoom Sunim, Unho Sunim 
rời Tonghak-sa vào tháng 8, năm 1953.” 





?! Sách đã dẫn, tr.242. 

3 Để biết thêm về søjang, xem Buswell, Kinh Nghiệm Thiên Viện, tr. 
96. 

“5 Sách đã dẫn. 

”” Sách đã dẫn. 

® Yị, Hoesaek komusin, tr.242-5. Về bản dịch Anh ngữ cuốn Choryo, 
xem Buswell, The Korean Approach Zen: Tuyển Tập các Tác Phẩm của 
Chinul, tr.262-374. Myoom mất không đầy một năm ở Tonghak-sa để 
hoàn tất Ch'imun và bốn bản kinh của Bốn Sưu Tập. Dường như là lớp 
học của sư quá nhanh. Khi tôi học kinh Phật giữa các năm 1970-1975 tại 
Viện Phật Học Ni Giới Unmun-sa, tôi mất hai năm để hoàn tất Ch'imun 
và Khoá Bốn Sưu Tập. Myoom hãn phải học thật vất vả để theo kịp lớp. 

® Theo Worun, Unho rời khỏi Tonghak-sa sau mối bất hoà của ngài 
với viện trưởng Tonghak-sa, Song Tokyun. Song là một vị tăng đã có gia 
đình có nhiều quyền thế, đã chiếm được uy lực từ giai đoạn thuộc địa 


492 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Ngày 25 tháng 9 năm 1953, Unho Sunim đi đến Kumsu-sa 
ở Pusan. Myoom Sunim theo ngài để tiếp tục việc học với hai 
vị ni khác là Myohi Sunim và Myoyong Sunim.”? Ngụ trong 
một căn phòng tại Changgun-am gần Kumsu-sa, sư học với 
Unho Sunim trong một tháng, từ Changsun-am đi bộ lui tới 


2 ` 
Và 


với Kumsu-sa."' Unho Sunim chuyển đến T”ongdo-sa,` 
Myoom Sunim theo ngài và sống gần Pota-am, tại đây sư 
sống cùng một phòng với Myohi Sunim và Myoyong Sunim. 
Sư học Wung'om-kyong (Lăng Nghiêm Kinh) của Khoá học 


Bốn Giáo Lý.” 





Nhật Bản. Song cố gắng chiếm đoạt Tonghak-sa làm tài sẳẩn riêng và 
buộc Unho nhượng bộ. Unho từ chối và rời khỏi Tonghak-sa mà không ký 
nhận tiếp quản Tonghak-sa làm tài sản riêng của Unho. Worun, 
*Myongsong sunim kohul kinyom pulgyohak nonmunjIp,” tr. 551. 

3® Myoom không nói cho chúng ta biết bản kinh Phật nào sư đã học 
trong một tháng tại Kumsu-sa trong #foesaek komusin hay tác phẩm chép 
tay của Kim. 

3L VỊ, Hoesaek komusin, tr. 246. 

3 Theo Worun, Ch'aun và Hongkyong đã mời Unho dạy kinh Phật tại 
T”ongdo-sa, nơi một vị tăng có gia đình làm tu viện trưởng. Có khoảng hai 
mươi vị tăng sinh tại T”ongdo-sa vào lúc đó (Y1, Hoesaek komusin, tr. 248- 
49). Myoom trong tác phẩm viết tay của Kim nói rằng trong thời kỳ thuộc 
địa Nhật, các vị tăng độc thân và các vị tăng có gia đình cùng sống chung 
tại những tu viện lớn. Những vị tăng độc thân được gọi là Ip°angsung (vị 
tăng nghiên cứu giới cẩn thận) trong khi ¡ tăng có vợ được gọi là 
sap”angsung (vị tăng nghiên cứu các hiện tượng) . Ipˆangsung chỉ tận tuy 
trong việc tu tập thiển định, còn vị sap`angsung chịu trách nhiệm điều 
hành tu viện, bận rộn với tất cả mọi công việc văn phòng ở tu viện, và 
kiểm soát tài chánh tu viện. Các vị tăng độc thân tại tu viện có một lối 
sống cực kỳ đạm bạc. Vai trò khác nhau của ip`angsung và sap`angsung 
phát sinh trong thời kỳ Choson. Để biết thêm thông tin về ip°angsug và 
sap`angsung, xem Kim Yongtae, Han'guk pulgyosa gaesol (Một Dẫn 
Nhập Lịch Sử Phật Giáo Hàn Quốc) (Seoul: Kyongsowon, 1990), tr. 220- 
22. 

3 Yị, Hoesaek komusin, tr. 246-471. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 493 


Myoom Sunim mô tả đời sống của sư ở Pota-am là một sự 
khó khăn liên tục. Sư phải đi lượm củi trong núi, khất thực, tự 
nấu ăn, và đi bộ từ Pota-am đến Tongdo-sa để học. Mỗi bài 
học sư được yêu cầu phải ghi nhớ cả những câu Hoa ngữ lẫn 
bản dịch Hàn ngữ của mỗi đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Sư 
thức khuya vào ban đêm để ôn bài và chuẩn bị bài kế tiếp. 
Mỗi buổi sáng sư đều có bài kiểm tra về đoạn đã học với 
Unho Sunim. 

Trong khi Myoom Sunim đang học Kinh Lăng Nghiêm tại 
Tongdo-sa, sư không có đủ nến để thắp sáng căn phòng học 
ban đêm, do đó sư gom những mãnh nến đã bị vứt đi trong 
chùa.” Sư cho vài mảnh nến vào trong một cái lon cũ, làm 
một cái bấc bằng vải, đặt nó vào giữa lon, và thắp sáng căn 
phòng, nên sư có thể học được. Sau khi thức khuya vào ban 
đêm, mặt và hai lỗ mũi của sư bị bám đây bổ hóng do khói 
nến. Mặc dù đời sống của sư ở Pota-am khó khăn, sư vẫn 
thấy được mình đang hạnh phúc vì có thể học được giáo lý 
Đức Phật.” Trong bản chép tay của Kim, Myoom Sunim giải 
thích rằng chư ni ở PotUa-am có những lối sống khác nhau, dù 
họ cùng cư ngụ một nơi. Một vị ni kiếm sống bằng việc giặc 
giũ và may quần áo cho một vị tăng tại T"ongdo-sa và thường 
đi ra ngoài khất thực.” 


Theo quan sát của Worun Sunim, chư ni gặp nhiều bất lợi 





"1 Sách đã dẫn, tr. 247. 

3 Trong bản chép tay của Kim, Myoom nói rằng một vị ni tên 
Pokyong cũng đi gom những mãnh nến và đưa cho sư. 

3 Y1, Hoesaek komusin, tr.246-47. 

3” Myoom không đưa thêm thông tin nào về việc các vị ni còn lại làm 
cách nào để sống trong Hoesaek kơmusin hoặc bản chép tay của Kim. Tuy 
nhiên, sư nói với tôi rằng đa số chư ni vào thời đó thường đi khất thực. 


494 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hơn chư tăng trong việc học kinh Phật với Unho Sunim vì chư 
ni phải lo thức ăn và chi tiêu của họ. Myoom Sunim cho tôi 
biết bửa ăn cho chư tăng ở viện Phật học do các vị tăng có vợ 
ở tu viện cung cấp. Ít ra thì chư tăng ở viện Phật học không 
phải đi ra ngoài để xin thức ăn vì các tu viện thường có đất 
đai. Vào giữa kỳ học kinh Lăng Nghiêm, Myongsong Sunim ° 
tham gia vào lớp học của Myoom Sunim. Myoom Sunim đời 
đến căn phòng lớn nhất ở Pota-am và ở cùng phòng với 
Myongsong Sunim, Myohi Sunim, và Myoyong Sunim.”? 

Sau khi kết thúc việc dạy kinh Lăng Nghiêm cho Myoom 
Sunim, vào ngày 13 tháng 3 năm 1955, ngài chuyển đến ở 


Yonhwa-sa (Tu viện Hoa Sen)” ở Chinju, thành phố quê 





3 Trong bản chép tay của Kim, Myoong nói rằng Myongsong học kinh 
Phạat với người cha tu sĩ của sư, tên Kwanung (1910-2004), là một trong 
những vị đại sư đương thời của Hàn Quốc, trước khi sư tham gia lớp học 
của Myoom tại Tongdo-sa  Myoom học kinh Lăng Nghiêm với 
Myongsong và sống cùng phòng với Myongsong. Myongsong trở thành 
một trong hai nhà giáo dục hàng đầu cho chư ni đương đại ở Hàn Quốc. 
Worun đồng ý với Myoom là Myoom học kinh Lăng Nghiêm và Taesung 
kisinnon với Unho, giữa năm 1953 và 1955. 

** Worun xác nhận rằng Unho quyết định dạy Myoom, Myongsong, và 
Myoyong thành những vị giáo thọ. Trong khi chư tăng thường có giờ học 
vào buổi sáng, ba vị ni này có giờ học vào buổi chiều. Unho luôn luôn làm 
việc quá sức. Dù có bao nhiêu câu hỏi phải trả lời, ngài không bao giờ tỏ 
ra sự mệt mõi khi trả lời các câu hỏi cho tăng ni. Worun, “Myongsong 
sunim kohui kinyom pulgyohak nonmunjip,” tr. 551-52. 

*° Theo Worun, vào đầu năm 1955, chonghwa undong của Giáo hội 
Phật giáo Hàn Quốc phát triển khắp Hàn Quốc. Vị tu viện trưởng và ban 
chức sự của T”ongdo-sa đều là những vị tăng có vợ. Các tăng sinh độc 
thân của Unho tích cự hỗ trợ cho chonghwa undong. Ngài cẩm thấy ngài 
đang ngồi trên chiếc ghế nóng bỏng giữa các tăng sinh và những vị tăng 
có vợ. Unho không thể dạy cho tăng sinh của ngài một cách an ổn và rời 
khỏi T”ongdo-sa. Unho đi đến Yonhwa-sa nơi không có sự tranh cãi giữa 
chư tăng độc thân và chư tăng có vợ. Worun, “Myongsong sunim kohul 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 495 


hương của Ch'ongdam Sunim và Myoom Sunim.*' Myoom 
Sunim đi sang Tosol-am (Tịnh Thất Đâu-suất) cách xa 
Yonhwa-sa, và đi bộ từ Tosol-am đến Yonhwa-sa để học Đại 
Thừa Khởi Tín Luận (Mahayana-sraddhotpada Sastra).” 
Myoom Sunim nói rằng luận này chứa đựng toàn bộ triết học 
nhà Phật. Học thuyết và lý luận Đạo Phật của luận Đại Thừa 
Khởi Tín khó hiểu đối với sư và sư phải mất chín tháng để 
hoàn tất luận này.“ 

Sau khi kết thúc việc dạy Đại Thừa Khởi Tín Luận cho 
Myoom Sunim tại Yonhwa-sa, vào tháng I1 năm 1955 Unho 
Sunim đi sang Haein-sa (Tu Viện Hải Định)."° Myoom Sunim 





kinyom pulgyohak nonmunjip,” tr.548. 

*#! Trong tác phẩm viết tay của Kim, Myoom kể rằng cuộc sống của sư 
ở Tosol-am tại Chinju là thời kỳ hạnh phúc nhất trong đời đi học của sư, vì 
sư không phải lo lắng về thức ăn và khất thực, vì vị nữ viện trưởng của 
Tosol-am cho Myoom và chư ni khác ba bữa ăn một ngày. Myoom thường 
được thăm viếng để dùng bữa với người mẹ và chị ở Chinju. 

* Bản dịch tiếng Anh của luận này, xem Yoshito §. Hakeda dịch 
(New York: Columbia University Press, 1967.) 

* Yi, Hoesaek komusin, tr.257-5§. Myoyong thôi học kinh Phật sau khi 
kết thúc việc nghiên cứu Đại Thừa Khởi Tín Luận. Sư nói với Myoom rằng 
sư không thể học được kinh điển Phật. Sư muốn dành hết nỗ lực cho việc tu 
thiển. Chẳng bao lâu sư chết trong một tai nạn xe hơi lúc 25 tuổi (Yl, 
Hoesaik komusin, tr.256-57). Trong bản viết tay của Kim, Myoom nói rằng 
Myoyong học Luận Đại Thừa Khởi Tín với sư tại Yonhwa-sa. Worun đồng 
ý với Myoom rằng Myoyong học luận này với Unho tại Yonhwa-sa. Worun, 
*Myongsong sunim kohul kinyom pulgyohak nonmunjip,” tr.55 1-52. 

# Worun nói rằng Myongsong đến Tonghak-sa để tiếp tục học kinh 
điển với vị đạo sư tăng tên Kyongbong (1885-1969). Chỉ có Myoom theo 
Unho sang Haein-sa. Tôi nghi ngờ rằng vào năm 1955, Kyongbong và vị 
nữ viện trưởng Tonghak-sa đang chuẩn bị mở một Viện Phật Học dành 
cho ni giới. Vào tháng hai năm 1956, Tonghak-sa được thiết lập là Viện 
Phật Học của Ni giới đầu tiên tại Hàn Quốc. Tôi sẽ thảo luận về 
Kyongbong chỉ tiết hơn trong bài này. Để biết thêm về Haein-sa, xem 


496 RA KHỎI BÓNG TỐI 


dời sang Yaksu-am (Tịnh Thất Dược Thuỷ) gần Haein-sa với 
với vị sa-di ni Tosong Sunim, đệ tử của một sư muội. Tại 
Yaksu-am Myoom Sunim dạy kinh Phật vở lòng cho Tosong 
Sunim. Vào thời đó ba mươi vị ni sống tại Yaksu-am và đã 
phải cung cấp gạo cho họvì nữ tu viện Yaksu-am không có đất 
đai. Cơm do mỗi vị ni nấu trong một cái vạc bằng sắt lớn và 
dọn trong một phòng rộng, căn phòng rộng nhất tại Yaksu-am. 
Tất cả chư ni tại Yaksu-am thực hiện bữa ăn trong bình bát 
như một giáo đoàn trong căn phòng lớn này. 

Vào thời kỳ này, Myoom Sunim bắt đầu học Kinh Kim 
Cang” với Unho Sunim tại Haein-sa, đi bộ từ Yaksu-am đến 
Haein-sa. Sư thích nghiên cứu kinh Kim Cang, vì nó chứa 
đựng cốt lõi trí tuệ đạo Phật. Sau khi hoàn tất việc học kinh 
này, sư tiếp tục học Kinh Viên Giác,“ đó là giáo lý Đức Phật 
về tu tập công hạnh trí tuệ của bô-tát.”” 

Sau khi kết thúc việc dạy Kinh Viên Giác cho Myoom 
Sunim, ngài bảo Myoom Sunim rằng ngài muốn nghĩ ngơi một 
chút. Vài tháng sau đó Myoom Sunim quyết định học kinh 





website (http:/www.haein-sa.org/haein.php3) 

* Theo Peter N. Gregory, Kinh Kim Cang là một bản kinh ngắn về Trí 
Tuệ Hoàn Hảo nổi tiếng do những nghịch lý dũng cảm của kinh. Kinh trở 
nên cực kỳ phổ biến trong truyền thống Thiển vì sự kết hợp với Đệ Lục 
Tổ Huệ Năng (Peter N. Gregory, dịch: Sự Thẩm Tra Về Nguồn Gốc Nhân 
Loại: Một Bản Dịch Chú Giải của Tsung-mi`s Yuan jen lun với một Chú 
Giải Mới (Honolulu: Đại Học Báo Chí Hawaii, tr.212). Bản dịch tiếng 
Anh của kinh Kim Cang, xem Red Pine, 7e Điamond Sutra: The 
Perƒfection of Wisdom (Washington, D.C.: Đối âm, 2001). 

* Để biết thêm thông tin về kinh này, xem Gregory (tr. 221); Buswell, 
Jr. Kinh Nghiệm Thiên Viện: 7u Tập Phật Giáo tại Hàn Quốc Đương Đại, 
tr. 97. 

“VỊ, Hoesaek komusin, tr.261-62. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 497 


Hoa Nghiêm với Kyongbong (1885-1969) Sunim tại 
Tonghak-sa, nơi đây năm mươi vị ni đang học với Kyongbong 
Sunim. Tonghak-sa trở thành giảng đường cho chư tỳ-kheo ni 
đầu tiên tức Viện Phật Học cho chư Ni. Vào thời này, Unho 
Sunim lại chuyển đến T"ongdo-sa để dạy chư tăng." 

Ngay khi sư đến Tonghak-sa, Kyongbong Sunim bảo sư 
dịch Kinh chữ Hán” sang tiếng Hàn trước mặt ngài. Sư đã 
dịch một cách trôi chảy kinh chữ Hán sang tiếng Hàn. Sau khi 
kiểm tra khả năng đọc kinh Phật của Myoom Sunim, 
Kyongbong Sunim lập tức chỉ định sư làm trợ giảng cho vị 
giảng sư chính. Trong khi sư dạy bản kinh Phật Sami-kwa và 
SajIp-kwa cho chư ni, sư học kinh Hoa Nghiêm với 
Kyongbong Sunim."' Myong Sunim mô tả việc học dịch chữ 





** Lnis O.Gómez cho rằng không có những tham khảo nào đối với 
Hwaom-kyong (Hoa Nghiêm Kinh) như một bản tập văn trong văn học 
kinh viện hay giải thích của Ân-độ. Gómez suy cứu rằng tài liệu biên soạn 
cuối cùng của kinh này xuất hiện ở Trung Á nơi tác phẩm đã được biết 
đến vào giữa thế kỷ thứ tư. Có ba bản dịch đầy đủ về toàn bộ sưu tập của 
bản kinh này. Bản dịch toàn diện đầu tiên kinh Hoa Nghiêm trong 60 
cuốn sang Hoa ngữ do Buddhabhadra và nhóm của ông từ 418 đến 420 
sau Tây lịch. Một bản dịch Hoa ngữ còn toàn diện hơn nửatong 80 cuốn 
do Siksananda và đội ngũ của ông giữa năm 695 và 699. Bản dịch Tây 
Tạng 45 chương là một bản dịch tương tự với bản dịch Hoa ngữ 80 cuốn 
(Luis O. Gómez, “The Avafamsaka-Sutra,” trong Tỉnh Thân Đạo Phật: Ẩn- 
độ, Đông Nam Á, Tây Tạng, và Trung Hoa Cổ, đã xuất bản, Takeuch 
Yoshinori (New York: The Crossroad Publishing Company, 1993), tr.87. 
Bản dịch tiếng Anh đầu tiên của nửa phần đầu kinh Hoa Nghiêm, xem 
Thomas Cleary: The Flower Ornament Scripture: Một bản dịch kinh Hoa 
Nghiêm (Boston & London: Shambhala, 1993). 

* Để biết thêm về Kyongbong, xem Yi¡ Jong, Han'guk pulgyo 
innyongsajon (Từ Điển Tiểu Sử Phật Giáo Hàn Quốc) (Seoul: 
Pulgyosidaesa, 1993) tr. 17-18. 

39 Vị, Hoesaek komusin, tr. 268. 

*' Myoom không nói cho chúng tôi biết sư đã dịch kinh nào trước mặt 


498 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Hán của sư trong 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm với Kyongbong 
Sunim trong phong thái giáo dục tại sodang. Sư chuẩn bị vào 
lớp bằng việc dịch nhiều trang trong Hoa Nghiêm như có thể 
làm được trước khi vào lớp. Mỗi buổi sáng sư đi đến phòng 
của Kyongbong Sunim với các trang kinh Hoa Nghiêm mà sư 
đã chuẩn bị. Sư và Kyongbong Sunim”” trao đổi những câu hỏi 
và trả lời về các đoạn trong Hoa Nghiêm trong tính cách một 
cuộc hội thảo.” Sư bảo tôi rằng vào thời gian này sư là sinh 
viên duy nhất của Taegye-kwa (Đại Khoá Giáo Lý), khoá học 
cao nhất trong chương trình học của Viện Phật Học chư Ni tại 
Tonghak-sa. 

Vào ngày 5, tháng 4 năm 1956, Myoom Sunim cuối cùng 
nhận chonˆgang (truyền đạt bài giảng), một giấy phép để dạy 
kinh Phật, từ Kyongbong Sunim, và trở thành một giảng sư tỳ- 
kheo ni.“ Vào tháng 12, 1957, Unho Sunim một lần nữa trao 
giấy phép chính thức giảng dạy cho Myoom Sunim tại 
T'ongdo-sa.” 

Sau khi hoàn tất việc học tại viện giáo dục Phật Giáo Hàn 
Quốc truyền thống, vào ngày 18, tháng 3 nam 1958 Myoom 
Sunim được thọ giới Tỳ-kheo I với Ch°aun Sunim tại Tondo- 
sa." Tháng hai, năm 1996, sư tốt nghiệp Đại Học Dongguk, 





Kyongbong. Tôi cho rằng sư có thể được yêu cầu dịch Wonkag-kyong, bởi 
vì sư đã hoàn tất việc học bản kinh Phật cuối cùng, cuốn Wonkag-kyong, 
trong Sagyo-kwa với nho. 

”2 Y1, Hoesaek komusin, tr.269-70. 

"3 Sách đã dẫn, tr.278. 

"1 Sách đã dẫn, tr.279. 

"5 §ách đã dẫn, tr.282. 

* Sách đã dẫn, tr. 282. Myoom bảo tôi rằng sư được thọ giới làm tỳ- 
kheo ni với Chˆaun tại T”ongdo-sa cùng với vài vị ni khác. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 499 


một viện đại học Phật giáo ở Seoul. Ngày 15, tháng 3, 1966 
Moom Sunim chuyển sang Unmun-sa ở tỉnh Kyonysang 
bukdo."”” Sự nghiệp dạy học trọn thời gian của sư bắt đầu với 
một công việc bốn năm như một giảng sư tại Viện Phật Học 
Unmun-sa cho chư Ni giữa năm 1966 và 1970.” Năm 1974 
Myoom Sunim thành lập Viện Phật Học Ni Giới Pongnyong- 
sa (Tu Viện Phụng Sự Hoà Bình) tại thành phố Suwon"” cùng 
hợp tác với sư tỷ của sư, Myojonn Sunim (1915-2003).? Từ 
lúc thiết lập Viện Phật Học Pongnyong-sa Ni Giới, sư đã đào 
tạo hơn bảy trăm sinh viên tốt nghiệp. Ngày nay có một trăm 
hai mươi ni sinh đang theo học khoá huấn luyện và giáo dục 
tôn giáo với Myoom SunIm tại viện này. 

Trong bài này, tôi đã tập trung sự nghiên cứu vào sự giáo 
dục tu viện Phật giáo của Myoom Sunim tại Hàn Quốc giữa 
1952 và 1956. Không cần phải nói, sự đấu tranh đáng kể của 
Myoom Sunim để học kinh điển Phật Giáo với các vị giáo thọ 
tăng của sư đã cho thấy rõ khả năng phá vỡ những rào cẩn xã 
hội nhằm loại trừ chư ni ra khỏi các cơ chế giáo dục chính 
thức. Sư đã làm một cuộc đột phá trong lịch sử giáo dục chư ni 
trong truyền thống Phật Giáo Hàn Quốc do nam giới ngự trị. 
Vào đầu những năm 1950, chư ni Hàn Quốc không tham gia 
vào việc học kinh Phật, nhưng Myoom Sunim đã đóng một vai 
trò lãnh đạo trong việc tạo ra nền giáo dục Phật Giáo cho chư 





" Để biết thêm thông tin về Viện Phật Học Unmun-sa cho chư Nị, 
xem Website (http:/www.unmunsa.or.kr). 

*Š Yi, Hoesaik komusin, tr.290-5. Myojon, sư tỷ của Myoom là nữ viện 
trưởng Unmun-sa giữa năm 1966 và 1970. 

"? Để biết thêm thông tin về Viện Phật Học Pongnyong Ni Giới, xem 
website (http:/www.bongnyongsa.or.krr/hak/01.htm). 

60 Vị, Hoesaik komusin, tr.310. 


500 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ni và đã phục vụ như một kiểu mẫu vai trò cho ni giới Hàn 
Quốc đương đại. 

Quan điểm của các vị giáo thọ tăng Hàn Quốc đối với chư 
ni vào những năm 1950 đáng lưu ý, và nó rọi ánh sáng mới lên 
sự học của chư ni trong khung cảnh lịch sử và xã hội đặc biệt 
của Hàn Quốc. Đa số các nữ học giả trong Đạo Phật có quan 
điểm là, xuyên qua lịch sử Phật Giáo, chư tăng trong mọi 
truyền thống Phật giáo thường không hỗ trợ cho chư ni. Tuy 
nhiên, sự nghiên cứu của tôi về ni giới Hàn Quốc cho thấy 
rằng các vị giáo thọ tăng Hàn Quốc vào những năm 1950 đã 
đóng một vai trò chính trong việc giáo dục chư ni Hàn Quốc, 
với hy vọng là chư ni sẽ có những vai trò chính trong việc xây 
dựng Phật Giáo Hàn Quốc. Các vị tăng này đã hết sức nỗ lực 
để giáo dục chư ni mặc dù ở thời đó người ta cho là nữ giới và 
ni giới có một địa vị thấp kém và ít năng lực trong truyền 
thống cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc do nam giới thống trị. 

Như đã thảo luận trước, Ch'ongdam Sunim, Songch'°ol 
Sunim và Chˆaun Sunim đã nhiệt thành huấn luyện và giáo 
dục chư ni và tin rằng chư ni sẽ lãnh đạo giáo đoàn ni trong 
tương lai. Unho Sunim và Kyongbong Sunim cũng cam kết 
giáo dục chư ni, với sự tin tưởng là ni giới Hàn Quốc có học 
vấn sẽ có một tương lai xáng lạng. Nói cách khác, các vị giáo 
thọ tăng Hàn Quốc nhìn thấy trước thời kỳ đen tối của Phật 
giáo Hàn Quốc, lúc đó chư ni Hàn Quốc sẽ có những đóng góp 
quan trọng vào việc phục hưng Phật giáo Hàn Quốc và tin 
rằng sự tận tuy dạy cho chư ni của họ sẽ mở ra những cơ hội 
cho Giáo Đoàn Tỳ-Kheo Lẫn Tỳ-Kheo Ni phát triển tại Hàn 
Quốc. Và thật vậy, những vị ni quả cảm như Myoom Sunim, 
đã mở ra cánh cửa cho chư ni khác đi theo bước chân của họ 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 501 


qua việc theo đuổi tích cực giáo dục tu viện Phật giáo và chính 
họ trở thành những giáo thọ có tầm ảnh hưởng trong chính 
quyền lợi của họ. 


++* 


502 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 503 


PJIIUWJUW VÀ IANM1UN §ÊNWÙ: 
(0N BƯŸN TU TẬP NI  HÀN (LẾU ĐUW ĐẠI 


Hyangsoon ŸY¡ 


Pomunjong (Giáo Hội Phật Giáo Pomun Hàn Quốc) và 
Hanmaum Sônwôn (Trung Tâm Hanmaum Sôn ) tương đối là 
những tổ chức tu viện mới mẻ được thành lập do những vị lãnh 
đạo tỳ-kheo ni trong nửa sau thế kỷ 20.' Hai cộng đồng này 
khác nhau rõ rệt trong bối cảnh lịch sử, những tổ chức trong 
nước, và những định hướng giới luật. Tuy nhiên, hai cộng 
đồng này giống nhau ở điểm những nhà sáng lập đưa vào 





! Trong bài viết này, hệ thống McCune-Reischauer được dùng để la- 
mã hoá những chữ Hàn, ngoại trừ những trường hợp có những quy ước 
khác đã được thiết lập sẵn. Những tên Hàn Quốc được viết theo thứ tự họ 
và tên riêng, theo quy ước của Hàn Quốc. 


504 RA KHỎI BÓNG TỐI 


những phương thức đổi mới cho đời sống tu viện Hàn Quốc 
truyền thống như một phương tiện để đảm bảo nơi tự trị cho 
chư ni trong việc tu tập, sứ mệnh và phụng sự. Những nỗ lực 
tiên phong này đáng chú ý không chỉ là những bước ngoặc 
quan trọng trong lịch sử chư ni Phật Giáo Hàn Quốc mà còn là 
những dấu hiệu thay đổi trong các cộng đồng Phật Giáo lớn 
hơn của Hàn Quốc hiện nay. 

Bài viết này khảo sát ba khía cạnh của Pomunjong và 
Hanmaum Sônwôn: những khung cảnh lịch sử cho việc xuất 
hiện, những nhân vật then chốt trong hai cộng đồng, và những 
đặc tính chính của việc huấn luyện và tu tập của các thành 
viên trong đó. Trong khi mục đích chính của bài viết này là 
giới thiệu những tổ chức này như hai trường hợp nổi bậc về 
quyền lực tự có của ni giới Phật giáo, bài thảo luận của tôi 
cũng nhằm mục địch rọi ánh sáng vào những mối quan hệ hợp 
tác giữa tổ chức Phật Giáo có xu hướng chủ đạo và những 
cộng đồng ni giới mới được thành lập, cả về phương diện giáo 
dục lẫn thọ giới. 

Pomunjong là một giáo đoàn tỳ-kheo ni độc lập được 
thành lập năm 1971 do Unyông Sunim (1910-1981) và vị giáo 
thọ của sư là Kungtan Sunim (1885-1980). Sự xuất hiện của 
cộng đồng có một không hai này - giáo đoàn độc lập duy nhất 
của chư ni Phật giáo trên thế giới - là mẫu mực của những 
khát vọng và sự đấu tranh của nữ giới Đạo Phật Hàn Quốc để 
đạt đến sự nỗ lực tu tập không gián đoạn. Mặc dù Pomunjong 
có một lịch sử tương đối ngắn, tinh thần đoàn kết của các 
thành viên với tư cách là một cộng đồng gồm toàn nữ giới đi 
suốt chặng đường từ năm 1115 trở lại đây, tức năm thứ mười 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 505 


của triểu vua King Yejong ở Koryô, khi ngôi chùa chính 
Pomunsa của họ do Quốc Sư Tamjin” xây dựng. Từ khi được 
thiết lập, tu viện này được mọi người tin là đã phục vụ cho 
nhiều thế hệ ni giới với tư cách là trung tâm tâm linh của họ 
dưới sự lãnh đạo liên tục của chư ni. Truyền thống này kéo dài 
xuyên suốt triểu đại Chosôn, lúc đó Phật Giáo bị đàn áp khắc 
nghệp vì triểu đình ủng hộ Khổng Giáo. Sự sống còn của 
Pomunsa trong hoàn cảnh chính trị thù địch này là một khả 
năng rộng lớn bởi vì người bảo trợ của các hội viên nữ thuộc 
hoàng tộc." 

Theo “Lời Tuyên Bố về Sự Lập Dựng Cơ Cấu” được phát 
hiện trong mái nhà của Giảng Đường chính của Pomunsa, ngôi 
chùa đã trải qua những sự trùng tu chính năm lần trong thời 
Chosôn. Câu tuyên bố cho thấy tên của sáu vị nữ tu viện 
trưởng lãnh trách nhiệm về những công việc này: Myoch"ôm, 





“ Poam taesa Song Unyông Sunim iltaegi (Một tiểu sử của Đại Sư 
Poam, Tỳ-kheo ni Song Unyong) (Seoul: Tehan Pulgyo Pomunjong 
Unyong Sunim mundohoe iltong (Các đệ tử của Tỳ-kheo ni Unyông của 
Giáo Hội Phật giáo Pomun Hàn Quốc) tr. 145-46 (từ đây là PTSU). Trong 
cuốn này, An Tôkam phỏng đoán rằng ngôi chùa này hình như được chư 
ni xây dựng, nhưng thầy của họ là Tamjin đến để kết hợp với chùa. Quan 
điểm này dựa trên sự suy cứu rằng ngôi chùa đã được sử dụng như một nữ 
tu viện từ ngày thành lập. Tuy nhiên, Theo Kim Ungh”ôI không có một 
ghi chép bằng văn bản nào có giá trị để chứng minh rằng Pomunsa được 
sử dụng như một nữ tu viện trong thời kỳ Koryô. Tuy vậy, hầu hết các học 
giả đồng ý rằng nó được chư ni chiếm dụng trong triều đại Chosôn. Xem 
bài viết của Kim, “Giáo hội Tỳ-kheo ni Hàn Quốc từ viễn ảnh lịch sử của 
Chùa Tẩy Nghiệp và bốn tu viện Phật Giáo” (Truyền Thống và Thời Kỳ 
Đương Đại) 7 (mùa xuân 1999) tr. 81. 

3 Pomunsa là một trong bốn ngôi chùa được phép còn mở cửa khi chính 
sách chống Phật Giáo của Vua Sôngjong ra lệnh đóng cửa tất cả 26 nữ tu 
viện ở trong và chung quanh thủ đô năm 1475. Ba ngôi chùa khác là: Ch' 
ôngryongsa, Ch"ôngryangsa và Mitasa. Xem Kim Unghch'ôi, tr. 80. 


506 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Poch'an, Yubong, Chôngˆun, Yôngjông, và Kâmhun.ˆ Như vậy, 
Pomunsa đứng vững như một điển hình đầu tiên về những đóng 
góp quan trọng của phụ nữ Phật Giáo trong việc duy trì Giáo 
Pháp qua các thời đại đen tối của Phật Giáo trong lịch sử Hàn 
Quốc. Tuy nhiên, những khó khăn của chư ni Pomunsa không 
ngừng vào cuối triều đại Chosôn; những tranh chấp về tài sẩn 
của chùa về sau nổ ra trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. 

Khi Kôngtan Sônim kết hợp dòng dõi lâu đời của các nữ 
tu viện trưởng Pumunsa năm 1912, nữ tu viện này đã rơi vào 
sự xáo trộn cả về vật chất lẫn tài chánh. Trong khi điều này 
xảy ra do hàng trăm năm chính thức ngược đãi Phật Giáo, tình 
trạng này trổ nên xấu hơn vào thời chính phủ thuộc địa, họ áp 
đặt các cơ chế Phật Giáo Nhật Bản ngoại lai lên Hàn Quốc. 
Giữa sự khai thác thuộc địa thô bạo ngày càng gia tăng tất cả 
các bộ phận xã hội Hàn Quốc và sự tan rã cùng lúc của cấu 
trúc tu viện truyền thống, Kôngtan Sônim và Unyông Sânim 
nhận thức sâu xa rằng sự tu tập liên tục của chư ni sẽ nguy 
hiểm nghiêm trọng nếu không có một mức độ tự cung cấp tài 
chánh tối thiểu nào. Do đó hai vị lãnh đạo quyết định phục hồi 
kinh tế nhà chùa trước hết, bắt tay vào những cuộc đi xin trong 
ba năm. Unyông Sânim cũng thử làm công việc kinh doanh 
nhà hàng, trong khi Kungtan Sânim đang cư trú tại Núi 
Kôâmgang để thiển định. 

Như vậy, thế hệ mới của Pomunsa đặt tin tưởng vào hai vị 
tỳ-kheo ni dũng cảm này; đặc biệt việc ra đời của PomunjJong 
không thể tách rời khỏi câu chuyện của Unyông Sônim. Là 
một vị ni trẻ tuổi, Unyông Sônim đã đơn thương độc mã bảo 





* PTSU, tr. 145. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 507 


vệ nữ tu viện chống lại vị tăng có thế lực nhất ở thuộc địa Hàn 
Quốc, vị này cố nắm lấy ngôi chùa để sử dụng riêng tư bằng 
cách dùng ảnh hưởng của ông ta với tư cách là con trai nuôi 
của quan Toàn Quyển Nhật. Ông ta và mưu đô tài chánh của 
người hợp tác lôi kéo Unyông Sônim vào trong một loạt những 
vụ kiện - những điều chưa từng có trong cộng đồng Phật Giáo 
Hàn Quốc.” Unyông Sônim cuối cùng thắng trong cuộc tranh 
chấp pháp lý, nhưng chư ni Pomunsa bị bắt trong một cuộc 
xung đột khác những năm sau đó: cuộc chạm trán giữa chư 
tăng độc thân truyền thống với giới tăng lữ có vợ theo kiểu 
Nhật trong Phong Trào Trong Sạch Hoá Phật Giáo Hàn Quốc 
vào những năm sau giải phóng. 

Như một giải pháp cho sự tiến thoái lưỡng nan của việc ly 
khai này, và còn khẩn cấp hơn, nó như một biện pháp lâu dài để 
đảm bảo sự trung lập chính trị và độc lập tài chánh, chư ni 
Pomunsa tuyên bố thiết lập một giáo đoàn riêng bằng cách 
nâng chùa Pomunsa lên thành Giáo Đoàn PomunJong. 
Kôngt'an Sônim và Unyông Sônim được chỉ định làm nữ giáo 
trưởng tối cao và tổng thư ký, và Kinh Pháp Hoa được chọn làm 
bản kinh chính của giáo đoàn. Chư ni cũng đặt ra dòng dõi của 
họ bằng cách chọn Ma-ha-ba-xà-ba-để của Ấn Độ cổ làm vị 
Giáo Tổ của họ, và bằng cách sát nhập Ching-chien của Trung 
Hoa trước kia với PôPyu của Triều vua Silla thành hai nhân vật 
chủ chốt trong việc hoằng truyền Giáo Pháp của giáo đoàn." 





” Những bản miêu tả các vụ kiện này có trong P7SU (tr. 164-192) và 
cũng có trong bài viết của Samu Sônim, “Eunyeong Sunim và sự Thành 
Lập Pomun-jong, Giáo Đoàn Tỳ-kheo Ni Độc Lập Đầu Tiên,” Gío Xuân: 
Diễn Đàn Văn Hoá Phật Giáo, 6 (1986), tr.129-162. 

° PTSU, tr. 315. 


508 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong số những thành tựu đáng kể của Unyông Sônim và 
Kungt'an Sônim, việc đầu tiên có lẽ là sự đưa chương trình 
giáo dục tự viện đến cho chư ni. Đặc biệt hăng hái với dự án 
này là Unyông Sônim, lúc đó là một tỳ-kheo ni 27 tuổi, người 
đã hối tiếc về việc không may sớm rút ngắn con đường học 
vấn ở tự viện của mình.” Cuộc hội thảo Pomun Kangwôn do 
đó được mở vào năm 1936, là hội thảo đầu tiên về loại này 
được thành lập ở Hàn Quốc cho việc đào tạo chư ni có hệ 
thống trong đạo Phật. Các vị giáo thọ gồm những nhân vật 
được tôn kính của thời đó: Tỳ-kheo ni Yongmyông và Suok; 
Tỳ-kheo An Chinho và An Tôkam; và những nhà trí thức cư sĩ, 
như Y¡ Chong”Ik, Y¡ Sôp, Kim Taehôp, Hong YôngJin và 
Hwang Yôngjin. 

Việc đào tạo ở tự viện và kỷ luật tại Pomunjong không 
giới hạn vào việc nghiên cứu giáo lý. Cùng với các kinh điển, 
chư ni được dạy lễ nhạc Phật giáo và vũ, được gọi là 
pômp°ae.” Chư tăng là những vị thầy về nghệ thuật thiêng 
liêng này được mời đến để trao truyền kiến thức và tài nghệ 
của họ cho chư ni Pomunjong.” Đây là lý do mà giáo đoàn này 
được biết đến nhiều như là “một nơi phục vụ nghi lễ của chư 
ni.”'° Từ lợi điểm hiện nay, Unyông Sunim nhìn xa khi khích 





7 Theo tiểu sử ngắng của An về Unyông Sônim, sư chỉ có thời gian để 
kết thúc Choˆbalsim chagyông-mun (Lời Cảnh Sách Cho Những Người Mới 
Tu) dưới sự giám hộ của Kungtan Sônim. Xem P7SU, tr. 156. 

* PTSU, tr. 157-158. 

? PTSU, tr. 198. Nhiều vị tăng trong số này thuộc về Giáo hội T”aego, 
gồm phần lớn những vị có gia đình. 

!9 Người ta nói rằng Kungtan Sunim rất thành thạo các nghi lễ Phật 
giáo, và Unyông Sunim nổi tiếng về những bài phát thoại của sư, liên 
quan đến những bài hát truyền thống Hàn Quốc được gọi là 
“hachông.”xem Ha Ch'unsaeng, Kkaedarum ui kkottul: Kunse Han guk 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 509 


lệ các đệ tử của sư học nghệ thuật này. Cho đến vừa mới đây, 
những buổi biểu diễn nghi lễ, đặc biệt là những nghi lễ hồi 
hướng sự an lạc hạnh phúc của con người sau khi chết có phần 
bị phản đối được xem là một sự biểu lộ sùng bái đạo Phật mù 
quáng.'' Điều thú vị là một nhận thức tiêu cực như thế thường 
dựa vào sự tu tập của giới nữ Phật tử. Do đó các tu sĩ nam và 
nữ Sôn bảo thủ có khuynh hướng xem nhẹ lễ nhạc và vũ, cho 
đó là ở bên ngoài lãnh vực giáo dục và tu tập của tự viện. Tuy 
nhiên, về sau, các công lao nghệ thuật và các chức năng xã 
hội của những nghi lễ Phật Giáo cổ xưa đã bắt đầu được tái 
thẩm định giá trị ở Hàn Quốc, và do đó, những người thực hiện 
nghi lễ có tài đã lôi cuốn sự chú ý từ công chúng với tư cách là 
những người gìn giữ gia tài văn hoá không thể hiểu hết được 
của đất nước.” Căn cứ vào sự thay đổi nhận thức này, có thể 
nói rằng khi hồi tưởng lại quá khứ, tầm nhìn giáo dục của 
Unyông Sunim có một nền tẳng rộng rãi và cũng có một yếu 
tố cấp tiến. 

Cuối cùng, sự cống hiến của Pomunjong cho công cuộc 
phục vụ xã hội nên được lưu ý vì tầm ảnh hưởng rộng rãi đối 





Pulgyo rul pimnaen pinguidul l [Những Bông Hoa Giác Ngộ: Những tỳ- 
kheo nỉ vĩ đại của phật giáo hàn quốc hiện nay I] (Seoul: Yôrae, 1998), tr. 
271: và PTSU, tr. 202. 

!! Tờ báo đạo Phật Poppo Shinmun, một trong ba tờ báo Phật Giáo 
chính của Hàn Quốc, công bố những bài báo đặc biệt về chủ để này trong 
số ra ngày 14, tháng hai, 2004. Biên tập viên của Yun Ch'ôngkwang trong 
số ra ngày 2, tháng ba, năm 2004 cũng chỉ ra sự thương mại hoá càng 
ngày càng gia tăng của những nghi lễ này trong một số ngôi chùa. 

Trong số tất cả các nghi lễ truyền thống Phật Giáo, “Yôngsanjae 
(Lễ của Ngọn Núi Tâm Linh)” có lẽ là được công chúng biết đến nhiều 
nhất. Nó được chọn làm Tài Sản Văn Hoá Quốc Gia Thiên Liêng số 50 
năm 1973. 


510_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


với việc xác lập lại vai trò Phật Giáo đương đại. Chương trình 
phúc lợi của chư ni cho trẻ em và người già từ những tầng lớp ít 
đặc quyền và đặc biệt là sự chăm sóc của họ đối với những trẻ 
gái mô côi đặt ra một mô hình tuyệt hảo cho các tổ chức Phật 
Giáo khác.'” Pomunjong bắt đầu cống hiến những Pháp Thoại 
cho trẻ em vào năm 1952 và xây dựng một bệnh xá được gọi là 
Shijawôn năm 1971. Các nhà trẻ hiện vẫn đang hoạt động 
thành công. Những nỗ lực này đi trước sự bổ sung của một hệ 
thống phúc lợi tân tiến trong xã hội Hàn Quốc rộng lớn hơn, một 
xã hội trong đó công việc xã hội đã được kết hợp với những tổ 
chức từ thiện Cơ-đốc giáo từ hải ngoại. Do đó, công tác cơ sở 
của Pomunjong cho người nghèo và được cho là thứ yếu trong 
cái xã hội kỹ nghệ hoá nhanh chóng có thể được xem là một 
tấm gương tốt của Phật Giáo dấn thân. 

Vào năm 1999, Pomunjong có khoảng 250 vị ni và 80.000 
cư sĩ, trong 37 tự viện. Về giáo dục và thọ giới của các thành 
viên tự viện, PomunJong hợp tác với ChogyeJong, giáo đoàn 
lớn nhất trong Phật Giáo Hàn Quốc, dựa vào những phương 
tiện và thủ tục của giáo đoàn này. Sau khi kangwôn của họ 
đóng cửa vào năm 1986, chư ni Pomunjong đã tham gia các 
hội thảo tu viện và những lễ thọ giới do Chgyejong hướng dẫn. 
Pomunjong sở hữu thiển viện Sônwôn, nhưng nhiều thành 
viên của họ cũng tham dự những khoá nhập thất hè và đông 





!3 Như vậy Pomunjong được gọi là một “cô nhi viện của các bé gái” 
vào những năm 1970 và 1980. Xem Yun Wansu, “Pørnunjong,”Chugan 
Pulgyo (Phật Giáo Hàng Tuần). Ngày 18, tháng sáu năm 1999; trích dẫn 
từ Shinmun Kkisa ro pon Han`guk kunhyôndae pigum charyojip Ï [Một 
Tuyển Tập Các Bài Báo về Chư Tỳ-Kheo Ni Tân Tiến và Đương Thời ]| 
(Kimp'o: Hanˆguk Piguni Yônˆguso [Trung Tâm Nghiên Cứu Tỳ-Kheo ÑI 
Hàn Quốc], 2003), tr.189. 


ĐÀO TẠO TUSĨPHẬT GIÁO 511 


do Chogyejong điểu hành. “ 

Sự dựa vào Chogyejong của Pomunjong về những vấn để 
chủ yếu như giáo dục và thọ giới bắt buộc phát sinh những vấn 
đề không dễ dàng liên quan đến tình trạng hiện nay và viễn 
ảnh tương lai về sự độc lập của giáo đoàn tỳ-kheo ni. Tuy 
nhiên, những buổi phỏng vấn vừa qua của tôi với vài thành 
viên của Pomunjong đã dập tắt nhiều mối bận tâm này. Một 
cách dè đặt nhưng rõ ràng, họ tổ ra quan tâm sâu xa đối với 
những lý tưởng sáng lập của giáo đoàn và quyết định của họ 
để tiếp tục công tác Phật sự theo cách đặc biệt không quá gây 
sôi nổi. ` Sự xuất hiện của giáo đoàn ni duy nhất này là do 
một loạt những yếu tố lịch sử. Hơn thế nữa, các thành viên của 
giáo đoàn này ý thức đầy đủ về những hoàn cảnh thay đổi có 
ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp sự đồng nhất của họ, và họ 
chuẩn bị để nắm lấy những thách thức cho tính liên tục lịch sử 
của họ. Trong khi đó, mối quan tâm chính của họ không nằm 
nhiều trong việc nắm chặt lấy hình ảnh cơ chế cho người bên 
ngoài, như trong việc nói thắng những nhu cầu thực sự của 
người cư sĩ mộ đạo trong dân số Phật giáo đa dạng ngày càng 
tăng của Hàn Quốc hiện thời. 

Năm 1972 không chỉ chứng kiến sự ra đời của Pomunjong 
mà còn sự thành lập của Hanmaum Sônwôn do Daehaeng 
Sunim (1926-). Mười năm sau nó được thành lập trong thành 
phố Anyang, Hanmaum Sônwôn được chính thức ghi lại trong 
ChgyeJong, do đó cho phép các thành viên Tăng già lợi lạc 





'# Tuy nhiên, chư ni Pomunjong không được ghi chép trong 
Panghamnok, ghi danh sách tên người tham dự trong mỗi mùa nhập thất 
tại các thiển viện Chogyejong. 

!# Phỏng vấn cá nhân, ngày 7 tháng 12, 2003. 


512 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đầy đủ từ hệ thống giáo dục tự viện trong xu thế chủ đạo. Sự 
phát triển đầy ấn tượng của Hanmaum Sônwôn trong ba thập 
niên qua có thể đo lường được phần nào bằng 25 chi nhánh 
trong nước và hải ngoại, khoảng 200 đệ tử đã thọ giới cụ túc của 
Daehaeng Sunim, và hơn 20.000 hội viên cư sĩ. Cộng đồng Phật 
tử mới đầy năng lực này đã nhắm vào công cuộc truyền giáo ở 
thành thị, gợi ra một chiều hướng mới cho đời sống tu sĩ ẩn dật 
“miền núi” đã ngự trị lâu đời Phật Giáo Hàn Quốc. 

Trong nhiễu khía cạnh, sự nổi tiếng của Hanmaum 
Sônwôn xuất phát từ Daehaeng Sunim, vị lãnh đạo tinh thần 
cộng đồng nói năng mềm mõng nhưng lôi cuốn quần chúng, là 
một vị đạo sư đáng kính. Trước khi sư an trú ở Hanmaum 
Sônwôn năm 1972, Daehaeng Sunim đã trải qua một lớp tu 
tập phi thường trong miền núi gần mười năm. Do đó, ngôi 
chùa ở Anyang có thể được nói là tiêu biểu tính thần 
parivarja (viễn ly) của sư (tiếng Hàn là hoehyang) vì sự biểu 
lộ cuộc theo đuổi tâm linh lâu dài và gian khổ của sư. Sư n ói 
sư đi xuống thành phố để giúp đỡ những người dân thường 
phát triển những năng lực không bao giờ hết của tâm họ để họ 
có thể chữa lành những căn bệnh tinh thần và thể chất của họ 
hơn là dựa vào “những người làm phép lạ” để giải quyết mỗi 
vấn đề đang đương đầu. ' 

Thiên nhiên đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ 
của Daehaeng Sunim với tư cách là một người tu tập thiển 
Sôn. Theo tiểu sử ngắn của sư trong Hanmaum yojôn (Những 
Nền Tảng Của Tâm), sư bị buộc vào một đời sống ngoài trời từ 





!° Những thành ngữ “bệnh” và “ chữa khỏi” thường xuất hiện trong 
các Pháp thoại của Daehaeng Sunim. Chúng là những ẩn dụ cho tất cả các 
loại rối ren và các giải pháp của họ. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 513 


tuổi rất nhỏ do sự suy sụp thình lình tài sản gia đình. Lớn lên 
trong sự nghèo khó cùng cực, đứa trẻ có tấm lòng từ ái đã trải 
qua vô số ngày đêm trong khu rừng quanh túp lều của gia 
đình. Trong cái tĩnh mịch khó hiểu, cô gái nhỏ sớm phát triển 
đã đối xử tốt với tất cả mọi loài chúng sinh ở đó và thắc mắc 
về những điều kỳ bí của những trạng thái luôn luôn thay đổi 
của cuộc sống. Sự phơi bày rộng rãi với thế giới tự nhiên dẫn 
đến việc mở rộng con mắt tâm linh nhìn ra tính chất tương 
thuộc của toàn thể vũ trụ như một cộng đồng có tình thương 
trắc ẩn. Trong những năm sau, việc tu tập gắt gao trong núi 
của sư đã phát sinh những giai thoại khác nhau về sự giúp đỡ 
có vẻ thần bí mà sư nhận được từ những loài dã thú cũng 
những gì sư làm cho chúng. Trong tiểu sử, những con thú này 
và thậm chí tất cả các loại chúng sinh mà sư gặp được trong 
việc tu tập ẩn dật được miêu tả sinh động như những “vị thầy” 
vô giá trong việc tu tập tâm linh của sư. '" 

Việc du hành đơn độc của Daehaeng Sunim trong vùng 
hoang vu khác nhau đáng kể với những con đường giáo dục đã 
được thiết lập mà đa số người tu đi theo. Ngay cả những vị 
tăng ni kiên định nhất cũng ít khi chấp nhận một sự tu tập 
thiển hành lưu động cực đoan trong một thời gian dài như thế 
mặc dù thiếu sự học chính thức nơi nhà trường cả về môi 
trường thế tục lẫn tôn giáo, sư vẫn là một người học trò được 
quý mến của vị đạo sư thiển Sôn nổi tiếng, Hanam Sunim, 





!” Daehaeng Sunim nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì cũng là một người 
thầy đối với người tu: “Do đó, không có gì không phải là vị thầy.” Xem 
Hanmaum yojôn (Những Nền Tảng Của Tâm) (Anyang: Taehan Pulgyo 
Chogyejong Hanmaum Sônwôn [Trung Tâm Hanmaum Sôn Của Giáo 
Hội Phật Giáo Hàn Quốc Chogye ], 2000), tr. 551 (từ đây gọi là HY ). 


514 RA KHỎI BÓNG TỐI 


người đã nhận rõ cái tiềm năng lớn lao của sư vào một giai 
đoạn đầu. Daehaeng Sunum được thọ giới sa-di ni vào năm 
1950 với Hanam Sunim và giới tỳ-kheo ni năm 1961 với Ujin 
Sunim và Tahô Sunim tuần tự làm giáo thọ của sư.'Š Là một 
người tu, Daehaeng Sunim ít quan tâm đến sự công nhận 
thuộc về cơ chế hay những chức tước chính thức hơn là sự hiểu 
biết thấu đáo về cái “thực ngã” của sư. Sư hồi tưởng lại sự 
giác ngộ đó không phải là một mục tiêu mà sư đặt ra một cách 
có ý thức: 

Tôi không bao giờ có ý định trở thành Phật hay đạt giác 
ngộ. Vì tôi được sanh ra trong thế giới này, tôi chỉ muốn biết 
tôi là ai và tôi là cái gì. Sau khi nhận thức rằng cái thân vật lý 
này không phải là tôi, cái ý thức này không phải là tôi, và cái 
ý chí này không phải là tôi, tôi chỉ muốn biết cái ngã thực sự 
của tôi là ai và cái ngã thực sự của tôi là gì sau khi tất cả 
những thứ khác không còn nữa. ” 

Theo cách nào đó, khuynh hướng này tạo nên tiếng vang 
với những huyền thoại kỳ lạ và đánh thức chư tăng ni Sôn. 
Những câu chuyện đây kịch tính của việc tu tập rày đây mai 
đó của Daehaeng Sunim đưa đến một chút gì gần gũi và nhân 
tính cho giáo lý của sư, làm cho những bài Pháp Thoại của sư 
gây cảm xúc và hấp dẫn ở một mức độriêng tư. 

Một cách đến gần giáo lý của Daehaeng là bằng những 
thuật ngữ chủ yếu xuất hiện trong những bài Pháp Thoại của sư. 





'3 Với sự thọ giới làm sa-di ni, sư được nhận Pháp Danh Ch'onggak 
(lắng nghe và giác ngộ) với Hanam Sunim, “Daehaeng,” có nghĩa là 
“chức vụ lớn” được UjJin Sunim cho vào dịp sư thọ giới tỳ-kheo ni. Xem 
HY, tr. 53 và tr. 126. 

'? Con Đường Giải Phóng Nội Tâm của Thiền Sự Dae Haeng Sunim 
(Anyang: Hanmaum Seonwon, 1999), tr. 18 (từ đây là 7P). 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 515 


Trước hết, khái nệm hanmaum xây dựng nên cốt lõi sự nghiệp 
của Daehaeng Sunim. Thuật ngữ được định nghĩa như sau: 

“Han, có nghĩa là một, lớn, và kết hợp, trong khi “maum” 
có nghĩa là tâm, cũng như trái tim, và cũng có nghĩa là ý thức 
phổ quát, là một trong mọi vật và mọi nơi. Như vậy 
“hanmaum” có nghĩa là một cái tâm lớn và kết hợp, sự liên 
kết với nhau của mọi sự vật, và cái toàn bộ bao gồm mọi vật.” 

Hanmawm là cái “ý thức phổ quát”phù hợp với học thuyết 
pratitya-samutpada (duyên sinh) trong đó cả hai đều khắc sâu 
ý tưởng về cái duy nhất trong cái số nhiều (hay cái riêng trong 
cái phổ quát) và ngược lại. Học thuyết bất nhị trong Phật Giáo 
được tóm tắt cô đọng trong câu nói của sư: “Tất cả tâm và tâm 
tôi là không phải hai.””" Giáo lý của sư xoay quanh sự quan 
trọng của việc chứng ngộ trực tiếp hanmaưmn là cái nguồn gốc 
tối hậu và không giới hạn của năng lượng vũ trụ. 

Liên quan mật thiết đến khái niệm hanmaum là khái niệm 
juingong, đề cập đến “người sở hữu, người hành động là 
không, tức không có một hình thể cố định, và luôn luôn thay 
đổi và hiển lộ.””” Bằng vào định nghĩa, từ jwingon giống với 
“Phật tánh”, một khái niệm trung tâm của ý thức hệ Đại 
Thừa.” Khi giải thích khái niệm jingong, Daehaeng Sunim 
làm rõ những khía cạnh tích cực của nó như là một tác nhân 
năng động hơn là cái hình ảnh tĩnh tại và thụ động của cái thực 
thể tánh không. Jungong, cái thực ngã của chúng ta, thích hợp 
với thiển Sôn. Daehaeng Sunim nhấn mạnh rằng thiển Sôn 





? ỊP, tr. 20. 
2! TP, tr. 24. 
#2 TP, tr. 21. 
TP, tr. 21. 


516 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không phải là một hoạt động thiền định đặc biệt mà là mọi thứ 
chúng ta làm trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và sự tu 
tập Sôn nên nhắm vào việc làm dừng lại ham muốn và sự tầm 
tứ của tâm. Trong việc “buông bỏ mọi sự” chúng ta nên tin 
chắc rằng j„ingong sẽ lo hết mọi vấn đề đời sống của chúng 
ta, cả tốt lẫn xấu. Như vậy, Sôn là “giao phó mọi việc cho 
juingong” một cách vô điều kiện.” 

Sự thu hút của Daehaeng Sunim đối với một loạt cử toạ 
rộng rãi có thể được quan sát dựa vào những đặc điểm văn 
phong của sư. Trước hết, ngôn ngữ của sư đơn giản và sáng sủa. 
Sư thích những thành ngữ bản xứ hơn là những biệt ngữ khó 
hiểu. Một thí dụ dễ hiểu là hanmaum, thành ngữ bản địa Hàn 
Quốc, đồng nghĩa với từ tiếng Hoa “nhất tâm”, nhưng giàu về 
ngữ nghĩa hơn. Jngong là một thuật ngữ thông thường khác 
mà Daehaeng Sunim chọn làm phương tiện có thể dùng cho 
việc truyền bá những ý tưởng siêu hình sâu sắc. Thuật ngữ này 
xuất hiện trong các bản kinh Phật Giáo trước tác phẩm của 
Daehaeng Sunim, nhưng nó có được tầm cở triết lý sâu sắc hơn 
nhờ sư kết hợp ý nghĩa của nó một cách có hệ thống. Lối nói 
của sư chứng tỏ rằng ngôn ngữ sống động của đời sống hàng 
ngày có thể dùng làm một phương tiện truyền đạt đầy sức mạnh 
cho những thông điệp tôn giáo phức tạp. Vì được minh hoạ bằng 
những bài thơ thiển Sôn và những bài Đạo Ca của sư, ngôn ngữ 
bản địa không chỉ thực dụng mà còn có giá trị mỹ học nữa. Tuy 
nhiên, Daehaeng Sunim dùng tiếng bản địa Hàn Quốc trong 
những giây phút sáng tạo cao độ. Dường như là cái tinh thần 
đẩy mạnh tính chất dễ tiếp cận đối với Giáo Pháp đã buộc sư 





?4 TP, tr. 24. 


ĐÀO TẠO TU SĨ PHẬT GIÁO 517 


phiên dịch những bài chú đà-la-ni bằng tiếng Sanskrit bí ẩn 
sang tiếng Hàn đơn giản nhưng tao nhã.” 

Ngoài việc là biểu tượng của một đạo sư từ bi và tài năng, 
văn phong thông thường của Daehaeng Sunim có những ngụ ý 
quan trọng về văn hoá xã hội trong khung cảnh di sản ngôn 
ngữ song đôi của Hàn Quốc. Trong chữ viết thời tiền cận đại 
Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Hoa biểu thị học vấn uyên bác, 
luật pháp, và thẩm quyển, và nó được những người có quyền 
lực thuộc tâng lớp quý phái giữ độc quyền, trong khi đó tiếng 
Hàn bản địa được phổ biến giữa giới phụ nữ và những người 
bình dân. Trong thời cận đại, ngôn ngữ Hàn đã thay thế chữ 
Hoa trong hầu hết những cách viết, nhưng trong kinh điển 
Phật Giáo chữ Hoa vẫn còn là chữ viết có thẩm quyển. Chỉ 
mới gần đây, việc sử dụng nặng nề chữ Hán cổ “khó hiểu” 
trong các kinh Phật và nghi thức đã gợi ra sự bình phẩm về 
ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với việc truyển giáo.” Nhìn 
dưới sắc thái này, thành ngữ địa phương của Daehaeeng 
Sunim tỏ rõ thái độ quân bình và cách tân của sư. Một mặt, nó 
phù hợp với quan điểm của Phật Giáo thiển Sôn, tức ngôn ngữ 
là một phương tiện, chứ không phải cứu cánh. Mặt khác, khả 
năng biến đổi các từ bình thường sang các thuật ngữ tôn giáo 
cao cấp nhắc chúng ta rằng ngôn ngữ là một dụng cụ quan 
trọng để cận đại hoá Phật Giáo và do đó dân chủ hoá xã hội 
nói chung. 


Trong việc đào tạo đệ tử, Daehaeeng Sunim đặt nặng kinh 





*Š HY, tr. 784-801. 

* Vấn để này đã được những Phật tử có liên quan đưa ra. Theo truyền 
thông tin tức Phật Giáo, Chogyejong định xuất bản một cuốn sách nghi lễ 
dễ hiểu tại Hàn Quốc năm 2004. 


518_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


nghiệm trực tiếp hơn là tri thức lý thuyết. Đối với những người 
sa-di mới bước vào đời sống tự viện, sư đưa ra lời khuyên chung 
để tránh ảnh hưởng của sách vở một thời gian và thay vào đó, 
tập trung vào việc quán sát bản chất của tâm.”” Khuynh hướng 
này phù hợp với sự ưu tiên tu tập tâm của Phật Giáo thiển Sôn 
đối với việc học kinh điển. Chẳng hạn, trang bìa cuốn 
Hanmaum yojôn trích lời sư: “Nếu chúng ta bám vào ngôn ngữ, 
chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được mùi vị thực sự của món 
canh cho dù chúng ta thuộc lòng quyển sách này.” Daehaeeng 
Sunim nhấn mạnh rằng chúng ta nên nắm lấy những chướng 
ngại như những cơ hội tích cực cho việc “thí nghiệm” với tâm 
chúng ta.“ Sư không viết ra một công thức nào cho những người 
tu tập ngoài việc học từ kinh nghiệm trực tiếp. Một trong những 
vị ni ở Hanmaum Sônwôn bình luận rằng sự hướng dẫn tự do 
không bệ vệ của Daehaeeng Sunim mỉa mai thay đã giữ cho 
những đệ tử của sư đạt đỉnh cao trong sự tu tập hơn là họ chịu 
dưới sự dạy dỗ có tổ chức nghiêm nhặt.” 

Mặc dù giáo lý của Daehaeng Sunim nhắm vào tâm, 
nhưng sư không xem thường những công đức của sự giáo dục ở 
trường cao đẳng chính quy. Điểu này rõ ràng trong đó nhiều 
sinh viên của sư theo học kangwôn. Một bức thư Daehaeeng 
Sunim gởi cho nữ viện trưởng Unmunsa Kangwôn cho chúng 





” Phỏng vấn cá nhân, ngày 8 tháng I1, 2003. Cũng xem ;Y, tr. 605-608. 

” Đây chỉ là một trong những thuật ngữ liên quan đến khoa học kỷ 
thuật mà Daehaeeng Sunim sử dụng một cách rộng rãi trong những Pháp 
Thoại của sư. 

? Sự nhấn mạnh trên kinh nghiệm trực tiếp của Daehaeeng Sunim, 
xem HN, tr. 601-605. Người được phỏng vấn so sánh phong cách dạy của 
Daehaeeng Sunim với cách con sư tử mẹ trông chừng con nó một cách 
nhiệt thành nhưng kín đáo. 


ĐÀO TẠO TU SĨPHẬT GIÁO 519 


ta thấy một sự sáng suốt hiếm có trong sự tôn trọng sâu xa của 
sư đối với sự đào tạo tại trường cao đẳng: 

Bây giờ, biết bao nhiêu vòng mà ni sư phải đi trong đêm 
khuya nay, mà không có một dấu vết nào, trong khi cái cần 
câu của sư được phóng xuống nước sâu để đánh thức con cá 
đang ngũ giữa những đám sậy!... Thưa mi sư, với tư cách là 
một người cha mẹ đã gởi con mình dưới sự bảo trợ của ni sư, 
tôi không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn vô cùng của tôi. Xin 
sư hãy làm cho cô ấy thành một người tốt.” 

Đối với những người có thể nghiên cứu kinh điển mà 
không rơi vào cạm bẫy của ngôn ngữ, Daehaaeng Sunim giới 
thiệu Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, và Kinh 
Tràng Hoa.”' Tuy nhiên cùng với nhiễu vị thiển sư, sư so sánh 
các kinh với một cái bè của người tu nên vất đi một khi nó đã 
giúp cho mình vượt qua sông.“ 

Pomungjong và Hanmaum Sônwôn đưa ra khả năng mạnh 
mẽ, nhưng được kểm chế, của phụ nữ Phật Giáo ở Hàn Quốc. 
Hai tổ chức đã nâng cao tình trạng của chư ni bằng cách mở 
rộng phạm vi vai trò mà họ có thể giữ trong xã hội đương thời 
như những người tu thiển, các pháp sư, công nhân xã hội, và 
những người thực hành nghi lễ. Những nỗ lực chung của họ 
cho công việc truyền giáo ở thành thị trùng khớp với nhu cầu 
càng ngày càng tăng đối với những trung tâm thiền định và 
những nơi cầu nguyện trong số dân thành phố. Những điều 
này cùng những thay đổi khác mà họ đã đem vào đời sống tu 





39 HY, tr. 162. 
3! NV, tr. 606. 
3 HY, tr. 605. 


520_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


viện truyền thống là dấu hiệu của tinh thần tự sáng tạo mãnh 
liệt của nữ giới trong những thời kỳ đang chuyển mình này. 
Tuy nhiên, trong việc đánh giá những thành tựu của hai cộng 
đồng này, chúng ta không nên bỏ qua cái nhìn về sự hỗ trợ mà 
họ đã nhận được từ các định chế Phật Giáo hiện có, đáng lưu ý 
nhất là từ Giáo Hội Chogye. Việc chia sẻ các cơ hội giáo dục 
giữa chư ni PomunJjong và Chogyejong là một trường hợp đặc 
biệt đáng lưu ý của sự hợp tác hài hoà chung cho các tông phái 
khác nhau. Loại hợp tác có tính thần mở rộng này giữa các 
tông phái, giới tính và chức phẩm tu sĩ khác nhau có thể cống 
hiến một bài học giá trị cho xã hội Hàn Quốc rộng lớn hơn vào 
buổi giao thời hướng về một đất nước dân chủ hơn. 


+++ 


522_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 8 


SƯ TU TẬP 
ĐA0 PHẬT DẦN THÂN 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 523 


MỘT TRÌ0 LƯU THẦM IẶN: 
WỨ TƯ TẬP THÂN (Ú (Í( MP (II (VÝ TỪ PHÍT 6110) THÍI LAN 


Monmica Lindberg Falk 


Tại Thái Lan, sự bất bình đẳng giới tính về mặt cấu trúc 
được đưa vào tín ngưỡng gắt gao trong giới tôn giáo. Cuộc đời 
xuất gia của nam giới được tôn trọng và sự thọ giới nâng địa vị 
xã hội của họ lên cao. Đối với nữ giới, sự thọ giới không được 
tôn trọng rộng rãi và nó không đứng ngang hàng với thứ tự 
giới tính Thái Lan. Nữ giới Thái Lan có nguyện vọng được thọ 
giới thường phải đấu tranh với nhiều khó khăn khác nhau, 
ngay cả khi họ chỉ tìm cách thọ giới rmae chỉ chứ chưa phải 
giới fỳ-kheo n1. 

Tỳ-kheo ni (người thọ giới cụ túc) và mae chỉi (nữ tu Phật 
Giáo Thái Lan) là hai cấp bậc của ni giới Phật Giáo hiện có ở 
Thái Lan và cả hai đều ở ngoài Tăng-già Thái. Giáo đoàn tỳ- 
kheo ni chưa bao giờ truyền bá đến Thái Lan và dòng tỳ-kheo 
ni của giới nữ tu sĩ Nguyên Thuỷ (Theravàda) chỉ được đưa 


524 RA KHỎI BÓNG TỐI 


vào xã hội Thái mới đây. Hầu hết mae chỉi (nữ tu) thọ nhận 
tám giới Phật Giáo, đó là: tránh sát sanh, trộm cắp, dâm dục, 
nói dối, dùng chất say, ăn sau ngọ, tránh trang điểm hay tiêu 
khiển giải trí, và ngũ trên nệm dây. Có một số mae chỉi được 
thọ thập giới giống với chư tăng mới tu thọ giới này và ngoài 
tám giới ra, còn gồm giới không sử dụng tiền bạc. Trong các 
kinh Pàli, -kheo mi có 3I1 giới và tỳ-kheo 227 giới. 

Những thay đổi đang diễn ra trong giới tôn giáo Thái Lan 
đã làm cho người ta biết đến giới nữ tu sĩ và đưa ra những câu 
hỏi khẩn cấp về sự thiếu bình đẳng giới tính trong Phật Giáo 
Thái Lan. Tăng-già Phật Giáo Thái Lan do nam giới chi phối 
và sự loại trừ nữ giới ra khỏi tình trạng tôn giáo hợp pháp trở 
thành những vấn để bàn cải rộng rãi khi vị ni Thái Lan đầu 
tiên thọ giới ty-kheo mi tại Tích Lan năm 2001. Tuy nhiên, nữ 
giới vẫn bị từ chối giới cụ túc tỳ-kheo mi tại Thái Lan. 

Chư ni Phật Giáo Thái Lan (ae chỉi) đã sống ở Thái 
nhiều thế kỷ, nhưng hầu như không thấy được trong xã hội. 
Lịch sử lâu dài của chư ni Phật Giáo tại Thái Lan không có 
nghĩa là họ đã đạt được thẩm quyển tôn giáo chính thức; thực 
vậy, họ giữ một địa vị thứ yếu trong chùa. Ở Thái Lan con số 
nữ tu viện nhỏ hơn so với con số chùa tăng. Địa vị tôn giáo mơ 
hồ và thấp kém, kết hợp với trình độ giáo dục thấp nói chung, 
đã cản trở họ trong vai trò xã hội của tu sĩ. 

Mae chỉi Amphorn' là một trong khoảng 20.000 chư ni 
Phật Giáo hay nhiều hơn sống tại các chùa và nữ tu viện ở 
Thái. Trước khi sư thọ giới, sư viếng thăm một trong số các nữ 
tu viện có vị trí độc lập vừa được thiết lập tại Thái Lan. Trước 





! Một bút hiệu. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 525 


sự ngạc nhiên của sư, sư gặp các vị ni tại nữ tu viện có trình 
độ, được tôn trọng, và cũng dạy Giáo Pháp và hướng dẫn 
thiển. Trong các thập niên qua có sự phát triển các nữ tu viện 
do ni giới điều hành, độc lập với chùa tăng. Đồng thời, nữ giới 
Thái đã ngày càng quan tâm đến đời sống tu sĩ Phật Giáo. Đây 
là những thay đổi đáng kể và cho thấy rằng sự thực hành trong 
lãnh vực tôn giáo của nữ giới đã phát triển. Chư ni tại các nữ 
tu viện có thế đứng tự do, nhờ vào tác dụng và năng lực của 
chính họ, đã bắt đầu nâng cao một cách tích cực vị trí và cải 
thiện hoàn cảnh của họ, điều này cũng có lợi cho cộng đồng 
cư sĩ. Chẳng hạn, nhiều cô gái và phụ nữ trẻ bây giờ có cơ hội 
tiếp tục việc học tại những nữ tu viện này. Mae chii Amphorn 
là một vị mi đã học tại trường nữ tu viện. Bây giờ sư có được 
bằng cấp đại học và dạy những môn học thế pháp lẫn Phật 
pháp tại một nữ tu viện. 

Mục đích của bài viết này là để thảo luận tầm quan trọng 
của sự dấn thân xã hội của chư ni Phật Giáo Thái Lan và làm 
thế nào điều này ảnh hưởng đến đời sống thọ giới của chư ni, 
thẩm quyển tôn giáo của họ, và mối liên hệ của họ với cộng 
đồng cư sĩ. Khoa dân tộc học trình bày trong bài này là từ công 
tác điều tra ngoài trời được thực hiện giữa chư ni Phật Giáo 
Thái từ năm 1996 trở đi. 


Sự Dấn Thân vào Xã Hội 

Chư ni và tỳ-kheo ni Phật Giáo Thái Lan chia sẻ mục đích 
trước tiên của Phật Giáo dấn thân, đó là thực hiện tính chất 
công bằng. Mặc dù thực tế sự bình đẳng giới tính là một trong 
những mục tiêu hàng đầu của Phong Trào Phật Giáo Dấn 
Thân, những người phụ nữ dấn thân xã hội hàng đầu ít khi 


526 RA KHỎI BÓNG TỐI 


được lưu ý đến.” Tuy nhiên, một số lớn chư ni dấn thân về mặt 
xã hội và rất tận tâm đối với công việc của họ. Tại Thái Lan, 
một điển hình là vị ni xuất chúng, Mae chii Sansanee 
Sthirasuta, là người sáng lập và đứng đầu Sthiradhamma 
Sthana, một trung tâm tôn giáo và nữ tu viện toạ lạc ở vùng 
ngoại ô Băng-cóc. Sư điều hành các chương trình cho mae chii 
với mục tiêu là đào sâu sự hiểu biết của chư ni về tu tập Phật 
Giáo và giới thiệu họ những ứng dụng giáo lý đạo Phật vào sự 
phát triển xã hội và vùng nông thôn. Mae chii Sansanee cũng 
đã bắt đầu nhiều dự án phục vụ cộng đồng, bao gồm một 
trường mẫu giáo và một nhà phục hồi cho các phụ nữ bị lạm 
dụng tình dục và những phụ nữ có thai ngoài ý muốn. Sư dạy 
thiển cho các sinh viên đại học và những cư sĩ khác, huấn 
luyện quyền thuật Thái Lan trong thái độ so sánh và tích cực, 
và cống hiến những hoạt động Giáo Pháp Ngày Chủ Nhật cho 
các gia đình trong vùng. Trung tâm của sư là một nơi gặp gỡ ở 
đó chư ni từ khắp nơi trong nước có thể tạo ra mạng lưới và 
thảo luận những đường lối để đối phó với những vấn để khác 
nhau có ảnh hưởng đến chư ni nói riêng. Khun Mae Prathin 
Kwan-orn và Mae chỉ Khunying Kanitha Wichiencharoen là 
hai điển hình nữa của các mae chii nổi bậc, họ đã dấn thân 
tích cực trong việc sáng tạo và chính thức hoá nền giáo dục 
trung học và cao học cho chư ni qua Viện Phật Học Chư Ni 
Thái, Trường Dhammacarini, và Trường Nữ Trưởng Lão Ma- 
ha-ba-xà-ba-đề. 





? Claudia Romberg, “Nữ Giới trong Đạo Phật Dấn Thân.” Trong Đạo 
Phật Đương Thời 3: 2 (2002) 161-70. 

3 Monica Lindberg Falk, “Thammacarini Witthaya: Tông Phái Phật 
Giáo Đầu Tiên của Chư Ni tại Thái Lan,” trong Nữ Giới Phật Giáo Đổi 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 527 


Mae chi Khunying Kanitha Wichiencharoen là một mae 
chii độc nhất và một trong những vị ni Phật Giáo Thái Lan dấn 
thân xã hội nổi tiếng nhất." Sư làm việc trong nhiều dự án đẩy 
mạnh quyền phụ nữ. Trước khi trở thành một vị ni Phật Giáo, 
sư là một luật sư có tiếng và dành hầu hết đời mình để đấu 
tranh bảo vệ phụ nữ khỏi nạn kỳ thị và bốc lột. Sư được tôn 
trọng do công việc xã hội của sư và sự tận tâm để đạt đến các 
quyên bình đẳng cho nữ giới Thái. 

Mac chii Khunying Kanitha thọ giới mae chủ tại hội nghị 
Sakyadhita lần thứ ba, được tổ chức tại Tích Lan vào tháng 
mười, năm 1993. Sư 73 tuổi khi được thọ giới. Sư muốn chư ni 
Phật Giáo có được cơ hội giống như vậy. 

Vào thời gian Mae chi Khunying Kanitha thọ giới, sư gặp 
khó khăn khi rời Hiệp Hội Đẩy Mạnh Tình Trạng Nữ Giới 
(APSW), mà sư là người sáng lập. Hiệp Hội vẫn cần sự cố vấn 
của sư và dựa vào sự lãnh đạo của sư trong những năm đầu 
làm tu sĩ của sư. Do đó, Mae chii Khunying Kanitha quyết 
định thiết lập cái mà sư gọi là một “thảo am của chư ni” gần 
đó, và ở lại đó cùng với một số ít các vị ni khác. Những hoạt 
động khác được tụ tập dưới tổ chức bảo vệ APSW, phản ảnh 
những mối quan tâm và công việc khác nhau của Mae chii 
Khunying Kanitha. Một loạt những hoạt động được đặt trong 
khu đa hợp, gồm có: một viện nghiên cứu giới tính, một nhà 





Mới: Lội Ngược Dòng, Karma Lekshe Tsomo (Richmond, Surrey: Curzon 
Press, 2000), tr. 61-71. 

*# Mae chỉi Khunying Kanitha qua đời vào tháng năm 2002. Xem 
“Khunying Kanitha: Sự Ủng Hộ Nữ Giới Thái Lan,” trong Nữ Giới Phật 
Giáo và Bình Đẳng Xã Hội: Lý Tưởng, Thử Thách và Những Thành Tựu, 
Karma Lekshe Tsomo xuất bản. (Albany, N.Y. State University ò New 
York Press, 2004). 


528 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khách, một nhà cấp cứu, một trạm xá, một trung tâm chăm sóc 
ban ngày, một nhà thương dành cho phụ nữ bị nhiễm 
HIV/AID, một phòng thể dục dụng cụ, và thảo am của chư ni 
do Mae chii Khunying Kanitha đứng đầu. 

Mae chii Khunying Kanitha muốn nhìn thấy chư ni và nữ 
cư sĩ đóng một vai trò tích cực hơn trong xã hội qua công việc 
xã hội. Sư làm việc để cải thiện tình trạng thấp kém nói chung 
của chư ni trong xã hội bằng cách vận động cho tình trạng hợp 
pháp và giáo dục của họ. Sư nhìn thấy rõ rằng chư ni cần một 
quá trình giáo dục tốt trong cả những môn học thế pháp lẫn 
Phật pháp. Sư kết luận rằng nền giáo dục cao và sự dấn thân 
vào công việc xã hội sẽ giúp cải thiện các quyền lợi và tình 
trạng của nữ giới một cách trọn vẹn. Trong vài năm sư làm 
việc về một đạo luật sẽ đem đến sự công nhận hợp pháp mae 
chỉ là những người đã thọ giới. Tuy nhiên, luật của chư ni 
được đề ra bị Bộ Giáo Dục và Tôn Giáo Vụ bác bỏ vào tháng 
ba, 2003. Điều này có nghĩa là địa vị hợp pháp của chư ni vẫn 
còn mơ hồ. 

Kế hoạch cuối cùng của sư là thiết lập một trường cho chư 
ni Phật Giáo. Năm 1999, sau năm năm làm việc cật lực, 
Trường Phật Học đầu tiên cho nữ giới ở Thái Lan được mở ra. 
Ban đầu trường này là một dự án thí điểm dưới sự giám sát 
của Phân Khoa Tôn Giáo và Triết Học, tại viện đại học 
Mahamakut Rajavidyalai của chư tăng. Chư ni đặt tên trường 
là Trưởng Lão Ma-ha-ba-xà-ba-để, theo vị tỳ-kheo ni Phật 
Giáo đầu tiên. 

Sự kết hợp vị trí xã hội cao của Mae chii Khunying 
Kanitha, quá trình giáo dục và sự dấn thân xã hội là chủ yếu 
cho sự thực hiện ngôi trường. Sư lập luận một cách thuyết 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 529 


phục cho nhu cầu giáo dục của chư ni. Sư thu hút những đóng 
góp rộng rãi từ vị Pháp Chủ Tối Cao, Luang Por Koon 
Parisutho, vị viện trưởng của Wat Dhammongkol ở Băng-cóc, 
Hội Mae Chii Thái Lan, APSW, và từ nhiều vị cư sĩ. 

Hầu hết chư ni và nữ cư sĩ học tại Trường Trưởng Lão Ni 
Ma-ha-ba-xà-ba-để xuất thân từ những gia đình nông dân 
nghèo khó, cái nghèo của họ đã cản trở họ trong việc tiếp cận 
nền giáo dục cao hơn. Hiện nay, trường cấp bằng Cao Đẳng 
Văn Khoa về Phật Giáo và Triết Học. Những vị điều hành 
trường dự định tăng thêm chương trình giáo dục của họ bằng 
cách cấp bằng Cao Đẳng Văn Khoa về Công Tác Xã Hội. 

Tất cả các sinh viên, dù là chư ni hay không, phải giữ 
nghiêm ngặt tám giới đã nói trên. Thời khoá hàng ngày theo 
lệ thường ở các tự viện. Điều này có nghĩa là một ngày bắt 
đầu sớm với việc tụng kinh sáng và ngồi thiển. Sau đó một số 
chư mi trì bình xung quanh vùng lân cận. Các sinh viên khác 
thực hiện các bổn phận như chăm sóc cây cảnh và làm việc 
trong nhà bếp. Việc tụng kinh Phật và ngồi thiển chấm dứt 
một ngày tại trường. 

Trường dạy chư ni và cư sĩ nữ trẻ Phật Giáo dấn thân vào 
xã hội; tất cả các sinh viên đều bị bắt buộc phải có ba tháng 
phục vụ xã hội trước khi tốt nghiệp. Mỗi tuần trong thời gian 
học, vài sinh viên giúp dạy Anh ngữ, Giáo Pháp và những 
môn học khác khi thiếu giáo viên trong những trường tiểu học 
địa phương. Trường cũng tổ chức những trại tuổi trẻ Phật 
Giáo. Khi tài chính cho phép, trường dự định mở rộng những 
hoạt động xã hội gồm một nhà dành cho các phụ nữ cao tuổi 
neo đơn, một trung tâm huấn nghiệp, một dịch vụ tư vấn điện 
thoại, một trường mẫu giáo, và một trường tiểu học. 


530 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tình Trạng Nhập Nhằng 

Mae chii Amphorn, như đã để cập ở trên, nói rằng sư 
không bao giờ mong muốn có chồng và có một gia đình riêng; 
thay vào đó sư muốn sống một đời sống tôn giáo. Vài thành 
viên gia đình của Mae chi Amphorn có kinh nghiệm với đời 
sống xuất gia. Cha của sư đã là một vị tăng trước khi lập gia 
đình và anh trai của sư đã được thọ giới hai lần. Mẹ sư đã được 
thọ giới tạm một lần, để thực hiện lời nguyện mà bà đã có khi 
bệnh. Tuy nhiên, Mae chỉ Amphorn không được khích lệ tìm 
cách thọ giới và cha mẹ của sư không bằng lòng cho sư thọ 
giới đến khi sư được 25 tuổi. 

Thông thường, người dân Thái có mâu thuẩn về những 
phụ nữ bỏ các vai trò truyền thống đã được xã hội chấp nhận, 
và họ không khích lệ phụ nữ xuất gia. Người phụ nữ Thái lý 
tưởng được trông đời là người làm tròn vai trò người vợ và 
người mẹ. Thái độ hơi tiêu cực đối với mae chii, cùng với địa 
vị mơ hồ của người xuất gia, đã làm cho vai trò mae chii trở 
nên mơ hồ và có vấn đề. Nhà chức trách cũng đối xử với mae 
chii theo cách nhập nhằng. Chính phủ hỗ trợ chư tăng giáo dục 
miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí, và miễn phí hay giảm bớt 
giá vé xe buýt và xe lửa. Chư ni không nhận được sự hỗ trợ 
như thế từ chính phủ do tình trạng chính thức của họ là cư sĩ. 
Tuy nhiên, địa vị nhập nhằng của họ trở nên sáng tỏ khi chính 
phủ không cho mae chii quyền bỏ phiếu trong những cuộc 
tuyển cử công cộng, do tình trạng tu sĩ của họ và sự từ bỏ 
những vấn đề thế tục. 

Trước kia, các chùa Phật Giáo giữ vị trí trọng yếu nhất 
trong các ngôi làng Thái và chư tăng có vai trò giáo dục, tài 
trợ những hoạt động của công việc hợp tác, cố vấn cá nhân và 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 531 


xã hội, và là người cố vấn kinh nghiệm có đạo đức." Hầu hết 
các mae chii sống tại chùa không giữ chức vụ chính thức nào. 
Địa vị bên lề của chư ni Thái Lan tại chùa và trong xã hội nổi 
bật. Trên nhiều thế kỷ có sự im lặng về các mae chii, cuộc sống 
và các vai trò của họ trong chùa. Điều đó tạo nên cái cẩm giác 
là họ sống một cuộc sống tối tăm không có những chức vụ tôn 
giáo chính thức. Tuy nhiên Kamala Tiyavanich tường thuật 
rằng trong các truyền thống tôn giáo, có những vị ni xuất gia nổi 
bật, mặc dù các nhân dạng và giáo lý của họ không xuất hiện 
trong những ghi chép chính thức, bởi vì họ dành hết cho việc 
thiển định hơn là công việc huấn luyện học tập.” 

Mặc cho những khó khăn mà nữ giới thường gặp phải 
trong đời sống thường nhật của họ, nhiều vị ni phát triển trong 
thiên hướng của họ và có nhiều điển hình về khả năng trí tuệ 
lớn lao của nữ giới. Các mae chii cá thể được công chúng biết 
đến với những hoạt động của họ, hầu hết đặc biệt về các kỷ 
năng thiển định. Các vị thiển sư nổi tiếng như Acaan Naeb 
Mahaniranon” và Acaan RanjuanỄ không đồi thọ giới mae chỉi. 





Ÿ Donald S. Swearer, Thế Giới Phật Giáo tại Đông Nam Á (Albany, 
N.Y.: State Ủniversity ò New York Press, 1995), tr. I 17. 

° Kamala Tiyavanich, Các Hồi Ức về Khu Rừng: Chư Tăng Rày Đây 
Mai Đó tại Thái Lan Thế Kỷ Hai Mươi (Honolulu: University ò Hawali 
Press, 1997), tr. 281. 

7 Xem Jack Kornfield, Giáo Pháp Sinh Động: Giáo Lý của Mười Hai 
Đạo Sự Phật Giáo (Boston & Luân Đôn: Shambhala, 1996); John Van 
Esterik, “Các Nữ Thiển Sư Thái Lan,” trong Phụ Nữ Đông Nam Á, do 
Penny Van Esterik xuất bản (Dekalb, IHHinois: Northern IHHinois 
University, Southeast Asia Monograph Series, 1996); và Tiyavanich, Các 
Hồi Úc về Khu Rừng. 

Š Martine Baechelor, “Achaan Ranjuan: Một Nữ Cư Sĩ Thái làm Thiền 
Sư,” trong Phật Giáo của Nữ Giới và Nữ Giới của Phật Giáo: Truyền 
Thống, Xét Lại và Đổi Mới, do Ellisong Banks Eindly xuất bản (Boston: 


532 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thay vào đó họ thích giữ tình trạng cư sĩ của họ. Tuy nhiên, 
họ cạo tóc và theo tám giới Phật Giáo đã nói trên. 
Thẩm Quyển Tôn Giáo 

Được thọ giới có nghĩa là một sự liên hệ đặc biệt với cộng 
đồng cư sĩ. Những người đã xuất gia được mong đợi tu tập tri 
thức và trí tuệ qua việc học và thiển định. Họ được trông đợi 
dạy cho giới cư sĩ và cũng cung cấp một chỗ nương tựa trong 
lúc đau khổ. Chư tăng luôn luôn có những điểu kiện tốt hơn 
chư ni để hoàn thành bổn phận của họ. Vì các lý do tính cách 
hợp pháp của tôn giáo, điều quan trong là biên giới giữa cư sĩ 
và những người được thọ giới tổn tại. Sự liên hệ của chư tăng 
và chư ni Phật Giáo trong những vấn để xã hội đôi khi là đối 
tượng để chỉ trích và chư tăng ni này có thể bị nhạo báng vì 
tính cách cư sĩ của các hoạt động xã hội. Địa vị của chư ni 
Phật Giáo Thái đồng thời thuộc về thế tục và giới tôn giáo đòi 
hỏi sự cẩn trọng đặc biệt khi có liên quan đến những vấn để 
thế tục. Do sự mở rộng, một số sợ rằng nếu biên giới quan 
trọng giữa cư sĩ và các giới tôn giáo bị xói mòn, điểu này sẽ 
làm giảm giá trị giới tôn giáo. 

Tác dụng tôn giáo và sự thực hiện trong lãnh vực tôn giáo 
của mae chỉi thách thức quan điểm đang thịnh hành cho rằng 
nữ giới chỉ thuộc về giới cư sĩ. Duy trì sự khác nhau giữa cư sĩ 
và lãnh vực thọ giới cũng bao gồm những hoạt động khác nhau 
mà cư sĩ và tu sĩ được để nghị thực hiện. Những việc lặt vặt 
đặc biệt liên quan sâu sát với giới cư sĩ, như chăm sóc trẻ, bị 
cấm đoán đối với mae chỉi. Trẻ em dưới bảy tuổi không được 
phép ở tại nữ tu viện. Trẻ em trai thông thường không được 





Nhà Xuất Bản Trí Tuệ, 2000) tr. 15 6-58. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 533 


phép ở lại các nữ tu viện, bất kỳ ở độ tuổi nào. Có một điều 
luật quy định rằng mae chii không nên gần gũi bất kỳ nam 
giới nào, chư tăng hay chú tiểu, dù cho họ là bà con thân nhân. 

Sự kiện các mae chi ít được tôn kính là do sự họ thiết tri 
thức về Phật Giáo, thiếu huấn luyện trong đạo Phật, hay 
không giữ giới hoặc không theo luật mae chii. Có nhiều điển 
hình đi ngược lại loại nhận thức có sẵn của các mae chii tại 
chùa. Tuy nhiên, sự thiếu các cơ hội giáo dục và hướng dẫn tu 
tập đạo Phật của các mae chii là những trở ngại được biết đến 
nhiều cho ni giới Thái.” Nền tảng xã hội của các mae chỉi 
cũng quan trọng cho đời sống của họ khi làm người tu. Sự giàu 
có và uy tín cao trong xã hội có thể nâng cao địa vị cá nhân 
của một mae chii, nhưng không đủ để bảo đảm chấp nhận làm 
một người hành đạo, vì sự giàu có và địa vị xã hội cần được 
kết hợp với tri thức và tu tập tôn giáo. Như vậy, giáo dục và tu 
tập tôn giáo là chủ yếu đối với mae chii trong vai trò người 
xuất gia thọ giới của họ. 

Chư ni tại nữ tu viện thường có những điều kiện tốt hơn 
cho việc huấn luyện tu viện hơn là những mae chii tại các 
chùa tăng.'” Những Mae chii sống chủ yếu làm người giữ nhà 
cho các vị tăng ít có cơ hội tu tập một nhân dạng tương phản 
hoàn toàn với thế giới cư sĩ. Người cư sĩ cũng không công 
nhận những vị ni như thế là những người có đạo khôn ngoan 
có thể có hiểu biết, những người mà họ có thể nương nhờ trong 





? Penny Van Esterik, Thái Lan Duy Vật Hoá (Oxford: Berg, 2000), tr. 
76-77; và Monica Lindberg Falk, “Làm Phước Điển: Chư Ni Phật Giáo 
Thách Thức Giáo Hội Giống Phái ở Thái Lan, “ Luận án Tiến Sĩ, Ban 
Nhân Chủng Xã Hội, Goteborg University, 2002, tr. 197-232. 

!9 Ealk, Tạo Ruộng Phước, tr. 259. 


534 RA KHỎI BÓNG TỐI 


các thời kỳ khủng hoảng. Tại các chùa, chư ni liều lĩnh để có 
thời giờ làm việc nhà lặt vặt và phục vụ chư tăng cho nên họ 
bị bổ mặc với thời giờ hạn chế cho việc học hỏi và tu tập đạo 
Phật. Hơn thế nữa, chư ni tại các chùa tăng không được quyển 
hành lễ tại những buổi lễ và không được phép đi khất thực, 
những sự ngăn cấm càng cho thấy địa vị tôn giáo không được 
biết đến của họ. 


Quyền Tự Trị 

Nhiều năm, mae chii đã có một số tiến bộ giới hạn trong 
các cơ sở Phật Giáo chính thức. Tuy nhiên, họ bắt đầu bị kỳ thị 
trong một vài lãnh vực. Chẳng hạn, các cơ hội giáo dục không 
sẵn sàng cho chư ni Thái tương đương với những cơ hội cho chư 
tăng, và các cơ sở giáo dục Phật Giáo cung cấp một nên giáo 
dục có hệ thống và chính thức cho chư tăng hơn là nền giáo dục 
dành cho chư ni. Với sự thiếu cơ hội huấn luyện học thuật cho 
chư ni, đi theo sau là ít giáo sư có năng lực tốt nghiệp và như 
thế nữ giới ít tiếp cận với nền giáo dục tôn giáo, một chu trình 
tự tổn tại. Hơn thế nữa, sự không thấy chư ni trong xã hội có 
nghĩa là nữ giới thiếu các mô hình vai trò tôn giáo, một vấn để 
mà mae chii cố gắng giải quyết bằng những công tác Phật sự 
dấn thân vào xã hội hàng ngày của họ. 

Tôi đã nhận ra rằng hầu hết các mae chii bỏ qua tính bất 
bình đẳng cấu trúc của các tổ chức tôn giáo. Họ không có trong 
địa vị đối lập với Tăng-già và do đó họ khoan dung đối với địa 
vị bị lơ là của họ, khi biết rằng nữ giới có cùng khả năng như 
nam giới trong việc đạt đến mục tiêu giác ngộ cuối cùng. Tuy 
nhiên, các mae chii không chấp nhận một cách thụ động vị trí 
bên lễ của họ. Một cách im lặng họđã bắt đầu sử dụng quyền tự 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 535 


trị của họ ngoài Tăng-già và tìm cách tạo ra những khoảng 
trống cách xa hệ thống thứ tự của nam giới. Họ làm gia tăng vị 
trí của họ bằng cách tạo ra những con đường mới trong đó các 
hình thức mới lạ của sự tự trị tôn giáo có thể có. 

Các nữ tu viện đang chứng tổ là một diễn đàn phù hợp cho 
các mae chii cố gắng hoàn thành tiểm năng làm chư ni Phật 
Giáo của họ. Tại các nữ tu viện, vai trò của mae chi đã được 
mở rộng và trở thành tương tự với vai trò của chư tăng. Chư ni 
có thể được nhìn thấy trong cộng đồng cư sĩ và sự thực hành 
tôn giáo của họ, làm việc cực nhọc tại nữ tu viện, và thái độ tu 
sĩ nghiêm khắc đã được người cư sĩ nhận ra. Họ đang đạt các 
tiêu chuẩn giáo dục cao hơn và cũng đang được nhận ra về 
mặt tôn giáo. Điều này không cho của họ tính chất hợp pháp 
chánh thức, nhưng họ được cấp cho cái thẩm quyển không 
chính thức như những người chuyên trách về tôn giáo. Trong 
những vùng có các nữ tu viện độc lập, các mae chii đang đạt 
được sự chấp thuận gia tăng do giới cư sĩ 'và được sự hỗ trợ từ 
phía này. Sự dấn thân xã hội, tư cách đạo đức hoàn hảo, những 
thành tích tôn giáo, và tri thức Phật Giáo đã tỏ ra là những yêu 
cầu để đạt được sự thừa nhận về mặt tôn giáo. 


+++ 





!! Sách đã dẫn, tr. 258-259. 


536 RA KHỎI BÓNG TỐI 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 537 


ĐỊ PHẬT VÀ PHÍ( II XẢ HỘI TẠI HÀN 0Uốt 


Sangduck Sunữn 


Về phương diện lịch sử, các cộng đồng tôn giáo xông xáo 
tham gia vào các hình thức hoạt động xã hội khác nhau mà xã 
hội đã quan tâm đến. Chúng bao gồm mọi thứ từ công tác từ 
thiện hay cứu trợ đối với những người yếu đuối và nghèo nàn, 
đến những cuộc vận động cải cách xã hội và các chiến dịch 
dân sự. Thật sự tôn giáo đóng một vai trò nồng cốt trong việc 
giải quyết các vấn để phát sinh từ những thay đổi xã hội 
chính.' Một thí dục cổ điển là các chương trình phúc lợi xã hội 
tôn giáo khác nhau. Nhiều xã hội có một truyền thống về dịch 
vụ phúc lợi xã hội hướng về tôn giáo được khéo thiết lập nhằm 
bảo vệ kẻ yếu đuối và sống bên lề, họ thường là một đa số 
trong xã hội. 





' Kyung-Im Kwon, Vai Trò của Phúc Lợi Xã Hội Phật Giáo trong Xã 
Hội Dân Sự (Diễn Đàn Xã Hội Tôn Gíao, 2000) 


538 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phúc lợi kiểu châu Âu được xúc tiến trên căn bản những 
lợi lạc không giới hạn cho người nhận trong thập niên 1980 đã 
trở thành chủ đề hoài nghi về mặt hiệu quả với tư cách là một 
hệ thống phúc lợi công cộng. Một ý thức khủng hoảng về mô 
hình phúc lợi Âu châu chiếm ưu thế. Dựa trên nền tảng này, 
các chương trình phúc lợi khu vực tư bao gồm các phúc lợi do 
các nhóm tôn giáo mở đầu đã trở nên ngày càng đi vào hệ 
thống và cụ thể hóa. Khi khu vực tư trở nên có ý thức hơn về 
những trách nhiệm mới tìm thấy, họ coi trọng nhu cầu huy 
động các nguồn tài nguyên tư để tài trợ cho các hoạt động 
phúc lợi. ý thức đó đã đưa đến sự phân bố lao động giữa các 
khu vực công và tư với một nhu cầu liên quan đến cộng đồng 
tôn giáo g1a tăng mãi. 

Khu vực tư được ủy thác trong việc cung cấp các dịch vụ 
phúc lợi cho người dân với sự tiếp cận các nguồn phúc lợi 
quốc gia lớn hơn. Điễểu này đã tạo nên một nền văn hóa đa 
nguyên về phúc lợi, theo đó có sự khéo phân chia lao động 
giữa các khu vực tư và công. 

Dựa vào nền tảng này, cộng đồng tôn giáo đã đảm nhiệm 
một vai trò lớn hơn trong phúc lợi xã hội. Mô hình hệ thống 
phúc lợi tây phương lần đầu tiên được đưa vào Hàn Quốc 
trong thập niên 1920, khi đất nước này nhìn thấy một loạt các 
chương trình phúc lợi do các đức tin tôn giáo khác nhau đưa ra 
với mục đích truyền bá tín ngưỡng của họ đến quần chúng nói 
chung. Cuối cùng, đất nước đi theo khái niệm một hệ thống 
phúc lợi công cộng, theo đó người ta mong đợi chính phủ cung 
cấp sự chăm sóc căn bản cho công chúng. Trong khi đó, khu 
vực tư trong sự hợp tác tăng cường với nhà nước, đã bước vào 
để lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống phúc lợi công 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 539 


cộng. Điều này đã đưa đến sự thiết lập và phát triển dịch vụ 
phúc lợi xã hội Phật giáo tại Hàn Quốc. 

Hiện nay, những người cung cấp dịch vụ phúc lợi Phật 
giáo Hàn Quốc phải đương đầu với những thách thức sau đây. 
Trước hết, họ cần tái thẩm định nhân dạng của họ với tư cách 
là một nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi tư như một phần của toàn 
thể bức tranh phúc lợi xã hội. Thứ hai, họ cân phát triển các 
chương trình sáng tạo có trách nhiệm hơn đối với nhu cầu 
phúc lợi công cộng. Nếu họ thành công trong việc đối đầu với 
những thách thức này, thì cộng đồng phúc lợi Phật giáo Hàn 
Quốc sẽ có thể mở ra tiềm năng của mình. Đặc biệt, các hoạt 
động phúc lợi Phật giáo đã bám rễ vững chắc trong tính thần 
từ bi, là lý tưởng trong việc mang lại các dịch vụ phúc lợi 
thuộc chính thể luận. Song song với điều này, bài viết này sẽ 
rọi ánh sáng vào quá khứ, hiện tại và tương lai của các hoạt 
động phúc lợi xã hội Phật giáo tại Hàn Quốc. 


Lịch Sử và Tình Trạng Hiện Nay của Phúc Lợi Xã Hội Phật 
Giao Hàn Quốc 

Đạo Phật lần đầu tiên được đưa vào Hàn Quốc trong năm 
thứ hai của triều đại Vua Sosurim của Vương Quốc Goguryeo 
(372 Công nguyên). Sau khi được đưa vào đấy, Đạo Phật 
không ngừng nuôi dưỡng một truyền thống từ bi cung cấp sự 
cứu hộ trong các tình huống khó khăn, như nghèo nàn và dịch 
bệnh, một thời gian dài trước khi Hàn Quốc hiện đại hóa. Các 
hoạt động phúc lợi Phật giáo có một ảnh hưởng đáng kể đối 
với phúc lợi nhân dân, có thể được ghi thành các tài liệu do 
những ghi chép lịch sử khác nhau. 

Thời Kỳ Tam Đại (57 trước Tây lịch - 935 Tây lịch). Các 


540 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tham khảo lịch sử cho thấy rằng Hyeja Sunim” của thời 
Gouryeo đã bắt đầu các chương trình phúc lợi công cộng. 
những chương trình này giúp liên lạc với những người ăn xin 
và bảo đảm cung cấp nước cho công chúng bằng cách nối ống 
nước ngầm dưới đất. Ở Baekje, vài tu sĩ gồm Uikyum, 
Kwanruk, và Tojang, tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cứu 
hộ cho dân. Trong thời đại Vua Chinhung của Silla, Hyekong 
Popsa” giúp các dịch vụ Palkwanjaehoi để ủy lạo linh hồn của 
người chết trong chiến tranh. 

Những hoạt động này có ý nghĩa lớn lao trong lịch sử các 
hoạt động phúc lợi ở Hàn Quốc bởi vì chúng nhắm vào việc 
làm gia tăng hạnh phúc của các cộng đồng và quốc gia. Trong 
thời kỳ Silla, ñwarang (nghĩa đen là “thanh niên biểu lộ lý 
tưởng bằng hoa”, một nhóm tuổi trẻ quý tộc hướng dẫn các 
hoạt động phúc lợi dựa trên Ngũ Giới cho Trần Thế được 
Wong°wang đẩy mạnh. Ở một ý nghĩa nào đó, thứ tự cấp bậc, 
các hoạt động và những hoạt động cứu trợ của warang giống 
với các chương trình phúc lợi ngày nay. 

Triều Đại Goryo (918 — 1392). Được chấp nhận là một 
quốc giáo, Đạo Phật hưng thịnh trong vương quốc Goryo. Với 
uy lực của Phật giáo, các đển chùa và tu viện đạo Phật thời 
Goryo phát triển mạnh mẽ hơn và có ảnh hưởng lớn hơn. Đền 
chùa và chính phủ bắt tay vào những sáng kiến phúc lợi dựa 
trên niềm tin. 

Vua Songjong khoan hổng cho các tù nhân, một phong 
trào dựa trên nguyên tắc đạo Phật tôn trọng mọi hình thức của 





? Thuật ngữ “sunim” liên quan đến chư tăng và chư ni. 
3 Popsa có nghĩa là một Pháp sư. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 541 


sự sống. Đức vua ra lệnh cho các quan chức cung cấp nơi cư 
trú, thức ăn và quần áo cho người già trên 80 tuổi. Những tiện 
ích phúc lợi được chính phủ tài trợ gồm Jewibo (được thiết lập 
năm 936), KuJeogam (1109), Kugupdogam (1258), 
JinjJedogam (1398), Chongsodaebi (1057), và Hyeminguk 
(1112). Các chương trình phúc lợi từ bi được các tu viên và 
đền chùa cá thể thực hiện, xếp hạng từ các chương trình cứu 
nghèo ở Kaeguk, Yeonbok, và Poje, đến các dịch vụ nhà 
khách miễn phí của Potongwon. 

Truyền thống các hoạt động phúc lợi xã hội Phật giáo bắt 
rễ sâu xa trong po, được thiết lập trong thời kỳ Goryeo.ˆ Po là 
các ngân quỷ được lập nên đa phần từ lợi tức sinh ra từ những 
dâng cúng và bố thí của tín hữu Phật giáo. Mục đích của các 
quỷ này là để chăm sóc người nghèo khó thiếu thốn. Các tu 
viện dùng Po để trả cho các chương trình khác nhau như cấp 
học bỗng, dịch vụ cứu trợ, y tế, và những sáng kiến phúc lợi 
công cộng khác. Hệ thống này phát triển mạnh trong thời kỳ 
Goryeo cho đến lúc bị tiêu hủy trong thời Vua Songjong của 
triều đại Joseon. 

Triều Đại Joseon (1392 -1896). Mặc dù đạo Phật bị 
ngược đãi và những hoạt động của họ bị đàn áp suốt triều đại 
Joseon, nhưng những sáng kiến phúc lợi hướng về đạo Phật 
vẫn còn tương đối mạnh mẽ. Lý do là các tu viện Phật giáo 
được ủy thác để nắm lấy một số lãnh vực công tác phúc lợi, 
chẳng hạn như làm giảm bớt sự nghèo khổ và y tế. Trong thời 
kỳ đầu của Joseon, thông thường các chùa chiềển thiết lập các 





* 1m Song-San, Phúc Lợi Phật Gisao: Các Triết Học Và Nhưng Nghiên 
Cứu Cụ Thể (ở Hàn Quốc), 1983. 


542 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tiện ích phúc lợi gọi là chinjechang, được các kansaseung bố 
trí, đó là các vị tăng đảm trách các chương trình cứu trợ. 

Năm thứ hai vào triểu Vua Sejong (1422), jinseso, do chùa 
Hungbok lập nên, đã cung cấp thức ăn cho người ăn xin và 
người đói. Trong thời Vua TaeJong trị vì, người làm ngói và 
cung cấp ngói được lập ra để tạo thêm công ăn việc làm cho các 
gia đình công nhân. Chang Won-Shim, một nhà từ thiện nổi 
tiếng trong suốt thời kỳ đầu của Joseon, đã tu tập từ bi bằng 
cách xây dựng các con đường và cứu trợ cho nạn hạn hán. 

Tanson và Wondong của Hyeminkuk đã chăm nom những 
người lính bị thương và chăm sóc các bệnh nhân đau khổ vì 
những bệnh lây nhiễm. Chonwu và Ulyu lập các tiện ích y tế 
gọi là hanjungbo, một đường dẫn quan trọng cho việc phân 
phát các dịch vụ y tế cho quần chúng vào thời đó, và giúp cho 
những người có lợi tức thấp trong 20 năm. 

Kỹ Nguyên Hiện Đại. Các tôn giáo Tây phương tham gia 
một cách tích cực trong phúc lợi bằng cách lập ra những tiện 
ích giữa năm 1900 và 1945, là năm chấm dứt sự đô hộ của 
thuộc địa Nhật bản. Tuy nhiên, không thấy các nỗ lực tương tự 
như thế về phía các nhóm Phật giáo. Cộng đồng Phật giáo 
không cảm thấy được cái nhu cầu xây dựng nhà ở cho người 
già, vì các tu viện Phật giáo đã có một truyền thống lâu đời về 
việc cung cấp nơi ở và thức ăn cho các công dân lớn tuổi. Điều 
này cũng đúng đối với việc chăm sóc trẻ em. Việc hai hay ba 
trẻ em nhỏ sống cùng với chư tăng tại các chùa chiển chẳng 
phải là điều bất thường. Việc bảo hộ trẻ em của hầu hết các 
chùa được cho là tốt hơn sự bảo hộ tại các trại mồ côi về mặt 
phát triển tâm linh, tâm lý và đạo đức.” 





” Kim Ung-Chul, “Phúc lợi Xã hội Phật giáo: 100 Năm Lịch Sử,” 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 543 


Đặc Tính Chương Trình Phúc Lợi Phật Giao Hàn Quốc 

Do ảnh hưởng của những chính sách tôn giáo đang thay 
đổi và các vai trò đang tiến hóa của các tu viện, các chương 
trình phúc lợi Phật giáo truyền thống đã tỏ rõ vài đặc tính. 
Trước hết, các hoạt động phúc lợi xã hội của các đển chùa 
không thường xuyên và có tính cách tạm thời. Nói cách khác, 
các đền chùa và tu viện dùng phục vụ các chức năng nguyên 
thủy của mình với tính cách là những tiện ích tôn giáo trong 
thời bình, đã trở thành nhà thương hay nơi trú ẩn trong những 
lúc cần thiết. Thứ hai, các chi phí do các hoạt động cứu trợ 
gánh chịu liên quan đến các tu viện thường là của dâng cúng 
từ người giàu có. Tuy nhiên, họ đã tiếp cận chính phủ hay kho 
bạc hoàng gia trong trường hợp thiên tai trên toàn quốc. Thứ 
ba, các dịch vụ phúc lợi xã hội Phật giáo dựa vào các tự viện 
cá thể và chư tăng trong triểu đại Joseon. Các hoạt động phúc 
lợi này cho thấy rằng mặc dù Phật giáo bị chính thức cấm 
đoán qua suốt thời kỳ này, nhưng các tu sĩ được đưa vào việc 
đẩy mạnh các chương trình phúc lợi và cứu trợ đặt căn bản 
trên lòng từ bị. 

Do trọn lòng tận tụy cá thể đó của họ, qua thời gian có 
một nhu câu phát triển và hệ thống hóa sự phân bổ các dịch vụ 
phúc lợi Phật giáo ngày càng tăng. Tuy nhiên, cộng đồng Phật 
giáo vẫn còn tương đối thụ động, trong khi các tổ chức tôn 
giáo tây phương được trang bị các khái niệm viện trợ quốc tế 
và phúc lợi xã hội hiện đại, đang tích cực mở rộng tầm vóc 
của họ trong các hoạt động phúc lợi ở Hàn Quốc giữa năm 
1876 và 1910, cái kỷ nguyên mà đất nước này bắt đầu mở cửa 
ra thế giới bên ngoài. 





Buddhism Review, 2000. 


544 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong thời gian đó, các hoạt động phúc lợi Phật giáo hơi bị 
suy vi vì cộng đồng Phật giáo đấu tranh để đưa vào các hệ 
thống và chương trình sánh được với các tôn giáo phương tây. 
Sự Biến Đôi 

Ngày nay, cộng đồng phúc lợi Phật giáo Hàn Quốc đã tìm 
thấy vị trí của mình bằng cách tích cực tham gia vào việc 
chăm sóc người nghèo qua các tiện ích phúc lợi dựa vào triết 
lý và ý thức hệ Phật giáo. Với các hoạt động phát triển vững 
vàng trong phạm vi từ việc chăm sóc trẻ đến chăm sóc người 
già và người tàn tật, cộng đồng Phật giáo đang thực hiện một 
sự thay đổi rộng lớn về các chương trình phúc lợi. 

Sự phát triển phúc lợi xã hội Phật giáo trong xã hội Hàn 
Quốc đương thời có thể nhìn thấy rõ ràng. Qua suốt lịch sử cận 
đại sôi động của Hàn Quốc, cộng đồng phúc lợi Phật giáo đã 
đã sáng tạo ra chính mình một cách thành công bằng cách 
giảm bớt sự dựa dẫm nặng nề vào các tự viện và các đền chùa 
cá thể cho những hoạt động phúc lợi. Những phát triển phúc 
lợi xã hội Phật giáo được đưa vào các trường cao đẳng và đại 
học đã sản sinh ra một số vốn về nguồn nhân lực có học thức, 
điểu này đã giúp cho cộng đồng phúc lợi Phật giáo theo kịp 
các trào lưu trong phúc lợi xã hội và mở rộng tầm vóc của 
mình. Sự có mặt của Phật giáo tại Hàn Quốc trong 1600 năm, 
với di sản đã ăn sâu trong tình cảm người dân, dùng làm mãnh 
đất cho sự phát triển tiếp theo của các dịch vụ phúc lợi xã hội 
Phật giáo. 

Sự Phát Triển về Số Lượng 

Trong mười năm qua, các hoạt động phúc lợi xã hội Phật 

giáo đã cho thấy sự phát triển đáng kể về mặt số lượng. Từ 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 54ã 


1994, Tổ chức Phúc lợi Xã hội của Giáo Hội Joyge đã bắt đầu 
sưu tập các dữ liệu toàn quốc về con số tổng thể các tiện ích 
phúc lợi Phật giáo. Những khảo sát cho thấy một sự phát triển 
đầy ấn tượng trong mười năm qua, giữa năm 1995 và 2004. 
Ngày nay, hơn 100 tổ chức phúc lợi Phật giáo, bao gồm hơn 50 
tổ chức phúc lợi xã hội, điều hành hơn 400 tiện ích phúc lợi 
xếp loại từ các trung tâm chăm sóc ban ngày cho trẻ em và 
người già đến các trung tâm cho giới trẻ và người tàn tật, đến 
các trung tâm cộng đồng và các trung tâm tư vấn. Điều đáng 
lưu ý là cộng đồng phúc lợi Phật giáo đã xây dựng năng lực 
của mình để thích nghi với các nhu cầu đang thay đổi của 
người nhận phúc lợi. 


Con Số Các Tiện Ích Phúc Lợi Xã Hội Phật GíaoẾ 


546 RA KHỎI BÓNG TỐI 





Thanh | 15 31 207% 133 220% 134 227% 


niên 





Người 9 13 144% 142 467% 132 356% 
tần tật 





Phụ nữ | Không l 2 200% 2 | 100% 





Người II 50 |455% 95 1864% 93 | 845% 
già 





Cộng 20 35 |1175% 140 200% 42 1210% 
đồng 





Người | Không | 3 12 400% {12 400% 
tình 
nguyện 








Người 3 4 133% | 13 433% 110 333% 
không 
nhà 








1995 1999 2003 2004 (tháng 2) 
.n Con |Con | Gia Con | Gia Con | Gia 
tiện " x ° x⁄ z x⁄ ¬ 
sổ sổ tăng sổ tăng số tăng 
ích 


Những 39 44 {113% |24 62% 41 105% 
người 
khác 








Trẻ em | 2I 135 |642% |20§ |990% 1205 | 976% 





Tổng 118 3l6 |263% |469 |397/% |471 |399% 
cộng 






























































° Nguồn tài liệu của các thống kê này là Buddhist Social Welfare 
Handbook (1995), Bibliography ò Buddhít Social Welfare in Korea (Hội 
Phúc Lợi Xã Hội của Giao hội Phật giáo Joyge Hàn Quốc, 1999), và 
Information Center for Buddhist Social Welfare (www.mahayana.or.kr). 


Như bảng 1 minh họa, con số các tiện ích phúc lợi trẻ em 
đã tăng lên mười lần trên mười năm qua. Một sự gia tăng đầy 
Ấn tượng như thế không chỉ có nghĩa là sự gia tăng về số 
lượng. Nó cho thấy phúc lợi xã hội Phật giáo đã trở nên thuận 





SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 547 


lợi hơn đối với một nhu cầu về tiện ích chăm sóc trẻ ban ngày 
ngày càng tăng, kết quả do sự tham gia xã hội tăng lên của nữ 
giới. Điều thú vị là sự gia tăng bùng nổ này không chỉ xảy ra 
trong các dịch vụ chăm sóc trẻ hàng ngày. Đã có nhiều thay 
đổi trong các chương trình như đã được minh họa bởi các trung 
tâm chăm sóc trẻ em đặc biệt, trung tâm giáo dục đặc biệt cho 
trẻ nhỏ, và các trung tâm trị liệu và tư vấn trẻ em. Sự thay đổi 
như thế đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, với các chương 
trình chuyên dụng do các nhóm Phật giáo cung cấp thường 
được tuyên dương là những trường hợp điển hình trong cộng 
đồng phúc lợi Hàn Quốc. 

Các con số nhà ở cho người già ngày càng tăng chứng tỏ 
rằng xã hội người già cũng là một vấn để quan tâm của cộng 
đồng phúc lợi Phật giáo. Theo Liên Hiệp Quốc, một quốc gia 
được xếp loại là một xã hội cao tuổi nếu trên 7 phần trăm dân 
số quốc gia đó là 65 tuổi hay hơn. Với các tiêu chuẩn của 
U.N., Hàn Quốc là một xã hội có tuổi già, với 8.3% dân số 65 
tuổi hoặc hơn. Các tiện ích chăm sóc người già cũng tăng lên 
tám lần, điều đó chứng minh hùng hồn cho ý thức ngày càng 
tăng của cộng đồng phúc lợi Phật giáo về xã hội tuổi già của 
chúng ta. Điều này rất quan trọng, mặc dù vẫn còn sự thiếu 
hụt các tiện ích liên quan đến con số người cao tuổi nghèo. 


Gia Tăng về Phẩm Chất 

Sự gia tăng đầy ấn tượng trong phúc lợi xã hội Phật giáo 
Hàn Quốc không chỉ về phẩm. Khi Hàn Quốc đấu tranh để ra 
khỏi sự lộn xộn về chính trị và xã hội sau cuộc giải phóng khỏi 
sự cai trị thuộc địa của Nhật bản năm 1945, và để nâng mình 
ra khỏi cảnh ngheo nàn sau Chiến Tranh Hàn Quốc tiếp theo, 


548 RA KHỎI BÓNG TỐI 


các dịch vụ phúc lợi Phật giáo dành ưu tiên cho công tác cứu 
trợ. Trên tiến trình phát triển kinh tế nhanh chóng của Hàn 
Quốc giữa năm 1970 và 1995, mối quan tâm chính yếu của 
phúc lợi xã hội Phật giáo chuyển sang việc củng cố các cộng 
động địa phương và sự hội nhập xã hội. điểu này cho thấy 
cộng đồng Phật giáo đã trở nên dễ tiếp thu đối với nhu cầu sắp 
xếp các chương trình cụ thể hóa rộng rãi để đáp ứng tốt hơn 
cho những yêu cầu của người nhận phúc lợi. Hơn thế nữa, 
cộng đồng đã ý thức ngày càng nhiều về nghĩa vụ của mình để 
mang lại các biện pháp khích lệ công chúng tham gia vào các 
chương trình phúc lợi. 

Cùng với điểu này, các tiện ích phúc lợi sau đây do các 
nhóm Phật giáo điều hành trên 10 năm nay phục vụ các chức 
năng kể sau: 

I. Dịch vụ cho người tàn tật: đặt nặng vào sự phục hội 
để người tàn tật có thể trở thành các thành viên xã hội hữu ích. 
Các tiện ích bao gồm các nhà phục hổi nhóm, các trung tâm 
chăm sóc ban ngày, chỗ làm việc, trung tâm phục hồi, và các 
trung tâm phúc lợi. 

2. Dịch vụ cho người về hưu: với một nhu cầu ngày 
càng tăng về việc chăm sóc ban ngày và chăm sóc ngắn hạn, 
có hơn mười trung tâm chăm sóc ở trong nhà được đăng ký, 
bao gồm các nhóm thiện nguyện, đến với người già cả và yếu 
đuối trong nước. 

3. _ Các trung tâm phúc lợi xã hội cộng đồng: các trung 
tâm phúc lợi cộng đồng là lý tưởng nhất trong việc phân bố 
các dịch vụ phúc lợi hỗn hợp để củng cố và hội nhập các cộng 
đồng và xã hội. Các dịch vụ của họ mở rộng đến các nhóm 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 549 


mục tiêu cụ thể của người cao tuổi, tàn tật, trẻ em, gia đình, 
thanh thiếu niên, và các gia đình có thu nhập thấp. Các trung 
tâm phúc lợi cộng đồng là trọng tâm của các dịch vụ phúc lợi 
với nhiều loại chương trình nhắm vào việc củng cố hệ thống gia 
đình, phát triển cộng đồng địa phương, chăm sóc người nghèo 
và yếu đuối, trợ giúp các gia đình có thu nhập thấp, cung ứng 
công tác thiện nguyện, và cung cấp các dịch vụ ủy lạo. 
4. 


Con Số các Tiện Ích do các Nhóm Phật Giáo Điều Hành 





Loại | Trung tâm | Trung tâm | Trung tâm | Con số tổng 
phúc lợi |cho người | cho người | cộng 
xã hội tần tật về hưu 


Con số 41 7 13 61 


























Hiện nay, có trên 60 trung tâm phúc lợi cộng đồng do các 
nhóm Phật giáo điều hành. Các thống kê cho thấy rằng một con 
số trung bình 700 người dân hưởng các dịch vụ do một trung 
tâm cộng đồng cung ứng một ngày, mang tổng số dân sử dụng 
các trung tâm cộng đồng hàng ngày lên khoảng 42.000 người. 


Những Hàm Ý của sự Gia Tăng Phúc Lợi Xã Hội Phật 
Giaos tại Hàn Quốc 

Cho rằng các hoạt động phúc lợi xã hội Phật giáo hơi kém 
hơn so với các tôn giáo khác vì họ thiếu các tiện ích của họ có 
thể thêm dâu vào lửa cho cái tư tưởng sai lầm là phúc lợi dựa 
trên đức tin là một lãnh vực cạnh tranh giữa các tôn giáo khác 


550 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nhau đang tham gia. Nói cách khác, con số các tiện ích phúc 
lợi không nhất thiết phải diễn dịch thành sự từ bi hơn. Vấn để 
thật sự là các học thuyết căn bản và triết lý đạo Phật có thật sự 
khích lệ sự dấn thân vào xã hội và đẩy mạnh chủ nghĩa nhân 
đạo không. Trong khi đó, điểu cấp bách là tái thẩm định một 
cách hữu hiệu mối quan hệ giữa các hệ thống phúc lợi công 
cộng và phúc lợi Phật giáo. 

Cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc tận tụy trong việc đảm 
bảo các ngân quỷ và nhân tài cần thiết để phát triển thêm các 
hệ thống phúc lợi qua việc đặt cơ sở và huy động các nguồn 
rải rác khắp nơi như các tự viện, các trung tâm truyền giáo, và 
các nguồn nhân lực. Đồng thời, nó được thỏa thuận để theo kịp 
các nguyên tắc chỉ đạo hợp tác của tiện ích và các chương 
trình được cụ thể hóa. Mỗi giáo hội của Phật Giaos đã thiết 
lập mô hình dịch vụ phúc lợi của chính mình bằng cách làm ra 
các chính sách hay kế hoạch, và giáo dục các nhà làm công 
tác phúc lợi ở tuyến đầu. 

Sự phát triển đáng kể của các dịch vụ phúc lợi Phật giáo sẽ 
bất khả thi nếu Phật giáo không có 1600 năm truyền thống tại 
Hàn Quốc và nếu di sản của nó không bám rễ sâu xa trong tình 
cảm người dân. Trong 10 năm qua, phúc lợi xã hội Phật giáo đã 
nhìn thấy những phát triển chính yếu. tôi muốn đưa ra sự lạc 
quan thận trọng rằng mười năm tới đây sẽ nhìn thấy sự bức phá 
khác trong sự phát triển so với lịch sử của nó cho đến nay. 

Với sự quan tâm đến hạnh phúc công chúng ngày càng gia 
tăng, tương lai sẽ nhìn thấy một sự phân bổ lớn hơn về các 
nguồn tài nguyên cho phúc lợi xã hội. Ứơc muốn phúc lợi 
ngày càng tăng của người dân sẽ đi kèm với nhiều nhu cầu 
hơn và một ngân sách gia tăng trong lãnh vực này. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 551 


Các Điều Kiện cho Sự Phát Triển Xa Hơn Nữa 

Như đã lưu ý trên, điều cấp bách là huy động tất cả các tài 
nguyên thuộc tổ chức như đển chùa, các thẩm quyển của tôn 
giáo vụ địa phương, và trở nên khôn ngoan sáng suốt hơn để 
xây dựng trên sự thành công đã qua. Thêm vào đó, sự phát 
triển tương lai đòi hỏi một đáp ứng tích cực cho những thay đổi 
ở tuyến đầu và một sự thay đổi trong các chính sách phúc lợi 
của chính phủ và nhu cầu của người dân. Để phát triển xa hơn 
nữa phúc lợi Phật giáo tại Hàn Quốc, một số điểu kiện cần 
được hội đủ. 

Trước hết, cộng đồng Phật giáo phải nuôi dưỡng người có 
tài, là những người có một nền tảng tâm linh vững chắc. Các 
giáo lý tôn giáo hình thành nên các giá trị của con người. các 
giá trị của con người tạo nên hành vi của họ. Do đó, nuôi 
dưỡng các cá thể tu tập lòng vị tha và các giới bổ tát là điều 
tiên quyết cho sự phát triển các dịch vụ phúc lợi Phật giáo, vì 
chính những người cung cấp cần hiểu rằng Phật giáo làm lợi 
lạc và giàu có cho tất cả chúng sanh. 

Thứ hai, điều chủ yếu là góp phần cho các tài nguyên nhân 
lực và tổ chức để cải thiện phẩm chất toàn diện của các dịch vụ 
phúc lợi. Để đạt mục tiêu này, cộng đồng Phật giáo trước hết 
cần đặt ra một hệ thống đảm bảo và lôi cuốn tất cả các tài 
nguyên cần thiết từ các đền chùa và các tổ chức tôn giáo. 

Thứ ba, các đển chùa và tự viện địa phương nên được ủy 
thác để thực hiện một hay nhiều chương trình phúc lợi có ý 
nghĩa. Nói cách khác, mỗi đển chùa nên có thể cung cấp hoặc 
hỗ trợ các dịch vụ phúc lợi. 

Thứ tư, nhiều chương trình tâm linh đóng góp vào sự hội 


552 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nhập xã hội hơn cần được phát triển để làm tăng thêm tính đa 
dạng của các dịch vụ được cung ứng. một ước muốn ngày càng 
tăng đối với các dịch vụ xã hội dựa vào đức tin tạo ra một nhu 
cầu về các tiện ích do các tổ chức Phật giáo điều hành. Hiện 
nay, một số lớn các dịch vụ phúc lợi do các nhóm Phật giáo 
cung cấp được phân bổ qua các tiện ích công cộng, làm khó 
thực hiện các chương trình tâm linh. 


Kết Luận 

Đạo Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Con 
người có thể thành Phật hay một bậc giác ngộ đúng lúc nếu họ 
thực hành cần mẫn lòng từ bi và ứng dụng các giới bồ tát. Một 
tinh thần từ bi như thế và tâm hạnh bồ tát được mở rộng đến với 
người nghèo là hiển nhiên trong tập thể, sự dấn thân tích cực 
trong phúc lợi xã hội xuyên suốt lịch sử. Sự khích lệ này không 
chỉ hạn cuộc trong cộng đồng Phật giáo, mà còn thành hình nơi 
hệ thống phúc lợi công cộng trong xã hội hiện đại. 

Một vài lãnh vực trách nhiệm đối với phúc lợi xã hội được 
di chuyển từ chính phủ sang khu vực tư với một ý thức khủng 
hoảng ngày càng tăng về mô hình phúc lợi xã hội phương tây 
trong những năm 1980. Cho nên các nhóm tôn giáo, trong số 
những người hoạt động thuộc khu vực tư, đến xây dựng nên 
một phần không thể thiếu của dịch vụ phúc lợi. Các hoạt động 
phúc lợi Phật giáo Hàn Quốc, trong quá khứ hoàn toàn dựa 
vào đền chùa và tự viện, ngày nay hoàn thành một hàng ngũ 
rộng lớn các chương trình cụ thể hóa để mở rộng tinh thần từ 
bi và tâm bồ tát đến người cơ nhỡ để đáp ứng các nhu cầu 
phúc lợi tư nhân đang thay đổi. 

Cộng đồng phúc lợi Phật giáo khẳng định mang lại ý 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 553 


tưởng bình thường hóa và hội nhập xã hội qua một thay đổi 
tiện ích rộng rãi, đó là các tiện ích chăm sóc trẻ em, các trung 
tâm chăm sóc ban ngày, các nhóm thiện nguyện, các nơi cư 
trú, các tiện ích phục hổi, các trung tâm tư vấn, và các trung 
tâm phúc lợi cộng đồng. Các nhóm mục tiêu của họ bao gồm 
trẻ em, thanh thiếu niên, người tàn tật, người già, các gia đình, 
và các cộng đồng. 

Các hoạt động phúc lợi xã hội phân bố trên nền tảng giáo 
lý Đức Phật sẽ chắc chắn có được sự phát triển đáng kể trong 
những năm tới. Cộng đồng phúc lợi Phật giáo Hàn Quốc, trên 
căn bản của một nền tẳng tâm linh vững chắc, đang được đặt 
vào thế dẫn đầu trong việc phát triển phúc lợi xã hội trong xã 
hội hiện đại. Chỉ cần làm việc không ngừng nghĩ để chứng 
ngộ cõi Cực Lạc trong xã hội ngày nay. 


+++ 


554 RA KHỎI BÓNG TỐI 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 555 


PHUNG TRÀU 
NỮ 6IỦI PHẬT 6110 !lI VI §[ THAY ĐI XẢ HỘI 


Imsook Kun 


Hàn Quốc đang trải qua một thời kỳ thay đổi xã hội nhanh 
chóng trong mọi lãnh vực đời sống. Một trong những nhiệm vụ 
chính mà Hàn Quốc đương đầu với tư cách một quốc gia là tìm 
ra một giải pháp cho những vấn để thay đổi xã hội khẩn 
trương và những đường lối để chấp nhận và sống chung hoà 
hợp tôn trọng lẫn nhau. Các nhà xã hội học cổ điển cuối thế 
kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nghĩ rằng tôn giáo sẽ hoặc là biến mất 
hoặc giảm dần trước sự bành trướng của các cơ chế và kỷ 
thuật hiện đại.' Tuy nhiên, tôn giáo vẫn tổn tại một cách mạnh 
mẽ và tiếp tục là một yếu tố có sức thuyết phục lớn trong trật 





! Charles Harper và Bryan E. Lebuau. http: are.as.wvu.edu/so 
chang.htm. 


556 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tự toàn cầu nổi bật, cùng với những xung đột của thế giới. Tôn 
giáo từ lâu đã được biết đến như một nguồn năng lực quan 
trọng của cá nhân và tập thể, một nguồn lực mà con người 
không thể bỏ qua.” 

Ngừơi con Phật, với tư các cá nhân và nhóm, là một phần 
của sự thay đổi xã hội của đất nước và chúng ta bị buộc phải 
tìm cách phát biểu quan điểm của mình về những vấn để xã 
hội chính có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong bài viết 
này, tôi sẽ mô tả công việc của Viện Phát Triển Nữ Giới Phật 
Giáo Hàn Quốc và cách viện này cố gắng giúp đỡ nữ giới tại 
Hàn Quốc, đặc biệt là nữ giới Phật Giáo, đối phó với những 
thay đối trong đời sống họ. 

Sự Thành Lập Viện Phát Triển Phụ Nữ Phật Giáo (BWDI) 
của Hàn Quốc 

Viện Phát Triển Phụ Nữ Phật Giáo Hàn Quốc được thành 
lập ngày 27 tháng 11 năm 2000, tại Seoul Hàn Quốc. Mục 
đính chính và các mục tiêu của BWDI là: 

I. Tin tưởng, hiểu biết và tu tập giáo lý Đức Phật; 

2. Hiểu biết và đánh giá lại những nữ Phật tử nổi bật 
trong lịch sử Hàn Quốc và tiếp tục công trình lớn lao của họ; 

3. Qua giáo lý của Đức Phật, tạo ra một hình ảnh và vai 
trò mới cho nữ giới ở thế kỷ thứ 21. 

Một trong những mục đích chính của BWDI là nhận ra sự 
bất bình đẳng hiện có trong xã hội chúng ta giữa nam giới và 
nữ giới. Mặc dù Đức Phật đã nhấn mạnh vào sự bình đẳng giới 





? Victoria Lee Erickson, Nơi Sự Im Lặng Phát Biểu: Nữ Giới, Lý Thuyết 
Xã Hội, và Tôn Giáo (Minneapolis: Thông Tấn Pháp Đài, 1993). 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 557 


tính cách đây đã 2600 năm, những rào cản và sự kỳ thị mà nữ 
giới đối mặt trong xã hội Hàn Quốc và đặc biệt giữa những 
người bảo thủ trong cộng đồng Phật Giáo quá rõ ràng. Mặc 
cho những khó khăn này, nữ Phật tử Hàn Quốc đã là một lực 
lượng công cụ trong việc gìn giữ Phật Giáo Hàn Quốc mạnh 
mẽ về tính thần, điều đó đã đưa đến hạnh phúc cho gia đình 
và toàn đất nước nói chung. Công trình của nữ Phật tử từ lâu 
đã bị đánh giá thấp và bỏ quên. Việc duy nhất đúng là BWDI 
nhắm vào việc sửa đổi các định kiến đối với nữ giới và giúp 
nữ giới tìm ra vị trí thích hợp và bình đẳng trong xã hội chúng 
ta, đặc biệt là trong cộng đồng Phật Giáo. 


Các Lãnh Vực Chính của Công Trình Viện Phát Triển Nữ 
Giới Phật Giáo 

Trước khi đi vào công trình cụ thể do BWDI thực hiện, 
thành tựu quan trọng nhất của BWDI là sự kiện Viện được tạo 
ra. Có nhiều mối quan tâm và lý do để thành lập một tổ chức 
trên quy mô quốc gia như thế, tất cả những điều đó đã được 
xem xét trong một thời gian rất lâu. Để đưa ra một số ý kiến 
về các loại công trình khác nhau mà BWDI đã thực hiện, tôi 
sẽ nhắc lại những chương trình chính đã được hướng dẫn trong 
năm đầu tiên chính thức của tổ chức, tức năm 2001. Các 
chương trình chính gồm: 

Các lớp học công cộng. Sáu lớp hôn nhân và quản trị kinh 
tế gia đình đã được tổ chức. Các lớp này cho cái nhìn sáng 
suốt vào tâm quan trọng của các giá trị sức khoẻ gia đình. 
Thêm vào đó, đưa ra sự hướng dẫn cho việc quản lý khéo léo 
tài chánh gia đình. 

Các lớp học Phật Giáo cho Nữ Giới. Những lớp này nhằm 
mục đích dạy cho Nữ giới một số giáo lý quan trọng của Đức 


558 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật và giúp họ thiết lập vai trò người phụ nữ với tư cách là 
những người tham gia quan trọng trong xã hội Hàn Quốc phù 
hợp với giáo lý Đức Phật. Bằng cách mời các diễn giả từ tất cả 
các lãnh vực xã hội, các lớp học này nhắm vào việc đối chiếu 
và tạo ra những vai trò mới mẽ cho nữ Phật tử với tư cách là 
các nhân viên tích cực trong hoạt động xã hội. 

Lễ Phật Đản. Vào dịp làm lễ kỷ niệm ngày Phật đản sinh, 
các thành viên của BWDI giúp làm những lồng đèn hoa sen 
từng nhóm và làm cho toàn thể dân chúng biết về sự hiện hữu 
của BWDI. Điều đó cực kỳ quan trọng cho các thành viên của 
BWDI vừa mới được thiết lập để làm việc theo nhóm, đặc biệt 
là trong các lễ hội, để thúc đẩy sự gắn bó và những mối quan 
hệ làm việc tốt. 

Làm việc với Trẻ Em Phạm Pháp và Viếng Thăm các Nhà 
Cải Huấn. Bằng việc viếng thăm các nhà cải huấn mỗi tháng 
một lần vào những ngày thứ bảy, những người tình nguyện 
đóng vai các thành viên gia đình vắng mặt cho các trẻ em và 
giúp họ điều chỉnh cho phù hợp với xã hội khi họ được tự do. 
Bằng việc sắp xếp các mạng lưới với các chùa Phật giáo địa 
phương, những người phạm pháp có thể có một nơi ở tạm thời 
khi họ được tha về. 

Công Việc Thiện Nguyện tại Nanum Jịp. Công việc thiện 
nguyện để giúp đỡ “những phụ nữ an ủi” có tuổi. Trong thời 
đệ nhị thế chiến, nhiều cô gái Hàn Quốc trẻ tuổi bị dẫn đi khỏi 
nhà ngoài ý muốn của họ. Họ bị gởi đến những vùng đánh 
nhau chung quanh Đông Nam Á, như Miến Điện, Phi Luật 
Tân, và Nam Dương để “phục vụ” lính Nhật. Nhiều người phụ 
nữ trong số này chết trong tuổi già hoặc không bao giờ được 
tiết lộ nhân dạng của mình. Tuy nhiên, một số đấu tranh cho 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 559 


tuổi trẻ bị mất mát của họ và đòi chính phủ Nhật Bản phải xin 
lỗi họ. 

Hội Thảo Huấn Luyện Trẻ Em và Các Hoạt Động Phòng 
Chơi cho Trẻ Em. Hội thảo này nhằm mục đích phát triển các 
chương trình cho trẻ em tại các trung tâm do các tổ chức Phật 
Giáo điều hành và giám sát. Điều đáng khích lệ khi nhìn thấy 
nhiều ngôi chùa Phật Giáo bây giờ đang mở ra các tiện ích 
cho những gia đình có con nhỏ để trẻ em học được giáo pháp 
Đức Phật vào tuổi còn thơ. Các chương trình này giúp các bậc 
cha mẹ để các bà mẹ có thể làm việc mà không lo lắng về con 
ếi của họ. 

Đường Lối Thờ Phụng Tổ Tiên của Đạo Phật. Nhiều thế kỷ 
qua, việc thờ phụng theo nghi lễ đối với tổ tiên đã quá vãng là 
một trong những nghi thức quan trọng nhất tại Hàn Quốc. 
Không kể đến tôn giáo, giáo lý của Khổng Tử xem việc tận tuy 
đối với tổ tiên là một truyền thống quan trọng đối với hầu hết 
người Hàn Quốc. Tuy nhiên, với những thời kỳ thay đổi, BWDI 
cố gắng tìm những phương cách hướng dẫn các buổi lễ được 
thay đối, với sự nhấn mạnh đặc biệt về Phật Giáo. 

Bổ Sung Hệ Thống Mới về Cương Vị Đứng đâu Gia Đình 
của Người Cha. Theo truyền thống, các trẻ em lấy họ cha. Tuy 
nhiên, khi đôi vợ chồng ly dị, luật pháp yêu cầu đứa trẻ giữ họ 
của người cha đã ly dị nếu như người cha kế đồng ý nuôi đứa 
trẻ. Điều thường xảy ra là các anh chị em ruột khác có họ 
khác nhau trong cùng một gia đình. Các nhà hoạt động nữ ở 
Hàn Quốc yêu cầu việc chọn lựa họ nên được bỏ ngõ, để cho 
một đứa trẻ có thể chọn họ của người cha thuộc sinh học hoặc 
người cha kế khi gia đình tan vỡ và có sự tái hôn. BWDI ủng 
hộ hệ thống mới về sự đứng đầu gia đình cùa người cha. 


560 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Hợp Tác với Những Tổ Chức Dân Sự Khác. Để mở rộng hệ 
thống và có những mối quan hệ làm việc tốt đẹp với NGO 
khác tại Hàn Quốc, điều khẩn thiết là BWDI tham gia vào các 
vấn để xã hội chính cùng với các tổ chức dân sự khác. 

Đăng Ký làm một Tổ Chức Phi Lợi Nhuận với Bộ Văn Hoá 
và Thông Tin Du Lịch Hàn Quốc. Điều ngạc nhiên là không có 
tổ chức phụ nữ Phật Giáo nào được chính thức đăng ký với 
chính phủ Hàn Quốc. So sánh với các tổ chức tôn giáo khác, 
như YWCA, nữ giới Phật Giáo không có một tổ chức chính 
thức để đại diện cho họ. Điều cần kíp là người Phật tử thành 
lập các nhóm và đại diện cho một tiếng nói đối với chính phủ 
Hàn Quốc và đưa ra các mối quan tâm và ý muốn của họ. 

Một trong những hoạt động có ý nghĩa của BWDI trong 
các năm kế tiếp là sự tuyển cử của 108 nữ Phật tử nổi bật 
trong năm 2003. Các phụ nữ này được chọn ra từ tất cả các 
khu vực xã hội của Hàn Quốc do sự tận tuy hy sinh và cống 
hiến của họ, thậm chí cống hiến đời sống họ trong việc phụng 
sự giáo lý Đức Phật. Bằng cách nhóm họp 108 vị nữ giới làm 
việc chăm chỉ này lại một chỗ, nỗ lực tập thể của họ được 
nâng cao. Sự kiện này giúp tạo ra một hệ thống giữa các nữ 
Phật tử và khích lệ họ theo đuổi sâu hơn công việc của họ với 
tư cách các cá nhân và nhóm. BWDI nhắm vào mục đích chọn 
ra 108 vị nữ Phật tử nổi bật mỗi năm, như thế một nhóm hỗ trợ 
mạnh sẽ nổi lên và cuối cùng lớn mạnh thành một tổ chức có 
năng lực và tích cực. 


Vai Trò của Viện Phát Triển Nữ Giới Phật Giáo 
Đối với nhiều người, sự quan tâm về tôn giáo trước tiên là 
một nỗ lực riêng tư và cá nhân. Hầu hết chúng ta đều có 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 561 


khuynh hướng nhắm vào các khía cạnh tri thức và tình cảm 
của đạo đức học và tín ngưỡng." Điểu này có lẽ rõ ràng giữa 
các Phật tử hơn là giữa những người tham gia trong tôn giáo 
khác. Theo James B. Pratt, đạo Phật thay đổi khi du hành ba 
hướng từ điểm phát xuất tại bắc Ấn vào kỷ nguyên Thiên 
Chúa thứ sáu.” 

Tôn giáo có lẽ là cơ chế xã hội quan trọng nhất và dai 
dẳng nhất và là một phần không thể thiếu của cấu trúc xã hội. 
Tôn giáo đóng một vai trò trong tổ chức và làm mô hình của tư 
cách đạo đức con người. Một trong những hiện tượng tri thức 
hấp dẫn của thế kỷ này là sự quan tâm rộng rãi về tôn giáo 
trong một thời kỳ xã hội đang trải qua sự thay đổi nhanh 
chóng. Việc Tây phương hoá và hiện đại hoá tại Hàn Quốc đã 
có một hiệu quả đáng kể đối với các cấu trúc xã hội và các mô 
hình đạo đức của chúng ta, đặc biệt là trong đời sống gia 
đình.” Tuy nhiên, sự ổn định và gắn bó gia đình vẫn còn là 
những yếu tố được đánh giá cao trong xã hội chúng ta. 

Một trong những đối tượng chính của BWDI là giúp tái lập 
các mối quan hệ của gia đình bị rắc rối và giáo dục các gia 
đình về phương cách sống hoà hợp nhờ vào giáo lý Đức Phật. 
Phụ nữ Hàn Quốc đã là phương tiện trong sự tiến hoá của kinh 
nghiệm tôn giáo Hàn Quốc suốt quá trình lịch sử, ngay cả khi 





3 Elizabeth K. Nottingham, 7ôn Giáo: Một Cái Nhìn Xã Hội Học (Nữu 
Ước: Random House, 1971). 

* James Bisset Pratt, Cuộc Hành Hương của Đạo Phật (Nữu Ước: 
Macmillian, 1928). 

” Kwang-Kyu Lee, “Hội Nghị Chuyên Để về Gia Đình và Tôn Giáo 
tại các Quốc Gia Đông Á,” Gia Đình Hàn Quốc trong một Xã Hội đang 
thay đổi, Chie Nakane và Akira Goto, Nghiên Cứu Văn Hoá Đông Á 11: 1- 
4(1972): 28-36. 


562 RA KHỎI BÓNG TỐI 


họ bị khi dễ vì chỉ là những người vợ chịu phục tùng. Tuy 
nhiên, các vai trò mới cho nữ giới đang xuất hiện, và bức tranh 
này sáng sủa và đầy hứa hẹn. 

Sự hình thành của Viện Phát Triển Nữ Giới Phật Giáo chỉ 
là khởi đầu của phong trào mới trong sự tham gia của nữ giới 
đối với sự thay đổi tốt hơn của xã hội. Chúng ta mong muốn 
mạnh mẽ rằng BWDI lôi kéo nhiều sự chú ý hơn, và qua sự hỗ 
trợ cũng như khích lệ của tín đổ Phật Giáo, hy vọng rằng tổ 
chức này có thể phát triển và tiếp tục làm công việc mà nó đã 
đặt ra. 

Trước khi kết thúc, tôi cảm thấy phải tổ lòng biết ơn vô 
hạn đối với nhiều người có liên quan đến việc thành lập 
BWDI. Đặc biệt, tôi muốn để cập đến sự hỗ trợ của Do Young 
Sunim, người đã nhìn thấy nhu cầu đối với BWDI và cho 
chúng tôi thời giờ và trí tuệ quý báu của ông trong việc sáng 
tạo ra nó. Tôi cũng muốn tán dương giáo sư In Ja Lee người 
đã phục vụ với tư cách vị chủ tịch của chúng ta trong bốn năm 
qua. Không có sự tận tình của bà, nó sẽ không thể sống còn và 
phát triển. Đạo Phật, do bản chất của thái độ tôn giáo, có 
khuynh hướng là một người quán sát thầm lặng. Tuy nhiên, 
thời buổi đang thay đổi đòi hỏi một đạo Phật khác hơn. 

Tôi thành thật hy vọng rằng BWDI chỉ là khởi đầu và sẽ 
có 108 Viện Phát Triển Nữ Giới Phật Giáo nữa trong mười 
năm tới. 


+++ 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 563 


NI GIỮI PHẬT 6110 
LÀ NỮW VỊ THẦY THÔN THÁI (I4 (W6 ĐỀW 


Junya Pookayaporn 


Hiện nay một phê phán chính về Phật Giáo Nguyên Thuỷ 
là truyền thống bám víu vào cái cấu trúc gia trưởng vốn có. 
Cấu trúc này làm cần trổ người ta nhận ra sự đóng góp của ni 
giới vào xã hội. Một trong những sự đóng góp quan trọng của 
chư ni Phật giáo trong xã hội là họ đã cố vấn cho người dân 
trong các cộng đồng của họ. Các cá nhân tìm kiếm các vị ni 
đáng kính và có trí tuệ khi họ gặp phải các tình huống như 
khủng hoảng về ý nghĩa cuộc sống, mất người thân, rắc rối gia 
đình, khó khăn trong việc quyết định, lo lắng và căng thẳng, 
các vấn để sân giận, v.v.. Đúng ra là chỉ nói một ít lời cầu 
nguyện và ban một ân phước, các vị ni này đã dựa vào giáo lý 
và tu tập sâu sắc của Đức Phật, đã phát triển các phương cách 
khuyên giải và cố vấn. 


564 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Bài viết này đưa ra bốn đặc tính chủ yếu của việc cố vấn 
đã được hai vị ni Phật Giáo thực hiện: (1) các thuộc tính của 
những vị cố vấn có hiệu quả, (2) ảnh hưởng mà giáo lý Đức 
Phật tạo ra cho cá nhân người được cố vấn, (3) vai trò tích cực 
mà các cá nhân cần có trong tiến trình chuyển hoá của họ, và 
(4) ý nghĩa của sự tin tưởng và đánh giá cao đối với chư ni. 
Một sự khảo sát bốn đặc tính chủ yếu của sự cố vấn do hai vị 
ni Phật Giáo thực hiện cung cấp một quan iêm rất cần thiết về 
cách chư ni giúp các cá nhân phát triển một sự hiểu biết các 
tình huống khó khăn của con người và cách họ giúp các cá 
nhân trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn đó. Hơn thế 
nữa, việc hiểu biết các đặc tính chủ yếu của việc cố vấn đạo 
Phật có giá trị đối với chư ni và các cá nhân khác, những người 
có một mối quan tâm, tích cực trong các cộng đồng của họ và 
cố vấn những người có nhu cầu. 


Những Đặc Tính Cần Thiết Trong Việc Cố Vấn Của Hai Vị 
Ni Phật Giáo 

Bài viết này dựa trên sự nghiên cứu mà tôi đã tiến hành 
cho luận văn tiến sĩ của tôi. Trong bài nghiên cứu này, tôi 
chọn hai nghiên cứu dựa trên đối tượng cụ thể để khám phá 
tiến trình cố vấn do hai vị ni Phật Giáo Nguyên Thuỷ thực 
hiện. Một nghiên cứu liên quan đến một vị ni tên Mae chii 
Sansanee Sthirasuta và bốn cá nhân đến từ Bangkok, họ đến 
với vị ni này để tham vấn. Nghiên cứu kia liên quan đến một 
vị ni tên Sayamagi Dr. Rina Sircar và bốn cá nhân khác đến từ 
San Francisco, họ nhận được sự hướng dẫn và hiểu biết sáng 
suốt của sư. 

Kế hoạch hướng dẫn nghiên cứu của tôi là phỏng vấn hai vị 
ni Phật Giáo Nguyên Thuỷ và tám cá nhân. Mục tiêu của cuộc 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 565 


phỏng vấn chư ni này là làm cho ni thảo luận về cuộc sống của 
họ, việc làm và sự hiểu biết của họ. Sau đó, tôi phỏng vấn các 
cá nhân tham vấn chư ni để tiếp cận hiệu quả cuộc tham vấn về 
những vấn để của họ, sự hiểu biết của tình trạng tiến thoái 
lưỡng nan của họ, và cuộc sống hàng ngày của họ. 

Những phát hiện của tôi cho thấy rằng chư ni đã đạt được 
một sự hiểu biết về tình trạng con người dựa trên kinh nghiệm 
đời sống thực tiễn cùng sự chữa trị và chuyển hoá trước kia 
của họ. Sự hiểu biết về giáo lý Đức Phật và sự tu tập cung cấp 
một nền tảng cho những phương pháp cố vấn của họ. Những 
cuộc phỏng vấn riêng rẽ với tám cá nhân cho thấy một số 
điểm giống nhau và khác nhau. Một trong các điểm giống 
nhau là tất cả các cá nhân đều có một mục tiêu chung, đó là 
họ theo đuổi sự hiểu biết và làm giảm bớt sự đau khổ về tình 
cảm: mất người thân, những sung động với người khác không 
giải quyết được, lo lắng, giận dữ, những khó khăn trong việc 
quyết định, mất phương hướng trong cuộc sống, và tìm ra mục 
đích của cuộc sống. 

Từ những tìm kiếm này, tôi đã có sự đồng cảm với những 
đặc tính thiết yếu của tiến trình cố vấn để đạt đến một hiểu 
biết về cách nào mà hai vị ni Phật giáo này giúp các cá nhân 
đối phó với những khó khăn và cách mà các cá nhân làm để 
vượt qua đau khổ. Bốn đặc tính thiết yếu của việc cố vấn của 
hai vị ni Phật giáo này sẽ được thảo luận từng bài một. 

Thuộc Tính Những Người Cố Vấn Có Hiệu Lực 

Việc cố vấn do hai vị ni Phật giáo cho thấy vài thuộc tính 
của người cố vấn. Cả Mae chii Sansanee và Sayamagi Rina 
dùng giáo lý cổ xưa của Đức Phật để hướng dẫn họ qua tiến 


566 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trình chuyển hoá cá nhân và để tu tập Bốn Tâm Vô Lượng 
(brahmavihara) do Đức Phật dạy làm con đường giải thoát. Đạo 
Phật không phải là một điều mà chư ni chỉ “thêm vào” tính 
cách của họ. Đúng ra, họ trở thành hiện thân của giáo lý Đức 
Phật, như đã được minh hoạ qua trí tuệ, lòng từ bi và khả năng 
tạo ra lòng tin nơi những người đến với họ để được giúp đỡ. 

Trong thời Phật tại thế, cá nhân tìm các vị đạo sư có năng 
lực từ trong Tăng-già để học hỏi, với một nỗ lực phát triển trí 
tuệ tâm linh. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, có một câu nói tiếng 
Pàli là “ye me saddhayika auh,” tức là “người xứng đáng để 
tôi tin cậy”. Karma Lekshe Tsomo, một vị ni và là học giả 
Phật giáo, viết: 

Trí tuệ và sự phán đoán kỹ càng phải có để phân biệt điều 
øì sẽ lợi lạc tuyệt đối và điều gì sẽ làm trở ngại sự phát triển 
tâm linh của chúng ta. Chư ni, chư tăng và những người khác 
đã trải qua nhiều năm huấn luyện chính thức có một trách 
nhiệm đặc biệt để hiểu biết các truyền thống và giải thích 
chúng cho những người khác. 

Đức Phật dạy chư tăng ni tu tập Bốn Tâm Vô Lượng là 
con đường tịnh hoá: (1) meffà (từ), (2) kàruna (bì), (3) mudirtà 
(hỷ), và (4) upekkhà (xã). Các trạng thái cao cả này được tu 
tập từ bên trong và được tu tập liên quan đến chúng sanh. 

Merrà là một thuật ngữ Pàli có nghĩa là lòng từ, lòng 
thương yêu. #⁄ev không phải là một phẩm chất mà các cá 
nhân không được bẩm sinh, nhưng cần phải tu tập. Lòng từ là 
mong muốn cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Lòng 





! Karma Leshe Tsomo, Sakyadhita: Những Người Con Gái Đúc Phật 
(Ithaca, Ñ.Y.: Nhà Xuất Bản Sư Tử Tuyết, 1988), tr. 58. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 567 


từ là lòng yêu thương vô hạn và được cho đi mà không mong 
nhận lại bất cứ điều gì. 

Giáo lý Đức Phật phân biệt lòng từ với sự hiểu biết của 
tình yêu thông thường. Thittila nói đến sự khác nhau này, và 
giải thích rằng lòng từ là “không mong muốn chiếm hữu 
nhưng mong muốn giúp đỡ, cống hiến lợi ích của chính mình 
cho phúc lợi và hạnh phúc của nhân loại. Lòng thương này 
”“ Lòng từ được mô tả là 
tình yêu thương vô điều kiện đối với chính mình và tất cả 
chúng sanh. Nó phản ánh sự tu tập chấp nhận và cởi mở hoàn 


không có sự chọn lựa hay loại trừ. 


toàn đối với mọi người và mọi hoàn cảnh. 

Karunà được dịch là lòng bi. Đức Đạt-lai Lạt-ma nói rằng 
tâm bi chân chính dựa trên sự chấp nhận trong sáng hay sự 
nhận thức rằng người khác, cũng như chính mình, đều muốn 
hạnh phúc và có quyển khắc phục sự đau khổ.” Trên nên tảng 
đó, một người tu tập mối quan tâm về phúc lợi của người khác, 
không quan tâm đến thái độ của người ta đối với mình. 

Jeffrey Hopkins giải thích rằng tâm bi thường liên quan 
đến trí tuệ." Tâm bi và trí tuệ đòi hỏi một cá nhân phải pÑt 
triển khả năng thực hiện những chọn lựa đúng liên quan đến 
các hành động phải có để giảm thiểu đau khổ cho người và 
mình. Đôi khi điểu này đòi hỏi những hành vi mạnh mẽ để 
giúp người khác vượt qua đau khổ và đôi khi nó có thể đòi hỏi 
phải kiềm chế toàn bộ các hành động. 





? A. Thitila, “Trí Tuệ” trong Sổ Tay Phật Giáo, U.H. Htay (Miến 
Điện: U Ye Myint, 1997),tr. 124. 

3 Đạt-lai Lạt-ma và Howard C.Culter, Nghệ Thuật của Hạnh Phúc 
(Nữu Ước: Sách Broadway, 1998). 

* Jeffrey Hopkins, 7 Tập Tâm B¡ (Nữu Ước: Các sách Broadway, 2001). 


568 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tâm bi và trí tuệ cần được tu tập chung. Tâm bi không trí 
tuệ có thể dẫn đến đau khổ lớn lao. Trí tuệ không có tâm bi có 
chiều hướng nuôi dưỡng những khuynh hướng kiêu căng. Khi 
tâm bi và trí tuệ cùng phát triển, các cá nhân bắt đầu kết nối 
với các lãnh vực rộng rãi hơn của ý thức. 

Muadità (Tâm hỷ) được dịch là sự cảm thông, hoan hỷ. Như 
Sinphathon Narasabho giải thích “Mudirà hàm nghĩa sự cảm 
thông, vui vẻ hay cảm kích. Nó truyền đạt sự vui mừng về 
phổn thịnh, thành công hay hạnh phúc của đồng loại. Đó là 
một thái độ chúc mừng được biểu lộ lúc người khác thực hiện 
được những việc tốt.” 

Đức Phật thường dạy các tăng ni hành động với tâm cảm 
thông. Chẳng hạn, trong Kinh Sigala, Đức Phật nói với một 
người con trai của bộ tộc Sigala về sự tu tập tâm hoan hỷ: 

Các gia chủ nên chú tâm đến những người du sĩ và Bà-la- 
môn với những hoạt động thương yêu thuộc thân, khẩu và ý, 
bằng cách mở rộng cửa, và bằng cách cung cấp sự bổ dưỡng 
về vật chất. Những du sĩ và Bà-la-môn được chú tâm như thế 
sẽ cảm thông với các gia chủ trong sáu cách: họ sẽ khiến các 
gia chủ tránh xa điều ác, thiết lập nơi họ những tu tập tốt, cảm 
thông với họ qua lòng tử tế, bảo họ nghe điều mà trước kia họ 
không nghe, làm sáng tổ điều mà trước kia họ đã nghe, và dạy 
họ con đường đi đến cõi trời.” 

Tâm hỷ có thể được bày tỏ bằng cách lắng ngheo các kinh 
nghiệm đã qua của gia chủ và những nhu cầu hiện tại, và làm 





Ệ Singhathon Narasabho, Đạo Phật (Thái Lan: Thông Tấn Xã Tự Do, 
1994), tr. 26. 

° Harvey B. Aronson, Thương Yêu và Thông Cảm trong Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980), tr. 12. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 569 


rõ đầu mối về con đường giải thoát. Harvey Aronson nói rằng 
tâm hoan hỷ là lực đẩy làm phát sinh “tình bạn tích cực” và 
được nối với các hành vi bố thí và các khía cạnh của bộ luật đạo 
đức. Cả Mae chii Sansanee và Sayamagi Rina đều có cơ hội để 
tiếp sức tâm hỷ của họ với cộng đồng cư sĩ bằng cách dạy thiển 
như một phương pháp để giúp giải thoát người khác ra khỏi đau 
khổ. Họ dần dần nổi tiếng về việc cung cấp sự tham khảo ý 
kiến khi các cá nhân đến nhờ giúp đỡ giải quyết đời sống hàng 
ngày của họ và những mối quan tâm về tâm linh. 

Upekkà có nghĩa là thanh thản, buông xả. Narasabho mô 
tả nó như sau: 

Upekkà là sự buông xả, là vô tư hay tâm điểm đạm. Nó liên 
quan đến một trạng thái tâm qua đó con người suy gẫm một 
cách vô tư hướng về một trạng thái trung tâm, và giữ tâm không 
bị ảnh hưởng bởi những tình trạng lôi cuốn hay thôi thúc. 

Là một phần trong sự tu tập thiển định của chư ni, cả Mae 
chii Sansanee và Sayamagi Rina đều được đào tạo tu tập tâm 
xả để phát triển sự không bám víu vào những cảm xúc mạnh 
khởi lên từ thiển quán, gọi là “hý lạc.” Khi chư ni tu tập thái 
độ cao cả của tâm buông xả, họ đạt được sự an lạc bên trong 
tâm hồn. Sự an lạc bên trong này biểu lộ trong sự hỗ trợ và 
khích lệ của họ đối với những người khác để mang lại an lạc 
trong đời sống của những người này. 

Nói tóm lại, việc cố vấn do hai vị ni Phật Giáo thực hiện 
cho thấy tầm quan trọng của các thuộc tính ế nần chư ni. Cả 
hai vị ni này đều thôi thúc những người được họ cố vấn bằng 
cách thể hiện giáo lý Đức Phật. Các vị ni biểu lộ Bốn Trạng 





”Narasabho, Đạo Phật, tr. 26. 


570 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thái Cao Cả trong hành vi của họ, điều này thiết lập một nền 
tảng tin tưởng và thôi thúc những người tìm kiếm sự giúp đỡ 
hiểu biết những đau khổ của họ. 


Ảnh Hưởng của Giáo Lý Đức Phật đối với Những Người 
Được Cố Vấn 

Những người đến từ Băng-cóc nhấn mạnh rằng sự hiểu 
biết Giáo Pháp mà họ có được từ những lời dạy của Mae chii 
Sansanee đã giúp họ nhìn các sự vật một cách khác hẳn. 
Chẳng hạn, một người mất đứa con trai có thể vượt qua được 
nỗi sầu của bà ta bằng sự hiểu biết giáo lý Đức Phật về “tính 
chất của thực tại,” tức là đau khổ và vô thường. 

Những người đến từ San Francisco nêu bật sự ứng dụng 
của thiển vipassana (tuệ minh sát) mà họ đã học từ Sayamagi 
Rina và thực tập với bà. Sự tu tập thiển giúp họ phản tỉnh lại 
những suy nghĩ và tình cảm của họ. Vipassana, hay thiển 
quán, là một hình thức thiển bản xứ được tìm thấy trong truyền 
thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Cốt lõi của thiển tuệ minh sát 
là tu tập thiển chánh niệm. Thynn giải thích như sau: 

Saii, hay niệm, có nghĩa là có hành vi của tâm. Một cách 
có chủ ý chúng ta quyết chú ý đến tâm mình... Thông thường, 
tâm chúng ta luôn vận hành, suy nghĩ, cảm nhận, chuyển dịch 
không ngừng từ điều này sang điều khác. Do sự chuyển dịch 
liên miên này, nên không có chỗ cho ý thức xuất hiện. Y thức 
có thể đôi khi trộm nhìn vào, nhưng rất rụt rè. Nó chậm chạp 
và lờ mờ. Những tư tưởng lăng xăng và những cảm xúc của 
chúng ta hầu như thường thống trị chuỗi hoạt động này. Tâm 
phải đi ra khỏi cái vòng tròn bất tận này để ý thức khởi lên 
đây đủ." 





Š Thynn Thynn, Thiền Định Sinh Động, Tuệ Quán Sinh Động (Trung 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 571 


Luyện tâm chú ý đến nội dung các tư tưởng và cảm xúc là 
mục đích của sự tu tập thiển chánh niệm. Trong loại thiển này, 
hành giả bắt đầu bằng việc quán sát hơi thở. Bất cứ khi nào tư 
tưởng hay cảm xúc khởi lên, họ chỉ nhìn “những hoạt động 
tâm” này đúng như chúng đi vào và đi ra khỏi tâm, không có 
cảm xúc dính vào hoặc để tâm theo chúng. Sự tu tập này giúp 
cho hành giả chuyển hoá những cẩm xúc tiêu cực của họ. 

Nói chung, việc cố vấn do hai vị ni đưa ra cho thấy rằng 
các cá nhân tìm kiếm giải thoát khỏi đau khổ nhận được lợi 
lạc lớn từ Giáo Pháp của hai vị ni này. Họ có thể ứng dụng 
giáo lý và tu tập thiển định để chuyển hoá đau khổ của họ. 


Tiến Trình Chuyển Hoá Tích Cực Của Cá Nhân 

Khía cạnh quan trọng thứ ba của tiến trình cố vấn được hai 
vị ni Phật Giáo làm cho dễ dàng có thể được tóm tắt bằng một 
đoạn trong kinh Pháp Cú (Dhammapada). Trong bản kinh sưu 
tập những bài kệ Phật giáo cổ điển này, Đức Phật khuyên 
“Người trí sẽ không nhìn lỗi của người khác, hoặc điểu gì họ 
đã làm hoặc không làm, mà sẽ nhìn vào lỗi của chính mình.” 
Một cách để con người tu tập phẩm chất trí tuệ là trước tiên 
nhìn vào chính mình để tìm ra nguyên nhân đau khổ, hơn là 
gán nó một cách máy móc cho lỗi hay hành vi của người khác. 
Điều này đòi hỏi một người phải có sức mạnh trí tuệ để nhận 
ra sự sai lạc, lầm lỗi và sự chưa hoàn hảo của mình. 

Khi nghiên cứu vai trò của những cá nhân được cố vấn 
trong tiến trình chuyển hoá, tôi nhận ra rằng mỗi người đã 





Tâm Giáo Pháp Sae Taw Win II, 1922), tr. 70. 
? Thomas Cleary, Kinh Pháp Cú: Những Lời Dạy của Đức Phật (Nữu 
Ước: Bantam Books, 1995) tr. 31. 


572 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thận trọng nỗ lực chuyển hoá đau khổ của mình. Họ hoàn tất 
điểu này nhờ một thiện chí liên quan một cách tích cực đến 
một tiến trình nội quán đưa đến ý thức sâu sắc về sự tự hiểu 
bản thân. 

Alan Watts cho rằng “Chúng ta sẽ là con người đây đủ, 
hiểu biết và có ý thức đầy đủ, dường như là chúng ta muốn 
cho những niểm vui của chúng ta phải chịu khổ. Nếu không có 
ý muốn này, có thể không có sự phát triển nào trong cường độ 
của ý thức.”'” Khi con người không muốn suy nghĩ và đối phó 
với ý nghĩa sâu xa của nỗi khổ, họ làm lệch lạc và kéo dài tiến 
trình trị liệu. 

Culter viết: “Sự từ chối chấp nhận đau khổ như một phần 
của cuộc sống có thể dẫn đến chỗ tự xem mình là một nạn 
nhân vĩnh viễn và đỗ cho người khác những rắc rối của mình — 
một phương thức chắc chắn thành công cho cuộc sống đau 
khổ.”'" Lời bình này nhấn mạnh rằng đau khổ là một phần vốn 
có của cuộc sống và khi con người nắm chắc cái hy vọng 
không thực tiễn là họ phải luôn luôn hạnh phúc, thì họ dễ rơi 
vào chỗ than trách mình hay người khác khi họ không đạt 
được điều họ muốn. 

Khi con người suy ngẫm và đối phó với ý nghĩa sâu xa của 
các vấn để họ đương đầu, họ có thể đi đến chỗ nội quán khách 
quan hơn. Sự nội quán này là chủ yếu vì nó có thể làm cho họ 
có cái nhìn sâu sát hơn và không thiên vị đối với chính mình. 
Nó cũng cho phép họ quán sát các nguyên nhân của đau khổ, 
và hướng sự chú ý về nội dung của ý nghĩ họ. Điều khởi lên từ 





!9 Alan W. Watts, Sự Khôn Ngoan Không An Toàn (Nữu Ước: Câu Lạc 
Bộ Sách Báo có Chất Lượng, 1951), tr. 31. 
!!Lama và Culter, 1988, tr. 150. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 573 


việc nhìn vào ý nghĩ của mình và suy gẫm về những hành vi 
trước kia của mình là những nhận thức mới mẽ về nguyên 
nhân đau khổ của mình. 


Sự Tin Tưởng và Đánh Giá Cao Chư Ni 

Đặc tính quan trọng thứ tư của tiến trình cố vấn là tầm 
quan trọng của sự tin tưởng và sự đánh giá cao đối với hai vị ni 
Phật Giáo. Những người ở San Francisco đã xây dựng từ từ 
lòng tin của họ đối với Sayamagi Rina bằng cách làm việc với 
sư và quán sát các hành vi của sư, đối với sư và cả những 
người khác. Khi cuối cùng họ chắc chắn được sự chân chính và 
tử tế của Sayamagi Rina, họ mở lòng ra để tin tưởng vào sư, 
và điểu quan trọng là tin tưởng vào tiến trình của họ. Alex 
Berzin viết: 

Sự tin tưởng của chúng tôi xuất phát từ việc đã dựng nên 
qua thời gian những mối liên hệ lâu dài {với các vị cố vấn tâm 
linh} cho nên chúng tôi hoàn toàn tin chắc vào sự liêm chính 
của họ. Trong tiến trình đạt đến niềm tin vào những vị cố vấn, 
chúng tôi cũng đi đến chỗ tin tưởng vào chính mình rằng 
chúng tôi có thể cải thiện bằng cách liên kết với họ. Sự an tâm 
có từ sự nhận thức này cho phép chúng tôi dễ dàng chấp nhận 
đối với những ảnh hưởng tích cực của họ và c ổi mở đối với sự 
thay đổi. ” 

Theo Berzen, một trong những sự lợi lạc của việc học tin 
tưởng vào các vị cố vấn là sức mạnh của năng lực tin tưởng 
nơi chính mình, điều này tới phiên nó, sẽ giúp giảm bớt sự sợ 
hãi liên quan đến người khác. 





! Alex Berzin, Về Một Vị Thầy Tâm Linh: Xây Dựng một Mối Liên Hệ 
Tốt Đẹp (Nữu Ước: Nhà Xuất Bản Sư Tử Tuyết, 2000), tr. 85. 


574 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Cùng với sự tin tưởng, có một sự hiểu biết ngày càng tăng, 
sự đánh giá, sư chấp nhận lòng tử tế được những nhà cố vấn 
tâm linh đưa ra. Khả năng đánh giá cao lòng tử tế của một 
người nào đó đòi hỏi người đó dẹp đi những tình cảm kiêu 
mạn. Điều này liên đến một sự giảm bớt tự nhiên sự kiêu ngạo 
của cá nhân. Khi con người không quá mãi mê với những nhu 
cầu của họ đối với sự độc lập và kiêu mạn, họ mở rộng lòng 
để nhận hay đánh giá cao điều mà chư ni đã cống hiến cho họ. 

Khía cạnh quan trọng thứ tư của tiến trình cố vấn cho thấy 
rằng sự tin tưởng và đánh giá hai vị ni Phật Giáo đã cung cấp 
một tình huống tối ưu cho việc cố vấn hữu hiệu. Sự tin tưởng 
và đánh giá cao làm cho các phẩm chất của lòng từ và trí tuệ 
có thể chuyển từ chư ni sang các cá nhân. 


Kết Luận 

Nói tóm lại, tiến trình cố vấn liên quan đến hai vị ni Phật 
Giáo và tám người khác cho thấy bốn đặc tính quan trọng: các 
thuộc tính của những người cố vẤn, ảnh hưởng của giáo lý 
Đức Phật, vai trò tích cực mà con người cần có trong tiến trình 
chuyển hoá của họ, và tầm quan trọng của sự tin tưởng cùng 
đánh giá cao đối với chư ni. Những hàm ý của bốn đặc tính 
quan trọng trong việc cố vấn của hai vị ni này là chư ni Phật 
Giáo có thể cống hiến những đóng góp giá trị cho xã hội và 
giáo lý Đức Phật về việc giúp đỡ con người đối phó với một số 
khó khăn chung trong đời sống hàng ngày của họ và bằng việc 
nuôi dưỡng sự hiểu biết tâm linh. 


++* 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 57ã 


IIIILWW ĐI MÍT ĐÍVTHỈN 
TỦ TRUW H4 BỮN ĐẢI L0AN VÀ VIỆT AM 


Elise DeVido 


Động lực làm xuất hiện bài báo này tại Hội Nghị Thường 
Niên lần thứ tư về Tư Tưởng của Ấn Thuận (Yinshun) được tổ 
chức tại Đài Loan năm 2003, khi tôi được các học giả Đài 
Loan bảo đảm rằng khái niệm “Phật Giáo dấn thân” mà Hoà 
Thượng Thích Nhất Hạnh tuyên truyền xuất phát từ những ý 
tưởng của Hoà Thượng Ân Thuận (Yinshun) về “Phậr giáo 
nhân gian”` Câu nói có vẻ đơn giản này khêu gợi sự tò mò của 
tôi, cho nên tôi đã nghiên cứu sâu xa hơn vào tài liệu hiện có 





' Lời cám ơn chân thành của tôi xin gởi đến David Loy, Shawn 
McHale, Tỳ-kheo Santikaro, Shi Zhaohul, Karma Lekshe Tsomo, và 
Jonathan Watts. Tôi đặc biệt biết ơn Thiên Đô người đã trả lời những bức 
điện thư bất tận của tôi với sự kiên nhẫn và cổ vũ lớn lao, và đã chỉ cho 
tôi những nguồn tài liệu quan trọng. 


576 RA KHỎI BÓNG TỐI 


về Phật Giáo dấn thân và trao đối thư từ với vài thành viên 
sáng lập của Mạng Lưới Quốc Tế của Các Phật Tử Dấn Thân 
(INEB) và các học giả Phật Giáo tại Việt Nam. 

Khi tôi so sánh những khám phá này với các bài đọc và 
điều tra của tôi về Phật Giáo tại Đài Loan, tôi nhận ra rằng 
vào đầu thế kỷ thứ 20, những vị tăng sĩ theo chủ nghĩa cải 
cách được cảm hứng trực tiếp không phải từ Ân Thuận mà là 
từ vị thầy của họ là vị tu sĩ Trung Hoa Taixu (1890-1974) và 
“Đạo Phật Nhân Gian” của Taixu. Các hạt giống tư tưởng 
Taixu đã gieo tại Việt Nam không chỉ có kết quả trong những 
định chế tổ chức và giáo dục một Tăng-già được hiện đại hoá, 
mà còn ế.. mang lại những thay đổi trong ý thức quần chúng, 
đưa đến một sự tái lập vai trò quốc gia (của đạo Phật) trong 
các thập niên về sau,”ˆ với Đạo Phật hiện thực của Thích Nhất 
Hạnh và những vị khác tại Việt Nam những năm 1960. 

Nếu có thì cũng ít tác phẩm nghiên cứu đối chiếu về Phật 
Giáo Đài Loan và Đông Nam Á, cho nên hiếm thấy tài liệu về 
Phật Giáo dấn thân để cập đến Phật giáo Đài Loan và không 
lưu ý đến mối liên hệ của Taixu. Đồng thời, phần chính các 
tác phẩm về lịch sử ngày càng gia tăng của Phật giáo Đài 
Loan hiếm khi đưa ra những so sánh với Đông Nam Á hay 
ngay cả Nhật Bổn và Hàn Quốc. Bài viết này mô tả con đường 
Đạo Phật nhân gian từ Taixu của Trung Hoa đến Việt Nam và 
từ Taixu đến Đài Loan, và khám phá cách mà những tình 
huống xã hội chính trị khác nhau tại Việt Nam và Đài Loan 





? Thiện Độ, “Sự Tìm Kiếm Giác Ngộ và Sự Đồng Nhất Văn Hoá: Đạo 
Phật tại Việt Nam Đương Đại,” trong Phật Giáo và Chính Trị tại Châu Á 
Thế Kỷ Hai Mươi, lan Harris (Luân Đôn: Pinter, 1999) tr. 268. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 577 


đưa đến những hình thái khác nhau của Đạo Phật dấn thân. 
Hầu hết nó đi trong chiều sâu về những biểu hiện khác nhau 
của Đạo Phật Nhân Gian tại Đài Loan, đặc biệt là Đạo Phật 
dấn thân được truyền bá do Hoà Thượng Zhaohui, nhà hoạt 
động cấp tiến tại Đài Loan, được viết bằng Anh ngữ hầu như 
với giá cho không. Người ta hy vọng rằng những khám phá 
của bài viết này có thể đóng góp vào những cuộc tranh cải 
đang diễn ra về nguồn gốc, định nghĩa, và những sự khác nhau 
của Phật giáo dấn hân vì nó nêu bật cả về những đối mới lẫn 
những giới hạn của Phật giáo Nhân Gian tại Đài Loan. 

Bên cạnh trường hợp Việt Nam, nhiều học giả đã thảo 
luận sự liên minh của Phật giáo và các phong trào giải phóng 
quốc gia, từ thế kỷ 19 trở đi, khắp Đông Nam Á và Đông Á. 
Đáng để ý cách thức trong mỗi trường hợp sự phục hưng của 
Phật giáo (hoặc do nhà nước hướng dẫn, hoặc do sự đồng ý 
của nhà nước hoặc từ nhân dân bên dưới) được nhìn như 
phương thức để xác nhận nhân dạng “đích thức” của mỗi quốc 
gia. Mỗi trường hợp dường như là một nỗ lực để đoàn kết và 
củng cố đất nước đương đầu với sự tấn công dữ dội của 
phương Tây, hoặc chủ nghĩa thuộc địa hoặc sự hiện đại hoá 
hoặc cả hai. Lúc đó Đạo Phật đương đầu với một loạt những 
khuynh hướng mới toàn cầu, như phong trào xã hội của những 
năm 1960 và 1970; và những phong trào hoà bình và quyển 
con người tại Châu Mỹ La Tinh, Đông Âu, Nam Phi, và Á 
châu trong những năm 1970 và 1980. Bây giờ một lần nữa, 
đạo Phật phải đối phó với những thách thức của sự toàn cầu 
hoá hiện nay. Trong khi ghi nhớ những khác nhau gay gắt 
trong các tình huống xã hội và lịch sử, điểu quan trọng là duy 
trì một quan điểm vượt phạm vi quốc gia để tránh sự đòi hỏi 


578 RA KHỎI BÓNG TỐI 


“độc nhất” do bất kỳ một truyền thống hay phong trào Phật 
Giáo nào. 
Sự Chấn Hưng Phật Giáo Trung Hoa 

Theo Holmes Welch, tại Trung Hoa: 

Tôi tin rằng sự chấn hưng Phật Giáo bắt đầu khi những cư 
sĩ nỗ lực in lại các kinh đã bị tiêu huỷ trong cuộc nổi loạn của 
TẾi Bình (những năm 1860), tập hợp các xung động khi sự 
khám phá của giới học giả Phật Giáo Tây phương kích thích 
nhu cầu cho các học giả Phật Giáo Trung Hoa, và khi sự xâm 
lược Trung Hoa của những người truyền giáo Cơ-đốc đưa đến 
ý tưởng đào tạo các nhà truyền bá Phật Giáo và gởi người 
truyền đạo đến Ấn-độ và Tây phương. Cho đến thời điểm này 
chỉ giới nam cư sĩ là ược quan tâm... Nhưng trong những năm 
cuối của triều đại nhà Thanh (cuối thế kỷ 19 —- đầu thế kỷ 20) 
khi sự sung cơng tài sản của họ ược tiến hành để dùng trong 
giáo dục thế tục, các vị tăng sĩ bắt đầu tổ chức các trường và 
những việc phúc lợi xã hội ẻ làm phương tiện tự vệ. 

Welch tin rằng ba sợi dây xuyên suốt qua sự chấn hưng 
Phật Giáo Trung Hoa là 1) nhu cầu củng cố tính đồng nhất thể 
tôn giáo của cư sĩ; 2) nhu cầu tự bảo tổn kinh tế về phía tăng 
sĩ; và 3) nhu cầu đạt được địa vị quốc tế của cư sĩ lẫn tăng sĩ." 

Khi nói về những người cải cách Phật Giáo ở Trung Hoa 
đầu thế kỷ 20, ông nói: “nhu cầu đối với địa vị - địa vị trí 
thức, đưa đến sự cần thiết phải gặp gỡ các thách thức khoa học 
và triết học Tây phương, của Max-xít và của Cơ-đốc giáo. Nó 





3 Holmes Welch, Sự Phục Hưng Phật Giáo ở Trung Hoa (Cambridge, 
Mass: Thông Tấn Đại Học Havard, 1968), tr. 259. 
* Sách đã dẫn, tr. 260-62. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 579 


giúp đưa đến việc phục hưng sự quan tâm trong 
Dharmalaksana (Trường Phái Duy Thức), sự xuất hiện của 
khoa Phật học, và sự tham gia trong những hình thái phúc lợi 
xã hội Tây phương hiện đại.” 

Gương mặt chính trong sự chấn hưng Phật Giáo Trung 
Hoa là tu sĩ Taixu, người phát biểu ý tưởng về “Phật Giáo 
Nhân Sinh” và “Phật Giáo Nhân Gian”. Thay vì chờ đợi và 
cầu nguyện cho sự vinh quang của cõi Tịnh Độ trong kiếp sau 
qua sự can thiệp của Phật A-di-đà, “Taixu nhìn thấy thế giới 
này được chuyển hoá bằng sự hồi hướng và việc làm tận tuy 
hy sinh của hàng ngàn vị bổ tát trong đời thường... “Ê cả tu sĩ 
lẫn cư sĩ. Những vị bồ tát này sẽ làm việc theo lý tưởng song 
song với một chính phủ đã được gÍc ngộ vững vàng. 

Welch nhận thấy rằng sự chấn hưng Đạo Phật của thời 
hiện đại (cuối triều Thanh và đầu thời Cộng Hoà) được đặc 
biệt đánh dấu bằng những yếu tố mới như sự phát triển của 
các tổ chức cư sĩ và cư sĩ dạy Giáo pháp; sự phát triển của 
những dưỡng đường, viện mồ côi và trường học. Sự thành lập 
trạm phát thanh ở Thượng Hải; việc quy y trong các nhà f; và 
nỗ lực bắt đầu một phong trào thống nhất giáo hội với các 
Phật tử hải ngoại. Cũng vậy, sự chấn hưng hiện đại đã xuất 
hiện những nhà xuất bản Phật Giáo, những hội thảo đã được tổ 
chức lại cho tu sĩ đạo Phật, và các hội Phật Giáo quốc gia. Tất 
cả những đối mới trên đã gián tiếp hay trực tiếp vay mượn 
quan điểm và những cải cách của Taixu.” 





” Sách đã dẫn, tr. 261. 

 Don Pittman, Hướng Về một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại: Những 
Cải Cách của Taixu (Honolulu: Đại Học Báo Chí Hawaii, 2001), tr.222-223. 

”Welch, Sự Chấn Hưng Đạo Phật ở Trung Hoa, tr. 262-64. 


580 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Lập trường chính trị của Taixu không dễ xếp loại. Ngài đã 
có tuổi vào những năm đầu của cuộc cách mạng 1911, và 
những người bạn cùng đồng nghiệp của ngài gồm có những 
nhà cách mạng, những người vô chính phủ và xã hội chủ 
nghĩa. Trước tiên, ngài ngưỡng mộ chủ nghĩa xã hội, bởi vì 
ngài cho rằng cũng như đạo Phật, chủ nghĩa xã hội tán thành 
sự bình đẳng con người và phúc lợi xã hội. Ngài thích cái 
thông điệp sau đây của chủ nghĩa xã hội: “mỗi người làm việc 
theo khả năng và hưởng theo nhu câầu.”Š Ban đâu, ngài lạc 
quan cho rằng xã hội chủ nghĩa có thể hạn chế sự thái quá của 
chủ nghĩa cá nhân, cũng như chính sách độc quyển và những 
công ty lớn khai thác thị trường quốc nội và quốc tế, và tạo ra 
những khác biệt ngày càng tăng giữa giàu và nghèo. 

Tuy nhiên, sau năm 1925, Taixu bác bỏ lời kêu gọi của 
chủ nghĩa Cộng Sản đòi đấu tranh giai cấp mãnh liệt và cường 
điệu hoá vật chất và tập thể trong khi bỏ lơ tâm, thân và cá 
nhân con người. Lập trường chính trị của ngài ở vào “cánh 
phải của trung tâm”? một phần vì những lý do ý thức hệ và 
một phần vì những lý do thực tế (để đạt được sự đồng tình 
chính trị cho các kế hoạch cải cách và canh tân hoá đạo Phật, 
và để truyền bá đạo ra hải ngoại.) '° 

Như Don Pittman đã cho thấy, Taixu không chỉ truyền bá 
quan điểm của ông về một đạo Phật tập trung vào con người, 





Š Pittman, Hướng Về một Đạo Phật Trung Hoa Hiện Đại, 19-5-2004, tr. 
182. 

? Sách đã dẫn, tr.182, 192. 

!° Mặc dù Taixu một mất một còn trong tư thế Người Quốc Gia, người 
ta cũng không thể gọi chế độ Quốc Gia là vững vàng hay giác ngộ trong 
thời kỳ 1925-1947, một thời kỳ nội chiến, chiến tranh chống lại người 
Nhật, và một thời kỳ có sự áp bức chính trị gắt gao. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 581 


mà còn hy vọng biến đạo Phật thành một phong trào toàn cầu 
làm biến đổi những chủ nghĩa quốc gia hạn hẹp và đưa đến 
nền hoà bình thế giới. Hướng đến mục tiêu này, Taixu đã đi 
sang Đài Loan, Nhựt và Hồng Kông (1917-1925); sau đó sang 
Pháp, Tích Lan, Ấn Độ, và Mã Lai (1939-1940).!' Tại Tích 
Lan, quê hương của nhà chấn hưng Phật Giáo vĩ đại, 
Dharmapala, Taixu đã nói chuyện chi tiết với vị học giả Phật 
Giáo G.P. Malalasekera về việc thành lập một liên đoàn Phật 
Giáo thế giới. Năm 1950, kế hoạch này thành công khi Tiến Sĩ 
Malalasekara thành lập Hội A¡ Hữu Phật Tử Thế Giới. ” 

Giữa những năm 1940, Taixu nghiên cứu ngắn gọn việc 
thành lập một đẳng chính trị Phật Giáo. Lúc đó ngài nghĩ rằng 
điều thích đáng là Phật tử nên theo kịp những công việc chính 
trị và trở thành thành viên tích cực của một đảng chính trị theo 
sự lựa chọn của họ, ngang bằng với Đảng Cộng Sản, mặc dù 
ngài nghĩ tu sĩ không nên phục vụ trong chính phủ. Ì Vào năm 
1937, Taixu cho rằng những nỗ lực của ông gây ra “một cuộc 
cách mạng trong Phật Giáo” là một sự thất bại do “những yếu 
kém và thất bại” cũng như sức mạnh của đối phương. * Ngoài 
việc truyền cảm hứng cho một vài tổ chức Phật Giáo Đài Loan 
hàng đầu được thảo luận trong bài này sau khi ngài viên tịch 
vào năm 1947, Taixu đã có ảnh hưởng sâu xa đến Phật Giáo 
Việt Nam vào những năm 1920-1930, bắt đầu giai đoạn cho 
những phát triển áng kể trong những năm 1960-1970. 





!! Pittman, Hướng về Một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại, tr. 105-114, 
118-130, 139-142. 

!ˆ Sách đã dẫn, tr. 142-1443. 

!3 Sách đã dẫn, tr. 149-150. 

'*#Taxu, Về Một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại, tr.138-139. 


582 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Ảnh Hưởng Taixu và Sự Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam 

Thiện Độ cho rằng “sự chấn hưng Phật Giáo ở Việt Nam 
có hai phần chính. Thứ nhất, ngoài tác dụng kích thích sự hiện 
đại hoá và chủ nghĩa Quốc Gia vào cuối thế kỷ 19, có một ảnh 
hưởng của “chủ nghĩa Đông phương ngược chiều” như những 
tác phẩm của các học giả Tây phương tại Ấn Độ và những 
nghiên cứu Phật Giáo được dịch ra các ngôn ngữ Nam Á, 
Đông Nam Á, và Đông Á, và kích thích những sự phục hưng 
trong nước tại một số quốc gia Á châu. Ở đây, Thiện Độ nhấn 
mạnh tầm ảnh hưởng quan trọng của Taixu đối với sự chấn 
hưng Phật Giáo Việt Nam trong số những thành phần tinh hoa 
ở thành thị tại Việt Nam. 

Thứ hai, những người tham gia trong cuộc đấu tranh chống 
thuộc địa, từ cuối thế kỷ 19, quay sang Tăng-già Phật Giáo để 
lãnh đạo sau khi giới trí thức Khổng Tử thất bại trong trọng 
trách của họ.'” Vào những năm 1860, đã có những cuộc nổi 
dậy chống Pháp do những nhóm cư sĩ tin vào thời hoàng kim 
của Phật Giáo dựa vào nông thôn trong thời kỳ 1885-1898 đã 
nhìn thấy không chỉ sự phản kháng của nhóm cư sĩ mà còn 
những cuộc nổi dậy cách mạng vũ trang của chư tăng Phật 
Giáo, như trong “Chiến Tranh của Chư Tăng” năm I8§9§ tại 
miễn trung Việt Nam. Cho nên chính quyển Pháp tăng 





nề Thiện Độ, “Vấn Đề Giác Ngộ và Đồng Nhất Hoá Văn Hoá: Phật 
Giáo tại Việt Nam,” tr. 260. Qua suốt lịch sử Việt Nam và đồng thời với 
sự chấn hưng Phật Giáo dựa trên thành thị của thế kỷ 20, cũng có những 
phong trào đạo Phật phổ biến ở mức cơ sở đôi khi được phân chia với 
những phát triển của giới tinh hoa thành thị. Xem Thiện Độ, Chủ Nghĩa 
Siêu Nhiên của Việt Nam: Các quan điểm của Miền Nam (Luân Đôn: 
Rouledge/Curzon, 2003). 

!* Thiện Độ, “Vấn Để Giác Ngộ và Đồng Nhất Hoá Văn Hoá: Phật 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 583 


cường sự đàn áp của họ đối với Phật Giáo và bước đến chỗ 
thúc đẩy Cơ Đốc Giáo củng cố sự cai trị thuộc địa của họ. 
“Đây là khởi đầu của sự kỳ thị tôn giáo, một tư tưởng không 
thể tách rời khỏi toàn bộ cuộc vận động phức tạp đối với nền 
độc lập nước nhà. ”'” Sự đàn áp của người Pháp không Ầm dừng 
lại, mà trái lại đã kích thích những phong trào phản kháng của 
người Việt Nam; nhiều người Phật tử tham gia, cư sĩ và tu sĩ 
tìm cách truyền bá đạo Phật và làm cho các cơ sở Phật Giáo 
mạnh lên khắp nơi trong nước. 

Thích Nhất Hạnh viết: “Vào những năm 1930, các học giả 
Phật Giáo đã thảo luận sự dấn thân của Phật Giáo trong xã hội 
hiện đại và gọi nó là Nhân Gian Phật Giáo (Phật Gíao Nần 
Gian của Taixu) hay Phật Giáo Dấn Thân.”'3 Thiện Độ viết 
rằng bản dịch tiếng Việt của người Việt Nam: Hoa Sen Trong 
Biển Lửa, Chương Hai, vừa có “Nhân gian Phật giáo” cũng 
như câu “một nên Phật giáo dân tộc Việt Nam”.Thiện Độ viết 
rằng câu này được dùng “.. để mô tả vấn để cải cách rộng 
khắp được gợi hứng từ tâm gương Trung Hoa vào thời đó, bao 
gồm “cải cách niềm tin, và bài trừ mê tín dị đoan.” Đó là một 
phần của tiền Chiến tranh Thế giới nhận thức rõ cần phải xác 
định một đồng nhất thể quốc gia qua Phật giáo, nhưng vấn để 
này đã bị xem như một việc bị giới ưu tú thành thị lèo lái... ” 

Mặc dù Taixu không đến thăm Việt Nam, trong những 
năm 1920 các bài viết của ông đã được vị tăng cải cách Thiện 





Giáo tại Việt Nam: Phật giáo tại Việt Nam Đương Đại,” tr. 259-260; và 
Thích Nhất Hạnh, Việ? Nam: Hoa Sen trong Biển Lửa (Nữu Ước: Hill và 
Wang, 1967), tr. 21-24. 

T.N. Hạnh, Việt Nam, tr. 24.T.N. Hạnh, Việt Nam, tr. 42. 

'3T.N. Hạnh, Việt Nam, tr. 42. 

'' Thiện Độ, email ngày 27 tháng 3 năm 2004. 


584 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Chiêu dịch ra Việt ngữ. Thiện Chiêu cũng truyền bá Sự Tái 
Tổ Chức Hệ Thống Tăng-già của Taixu giữa chư tăng tại bắc 
Việt.” Một điển hình là tác phẩm “Phật Giáo Vô Thân Luận” 
của ngài đồng thời là một lời nghị luận về việc tại sao Trường 
Phái Duy Thức cao hơn các truyền thống Tịnh Độ và Thiền, 
và là một phê phán về Cơ Đốc Giáo. Kế hoạch cải cách dũng 
cảm của ngài “kêu gọi Phật Giáo Trung Hoa thay đổi lại hình 
thái thuộc cơ chế với những tu viện kiểu mẫu mới, những tổ 
chức từ thiện, và những mạo hiểm về mặt giáo dục.”“' Những 
bài viết này là những bài trong số các tài liệu chủ yếu, cùng 
với tờ báo ra định kỳ Hải Triều Âm và những ấn phẩm của các 
tổ chức Phật giáo Thượng Hải, gợi cảm hứng cho cuộc chấn 
hưng Phật Giáo tại Việt Nam.” 

Trước hết, Phật Giáo “hiện thực” này tập trung vào việc 
giáo dục các tu sĩ, truyền bá Phật Giáo qua các ấn phẩm và 
bài giảng pháp, thành lập các hiệp hội Phật Giáo địa phương 
và khu vực, xây dựng các nhóm cư sĩ “tự tu”, và hình thành 
các nhóm tuổi trẻ Phật Giáo. Tuy nhiên, cuộc chấn hưng trước 
năm 1945 được giới hạn chính yếu vào các nhóm uyên bác 
thành thị. Các Phật tử chưa dấn thân rộng rãi về mặt chính trị 
và sự cung cấp phúc lợi không vượt ra khỏi mô hình truyển 





® David Marr, Truyền Thống Việt Nam Đang Trên Đường Thử Nghiệm 
(Berkeley: Đại Học Báo Chí California, 1984, tr. 304, n.57. 

?' Pitman, Về Một Đạo Phật Trung Hoa Hiện Đại. Tr. 95. 

? Shawn McHale, Báo Chí và Quyền Lực: Khổng Giáo, Cộng Sản và 
Phật Giáo trong việc Tạo Dựng Việt Nam Mới (Honolulu: Đại Học Báo 
Chí Hawaii, 2004), tr. 158; Thiện Độ: “Truy Tìm Sự Giác Ngộ và Đồng 
Nhất Thể Văn Hoá,” tr. 279, n. 19; Nguyễn Thế Anh, “Sự dấn thân về 
chính trị của Phật Giáo tại Nam Việt Nam trong những năm 1960”, Các 
Triết Thuyết Đạo Phật và Xã Hội Châu Á: Tu Sĩ, Xã Hội và Quyển hành, 
A. Forest, (Pa-ri: L Harmattan, 1990), tr.112. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 585 


thống của việc tài trợ phúc lợi ngắn hạn do các chùa chiển.” 
Nhưng sau đệ nhị thế chiến, với sự nổi dậy của lực lượng Việt 
Minh, chiến tranh Đông Dương tiếp theo sau, và sự chia cắt 
Việt Nam, “giới trí thức Phật Giáo bấy giờ nhận thức được địa 
vị của Phật Giáo trong một chiểu hướng chính trị mới.””° Năm 
1951, các Phật tử từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam lần đầu 
tiên cùng đến với nhau để thành lập một hiệp hội quốc gia. 
“Tập thể mong muốn một giải pháp bất bạo động cho cuộc 
sung đột vũ trang dường như khẩn thiết hơn...”” Sự đàn áp của 
chế độ Diệm đối với giới trí thức, thương gia, tuổi trẻ và các 
nhóm Phật Giáo đã làm cho những người Phật tử và không 
phải Phật tử đoàn kết lại giống như trong một phong trào 
chống chính phủ lên đến đỉnh cao trong việc tự thiêu của ngài 
Thích Quãng Đức và những người khác giữa năm 1963. “Lân 
đâu tiên từ ngữ “đấu tranh” được dùng trong ngôn ngữ chính 
thức của giáo hội.”” 

Thích Nhất Hạnh và Nguồn Gốc Thuật Ngữ “Phật Giáo 
Dấn Thân” 

Điều quan trọng cần lưu ý là Thích Nhất Hạnh trở thành 
một sa-di tại chùa Từ Hiếu trong truyền thống Lâm Tế, ông 
chuẩn bị cho việc thọ giới cụ túc và nhận giới này vào năm 
1949 tại Viện Bảo Quốc, một trong những thành quả của 
phong trào chấn hưng Phật Giáo những năm 1930 tại Việt 





ch Thiện Độ, “Vấn Đề Giác Ngộ và Đồng Nhất Hoá Văn Hoá: Phật 
Giáo tại Việt Nam”, tr. 273. 

4 T.N. Hạnh, Việt Nam, tr. 43. 

3 Thiện Độ, , “Vấn Để Giác Ngộ và Đồng Nhất Hoá Văn Hoá: Phật 
Giáo tại Việt Nam” 

* Sách đã dẫn, tr.272. 


586 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Nam.” Hầu hết các học giả cho thuật ngữ “Phật Giáo dấn thân” 
là có từ Thích Nhất Hạnh và những khủng hoảng xã hội chính 
trị Việt Nam đâu những năm 1960. Đối với Sallie B. King, 
“Phật Giáo Dấn Thân” thuộc bất cứ hình thức nào cũng đều bắt 
đầu với Thích Nhất Hạnh, mà không đề cập đến lịch sử Việt 
Nam, Taixu, hay những phát triển ở Đông Nam Á khác. 

Christopher Queen cũng lưu ý đến những ảnh hưởng của 
người Pháp:“.. dường như những thuật ngữ “engagé” của 
Pháp, có nghĩa là nói thẳng hay liên quan đến chính trị, là nói 
chung cho những nhà trí thức hoạt động trong Đông Dương 
thuộc Pháp những năm 1960. Tôi đã hỏi Thiện Độ quan 
điểm của ông về trích dẫn này. Ông đồng ý rằng thuật ngữ của 
Sartre đã thành cái mốt tại Sài Gòn vào đầu những năm 1960 
và Dấn thân trở thành thuật ngữ tiếng Việt thay thế cho từ 
engagé của Sartre — đấn có nghĩa là tiến lên, đẩy lên; thân là 
cái thân thể. Song ông nói rằng: 

Tôi thật sự không biết thuật ngữ “Đạo Phật Dấn Thân” lần 
đầu tiên được các nhà văn Việt Nam dùng khi nào. Tôi chỉ có 
thể nói khi nào ý tưởng Phật Giáo dấn thân lần đầu tiên được 
Thích Nhất Hạnh và nhóm của ông ây mạnh... Vào đâu 





?T.N. Hạnh, Việt Nam, tr. 42. 

* Chẳng hạn, xem Chris Queen, “Dẫn Nhập”, tr. 22, và Thomas F. 
Yarnall, “Phật Giáo dấn thân: Mới và Cải Tiến?” tr. 286, đều trong Pháp 
Hành: Những Nghiên Cứu về Đạo Phật Dấn Thân, (Luân Đôn: 
Routledge/Curzon, 2003). Cũng xem Sallie B. King, “Thích Nhất Hạnh 
và Đển Thờ Phật Giáo Thống Nhất,” Phật Giáo Dấn Thân: Các Phong 
Trào Giải Phóng Phật Giáo tại Châu Á, trong Christopher Queen và Sallie 
B. King (Albany, N.Y.: Đại Học Báo Chí Nữu Ước, 1986), tr.321-363. 

® Trong phần “Dẫn Nhập: Các Hình Thái và Nguồn Gốc của Đạo Phật 
Dấn Thân”, Sách đã dẫn, tr. 34. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 587 


những năm 1960, Thích Nhất Hạnh viết về sự hiện đại hoá của 
Phật Giáo. Tôi nghĩ rằng điều đó đến gần lúc ông tiến đến ý 
nghĩa “dấn thân” (bạn biết rằng ý nghĩa của từ acfualifé trong 
tiếng Pháp là thực tế hiện nay hay sự việc hiện nay). Một câu 
khác mà ông để cập đến trong Hoa Sen là sự mong mõi của 
các Phật tử là mang đạo Phật đi vào cuộc đời. 

Sau khi Viện Đại Học Vạn Hạnh được thiết lập, Thích 
Nhất Hạnh đứng đầu Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, 
một diễn dịch của Đạo Phật dấn thân, điều đó đã đưa ông đến 
chỗ căng thẳng với những vị tôn túc trong Giáo Hội khoảng 
năm 1963-1964. Nhưng Sư Cô Chân Không kể lại rằng những 
tư tưởng này đã được bàn luận với ông sớm hơn, giữa năm 
1958-1961, khi sư cô đã bắt đầu công việc phúc lợi với một 
vài người bạn.? 

Có lẽ do đi theo gương của các cơ sở phúc lợi Cơ-đốc giáo 
và những cải cách của Vatican II kêu gọi đặt nặng vào công 
bằng xã hội mà các Phật tử trẻ tuổi đã hy vọng rằng Phật Giáo 
Việt Nam có thể làm sáng tỏ lại và thực hiện sứ mạng bổ-tát 
cùng cách đó, như Taixu đã kêu gọi trước đó một thế hệ. 

Tuy nhiên, tất cả chư tăng đều không đồng ý chút nào với 
khía cạnh Phật Giáo Dấn Thân. Thiện Độ kể lại làm sao Thích 
Nhất Hạnh bị trục xuất khỏi chùa Ấn Quang mà ông đã giúp 
sáng lập, do sự chống đối của các vị lớn hơn ông.`' Nhưng 





*° Thiện Độ, Thư điện tử ngày 27 tháng ba, 2004. Nữ tu Phật Giáo 
Chân Không đã viết về những năm này trong chương 4 của Học Yêu 
Thương Thật Sự: Cách Tôi Học và Thực Tập sự Thay Đổi Xã Hội tại Việt 
Nam, (Berkeley: Thông Tấn Parazllax, 1993). 

3! Thiện Độ, “Vấn Đề Gíac Ngộ và Sự Đồng Nhất Thể Văn Hoá,” tr. 
273. 


588 RA KHỎI BÓNG TỐI 


vào giữa những năm 1960, các tu sĩ Phật Giáo và cư sĩ thực 
hiện Phong Trào Gia Đình Phật Tử Trẻ Tuổi, gồm các viện 
mồ côi, các trường đào tạo y tá, các bệnh viện, các chiến dịch 
xoá mù chữ, các lớp cứu thương, và các trường trung tiểu học 
được gọi là trường Bồ Đề tại mỗi tỉnh.” Mục tiêu của Trường 
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội tại Viện Đại Học Vạn Hạnh đã 
nói trên, là đào tạo người trẻ thành những cán bộ phát triển xã 
hội nông thôn. 

Năm 1965, Thích Nhất Hạnh thành lập Dòng pñi Tiếp 
Hiện, gồm cả tăng ni lẫn cư sĩ, để xúc tiến sự hiện thực hóa 
Đạo Phật. 7¡ếp có nghĩa là “giao tiếp với”, “tiếp tục,” trong 
khi hiện có nghĩa là “nhận thức trong hiện tại;” trong tiếng 
Anh từ này được dịch là “Order of Interbeing”.3 Tiếp Hiện, 
đặt cơ sở tại Pháp, nhấn mạnh vào sự không bè phái và không 
bám víu vào các quan điểm; một mục u nhắm vào Đạo Phật 
hiện thực làm vơi đi sự đau khổ ở đây và bây giờ; và duy trì 
một sự quân bình giữa hoạt động xã hội có tính chất từ bi và sự 
tu tập thiển quán/ chánh niệm." 

Như King kể lại, Thích Nhất Hạnh và nhóm của ông có 
một con đường khác với Thích Trí Quang và các vị tăng khác 
của Chùa Ấn Quang, những vị này tham gia vào hành động 
chính trị trực tiếp, tổ chức các cuộc biểu tình quần chúng, và 
thành lập một đẳng chính trị ngắn hạn. Như đã nói trên, Chùa 
Ấn Quang và Thích Nhất Hạnh bất đồng về những hình thức 
của đạo Phật dấn thân. Thích Nhất Hạnh không thích Phật tử 





3T.N. Hạnh, Việt Nam, 42-43. 

3 King, “Thích Nhất Hạnh và Nhà Thờ Phật Giáo Thống Nhất”, tr. 
323. 

* Sách đã dẫn, tr.342. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 589 


dính líu trực tiếp vào hệ thống chính trị hình thức, vì điều này 
sẽ không tránh khỏi sự xâm phạm vào những nguyên tắc nền 
tảng của ông về sự bất nhị và không đẳng phái. Ong tin rằng 
nhóm của ông có thể có những đóng góp ý nghĩa nhất bên 
ngoài cái thế giới tự lợi của những đấu tranh quyền lực chính 
trị. “Tự gọi mình là bất bạo động chúng tôi chống lại mọi sự 
bạo động, nhưng chúng tôi trước hết chống lại những bạo động 
có tổ chức.””” Hơn nữa ông cho rằng những gốc rễ chiến tranh 
được tìm thấy ở Hoa Kỳ, và do đó ông tập trung vào những 
hoạt động mang lại hoà bình ở hải ngoại.” Tuy nhiên, như 
King đã chỉ rõ, người ta có thể lập luận rằng nhóm Ấn Quạng 
thanh minh cho việc dính líu chính trị trực tiếp của họ tại Việt 
Nam là phương tiện để chống lại bạo lực có tổ chức. Như vậy, 
King nhắc chúng ta nhớ rằng “những vấn đề lý thuyết trong 
bối cảnh của một đẳng phái như thế này vẫn tổn tại” đối với 
sự suy nghĩ §u xa và sự đấu tranh của các học giả Phật giáo và 
những nhà hoạt động.” 

Từ năm 1963, khi sự leo thang chiến tranh của Hoa Kỳ 
đưa đến vô số cái chết của dân thường, phong trào chống 
chiến tranh do Phật giáo lãnh đạo nỗ ra ở Nam Việt Nam. Sau 
khi trải qua sự đàn áp gắt gao vào năm 1966, phong trào này 
tiếp tục qua truyền đơn chống đối, sự bất tuân của nhân dân, 
tuyệt thực, và lập ra một “tuyến đường sắt ngầm” cho những 
người không chịu phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, phong 
trào này không bao giờ đủ mạnh để thực hiện mục tiêu hành 
động của nó như một “lực lượng thứ ba” giữa Miễn Nam do 





3' Sách đã dẫn, tr. 346. 
3 Sách đã dẫn, tr. 350. 
3” Sách đã dẫn, các tr. 352-354. 


590_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Mỹ ủng hộ và Miễn Bắc Cộng Sản. Thích Nhất Hạnh bị ép 
buộc phải lưu vong hải ngoại vĩnh viễn tại Pháp, từ năm 
1967. 

Như đã xảy ra tại Trung Hoa sau năm 1979, từ năm 1990 
tại Việt Nam có sự tái thiết kinh tế và tái mở cửa Việt Nam ra 
thế giới. Nhưng tổ chức Phật giáo vẫn còn bị nhà nước Cộng 
Sản kiểm soát chặt chẽ. Nhà nước này cung cấp các dịch vụ từ 
thiện và cứu cấp qua các cơ chế quốc doanh như Mặt Trận Tổ 
Quốc trung ương, nhưng chỉ cho phép một số ít chùa chiển đưa 
ra những dịch vụ như thế trên một căn bản địa phương và 
không theo thể thức nào. 


Từ Taixu đến Ấn Thuận 

Taixu không sống đến lúc nhìn thấy số phận của Phật 
Giáo Trung Hoa sau năm 1945. Tất cả các tôn giáo đều bị nhà 
nước đảng Cộng Sản kiểm soát gắt gao, và trong cuộc Cách 
Mạng Văn Hoá, gần như bị huỷ diệt. Sau năm 1979, bầu 
không khí đối với những tôn giáo bị chính thức kiểm soát như 
Phật Giáo, Đạo Giáo, Hồi Giáo, và Cơ-đốc Giáo hơi được nới 
lõng. Các học giả ở Trung Hoa đương thời quan tâm đến Đạo 
Phật Nhân Gian của Taixu và Ấn Thuận, sau một thời gian đài 
lơ là. Chen Zimei viết rằng hòa thượng Jinghui (sanh năm 
1933) ây mạnh Phật Giáo Nhân Gian, nhưng đây không phải 
là truyền thống chính."° 





* Sách đã dẫn, các trang 335-336. 

#° Zheng Zimei, “Dangdai renjian fojiao de souxiang: you zongjiao yu 
shehui hudog jiaodu shenshi,” Các Bài Viết Được Sưu Tập từ cuộc Hội 
Thảo Ngang Qua Eo Biển năm 2004 về Yin Shun và Phật Giáo Nhân Gian, 
tr.38-39. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 591 


Di sản của Taixu được thấy rõ nhất tại Đài Loan." Cuộc 
đấu tranh trong Hội Phật Giáo ở Trung Hoa những năm 1930 và 
1940 giữa các tu sĩ theo chủ nghĩa truyền thống chống lại các tu 
sĩ ủng hộ Taixu trong những nỗ lực cải cách của ông bắt đầu sau 
năm 1949 qua các đệ tử của mỗi vị tu sĩ và giới tu sĩ của họ tại 
Đài Loan.” Ấn Thuận (1906-2005) là môn đồ của Taixu, một 
người đã tốt nghiệp một trong các khoá hội thảo của Taixu ở 
Trung Hoa, nhà xuất bản chính thức của toàn bộ tác phẩm 
Taixu, và là nhà viết tiểu sử Taixu. Nhờ Šo một số yếu tố, Ấn 
Thuận sau năm 1960 đã sống trong ấn dật hâu hết cuộc đời của 
ông, cho ra một bộ nghĩn cứu rộng rãi và ñng biện về Phật 
Giáo Nhân Gian, Đạo Phật Ấn-độ nguyên thuỷ đặc biệt là A- 
hàm, các nghiên cứu về Trung Quán Luận (Madhyamika), và 
thiển. Như ông đã thú nhận, nồi chăng thể Âo giống Taixu là 
nhà tổ chức, nhà quản lý, và nhà quốc tế học.” 

Nhưng chính trị học có lẽ là yếu tố quan trọng hơn hết. 
Sau năm 1949, Ấn Thuận rời Trung Hoa đi Hồng Kông. Trong 
tác phẩm của ông “Khảo Luận Mới về Tịnh Độ” năm 1951, 
Ấn Thuận phê bình thẳng thắng, từ các quan iễm về kinh 
điển, lịch sử và phương pháp luận, lòng hâm mộ cõi Tịnh Độ 
của quần chúng là người theo thuyết đơn giản hoá và đầy sai 
lầm. Mặc dù tác phẩm của ông không phải là đầu tiên, cũng 
không phải là cuối cùng phê phán tín ngưỡng Tịnh Độ, nó vẫn 
đưa đến rắc rối chính trị lớn cho Ấn Thuận." Năm 1952, Ấn 





*' Pittman, Về một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại, tr. 262. 

* Charles B. Jones, Phật Giáo tại Đài Loan: Tôn Giáo và Nhà Nước, 1660- 
1990. (Honolulu: Viện Đại Học Báo Chí Hawaii, 1999), tr. 110, 141-142. 

*® Pirtman, Về một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại, tr. 267-268. 

* Jones, Phật Giáo ở Đài Loan, tr. 131-133. 


592_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thuận rời Hồng Kông để trở thành viện trưởng của Chùa 
Shandao quan trọng tại Đài Bắc. Ngài được các đệ tử của 
Taixu ở Đài Loan mời, họ là những người dấn thân vào một 
cuộc đấu tranh chính trị với những người chủ trương theo 
truyền thống về vai trò lãnh đạo của Hội Phật Giáo Cộng Hoà 
Trung Hoa (BAROC) và đường hướng éng lãnh vực trong 
tương lai của Phật Giáo ở Đài Loan. 

Ấn Thuận bị bắt trong cuộc xung đột, bị chỉ trích công 
khai và riêng rẽ, và người ta đồn rằng các bài viết của ông bị 
đốt tại Đài Trung (trung tâm Đài Loan). Dĩ nhiên, điều này đã 
xảy ra trong thời Chiến Tranh Lạnh của những năm 1950, khi 
chính phủ Quốc gia vừa mới được chuyển sang Đài Loan, tiến 
hành đàn áp việc thiết lập thành phần ưu tú người bản xứ Đài 
Loan cũng như nghi ngờ những ảnh hưởng của Cộng Sản. 
“Một số người trong BAROC còn dùng ảnh hưởng của họ đối 
với chính phủ để buộc vài viên chức trong Quốc Dân Đảng 
tuyên bố rằng những bài viết của Ân Thuận bị nhiễm độc của 
Cộng Sản...” 

Ấn Thuận từ nhiệm chức vụ tại Chùa Shandao, viết một 
bản “tự phê bình” xin lỗi, và từ đó rút lui khỏi đời sống công 
chúng, và ngoài việc phục vụ như một vị thầy truyền giới, ngài 
dành hết thời giờ cho việc học thuật. Từ 1960, với việc bầu 
Baisheng làm Chủ tịch của BAROC, những người theo chú 
nghĩa truyền thống đã nắm quyển trong tổ chức Phật Giáo Đài 
Loan. Các nhóm Phật Giáo hiện còn ở Đài Loan muốn sống 
còn trong kỷ nguyên Quốc Dân sau năm 1949, chìu theo thẩm 
quyền của BAROC, phục vụ chính phủ Quốc Dân Đảng như 





* Sách đã dẫn, tr. 132. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 593 


“đại diện độc quyền của Phật Giáo Đài Loan” cho đến khi 
chấm dứt luật thời chiến vào năm 1987. 

Tuy nhiên một số nhóm Phật giáo khẳng định nguồn cảm 
hứng trực tiếp từ tác phẩm và quan điểm của Ấn Thuận, cho 
nên kết nối Phật Giáo Đài Loan đương thời với Taixu. Mặc dù 
vậy mỗi nhóm đều hoàn toàn khác nhau, cả về nội dung tư 
tưởng lẫn hành động, từ nhà hoạt động cấp tiến là Hoà thượng 
Zhao Hui cho đến các chùa lớn nhất và giàu nhất ở Đài Loan 
ngày nay. Không giống với một Taixu luôn luôn dấn thân, làm 
việc cho đến chết vào tuổi 57, Ân Thuận hầu như rút lui khỏi 
xã hội vào năm 1960, dành hết đời mình cho học thuật và sống 
đến 100 tuổi. Cả Taixu và Ấn Thuận, những người truyền bá 
Phật Giáo Nhân Gian, đều được xem là những nhà cải cách 
chính trong Phật Giáo Trung Hoa trong thế kỷ thứ 20. Taixu, 
chứ không phải Ấn Thuận, là người đầu tiên nói về Phật Giáo 
Nhân Gian năm 1933: “Làm sao để thiết lập một Phật Giáo 
Nhân Gian””” Sau đây là định nghĩa của ông: 

Phật Giáo Nhân Gian không phải là một Đạo Phật trong 
đó bạn rời bỏ cõi người và trở thành một vị thần hay tẾnh, hay 
đối với mọi người là có những lời nguyện tu hành, đi đến chùa, 
hay thành một ẩn sĩ trong rừng. Đó là một Phật Giáo phù hợp 
với giáo lý nhà Phật, cải cách xã hội, giúp đỡ loài người tiến 
bộ, và cải thiện cả thế giới. ”'® 





*° André Laliberté, “Sự Thay Đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài 
Loan Thời Hậu Chiến: Các Tổ Chức Phật Giáo Chính và Kuomintang, 
1947-1996,” trong các ấn phẩm của Philip Clart và Charles B. Jones, Tôn 
Giáo ở Đài Loan Hiện Đại: Truyền Thống và Sự Đổi Mới trong một Xã Hội 
Đang Thay Đổi (Honolulu: Đại Học Báo Chí Hawaii, 2003), tr. 165. 

*' Yinshun, Taixu dashi quanshu. 

* Jiang Canteng, “Cong rensheng fojiao dao renjian fojiao,” tr.180. 


594 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Năm 1930, Taixu thảo luận tư tưởng xây dựng một Tịnh 
Độ trong cõi người.” Ong cũng dùng thuật ngữ Phật Giáo 
Nhân Sinh như trong tác phẩm năm 1928 (Những Lời Hướng 
Dẫn Tu Sĩ trong cuộc Cách Mạng Phật Giáo Trung Hoa), nhấn 
mạnh rằng “Phật Giáo nguyên thuỷ” bao gồm các giáo lý 
hướng về con người ở đây và bây giờ, nhưng qua hàng thế kỷ, 
tại Trung Hoa cũng như nơi khác, Phật Giáo đã trở thành một 
tôn giáo của các linh hôn, người chết và kiếp sau." 

Ấn Thuận đồng ý nhưng thích thuật ngữ Phật Giáo Nhân 
Gian hơn để nhấn mạnh sâu xa hơn vị trí trung tâm của nhân 
loại và “thế giới này”. Ong tin rằng Taixu không phê phán 
một cách đầy đủ các khuynh hướng phong thần trong Đạo 
Phật, như sự thờ phụng các vị bổ-tát, cầu nguyện đức A-di-đà 
để tái sanh về cõi Tịnh Độ, v.v... những điều phát triển qua 
thời gian." 

Ấn Thuận cho rằng đạo Phật nên nhấn mạnh “Ở đây, bây 
giờ, người này ...” Có nguồn tư tưởng từ kinh A-hàm, ông nhấn 
mạnh con đường hạnh nguyện bồổ-tát mà những môn đồ của 
ông và những người có nguồn tư tưởng từ ông đã tu tập như 
việc phục vụ xã hội trong các hình thức khác nhau, để tạo nên 
một cõi Tịnh Độ trên thế gian.” Tuy nhiên, Yang Huinan cho 


.<. 


rằng đối với Ân Thuận, “ý nghĩ” quan trọng hơn “hành 





* Xem “Jianshe renjian jingtulun,” Taixu dashi quanshu (Toàn Tập) 
47:349-430. 

”' Yang Huinan, “Cong rensheng fojiao dao renjian fojiao,” các trang 
93-95; Yang, “Dangdai ƒojiao chuse xingge đe ƒenxi, ” tr.7-8. 

DI Zhaohul, “J/eshao Yinshun daoshi, Huoshui yuamtou, tr. 7-8; và 
Yinshun, Ƒo zai renJian, tr. 18-19. 

* Zhaohui, “Tan Tai wan ƒfojiao yu renjian fojiao,” Huoshui yuantou, 
tr. 8 và 28. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 595 


”* Ấn Thuận viết rằng người thực hành bồổ-tát đạo “nên 


động 
thực hiện những công việc làm lợi lạc cho người... lợi lạc cho 
nhân loại,” điều này tự thân nó là một phần tu tập bên trong 
của cá nhân người đó.” Các hình thái mỗi sứ mạng nắm giữ sẽ 
thay đổi, nhưng tất cả đều nên bắt đầu từ một trái tim đầy trí 
tuệ, tư bi, và rỗng suốt, hướng về các mục đích giúp đỡ tha 
nhân và truyền bá Giáo Pháp.” Ân Thuận không nói rõ các 
chi tiết. Giống như Taixu, ông không phát hoạ một bản kế 
hoạch hành động cho vị bồ-tát đương thời. Những người kế 
thừa Ân Thuận tạo ra những bước nhảy có nghệ thuật và có hệ 
thống phương pháp từ tư tưởng Ấn Thuận đến sự hiện thực hoá 
nó trong xã hội Đài Loan. 


Những Người Kế Thừa Taixu và Ấn Thuận: Ba Đỉnh Núi 
Phật Giáo Nhân Gian tại Đài Loan: Phật Quang San, CÏji, 
Núi Trồng Pháp 

Một số học giả Tây phương đã gán nhãn hiệu “Phật Giáo 
Dấn Thân” cho các nhóm Phật Giáo Nhân Gian Đài Loan. So 
sánh với Tịnh Độ truyển thống hay những nhóm Phật Giáo 
khác tại Đài Loan, đó là giáo dục, văn hoá, và thuyết môi 
trường luận, bởi vì họ dấn thân vào nhiều sứ mệnh khác nhau 
để thúc đẩy phúc lợi xã hội. Nhưng họ không phải là những 
nhà hoạt động cấp tiến, không thật sự dấn thân theo ý nghĩa 
nguyên gốc của thuật ngữ mà tôi cho là có nghĩa thách thức 





”3 Yang Huinan, “Cong rensheng fojiao dao renjian fojiao,” tr. 124. 

* Ln Shenggiang, Phật Giáo Nhân Gian: Truyền Trao Ngọn Lửa, Hội 
Nghị Lần Thứ Tư về Lý Thuyết và Thực Hành của Giáo Lý Hoà Thượng 
Yunshin, tr. N-4. Lu trích dẫn từ tác phẩm của Yinshun “Qil gi de 
renjian ƒojiao” Huayuji di sice” tr. 48-50. 

"5 Sách đã dẫn, N5. Lu đang trích dẫn từ Yinshun, Sách đã dẫn, tr. 57-63. 


59% RA KHỎI BÓNG TỐI 


với nguyên trạng. Như vậy, trong một phân tích về đạo Phật 
dấn thân, chúng nên được đặt trong hạng mục “phụng sự và 
phúc lợi xã hội”. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta 
nhìn vào mối tương quan của các nhóm Phật Giáo đối với 
chính trị Đài Loan trên ba mươi năm qua. 

André Laliberté so sánh thành tích của người theo Phật 
với sự đóng góp của Nhà thờ thuộc giáo hội Scotland trong 
tiến trình dân chủ hoá Đài Loan, ông cho rằng “... mặc cho 
những thành tựu đáng kể của họ trong các lãnh vực giáo dục, 
cung cấp phúc lợi, và từ thiện - không nói đến việc cải đạo — 
và mặc dù sự kiện họ có số đông hơn đồng bào Cơ-đốc giáo, ... 
người theo đạo Phật không đóng một vai trò có thể sánh ngang 
trong tiến trình chuyển đổi sang dân chủ .. Người ta có cảm 
tưởng là người theo đạo Phật thờ ơ nhất đối với chính trị và ít 
căm ghét sự dân chủ hoá. ””° Trong suốt tiểu luận của ông, ông 
nhấn mạnh một sự kiên định giữa các nhóm Phật Giáo chính ở 
Đài Loan: không ra khỏi sự bảo trợ trực tiếp hay gián tiếp của 
Quốc Dân Đảng và một “... sự thờ ơ lẫn nhau giữa các tổ chức 
Phật giáo và các đẳng đối lập...””” 

Laliberté thảo luận các nhóm Phật Giáo trong khung cảnh 
của một xã hội dân sự do nhà nước /đẳng điều hành xuất hiện 
vào những năm 1980, đặc biệt là sau khi dựng ra luật thời 
chiến vào năm 1987 và sự thông qua đạo luật 1989 cho phép 
thành lập các tổ chức dân sự tự trị. Óng không nói về một xã 
hội dân sự phát triển theo cách tự trị bên ngoài những nỗ lực 





” André Laliberté, “Sự Thay Đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá ở Đài 
Loan Thời Hậu Chiến: Các Tổ Chức Phật Giáo Chính và Kuomintang, 
1947-1996,” tr. 158. 

”” Sách đã dẫn, tr. I§1. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 597 


của các nhóm lưu vong hải ngoại, đối lập, ngấm ngầm hoạt 
động trong phong trào dân chủ ở Đài Loan. Óng lập luận rằng 
nhà nước Quốc Dân Đảng cần các nhóm Phật Giáo trong sự 
chuyển đổi sang dân chủ từ trên xuống dưới, do đó nó cho họ 
chỗ để phát triển, cho dù các nhóm này chính thức đứng ngoài 
BAROC. Ông nói rằng: “Vì cơ cấu nghiệp đoàn của chính phủ 
dần dần nới lõng dưới sự lãnh đạo của Tưởng Kinh Quốc, con 
trai của Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek) chư tăng ni (như 
Tình Vân của Phật Quang San; Zhensyan của CIjỊ, và 
Shengyan của Pháp Chung Sơn) .. cam kết nỗ lực trong các 
khu vực cho đến nay là sự bảo tổn” của chính quốc đảng.” 
Khi tính hợp pháp của Ba Nguyên Tắc vì Nhân Dân của 
những người Quốc Dân Đảng phai dần, các lãnh vực này bao 
gồm giáo dục, từ thiện, xoa dịu thiên tai, và các giá rị đạo đức 
Phật Giáo. Laliberté nói rằng các nhóm Phật Giáo giống như 
Phật Quang San và Ciji có thể xây dựng các vương quốc của 
họ bên ngoài phạm vi của BAROC bởi vì họ có thể cung cấp 
“hàng miễn phí” mà Quốc Dân Đảng cần trong cuộc chuyển 
đổi then chốt sang dân chủ từ các năm 1970 trở đi. 

Laliberté chỉ ra rằng những người Quốc Dân Đảng luôn 
luôn cần các vị tu sĩ của BAROC về phương diện chính trị để 
chứng thực các chính sách đối nội (như vậy BAROC không 
bao giờ chỉ trích chế độ Quốc Dân về sự lạm dụng quyển con 
người của họ). BAROC có lợi ích trong cuộc đấu tranh ý thức 
hệ chống Cộng Sản, dù là ở Đài Loan hay hải ngoại trong các 
cộng đồng người Hoa ở hải ngoại hay trong sự hợp tác với các 
quốc gia Phật Giáo khác, và gởi đều đặn các đại biểu để thay 





"8 Sách đã dẫn, tr. 162. 


598 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mặt Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (ROC) trong những 
cuộc họp quốc tế. Từ những năm 1980, những người Quốc Dân 
nhìn thấy các ngôi chùa Phật Giáo phổ biến của toàn thể hội 
viên cư sĩ rộng lớn của Đài Loan (nhiều nhà lãnh đạo trong số 
đó truyền bá Phật Giáo Nhân Gian) như một nguồn hỗ trợ 
chính trị quan trọng.” 

Ngày nay tất cả những nhà quan sát đồng ý rằng thẩm 
quyền và ảnh hưởng của BAROC đã giảm sút một cách đáng 
kể từ khi Đài Loan dân chủ hoá và xã hội dân sự đã phát triển 
mạnh. BAROC không thể đối đầu với các chùa nổi tiếng có 
nhiều cư sĩ tài giỏi, tài nguyên vật chất, và các cơ chế cải đạo 
có hiệu quả cao. Các chùa khác ở ngoài BAROC ngày nay 
được giao quyền tổ chức các lễ thọ giới cho chư tăng ni trong 
nước và quốc tế.9 

Tu Viện Phật Quang San. Laliberté mô tả một cách láu 
lĩnh thái độ chính trị và mức độ “dấn thân xã hội” của tổ chức 
chùa Phật Quang San và người sáng lập ra nó, Tỉnh YVn 
(Xingyun). Phật Quang San là tu viện Phật Giáo và tổ chức cư 
sĩ giàu có, to lớn toạ lạc tại thành phố Cao Hùng ở phía nam 
Đài Loan, có các chi nhánh khắp Đài Loan và thế giới, chẳng 
hạn Đại Học XiIlai ở California. Có lẽ Phật Quang San là hiện 
thân tư tưởng sống động của Taixu nhằm xây dựng một cõi 
Tịnh Độ tại Thế gian. Chùa đưa ra một hệ thống huấn luyện 
tăng ni nghiêm nhặt về đạo Phật lẫn những môn học hiện đại, 
y tế và các việc làm từ thiện cho xã hội, các lớp Phật học và 





"” Sách đã dẫn, tr. 163-165. 

5 Jones, Phật Giáo tại Đài Loan, Chương 6; Laliberté, “Sự Thay Đổi 
Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài Loan thời Hậu Chiến,” tr. 168-169; và 
Jiang Canteng, 7a¡ wan ƒojiao bainianshi zhỉi yanjiu, tr. 439-450. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 599 


nhập thất cho cư sĩ và nhiều hình thức khác của cộng đồng 
vượt xa hơn, học thuật Phật giáo cũng như những ấn phẩm 
nhắm vào quần chúng nói chung, một tờ báo hàng ngày, 
truyền thanh và truyền hình hàng ngày, các lễ thọ giới cho tu 
sĩ trong nước và quốc tế, và các giới đàn cho tỳ-kheo ni tại Đài 
Loan và khắp Á châu."' Những nhà xuất bản các bài giảng 
pháp của Tinh Vân công nhận: “Đại Sư Taixu là nhà hùng 
biện của Phật giáo về đời sống con người, nhưng Tinh Vân 
mới là người đã đem Phật giáo về đời sống con người vào thực 


tế »62 


Những người phê bình đế chế Phật Quang San nhìn thấy 
quá nhiều của cải, tiện nghi, và chủ nghĩa thương mại đối với 
một ngôi chùa Phật giáo, tuy nhiên, trong khi những người 
khác chỉ thẳng vào nền chính trị của ông. Tinh Vân kiên trì hỗ 
trợ cho KMT (Quốc Dân Đảng) suốt thời kỳ của đạo luật thời 
chiến, phục vụ như một thành viên của Ủy Ban Thường Trực 
Trung Ương KMT, và là một uỷ viên trong Ủy Ban Ngoại Vụ 
Trung Hoa. Thêm vào đó, Phật Quang San đã đại diện gián 
tiếp ROC trong các cuộc viến thăm Trung Hoa lục địa và tán 
thành một thế giới quan “Trung Hoa Vĩ Đại,” và khẳng định 
không tán thành nên độc lập của Đài Loan. Tinh Vn phân định 
ranh giới của việc “tham gia chính trị” về phía các môn đồ 
của ngài với sự tu tập tư cách đạo đức cá nhân và sự tịnh hoá 
tâm linh. Ngài nhấn mạnh cách tu tập trí tuệ, đạo đức, giới 
luật, và lương tâm có thể chữa lành các bệnh tật của xã hội và 
chính trị hiện đại, nhưng không qua sự động viên chính trị hay 





5! Laliberté, “Sự Thay Đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài Loan 
Thời Hậu Chiến, 1947-1996,” tr. 168-175. 
52 Pittman, Về một Đạo Phật Trung Hoa Hiện Đại, tr. 273. 


600 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bằng cách đối lập nguyên trạng chính trị hoặc kinh tế. Khi 
Laliberté hỏi tại sao Phật Quang San hợp tác với các cơ cấu 
đã mang đến những điều tôi tệ này, ông được cho biết là Đại 
Sư Tình Ýn “không có sự chọn lựa nào ngoài việc hợp tác với 
giới quyền lực vì sự lợi ích của người Phật tử và nhân dân nói 


chung vào thời đó. ”“° 


Như chúng ta đã thấy trên, Taixu cũng vẫn gần gửi với 
những người Quốc Dân qua suốt đời ngài, nhưng không ngăn 
cấm các môn đồ của ngài tham gia chính trị. Có lẽ ngài cũng 
phê phán chủ nghĩa đỉnh núi của Phật Quang San và những 
đặc tính bè phái: đẩy mạnh một “Đạo Phật của Phật Quang 
San” dựa trên tư tưởng của Đạo Sư Tinh Vn và trông đợi sự 
trung thành đối với tính đồng nhất chung của Phật Quang 
San.” Học giả Đài Loan Zheng Zhiming cũng đã phê bình 
khuynh hướng của vài ngôi chùa Phật Giáo nổi tiếng là tập 
trung quanh sự sùng bái người sáng lập với sự nhấn mạnh thái 
quá về việc học giáo lý của vị đó, hơn là nghiên cứu và thiển 
quán về Giáo Pháp có trong chính các kinh Phật.” Zheng 
không gọi tên của các hội cụ thể, nhưng chắc chắn ông muốn 
nói đến những “chóp núi Phật Giáo” của Phật Quang San 
cũng như CHỊ. 

Hội Cứu Tế Từ Bi của Phật Giáo Cặi. Ciji, một tổ chức 
quốc tế có một ban gồm các uỷ viên quản trị cư sĩ, được một 
số nguôn tư liệu cho là tổ chức dân sự lớn nhất tại Đài Loan." 





5 Laliberté, “Sự Thay Đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài Loan 
Thời Hậu Chiến, 1947-1996,” tr. 172-175. 

“* Sách đã dẫn, tr. 174. 

® Jones, Phật Giáo tại Đài Loan, 197-198. 

5 Zheng Zhiming, “Tai wan wanfohui de zhengjiao lichang,” tr. 142. 

5” Chien-yu Julia Huang và Robert P. Weller, “Công Đức và Làm Mẹ: 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 601 


Những con số hội viên khắp thế giới trên bốn triệu người và 
những tài sẩn của họ vượt xa tài sản của nhiễu nước trên thế 
giới. Do vị ni Đài Loan là Zhensyan sáng lập và được bố trí làm 
việc với 100 vị ni thường trú, Ciji trước hết là một tổ chức Phật 
Giáo của cư sĩ. Sứ mạng của họ bao gồm công việc từ thiện và 
cứu trợ thiên tai, chăm sóc và nghiên cứu thuốc men (gồm có 
hai bệnh viện, và ngân hàng tuỷ xương đầu tiên ở Đài Loan), 
giáo dục (từ vườn trẻ đến đại học và một trường thuốc), văn hoá 
(đài truyền hình, video, và tạp chí), và bảo vệ môi trường. 

Mặc dù Zhengyan luôn luôn tự xem mình là một đệ tử của 
Ấn Thuận, sự thật sư không học với Ân Thuận hay bất kỳ một 
vị thầy nào khác trong những khoảng thời gian dài. Ân Thuận 
đồng ý là thây xuống tóc cho sư cho ê sư có đủ tư cách tham 
dự các buổi thọ giới của Hội Phật Giáo Cộng Hoà Trung Hoa 
(BAROC) năm 1936, và ông đặt cho sư Pháp danh là 
Zhengyan. Ông cũng dạy sư rằng: “Lúc nào cũng làm việc cho 
đạo Phật, làm việc cho chúng sanh. ”% Hậu hết các nhà quan 
sát đều nhìn Ciji như tấm gương sáng về việc hiện thực hoá sự 
cỗ vũ của Ấn Thuận để xây dựng một Tịnh Độ trên thế gian. 

Niềm tin của Zhengyan cho rằng cái nghèo trước hết là do 
bệnh tật, và sự đau khổ của cá nhân và xã hội trước hết có 
những nguyên nhân đạo đức và tâm linh, đó là lý do tại sao 
Ciji tập trung vào việc cung cấp sự chăm sóc thuốc men và 
việc từ thiện, và tuyệt đối không ủng hộ sự thay đổi chính trị 
hay kinh tế. Các thành viên và những người giúp việc cho Ciịi 
trong hạ tầng cơ sở của Ciji, dù là chư ni hay cư sĩ, đều bị cấm 





Nữ Giới và Phúc Lợi Xã Hội trong Phật Giáo Đài Loan,” Báo Nghiên Cứu 
Á Châu 57:2 (tháng năm, 1998), tr. 391. 
5 Jones, Phật Giáo tại Đài Loan, tr. 202. 


602 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tham gia vào chính trị hay hoạt động xã hội chính trị. “Đấu 
tranh cho người bị áp bức và kêu la về sự công bằng sẽ làm 
cho tình hình càng thêm phức tạp và lộn xộn thêm... ý thức 
trách nhiệm quan trọng hơn ý thức công bằng. ”” 

Ở đây, Zhengyan còn nghiêm ngặt hơn cả Ấn Thuận. 
“Khác với Taixu, Ấn Thuận tránh xa hoạt động chính trị và 
nhấn mạnh vào một sự quay trở lại tu tập tôn giáo thích hợp và 
hoạt động từ thiện...” Ấn Thuận không cấm đoán cư sĩ tham 
gia đời sống chính trị, nhưng ông liệt kê “các tổ chức chính 
trị” vào cùng hạng mục bị cấm đoán đối với tu sĩ giống như vũ 


trường, những khu vực chiếu đèn đỏ, quán rượu, v.v...” 


Hơn thế nữa, với tất cả kinh nghiệm và sự tinh thông trong 
các lãnh vực y tế, phúc lợi, và cứu tế, Ciji không tham dự vào 
những cuộc tranh luận công cộng hay hàn lâm hay vận động 
hành lang cho chính phủ. Thành viên của Ciji cũng không 
phục vụ như những người cố vấn pháp luật hay chính sách cho 
các quan chức chính phủ, tất cả những điều này đi ngược lại 
những tổ chức khác ở Đài Loan. "" 

Ni sư Zhaohui, nhà nữ tu hoạt động của Đài Loan viết về 
Zhengyan như sau: 

I. Ciji thúc đẩy một quan điểm lạc quan về thế giới, cho 
rằng Đạo Phật thật ra là không bộc lộ (nghĩa là “tình thương” 
của Ciji không giống như lòng từ bi của Đạo Phật); 

2. Ciji khích lệ thờ phụng thần tượng vì nó tập trung vào 





5 Laliberté, “Sự Thay Đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài Loan 
Thời Hậu Chiến, 1947-1996” tr. 178-179. 

7° Sách đã dẫn, tr. 177. 

7! Sách đã dẫn, tr.175-176. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 603 


việc đẩy mạnh đời sống và tư tưởng của Quán Âm, hơn là đẩy 
mạnh Giáo Pháp như đã được truyền đạt trong chính kinh điển 
của Phật; 

3. Khuynh hướng truyền bá T7 Tưởng Bất Động của 
Zhengyan là: đây là chân lý, nó phải được tuân phục, không 
suy nghĩ phê phán; 

4. Bác sĩ, y tá, tất cả nhân sự ở Ciji, tất cả các thành viên 
cư sĩ của Ciji, v.v... đều không được phép tham gia vào chính 
trị hay các phong trào chính trị. Điều này xâm phạm quyền lợi 
công dân của người dân ROC. 

5. Công việc từ thiện chỉ là một miếng băng tạm thời 
thiếu hay làm cẩn trở (a) sự thay đổi hay phát triển nội tâm 
hay tâm linh, và (b) sự thay đổi cơ cấu, những biện pháp ngăn 
ngừa sâu xa hơn. 

6. Việc khẳng định tính cách trung lập, thật ra đôi khi 
đóng góp vào những rắc rối xã hội và toàn bộ đau khổ của 
nhân loại. ” 

Nơi khác, Ni Sư Zhaohui tán thán Zhengyan về những 
thành tựu của bà trong phúc lợi, cứu trợ, giáo dục, và các dịch 
vụ y tế. “Nhưng có khi nguyên nhân đau khổ của con người là 
chính trị. Điều tốt nào sẽ được đạt đến nếu chúng ta cho người 
đói ăn mà không nói rõ những nguyên nhân làm cho họ đói...” 
Zhaohui tiếp tục chỉ ra rằng sư bị một số tổ chức Phật Giáo chỉ 
trích về phong thái hoạt động của sư về Phật Giáo dấn thân. 
Chẳng hạn các thành viên của Ciji phê phán Zhaohui (một 
nhà hoạt động tốt nhất cho quyển cầm thú tại Đài Loan) vì 





72 Zhaohui, trong Hongshi tongxun, No. 10, 1994. §, tr. 3-8. 


604 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chiếu một băng video về một lò mổ heo, lập luận rằng nó sẽ 
đưa ra sự công khai tôi tệ đối với các trại nuôi heo, như thế 
phá vỡ nền kinh tế, và phá vỡ sự hài hoà xã hội ở Đài Loan. 
Zhaohul đáp lời: 

Nhưng tôi thiết nghĩ sự hài hoà mà người này người kia 
nói đến chỉ là một sự viễn vông. Từ quan iêm của tôi (một 
Phật tử) ăn thịt heo không chỉ làm cho con heo đau khổ mà 
con người cũng đau khổ.. Đạo Phật nhân gian không chỉ nói 
về xã hội con người, mà là tất cả mọi loài động vật. Tôi xin 
đưa ra những lãnh vực bất bình đẳng và bất công có ảnh hưởng 
đến tất cả mọi loai. ” 

.. Các nhà lãnh đạo của những tổ chức này đã không phát 
triển một quan iễm toàn diện về kinh tế chính trị hay một học 
thuyết xã hội chỉ tiết nào. “ 

Tuy nhiên, những người ủng hộ Ciji, có hay không có tổ 
chức đều cho rằng C¡j¡ thật ra cấp tiến hơn những người phê 
bình nhìn thấy, bởi vì Ciji kêu gọi một sự thay đổi quan điểm 
toàn diện và chính thể trong những giá trị về mức độ cá nhân 
lẫn xã hội rốt cuộc sẽ cải cách xã hội xa hơn những kế hoạch 
cải cách xã hội-chính trị có thể thực hiện. ” 

Pháp Chung Sơn. TỔ chức này được thành lập năm 1989 
do Đạo Sư Shengya, một thiền sư, vì ông thúc đẩy sự thiết lập 
cõi Tịnh Độ tại Thế Gian, nên ông tự xem mình là hậu duệ 





” Goef Foy, “Tôn Giáo Dấn Thân: Một Khoa Mô Tả Dân Tộc Học 
của những người theo ba tôn giáo trong Văn Hoá Học Thuật của Đài 
Loan,” (luận án Tiến Sĩ, Hội Nghiên Cứu Thần Học, 2002) tr.148- 149. 

 Laliberté, “Sự Thay đổi Tôn Giáo và Dân Chủ Hoá tại Đài Loan 
Thời Hậu Chiến,” tr. 180. 

T Sách đã dẫn, tr. 179. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 605 


của dòng cải cách Taixu và Ấn Thuận." Những liên hệ chính 
thức khác với Taixu gồm sự kiện Shengyan được huấn luyện tại 
một hội thảo Phật Giáo ở Trung Hoa được một học trò của 
Taixu thành lập, và vào năm 1960 được Dongchu, một học trò 
khác của Taixu chính thức xuống tóc tại Đài Loan. Shengyan 
viết: “Đó là vì Taixu mà Phật Giáo hiện đại giữ được nhiều hy 
vọng an toàn cho sự an ninh và đời sống mới... Tôi không phải là 
một người tán thành hay thực hành các lý thuyết đặc biệt của 
Taixu, song tôi là một người kính trọng tinh thần của ông.” 

Pháp Chung Sơn có gắng tạo ra một Tịnh Độ trên thế gian, 
sử dụng các phương thức của giới luật Phật giáo căn bản, thiển 
định và trí tuệ. Nó đi theo một bản kế hoạch bảo vệ môi 
trường tâm linh và đẩy mạnh sự phục hưng tâm linh. Trước 
hết, chúng ta tịnh hoá tâm, sau đó chúng ta tịnh hoá hành động 
và như vậy là tịnh hoá xã hội. ° Shengyan đẩy mạnh bốn loại 
môi trường luận: 

1. Bảo vệ môi trường tâm linh bằng cách sử dụng sự chân 
thật, từ bi, và lòng nhân đạo để tịnh hoá tâm; 

2. Bảo vệ môi trường thiên nhiên; 

3. Bảo vệ môi trường sống bằng cách sống một cuộc đời 
giản dị, đạm bạc, sạch sẽ; và 

4. Bảo vệ môi trường xã hội qua sự chuẩn mực trong 
thân, khẩu, ý. 

Shengya khích lệ các đệ tử của ông đơn giản hoá các nghi 
thức đời sống như đám cưới và đám tang, và đẩy mạnh những 





7 Pittman, Về một Phật Giáo Trung Hoa Hiện Đại, tr. 283-284. 
Sách đã dẫn, tr. 284-285. 
73 Xem http://dharmadrum.org. 


606 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tu tập và tập quán tốt đẹp. Sự phục hưng tâm linh đưa ra cách 
để: tu tập sự an lạc ở mức độ bản thân, gia đình và xã hội; đối 
phó với những ham muốn; giải quyết những rắc rối; giúp mình 
và giúp người; và tu tập các điều phước báu. Pháp Chung đã 
đầu tư nhiều tiền bạc và tài năng con người trong việc theo 
đuổi các học thuật (nghiên cứu Phật học và các viện đại học), 
vượt ngồi công chúng, giáo dục bằng các dịch vụ chăm sóc 
(cứu trợ thiên tai, từ thiện, chăm sóc người già, bệnh và đang 
hấp hối), và đẩy mạnh các buổi lễ “đơn giản và lành mạnh” 
cho những ngày sinh nhật, cưới hỏi, ma chay. 

Phải nói rằng, khác với tổ chức Ciji, việc nghiên cứu Phật 
giáo tại Pháp Chung xếp hạng từ trình độ tầm cổ thế giới và 
Đạo sư Shengyan đi du lịch quanh thế giới thúc đẩy đối thoại 
giữa các tôn giáo cũng như giao lưu học thuật và văn hoá Phật 
giáo quốc tế. Ông đã làm việc nhiều để đẩy mạnh Phật Giáo 
khắp thế giới; Taixu hẵn rất hài lòng. 

Nói tóm lại, Pháp Chung ủng hộ một tiến trình phát triển 
hoà bình, với sự nhấn mạnh trước hết trên sự chuyển hoá cá 
nhân, hướng đến những mục tiêu hoà hợp và thanh bình. 
Không có sự phê bình xã hội-chính trị, bó qua mọi kêu gọi 
hoạt động chính trị, chống đối những kẻ nắm quyền, hay tổ 
chức lại mặt cơ bản. Một lần nữa, điều này đúng với bức thư 
của Ân Thuận và cũng như Zhengyan, Đạo sư Shengyan 
không tin sự thay đổi xã hội thực sự sẽ đến qua sự đấu tranh 
chính trị. Điều đáng lưu ý là Shengyan bỏ ra mười năm trong 
Quân Đội Quốc Dân từ 1949-1959 và phục vụ với tư cách là 
một đại biểu cho Hội Đồng Quốc Gia. Dường như không phải 
ông có khuynh hướng đặt vấn để nguyên trạng của chính trị- 
quân sự, ngay cả bây giờ hay trong thời kỳ luật thời chiến ở 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 607 


Đài Loan. Trong khi ông có thể chống đối chiến tranh một 
cách riêng rẽ, ông cũng như Tinh Ýn hay Zhengyan đều 
không hỗ trợ những phong trào chống chiến tranh như một 
phong trào ở Đài Bắc hồi mùa xuân trước chống đối chiến 
tranh của Mỹ ở I-rắc. 

Shengyan bình luận vào tháng ba vừa qua rằng ông không 
hỗ trợ bất kỳ loại chiến tranh nào, nhưng “... khi chiến tranh 
không thể tránh được, tôi cho rằng những cuộc biểu dương lực 
lượng quân sự chính là dùng để đe doạ kẻ thù và đồng thời 
giảm thiểu sự tàn phá sinh mạng và tài sản, là tốt hơn so với 
những loại chiến tranh khác. ””? Nhưng ai và cái gì mới đúng là 
“kẻ thù?” Điều gì xảy ra cho tính bất-nhị của đạo Phật? Điều 
này khác xa với huẤn thị của Thích Nhất Hạnh bảo đừng giết, 
đừng bảo kẻ khác giết, và tìm bất cứ phương thức nào đó có 
thể để bảo vệ sinh mạng và ngăn ngừa chiến tranh, điều tu tập 
chánh niệm thứ mười hai. 

Kết luận, ba nhóm Phật Giáo Nhân Gian lớn nhất Đài 
Loan đã có những đóng góp lớn lao và sự phát triển xã hội dân 
sự Đài Loan trong lãnh vực giáo dục, truyền thông đại chúng 
miễn phí, cung cấp phúc lợi, từ thiện và phong trào môi 
trường. Họ khích lệ sự tham gia tích cực của cư sĩ và đẩy mạnh 
giáo hội tỳ-kheo ni. Song, Laliberté chỉ rõ vị trí chính trị bảo 
thủ của họ và sự chấp nhận của họ về những chính sách kinh 
tế tài chánh tân tự do được hầu hết các đẳng chính trị ở Đài 
Loan ủng hộ. “Họ không ủng hộ một “phương thức thứ ba” 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do, và họ không nói rõ 
loại quan điểm cấp tiến được kết hợp với Thần Học Giải 





” Shengyan, www.ddmba.org/newscap/b20030326war.htmI. 


608 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phóng. Họ tránh xa những nguyên tắc như “chọn lựa sự ưu đãi 
đối với người nghèo” và không kết hợp với khuynh hướng của 
Phật Giáo dấn thân thúc đẩy sự vững chắc của nền dân chủ 
đang phát triển mạnh ở Nam và Đông Nam Á Châu.” 

Tuy nhiên, người ta có thể lập luận về năng lực thay đổi ý 
thức. Ciji và Pháp Chung rất có hiệu quả trong việc giáo dục 
người dân về những vấn đề môi trường căn bản, trong khi Ciji 
đã mở rộng vai trò nuôi dạy và chữa bệnh của nữ giới từ gia 
đình đến xã hội (vai trò người mẹ về căn bản giống nhau, mặc 
dù lãnh vực thì rộng rãi hơn), và gây ảnh hưởng đối với người 
Trung Hoa vốn hướng đến gia đình để suy nghĩ của họ vượt 
qua đơn vị gia đình đến láng giềng, những vùng khác, những 
quốc gia khác, và mở rộng sự chăm sóc và tiêu khiển. Nói 
cách khác, họ đẩy mạnh sự phát triển của ý thức công cộng, 
điều rất quan trọng cho một xã hội lịch sự thật sự. Tuy nhiên, 
Laliberté không thảo luận về thế hệ trẻ của những nhà hoạt 
động đạo Phật, như sẽ thấy sau đây. 


Sự Thay Đổi Mô Hình 

Phong trào môi trường của Đài Loan bắt đầu vào cuối 
những năm 1980 và vài nhóm Phật Giáo chính như CI] và 
Pháp Chung Sơn đã làm tốt công việc thúc đẩy ý thức môi 
trường và sinh thái, ngược lại với các giới Phật Giáo chính vẫn 
giữ sự tách rời đối với môi trường xã hội. Đây là sự thay đổi 
đầu tiên trong sự chuyển động của mô hình. Song, Cangeng 
Jiang chỉ rõ rằng họ vẫn còn được khơi nguồn từ các thái độ 
truyền thống của việc bảo vệ mạng sống, có một đời sống 
đạm bạc, giữ gìn tài nguyên, tái chế, tất cả đều ở mức độ cá 
thể, hơn là phê phán nguồn gốc của các vấn để môi trường 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 609 


trong kỹ nghệ, chính sách chính phủ, tư bản, v.v... Loại khuynh 
hướng này Jiang và các học giả khác xếp vào loại biệ/ độ 
(từng trường hợp một, sự cứu độ cá thể, cho rằng nguồn gốc 
của những rắc rối xã hội là ở trong chính con người, không 
phải nơi xã hội hay môi trường) là trái ngược với sự phổ độ 
(cứu độ rộng khắp). 

Các nhà lãnh đạo Phật Giáo ở Đài Loan không nhìn sâu 
sắc vào đạo đức học Phật Giáo để tạo ra một khoa sinh thái 
học Phật Giáo, cho dù những tác phẩm mới đây về khoa học 
sinh thái đã được các học giả cư sĩ và các đệ tử của Ân Thuận 
xuất bản và sau đó Zhengyan đề cập đến “học thuyết Gaia” 
trong bài viết của sư. Các đệ tử của Ấn Thuận như Chuandao ở 
chùa Miaoxin tiếp tục thay đổi bánh xe mô hình và, trong câu 
nói của Jiang, họ đã tiến bộ đến trình độ phổ độ. sự cứu độ 
rộng khắp, khi họ phê phán sự thông đồng của chính phủ với 
doanh nghiệp lớn. Thông điệp trong bài viết và những cuộn 
phim của Chuandao sẽ phá vỡ huyền thoại “phép lạ kinh tế” 
của Đài Loan và sửa lại những chính sách phát triển thiên lệch 
của chính phủ. Óng cố thuyết phục thông qua một đạo luật 
nhằm chấm dứt việc chế tạo chất Styrofoam và nhựa, dù đây 
là những xí nghiệp lớn ở Đài Loan, như con vật kết xù 
Formosa Plastic. Nhưng những sản phẩm này làm ô nhiễm gấp 
ba lần: chính bản thân những xí nghiệp, rác rưởi phá hỏng 
không gian trong các cánh đồng: và sự ô nhiễm là hậu quả của 
rác thải bị đốt, gây hại cho con người và hàng loạt sản phẩm. 
Chuandao đã chống lại sự xây dựng một nhà máy năng lượng 
hạt nhân thứ tư ở Đài Loan, như Zhaohui đã làm. Zhaohui lập 
ra “Hội Chăm Sóc Đời Sống” để thúc đẩy sự bảo vệ thú vật và 
quyền cầm thú tại Đài Loan, vì sư tin rằng Đạo Phật Nhân 


610 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Gian không có nghĩa là Đạo Phật tập trung vào con người, mà 
còn là cho sự giải thoát của tất cả mọi loài chúng sinh. 

Trong thế hệ hậu-Ấn ThuậnŸ" ở Đài Loan ngày nay, chỉ có 
một số ít các tu sĩ như Ni sư Zhaohui, học trò của sư là Ni sư 
Xingguang, và vị Thượng Toạ Chuandao, có thể được đặt 
trong hàng các “nhà hoạt động cấp tiến” trong một phân tích 
của Phật Giáo dấn thân. 

Ñi sư Zhaohui (sanh năm 1957) thành lập Viện Phật Học 
Hongshi tại Taoyun năm 1998, dù sư là một nhà hoạt động 
Phật giáo từ cuối những năm 80. Sư là một đệ tử của Ấn 
Thuận và quán quân chính, và xem chủ nghĩa hoạt động xã 
hội của sư là “đất thử nghiệm” cho sự cỗ vũ Phật Giáo Nhân 
Gian để đi con đường bồ-tát đạo. Sư là một nhà tranh luận và 
giảng thuyết sáng chói, dạy ở vài viện đại học, đã cho ra 
nhiễu sách và bài báo, đã tổ chức vô số những hội nghị học 
thuật và hội nghị báo chí, và cũng là một người lao động 
không hề mệt mõi cho một số sự nghiệp xã hội. Tác phẩm học 





°' Tôi mượn câu nói này từ một bài báo của Lan ]ifu, 
http:/www.awker.com/hongsh1/⁄special/arts⁄art I6.htm. Tuy nhiên, ông 
dùng câu nói này trong một nghĩa khác hơn tôi dùng ở đây. Ong cho rằng 
điều ông nghĩ là những người thừa kế trực tiếp của Yunshun và tư tưởng 
của ông, trong ý nghĩa của những tác phẩm viết ra, không do tập quán hay 
sự hiện thực hoá. Lan định nghĩa chúng là thời đạii Yinshun, 1952-1994, 
từ khi vị Đạo Sư đến Đài Loan đến năm ngài thôi viết vì sức khoẻ kém. 
Lan Jifu viết rằng từ năm 1994, những học trò của ông, như Zhao Hui và 
những đồng nghiệp của bà, như Xingguang và Wuyin tại Viện Phật Học 
Hongshi (cả ba người đều là nữ tu), và tu sĩ Chuandao của chùa Miaoxin, 
đã lãnh trách nhiệm truyền bá, phát triển, hiện thực hoá, và trả lời phê 
phán của tác phẩm Yinshun, hoặc vì những lý do văn bản hay chú giải, 
hoặc để bảo vệ Tây Tạng, Tịnh Độ, và các truyền thống thiển mà 
Yinshun phê phán. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 611 


thuật mới đây nhất của sư là những nghiên cứu về Giới Luật 
và đạo đức học quy phạm Phật Giáo liên quan đến những vấn 
đề như ghép cơ quan; bà mẹ sanh đẻ thế, phá thai, nghiên cứu 
tế bào thân tuỷ sống, làm người chết không đau, tự tử, án tử 
hình, luật ngoại tình của Đài Loan, quyền con người, quyển 
cầm thú, quyền môi trường, quyên thổ dân, và những sự luyện 
tập săn bắn theo nghi thức thổ dân." 

Zhaohul trước hết được sự quan tâm của công chúng với tư 
cách là một người ủng hộ cho sự đại diện chư tăng ni trong 
phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là những hình 
ảnh tiêu cực trước đây của chư mi trong xã hội Đài Loan. Khi 
chư tăng ni cần một người ủng hộ, họ có thể dựa vào Zhaohui: 
“Pháp Sư Zhao Hui: bốn chữ này thật là hữu hiệu!” 

Theo chỗ tôi biết, những “nữ Phật tử” duy nhất là Zhaohui 
và Xingsuang. Họ hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ, giáo dục 
và các giới NGO để làm việc hướng về sự bình đẳng ở Đài 
Loan. Sách mới đây của Zhaohul, Âm Điệu Hàng Ngàn Năm: 
Tự Tưởng của Nữ Phật Tử cho Thế Kỷ Mới,°Ì có một đoạn có 
tên là “Phá Vỡ Chủ Nghĩa Sô-vanh Nam Giới trong Đạo Phật” 
và một tiết đoạn thứ hai về “Xây Dựng một Không Gian cho 





Š Không có chuyên khảo nào về sư bằng tiến Anh, nhưng có bằng 
tiếng Hoa do Tao Wuliu viết: Shi Zhaohui fashi (Đài Bắc: Thư Viện Quốc 
Gia Trung Quốc, 1995) và Geoff Foy có một chương trong quyển “Tôn 
Giáo Dấn Thân: Một Khoa Dân Tộc Học của Những Người Theo Ba Tôn 
Giáo trong Nền Văn Hóa Học Thuậc Đài Loan,” luận văn Tiến Sĩ, Hội 
Nghiên Cứu Sinh Thân Học, 2002, Chương V. Về mục này trong bài báo 
của tôi, tôi đã dựa trên các tài liệu của website Viện Hongshi: www. 
HongshI.org.tw. 

33 Zhaohui Shi, Am Điệu cho Hàng Ngàn Năm: Tư Tưởng của Nữ Phật 
Tử cho Thế Kỷ Mới (Đài Bắc: Thông Tấn Fajie, 2002) 


612 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sự Bình Đẳng Giới Tính trong Đạo Phật.” Với sự kêu gọi 
“Chào Gia Biệt Truyền Thống”, họ đã cố gắng tập hợp các 
giới Phật Giáo để bải bỏ “bát kỉnh pháp” (attha garudhamma) 
xác nhận sự phụ thuộc của chư ni đối với tăng, và chấm dứt 
“chủ nghĩa sô-vanh của nam giới Phật Giáo.” Tuy nhiên, 
ngược lại với những hoài vọng phát sinh từ sự kiện chư ni Đài 
Loan vượt quá con số chư tăng ba trên một, chư ni có một địa 
vị xã hội cao, có trình độ giáo dục tốt, và được các chùa có tổ 
chức tốt ủng hộ, phong trào này không được sự hỗ trợ rộng rãi 
trong giới Phật Giáo ở Đài Loan (mặc dù Tinh Vẫn cuả Phật 
Quang San hỗ trợ những cố gắng của Zhaohui). 

Tại sao Zhaohui là một nhà hoạt động cấp tiến? Zhaohui 
cảm thấy rằng các Phật tử, theo Giáo Pháp và cũng là những 
công dân trong một xã hội dân chủ, có năng lực và bổn phận 
để nói và hành động, để bảo vệ kẻ yếu và kẻ thầm lặng, đặc 
biệt là những cầm thú, và làm việc cho một xã hội tốt đẹp và 
công bằng. Sư nói: “Một người dân thầm lặng trong một xã 
hội dân chủ giống như không khí trống rỗng.” Zhaohui và 
“Hội Chăm Sóc Đời Sống” của sư đã giải quyết vấn để 
nghiêm trọng của những con chó ổi lạc trong các thành phố 
Đài Loan và sự lạm dụng những con vật thí nghiệm và con vật 
trong gánh xiếc. Một trong những thành quả của các nỗ lực 
này của họ là thông qua các đạo luật bảo vệ thú hoang và một 
đạo luật cấm đua ngựa ở Đài Loan. 

Thêm vào đó, Zhaohui và Xingguang là những tu sĩ duy 
nhất đã có tiếng nói chống lại án tử hình, và trong quá khứ đã 
giúp đỡ những người trong hàng tử hình có các bản án gây 
tranh cải. Họ cũng chống đối những sáng kiến xây dựng các 
sòng bạc ở Đài Loan. Zhaohui tin rằng Phật Giáo Nhân Gian 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 613 


được ba nhóm Phật giáo chính ở Đài Loan đẩy mạnh, đã tạo ra 
những thành tựu trong các lãnh vực từ thiện và công tác cứu 
trợ, giáo dục, và văn hoá,” nhưng nên làm nhiều hơn về 
những vấn để nhân quyển, quyển cầm thú, và bảo vệ môi 
trường. Từ thiện và công tác cứu trợ không đủ để làm vơi đau 
khổ, nhiều điều trong số đó phát sinh từ những sai lầm trong 
chính sách và đạo luật của chính phủ và từ sự cấu kết tiền bạc 
và quyển lực. Do đó, sư tin rằng trong một xã hội dân sự, 
những tổ chức phi chính phủ nên đóng các vai trò quan trọng 
như người giám hộ, qua việc phân tích, ủng hộ và hoạt động ở 
hành lang. Sư nói rằng người theo đạo Phật không nên thụt về 
phía sau, và “hưởng sự mát mẽ trong bóng cây mà người khác 
đã trồng.” Sư tự hỏi: những người theo Phật đã ở đầu trong khi 
người khác xuống đường trong những thập niên trước trong 
phong trào xã hội ở Đài Loan? 

Ngày nay, Đài Loan là một xã hội mở cửa và tự do, song 
nhiều người theo Phật, nhân danh sự hoà hợp và an lạc trong 
tâm, và cũng sợ làm tổn hại đến tương lai của những tổ chức, 
họ đã tránh xa hoạt động xã hội.” Sư nói rằng với tư cách là 
một người theo Phật, thái độ lập trường của sư về chính trị 
được bắt nguồn từ triết học của Taixu là: người theo đạo Phật 
nên quan tâm đến chính trị, nhưng không dính líu trực tiếp 
trong việc quản trị của nó, giống như lập đảng, chạy theo chức 
tước, v.v... Công việc của Zhaohui nhằm nâng cao ý thức công 
dân và những ủng hộ hành lang cho những thay đổi đạo luật 
nếu thấy cần. Hơn bao giờ hết, trong môi trường chính trị phân 





3 Zhaohui. “Dangdai fojiao de rongjing yu yinyou,” Phân I-II. 


614 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cực hiện nay ở Đài Loan, nơi mọi vấn đề dường như rút xuống 
còn Đảng Cấp Tiến thân Dân Chủ (DPD) hay lập trường ủng 
hộ Quốc Dân Đảng, Zhaohui tin rằng NGO (bao gồm những 
người Phật tử) nên là một “đẳng đối lập thường trực”, và giữ 
mục tiêu đấu tranh cho những vấn đề then chốt chung của tất 
cả người dân. Chăng hạn, trong quá khứ Zhaohui làm việc với 
các nhà chính trị chống lại sự xây dựng lò năng lượng hạt nhân 
thứ tư, nhưng vừa qua chính những người này đã tổ ra sự bất 
bình với DPD, bỏ phiếu để xây dựng nhà máy hạt nhân.” 
Trong một thí dụ khác, trong suốt những cuộc bầu cử tổng 
thống mới đây, sư đã tổ chức một buổi họp báo để phê bình 
những tuyên bố chính thức mới đây của nhà sư Weijue ở Chùa 
Zhongtai Chan. Weijue đã bảo những người theo ông bỏ phiếu 
cho các ứng cử viên của KMT-PEP và tẩy chay diễn đàn được 
để nghị vào năm nay, cho rằng nó không hợp pháp. Zhaohui 
chê những “người khủng khiếp” này, nói rằng “Những lời 
chống dân chủ và việc làm này (của Weijue) làm nhục các 
giới Phật giáo. ”* 

Tóm lại, một chuyện tranh bìa tạp chí trong Tờ Báo Tuần 
Mới ở Đài Loan miêu tả Zhaohul, với một bức ảnh và hàng 
chữ: “Kẻ chuyên quyển các phương tiện thông tin đại chúng 
không sợ các quan chức bự, họ chỉ sợ Zhaohul Shi!” “Ni Sư là 
Phép Lạ của Đài Loan!”Š” Bài báo nói tiếp: “Tinh thân tử vì 
đạo của sư giống như một trái bom hạt nhân...” Những người 





*Š Gu Meifen, Sách đã dẫn. 

Š“http:/www.taipeitimes.com/News/taiwan/archieves/2004/03/12/2003 
102121. 

Š' Báo Mới Hàng Tuân ở Đài Loan, Số 94, ngày 11 tháng giêng, năm 
1998, tr. 20-25. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 6lã 


khác mô tả sư như người có trái tim bổ-tát cùng với “đôi mắt 
đầy vẻ giận dữ chân chánh”. Người đồng tu gần gủi sư nhất tại 
viện Hongshi, Ni sư Xingguang, so sánh tính thần của sư với 
sự dâng trào bất tận của Sông Giang Tử. Sư là một phần trong 
thiểu số ít ỏi ở Đài Loan và không thiếu người chỉ trích.” do 
những sách, bài giảng pháp và các hôi nghị của sư, sư đang trở 
thành nổi tiếng ở Hồng Kông và Trung Quốc, và trong tương 
lai những ấn phẩm của sư sẽ chắc chắn được dịch ra những 
ngôn ngữ nước ngoài. Viện Hongshi cần thiết lập nhiều liên 
hệ hơn nữa với các Phật tử thích tinh thần dấn thân ở châu Á 
và khắp thế giới. 
Kết Luận 

Sự phục hồi Phật Giáo đã bắt đầu trong bối cảnh vượt khỏi 
phạm vi quốc gia từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20 và sẽ tiếp tục tiến 
triển trong một thế giới có liên hệ ngày càng tăng. Tôi đã vạch 
ra đường đi của Đạo Phật Nhân Gian từ Taixu đến Việt Nam và 
từ Taixu đến Đài Loan, và hy vọng làm rõ những tình huống xã 
hội chính trị khác nhau tại Việt Nam và Đài Loan đã đưa đến 
các hình thái khác nhau của Đạo Phật dấn thân. Mối liên hệ 
Taixu-Việt Nam không được biết đến ở bên ngoài Việt Nam 
cho đến vừa mới đây” và những tác phẩm về Đạo Phật dấn 
thân không nhắc đến mối liên hệ này. Rõ ràng là chúng ta cần 
nhiều tác phẩm đối chiếu về lịch sử của Phật Giáo hiện đại. 

Dù ở Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan hay những quốc 
gia khác trong đó vài giai đoạn phục hưng của Phật Giáo 
đương đại xuất hiện, Đạo Phật đã và đang trải qua một tiến 





ầ¡u¡?” 


ŠŠ Xingguang, “Đoạn Mở Đâu” trong tác phẩm của Zhaohui. 
Š* Xem các tác phẩm mới đây của Thiện Độ và Shawn McHale, chẳng hạn. 


616 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trình toàn cầu hĩa trên một thế kỷ, với những nam và nữ cư sĩ 
đóng các vai trò tích cực, thực hiện các chức năng giáo dục và 
dịch vụ xã hội hiện đại, sử dụng các hình thức thông tin hiện 
đại, nắm lấy những tư tưởng mới về xây dựng cớ chế, và cố 
gắng tạo ra các hệ thống quốc tế và hạ tầng kỹ luật, v.v... Như 
lan Harris nói: “Khó mà chỉ rõ phần nào của thế giới Phật giáo 
đương thời không có những chuyển biến lớn lao ít nhất là một 
khía cạnh của cái hiện đại, dù đó là chủ nghĩa thuộc địa, sự kỷ 
nghệ hoá, viễn thông, chủ nghĩa cực cá nhân, hay chế độ độc 
tài cánh phải hay trái, ...”” 

Sự xuất hiện của Đạo Phật dấn thân tn thế kỹ qua và hoạt 
động cấp tiến của nó từ giữa thế kỹ 20 trở đi, là một bộ phận 
trong số nhiều bộ phận trong Phật Giáo đương ại. Các học giả 
tranh luận rất mạnh mẽ, như họ đã từng làm trên một thế kỹ 
nay, về tầm quan trọng của mối liên hệ giữa tư duy và hành 
động trong tư tưởng và lịch sử Phật Giáo. Viện dẫn chỉ một thí 
dụ, trong làn sóng thứ hai của sự phục hưng Đạo Phật ở Tích 
Lan những năm 1940, tu sĩ Walpola Rahula đã tuyên bố trong 
tác phẩm của ông Di Sản của Tỳ-Kheo rằng “các tu sĩ có một 
quyển, đúng ra là một bổn phận, phải dấn thân tích cực trong 
chính trị của đảo này,””" rằng họ có trách nhiệm làm việc cho 
phúc lợi công chúng, và các tu sĩ Tích Lan về phương diện lịch 
sử đã luôn luôn dấn thân cho đến lúc Phật Giáo suy đồi trong 
kỹ nguyên của chủ nghĩa thuộc địa. Ngược lại với Rahula, như 
đã thường được nghe trong bài phê bình của một Đạo Phật dấn 





® Harris, Phật Giáo và Chính Trị ở Châu Á Thế Kỹ Thứ Hai Mươi, tr. 19. 

?! Tessa, Bartholomeusz, “Đạo Phật và Đất Nước Tích Lan”, trong tác 
phẩm của Harris, Phật Giáo và Chánh Trị tại Châu Á Thế Kỹ thứ Hai 
Mươi, tr. 179. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 617 


thân vào xã hội, những người dèm pha nhấn mạnh rằng bản 
thông điệp nguyên thuỷ của Đức Phật trước hết đạt được sự 
cứu độ con người, vượt qua những mối ràng buộc của thế gian, 
và với nguyện hạnh bổ-tát, phải giúp người khác cũng làm như 
vậy. Các bài phê bình nói các mục tiêu này không đồng nghĩa 
với sự cung cấp các dịch vụ xã hội và theo đuổi sự công bằng 
xã hội.” 

Trong các giới đạo Phật dấn thân trên thế kỹ qua không có 
sự đồng nhất về mức độ dấn thân định nghĩa một người là một 
Phật tử dấn thân. Ken Jones phân biệt giữa hai loại Phật tử 
dấn thân: “Những người thuộc ếnh ôn hoà tin vào các hậu quả 
của sự ảnh hưởng từ người này sang người kia trong việc mở 
ra một xã hội an lạc, và những người thuộc ếnh cứng rắn một 
cách thầm lặng hay quân sự ảnh hưởng đến chính sách công 
cộng và tạo ra những định chế mới. ”” 

Một số người nhấn mạnh vào một phương pháp vĩ mơ, 
giống như nhóm Tăng-già Think của Tín Đồ Phật Giáo Hoà 
Bình, xác nhận rằng: “hoạt động cho lợi ích của kẻ khác trong 
kỷ nguyên toàn cầu hoá này không thể được nhận thức một 
cách đầy đủ bằng cách đơn giản dùng những hô hào đạo đức 
cá nhân theo truyền thống, như hãy rộng rãi về vật chất. Hạnh 
nguyện bồ tát cũng có nghĩa là đương đầu với những cấu trúc 
tham, sân, si giam giữ toàn thể xã hội và cộng đông trong 
vòng đau khổ.””* Cũng vậy, Santikaro Bhikkhu của Tăng-già 





?* Christopher Queen, “Dẫn Nhập: Các Hình Thái và Nguồn Gốc của 
Đạo Phật Dấn Thân,” Đạo Phật Dấn Thân, tr. 14-16. 

?3 Christopher Queen, “Dẫn Nhập,” Pháp Hành, tr. 2l. 

“Phương Pháp Luận về Những Hành Gỉa Phật Giáo Trí Tuệ-Hoạt 
Động,” 


618 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Think tin rằng: “Phật Giáo dấn thân xã hội phải nhắm vào 
việc gây ảnh hưởng các nguyên nhân của đau khổ, trong các 
cơ cấu bản ngã vận hành trong các cá thể lẫn trong các cơ cấu 
trong xã hội. ”” 

Tôi hồi Jonathan Watts ông có nghĩ rằng các nhóm Phật 
Giáo Nhân Gian lớn tại Đài Loan là những điển hình của Phật 
Giáo dấn thân xã hội không. Ông trả lời rằng, một mặt, “họ 
dường như dùng Giáo Pháp làm một nền tẳng quan trọng cho 
công việc của họ” (không chỉ lớn về nhãn hiệu đạo Phật), 
song nó mở ra sự tranh luận liệu sự cung cấp các hoạt động 
phúc lợi xã hội như bệnh viện có thể được gọi là sự thực hành 
đạo Phật dấn thân hay khơng: 

Một số người nói... nét mới đặc biệt của Đạo Phật dấn thân 
là thách thức hệ thống hiện tại với một mô hình mới của các 
hoạt động và chương trình, và không chỉ là một hoạt động xoá 
sạch những rắc rối xã hội nhưng không đương đầu với những 
cái gốc của chúng (trong sự bạo động thuộc cơ cấu)... Một vấn 
đề thứ hai là: Các nhóm Phật giáo Đài Loan có đảm trách 
những hoạt động xã hội “... như một phần của công việc truyền 
đạo ... để cuối cùng cải đạo cho họ để xây dựng đế chế Giáo 
Pháp của họ không? Nếu có, điều này sẽ đi ngược lại các 
nguyên tắc thống nhất nổng cốt của Phật Giáo dấn thân xã 
hội.” 





http://www.bpf.org/html/resources_and_links/think_sangha/annual 
program reports/2001, tr. 3. 

?” Santikaro Bhikkhu, “Phật Giáo Dấn Thân Xã Hội và Sự Hiện Đại,” 
http://www.bpf.org/html/resources_and_links/think_sangha/annual 
program reports/2001, tr. 8. 

* Jon Watts, thư điện tử ngày 4 tháng hai, 2004. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 619 


Một câu hỏi nữa là: Liệu các chi nhánh hải ngoại của 
nhóm Phật Giáo Nhân Gian Đài Loan thật sự là những điển 
hình của “toàn cầu hoá” khi tham gia vào cuộc đối thoại then 
chốt với Tha nhân? Hay chúng có mọc rễ trước tiên trong số 
những người Hoa ở hải ngoại? Ở một mức độ nào đó, có phải 
họ chỉ là sự mở rộng một chiều thuộc ảnh hưởng cơ chế?” Các 
nhóm Phật Giáo Nhân Gian của Đài Loan (đặc biệt là Zhaohui 
và thế hệ hoạt động của bà) có thể tận dụng tốt Hệ Thống 
Quốc Tế của Phật Tử Dấn Thân (INEB) do Sulak Sivaraksa 
của Thái Lan thành lập năm 1989.” Đứng đâu danh sách các 
ưu tiên của ông là quyền con người, công bằng xã hội, môi 
trường luận, và một phê phán về xã hội người tiêu dùng. Ong 
bị kiểm duyệt và bị bỏ tù vì chủ nghĩa tích cực của ông. INEB 
là một hệ thống không có thứ bậc, không chặt chẽ, gồm một ít 
“Tổ chức NGO Phật giáo rất nhỏ và những người hoạt động 
không quan trọng ”'? mặc dù Thích Nhất Hạnh và Đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ 14 là trong số những người cố vấn của INEB. Các 
nhóm từ Đài Loan (Phật Quang San, Ciji), Hàn Quốc, Nhật 
Bản, không gởi người tham gia cho đến mới đây. Đây không 
phải do những khác biệt từng vùng (Đông Nam Á, Đông Bắc 
Á) hay về học thuyết (Nguyên Thuỷ, Đại Thừa), mà là do cơ 
cấu tổ chức của INEB (nhỏ, cơ sở, thứ yếu đối với chính phủ 
và quyển lực Tăng-già trong nước). Ngay cả tổ chức siêu- 





?* Ở đây tôi hỏi sự mô tả Ciji của Jukia Huang là Phật giáo dấn thân 
toàn cầu trong “Sự thành lập Phật giáo Tzu Chi của Đài Loan” trong tác 
phẩm của Queen, Pháp Hành, tr. 134-151. 

®# Don Swearer, “Irung Tâm và Ngoại Biên: Phật Giáo và Chính Trị 
tại Thái Lan Hiện Nay,” trong tác phẩm của Harris, Phật Giáo và Chánh 
Trị, tr. 219. 

? Jon Watts, thư điện tử ngày 4 tháng hai, 2004. 


620 RA KHỎI BÓNG TỐI 


NGO, Sarvodaya, ở Tích Lan cũng không tham dự những buổi 
họp INEB mãi cho đến bốn năm qua. '?? Tôi cũng hỏi làm thế 
nào mà nhiều nhóm Phật Giáo khác nhau (tu sĩ lẫn cư sĩ) khắp 
Đông Á và Đông Nam Á tiếp cận được với tin tức và những 
phát triển trong đạo Phật khắp các vùng? Có vấn đề khó khăn 
do trở ngại ngôn ngữ không? Như mỗi người trong chúng ta, 
Phật Giáo phải đối mặt với những mối hy vọng và nguy hiểm 
của toàn cầu hoá, như các phong trào quốc gia và cơ sở mới, 
tính chất nối kết nhau trước kia không có do sự dễ dàng trong 
việc đi lại bằng hàng không, phương tiện liên lạc nhanh chóng 
và sự truy cập thông tin qua thư điện tử và mạng, sự tràn ngập 
của văn hoá tiêu thụ và sự tầm thường của bạo lực, sự thiên 
lệch giữa giàu và nghèo ngày càng tăng, và sự xuống cấp của 
môi trường. Để đối phó với những thách thức này, Phật Giáo 
dấn thân phải tìm một sự quân bình khả dĩ giữa chánh niệm, 
sự phân tích có phê phán, và hành động mạo hiểm. 


+++* 





199 Sách đã dẫn. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 621 


6 


NHŨNG HAT ĐỘNG THIỆN WGUYỆN 
CỦA (HƯ WI PHẬT GIÁ0 HÀN QUỐC 


Jihong Sunun 


Bệnh nhân và những người chăm sóc có khuynh hướng 
cảm thấy khó chịu và bị gạt ra ngoài trong lúc đang ở trong 
bệnh viện, và có thể trở nên chán nãn, lo lắng. Do sự lo sợ đau 
đớn và chết chóc, nhu cầu tôn giáo trở nên rõ ràng nơi người 
bệnh. Đó là chễ cho những phòng cầu nguyện Phật giáo ở 
bệnh viện xuất hiện. Những phòng cầu nguyện của Phật giáo 
trong các bệnh viện này là những nơi để tu tập lòng từ bi của 
Đức Phật cho cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc bệnh, bằng 
cách nói chuyện với họ và chia sẽ những rắc rối và những câu 
chuyện với họ. Những phòng cầu nguyện Phật giáo này được 
đặt những nơi mà bệnh nhân được khích lệ có niểm tin về Đức 
Phật, vị y vương, và họ tu tập các lời dạy của ngài. Các phòng 
cầu nguyện Phật giáo này giúp bệnh nhân phục hồi căn bệnh 
của họ và hướng dẫn họ hướng đến hạnh phúc. 


622 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Những Hoạt Động Thiện Nguyện của các Nữ Pháp Sư tại 
Bệnh Viện 

Phương thuốc chữa trị của Phật giáo dựa trên tinh thần 
hành động bồ-tát đến từ lòng từ bi của Đức Phật và ước muốn 
cứu độ tất cả chúng sinh thoát khổ. Từ quan điểm y học của 
Phật giáo, tinh thần bổ-tát cứu độ tất cả chúng sinh đang đau 
khổ trong Phật giáo Đại Thừa có liên quan đến sự trị liệu y 
khoa. Một thí dụ thích đáng là triết lý của Phật Dược Sư 
(Bhaisjyaraja) bắt đầu mục tiêu vĩ đại dập tắt tất cả bệnh khổ 
của chúng sinh. 

Y học là một khoa học cập ến con người. Trị liệu y 
khoa là nhắm vào việc làm tăng sức khoẻ. Tuy nhiên, có ít sự 
chú ý được đặt vào trong việc kết nối tôn giáo với việc trị 
bệnh. Điều quan trọng của mối liên hệ này vừa qua được nhận 
thức, đưa đến ý thức về nhu cầu hiểu biết chiều hướng tôn 
giáo của người bệnh trong việc chẩn đoán những rối loạn tâm 
thần. Quan điểm này đang bắt đầu thành công bởi vì bằng 
chứng cho thấy các hoạt động tôn giáo giúp ích không những 
trong việc cho con người năng lực về xã hội và tâm linh, mà 
còn giúp ngăn ngừa và làm cho bình phục hết bệnh. 

Lúc đó vấn để xuất hiện: liệu tôn giáo có thể chữa lành 
bệnh không? Năm 1966, có một nghiên cứu 296 thành viên 
của Học Viện các Bác Sĩ Gia Đình Hoa Kỳ (AAEP) về vấn để 
này. 99% những người được hỏi nói: “Cầu nguyện có thể chữa 
lành bệnh tật,” và 75% trả lời: “Lời cầu nguyện từ người khác 
có thể chữa bệnh được.” Một đội nghiên cứu tại Đại Học 
Columbia dùng Meline, một chỉ số điện tử chỉ các nội dung 
của y sinh học và các tờ báo khoa học sức khoẻ để khảo sát 
hàng trăm tờ báo về mối liên quan giữa tôn giáo và sức khoẻ 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 623 


cơ thể. Họ nhận thấy rằng đa số báo chí được khảo sát nhắm 
vào các tôn giáo như Cơ-đốc giáo và giáo hội Bê-nê-đích, 
nhấn mạnh vào việc tránh những hoạt động không lành mạnh. 
Đội nghiên cứu cũng biết rằng các báo viết về những người đi 
nhà thờ Thanh giáo cho rằng tỷ lệ mắc bệnh là dưới trung 
bình. Bác sĩ Suroun, một thành viên của đội, giải thích các kết 
quả này như sau: “Những người biết đạo có khuynh hướng 
sống cuộc đời điều độ không uống rượu hút thuốc và vững 
vàng về mặt tâm lý, cho nên có tỷ số mắc bệnh và chết sớm 
thấp hơn.” 

Bác sĩ nên quan tâm đến niềm tin tôn giáo của người bệnh 
trong việc nhận dạng những yếu tố phòng bệnh và các nhóm 
trong đó họ có thể tìm thấy sự an ủi. Lý do là các nghiên cứu 
đa dạng nhận thấy rằng những người thường tham gia các cuộc 
hội họp tôn giáo đều được mạnh khoẻ về tinh thần lẫn cơ thể 
hơn những người không tham gia. Kết quả này cho thấy rõ 
ràng các lợi lạc của đời sống tôn giáo đối với sức khoẻ tinh 
thân lẫn cơ thể. Úng hộ cho quan điểm này là một báo cáo 
mới đây của tờ The Times, một tờ báo ngày của Anh quốc. 
Theo một báo cáo ra ngày 25, tháng 5, 2003, giả thiết là 
những Phật tử tu tập sống cuộc đời với ý nghĩa hạnh phúc lớn 
hơn người không tôn giáo có thể được chứng minh bằng khoa 
học. Tờ báo cũng nói rằng một đội nghiên cứu tại Đại Học y 
khoa Wisconsin chụp kiểm tra các não bộ của những người tu 
tập đạo Phật trong vài năm. Nghiên cứu này nhận thấy rằng 
các đối tượng đã cho thấy một trung tâm hạnh phúc tích cực 
hơn trong não bộ của họ hơn những người thường. Trung tâm 
hạnh phúc điều chỉnh sự trầm tỉnh và hạnh phúc trong tâm. 
Đội nghiên cứu cho rằng kết quả này có liên hệ nhiều đến thái 


624 RA KHỎI BÓNG TỐI 


độ của người theo Phật, nó đánh giá cao sự trầm tỉnh và sự 
mãn nguyện. Giáo Sư Flanagan tại Đại Học Duke nói: 
“Những nghiên cứu như thế này đã cho phép chúng ta đặt ra 
giả thiết rằng những người theo Phật đang sống trong những 
nơi như Dharamsala ở đó Đức Đạt-lai Lạt-ma sống với một 
tâm hồn hạnh phúc. ” 

Mĩa mai thay, hầu hết các bệnh nhân đến thăm bác sĩ đều 
vì một nhu cầu chữa bệnh, chứ không phải vì bệnh: các triệu 
chứng buộc bệnh nhân phải cảnh giác thường là những biểu 
hiện gây sự chú ý của các máy móc đang làm việc chữa bệnh 
cho thân thể, một tiến trình được gọi là phép lạ vốn có. Trong 
số vài tiến trình chữa bệnh tự nhiên, sự tu tập tôn giáo có thể 
chữa rất tốt. 


Những Pháp Sư của Bệnh Viện 

Thuật ngữ Phật giáo “Pháp Sư của Bệnh Viện” để cập 
đến một vị đạo sư hay giáo sĩ thực hiện công Tc tín ngưỡng tại 
bệnh viện. Won Seung, thuật ngữ Hàn Quốc để chỉ cho các 
Pháp sư bệnh viện, là viết tắt của Byung Won Sangha (nghĩa 
đen là cộng đồng Phật giáo tại bệnh viện). Thuật ngữ này liên 
quan đến những người Ìm thỏa nguyện các nhu cầu tín ngưỡng 
của bệnh nhân và các thành viên gia đình họ, và cho họ sự 
giúp đỡ về mặt tâm lý qua các biện pháp phòng ngừa và chữa 
trị. Họ thực hiện bổn phận của họ khi đang ở trong bệnh viện 
và giúp người bệnh cùng gia đình loại trừ tham, sân và si, 
trong khi tu tập đạo đức, chánh niệm và trí tuệ. Từ quan iễm 
của một người theo Phật, vai trò của các Pháp sư bệnh viện sẽ 
được đánh giá cao chỉ khi nào các vị thầy này hiểu biết đây đủ 
triết học nên tảng của đạo Phật và tu tập điều họ đã học. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 625 


Mục đích của các Pháp sư bệnh viện là chăm sóc người 
bệnh với lòng từ bi cho đến khi họ bình phục hoàn toàn. Một 
bài pháp của Đức Phật cũng nói: “Trong tám phước điển, 
phước chăm sóc người bệnh là thứ nhất.” Đức Phật dạy: “Luôn 
luôn tránh né các bất hạnh bằng cách chăm sóc bệnh tật. Hạt 
giống cho quả và quả làm phát sinh hạt giống như tất cả mọi 
người đều có liên hệ với nhau.” Do đó, việc làm tốt được 
tưởng thưởng bắng điều tốt và việc ác mang lại sự đền trả xấu 
xa. Bhavagan nghĩa là cha, và bài pháp cùng học thuyết của 
Đức Phật có nghĩa là mẹ. Những người cùng học với nhau là 
anh em. Điều này sẽ đưa bạn đến giác ngộ. Trong kinh Phạm 
Võng (Brahmajala Sutra), Đức Phật cũng dạy: “Người theo 
Phật nên luôn luôn chăm sóc người bệnh một cách chân thành 
cũng như họ đem lễ vật dâng cúng Đức Phật vậy.” 

Những đạo đức mà các vị Đạo sư bệnh viện nên có là: 
(1)niỀm tin mạnh mẽ; (2) thấu cảm với những cẩm giác của 
bệnh nhân; (3) một sự mong muốn làm loại trừ căn bệnh; (4) 
nỗ lực liên tục; (5)sâu sắc; (6) khiêm tốn; (7) chánh niệm và 
trí tuệ; và (8) biết lắng nghe. Các bổn phận của một Pháp sư 
bệnh viện là: (1) có cả sự thông thạo về y học lẫn quản trị; (2) 
vững chãi về tình cảm;(3) cư xử với người bệnh như cư xử với 
Đức Phật; và (4) tổ ra nhạy cảm đối với các giá trị văn hoá của 
người bệnh. 

Có năm đạo đức mà người chăm sóc bệnh nên có. Đó là: 
(1) biết rõ bệnh nhân có thể ăn gì và không thể ăn gì; (2) 
không cảm thấy khó chịu với những thứ nước thải ra trong 
người bệnh nhân; (3) không kiêu căng ngạo mạn hay quan tâm 
đến sự thủ đắc cá nhân; (4) tận tuy đối với sự hồi phục của 
bệnh nhân; và (5) làm cho người bệnh an vui bằng cách chia 
sẽ giáo lý của Đức Phật với họ. 


626 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Thành Phần Nhân Viên ở Phòng Câu Nguyện Phật Giáo 


(Các vai trò thay đổi tuỳ theo các chính sách ở từng bệnh viện) 





Thành 
phần 
nhân viên 


Vai Trò 





Tăng/ Ni 


Câu nguyện để được bình phục; viếng 
thăm và an ủi bệnh nhân, người chăm sóc bệnh 
và nhân viên bệnh viện; phục vụ như những 
nhà nghiên cứu lâm sàng và thành viên của 
các uỷ ban xác định cái chết của não bộ; giảng 
pháp tại các trường y dược; tổ chức các sự kiện 
tôn giáo; an ủi các thành viên gia đình của 
bệnh nhân hấp hối; cầu nguyện tại giường hấp 
hối của bệnh nhân, v.v... 





Người 
Quản lý 


Quản lý sách, an ủi bệnh nhân và gia đình, 
làm công việc văn phòng, v.v... 





Tình 
nguyện 
viên 


Cầu nguyện một tuần một lần cho bệnh 
nhân trong một phòng bệnh, phát bài cầu 
nguyện và sách nhỏ, đi hành hương, v.v... 





Người hỗ 
trợ 








Lo việc tài chánh 








SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 627 


Các Hoạt Động do các Pháp Sư Bệnh Viện Thực Hiện 











Đối Hoạt Động Thiện Nguyện 
Tượng 

Đi thăm và an ủi các bệnh nhân. 

Bệnh Cho bệnh nhân biết có các phòng cầu 

Nhân nguyện Phật giáo của bệnh viện để họ có thể 
lắng nghe tụng kinh và an ủi từ các Pháp sư 
bệnh viện. 

An ủi các bệnh nhân đi thăm viếng, các 
người chăm sóc bệnh và các thành viên của 
bệnh viện bằng cách mời họ uống trà. 

Sắp xếp sự giúp đỡ cho các bệnh nhân 
thiếu thốn và cho họ tiếp cận với sự chăm sóc 
miễn phí. 

An ủi các gia đình của người chết và 
khuyên họ nên cho cơ quan trong người. 

Tụng kinh tại giừơng bệnh nần hấp hối. 

Nhân Tra cứu nhân viên bệnh viện về nhiều vấn 
Viên để gồm việc tu tập niềm tin và các phương 
Bệnh thức xoa dịu xung đột với đồng nghiệp. 

Viện 








Tổ chức các ngày sinh nhật của nhân viên 
và tụng kinh cho họ. 

Đưa ra các giải pháp cho những xung đột 
tâm lý do làm việc tại bệnh viện. 








628 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Những hoạt động tôn giáo của các phòng cầu nguyện Phật 
giáo tại bệnh viện gồm: (1)tụng kinh cho nhân viên bệnh viện 
và cầu nguyện cho người bệnh vào sáng sớm và trước khi mổ; 
(2)khuyên các người chăm sóc bệnh; (3)cầu nguyện cho người 
đang hấp hối; (4)các dịch vụ mai táng (sự thận trọng); (5) 
khuyên bảo và giải pháp cho sự xung đột của nhân viên bệnh 
viện; (6) đem đến cho những người tình nguyện và nhân viên 
bệnh viện những cơ hội hành hương; (7) duy trì các phòng cầu 
nguyện Phật giáo; (8) phát hành một thư tin tức hàng tuần của 
phòng cầu nguyện Phật giáo; (9) xuất bản và phân phát các 
bản kinh Phật; (10) cho mượn các sách liên quan đến đạo 
Phật; và (11) mời trà và các chuối hột đạo Phật cho khách 
thăm viếng. Các vai trò của Pháp sư bệnh viện bao gồm: (1) 
cho lời khuyên về việc tu tập đạo Phật; (2) phục vụ với tư cách 
một thành viên của uỷ ban y đức; (3) đánh giá các chính sách 
về sự nghiên cứu lâm sàng và các vấn đề đạo đức của nó; (4) 
giảng pháp về mối liên hệ giữa y học và tôn giáo tại các 
trường y dược; và (5) thăm viếng và cầu nguyện cho sự bình 
phục của bệnh nhân trong các phường nói chung và những đơn 
vị chăm sóc tập trung. 


Các Hoạt Động Thiện Nguyện của Chư Ni Phật Giáo và 
các Phòng Cầu Nguyện Phật Giáo tại Bệnh Viện 








Nơi Chốn Bệnh Viện 
Seoul Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Seoul 
Bệnh Viện Cảnh Sát Quốc Gia, Trung 
Tâm Y Khoa Asan 














SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 629 





Bệnh Viện Cựu Chiến Binh Seoul 
Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Bundang 
Seoul 





Busan Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Pusan 





Daegu Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia 
Kyungpook 





GyeongJu Bệnh Viện KyongJu Đại Học Dongguk 














Tâm Quan Trọng Tôn Giáo và Các Gía Trị của Các Phòng 
Cầu Nguyện Phật Giáo 

Sức khoẻ tốt là điểu tiên quyết cho hạnh phúc. Đức Phật 
dạy rằng có bốn sự đau khổ trong đời sống con người — sanh, 
già, bệnh và chết. Sự đau khổ lớn nhất trong số đó hẵn là sự 
đau khổ do bệnh tật đưa đến. Về mặt này, đau khổ có thể như 
là một công cụ cho bác sĩ và bệnh nhân đưa đến cho nhau sự 
chân thành. Sự tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân tổn tại độc 
lập và tương đương với cuộc đối thoại tôn giáo. Điều làm cho 
sự tương tác này có thể có được là năng lực của tôn giáo. Đây 
là bằng chứng rõ ràng cho thấy tôn giáo có thể đưa ra những 
biện pháp cho cái mà các ngành khác gồm khoa học không 
thể đem lại. Tôn giáo làm cho con người thoát khỏi cái đau 
của bệnh tật và sự mâu thuẩn theo một cách khác nhau. Trong 
Đạo Phật, mục tiêu tối hậu của việc điều trị là không loại trừ 
mâm bệnh mà là cứu bệnh nhân đau khổ vì bệnh. Nói cách 
khác, mục tiêu sự trị liệu của đạo Phật là cứu độ con người. 
Chăm sóc người bệnh với niềm tin và lòng từ bi là sự cứu độ 
tôn giáo quan trọng nhất. Giúp đỡ những người ít cần đến 


630 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nguồn cảm hứng tôn giáo đòi hỏi một phương pháp cụ thể và 
hiện thực, chứ không phải một phương pháp siêu viỆt. 

Khi Đức Phật chứng ngộ chân lý, ngài dạy các đệ tử của 
ngài đi đến các vùng địa phương để gieo rắc giáo lý của ngài 
và khai thị chúng sinh. Điều này được nhắm vào việc mang lại 
niềm an ủi và lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên chính 
Đức Phật cũng đi ra ngoài để khai thị chúng sinh nhằm giải 
thoát họ khỏi đau khổ. Chân lý của đạo Phật không nằm trong 
chính sự giải thoát mà nằm trong sự lợi lạc và hạnh phúc của 
tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là sự chăm sóc của bệnh 
viện không chỉ là một công cụ nhân từ để đến gần người 
nghèo khó mà còn là một điển hình tốt của mục tiêu tối hậu 
của đạo Phật, tức giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. 
Đối với những người có tôn giáo, sự chăm sóc của bệnh viện 
là một phương tiện bày tỏ và nhận thức sự cứu độ của tôn giáo. 

Tư tưởng căn bản của Đức Phật đằng sau sự trị liệu là cái 
gốc của một căn bệnh có thể được loại trừ chỉ khi nào một bác 
sĩ, một y tá và một người bệnh xây dựng được sự tin tưởng lẫn 
nhau và thể nhập làm một. Trong ý nghĩa này, các kinh Phật 
nâng cao đạo đức của bác sĩ trong khi dạy các bổn phận của 
người bệnh. Kinh cũng nói rằng: “Chăm sóc người bệnh là sự 
tu tập cao nhất của người tu sĩ Phật giáo, tăng cũng như ni, và 
công đức của nó là giá trị nhất trong số tám phước điển.” Từ 
một quan điểm tôn giáo, phục vụ con người là tương đương với 
việc dâng hiến cho đối tượng thờ phụng và sự chứng ngộ cái 
mục tiêu tối hậu của tôn giáo bằng cách lập lại sức khoẻ cho 
người bệnh. Cuối cùng, điều này cũng mở ra cánh cửa cho sự 
đắc đạo. Vì hành động này là nhằm giúp người bệnh và kẻ 
yếu đuối, sự phục vụ có giá trị nhất. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 631 


Bệnh viện là nơi sự sống và cái chết được xác định trên 
căn bản hàng ngày. Do đó, việc cực kỳ cần thiết là tạo hy 
vọng khỏi bệnh và mở rộng bàn tay giúp đỡ cho bệnh nhân 
trong bệnh viện. Tôn giáo có một vai trò lớn lao trong việc 
làm nhẹ sự đau đớn của bệnh nhân bằng cách chăm sóc tốt 
cho họ. Trong ý nghĩa này, vai trò của nhân viên y tế và các 
Pháp sư bệnh viện là quan trọng trong việc chăm sóc người 
bệnh. Các phòng cầu nguyện ở bệnh viện nên mở rộng các 
hoạt động thiện nguyện của họ. 


++* 


632 RA KHỎI BÓNG TỐI 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 633 


7 


J0 PHẬT BẮN THẦN VÌ VIỆU LÀN (LA 0W ĐỀ 
Trina Nahm-MỹỤo 


Nếu phúc lạc của chúng ta và của người khác hoàn toàn 
không liên hệ nhau và hoàn toàn độc lập với nhau, thì chúng ta 
có thể ủng hộ sự lơ là phúc lợi của người khác. Nhưng không 
phải như thế. Tôi luôn luôn có liên hệ với những người khác và 
phụ thuộc chặt chẽ đối với họ, bất kể trình độ phát triển trí tụê 
của tôi ra sao, trong khi tôi chưa giác ngộ, trong khi tôi còn 
đang trên con đường, và cũng vậy, một khi tôi đã giác ngộ. Nếu 
chúng ta nghiền ngẫm về những điều này, tầm quan trọng của 
việc làm lợi lạc cho người khác trở nên hiễn nhiên. 

Đạt-lai Lạt Ma thứ 14 

Vào ngày 18 tháng 11, năm 2003, Trung Tâm Cộng Đồng 
Ola`a (Người Hawaii dùng để nói sự “thiêng liêng”) chính 
thức khai trương. Với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng của tổ chức 
phi lợi nhuận này, tôi chắc chắn rằng lời trích dẫn này của Đức 


634 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Đạt-lai Lạt-ma được thấy treo trên cửa ra vào. Trung tâm cộng 
đồng này, toạ lạc trong hai toà cao ốc của một trường trung 
học bỏ hoang, là một nỗ lực về phần những người thường dân 
đem về cho cộng đồng và khiến giới trẻ ngoảnh mặt đi với tai 
hoạ của ma tuý chết người — tinh thể methamphetamine, được 
biết đến là “nước đá” nhiều hơn — đã bắt đầu làm sụp đổ các 
gia đình và phá huỷ mạng sống trong cộng đồng nơi tôi sống 
trên Đảo Lớn của Hawal. 

Chương trình “Chiến tranh Ma-tuý” của chính phủ liên 
bang Hoa Kỳ đã có một hậu quả không hay đối với cộng đồng 
đảo vắng vẽ trên Đảo Lớn. Do việc bài trừ cần sa, nó đã tạo ra 
loại ma tuý tinh thể methamphetamine gây nghiện cao hơn và 
độc hại hơn, có sẵn và rẽ hơn đối với người dân ở đó, gồm cả 
giới trẻ. 

Chiều hướng đi xuống thất bại có dính líu đến công cuộc 
thay đổi xã hội có thể dễ dàng làm trật đường rày bất kỳ nỗ 
lực cá nhân nào muốn đưa ra một vấn đề đặc biệt trừ khi họ có 
nền tẳng trong triết lý đạo Phật là chúng ta đều tuỳ thuộc lẫn 
nhau và phải nhận thức được mạng lưới phức tạp của mối liên 
hệ nhân duyên với nhau. Triết học Phật Giáo đã giúp tôi đối 
phó với vô số thách thức đi cùng với các nỗ lực động viên cá 
nhân làm việc chung với nhau để cải thiện toàn thể cộng 
đồng. Điều này có nghĩa là ngay cả những người dường như 
không đồng cảm với chính nghĩa của chúng ta đóng một vai 
trò quan trọng trong sự phát triển các mục tiêu đặc biệt của 
chúng ta và phải được nhận ra nhân tính của họ, hơn là bất kỳ 
hành vi hay thái độ đặc biệt nào mà họ có thể bày tổ vào một 
lúc đặc biệt nào đó. Từ một quan iễm Phật giáo, họ được kết 
nối với chúng ta theo cách nào đó. 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 635 


Các hậu quả tàn phá của việc sử dụng ma tuý tràn lan trên 
đảo này là một mối quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là trong 
khoảng 5 năm qua. Nó được nâng cao trong năm 2001, khi sự 
tấn công khủng bố tại Nữu-ước có ảnh hưởng đến Hawai một 
cách tiêu cực, do nền kinh tế phụ thuộc vào kỷ nghệ du lịch và 
ngành du lịch. Trong môi trường xã hội ở đó sự sống còn kinh tế 
và xã hội bị đe doạ, việc sử dụng ma tuý gia tăng như một ếch ể 
thoát ra khỏi những áp lực tối tăm của đời sống hàng ngày. 

Nhà hoạt động Alice Walker, trong cuốn sách tiểu luận 
của bà, Bất Cứ Điều Gì Chúng Ta Yêu Thích Đều Có Thể Được 
Cứu Độ, mô tả rằng một đam mê công bằng xã hội có thể tiếp 
thêm nhiên liệu cho sự thay đổi xã hội cần thiết trong một thế 
giới bị chọc thủng bởi bi quan, tham lam và sợ hãi.' Mối liên 
hệ tình thương của chúng ta với thế giới, và karunà (lòng từ), 
món quà của lòng từ, có thể cho chúng ta sự can đảm để 
đương đầu những nỗi sợ hãi và theo đuổi sự thay đối về tâm 
linh cần thiết để sống còn trong một thế giới vật chất luân hồi. 

Vào tháng I1, 2001, một đội ngũ giáo sư và các sinh viên 
của họ vạch ra kế hoạch và thực hiện một “Cuộc Gặp Mặt ở 
Thị Trấn về Tương Lai của Đảo Lớn” tại khuôn viên trường 
trong một nỗ lực động viên cộng đồng xung quanh tìm ra các 
giải pháp cho những vấn để xã hội gây áp lực nhất của Đảo 
Lớn, gồm có dịch “nước đá.” Nó đưa đến kết quả là một công 
bố thảo ra Kế Hoạch Hành Động xung quanh 25 nhóm trọng 
điểm, bao gồm vài việc ối phĩ vấn để ma tuý trong cộng đồng 
chúng ta. 





' Alice Walker, Bất CứĐiều Gì Chúng Ta Yêu Thích Đều Có Thể Được 
Cứu Độ: Một Chủ Nghĩa Tích Cực của Người Viết. 


636 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vào mùa xuân năm 2003, như một sản phẩm phụ của sự 
thành công trong sự kiện Gặp Mặt ở Thị Trấn, một đồng 
nghiệp của tôi là Bác sĩ Noelie Rodriguez mở ra một lớp Phát 
Triển Cộng Đồng tại Đại Học Cộng Đồng Hawai'i. Tháng 5, 
2003, với tư cách một bộ phận của Gặp Mặt ở Thị Trấn và 
cuốn sách nhỏ Gặp Mặt ở Thị Trấn, một hội nghị gọi là 
“Không Có Nước Đá nơi Thiên Đường” được Bàn Tròn Chữa 
Trị của Đảo tài trợ, đây là một trong những phân nhóm từ Gặp 
Mặt ở Thị Trấn. Các thành viên của Văn Phòng Thị Trưởng, 
Kỷ Nghệ Khách Sạn, các hiệp hội, các thành viên cộng đồng, 
và thành viên của phân khoa đại học và cao đẳng gặp gỡ tại 
Kamuela, toạ lạc trên phần phía bắc của đảo, để thảo luận các 
giải pháp cho dịch nước đá trên Đảo Lớn. 

Một trong những hoạt động của lớp học phát triển cộng 
đồng liên quan đến sự gặp mặt với Thị Trưởng Hạt Hawai'”i, 
Harry Kim, bày tổ ước muốn cứu Trường Trung Học Ola°a ở 
Kea°au. Ước muốn cứu hộ cái toà cao ốc củ kỷ này khỏi sự 
phá huỷ của ơng và nhu cầu thiết lập một ¡a iễm của cộng 
đồng ở đó các vấn đề cấp thiết của cộng đồng có thể được đưa 
ra một cách tích cực, cho ra đời Nhóm Phát Triển Cộng Đồng 
Dân Chúng (GCDG). Mục tiêu của nhóm này là tiến đến chỗ 
phi lợi nhuận và tìm kiếm sự tài trợ để làm ra những chương 
trình cho tuổi trẻ liều lĩnh cũng như cung cấp một địa điểm ở 
đó những thay đổi kinh tế có thể chứng minh được và những 
hoạt động làm vững mạnh gia đình có thể xuất hiện. Đây là 
hành động từ bi khi làm việc. 

GCDG đăng cai tổ chức một loạt 16 cuộc gặp mặt cộng 
đồng được tổ chức tại cộng đồng Keaau từ tháng 3 đến tháng 6, 
2003. Những cuộc họp này là một diễn đàn cho các thành viên 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 637 


cộng đồng để nhận ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất 
và những trở ngại ngăn không cho họ đưa ra những nhu cầu này. 
Họ cũng được yêu câu nhận ra các giải pháp có thể có. 

Ba vấn đề trên hết là: (1) một sự gia tăng trong việc sử 
dụng meth và các hành vi kết hợp tiêu cực của người lớn; (2) 
một sự gia tăng đồng thời trong con số giới trẻ liều lĩnh sử 
dụng meth và các hành vi chống lại xã hội khác; và (3) các gia 
đình có hoạt động khác thường. 

Cộng đồng nhận dạng được những trở ngại cho việc đưa ra 
các vấn để: (1)thiếu các tài nguyên và sự hỗ trợ của cộng 
đồng, cũng như các chương trình ngăn ngừa và chữa trị, (2) 
các nguồn tài nguyên và sự hỗ trợ của trường không thích hợp, 
như thầy phụ ạo, người cố vấn, các chương trình và hoạt động 
thay thế sau khi học xong; và (3) sự thiếu các nguồn tài 
nguyên và hỗ trợ nhà trường để khích lệ các kỷ năng nuôi trẻ 
có hiệu quả. 

Các thành viên cộng đồng đã nhận dạng các giải pháp có 
thể có như: (1) thực hiện các chiến lược phòng ngừa gồm giáo 
dục và sự hiểu biết về ma tuý và những vấn để liên hệ; (2) 
phát triển các chương trình củng cố gia đình và các hoạt động 
thúc đẩy gia đình lành mạnh; (3) tạo ra các cơ hội cho sự 
tương tác xã hội tích cực; (4) Tạo ra một Trung Tâm Cộng 
Đồng cho giới trẻ và gia đình trong khu vực; và (5) cung cấp 
các dịch vụ gia sư và cố vấn cho giới trẻ trong khu vực. 

Tập trung vào giải pháp thứ tư, vào tháng 5, 2003, với sự 
giúp đỡ và hỗ trợ của các quan chức địa phương, GCDG mở ra 
các cửa ngỏ đưa đến Trung Tâm Cộng Đồng Ola°a cho Tất Cả 
Puna (OCC). Vào tháng 8, 2003, GCDG có một giấy phép một 


638 RA KHỎI BÓNG TỐI 


năm của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Kea°au, ]amil 
Ahmadia, để sử dụng ba phòng lớn bỏ trống tại Trường Trung 
Học Keaˆau. Từ đó, cái đà cho trung tâm cộng đồng đã và 
đang được xây dựng và vào ngày 8 tháng 10, 100 người xuất 
hiện ở Lễ Khai Mạc để tình nguyện, đề nghị các đường hướng, 
nguồn tài trợ và hỗ trợ sự sáng lập trung tâm cộng đồng. 

Vào tháng mười và mười một, các lớp học T?ai Chi, Công 
Phu, Sức khoẻ cho Thiếu nữ, Nghệ Thuật của Trẻ em, Tiếp 
xúc Chữa Bệnh, dạy học thêm miễn phí, và Buổi Tối Trò Chơi 
Gia Đình được bắt đầu. Tất cả các lớp và hoạt động này được 
cung cấp miễn phí hoặc với một số thù lao rất nhỏ. Vào ngày 
31 tháng 10, một buổi Khiêu vũ vào đêm trước ngày lễ các 
Thánh được tổ chức cho tuổi đôi mươi, đã thu hút 80 thanh 
niên nam nữ đến trung tâm. Buổi khai mạc chính thức vào 
ngày 18 tháng I1, mang lại khoảng 400 người tham dự. Tất cả 
những điều này được thực hiện do những người thiện nguyện 
và sự tặng cúng! Trong sáu tháng qua, ít nhất 1000 người đã 
tham dự các sự kiện, gặp mặt, lớp học và các hoạt động mở tại 
Trung Tâm. Người ta hy vọng rằng từ nỗi đau khổ của từng cá 
thể đã đưa đến kết quả một nỗ lực của cộng đồng để cải tạo 
một cộng đồng. 

Trong quyển Thế Giới là Người Thương, Thế Giới là Chính 
Mình, loanna Macy nói: “Kinh nghiệm của tôi là thế giới 
chính nó có một vai trò trong sự giải thoát. Chính các áp lực, 
nỗi đau, và các sự rủi ro có thể làm chúng ta thức tỉnh - giải 
thoát chúng ta ra khỏi những ràng buộc của cái ngã và đưa 
chúng ta trở lại nhà, tức đến với thực tánh rộng lớn của chúng 
ta. Đối với một số chúng ta, tình yêu thương đối với thế giới 


SỰ TU TẬP ĐẠO PHẬT DẤN THÂN 639 


nhiệt thành đến nỗi chúng ta không thể yêu cầu nó đợi cho 
đến lúc chúng ta giác ngộ.”” 

Từ ngày 9/11, thế giới chúng ta đã bị chọc thủng bởi sự sợ 
hãi người khác, sợ hãi khủng bố, nhu cầu được an toàn trong 
một thế giới không an toàn, không vững chắc. Dường như 
trong bầu không khí “khủng bố”, chúng ta chắc chắn bị giam 
giữ không phải vì “tha nhân” mà do sự mất khả năng bên 
trong chúng ta mà môi trường sanh ra. Trong một tiểu luận 
mới đây, nhà văn viết về môi trường, Terry Tempest Williams 
mô tả thế khó xử này: “Lầm sao chúng ta dám tham gia vào 
quyển công dân nhiệt tình trong thời khủng bố này? Liệu 
chúng ta có tưởng tượng phát hiện trở lại chủ nghĩa yêu nước 
gây cảm hứng cho sự thấu cảm và nghiền ngẫm về lòng tự hào 
và chủ nghĩa quốc gia?” Bà tiếp tục nói rằng: “Chúng ta có 
thể tự hỏi trong hoàn cảnh và đặc trưng của đời sống chúng ta, 
làm thế nào mà sự sợ hãi có thể biến thành sự can đảm, sự im 
lặng biến thành sự biểu lộ lương thiện và sự cô lập về tâm linh 
chấm dứt do một ý thức cộng đồng.” 

Chính hành động đó phát sinh từ lòng từ bi, con đường của 
nhân loại đi đến hoà bình và thái độ đạo đức. Cái dũng bên 
trong không thể bị tách rời điều con người làm trong ời sống 
nghề nghiệp của họ. Hơn nữa, theo Đức Đạt-lai Lạtma thứ 14, 
“Khi thiếu lòng từ bi, hoạt động của chúng ta có nguy cơ trổ 
thành phá hoại. Đây là vì khi chúng ta không biết đến vấn để 
ảnh hưởng mà hành động của chúng ta gây ra cho hạnh phúc 
của người khác, chúng ta đi đến chỗ không tránh khỏi làm tổn 





? Joanna Macy, Thế Giới là Người Thương, Thế Giới là Chính Mình 
(Berkeley: Thông Tấn Parallax, 2005). 


640 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hại họ.” Như vậy, để làm công việc cộng đồng có ý nghĩa và 
dựa trên đạo đức, điều quan trọng là tu tập nội tâm nguyên tắc 
“sopa” của đạo Phật, sự kiên trì và dũng cẩm nội tâm. Ở một 
mức độ tu tập cao hơn, “sopa” trở thành “sự điểm tỉnh trong 
nghịch cảnh.. nghiền ngẫm tình nguyện chấp nhận sự khó 
khăn để theo đuổi một mục đích tâm linh cao cả hơn.” 

Như vậy, sự thách thức khó khăn nhất của con người trong 
việc thực hiện những nỗ lực hành động của cộng đồng có thể 
là sự thuần hoá những “cảm xúc phiền não” nội tâm như giận 
dữ, thù địch, mong muốn trả thù, nói cách khác, tu tập sự giải 
trừ thật sự bên trong. Theo cách này, sự phát triển cộng đồng 
cống hiến một phương cách có một không hai để phát triển sự 
tu tập đạo Phật nơi con người trong đời sống hàng ngày. Sẽ có 
nhiễu cơ hội để tu tập một phản ứng bất bạo động khi làm việc 
với một hàng ngũ rộng lớn như thế của người khác và để mong 
muốn tu tập “lòng từ lớn” và trách nhiệm phổ quát. 


+++ 


642 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 9 


VẤN ĐÈ TH) 6Iới 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 643 


1 


§Ự TU TẬP 6lI LUẬT: (Ư §Í VÀ TU §Ï 


Đức Phật quy định một con đường gồm ba phần là đạo 
đức, thiền định và trí tuệ cho các mơn đồ. Viên đá đặt nên 
tảng cho ba điều này là đạo đức, tức là cách chúng ta cư xử 
trong mối quan hệ với người khác. Giống như một người muốn 
xây một ngôi nhà trước hết nên biết chắc rằng các nền móng 
sâu và chắc trước khi xây lên các bức tường và mái nhà; cũng 
vậy, chúng ta cần bắt đầu với tư cách đạo đức hàng ngày của 
chúng ta để có một cuộc sống tâm linh mạnh mẽ và vững 
vàng. Người ta nói rằng Đức Phật cân nhắc nên dạy Tứ Thánh 
Đế hay luật nhân quả trước. Nhưng các giáo lý này cũng bao 
gồm các giáo lý về nhân quả trong hành động của chúng ta. 
Tại sao? Chính do tư cách đạo đức mà chúng ta tạo ra các 
nhân hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta. Và chính do tư 
cách đạo đức mà chúng ta tạo ra các nguyên nhân để đạt đến 
mục tiêu tối hậu của giải thoát và giác ngộ. 

Ngày nay con người rất thường nhầm lẫn về tư cách đạo 
đức của họ, vì sự không trung thực thường có vẻ thành công và 
được ngưỡng mộ, trong khi lòng tốt chịu nhiều trở ngại và thất 


644 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bại. Nhưng dĩ nhiên, iều ẩy là để nắm lấy một quan điểm về 
tình huống trong đoản kỳ. Trong tấm thẩm ời mênh mông của 
những mối tương quan bất tận, chúng ta chỉ khảo sát một hay 
hai việc rắc rối nhỏ và không thể nhìn thấy toàn thể cái phát 
đồ. Thêm vào đó, chúng ta không biết cái trạng thái tâm bên 
trong của những người bể ngoài trông có vẻ rất phát đạt. Ngay 
cả những nhà triệu phú cũng phải trải qua sự trị liệu bệnh tâm 
thần hay tự sát! Chúng ta tất cả đều là người thọ nhận những 
hành động của chúng ta, tức là nghiệp, cho nên có thể là khi 
chúng ta đang hưởng những kết quả của các việc làm tích cực 
trước kia, cuộc đời chúng ta dường như được tưởng thưởng tốt 
và thành công. Tuy nhiên, nếu chúng ta phản ứng lại bằng 
cách phạm những hành động mang tính tiêu cực — tức những 
hành động do tham, sân, đố ky, hay sự vô minh ích kỷ làm nền 
tảng, lúc đó chúng ta đang trồng những hạt giống cho sự đau 
khổ và thất vọng trong tương lai. Một mặt khác, nếu chúng ta 
liên kết những khó khăn và đau khổ với sự hiểu biết, kiên 
nhẫn và trì chí - dùng những vấn để của chúng ta để thấu cảm 
với sự đau buồn của người khác - như thế chúng ta đang tạo ra 
những nguyên nhân vừa cho hạnh phúc tương lai vừa cho sự 
tiến bộ hiện tại trên con đường tâm linh. 

Như vậy làm cách nào chúng ta em tư cách đạo đức của 
mình n ngang bằng với mục đích của mình? Trước hết, chúng 
ta nên thuần hoá cái tâm ngang bướng của mình. Đức Phật 
giải thích rằng phần nhiều đau khổ của chúng ta gây ra do sự 
xung đột nội tâm của những cảm xúc tiêu cực như tham lam và 
sân hận - sự thương và ghét của ta. Con đường đạo Phật có 
liên quan đến sự thừa nhận và giải quyết một cách khéo léo 
những trạng thái tâm bất thiện đã tạo ra quá nhiễu rắc rối cho 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 645 


chúng ta và người khác. Đó là sự tập trung vào các giới luật do 
Đức Phật đưa ra: giúp chúng ta thuần hoá tâm hồn. Với một 
cái tâm được thuần hoá, chúng ta có công cụ cần thiết để chế 
ngự hành vi không đạo đức của chúng ta và thay vào đó hành 
động, nói năng và suy nghĩ theo những cách mang lại các mục 
tiêu tức thời và tối hậu của chúng ta. 

Có nhiều trình độ giới luật: các giới luật cho nam nữ cư sĩ, 
các giới luật cho các vị tăng ni mới đi tu, và giới luật cho 
những tăng ni đã thọ giới đầy đủ. Đây là những công cụ mà 
Đức Phật đã đưa ra, chúng giúp chúng ta phát triển tâm đã 
được thuần hoá và mang lại ý thức cho hành vi cư xử của 
chúng ta. Qua thời gian, bằng cách thuần hoá tâm hồn trong 
mối tương quan với các giới luật này qua sự tu tập ý thức, 
chúng ta có thể hoàn tất một đời sống mang lại sự thiệt hại ít 
nhất cho chúng ta và người khác. 

Mặc dù vậy điều quan trọng phải hiểu là các giới luật này 
không phải là những điều răn. Cách diễn đạt không phải là 
“Bạn không nên.” Thay vào đó nó là “Tôi hứa tuân theo điều 
tu tập.” Chúng ta đang trau dổi mình để sống phù hợp với tư 
cách đạo đức của một người giác ngộ. Sẽ không có việc một 
người từ bi và trí tuệ như thế lại sát sanh hay trộm cắp! Cho 
nên, bằng cách tuân thủ các giới luật căn bản, chúng ta cũng 
học cách tạo ra sự hài hoà và không sợ hãi quanh chúng ta và 
đồng thời chúng ta không còn tạo ra nghiệp tiêu cực nữa. 

Ngấm ngầm trong việc tu tập là một ý thức tiến bộ, một 
con đường từ mức độ thô tháo đến các mức độ hiểu biết nhu 
nhuyến ngày càng tăng. Đây là trường hợp cho tất cả các 
người giữ giới, dù là cư sĩ, người mới tu hay đã thọ giới đầy đủ. 
Đó là sản phẩm của tính chất tuỳ thuộc lẫn nhau của con 


646 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đường ba nhánh: đạo đức, thiển định và trí tuệ. Trước kia, tơi 
gọi đạo đức là nên tảng của ngôi nhà. Ở đây, bạn có thể nói 
rằng các bức tường và mái nhà dựa vào sức mạnh của nền 
móng, nhưng một cái nền thôi thì không phải là căn nhà. Do 
đó, nếu chúng ta muốn phát triển tư cách đạo đức, chúng ta 
cũng cần phát triển sự tu tập thiển định và tu tập trí tuệ. Mỗi 
món tuỳ thuộc vào cái kia để phát triển xa hơn, sâu hơn. 

Các giới luật của tu sĩ, dù cho người mới tu hay đã thọ giới 
đầy đủ, đều nhiều hơn các giới cho cư sĩ, nhưng không phải là 
không có liên quan với nhau. Các giới tu sĩ gồm cả giới của cư 
sĩ. Các giới này giúp cho tăng ni đạt đến các mức độ nhu 
nhuyễn của ý thức, và như vậy để sống hoà hợp với người 
khác và môi trường, đem đến sự vô hại và vô uý cho tất cả 
mọi người; để nâng cao đời sống của một người xuất gia, cho 
phép chiều sâu trong tu tập hơn, và đem đến cảm hứng cho 
người khác với tư cách là những người nắm giữ giáo pháp. Khi 
người khác nhìn thấy một tăng ni khéo kiểm soát và trong 
sáng, niềm tin của họ dĩ nhiên là tăng lên. Mặt khác, một 
thành viên ngang ngược của Tăng-già có thỂ gây ra sự vỡ 
mộng hay coi khinh Giáo Pháp nơi những người nhìn vào. 

Khi nói điều này, dưới ánh sáng các mục tiêu của hành 
giả, có thể cũng thẳng thắng để nói rằng nhiều điều trong số 
các giới luật tu sĩ liên quan đến phong tục và các hoàn cảnh 
của Ma-kiệt-đà 2600 năm trước, và có lẽ ngày nay không còn 
thích hợp lắm. Chính Đức Phật để nghị ngay trước khi ngài 
nhập niết bàn rằng các giới không quan trọng nên bỏ đi và chỉ 
những giới quan trọng nhất mới nên truyễển lại. Chẳng may, 
ngài A-nan-đà không hỏi giới nào là không quan trọng và giới 
nào là cần thiết, và do đó tại Hội Nghị kiết tập lần thứ nhất có 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 647 


quyết định là giữ nguyên tất cả. Chúng ta có thể tự hỏi loại 
giới luật nào Đức Phật sẽ bổ đi nếu Ngài còn đến ngày nay. 
Tất nhiên năm giới căn bản sẽ giữ nguyên, vì đời sống vô hại 
mà các giới này đem lại là một điều chủ yếu vĩnh cửu và 
không chỉ là thái độ phù hợp cho thế kỷ thứ năm trước công 
nguyên. Chúng phản ánh một phương pháp đạo đức lành mạnh 
vượt thời gian và không gian. Khác với nhiều điều luật của tu 
sĩ, năm giới này không để cập đến các vấn để kiêng ăn, quần 
áo, hay nghi thức. Các vấn đề sau là những mối quan tâm có 
nguồn gốc nơi phong tục và thái độ địa phương và vì vậy đều 
là tạm thời và trần tục. Nhưng các giới luật để sống một cuộc 
đời đạo đức không làm hại mình cũng không làm hại người 
khác là có giá trị xuyên thời gian và ở bất cứ địa phương nào — 
dù đó là bình nguyên Gangetic của 2000 năm trước, hay ở 
thành phố Nữu-ước, hay Seoul ngày nay. 

Sự thay đổi lớn nhất sẽ được thực hiện nếu Đức Phật còn 
đến ngày nay sẽ là trong giới luật cho tăng ni. Nhiều giới 
trong số đó hoàn toàn lạc hậu và có khuynh hướng làm suy 
yếu vai trò của người tu trong tăng-già hơn là hỗ trợ. Có thể 
nói rằng một số giới luật mang tính chất đặc trưng văn hoá 
theo ý nghĩa nhiều xã hội ngày nay có những mong đợi về tư 
cách đạo đức tốt rất khác nhau. Nhưng dĩ nhiên, người ta sẽ 
không bao giờ đồng ý một cách chính xác về điều luật nào 
rườm rà và lỗi thời và điều luật nào vẫn còn có thể áp dụng 
cho ngày nay và thời đại này. Cho nên, vì Đức Phật nay không 
còn để sắp đặt đúng cho chúng ta, nên nhiều hành giả, hoặc 
ngay cả toàn bộ truyền thống, đều chọn cách tuân thủ những 
điều luật nào mà họ cảm thấy hỗ trợ con người trên con đường 
tâm linh và đặt qua một bên những điều nào, thay vì có ích lại 


648 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trở nên lỗi thời trong xã hội của họ. 

Chúng ta nên cám ơn rằng các điều luật đạo đức căn bản 
cho cả người xuất gia thọ giới lẫn tín đồ cư sĩ đã hỗ trợ một 
cách tuyệt vời trong việc giúp chúng ta sống một cuộc đời 
hoàn hảo và có chiều sâu tâm linh. Dù cho địa vị trong cuộc 
đời chúng ta là gì, chúng ta đều có thể tu tập tư cách đạo đức 
của mình vì lợi lạc cho chính mình và người khác. Chỉ điều 
này thôi cũng sẽ đem lại một ý nghĩa mãn nguyện trong lòng 
và dần dần khi ý thức của chúng ta tăng trưởng, tư cách đạo 
đức của chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng tinh tế và thanh 
tịnh hơn. 


+++ 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 649 


(III(UYÍTTRIW (II VÌ THỊ ti TỶ KH WTITHÍILAY 
TỊI 3A0 KH KHAV 


Varaporn Chamsanit 


Có một lần trong công việc điểu tra nghiên cứu, tôi đã 
cùng đi với một người bạn đến viếng thăm một vị tăng là một 
bác sĩ về hưu, ông là người bà con xa của bạn tôi. Câu chuyện 
mở đầu của chúng tôi diễn ra một cách thân mật cho đến khi 
để tài thay đổi xoay qua chủ để nghiên cứu của tôi. Theo yêu 
cầu của vị tu sĩ, tôi mô tả ngắn gọn rằng tôi đang hướng dẫn 
một nghiên cứu về nữ tu Phật giáo, tức nak-buad phoo-ying, 
tại Thái Lan. Sau khi dừng lại một chút vị tu sĩ hỏi tôi: “Ông 
muốn nói gì khi gọi là nữ tu sĩ Phật giáo?” Trước khi tôi có thể 
kết thúc câu trả lời của tôi, ông phản ứng với một sự thay đổi 
trong giọng nói. “Không có nữ tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan; 
trước kia chưa hể có. Sao ông có thể nghiên cứu về điều 
không hề hiện hữu?” 


650 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sự phủ nhận toàn bộ tính hợp pháp và ngay cả sự hiện hữu 
của nữ tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan có thể nghe có vẻ như một 
trường hợp cực đoan, nhưng vị tăng này chỉ là một trong nhiều 
người chia sẻ quan điểm này. Làm thế nào mà sự phủ nhận 
này đã được cơ chế hố lại được luật pháp Thái Lan phảrnh về 
giáo hội Phật giáo ở đó không hề có nhắc đến giới nữ là nak- 
buad tức những người thọ giới. Dựa vào tính cách bất khả đáng 
nghi ngờ của các tỳ-kheo ni thọ giới đầy đủ tức các vị nữ tu 
trong Phật giáo Thái Lan, đã có một sự kêu gọi chính phú 
công nhận chính thức các mae chỉ, các vị nữ tu đắp y trắng thọ 
tám giới hay mười giới, với tư cách người nữ đã thọ giới. Điều 
này không có kết quả gì. 

Trong khi đó sự xuất hiện mới đây của tỳ-kheo ni và sa- 
di-ni Nguyên Thuỷ trên đất Thái đã trở thành một vấn để 
tranh cải công khai.! Các nhà chuyên môn, tu sĩ và cư sĩ, được 
kêu gọi bày tổ quan điểm của họ về vấn để này. Người ta 
hướng dẫn các cuộc thăm dò ý kiến để đo lường phản ứng của 
công chúng. Nhiều sách báo được xuất bản để cung cấp các 
lập luận của những ý kiến bất đồng. Có ít nhất hai luận án tốt 
nghiệp đã được hoàn thành về các vấn để liên quan đến sự thọ 
giới sa-di-ni và tỳ-kheo ni, và người ta trông đợi một vài luận 
án trong tương lai gần đây. Phó uỷ viên Thượng Nghị Viện về 
Nữ Giới đã dành hơn mười tháng để tìm hiểu vấn để và soạn 
ra một bài luận điểm kết luận rằng sự thọ giới tỳ-kheo ni nên 
được luật pháp công nhận. 





! Ở Thái Lan, từ tháng hai năm 2001 cho đến thời gian tôi viết bài này, 
đã có một tỳ-kheo ni và sáu sa-di-ni được thọ giới với các giới sư Nguyên 
Thuỷ, hoặc ở Tích Lan hoặc Thái Lan. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 651 


Mặc dù cuộc tranh luận có tầm vóc rộng lớn, vào tháng 
hai năm 2004, Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia đã phát hành 
một thư trả lời để nghị của Thượng Nghị Viện, cho rằng không 
thể có thọ giới tỳ-kheo-ni tại Thái Lan do sự biến mất không 
thể cứu vãn được của dòng giáo hội tỳ-kheo-ni Nguyên Thuỷ 
và sự vắng mặt một giới sư tỳ-kheo-ni để chủ toạ một lễ thọ 
giới như thế. Văn Phòng cũng xác nhận một sự ngăn cấm do vị 
Trưởng Lão Phật Giáo Tối Cao vào năm 1928, chống lại các 
vị tu sĩ và những người nam giới mới tu truyển giới cho nữ 
giới.” Có lẽ chính tài liệu này đã thúc đẩy Thủ Tướng trong 
bài diễn văn tưởng niệm Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 2004, nói 
rằng chính phủ hỗ trợ đầy đủ các cơ hội bình đẳng xã hội cho 
nữ giới trong mọi lãnh vực “trừ vài trường hợp quan trọng 
trong đó chính phủ khó can thiệp vào. Chính phủ không có ý 
kiến làm cách nào để đối phó với vấn để thọ giới tỳ-kheo-ni. 
Chúng ta phải rút khỏi vấn đề đó thôi. 

Không có sự công nhận pháp lý và xã hội, ở một mức độ ít 
hơn, đã có những hậu quả đối với cuộc sống nữ tu. Có một số 
những thảo luận tốt về sự thiếu khuyết (cũng như những cơ hội 
mới) cho mae-chii.° Đối với tỳ-kheo ni và sa-di ni, các tình 
trạng không được biết đến của họ có thể ảnh hưởng đến nhiều 





? Lá thư của Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia Thái Lan gởi cho Thư 
Ký của Thủ Tướng, ngày 25-2-2004. 

3 Thaksin Shinawatra, diễn văn về “Sự Tăng Tiến Tình Trạng Nữ 
Giới ” được đọc trong lễ tưởng niệm Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, ngày 8§ tháng 
3 năm 2004, tại Phòng Hội Nghị Hải Quân, Băng-cóc. 

* Những nghiên cứu về zmae chỉ xem: Trưởng Lão Suwannapupha, 
2002, Mae-chii và Trách Nhiệm Giáo Dục ở Thái Lan) , Băng-cóc: Văn 
Phòng Uỷ Ban Giáo Dục Quốc Gia; và Monica L. Falk, “Tạo Công Đức: 
Chư Ni Phật Giáo Thách Thức Các Giáo Hội Giới Tính ở Thái Lan,” Đại 
Học Goteborg, 2002. 


652 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khía cạnh khác nhau trong đời sống bao gồm sự sẵn sàng 
những nơi cư ngụ thích hợp, sự di chuyển, các cơ hội giáo dục 
trong các viện Phật học chính thức, và cơ hội nhận các loại hỗ 
trợ giống nhau của chính phủ dành sẵn cho các thành viên 
nam tu sĩ. Một điển hình liên quan đến sự di chuyển, một sa- 
di-ni kể cho tôi một câu chuyện về việc khi cô đắp chiếc y tu 
sĩ màu vàng đứng chờ để lên xe lửa, cô bị một nhân viên cảnh 
sát đi đến gần buộc tội là giả dạng một vị tăng và yêu cầu 
kiểm tra giấy chứng nhận thọ giới của cô. 

Tuy nhiên, các hậu quả về tình trạng nữ tu không phải là 
tâm điểm của tôi ở đây. Thực vậy, bài này sẽ thảo luận về sự 
tranh cải đang xảy ra về thọ giới tỳ-kheo ni ở Thái Lan. 
Dường như những nỗ lực để giải quyết các quan điểm bất 
đồng liên quan đến vấn để này không tiến xa qua ba năm 
tranh cải tích cực và công khai. Bài viết này cố gắng trả lời 
câu hỏi: “Tại sao khó tìm ra những lý do chung về vấn để 
này?” Tiếp sau đây, tôi sẽ khám phá một số lập luận chủ yếu 
về sự thọ giới tỳ-kheo ni và cách thức pl hợp với họ. Tôi sẽ 
chỉ ra một số điều thiên lệch trong các đặc tính của những lập 
luận đưa đến kết quả bất hoà liên tục. Điều này không phải 
nói rằng không có các yếu tố thuộc kinh nghiệm khác, hoặc là 
xã hội/văn hoá, kinh tế hay chính trị, đóng góp vào các quan 
điểm khác nhau này. Tuy nhiên, khảo sát các đặc tính của 
những lập luận là một cách chúng ta có thể đi đến sự hiểu biết 
về các nhân tố căn bản đằng sau những yếu tố thuộc kinh 
nghiệm này. 


Các Đặc Tính Chủ Yếu của Những Lập Luận 


Lý do thường xuyên được nhắc đến nhất cho sự bất khả thi 
của giới tỳ-kheo-ni trong Phật Giáo Thái Lan liên quan đến 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 653 


các vấn để Giới Luật, đặc biệt là tính chất chuyên môn về mặt 
thủ tục của lễ truyền giới. Luật Tỳ-kheo-ni quy định rằng một 
người nữ để trở thành một tỳ-kheo-ni, phải hiện diện trước một 
số đại diện quy định ít nhất là năm tỳ-kheo-ni và lãnh thọ giới 
từ một vị giáo thọ tỳ-kheo-ni. Sau khi các tỳ-kheo-ni đồng ý 
chấp nhận vị này vào cộng đồng của họ, họ sẽ giới thiệu vị ấy 
với một số đại biểu tỳ-kheo đã quy định, những vị này sẽ đưa ra 
sự chấp thuận của họ. Tiến trình này đôi khi có liên quan đến 
việc lãnh thọ giới từ hai Giáo Hội (các giáo hội gồm ni và tăng). 
Như lập luận đưa ra, dòng tỳ-kheo-ni Nguyên Thuỷ đã biến mất 
tại Nam Á hàng thế kỹ qua, cho nên, không có tỳ-kheo ni làm 
chủ trì một cuộc thọ giới như thế trong hiện tại. Kết quả là, 
không bao giờ có thể có một sự thọ giới nào của bất kỳ tân tỳ- 
kheo-ni. Như Phra Dhammapitaka (P. Payutto), một người có 
thẩm quyền về Tam Tạng Kinh Điển ở Thái Lan, nói rằng: 
“Vấn để rõ ràng và đơn giản. Nữ giới ngày nay có nhiều quyền 
để được thọ giới giống như nữ giới thời Đức Phật. Tuy nhiên, 
tình thế khó xử nằm trong sự kiện là ngày nay không người đại 
diện nào có quyên trao giới cho họ. ”” 

Tuy nhiên, mấy năm qua, xã hội Thái đã chứng kiến một 
cuộc phát triển nhanh chóng trong sản xuất, hoặc sự khám 
phá lại kiến thức của Tam Tạng Kinh Điển và lịch sử đạo Phật 
có thể giúp đỡ sự hợp pháp cho giới tỳ-kheo-ni. Trong một 
khía cạnh Äo ï, kiến thức này tham gia trong cuộc thảo luận 
tính chất thủ tục chuyên môn. Nó để ra một sự diễn dịch mới 
cho các thủ tục thọ giới, nói rằng trước khi thiết lập giáo hội 
ni, Đức Phật trước tiên đã cho phép chư tăng trao giới tỳ-kheo- 





Ÿ Phra Dhammapitaka (P. Payutto), Vấn Đề 7-kheo-ni: Một Thách 
Thức cho Xã Hội Thái. (Băng-cóc: Sukkhaphabjai, 2001), tr. 10-11. 


654 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ni cho nữ giới. Bởi vì không có quy định nào trong Tam Tạng 
Kinh bãi bỏ sự cho phép của Đức Phật, nên sự cho phép vẫn 
giữ lại. Điều này có nghĩa là khi không có giáo hội tỳ-kheo-ni, 
giáo hội tỳ-kheo tăng có thể tổ chức một buổi lễ thọ giới cho 
nữ giới." 

Cốt lõi của những lập luận này không nĩi nhiễu về để 
nghị nào chính xác, vì mỗi khía cạnh của lập luận trình bày 
một mức độ diễn giải kinh điển. Tuy nhiên, ở trọng tâm của 
các quan điểm xung đột này là những thái độ và phương pháp 
bất đồng mà người ta có đối với bản kinh. Một đằng là quan 
điểm cho rằng văn chương của Tỳ-nại-da, bộ luật về tư cách 
đạo đức thiển môn lập thành một phần của Tam Tạng Kinh 
Điển, có quyển ưu tiên đối với tất cả các mối quan tâm khác. 
Trong quan iểm này, bản kinh có vị trí của quyển sách tĩnh. 
Nó được xem như không thay đối, được đặt ra trong một thời 
điểm lịch sử khi thành hình truyền thống Nguyên Thuỷ. Trong 
đường lối này, bản kinh cũng được xem là biệt lập đối với các 
tình huống xã hội thay đổi, cả vào thời kỳ phôi thai của nó và 
ngày nay. Người ta chỉ có thể nghiên cứu và thực hiện sự tu 
tập theo các điểu quy định, mà không bao giờ xét lại, diễn 
địch lại, hoặc tu sửa. 

Giáo lý của Đức Phật, Giới Luật hay học thuyết nhà Phật 
như chúng ta gọi như thế, phải giữ y nguyên. Những người 
muốn nghiên cứu chúng có thể nghiên cứu được. Những người 
muốn đưa chúng vào thực tiễn tu tập, có thể được. Nhưng 
chúng ta không có bổn phận hay quyền tu sửa chúng. 





° Phó Uỷ Viên Thượng Viện về Nữ Giới, Bài Thuyết Trình thứ 9 về 
Sự Thọ Giới Tỳ-kheo-ni ở Thái Lan (Băng-coc: Úy Ban Thượng Viện về 
Nữ Giới, Tuổi Trẻ và Người Cao Tuổi) tr. 43-48. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 655 


Dưới cách nhìn này, các bộ luật oai nghi thiển môn được 
định sẵn cùng một trọng trách và được xem là một và giống 
với Giáo Pháp, tức giáo lý đạo Phật hay toàn bộ học thuyết 
đạo Phật. Sự sáp nhập giữa các bộ luật đạo đức thiển môn và 
Phật pháp làm một có thể được xem xét lại do sự khác nhau 
về mặt khái niệm đạo Phật giữa !okuftara (bên trên thế giới) 
và lokiya (trong thế giới này) như sẽ được thảo luận dưới đây. 
Tuy nhiên, mối liên hệ một chiều với Luật tạng không phải 
được giới hạn đối với giới cư sĩ thôi. Như Phra Dhammapitaka 
nói: “Đối với Tăng-già, đặc biệt là Maha Thera Samakhom 
(Hội Đồng Tăng-già), khi đến với Luật tạng, họ chỉ có thể dạy 
(người ta về bản kinh) và đi theo các điều luật đã quy định. 
Chúng ta không thể trông đợi Tăng-già hành động như Đức 
Phật (trong việc tu sửa các bẩn kinh)”7 

Hơn thế nữa, hành vi chấp chặt vào văn chương của chính 
bản kinh tạo nên một phần chủ yếu trong sự định dạng Phật 
Giáo tại Thái Lan. Như một vị tăng khẳng định: “Chúng ta 
không thể bôi xoá Tỳ-nại-da. Nếu truyền thống Nguyên Thuỷ 
bôi xoá Tỳ-nại-da, như thế là chấm dứt. Chúng ta sẽ không 
còn là Nguyên Thuỷ nữa. Chúng ta là Nguyên Thuỷ bởi vì 
chúng ta theo Tỳ-nại-da một cách nghiêm nhặt. T Nhưng sự 
sùng bái nghiêm nhặt đối với văn chương Tỳ-nại-da không 
nhất thiết mở rộng sự tu tập nghiêm nhặt của chư tăng nói 
chung. Sự mâu thuẩn này được chứng minh bằng các báo cáo 
thường xuyên và những sự chỉ trích của những việc làm sai trái 





; Dhammapitaka, Panha bhiksumi, tr. L3. 

Š Một vị Tăng chức vị cao, trình bày quan điểm của mình tại một trong 
những buổi họp thẩm vấn của Phó Ủy Ban Thượng Viện về Nữ Giới, được 
tổ chức giữa tháng 5 và tháng 11, 2002. 


656 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trong số các thành viên tu sĩ Phật giáo trong phương tiện 
truyền thông và các cuộc thảo luận công khai, và do sự kiện 
cơ chế quản trị của Phật giáo, Maha Thera Samakhom, đã 
thực hiện rất ít để chỉnh sửa những sai trái của họ. 

Phương pháp khác đối với Tỳ-nại-da quan niệm kinh điển 
dưới một ánh sáng thực dụng. Tỳ-nại-da được xem như bộ luật 
đạo đức cần thiết để duy trì cuộc sống hài hoà và an lạc của 
các thành viên cộng đồng tu viện. Vai trò của Tỳ-nại-da cũng 
quan trọng trong việc làm cho dễ dàng việc tu tập Giáo Pháp 
tối đa giữa các thành viên trong chùa. Nói cách khác, kinh 
điển là một công cụ để đạt được sự giác ngộ.” Theo quan điểm 
này, Tỳ-nại-da được coi trọng vì “sự sáng sủa, tính hoàn hảo, 
và trật tự cẩn thận nó cĩ thể làm cho chư tăng bình thường có 
một cơ hội sống trong cộng đồng tu sĩ và học để trở nên giỏi 
hơn trong Giáo Pháp.”'° Tỳ-nại-da “bao gồm đời sống và cuộc 
sống bên ngoài của chư tăng trong mọi khía cạnh để làm cho 
sự tiến bộ của chư tăng trong việc học và truyền bá Giáo Pháp 
được dễ dàng.”'' Trong lập luận này cĩ một sự kêu gọi suy 
nghĩ sâu xa cẩn thận về ý định của Đức Phật trong việc đặt ra 
các giới luật. Chính cái ý định đằng sau các điều luật nên ưu 
tiên trước, '” chứ không phải chữ nghĩa của điều luật, 


Trong quan điểm được làm sáng tỏ đối với Tỳ-nại-da, 





? Pramual Phengchan, “Tỳ-kheo-ni: Vấn Để Tranh Cãi,” một cuộc 
thảo luận nhóm do Đại Học Midnight tổ chức, ngày 7, tháng 7, 2001. 

!9 Sor Sivarak, Sika Kab Phalueng (Nữ Giới và Những Chiếc Y vàng) 
(Băng-cóc: Komol Kheemthong Foundation, 1995), tr. 10. 

!! Phra Phaisan Wisalo, (Đạo Phật Thái Lan trong Tương Lai, Các 
Khuynh Hướng và Những Giải Pháp cho sự Khủng Hoảng) (Băng-cóc: 
Sodsri-Saridwong Foundation, 2003) tr. 359. 

'* Pramual Phengchan, 2001. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 657 


những hoàn cảnh xã hội đang thay đổi được quan tâm xem 
xét, và một sự thảo luận về việc đọc lại, sắp xếp lại, và diễn 
dịch lại bản kinh là khả thi. Chẳng hạn Tỳ-kheo-ni 
Dhammananda, để nghị một sự sắp xếp lại Tam Tạng Kinh 
Điển, dựa trên khái niệm đạo Phật về /okuara (xuất thế gian) 
và lokiya (trong thế gian). Các giáo lý !okuitara đề cập đến 
tâm, hành và sự giác ngộ là “khơng cĩ những ràng buộc gới 
tính,” trong khi 1, phần /okiya của bản kinh, như những bộ 
luật đạo đức đưa ra các chỉ dẫn để sống trong thế giới vật lý 
này, “mang quy phạm xã hội nặng nề và các giá trị xã hội của 
không gian và thời gian nào đó. ”'” 

Theo đường lối này, Pramual Phengchan và Phra Phaisan 
Wisalo, vào những dịp khác nhau, đã để nghị rằng bất cứ cuộc 
thảo luận nào về vấn đề tỳ-kheo-ni đều không nên bắt đầu với 
vấn để Giới Luật. Qủa vậy, người ta nên bắt đầu bằng cách hỏi: 
Nên hay không nên có Giáo Hội Tỳ-kheo-ni tại Thái Lan. ° Để 
trả lời câu hỏi này, Phra Phaisan nói người ta nên cho một 
quyền ưu tiên đối với những đóng góp có thể có của giáo hội ni 
đối với Phật giáo và xã hội Thái Lan. Thiên kiến cá nhân nên 
đặt qua một bên. Nếu người ta đạt đến một câu trả lời tích cực, 
thì bước kế tiếp là xét xem ngữ nghĩa của Giới Luật có thể được 
diễn dịch để làm cho việc thành lập giáo đoàn ni được dễ ẳng 
không. Và chính giáo hội, tức là Maha Thera Samakhom, nên 
lãnh vai trò dẫn đạo trong vấn đề này. ” 





'3 Ty-kheo-ni Dhammananda, 7}-kheo-ni: Suy Nghĩ về Giới Tính trong 
Xã Hội Thái Lan, Virada Somsawas, (Chiang Mai: Trung Tâm Nghiên 
Cứu Nữ Giới, Đại Học Chiang Mai, 2003) tr. 51. 

!* Pramual Phengchan, 2001; và Phra Phaisan Wisalo, 2003. 

l Wisalo, Phutthasasna thai nai ana-khod, tr. 361. 


658 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sự Phân Chia Nguyên Thuỷ - Đại Thừa 

Một khía cạnh khác của tri thức hỗ trợ cho sự hợp pháp 
của tỳ-kheo-ni cần đến lịch sử Phật Giáo để lập luận chống lại 
việc dùng sự phân chia Nguyên Thuỷ —- Đại Thừa làm một lý 
do để vơ hiệu hố sự thọ giới tỳ-kheo-ni. Cũng như sự chỉnh sửa 
thủ tục lễ thọ giới là một mối quan tâm đầu tiên đối với những 
người không đồng ý thiết lập giáo đoàn tỳ-kheo-ni tại Thái 
Lan, một nguyện vọng ủng hộ sự “thanh tịnh” của truyền 
thống Nguyên Thuỷ Thái Lan cũng là chương trình nghị sự 
không thể thiếu của họ. Một nỗ lực mạnh mẽ nhằm bảo toàn 
sự trong sạch này được phản ánh trong một để nghị của vài 
giới thẩm quyển tôn giáo, đề nghị rằng nữ giới muốn trở thành 
tỳ-kheo-ni có thể tìm cách thọ giới dễ dàng trong truyền thống 
Đại Thừa, thường được biết đến ở Thái Lan cũng như Phật 
giáo Trung Hoa. Họ để nghị điều này sẽ nhổ bỏ tận gốc mọi 
vấn đề cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng 
tỳ-kheo-ni Đại Thừa ở Thái Lan vẫn còn phải tìm cách thọ 
giới ở hải ngoại, theo luật pháp Thái họ không được biết đến 
như những vị nữ tu Nguyên Thủy. Các giáo hội Trung Hoa và 
Việt Nam ở Thái, hai giáo hội Phật giáo duy nhất “khác” được 
luật Thái biết đến chọn cách theo truyền thống Thái, không 
cho nữ giới thọ giới cụ túc trong giáo hội của họ. Thúc dục nữ 
giới Thái tìm cách thọ giới trong các truyền thống “khác”, một 
nhà giáo dục viết với giọng sôi nổi: 

(Đối với những người nữ tìm cách thọ giới trong các 
truyền thống khác) bạn phải tỏ ra sự hiển lành bằng cách nói 
với người ta sự thật rằng bạn là tỳ-kheo-ni của các truyển 
thống khác, và rằng bạn không phải tỳ-kheo-ni của Tăng-già 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 659 


Thái. Bạn cũng không phải là tỳ-kheo-ni như đã được quy 
định trong Tam tạng kinh điển Nguyên Thuỷ. ° 

Việc là một người Thái và là một người Nguyên Thuỷ 
dường như gắn chặt vào nhau ở đây. Điều này không êy ngạc 
nhiên khi căn cứ vào lịch sử đã được thảo luận nhiều của mối 
liên quan khắn khít lẫn nhau giữa Tăng-già Thái và quốc gia 
Thái, và giữa Phật Giáo và tính cách đồng nhất của quốc gia 
Thái.” Trong cấu trúc của mối liên hệ này, quốc gia bảo trợ 
cho Giáo hội, ngày nay trong hình thức các ngân sách hàng 
năm, v.v... Đồng thời, chính phủ tìm cách kiểm soát Giáo hội 
bằng phương tiện luật pháp. Một số hoạt động của chùa chiền, 
như chỉ định người truyển giới và xây chùa phải được nhà 
nước cho phép. Giáo hội, với tư cách là người duy trì Giáo 
Pháp, đứng ra như một biểu tượng quyển lực quốc gia Thái 
Lan. Trong thực tế, sự đồng nhất khắn khít giữa Giáo hội và 





'° Saengsinchai, Panha rueng bhiksuni, tr. 37. 

!” Tình trạng trung tâm của Phật giáo đối với đất nước Thái đã là một 
sự mê hoặc đối với các nhà viết sử và các nhà nhân chủng học Phật giáo ở 
Thái như nhiều chuyên khảo và bài báo về để tài này đã chứng tỏ. Những 
đại diện cho nhóm tài liệu này gồm có: Yoneo Ishii, Tăng-già, Đất Nước 
và Xã Hội: Phật Giáo Thái trong Lịch Sử (Honolulu: Đại Học Báo Chí 
Hawali, 1986); Peter A. Jackson, Phật Giáo, Sự Hợp Pháp Hoá, và Xung 
Đội: Các Chức Năng Chính Trị của Phật Giáo Thái Thành Phố 
(Singapore: Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á, 1989); Charles Keyes, Thái 
Lan: Vương Quốc Phật Giáo là Đất Nước Hiện Đại (Luân Đôn: Thông Tấn 
Westview, 1987); Craig J. Reynolds, Chư Tăng Phật Giáo ở Thái Lan Thế 
Kỷ 19, Luận án Tiến sĩ, Đại Học Cornell, 1972; Somboon Suksamran, 
Phật Giáo và Chính Trị ở Thái (Singapore: Viện Nghiên Cứu Đông Nam 
Á, 1982); VÀ Stanley J. Tambiah, Stanley J, Người Chỉnh Phục Thế Giới 
& Người Từ Bỏ Thế Giới: Một Nghiên Cứu Phật Giáo và Chính Trị ở Thái 
Lan dựa vào Nền Tảng Lịch Sử (Cambridge: Thông Tấn Đại Học 
Cambridge, 1976). 


660 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật Giáo Nguyên Thuỷ Thái Lan, cùng với để nghị nữ giới 
tìm cách thọ giới trong các truyền thống Đạo Phật khác, tạo ra 
một sự đồng nhất song song của Giáo hội ni trong tương lai với 
“Giáo Hội Nguyên Thuỷ phi Thái Lan.” 

Sự phủ nhận cái khả tính của Giáo Hội Tỳ-kheo-ni 
Nguyên Thuỷ ở Thái Lan dựa trên một sự phân ranh giới cứng 
nhắc giữa Nguyên Thuỷ và các truyền thống Phật giáo khác, 
và giữa Phật giáo Thái Lan và phi-Thái Lan, bị thách thức 
trong nhiều cách. Trước tiên, việc cho là tính thanh tịnh và 
nguyên thuỷ của truyền thống Nguyên Thuỷ bị thách thức bởi 
sự kiện lịch sử đơn thuần là vào thời Đức Phật không có những 
truyền thống Phật giáo khác nhau. Sự phân chia Nguyên Thuỷ 
- Đại Thừa là một phát triển về sau trong lịch sử Phật giáo, 
bắt đầu vài thế kỹ sau khi Đức Phật nhập diệt. Cuối cùng, 
không có câu nào trong giới luật thọ giới tỳ-kheo-ni được 
chính Đức Phật quy định ngăn cấm sự thọ giới vượt qua truyền 
thống. Như một học giả Phật giáo Thái cho rằng: 

Không có trường phái Nguỹặn Thuỷ hay Đại Thừa vào thời 
Đức Phật. Thuật ngữ “Giáo hội Tỳ-kheo-ni” được đặt ra vào 
thời đó chỉ có nghĩa là “Giáo hội Tỳ-kheo-ni”. Tỳ-nại-da 
không định rõ đó là Giáo hội Nguyên Thuỷ hay Đại Thừa. Ÿ 

Do đó, nếu người ta xét về nghĩa ngữ của Tỳ-nại-da, sẽ 
không có sự phân chia nào giữa Nguyên Thuỷ và Đại Thừa 
trong tiến trình thọ giới tỳ-kheo-ni. Cả tỳ-kheo-ni Tích Lan đã 
thọ giới từ Tăng-già Đài Loan và tỳ-kheo-ni Thái đã thọ giới từ 





'# Một học giả Phật giáo nổi tiếng, trình bày quan điểm của ông tại 
một trong những phiên họp điều tra của Phó Ban Thượng Viện về Nữ 
Giới, tổ chức giữa tháng năm và tháng mười một 2002. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 661 


Tăng-già Tích Lan, đều phải được xem là “tỳ-kheo-ni đúng 
pháp” bất kể được cho là theo truyền thống đạo Phật nào. Phra 
Phaisan, vị tu sĩ học giả, trong sách mới của ông, lập luận rằng: 

Sa-di-ni Dhammananda, người đã thọ giới từ hai giáo hội 
(nam và nữ) tại Tích Lan, là một sa-di-ni đạo Phật... Sự cáo 
buộc rằng Giáo hội Tỳ-kheo-ni Tích Lan truyển giới cho sư 
đã thọ giới từ các vị thầy truyền giới tỳ-kheo-ni Đại Thừa 
không thể nào tẩy xoá tình trạng đã thọ giới của vị sa-di-ni 
đang đề cập đến. .... bởi vì vị sa-di-ni này đã thọ giới tỳ-kheo- 
ni, vấn để tương tự còn lại là xã hội Thái sẽ chấp nhận sư như 
một tỳ-kheo-ni Nguyên Thuỷ không. Việc từ chối hoàn toàn 
tình trạng tỳ-kheo-ni Phật giáo của sư là không thể có. ” 

Vấn đề được Phra Phaisan đặt ra mang lại quan điểm đặt 
kề nhau giữa Phật giáo Thái Lan và Phật giáo phổ quát. Trong 
một lập luận khác, một học giả Phật giáo cũng đưa ra hai sự 
lưỡng phân hấp dẫn: một Ì giữa các nguyên tắc Phật giáo và 
các quy phạm truyền thống, và hai là giữa Phật giáo phổ quát 
và Phật giáo Thái Lan. 

Việc người ta không chấp nhận (giới tỳ-kheo-ni) khơng 
dựa trên các nguyên tắc học thuật hay Phật giáo. Đó là một 
vấn để thiên kiến cá nhân và sự đồng nhất thể của con người 
với các quy phạm truyền thông. .. Phật giáo được tu tập tại 
Thái Lan không phải là một Phật giáo phổ quát. Tăng-già của 
chúng ta được thành lập trên nền tẳng các quy phạm và văn 
hoá truyền thống Thái, và theo luật pháp Thái, v.v..." 


Ngoài những lưỡng phân này ra, các đặc tính truyền thống 





! Phra Phaisan Wisalo, 2003, tr. 363. 
? Xem FN I9. 


662 RA KHỎI BÓNG TỐI 


vốn có của Phật giáo Thái Lan được đặt dưới sự khảo sát cẩn 
thận của một dự án “triệt hạ” do tỳ-kheo-ni Dhammananda 
khởi xướng, chính vị sư này đã thọ giới từ Giáo hội Nguyên 
Thuỷ của Tích Lan. Trong mẫy năm qua, Ni sư Dhammananda 
nguyên là một giáo sư triết học Phật giáo đã tuặn truyễển sự 
cần phải triệt hạ những thiên kiến truyền thống chống lại nữ 
giới phạm vào các tín ngưỡng Phật giáo trong xã hội Thái, và 
khám phá lại các nguyên tắc Phật giáo chân chính được cho là 
khơng cĩ thiên kiến giới tính. 

Đối với học thuyết triệt hạ, chúng ta không cần xây dựng 
lại bất cứ điều gì mới trong đạo Phật bởi vì cái nguyên gốc là 
cái đẹp tự nhiên. Chúng ta chỉ cần triệt hạ những tín ngưỡng 
sai lầm phát triển về sau dưới ảnh hưởng của niềm tin dân 
gian, các giá trị thuộc bà-la-môn tự ý thêm vào trong Tam 
tạng giáo điển, các tư tưởng gia chủ ăn sâu trong xã hội chúng 
ta, sự vô minh, và những cách tu tập truyền thống được chấp 
nhận .. Đó là bốn phận của chúng ta, những người con Phật 
gìn giữ sự tôn kính đối với Đức Phật và hiểu biết cái đẹp thực 
sự của Đạo Phật để đẩy lùi những tà kiến này.” 

Sự xác nhận những nguyên tắc nguyên thuỷ của Đạo Phật 
không có thiên kiến giới tính được những nhà phê bình xã hội 
ủng hộ nồng nhiệt. Y tưởng này đôi khi được diễn tả như một 
sự quay trở lại ý định đích thực của Đức Phật. Sor Sivarak, nhà 
phê bình xã hội nổi tiếng, tuyên bố rằng sự cho phép cả nam 
và nữ được thọ giới của Đức Phật đã bị phá huỷ do tiến trình 





*' Tỳ-kheo-ni Dhammananda, “Bhiksuni buad mai dai" Wathakam thi 
kamlang ja pen mokha (Tính Bất Khả Thi của Sự Thọ Giới Tỳ-kheo-ni: 
Một Bài Pháp Sẽ Bị Mất Hiệu Lực) (Băng-cóc: Sukkhaphapjai, 2003), lời 
nói đầu. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 663 


lịch sử.” Pramual nhấn mạnh rằng một số giới hạn đặt ra cho 
giáo hội nữ tu hiện hữu trong Luật tạng là do kết quả của sự 
ảnh hưởng mạnh mẽ của Bà-la-môn giáo, cho nên nó không 
phải là ý định đích thực của Đức Phật.” 

Trở lại vấn để Nguyên Thuỷ, Phra Phaisan cho rằng 
Tăng-già Nguyên Thuỷ Thái Lan mở cửa cho tỳ-kheo-ni tức 
hội nhập các hình thái nữ tu mới như một phần của Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ. Nói cách khác, ông nói Giáo đoàn Tỳ-kheo-ni 
sẽ có hình thức ngoài truyền thống Nguyên Thuỷ, hoặc trở 
thành một phần của các truyền thống” được thiết lập. Điều 
này có nghĩa là các Phật tử, những tín đồ của tỳ-kheo-ni cũng 


sẽ bị mang ra khỏi truyển thống Nguyên Thuỷ.” 


Phật Giáo, Sự Đồng Nhất và Xã Hội Tốt Đẹp của Thái Lan 

Cho đến nay trong số tất cả các lập luận, cả các lập luận 
ủng hộ hay không ủng hộ sự khả thi của việc thọ giới tỳ-kheo- 
ni, có một điểu trở nên khá rõ ràng. Tại nền tẳng của các lập 
luận này là mối liên hệ quyện vào nhau giữa Nguyên Thuỷ 
chính thống, các quy phạm truyền thống Thái và sự đồng nhất 
thể, tức Giáo hội Thái và đất nước Thái. Yoneo Ishii và Peter 
Jackson trong các nghiên cứu riêng của họ về mối liên hệ hỗ 
tương giữa Phật giáo và chính phủ quân chủ ở Thái Lan, lập 
luận rằng một sự đe doạ cho bất kỳ thực thể nào trong cấu trúc 
của mối liên hệ này cần được quan niệm như một thách thức 
cho toàn bộ cấu trúc.” Lập luận sâu thêm một bước nữa, 





? Sor Sivarak, 1995, tr. 13. 

*®3 Pramual Phengchan, 2001. 

2 Phra Phaisan Wisalo, 2003, tr. 363. 

2 Yoneo Ishii, 1986; và Peter A. Jackson, 1989, 


664 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chúng ta bây giờ có thể nhìn vấn để thọ giới tỳ-kheo-ni trong 
triển vọng ếc tình huống xã hội văn hoá và chính trị rộng lớn 
hơn của đất nước. Dù muốn hay không, sự thọ giới tỳ-kheo-ni 
khó có thể được các cơ chế Phật giáo Thái xem đơn thuần là 
một sự tìm kiếm đời sống tôn giáo cao hơn của nữ giới. Do 
mối quan hệ gắn bó giữa vài thực thể “Thái” như đã để cập 
trên cùng với đặc tính địa phương của Phật giáo Thái, sự thọ 
giới tỳ-kheo-ni có khuynh hướng được nhận thức như một 
phần của hiện tượng lớn có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi 
sang cơ cấu của mối liên hệ dường như đã có nề nếp tốt đẹp 
này. Sự nhận thức giới tỳ-kheo-ni là một cái gì rộng lớn hơn 
chính nó đã đưa đến sự lo lắng rằng hiện tượng này sẽ mang 
lại sự sụp đỗ và mất đoàn kết trong xã hội Thái. Tư tưởng lo 
lắng này được diễn tả trong một bài báo chống đối sự thọ giới 
tỳ-kheo-n1: 

Rõ ràng sự thọ giới tỳ-kheo-ni tạm thời là khó giải quyết. 
Nó đã tạo ra một vấn đề rắc rối cho xã hội. Rõ ràng nó đã 
mang lại những xung đột quan điểm ngay từ buổi đầu. Chúng 
ta còn phải đợi những xung đột nào nữa nếu sự thọ giới thật sự 
xảy ra? Điều này ngoài sự mong đợi của chúng ta.” 

Lập luận này phát sinh từ một bộ óc rất cụ thể về điều gì 
làm cho một xã hội tốt đẹp. Rõ ràng, một xã hội tốt đẹp trong 
quan điểm này là một xã hội trong đó cái nguyên trạng được 
giữ gìn trong một trật tự tốt đẹp và bền vững, và bất cứ để 
nghị mới nào có thể tạo ra sự thay đổi cho cái trật tự này được 
xem là một “rối rắm”. Cũng vậy, sự bất đồng quan điểm được 


1N .é€€ 


xem là “xung đột”. Ishii trong bài thảo luận về chủ nghĩa quốc 





® Thongyoi Saengsinchai, “Panha rueng bhiksuni,” tr. 18. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 665 


gia Thái và Đạo Phật, nói rằng “sự đoàn kết đất nước” đóng 
một vai trò quan trọng trong loại chủ nghĩa quốc gia được thực 
thi tại Thái.” Dưới ánh sáng này, người ta không trông đợi 
một nỗ lực thiết lập một Giáo hội Tỳ-kheo-ni tại Thái Lan sẽ 
được xem như một sự phá vỡ có thể có đối với cái gọi là đoàn 
kết xã hội, nói cách khác một sự “xung đột” và do đó là một 
“vấn đề rối rắm đối với xã hội” như đã được thảo luận trên. 
Tuy nhiên, khái niệm về một xã hội tốt có liên quan đến 
vấn để tỳ-kheo-ni này đã là một thách thức. Trong khi những 
lập luận đang tiến triển trong phạm vi chánh trị, chẳng hạn 
quốc hội, thì nặng nể với những thuật ngữ ặc trưng của bài 
diễn văn chính trị hiện đại, như tự do tôn giáo, bình đẳng giới 
tính, sự tham gia của nữ giới, quyển theo hiến pháp, và các cơ 
hội ngang nhau, cũng có các nỗ lực xét lại và nhờ đến cấu trúc 
xã hội lý tưởng của đạo Phật như Đức Phật đã quy định làm 
nền tảng của một lập luận. Cái khái niệm của một cơ cấu xã 
hội Phật giáo ủng hộ tư tưởng bình đẳng giữa nữ giới và nam 
giới, được biết đến rộng rãi giữa các Phật tử nói chung như là 
“tứ chúng” hay bốn nhóm người tạo thành một đoàn thể Phật 
giáo. Các chúng hội này gồm: bhikkhu (tỳ-kheo, nam tu sĩ), 
bhikkhuni (tỳ-kheo-m, nữ tu sĩ), upàsakà (nam cư sĩ) và 
upàsikà (nữ cư sĩ). Người ta nói Đức Phật đã giao phó trách 
nhiệm duy trì Giáo Pháp cho bốn nhóm người này. Người ta 
cũng nói rằng Ngài đã tuyên bố rằng Giáo Pháp hầu như thu 
hẹp lại nếu bốn bộ chúng này không tôn trọng lẫn nhau. Bàn 
đến thành phần xã hội lý tưởng này, Pramual nói: “Đức Phật 
nhắm vào một xã hội Phật giáo trong đó nữ giới và nam giới 





*! Thongyoi Saengsinchai, “Panha rueng bhisuni,” tr. 18. 


666 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đều có địa vị ngang nhau... Bây giờ chúng ta hiểu nguyên tắc 
này dưới dạng quyển phụ nữ. Nhưng thực ra, điều này luôn 
luôn là một nguyên tắc trong đạo Phật. .. Bằng cách cho phép 
nữ giới được thọ giới tỳ-kheo-ni, chúng ta đang khẳng định tín 
ngưỡng Phật giáo đã có từ thời quá khứ.””” Ông nhấn mạnh 
rằng vấn đề tỳ-kheo-ni không nên được hiểu là một cuộc đấu 
tranh cho lợi ích của cá nhân nữ giới, mà là một cuộc đấu 
tranh để phục hổi cái cấu trúc xã hội đứng đắn theo các 
nguyên tắc đạo Phật, ở đó “giới tính sẽ không được sử dụng 
như một sự biện minh để cắt bỏ các cơ hội hay quyền hạn của 
người khác.” Sự thảo luận về bình đẳng giới tính trong đạo 
Phật là một chủ đề rộng rãi trong bản thân nó. Ở đây, tôi chỉ 
rút ra những tư tưởng phát sinh trong các lập luận về sự thọ 
giới tỳ-kheo-ni để giải thích những quan iễm khác nhau về cái 
gì tạo ra một xã hội tốt ẹp dựa trên mối liên hệ giới tính. 

Kết Luận: Sự Thọ Giới Tỳ-kheo-ni trong tương lai 

Bằng kết luận, tôi chia sẽ một cẩm giác hoài nghi với một 
học giả Thái, Nithi lewsriwong, người đặt ra một câu hỏi quan 
trọng về cấu trúc phức tạp đằng sau những chướng ngại cho 
việc thọ giới tỳ-kheo-ni ở Thái Lan: 

Hấn phải có một loại phức tạp nào đó dẫn đến sự chống 
đối mạnh mẽ tỳ-kheo-ni ở Thái Lan. Có lẽ đây là một điều 
vượt ra ngoài Giới Luật... Sự giải thích rằng xã hội Thái là 
một xã hội tộc trưởng là đúng một phần. Nhưng điều này thôi 
thì không phải là một giải thích phù hợp của sự phức tạp này. 
.. Sự chấp nhận tỳ-kheo-ni có thể ảnh hưởng đến một loại cấu 





* Pramual Phengchan, 2001. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 667 


trúc nào đó hay đưa đến sự xung đột về quyền lợi.” 

Trong bài này, tôi cố gắng giải thích phần phức tạp như đã 
được phản ánh trong những lập luận chính về sự thọ giới tỳ- 
kheo-ni. Khá rõ ràng là tri thức dường như là một vấn để quan 
trọng trước tiên. Một phần lớn cuộc tranh cải liên quan đến tri 
thức của các bản kinh, giáo lý và lịch sử Phật giáo. Từ đầu của 
cuộc tranh luận, có sự nhiệt tình ngày càng tăng giữa những 
người có liên quan trong việc khám phá lại tri thức về nữ giới 
trong đạo Phật, đặc biệt là tỳ-kheo-nmi, những câu chuyện, giáo 
lý và các bộ luật oai nghi của họ không được biết đến rộng rãi 
trong công chúng cũng như trong nền giáo dục được cơ chế 
hoá của Phật giáo tại Thái Lan. Một bộ phận tri thức đầy Ấn 
tượng đã được phát triển và phổ biến trong vài năm qua, phần 
lớn nhờ vào những nỗ lực của ni sư Dhammananda, yêu cầu 
của Phó Ủy Ban Thượng Viện về nữ giới, và những học giả 
Phật giáo khác gồm có chư tăng. 

Sau tất cả những nỗ lực này, các thái độ đối với vấn để tỳ- 
kheo-ni và sự hiểu biết về điểu này đã có một khúc quanh tích 
cực, với nhiều tri thức và sự chấp nhận hơn của chư ni trong 
một vài lĩnh vực xã hội. Tuy nhiên, lãnh vực chính thức/ thuộc 
cơ chế dường như là lãnh vực khó thay đổi nhất. Mặc cho 
những cố gắng, điều này được bắt đầu trong các hệ thống của 
nó, chẳng hạn một sự vận động do Thượng Viện đưa ra và 
việc làm của một số các học giả Phật giáo và chư tăng. Với 
lãnh vực này, những sự không nhất quán vượt qua các bộ phận 





* Nithi lew Sriwong, “Tỳ-kheo-ni: Vấn Đề Gây Tranh Cải,” một cuộc 
thảo luận do Đại Học Midnight tổ chức, ngày 7 tháng 7, 2001. 
http://www.geocitIes.com/finearts2544/newpage I.html. 


668 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tri thức khác nhau hay phẩm chất tu tập của tu viện thuộc Giáo 
Hội Tỳ-kheo-ni tương lai. Như đã thảo luận ở trên, sự chênh 
lệch cũng nằm trong các thái độ và phương thức khác nhau mà 
người ta có đối với kinh Phật, đối với cái mà con người xem 
như bao gồm sự đồng nhất thể Phật giáo thực sự, và đối với 
điểu mà con người gìn giữ như là cốt lõi của đạo Phật. Các 
thái độ và phương thức này không phải là những thực thể đứng 
một mình. Chúng được đặt vào trong các tình trạng xã hội và 
cấu trúc phức tạp của mối quan hệ giữa các lãnh vực/cơ chế xã 
hội khác nhau. Chúng cũng được tạo hình bằng các giá trị như 
những giá trị liên quan đến mối liên hệ giới tính và phẩm chất 
của một xã hội đứng đắn. Thảo luận trong bài này chưa được 
thấu đáo chút nào. Nhưng có lẽ nó đưa ra được phần nào câu 
trả lời cho câu hỏi tại sao khó giải quyết vấn để tỳ-kheo-ni tại 
Thái Lan. 


++* 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 669 


3 


§[ TH 0IỦI TỶ . KIIU - \Ï 


Jampa Tsedroen 


Bài báo này đưa ra ba chủ để: (1) Tại sao chư ni thọ giới 
cụ túc có nhiều giới luật hơn chư tăng đã thọ giới cụ túc? (2) 
Những thệ nguyện của tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni khác nhau trong 
bản chất hay chỉ là những diễn tả khác nhau? (3) Các Thích 
Nữ và vai trò phát triển rộng rãi giới tỳ-kheo-ni trên thế giới. 
Tại Sao Tỳ-kheo-ni Có Nhiều Giới Luật Hơn Tỳ-kheo 

Các “sự vi phạm phải được tránh” của chư tăng và chư ni 
được để cập đến trong các Giới Bổn Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 
Ở phương Tây, chúng ta thường chỉ nhắc đến chúng như là 
“các điều luật cần được giữ”. Ba trong sáu truyền thống có thể 
được chứng minh là đã truyền các bản dịch Giới Luật của họ 
vẫn còn hiện hữu: (lI) trường phái Sthavira (Pali gọi là 
Theravàda); (2) Truyền thống Tây Tạng; và (3) Dharmaguta 
(Pháp Tạng Bộ) của Trung Hoa, cũng được tu tập ở Hàn Quốc 
và Việt Nam. Theo cả ba diễn dịch này, tỳ-kheo-ni có nhiều 


670 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hơn khoảng 100 điều so với tỳ-kheo. Trong truyền thống Tây 
Tạng, người ta cho rằng chư tăng có 253 điều và chư ni có 364 
điều. Trong truyền thống Nguyên Thuỷ, chư tăng có 227 điều 
và chư ni 311 điều. Trong truyền thống PẾp Tạng Bộ, chư tăng 
có 250 điều và chư ni 348 điều. Các điều luật được xếp thành 
8 loại. Trong số đó, năm điều luật được đặt biệt quan tâm, do 
tính cách nghiêm trọng của chúng. Đó là lý do tại sao ở đây 
bài viết này đi theo một trật tự hơi khác với trật tự được thấy 
trong Luật tạng. Nó so sánh con số giới luật trong các hạng 
mục I1-5 và cho thấy cách các tín đồ của ba truyền thống này 
tính con số toàn bộ của điều luật. 

Tại sao chư ni có nhiễu điều luật hơn so với chư tăng? 
Người ta nói rằng giáo đoàn ni được thành lập sau giáo đoàn 
tăng năm hay sáu năm, họ phải theo cùng những điều luật đã 
được đặt ra cho chư tăng. Dần dần, nhiều điều luật được thêm 
vào, nhất là các điều luật cụ thể về giới tính và những điều 
quy định các mối liên hệ giữa chư tăng và chư ni. Chẳng hạn, 
một số chư ni gặp gỡ những người chồng trước kia của họ nay 
đã là các vị tăng và rơi trở lại các thói quen làm vợ trước kia. 
Họ giặc giũ quần áo cho chư tăng, mang thức ăn đến cho họ 
trong những lần khất thực, quạt cho họ khi trời nóng, v.v... Tất 
cả những việc làm này đều bị Đức Phật cấm đoán. Theo cách 
đó, thêm nhiều điều luật xuất hiện. Thêm nhiều điều được ban 
hành liên quan đến vệ sinh cá nhân, dường như là một chủ đề 
đặc biệt quan trọng đối với nữ giới. Có những điều luật về cắt 
tóc và cạo râu và cách tắm rửa. Chẳng hạn, một vị ni cần mặc 
áo khi tắm nơi công cộng, không nên để lộ hông khi mặc áo, 
không nên trang điểm, v.v... 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 671 


Có gấp hai lần con số các vị ni xuẩn động so với chư tăng 
và họ phạm vào tất cả mọi loại sai trái. Trong Vinaya 
Vibhanga, một loại chú giải về Giới Bổn, các câu chuyện bối 
cảnh được đưa ra cho mỗi điều luật. Thông thường các điều 
luật là kết quả của hành vi sai trái của vài tăng ni điên rổ. Và 
vì mười hai người rổ dại tạo ra lỗi lầm hơn sáu người, nên 
nhiều luật xuất hiện cho chư ni hơn cho chư tăng. Đây là một 
cách giải thích theo truyền thống. 

Năm 1991, Ute Husken viết một luận án cao học tại viện 
Đại Học Gottingen, đó là một phân tích đối chiếu của luật 
PàràjJika, sanphàvasesa, và nissagsgiya pacittiya của giáo hội 
Phật giáo chư ni. Ni sư so sánh ba hạng mục giới luật đầu tiên. 
Sư không khảo sát các điều luật cụ thể về giới tính, bởi vì các 
điều luật quy định sự khác nhau của giới tính tự nó đã rõ ràng 
và không cần giải thích. Để xác định xem chư ni có bị kỳ thị 
hay không, các điểu luật không cụ thể về giới tính cần được 
xem xét. Husken kết luận rằng: nói một cách tổng quát, các 
quy định liên quan đến tư cách đạo đức của chư ni bị phạt 
nặng hơn các quy định tương ứng cho chư tăng. Trên hết, có 
nhiều hạn chế hơn cho chư ni. Các quy định về sự sai phạm 
tình dục và liên hệ quá gần gủi với người đã thọ giới cùng giới 
tính bị xử khác nhau đối với chư tăng và chư ni. Chư ni Phật 
giáo không chỉ có nhiều điều luật hơn tăng, mà một sự phạm 
giới cũng thường nặng nễ trong một loại giới trọng so với khi 
một vị tăng có cùng sự phạm giới đó. Chư ni cũng có thể bị tẩn 
xuất ra khỏi giáo hội nhanh hơn hay bị loại khỏi một vài 
quyền ưu tiên trong giáo hội nhanh hơn. 


672 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Các Thệ Nguyện của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni là Một và 
Khác Nhau trong Cách Diễn Đạt 

Người ta cũng có thể lập luận một cách khác và cho rằng: 
Vì chư ni giữ nhiễu điều luật, nên họ được đặc quyển hơn. 
Trong đạo Phật, nguyên tắt này gồm: càng giữ nhiều điều luật, 
càng có nhiều nghiệp thiện, hay công đức. Ngoài ra, càng có 
nhiều điều luật, mức độ thệ nguyện càng cao. Cho nên lời 
nguyện của tỳ-kheo-ni hẳn là cao hơn lời nguyện của chư 
tăng, vì họ giữ nhiều luật hơn. Họ tạo được nhiều công đức 
hơn và như vậy và phước điển lớn hơn chư tăng. Vì giữ nhiều 
luật hơn nên họ đạt được giải thoát nhanh hơn. Nếu điều này 
đúng, thì Đức Phật đã có sự kỳ thị đối với nam giới. Một số 
người nói rằng nữ giới có nhiều chấp trước hơn và do đó cần 
thuốc mạnh hơn nam giới. Nếu điều này đúng, thì Đức Phật đã 
có sự kỳ thị đối với nữ giới. Chúng ta có thể bác bỏ cả hai khả 
năng này. 

Các chuyên viên về Giới Luật Tây Tạng công nhận rằng 
các lời nguyện của tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni có cùng một tính 
chất, rằng không có sự khác nhau nào trong thực thể của 
chúng. Cũng chỉ được xem là khác nhau về mặt khái niệm hay 
trong cách diễn đạt. Trong bối cảnh này vấn để thay đổi giới 
tính được thảo luận trong tài liệu Giới Luật, cái gọi là sự 
chuyển đổi giới tính. Bằng chứng được Diana Y. Paul đưa ra 
trong cuốn sách của bà, Nữ Giới trong Đạo Phật: Những Hình 
Ảnh Nữ Giới trong Truyền Thống Đại Thừa.” Dĩ nhiên, trong 
thời đại cổ xưa sự chuyển đổi giới tính không xảy ra do các 





! Diana Y. Paul, Nữ Giới trong Đạo Phật. Những Hình Ảnh của Nữ Giới 
trong Truyên Thống Đại Thừa (Berkeley: Đại Học Báo Chí California, 
1979). 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 673 


kích thích tố hay giải phẩu, mà là do thiên nhiên, một hiện 
tượng dường như được biết đến trong y khoa. Giả sử một người 
nào đó bỗng dưng thay đổi giới tính, một vị tăng trở thành một 
người nữ hay cách khác, một vị ni trở thành một người nam, 
thì có phải người đó cần được thọ giới lại, hay là giới trước kia 
vẫn có hiệu lực? Từ nay trở đi vị tăng hay ni này thuộc về giáo 
đoàn nào? Những câu hỏi như thế được đưa ra cho Bậc Giác 
Ngộ. Do đó, Ngài quyết định rằng sự thọ giới lại không cần 
thiết. Lời nguyện thay đổi cùng với cơ thể. Do đó người này 
thuộc về giáo đoàn đối lập và vì vậy cần phải giữ thêm hay 
bớt điều luật, giống như mọi người khác trong cùng giáo đoàn. 

Vậy tại sao, ít nhất là ngày nay, chúng ta vẫn không có 
quyên bình đẳng cho giáo đoàn tăng và giáo đoàn ni? Đặc biệt 
ngược lại nên tảng của Hiến Chương Nhân Quyển Quốc Tế 
cũng như Bản Tuyên Bố Bãi Bỏ Tất Cả Mọi Hình Thức Kỳ 
Thị Người Nữ, không ai lập luận một cách nghiêm nhặt rằng 
nữ giới kém giá trị hơn nam giới hay sanh ra thấp kém hơn do 
nghiệp xấu hơn. Chắc chắn là chúng ta tìm ra các câu tương tợ 
trong kinh điển của tất cả các tôn giáo thế giới và chúng ta cần 
hiểu các kinh điển này đi ngược lại nền tắng xã hội và văn 
hoá của từng quốc gia trong thời cổ xưa. Sự diễn dịch ngày 
nay có tính cách dứt khoát. Chúng ta cần để hàng trăm năm 
bình luận kinh điển để xem xét, cũng như tình huống và vài 
“tâng kinh điển” đã phát triển trên nhiều thế kỹ. Các phần 
mâu thuẫn trong kinh cần được ưa ra và thảo luận. 

Một lý do chung được đưa ra để giải thích tại sao lời 
nguyện của các tỳ-kheo được xem là cao hơn của chư tỳ-kheo- 
ni là giáo đoàn của chư tăng nói chung có lâu hơn giáo đoàn 
tỳ-kheo-ni. Điều này nghe có vẻ hợp lý khi xét về điều luật 


674 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tôn trọng người cao niên hơn theo thâm niên trong cùng một 
Tăng đoàn, bởi vì thời gian phụng sự đã được đóng góp. Nếu 
một cư sĩ hay một vị tăng mới xuất gia được phép cúi chào 
một tỳ-kheo-ni, người ta có thể cho rằng Đức Phật chỉ cố gắng 
làm theo khái niệm chung và quy ước xã hội, và không kỳ thị 
nữ giới Năm 1977, luật sư người Đức Tiến Sĩ Hellmuth 
Hecker soạn ra một tiểu luận về các nguyên tắc luật pháp 
thông thường trong hiến chương của giáo hội Phật giáo (Giới 
Luật, Vinaya). Trong một luận án ngắn về hệ thống cấp bậc, 
ông đi đến kết luận rằng sự thâm niên (đối với chư tăng) chỉ 
được áp dụng trong giáo đoàn chư tăng và không có liên hệ gì 
đến những người không thọ giới (cư sĩ, người hành hương, và 
người mới xuất gia) hay chư ni. 

Hecker đang đề cập đến đoạn 3 trong Cullavagsga X, ở đó 
Đức Phật bác bỏ lời để nghị rằng chư tăng và chư ni nên tôn 
trọng lẫn nhau theo thâm niên, bởi vì nó không phù hợp với 
tập tục xã hội thời đó. Bậc Tỉnh Thức quyết định rằng giáo 
đoàn tăng và giáo đoàn ni nên tổ chức riêng rẽ và có sự giao 
tiếp ngày càng bớt đi. Không có một Tăng đoàn cho chư tăng 
và chư ni, mà là hai Tăng đoàn, hai tập đoàn hợp pháp khác 
nhau. Do đó, không có sự ly khai nào trong Tăng đoàn nếu 
chư ni đòi quyển bình đẳng. 

Trước hết, trong một số vấn để, giáo đoàn chư tăng có một 
loại chức năng bảo vệ đối với giáo đoàn ni, vì chư ni chưa 
quen với một cách sống độc lập. Nhưng điều này đã hơn 2500 
năm qua. Có thể do khoảng cách đã được quy định, chư tăng 
thực sự không thể bảo vệ giáo đoàn chư ni trong tất cả các 
quốc gia. Mặt khác, tại sao nó biến mất hoặc tại sao nó không 
xuất hiện? Đó là một dấu hiệu rõ ràng là chư ni cần tự chăm 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 675 


sóc mình. Nếu nữ giới muốn thọ giới cụ túc, họ không thể 
trông đợi chư tăng sắp xếp điều đó cho họ. Họ phải bắt đầu từ 
phía của họ, và chịu trách nhiệm về chính mình. Họ phải ủng 
hộ quyển lợi của họ hoặc làm đúng điều đó - đi thọ giới. 
Trước tiên đó là một quyết định cá nhân. 


Sakyadhita và Vai Trò Phát Triển Giới Tỳ-kheo-ni Khắp 
Thế Giới: 
Thành Công và Những Trở Ngại 

Nhờ hội Sakyadhita mà vấn để thọ giới tỳ-kheo-ni đã trở 
thành một chủ đề quốc tế được thảo luận không chỉ giữa chúng 
ta, mà còn trong các giới khoa học và chính trị. Trong các 
truyền thống Nguặn Thủy và Tây Tạng Mùlasarvàstivàda, 
giới tỳ-kheo-ni ngày nay không có. Nhưng vì nó đã sống còn 
trong các quốc gia như Đài Loan, Việt Nam, và Hàn Quốc, 
nên nó có thể được chấp nhận khá dễ dàng. Chắc chắn là, vẫn 
còn một số trở ngại hoặc một loại dè dặt nào đó. Chẳng hạn, 
nhiều sa-di-ni Tây Tạng lo lắng rằng họ có thể đứng ngoài 
theo một cách không tốt hoặc nghi ngờ rằng họ có thể giữ 
nhiều giới hơn chư tăng. Một số vị tăng nhìn thấy sự thuần 
khiết của truyền thống họ bị nguy hại. Nó giống như là sợ liên 
can đến điều mà mình không hề biết. Ngoài ra, có thái độ hoài 
nghi về tính xác thực hay giá trị pháp lý của truyền thống nước 
ngoài, đặc biệt là về một dòng dõi không bị gĩn oạn. Cũng có 
sự thiếu thốn hay khó khăn về truyền thông, do các vấn để 
ngôn ngữ, sự không hiểu biết về thuật ngữ và các định nghĩa 
đặc trưng đạo Phật và sự thiếu giáo dục phổ thông. 

Một trong những mục tiêu chính của hội Sakyadhita là 
giúp thiết lập giáo đoàn tỳ-kheo-ni nơi hiện nay không có. Từ 


676 RA KHỎI BÓNG TỐI 


những năm 1970 vài phụ nữ phương Tây, và cả nữ giới châu 
Á, đã đến Hàn Quốc, Hồng Kông, và Đài Loan để thọ giới cụ 
túc. Đặc biệt là ở Tích Lan, đã đạt được sự thành công lớn. 
Các hội nghị Sakyadhita trong các quốc gia khác nhau đã cho 
nữ giới sự thừa nhận và hỗ trợ của xã hội mà họ liễu mạng cần 
đến. Trong tương lai, có thể vai trò của các Sakyadhita là quan 
tâm đến việc gìn giữ các tiêu chuẩn cao cho sự truyền bá Đạo 
Phật sang phương Tây, quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi nữ 
giới, đặc biệt là về sự thọ giới tỳ-kheo-ni. Các yêu cầu cần 
thiết đối với sự thọ giới tỳ-kheo-ni theo ba cuốn dịch Giới 
Luật hiện cĩ giống nhau (xem Bản 3): Cần có một nhóm mười 
hay mười hai vị tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo phải được thọ giới ít nhất 
là mười năm, tỳ-kheo-ni 12 năm. Theo Giới Luật Tây Tạng, 
nghi thức được một tỳ-kheo-ni chính thức hướng dẫn, 1Ì vị nữ 
tu viện trưởng. 

Không kể sự kiện bà Ma-ha-ba-xà-ba-để được chính Đức 
Phật truyền giới, năm trăm phụ nữ của bộ tộc Sàkya được chư 
tăng truyễển giới. Theo bản dịch của LB. Horner, Bậc Gíac 
Ngộ dạy: “Này các thầy, ta cho phép chư ni được chư tăng 
truyền giới.”? Điều này đặt ra một tiền lệ, cho thấy sự thọ giới 
với một giáo đoàn tăng có thể được theo nguyên tắc. Khác với 
nền tảng triết học cho rằng những lời nguyện của chư tăng ni 
thọ cụ túc giới giống nhau về bản chất, điều này cĩ ý nghĩa. 
Chỉ có cơ thể là khác nhau. Tính cách quan trọng đối với sự 
hợp lệ của một lễ thọ giới là sự tuân thủ chính xác theo nghi 
thức. Tuỳ thuộc sự quyết định của Tăng đoàn về việc nó có 





? Bản dịch của I.B.Horner, Sách vê Giới Luật, quyển 5 (Luân Đôn: Hội 
Thánh Điển Pali, 1962), tr. 357. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 677 


được theo đúng hay không. Họ có tự do để thay đổi nghi thức 
nếu cần. Chẳng hạn, ngay cả ngày nay có những vị ni đã được 
tăng truyền giới. Chính bản thân tôi được thọ giới với giáo 
đoàn tăng ở Đài Loan năm 1985, mặc dù nhiều vị ni có đủ tư 
cách hiện nay đang chăm sóc chúng tôi, hướng dẫn lễ posadha 
đầu tiên sau khi thọ giới, v.v... Cũng vậy, một sự thọ giới được 
thực hiện do chư tăng Hàn Quốc ở Sarnath, Ấn-độ năm 1996. 

Điều này cho thấy rằng hàng trăm năm qua chư tăng của 
truyền thống Nguyên Thuỷ hay Tây Tạng có thể truyền giới 
cụ túc cho chư ni, nếu họ muốn. Lịch sử đưa ra bằng chứng là 
có những nỗ lực như thế, nhưng ñ bị ngăn cấm. Ngày nay cĩ 
khuynh hướng thực hiện sự thọ giới kép với sự giúp đỡ của chư 
tỳ-kheo-ni đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông hay Việt 
Nam sống lưu vong ở nhiều nước khác. Sự thọ giới ở Bồ-để 
Đạo Tràng năm 1998 được một nhóm chư tăng Trung Hoa, 
Nguyên Thuỷ, Hàn Quốc và Tây Tạng, và chư ni Trung Hoa, 
Hàn Quốc và Hoa Kỳ hướng dẫn. Sự thọ giới ở Tích Lan năm 
1999 do các tỳ-kheo-ni Sinhalese và chư tỳ-kheo Nguyên 
Thuỷ thực hiện. Trong trường hợp này, chúng ta phải đặt câu 
hỏi sau khi thọ giới chư ni mới này theo truyền thống nào. Nếu 
nghi thức do một nữ tu viện trưởng hướng dẫn, người ta nên 
thừa nhận rằng chư ni mới sẽ thuộc về cùng một truyền thống 
của vị này, bất kể các vị tăng có liên quan thuộc về truyển 
thống nào. 

Điều này đưa đến một số câu hỏi. Chẳng hạn, lời nguyện 
của vị tỳ-kheo Hàn Quốc và Tỳ-kheo Nguyên Thuỷ khác nhau 
thế nào? Có phải những lời nguyện của họ khác nhau trong 
bản chất, hay có phải họ chỉ giữ một số giới luật khác nhau vì 
các nguyên nhân tập tục và vì họ theo một bản dịch khác nhau 


678 RA KHỎI BÓNG TỐI 


của các truyền thống Giới Luật khác nhau về lịch sử? Điều 
này có thể khẳng định, tuỳ thuộc vào nghi thức truyền giới 
được thực hiện dựa vào bản dịch Giới Luật nào. Trong lịch sử 
đã xảy ra việc chư tăng của một truyền thống nào đó ở những 
vùng hẻo lánh yêu cầu chư tăng trong một truyền thống khác 
giúp đỡ họ truyển giới tỳ-kheo, vì số người của họ không đủ. 
Những sự truyền giới này được xem là vô hiệu. Từ quan điểm 
lịch sử hay phả hệ, mỗi lời nguyện có dòng dõi cụ thể của nó. 
Cuối cùng tất cả trong số đó đều có từ thời Đức Phật. Các 
Sakyadhita có thể tổ chức các hội nghị chuyên để về Giới 
Luật để tìm ra các câu trả lời thoả đáng cho những câu hỏi 
này, mặc dù từ quan điểm Giáo Pháp, những câu trả lời chính 
thức như thế không quan trọng lắm. 

Trong truyền thống Tây Tạng, động cơ được xem là yếu 
tố quan trọng nhất. Trước khi và trong khi phát nguyện về 
giới luật, người ta nên tu tập tâm xuất gia, tức là sự quyết 
tâm ra đi để giải thoát. Sẽ không có hạn chế nào về mặt thời 
gian, nơi chốn, v.v... khi thọ giới. Nếu nghi thức thọ giới được 
theo một cách đúng đắn và thời gian thọ giới chính xác được 
thông báo cho các giới tử, lễ thọ giới được hoàn tất và có giá 
trị Nếu có những sai sót, những người chịu trách nhiệm có 
thể bị khiển trách. 

Về lâu dài, chúng ta cũng nên thảo luận xem có phải 
không đúng lúc để chư ni thực hiện thọ giới một mình, không 
có sự giúp đỡ của giáo đoàn tăng chăng. Trên 2500 năm phải 
là đủ thời gian để học cách thực hiện nó. Chúng ta cũng nên 
thảo luận cách trình bày hiện nay của hai Tăng đoàn trong các 
sự kiện chung của Phật giáo. Thật khá lúng túng nếu các giáo 
thọ ni phải xếp hàng đằng sau chư tăng mới xuất gia. Ở Tây 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 679 


phương, theo phép lịch sự người nam để cho nữ giới vào 
phòng trước, mở cửa cho họ. Chư ni và chư tăng ít nhất nên đi 
vào bằng các lối riêng, hoặc nếu lối vào đủ rộng, thì cùng vào 
một lúc trong hai hàng. Họ nên giữ khoảng cách trong phòng 
hay hành lang, nhưng cả hai xếp hàng đối diện trên hai phía 
cách biệt nhau của phòng như đã thực hiện ở nhiều nơi. Nếu 
phép lịch sự thông thường như thế không được xem xét đủ, các 
lãnh đạo chư ni nên thảo luận vấn đề này với các lãnh đạo chư 
tăng trước, hoặc không can thiệp vào những sự kiện chung. 
Chẳng hạn, dường như đối với tôi khá vụng về là trong lễ thọ 
giới mà tôi đã tham dự, chư ni ở đó được yêu cầu phục vụ bữa 
ăn cho chư tăng. Chắc chắn đó là một cơ hội tốt để tôi huấn 
luyện sự tu tập nhẫn nhục, nhưng chắng lẽ chư tăng khơng nên 
có một cơ hội tốt giống như vậy để phục vụ sao? 

Các Phật tử Tây phương chịu trách nhiệm cho việc truyền 
bá các truyền thống Phật giáo khác nhau cho Tây phương, để 
chúng được hoàn tất, toàn diện và xác thực. Họ cũng phải bảo 
đảm không nhập khẩu những phong tục văn hoá và xã hội 
nước ngoài đã lỗi thời, các cơ cấu phong kiến, hay các tập 
quán trong đó nữ giới bị kỳ thị. Các Sakyadhita có thể tuân 
theo một cách cẩn thận những sự tu tập như thế và chỉ ra 
những sự tu tập sai trái. Đạo Phật đã chứng tỏ khả năng thích 
nghi của nó với những nền văn hoá và phong tục khác nhau. 
Một Đạo Phật trong đó nữ giới không bình đẳng là một Đạo 
Phật không thích hợp trong thời hiện đại. Nếu Đạo Phật không 
thành công trong bước nhảy vào thế kỷ thứ 21, nó sẽ không 
tổn tại lâu dài lắm đối với sự lợi lạc của tất cả các chúng sinh. 
Cho nên, nữ giới phải nhận trách nhiệm và chia sẽ nó với tất 
cả khả năng của họ. Điểu này đòi hỏi một sự giáo dục phổ 


680 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quát tốt cũng như giáo dục cụ thể trong lý thuyết và thực hành 
đạo Phật. Đã có nhiều vai trò gương mẫu mà chúng ta có thể 
tranh đua. Mọi người phải đi con đường của chính họ, nhưng 
với sự giúp đỡ của các Sakyadhita, chúng ta có một hệ thống 
giao lưu tư tưởng rộng khắp thế giới và hỗ trợ lẫn nhau nơi nào 
cần đến. 


+++ 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 681 


Á 


TW 6IÌ: NHÔW N6LI Đ{ 61ít NỆ 


Shoyo Tamguchi 


Hội Nghị Sakyadhita Quốc Tế Lần Thứ Bảy được tổ chức 
từ ngày 11 đến ngày 18, tháng 7 năm 2002, tại Đại Học 
Huafan, Đài Bắc, Đài Loan, đã đưa ra một vấn để quan trọng 
liên quan đến Bát Kỉnh Pháp (gurudharma). Tôi đã nghe một 
đám nữ tu giận dữ nói: “Tỳ-kheo nghĩ rằng họ có địa vị cao 
hơn tỳ-kheo-ni,” “Tỳ-kheo cho rằng mình đương nhiên được 
kính trọng,” “Chúng ta (tỳ-kheo-ni) nên đặt câu hỏi về phẩm 
chất của chư tăng, tức là sự thanh lọc đầu óc của họ,” “Trước 
khi thọ giới, chư tăng khiêm hạ, nhưng sau đó họ trở nên kiêu 
căng,” “Tỳ-kheo nghĩ rằng tỳ-kheo-ni nên quỳ gối trước họ,” 
và “Thật xấu hỗ khi chúng ta phải quỳ gối trước chư tăng nơi 
công cộng, cũng như trong sân bay.” Các vị ni này khi đặt vấn 
để phẩm chất của chư tăng với tư cách con người, đã xác định 
tỳ-kheo là ngã mạn. Vào một buổi sáng khi nghe họ nói như 
vậy, tôi hỏi họ: “Tỳ-kheo-ni quý vị có nghĩ là mình có địa vị 
cao hơn nữ cư sĩ không? Từ quan điểm của một nữ cư sĩ, các 
tỳ-kheo-ni có thể có cùng vấn để.” Trước câu hỏi của tôi, tất 


682 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cả chư ni đều im lặng, nhưng tôi nhận được một sự đón tiếp 
nồng hậu từ đa số các người tham dự là nữ cư sĩ. 

Sáng hôm sau, trong cùng buổi hội thảo đó, tôi lại đưa ra 
câu hỏi: “Tôi thọ giới cụ túc trong truyền thống của tôi (truyền 
thống Jodo Shinshu). Tôi không cần câu trả lời của quý vị cho 
câu hỏi trước đó của tôi. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta, 
với tư cách là người nữ đã thọ giới, cần phải trả lời cho chính 
mình: “Tôi có nghĩ rằng tôi có địa vị cao hơn nữ cư sĩ không?” 
Bằng cách đặt ra những câu hỏi này, tôi thách thức các tỳ- 
kheo-ni hiện diện tại hội nghị về vấn đề phổ biến là cái ngã 
của con người, cái cư trú trong tất cả những chúng sanh thường 
tình, dù nữ hay nam, dù cư sĩ hay người đã thọ giới. Rốt cuộc 
lại, trên con đường đạo Phật hướng đến mục tiêu niết-bàn, vấn 
đề giới tính (tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni) không thể bị tách khỏi vấn 
đề cư sĩ (upasikà) và người đã thọ giới (tỳ-kheo-ni). 

Bài viết này sẽ cố gắng làm sáng tỏ một sự ngộ nhận rộng 
rãi về thuật ngữ “tăng-già.” Khảo sát của tôi sẽ chỉ dựa vào 
các kinh điển Pali Nikaya, là các kinh trong số những sưu tập 
kinh điển Phật giáo sớm nhất, hệ thống nhất và xác thực nhất 
có giá trị ngày nay. Vì người ta biết rằng kinh điển Pali 
Nikaya không có tính cách môn phái, và chúng có thể trình 
bày các tư tưởng gần gũi nhất đối với các tư tưởng của Đức 
Phật, những khám phá từ các bản kinh này có thể được xem là 
gần gũi nhất đối với luận điểm nền tảng và nguyên thuỷ của 
đạo Phật. 

Những Ngộ Nhận về Tăng-già 


Thuật ngữ “sangha” thường được hiểu là giáo hội tu sĩ của 
tỳ-kheo và/ hoặc tỳ-kheo-ni,' hoặc một cộng đồng Phật giáo 





! Một trong những trường hợp mới đây nhất của cách dùng này xuất 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 683 


nói chung, bao gồm bốn nhóm người (cau parisa) đều là 
những người theo Phật. Chẳng hạn, Akira Hirakawa, nói 
rằng: “mặc dù có người tin rằng “sangha” bao gồm tín đồ cư 
sĩ, thuật ngữ này không có cách dùng như vậy trong Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ. Sangha là một cộng đồng tu sĩ Phật giáo. ”” ng 
cũng nói: “Không có trường hợp nào trong các bản kinh 
Nikaya và Luật Tạng bao gồm cư sĩ trong sangha. "“ Trong các 
quốc gia Nguyên Thuỷ như Tích Lan và Thái Lan, ngày nay 
thuật ngữ này chỉ được dùng cho cộng đồng tu sĩ. Hammalawa 
Saddhatissa cũng nói như sau: 

Từ “sangha” có xuất xứ từ chữ san cộng hr, nghĩa đen là 
“bao gồm.” Trong tu tập nó có nghĩa là “đám đông” hay “sự 
nhóm họp”, nhưng trong thuật ngữ Phật giáo từ sangha là một 
nhóm người và chỉ một nhóm, có nghĩa là Giáo Hội của Tỳ- 
kheo và Tỳ-kheo-ni; giáo hội này không có sự khác biệt về 
nòi giống, quốc tịch, giai cấp hay tuổi tác." 





hiện trong Đời Sống Tu Sĩ Phật Giáo của Mohan Wlijayaratna, bản dịch 
của Claude Grangier và Steven Collins (Cambridge: Đại Học Báo Chí 
Cambridge, 1990), tr. 16. Có vô số những bản dịch khác, như Kogen 
Mizuno, Akira Hirakawa, Hammalava Saddhatissa. Nên lưu ý là ấn phẩm 
tiếng Anh của Hội Thánh Điển Pali về các bản kinh Pali kiên quyết dịch 
thuật ngữ sangha là “Giáo Hội” hay “nhà thờ.” Chẳng hạn D. II. 93-94; §. 
1. 220, v.v... 

? Heinz Bechert, “Tăng-già: Một Cái Nhìn Tổng Quát,” Quyển Bách 
Khoa về Tôn Giáo. 

* Akira Hirakawa: “Kairitsu yori mitaru Konpon Shinri” (Chân Lý 
Nền Tảng Được Tuân Thủ qua Giới Luật), Indogaku Bukkyogaku Kenkyu 
(Tờ Báo Nghiên Cứu ấn giáo và Phật giáo) 3 (Tháng 9/1954): 62. 

* Akira Hirakawa, Genshi Bukkyo no Kenkyu (Nghiên Cứu Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ) (Tokyo: Shujusha, 1980), tr. 41-48. 

” Hammalawa Saddhatissa, Đạo Đức Học Phật Giáo: Đường Đến Niết- 
Bàn (Luân Đôn: Các Ấn Phẩm Trí Tuệ, 1987), tr. 68. 


684 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vừa qua, Mohan WljJayaratna nói: 

Từ sangha theo nghĩa đen là một đám đông hay tụ tập, để 
cập đặc biệt đến Cộng Đồng của chư tăng và chư ni trong 
thuật ngữ của tu viện Nguyên Thuỷ. Trong các bản kinh Pali 
thuật ngữ sangha không bao gồm các tín đồ cư sĩ; những người 
cư sĩ được gồm trong thành ngữ caffo parisa, “tử cũng, hội 
đồng bốn người”: bhikkhu (nam tu sĩ ), bhikkhuni (nữ tu sĩ ), 
upàsaka và upàsika (các tín đồ nam và nữ cư sĩ).° 

Trong các quốc gia Đại Thừa như Nhật Bản, thuật ngữ 
sangha ngẫu nhiên được hiểu là một cộng đồng các người theo 
Phật ngày nay. Tuy nhiên, trong các bản kinh NÑikaya, người ta 
có thể thấy rằng thuật ngữ “sangha” được dùng theo nghĩa rõ 
ràng khác với cả hai nghĩa đề cập trên. Có thể không dễ dàng gì 
chứng tỏ sự thay đổi trong các ý nghĩa của thuật ngữ này là kết 
quả của những quan niệm sai lầm, nhưng rõ ràng là định nghĩa 
của thuật ngữ “sangha” được dùng trong các bản kinh Nikàya 
Pali rõ ràng khác với sự hiểu biết hiện nay của chúng ta. 

Định Nghĩa Sangha Trong Các Bản Kinh Nikàya Pali 

Trong thời kỳ tiển Phật giáo, thuật ngữ sangha ban đầu 
được dùng theo nghĩa của một đàn hay một hội,' như trong 
thuật ngữ “miga-sangha” (một đàn nai).Š Nó cũng dùng chỉ 





® Wijayaratna, Đời Sống Tu Sĩ Phật Giáo, tr. 1-2. 

7 Xem Kogen Mizuno, Bukkyo Yogo no Kiso Chỉshiki (Kiến Thức Căn 
Bản của Các Thuật Ngữ Đạo Phật) (Tokyo: Shunjòsha, 1972) tr. 103; 
Edmun F. Perry và Shanta Ratnayaka, “Tăng-già là Nương Tựa nơi 
Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” Ba Chỗ Nương Tựa trong Truyền 
Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ, John Ross Carter (Chambersburg: Sách 
Anima, 1982), tr. 42. 

Ÿ D. II. 23. Ther. 1069. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 685 


một sự tụ tập hay một cộng đồng con người, như một phường 
hội những người buôn bán.” Ở giai đoạn khởi đầu của Phật 
giáo, savaka tụ tập chỉ vì tôn kính Đức Phật và Giáo Pháp và 
không khẳng định một tên đặc biệt nào cho sự hội họp của họ. 
Vì những người Kỳ-na giáo gọi nhóm người của họ là “ga”, 
những người theo Phật bắt đầu chấp nhận thuật ngữ “sangha” 
cho nhóm cửa mình.'” Họ cách tân một nghĩa đặc biệt và 
thuộc về học thuyết để phân biệt cho sangha bằng cách dùng 
thuật ngữ Ấn giáo theo tục lệ mà khởi đầu không có một ý 


nghĩa rộng như thế. '' 


Nghĩa rộng này tạo nên một ý mới trong 
tư tưởng tôn giáo Ân Độ bằng cách gán một khái niệm Phật 
giáo độc nhất cho thuật ngữ sơngha.'ˆ Các bản kinh Nikaya 
không bao giờ dùng thuật ngữ “sangha” để chỉ một cộng đồng 
Phật giáo gồm có bốn nhóm người, hay cau parisa. Họ phân 
biệt rõ trong bản chất và tính chất giữa cau parisa và sangha 
bằng cách chấp nhận một cách cẩn thận những thành ngữ khác 
nhau. Chẳng hạn, hai đoạn sau đây mô tả riêng sangha và cafu 
parISd: 

Này các tỳ-kheo, bốn người được thành tựu trong trí tuệ, 
giới luật, tín tâm, hiểu biết sâu sắc, những người đem Giáo 
Pháp đến, sống theo Giáo Pháp - bốn người này soi sáng 
sangha. Bốn người nào? Tỳ-kheo được thành tựu trong trí tuệ 

. sống theo Giáo Pháp, soi sáng sưngha;Tỳ-kheo-ni được 
thành tựu trong trí tuệ ... soi sáng sưngha; những người đệ tử cư 





? Mizuno, Bukkyo Yogo no Kiso Chishiki, tr. 103. 

'9 Nakamura, Genshi Bukkyo no Seiritsu, tr. 219. 

!! Perry và Rarnayaka, “Tăng-già là Nương Tựa nơi Truyền Thống 
Phật Giáo Nguyên Thuỷ”, tr. 42. 

' Sách đã dẫn, tr. 43. 


686 RA KHỎI BÓNG TỐI 


sĩ cũng như vậy, upasaka và upàsikà. Đây là bốn người được 
thành tựu trong trí tuệ, giới luật, tín tâm, hiểu biết sâu sắc, 
những người đem Giáo Pháp đến, sống phù hợp với Giáo 
Pháp, soi sáng sangha.” 

Này các tỳ-kheo, có bốn người soi sáng parisà. Bốn người 
nào? Trong trường hợp này tỳ-kheo là người có phẩm hạnh, 
thuộc bản chất tốt, soi sáng parisà. Tỳ-kheo ... Tỳ-kheo-ni ... 
Upàsaka ... Upàsika là thuộc về bản chất giống như vậy. Bốn 
người này soi sáng parisà. ' 

Sự đối chiếu hai đoạn trên cho thấy vài khía cạnh quan 
trọng của những điểm giống nhau và khác nhau nêu rõ tính 
chất của các thuật ngữ sangha và cafu parisà. Trước tiên, cả 
sangha và catu parisà đều bao gồm bốn nhóm người, cả tu sĩ 
lẫn cư sĩ, nam và nữ (tỳ-kheo, tỳ-kheo-nm, ưu-bà-tắc và ưu-bà- 
di). Thứ hai, phẩm chất của sangha được mô tả là “được thành 
tựu trong trí tuệ, giới luật, tín tâm, hiểu biết sâu, mang đến 
Giáo Pháp và sống theo Giáo Pháp,” chỉ ra một tính chất cao 
cả của cộng đồng nhiều hơn là phẩm chất của cau parisà, chỉ 
“có phẩm hạnh, một tính chất tốt.” Tóm lại, sangha bao gồm 
một nhóm người rất đặc biệt, trong khi ca parisà gồm những 
người thường, có phẩm chất tốt.” Một trong các kinh trong 





'3 A.II. tr. 8. Trong bản dịch Anh ngữ của P.T.S., F.L. Woodward dùng 
thuật ngữ “Order” (Giáo Hội) để chỉ sangha. Nếu thuật ngữ này được 
dùng để diễn tả “chức vụ tu sĩ” hay “tăng lữ” là nó bị dịch sai. Nếu 
không, thuật ngữ “Order” (Giáo Hội) nên diễn tả định nghĩa thứ tư của 
thuật ngữ “Order” xuất hiện trong Tự Điển Anh Ngữ Oxford: “Một lớp, 
nhóm, loài, hay loại người, sinh vật, hay đồ vật, có thứ bậc trong phạm vi 
sinh vật, hảo hạng, hay quan trọng, hay nổi bậc trong những loài khác do 
bản chất hay tính cách. Trong các kinh Nikaya, sưngha không chỉ một 
giáo đoàn tu sĩ tăng hay n1. 

'* A.I tr. 225-226. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 687 


Angutta Nikàya nói rõ rằng søngha là nhóm người cao cả nhất 
trong số tất cả các nhóm người. ` 

Kinh Rz/ana của Kinh Nipàta có lẽ là nguồn tốt nhất để 
tìm kiếm định nghĩa sangha của Phật giáo, vì người ta có thể 
tìm ra một định nghĩa chỉ tiết về sangha trong kinh này hơn 
trong bất kỳ kinh nào khác trong các bản kinh Nikàya: 

Tám người được người tốt ngợi khen. Họ tạo nên bốn cặp. 
Họ là những đệ tử của Đức Phật, xứng đáng với sự hiến cúng. 
Bất cứ cái gì được cúng cho họ đều sản sinh ra hoa quả tràn 
đầy. Châu báu này ở trong sangha .. Những người tự do thoát 
khỏi những ước muốn được kiến lập tốt trong giáo lý của Đức 
Cù-đàm với tâm vững vàng. Họ đã đạt đến cái nên đạt, đã tắm 
mình trong niết-bàn bất tử. Họ hưởng sự an lạc đạt được mà 
không có giá nào. Châu báu này ở trong sangha ... 

Giống như một cổng vào thành phố vững vàng trên đất 
không bị lay chuyển bởi những ngọn gió đến từ bốn phía, ta 
nói người tốt cũng vậy, họ nhận thức thấu đáo Các Chân Lý 
Cao Cả. Châu báu này ở trong sangha .. Những người hiểu rõ 
Các Chân Lý Cao Cả được những người có trí tuệ sâu sắc dạy 
cho, tuy rằng có thể họ cực kỳ lơ là, họ không tái sanh đến lần 
thứ tám. Châu báu này ở trong sangha. 

Ba điều kiện được người đó từ bổ vào giây phút đạt đến 
tuệ giác, đó là tự dối mình, hoài nghi, và tư cách đạo đức bị áp 
đặt. Họ cũng tuyệt đối thoát khỏi bốn trạng thái đau khổ và 
không đủ nămg lực phạm sáu lỗi lầm. Châu báu này ở trong 
sanpha... 





!3 Kinh Ra/ana Sutia của Kinh Nipàta có lẽ là chỗ tốt nhất để tìm kiếm 
định nghĩa sưngha của Phật giáo, 


688 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Bất kỳ việc làm vụng về nào mà họ phạm phải, hoặc bằng 
thân, khẩu hay ý, họ đều không đủ khả năng để dấu diếm nó. 
Vì người ta đã nói rằng một hành vi như thế không thể có đối 
với người đã nhìn thấy con đường. Châu báu này ở trong 
sangha... Như một lùm cây, những ngọn của nó đang trổ hoa 
trong cái nóng đầu tiên của những tháng mùa hè, cái học 
thuyết cao cả đưa đến niết-bàn được dạy cho mục tiêu cao cả 
nhất. Châu báu này ở trong sangha...' 

Một số nét đặc biệt của sangha là: (1) sangha gồm có bốn 
bộ chúng cao cả; (2) các thành viên của sangha xứng đáng để 
dâng cúng; (3) các thành viên của sangha, giải thoát khỏi các 
ước muốn và được thiết lập tốt trong giáo lý của Đức Phật, 
hiểu biết trọn vẹn Bốn Chân Lý Cao Cả; (4) các thành viên 
của sangha đã đạt được điều nên đạt, đã tắm mình trong niết- 
bàn; (5) các thành viên của sangha hưởng sự an lạc của niết- 
bàn đã đạt được một cách tự do; (6) các thành viên của sangha 
đã phá vỡ được các mầm sống, như vậy không tái sanh đến lần 
thứ tám; (7) các thành viên của sangha tuyệt đối thoát khỏi 
bốn trạng thái đau khổ và không thể phạm sáu tội ác;' và (8) 
các thành viên của sangha, dù có thể phạm sai trái hoặc bằng 
thân, khẩu hay ý, đều không thể che đậy, vì một hành động 
như thế không thể có được đối với những người đã nhìn thấy 
con đường, v.v... 





'5 Sn, 227-235. 

!” Bốn trạng thái đau khổ là (1) naraka (trạng thái thống khổ). (2) cảnh 
giới cầm thú, (3) cõi âm, và (4) thế giới ma quỷ. Sáu tội ác cực kỳ là (1) 
tội giết mẹ, (2) giết cha, (3) giết một a-la-hán, (4) gây ly gián trong Tăng 
đoàn, (5) làm chảy máu Phật, và (6) ủng hộ tà kiến. Đối chiếu Kinh 
Nipàta. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 689 


Sự giải thích sangha trong Kinh Nipàta được lập lại suốt 
các bản kinh Nikàya. Kinh sau đây trong Anguttara Nikàya 
hầu như là một bản tóm tắt của Kinh Ratana: 

Cộng đồng đệ tử của Bậc Thánh Trí (ariyàsavako 
sangham) thiện lành trong tư cách đạo đức. Cộng đồng đệ tử 
của Bậc Thánh Trí (ariyàsavako sangham) chân thật trong tư 
cách đạo đức. Cộng đồng đệ tử của Bậc Thánh Trí 
(ariyàsavako sangham) khôn ngoan trong tư cách đạo đức. Tứ 
chúng, tám người (attha purisapuggala), đây là cộng đồng đệ 
tử của bậc Thánh Trí (sàvakasangho). Xứng đáng dâng cúng 
và lòng hiếu khách, các món quà và sự tôn kính, đó là một 
ruộng phước không gì so sánh được đối với thế gian. ` 

Một lần nữa khái niệm affha purisapuggala (tám người) ở 
đây được miêu tả là những người có một sự tu tập đạo đức và 
tâm linh đặc biệt, họ có thể là tu sĩ hay cư sĩ. Họ được thành 
tựu trong trí tuệ, giới luật, tín tâm, sự hiểu biết âu sắc, và sống 
phù hợp với Giáo Pháp. Khái niệm này luôn xuất hiện trong 
các kinh khác suốt bộ kinh Nikàya.'” Những người này cũng 
được để cập đến như những bậc thánh triết (ariya-puggala). 
Điều quan trọng để lưu ý là việc sử dụng các thuật ngữ 
“sangha” và “sàvaka” trong các bản kinh Nikàya nhất quán 
một cách nghiêm nhặt, và cả hai thuật ngữ đều bao gồm người 
xuất gia và tại gia. Người thường tình (puhujjana), là tu sĩ hay 
cư sĩ, bị loại ra khỏi “ariya-puggala,” tức các thành viên của 
sangha đã đạt được một trong những trạng thái chứng ngộ sau 





'® A.I 208 Ấn phẩm Anh ngữ các bản kinh Nikàya Pali của Hội 
Thánh Điển Pali hầu như luôn luôn dịch thuật ngữ “sangha” theo nghĩa cơ 
chế, tức là “Order” hay “Church.” 

''S.1.220; A.IL 56. 


690 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đây. Những người giác ngộ này được nhóm lại thành bốn bậc 
giác ngộ dần dân: (1) bậc nhập lưu (sotàpanna); (2) bậc nhất 
lai (sakadàgami); (3) bậc bất lai (anàgàm!); và (4)bậc hoàn 
hảo (arahant). Mỗi bậc giác ngộ còn được chia ra thành hai 
bậc, đó là người đã đạt được trạng thái hoàn hảo (magøa, con 
đường) và người đã đi vào con đường và đang trong tiến trình 
làm hoàn hảo trạng thái ï (phala, quả), như vậy tạo ra tất cả 
là tám bậc thánh giác ngộ.” 

Các tu sĩ cũng như cư sĩ đã đạt được tám bậc giác ngộ này. 
Những người này xây dựng sangha. Cộng đồng những con 
người thánh thiện này (sàvaka-sangha), không chỉ là cộng 
đồng tu sĩ của tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni được tính như một trong 
những người nương tựa nơi Tam Bảo hay Ba Ngôi Báu. 
Kondañña là người giác ngộ đầu tiên sau Đức Phật và trở 
thành thành viên thứ nhất của sangha trong lịch sử Đạo Phật. 
Sau đó những người đồng tu khác của ông cũng trở thành a-la- 
hán. Vì tất cả năm vị chứng ngộ này”! ngẫu nhiên là những tu 
sĩ, nên đó cũng ngẫu nhiên là một giáo hội tỳ-kheo (bhikkhu- 
sangha), theo nghĩa một cộng đồng tu sĩ. Tuy nhiên, các bản 
kinh phân biệt rõ giữa hai tăng-già này, tức là tăng-già và 
tăng-già tỳ-kheo; phân loại sau không có nghĩa là giác ngộ 
cũng không bao gồm cư sĩ. Các thuật ngữ cụ thể như 
“upasaka-sangha” và “upasika-sangha ”để chỉ một cộng đồng 





?® Tám trạng thái cao cả có thể đại khái được xếp thành hai nhóm: (1) 
asekhà hay những người không có nhu cầu tu luyện thêm nữa, đó là các vị 
a-la-hán, và (2) sekhà hay những người vẫn còn đang tu tập, nhưng đã tạo 
được sự tiến bộ tâm linh đáng kể trong con đường. Đối chiếu: Katz, Những 
Hình Ảnh Hoàn Thiện Con Người trong Đạo Phật, tr. 83-84. 

?' Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, và Assaji. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 691 


có tính cách cơ chế của các tín đồ cư sĩ không có trong các bộ 
kinh Nikàya.” Nếu sangha chỉ có nghĩa là bhikkhu-sangha, thì 
những tín đồ cư sĩ hầu như sẽ bị loại ra ngoài phạm trù cộng 
đồng Phật Giáo nguỹn thuỷ.” 

Mặt khác, các bản kinh Nikàya cũng chấp nhận ý nghĩa 
của từ “sangha” theo quy ước của Ấn-độ để để cập đến cộng 
đồng những người đã thọ giới, tức là bhikkhu-sangha hay 
bhikkhuni-sangha. Trong nhiều bản kinh, chúng tôi thấy thuật 
ngữ “bhikkhu-sangha” liên quan đến một số lớn chư tăng.“ 
Về mặt này, thuật ngữ sangha được dùng trong hai cách: 
sàvaka-sangha theo nghĩa người đã giác ngộ và bhikkhu- 
sangha theo nghĩa một số lớn chư tăng. Như chúng ta đã thấy 
trước đây, khi nào thuật ngữ sangha xuất hiện trong các bản 
kinh đặc biệt có nghĩa sàvwaka-sangha, các bản kinh dứt khoát 
định rõ nó như thế. Như Perry và Ratnakaya nhận xét, độc giả 
không phải cân nhắc trong việc quyết định ý nghĩa của nó.” 

Giới Luật dùng thuật ngữ sangha đơn độc và luôn luôn 
theo nghĩa cộng đồng tu sĩ. Ở đây điều quan trọng nên lưu” ý 
là việc sử dụng thuật ngữ này của các bản Giới Luật và sự sử 





” Xem Perry và Ratnayaka, “Tăng-già là Nơi Nương Tựa trong 
Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” tr. 42. 

? Sự sử dụng thuật ngữ Sangha hiện nay là cộng đồng của chư tăng 
(và chư ni) là một sự phát triển trong cộng đồng Phật giáo và không phải 
là một sự diễn dịch thuộc về học thuật. Ở đây tôi thảo luận một sử dụng 
“sangha” đặc biệt trong Kinh Điển Nikàya Đài. 

* Xem D.I.I; D.II.207, trong số những kinh khác. 

? Perry và Ratnakaya, “Tăng-già là Chỗ Nương Tựa trong Truyền 
Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” tr. 49. 

% Hirakawa, Ghenshi Bukkyo no Kenkyu, tr. 41-48. 

”? §ách đã dẫn, tr. 45. 

” Sách đã dẫn, tr. 42. 


692 RA KHỎI BÓNG TỐI 


dụng của kinh điển không giống nhau: Trong Luật bổn, 
sangpha luôn luôn là bhikkhu hay bhikkhuni-sangha. Tạng Luật 
là một sưu tập những điều luật và tư cách đạo đức hàng ngày 
cho những người đã thọ giới tu sĩ; do đó, sangha dĩ nhiên bao 
gồm cả chư tăng và chư ni đã giác ngộ và chưa giác ngộ. 

Giới Luật dùng thuật ngữ sangha với nghĩa Bhikkhu 
Sangha hay Bhikkhuni Sangha để cập đến các cơ chế tôn giáo 
của chư tăng và chư ni, nó bao gồm một đa số các tỳ-kheo và 
tỳ-kheo-ni chưa chứng ngộ và một vài người đã chứng ngộ.“ 
Như Akira Hirakawa nói, tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni, ngay cả 
người chưa chứng ngộ, cũng không thể bị loại ra khỏi quan 
điểm của Giới Luật miễn họ là các thành viên.” Mặt khác, 
người cư sĩ cần phải ở ngoài sangha vì là một giáo đoàn của 
tu sĩ. Không có nơi nào trong Luật Tạng thuật ngữ sangha 
được dùng bao gồm cư sĩ.” Tuy nhiên, như chúng ta đã nói ở 
trên, không đúng khi đánh đồng sangha với tổ chức chư tăng ni 
Phật giáo (bhikkhu-sangha hay bhikkhumi-sangha). 

Sự dùng thuật ngữ “sangha” của kinh Nikàya, dù là 
“sàyaka-sangha” hay là “bhikkhu-sangha,” đều rõ ràng và 
chính xác. Một trong những bản kinh Nikàya cũng ghi chép 
một thí dụ nhầm lẫn về hai cách dùng thuật ngữ “sàvaka” của 
một người nào đó họ không hiểu một cách thích đáng ý nghĩa 
rộng đặc biệt của đạo Phật. Trong kinh Trung Bộ (Majjhima 
Nikàya), đệ tử Kỳ-na giáo trước kia tên Upàli, sau khi trở 
thành người hâm mộ Đức Phật, nói với Đức Phật rằng ông 
nương tựa nơi Đức Phật, Giáo Pháp và “bhikkhu-sangha.”” 





?2M.I. 379. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 693 


Trong trường hợp này, nên sửa lại là sàyaka-sangha. 

Một sự pha trộn hai cách dùng thuật ngữ này đã xuất hiện 
vào thời viết ra các bản kinh Pàii giữa những người không 
hiểu hai khái niệm đặc biệt của Phật giáo là sangha. Khi thời 
gian trôi qua, có lẽ những thay đổi trong ý nghĩa của thuật ngữ 
này trở nên cố thủ vững chắc. Nakamura nói rằng vào thời 
Hoàng Đế A-dục, thuật ngữ sangha đã trở thành một danh từ 
riêng đặc biệt chỉ rõ các giáo đoàn tu sĩ của đạo Phật 
(bhikkhu-sangha và bhikkhuni-”sangha)"° 

Kyogo Sasaki phỏng đoán rằng cộng đồng tu sĩ có tính cơ 
chế của bhikkhu-sangha và bhikkhu dần dần bắt đầu nhấn 
mạnh tính ưu việt của thứ bậc đối với các tín đồ cư sĩ (upasaka 
và upasika). Sasaki cũng cho rằng trong tiến trình lịch sử này, 
Đạo Phật có hai chiều hướng khác nhau: một mặt, cộng đồng 
tu sĩ mang tính cơ chế hình thành công thức sangha cho các 
Trường Phái Phật Giáo Riêng Rẽ về sau. Mặt khác, những 
người đặt nặng vào các tín đồ cư sĩ hình thành phong trào bồ- 
tát Đại Thừa."' Tuy nhiên, như chính Sasaki chấp nhận, ý 
tưởng này đòi sự giải thích và nghiên cứu sâu hơn.“ 

Ngày nay, khái niệm sàvaka-sangha hầu như đã thoát ra 
khỏi sự hiểu biết thông thường. Một quan niệm sai lầm lan 
rộng cho rằng bhikkhu-sangha giống với sàvaka-sangha, trong 
khi thực ra đó là hai cộng đồng khác nhau. Điều quan trọng để 
lưu ý là theo các bản kinh Nikàya, chính sàvaka-sangha là nơi 
một tín đổ quy y xem như một trong Tam Bảo, không chỉ 





* Nakamura, Genshi Bukkyo no Seirirsu, p. 58. 
3! Sasaki, Kairitsu to Sangha, tr. 58. 
3 Sách đã dẫn. 


694 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bhikkhu-sangha. Sự thay đổi trong ý nghĩa của thuật ngữ 
“sangha” đã lan rộng đến nỗi định nghĩa sangha đặc biệt của 
Phật giáo ít nhận được sự chú ý trong giới học giả ngay cả 
ngày nay.” 

Định nghĩa thuật ngữ sangha của Nikàya “nhóm người 
giác ngộ” phù hợp với định nghĩa thuật ngữ sàyak và sự hiện 
hữu của nhiều cư sĩ (upàsaka) và nữ cư sĩ (upàsika) đã giác 
ngộ. Khái niệm a-la-hán cư sĩ đưa đến câu hỏi không chỉ về 
việc có hay khơng sự chứng ngộ đây đủ của cư sĩ , mà còn câu 
hỏi về việc vị a-la-hán cư sĩ có thể vẫn là một người gia chủ 
sau khi trở nên một bậc thánh a-la-hán khơng. Một trong 
những bản kinh không thuộc giáo hội, Milindapaññhà, thảo 
luận câu hỏi người ta có thể đạt qủa vị A-la-hán với tư cách là 
một cư sĩ hay không. Theo tác phẩm đó, người cư sĩ có thể đạt 
quả vị A-la-hán, nhưng sau khi chứng ngộ hoặc là họ nên gia 
nhập vào cộng đồng tu sĩ vào ngày đó hoặc là chết." 

Bản chú giải kinh Pháp Cú, Dhœmmmapadatthakathà, cũng 
thảo luận vấn để này,” và lưu ý các thí dụ về những người gia 
chủ, như Dàrucàriya”” và Santati,” đã trở thành a-la-hán và 
qua đời. Theo G.P. Malalasekera, có một niềm tin phổ biến 
giữa các Phật tử Tích Lan là khi một cư sĩ chứng quả a-la-hán, 
người đó nên gia nhập vào giáo đoàn tu sĩ vào cùng ngày đó, 
nếu không họ sẽ chết trước khi chấm dứt ngày đó.” Như 





*3 Perry và Ratnayka, “Tăng-Già Là Nơi Nương Tựa Trong Truyển 
Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” tr. 43. 

3 Milindapafñfñhà, 2:8. 

Dhammapadafthakatha, IV. Tr. 59. 

* Sách đã dẫn II. tr. 209. 

3” Sách đã dẫn II. tr. 78. 

* Malalasekera, “A-la-hán”, Sách Bách Khoa Phật Giáo. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 695 


Malalasekera nói, chúng ta không thể truy nguyên bằng chứng 
nào từ các kinh Nikàya để chứng minh cho ý tưởng này. Trong 
trường hợp của Tịnh Phạn (Suddhodana), có thể đoán ra rằng 
ông chết vì bệnh hoặc vì tuổi già, chứ không phải vì chứng 
quả a-la-hán, vì khi Đức Phật từ Vesàli đến để thuyết pháp, 
cha Ngài đã sắp sửa chết.” Như Malalasekera thừa nhận, 
niềm tin phổ biến về việc gia nhập giáo đoàn tu sĩ hay cái 
chết của một vị a-la-hán cư sĩ hẵn phải phát khởi từ sự kiện 
một số cư sĩ đã trở thành a-la-hán gia nhập giáo đoàn tu sĩ 
ngay sau khi chứng ngộ, và một số trở thành a-la-hán ngay 
trước khi chết.” 

Nên lưu ý là khi một cư sĩ trở thành một vị Bất Lai 
(Anàgàmin), họ đã sống độc thân.” Các bản kinh Nikàya 
thường lưu ý rằng đời sống tu sĩ làm cho con đường đạo và sự 
đạt đến mục tiêu dễ dàng hơn. Chính Đức Phật, khi tuân theo 
các tập tục xã hội của xã hội Ấn-độ đương thời, đã từ bó 
những mối quan hệ quy ước, như nhiễu người khác đã làm để 
tìm kiếm con đường tâm linh. Cuộc sống của một gia chủ đây 
những trách nhiệm cá nhân và xã hội. Theo Kinh 
Càlahatthipadopama, Đức Phật tô thái độ của Ngài đối với đời 
sống tại gia trước khi Ngài xuất gia: “Đời sống tại gia bận bịu 
và vô vị; đời sống xuất gia thì rộng mở, trong khi sống tại gia 
không dễ gì có được một cuộc đời thánh thiện, tuyệt ối hoàn 
hảo và trong sạch như một vỏ sò bóng láng.” 


Kinh Nipàta cũng mô tả đời sống của một cư sĩ giống như 





* Malalasekera, “Suddhodana,” 7 Điển Các Tên Riêng Tiếng Pali. 
#° Malalasekera, “A-la-hán,” Sách Bách Khoa Phật Giáo. 

*' Narada, Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài, tr. 323. 

*# Kinh Cùlahatthipadopama, Trung, I. 179. 


696 RA KHỎI BÓNG TỐI 


có một rào chắn, còn đời sống của một vị tu sĩ giống như sống 
giữa trời.” Tuy nhiên, Theo kinh Swbha, Đức Phật nói Ngài sẽ 
không khẳng định lối sống nào tốt hơn cho việc thành tựu 
chánh đạo - đời sống tại gia hay xuất gia. Đức Phật nói nó tuỳ 
thuộc vào việc con người sống đúng hay sai, chứ không tuỳ 
thuộc vào lối sống của con người. Sau đó, Ngài nói tiếp: 

Ta tán thán con đường chân chánh của cư sĩ lẫn những 
người xuất gia. Nghề nông giống như một nghề của một gia 
chủ có nhiều bổn phận, một sự quản lý rộng rãi và rắc rối lớn; 
còn nghề buôn bán giống một nghề nghiệp của một người đã 
xuất gia ít bổn phận, một sự quản lý nhỏ, những rắc rối nhỏ. 
Cả hai nghề này sẽ đưa đến quả lớn nếu thành công, và sẽ đưa 
đến kết quả hạn hẹp nếu thất bại; nhưng nghề buôn ít bổn 
phận, quản lý nhỏ, và rắc rối nhỏ.” 

Điều lý thú là sự nhấn mạnh được đặt trên số lượng hay 
con số của các bổn phận đã được quy định, sự quản lý, và các 
trách nhiệm, mà không đặt trên sự khác nhau giữa người xuất 
gia và người tại gia. Lập trường của các kinh dường như là 
việc trở thành một tín đồ xuất gia mặc dù có lợi cho đường 
đạo, nhưng không đủ cũng không cần thiết để chứng đạt mục 
tiêu. Về kết quả cuối cùng của con đường, khi theo đuổi một 
cách thành công, thì cả hai lối sống đều sẽ đem lại kết quả 
tâm linh lớn lao. 

Rõ ràng là giáo đoàn tu sĩ đẻem đến những hoàn cảnh xung 
quanh và một môi trường thích hợp hơn cho việc chứng đạt 
mục tiêu cuối cùng của Đạo Phật. Thực ra, đặc biệt ở một mức 





* Sn. 406. 
“M.L. 197. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 697 


độ tu tập cao hơn, luôn luôn thuận tiện hơn đối với sự tu tập của 
một người xuất gia, bởi vì đời sống xuất gia cung cấp môi 
trường thích hợp cho sự tu tập nghiêm nhặt, như trong mười lý 
do để thiết lập Giới Luật của Luật Tạng đã chỉ rõ. Perry và 
Ratnayaka nói rằng gia nhập giáo đoàn xuất gia chỉ có thể bảo 
đảm rằng một người có thể “để ra nhiễu giờ trong việc thiển 
định và phục vụ người khác hơn là trong đời sống tại gia”” 
bằng cách đạt được “sự lợi ích của thời gian và loại môi trường 
tôn giáo.”'“ Trở thành một tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni không phải 
tự động và nhất thiết đảm bảo cho sự phát triển tâm linh và đạo 
đức của họ."”” Kinh Dukkharapafññhà chỉ ra sự khó khăn trong 
việc tìm kiếm hạnh phúc và an lạc trong cộng đồng xuất gia xét 
về các điều luật và những khó khăn trong sự tu tập."* Các đoạn 
kinh sau đây trong Pháp Cú chỉ rõ cái quan điểm này: 

Không phải bằng một cái đầu đã cạo sạch mà một người 
không giữ giới, một người nói dối, lại có thể trở thành một 
tỳ-kheo. Làm sao mà một người đây rẫy tham sân lại là một 
tỳ-kheo?” 

Một người không phải là một tỳ-kheo chỉ bởi vì người đó 
khất thực nơi kẻ khác. Họ không phải là một tỳ-kheo chỉ bởi 
đã nắm tất cả bộ luật." 

Những thí dụ này cho thấy rằng người đọc tụng/ ghi chép 
các bộ kinh Nikàya chính họ hiểu rằng việc trở thành một 





*' Perry và Ratnayaka, “Tăng-già là Nơi Nương Tựa trong Truyền 
Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” tr. 53. 

* Sách đã dẫn. 

*' Pháp Cú. 9, 19. 

#3 S. 1V. 264. 

* Pháp Cú Kinh, 264. 

”° Pháp Cú Kinh, 266. 


698 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thành viên của cộng đồng tu sĩ và trở nên tiến bộ hơn trên con 
đường tỉnh thức là hai việc khác nhau. Điều đáng lưu ý là theo 
một trong những kinh trong Tăng Chi, Đức Phật đã nói với Xá- 
lợi-phất rằng một tỳ-kheo không phải xứng đáng được tán thán 
chỉ vì vị ấy đã là một tỳ-kheo trong một số năm. Đức Phật liệt 
kê bẩy nên tảng cho một tỳ-kheo được ca ngợi với câu “vị tỳ- 
kheo đáng được tán thán.””' 

Cách thức Đức Phật thường dùng trong một số dịp truyền 
giới hay để chấp nhận một người làm đệ tử xuất gia là “Hãy 
đến đây, các tỳ-kheo, hãy tu tập đời sống phạm hạnh (brahma 
cariya) để tận trừ sự đau khổ.” Mục đích trở thành một tỳ- 
kheo hay tỳ-kheo-ni là “tận trừ sự đau khổ” bằng cách diệt trừ 
tham. Trở thành một tỳ-kheo hay một tỳ-kheo-ni tự thân nó 
không phải là một cứu cánh. Mục tiêu mang đến sự chấm dứt 
hoàn toàn đau khổ không phải được giới hạn riêng cho chư 
tăng và chư ni, mà còn được các ưu-bà-tắc và ưu-bà-di chia sẻ. 
Perry và Ratnayaka khi nói “đời sống tu viện không tạo thành 
mục tiêu tôn giáo, ””” đã nói thêm rằng: 

Trở thành một vị tăng hay ni đem lại cơ hội tiến bộ trong 
tri thức và tu tập Giáo Pháp chỉ khi nào cá nhân đó nhận thức 
được như thế. Những người khác có thể thích các trách nhiệm 
của người tại gia hơn là thể chế Giới Luật không phải vì họ 
thiếu dũng cảm để theo các yêu cầu cao của Giới Luật, mà vì 
với sự chân thành về mặt tôn giáo họ nhận thức đời sống tại 
gia đưa lại cho họ cơ hội tốt nhất để tiến bộ trong tri thức và tu 
tập Giáo Pháp... Con đường dẫn đến tăng-già của những người 





"'A.IV. 34. 
* Perry và Ratnayaka, “Tăng-già là Nơi Nương Tựa trong Truyền 
Thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ,” tr. 53. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 699 


được ân phước là một con đường tịnh hoá tâm linh có thể theo 
đuổi một cách thành công bằng các trách nhiệm trong đời sống 
gia đình cũng như trong thể chế tu viện .. Đời sống tu viện 
không có tác dụng øì; đời sống tại gia không có tác dụng øì. 
Chỉ có việc tịnh hoá tâm hồn mới là có giá trị.” 

Những nhận xét trên dường như trình bày rõ ràng một khía 
cạnh nồng cốt của Đạo Phật. Trên con đường đến niết-bàn, 
điểu cuối cùng là sự tu tập tư cách đạo đức thiện lành (giới, 
sila), sự tập trung tâm trí (định, samàdhi), và trí tuệ (tuệ, 
paññà) là có giá trị, không phải sự khác biệt của lối sống. 

Một người thứ ba khó mà ước đoán về các lý do một người 
có thể mong muốn trở thành một tỳ-kheo (hay tỳ-kheo-ni) trong 
khi một người khác có thể mong ước là một ưu-bà-tắc (hay ưu- 
bà-di), sau khi mỗi người đã có thể có kinh nghiệm cùng một 
mức độ hạnh phúc do nghe Giáo Pháp. Hai đoạn sau đây trích 
từ Kinh Nipàta minh hoạ cho quan điểm này. Cả hai đoạn đều 
là những lời nói hoan hỉ được biểu lộ sau khi nghe Pháp. 

Đoạn thứ nhất là của một người sau đó quyết định trở 
thành một ưu-bà-tắc (nam cư sĩ), và đoạn thứ hai là của một 
người mong muốn trở thành một tỳ-kheo. Khi Đức Phật nói, vị 
phạm thiên Aggika BràradvàJa kêu lên: 

Đáng ngạc nhiên thay, Đức Cù-đàm, tuyệt diệu thay Đức 
Cù-đàm! Như thể người ta có thể dựng lên cái đã bị lật ngã, hay 
khám phá điều đã bị dấu kín, hay chỉ ra con đường cho kẻ đã 
lạc lối, hay đưa lên ngọn đèn trong bóng tối để cho người có 
mắt có thể nhìn thấy, Chân Lý đã được Đức Cù-đàm giải thích 
theo nhiều lối khác nhau cũng giống như vậy. Cho nên, tôi 





*3 Sách đã dẫn, tr. 54-55. 


700 RA KHỎI BÓNG TỐI 


nương tựa nơi Ngài, nơi Giáo Pháp của Ngài và Giáo Hội của 
Ngài. Cầu cho Đức Cù-đàm chấp nhận tôi làm một tín đồ cư sĩ, 
kẻ từ rày về sau nương tựa nơi Ngài suốt cuộc đời còn lại!” 

Sau đó Kasàbhàradvàja, vì quá kích động và tóc dựng lên 
sau gáy, đã tiến đến bên Đức Phật và đê đầu dưới chân vị Đạo 
Sư, nói rằng: 

Đáng ngạc nhiên thay Đức Cù-đàm, tuyệt diệu thay Đức 
Cù-đàm! Như thể người ta có thể dựng lại cái đã bị lật ngã, 
hay khám phá điều đã bị dấu kín, hay chỉ ra con đường cho kẻ 
đã lạc lối, hay đưa lên ngọn đèn trong bóng tối để cho những 
người có mắt có thể thấy, Chân Lý Đức Cù-đàm đã giải thích 
trong nhiều cách cũng giống như vậy. Cho nên, tôi xin nương 
tựa nơi Ngài, nơi Giáo Pháp của Ngài và nơi Giáo Hội của 
Ngài. Tôi mong ước bước vào đời sống không nhà và thọ giới 
cao hơn gần với Đức Cù-đàm.” 

Các đoạn trên đây sử dụng những lời phát biểu giống nhau 
để mô tả hai trạng thái tâm của hai người khác nhau. Điều này 
gợi ý rằng cả hai đều chia sẻ cùng sự sâu xa của niềm vui, tuệ 
giác và sự đánh giá cao Giáo Pháp. Hirakawa nói rằng quyết 
định của một người gia nhập vào giáo đoàn hay không, dường 
như vượt trên sự suy đoán của người thứ ba.“ Nhưng người ta 
có thể thừa nhận một cách chắc chắn rằng những điểu kiện 
như trách nhiệm của một người, các bổn phận, và tình trạng 
gia đình tạo nên các yếu tố chính của quyết định bước vào đời 
sống không nhà. Sự kiện một phát biểu giống nhau được sử 





"*§n. 142. 
"5 §n. 82. 
*® Hirakawa, Genshi Bukkyo no Kembyu, tr. 101. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 701 


dụng trong cả hai đoạn trên cũng cho thấy rằng các bản kinh 
Nikàya không có sự phân biệt tôn ti dựa trên quyết định của 
một người về việc trở thành hay không trở thành một tỳ-kheo 
(hay tỳ-kheo-m1). 

Vượt lên trên sự khác nhau của việc làm một vị tăng trong 
rừng, một vị tăng ở trong làng, hay một người tại gia, sự trong 
sạch của tâm và hành động là nguyên tắc được dùng và được 
chấp nhận trên con đường giải thoát. Sự khác nhau giữa 
tăng/ni và người tại gia cuối cùng rút lại là sự khác nhau về lối 
sống. Chư tăng ni có các bổn phận và trách nhiệm thường là 
tối thiểu và do vậy có thể dành trọn thời gian cho sự tu tập 
giáo pháp. Trái lại, những người tại gia có một mức độ cao 
hơn về các bổn phận và trách nhiệm thông thường và do vậy 
chỉ có thể cho phép sự tu tập Giáo Pháp bán thời gian. 

Lập luận trên không có nghĩa là ít có sự khác biệt giữa 
những người trú trong các tu viện và những người ở tại nhà. 
Điều ít nghi ngờ là sự tán thán cao được đưa ra cho những 
người rời bỏ gia đình để lao vào một con đường tu tập hoàn 
toàn. Chư tăng ni trong khi trải qua sự nghiên cứu, trau đồi và 
tu tập Giáo Pháp toàn thời gian, cũng dạy và hướng dẫn các 
tín đồ cư sĩ tuỳ theo mức độ hiểu biết của họ. Nhờ vào sự tận 
tuy trọn vẹn của chư tăng ni, Giáo Pháp trở nên dễ tiếp cận 
hơn đối với giới cư sĩ. 

Trước hết, đời sống của giáo đoàn tu sĩ là một đời sống 
điểu độ so với đời sống của cư sĩ. Điều này tạo ra một môi 
trường có lợi hơn cho việc đạt đến mục tiêu. Người ta có thể 
dễ dàng phỏng đoán rằng người tu sĩ tận tuy một cách nghiêm 
nhặt hơn đối với sự học hỏi và tu tập của họ, cùng việc giáo 
dục người khác; kết quả là họ dân dần trở nên xu thế chủ đạo 


702 RA KHỎI BÓNG TỐI 


của phong trào. Như Hirakawa nhận định, dần dần một sự 
chuyển tiếp như thế thúc đẩy thêm sự thiết lập một cấu trúc 
tôn ti trong các cộng đồng Phật giáo, tức là địa vị của người 
xuất gia trở nên cao hơn địa vị của người cư sĩ.” 


Kết Luận 

Đạo Phật được trình bày trong các bản kinh Nikàya là một 
hệ thống giáo dục tiệm tiến có thể được áp dụng cho mọi 
người, tuỳ thuộc vào sự phát triển đạo đức và tâm linh của con 
người. Ở lúc khởi đầu của đạo Phật, cả hành giả tại gia và tu sĩ 
đều tích cực tham gia vào tiến trình giảng dạy/học tập bằng 
cách chấp nhận phương pháp giáo dục tiệm tiến của Phật 
(anupubba-kathà), tiệm tu (anupubba-sikkhà), con đường tiệm 
tiến (anupubba patipadà), và việc làm tiệm tiến (anupubba- 
kiriya). Mục tiêu sau cùng của hệ thống giáo dục này là niết- 
bàn, đã được Đức Phật và năm vị a-la-hán đầu tiên đạt đến mà 
không theo bất kỳ pháp tu đặc biệt nào. Không có giới luật 
cho nhóm người tu ở giai đoạn sơ khởi của đạo Phật, vậy mà 
nhiều người trong số họ đã đạt được giác ngộ. Những người cư 
sĩ giác ngộ không theo các quy tắc tu tập về giới luật. Ñgười ta 
có thể kết luận một cách an tâm rằng sự tuân thủ giới luật, các 
điểu giới luật hay giới luật nền tảng (ngũ giới), có thể có ích 
nhưng không phải là cốt yếu trong con đường đưa đến niết- 
bàn. Các Kinh Bộ Nikàya nói rõ là sự hoàn hảo của giới luật 
là niết-bàn. Tất cả những người giác ngộ đều có giới luật, 
nhưng không nhất thiết cần giới luật. Các giới điều cũng 
không đủ để đạt đến niết-bàn. Con đường dẫn đến niết-bàn là 
sự giảm bớt dần và nhổ bỏ tận cùng cái tham, chứ không phải 





* Sách đã dẫn, tr. 102. 


VẤN ĐỀ THỌ GIỚI 703 


là sự hoàn thiện giới luật hay một sự khác nhau trong cách 
sống. Vấn để không phải là cạo tóc hay đắp y; mà mức độ 
tham ái mới đáng kể. 


+++ 


704 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phần 10 


ĐAU PHẬT NÀY NAY 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 707 


IIÌ)1Ì (INÍÏW II HỨA HỮU MT 


Anne Carolyn Klein 


Có phải sự sùng bái truyền thống của mình bắt buộc phải 
dèm pha, đ là tinh tế, cái truyền thống của người khác không? 
Với tôi dường như đó là một câu hỏi khá đơn giản, nhưng là 
một vấn để có hệ quả vô cùng lớn lao cả về mặt tâm lý lẫn 
chính trị. Bằng nỗ lực xem truyền thống của chính mình là một 
con đường tu tập - và mọi truyền thống trên mặt đất này có 
thể được hiểu là để cống hiến cơ hội đó theo cách thức riêng 
độc nhất của mình — chúng ta có thể bắt đầu làm hài hoà lòng 
trung thành tôn giáo đặc biệt với sự đánh giá cao hơn về tôn 
giáo hay tâm linh nói chung. 

Với tư cách là những người nghiên cứu về sự duyên khởi, 
điểu quan trọng là thừa nhận rằng sự khoan dung tôn giáo 
phát sinh không phải chỉ vì các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau 
- nó phát sinh cũng là do các điều kiện chính trị, lịch sử và 
kinh tế. Trong việc tạo ra mô hình đối thoại văn hoá đối chiếu, 


708 RA KHỎI BÓNG TỐI 


có hai việc cực kỳ quan trọng để làm điển hình: (1) một truyền 
thống tôn giáo có thể vừa được dành cho một con đường mở 
ra tâm linh cá nhân vừa liên quan đến việc cải thiện thế giới; 
và (2) người ta có thể vừa tận tuy với truyền thống của mình 
vừa hỗ trợ khơng hạn chế truyền thống khác. Hãy để tôi tường 
thuật với một câu hỏi, một hình ảnh và hai trích dẫn. Câu hỏi 
đã được nói đến là: Bạn có thể để hết cả năng lực của bạn vào 
con đường của bạn nếu bạn tin rằng, thậm chí nghi ngờ rằng, 
có một con đường khác cũng tốt như vậy chăng? Xét cho cùng, 
điều ngăn cẩn nhiều người đánh giá cao các tôn giáo khác là 
một ý thức phản bội, cũng như ý thức rằng tôn giáo khác là 
thấp kém, xa lạ, hoặc có ảnh hưởng xấu xa. 

Một câu hỏi phụ tế nhị hơn là: Bạn có thật sự kinh nghiệm 
chiều hướng đầy đủ nhất của sự bày tổ tâm linh của bạn nếu 
bạn đang đưa ra một ý thức về cái ưu thế được vật chất hoá 
hay coi khinh một truyền thống khác? Rumi nói về một người 
chăn cừu, bị Moses mắng vì nói Thượng Đế giống như một bà 
mẹ lẩm cẩm, trong bài phóng tác hay của Coleman Banks: 
“Tôi muốn mang sửa đến cho người, hôn đôi tay đôi chân nhỏ 
nhắn của người khi đến giờ người đi ngũ. Tôi muốn quét 
phòng cho người và giữ nó sạch sẽ..” Moses không thể chịu 
nổi điều này. Đừng nói kiểu đó với Đấng Tạo Hoá! Sau đó cả 
hai người đạt được cái nhìn trí tuệ rộng rãi. Moses thấy rằng 
tôn giáo của tình thương không có luật lệ hay giáo điều, chỉ có 
Thượng Đế. Ở đây, “Thượng Đế” dĩ nhiên được định nghĩa 
qua một truyền thống cụ thể lẫn một mối liên hệ tâm linh đặc 
biệt, được cảm nhận theo bản thân và sâu xa. Moses xin lỗi 
người chăn cừu, trong khi người này đang lang thang qua sa 
mạc mênh mông. Anh ta đã vượt qua cả sự tự do mộ đạo: 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 709 


Người phết cái roi và con ngựa của tôi né sang một bên và 
chồm lên. 

Tánh trời và tánh người của tơi đến 

Cùng nhau... Khi người tình cờ trông thấy qua 

Bức màn để lộ ra thực sự mọi vật 

Người sẽ luôn nói đi nói lại 

“Điều này chắc chắn không giống như chúng ta đã nghĩ về 


“17 


nó. 
Sự khiêm tốn sâu xa như thế, không có gì liên quan đến 
điều không chắc chắn về cái nhìn của con người, vừa là sự mở 
ngõ tâm linh vừa là một đại lộ khoan dung giữa các tôn giáo. 
Vì một hình ảnh sâu sắc và đẹp sẽ đưa chúng ta trổ lại câu 
hỏi này, chúng ta quay lại cuộn phim tuyệt diệu “Xuân, Hạ, 
Thu, Đông và Xuân,”' của đạo diễn-kiêm nhà văn nổi tiếng 
Hàn Quốc Kim Ki-duk. Hầu hết cảnh trong phim xảy ra bên 
trong tu viện cĩ một phòng, bồng bềnh trên một cái hồ. Không 
gian bên trong được mở ra chỉ bằng một cửa đi - không có 
tường, nhưng cánh cửa có ây đủ một tay nấm cửa. Khung cửa 
treo trên không trống lỗng. Khi vị tu sĩ già bước vào một cách 
cẩn thận qua cánh cửa vào một buổi sáng để đánh thức người 
đệ tử đang ngủ của ông, khán giả cười. Ong có thể đã đi bộ 
xuyên qua khoảng trống không ở hai bên. Cách cửa lập tức 
không cần thiết, chuyên quyền và cốt yếu một cách tuyệt đối. 
Nó không cần thiết bởi vì có một lối đi dễ dàng ở hai bên nó. 
Chỉ có khoảng không trống trải ở hai bên phải và trái cánh 





! Ki-duk Kim, “Bom Yeorum Gaeul Gyeoul Œeurigo.. Bom”. Nam 
Triều Tiên-Đức: LJ Films /Xuất Phẩm của Pandora Film, 2003. 


710 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cửa. Cánh cửa tự động được trang hoàng giống như thật đặt 
trên bãi biển đối diện với tu viện, một thiên nhiên trải dài 
vắng vẻ trang trí bằng một vật tạo tác của con người. Ở đây 
cũng vậy, cánh cửa tự thân nó là bức tường duy nhất có mặt. 
Do đó nó vừa là con đường vừa là vật chướng ngại. Đây là một 
hình ảnh mà chúng ta sẽ trở lại. 

Mỗi truyền thống khác nhau của chúng ta cống hiến một 
cánh cửa, nó vừa là một ranh giới vừa là một cửa mở. Giống 
như cánh cửa, nhiều truyền thống tôn giáo có thể dường như 
được đặt ra một cách độc đoán. Ở một mức độ nào đó, có lẽ 
một mức độ lớn hơn chúng ta nghĩ, cái hình thức rõ ràng của 
một truyền thống là độc đoán. Tuy nhiên, con đường Đạo Phật 
là một cánh cửa mở cho người Phật tử; đối với người khác nó 
có thể là độc đoán, và một chướng ngại không cần thiết. 

Các đại hành giả của mỗi truyền thống đầy tận tuy một 
cách năng động, sâu sắc và kiên định đối với sự tu tập và tín 
ngưỡng của họ với mọi tính chất đạo đức của con người. Họ 
tập trung vào ô cửa của họ, thậm chí có lẽ gọi nó là cái duy 
nhất. Những yêu cầu đối với tính độc nhất này có một sự thật 
về mặt tâm lý không thể không biết đến. Nhận thức được điều 
này mang chúng ta trở lại câu hỏi: Liệu có thể tận tuy một 
cách tuyệt đối với sự tu tập, niềm tin, tình yêu của bạn đối với 
kinh điển, và trí tuệ mà những điều đó mở ra, và không chỉ 
lòng tôn kính mà cả sự nồng nhiệt chân chính đối với các 
truyền thống tôn giáo khác. Chúng tôi biết một số vĩ nhân đã 
tổ ra cách đó - Ngài Đạt-lai Lạt-ma và Thomas Merton huyền 
bí của Cơ-đốc giáo là những vị trong số những điển hình nổi 
tiếng nhất. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 711 


Chúng ta biết rằng không giống những thứ khác, tôn giáo 
có năng lực mang chúng ta lại với nhau cũng như chia rẻ 
chúng ta. Nó mang tính cá nhân sâu xa và tính công khai 
mạnh mẽ. Chúng ta chơi với lửa khi chúng ta 1 với tôn giáo — 
lửa của trí tuệ và các loại lửa còn tệ nhiều hơn nữa. Thật vậy, 
ngôi làng thế giới mới có liên hệ lẫn nhau đã làm phát sinh sự 
xung đột giữa các tôn giáo công khai và nguy hiểm chưa từng 
có. Nó cũng mang đến một tiểm năng cho sự đối thoại tôn 
giáo chưa từng có. Nếu chúng ta không thể chung sống hoà 
bình, có lẽ những truyền thống này nên trở thành một chăng? 
Liệu chúng ta có nên làm việc để xây dựng một cánh cửa đơn 
lẻ gồm có một số ít những quan điểm đó - nếu có - thì trên 
quan điểm nào để tất cả đều đồng ý? 

Tại Trường Đại Học Rice năm 1991, một sinh viên hỏi 
ngài Đạt-lai Lạt-ma rằng ngài có nghĩ rằng trong tương lai thế 
giới sẽ chỉ có một tôn giáo không. Ngài trả lời trong giây lát : 
“Tôi hy vọng là không.” Ngài nói một cách mạnh mẽ. Nhiều 
truyền thống tôn giáo và tâm linh trên thế giới cống hiến vô số 
ngõ vào và vì vậy toàn bộ các toà nhà xuất hiện từ những quan 

iêm, những nhu cầu và lịch sử cụ thể của những con người 
nhất định. Câu hỏi này vẫn còn tổn tại - bạn có thể đưa ra hết 
năng lực của bạn cho con đường của bạn nếu bạn tin tưởng, 
hay thậm chí ngờ vực rằng một con đường khác cũng tốt đẹp 
như vậy? Chúng ta sẵn sàng đi xa hơn trong vấn để này bằng 
cách hỏi rằng các nguồn an ủi nào mà các truyền thống Phật 
giáo của chúng ta có thể cung cấp, cho phép chúng ta đặt ra 
mẫu mực cho sự khoan dung thật sự về tôn giáo và văn hoá, có 
lẽ cả sự nhận thức đồng cảm, ở mức độ kể cả tính độc đoán 
lẫn sự cần thiết của những cửa ngõ cụ thể. 


712 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Các truyền thống đạo Phật nói về Giáo Pháp truyền thừa 
hay kinh điển và Giáo Pháp được chứng ngộ. Trong Tam Bảo, 
chính Giáo Pháp được chứng ngộ mới thật sự giải thoát. Cho 
nên, để khảo sát câu hỏi của chúng ta, chúng ta nhìn vào các 
mối liên hệ giữa hai loại. Trong tác phẩm Lời Dạy của Vị Đạo 
Sư Hoàn Hảo, Patrul Rinpoche viết: 

Trong bụng mẹ, hãy hướng tâm về Giáo Pháp. 

Ngay lúc sinh ra, hãy nhớ nghĩ đến Giáo Pháp về cái 


^⁄44 Ì 


chết. 

Làm sao tôi có thể có được loại hiến dâng này và đồng 
thời tôn vinh những người hướng tâm họ đến kinh Koran, đến 
thánh thể của đấng Ky-tô, đến những vị thánh Ấn giáo? 

Một mấu chốt nằm trong chính từ “giáo pháp.” Các truyền 
thống mà người Tây phương để cập đến như Phật giáo hay Ấn 
giáo không phải là một tôn giáo, mà là một giáo pháp. Giáo 
Pháp, có nhiều nghĩa trong truyền thống đạo Phật, đến từ gốc 
tiếng Sankrit, đhr có nghĩa là “giữ vững.” Giáo Pháp là cái giữ 
vững chúng ta, giữ vững chúng ta trong vòng tay hạnh phúc 
của trí tuệ, hay nếu không nói là ít nhất giữ vững chúng ta 
khỏi những hành vi sai trái quẳng chúng ta vào sâu những 
ngọn lửa của luân hồi. Có thể nào chúng ta được giữ vững mà 
không cảm thấy rằng mọi người khác hẳn phải được giữ vững 
trong cùng một ngày, phải xây dựng cửa ngõ của họ trong 
cùng một phương cách? 

Trong một bài viết sắp tới Jeffrey Kripal nói về sự cần 
thiết phải hiểu biết tôn giáo đối chiếu giữa các nền văn hoá về 





! Patrul Rinpoche, Lời Dạy của Vị Đạo Sự Hoàn Hảo. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 713 


việc “phủ nhận cùng một lúc sự tối hậu của những khác nhau 
về văn hoá và dân tộc, và ca ngợi sự cần thiết về tâm lý của 
cñng.”” Nói cách khác, ông nhận thấy một thiện chí chấp nhận 
không có gì là tuyệt đối thuộc bản thể học - tuy nó có thể là 
quan trọng theo cách khác - đưa ra khoảng rộng lớn cho việc 
hiểu biết về tôn giáo đối chiếu. 

Vậy chúng ta hãy nói một chút về các cửa ngõ của Giáo 
Pháp. Từ khi Candrakirti được cho là bòn rút bức tranh của 
một con bò, chúng ta với tư cách một truyền thống đã có ý 
thức tốt về tình trạng của mọi vật theo tập quán mà chúng ta 
làm, nói và suy nghĩ. Thiên tài về kinh điển và tu tập đạo Phật 
đang tiến triển khơng ngừng, mặc dù không tìm ra cái ngã, là 
làm trở nên hịa hợp một sự hiểu biết về cáchÌm sao cho hành 
động của chúng ta có ý nghĩa một cách sâu xa,. Trong lớp tôi, 
trong chùa tôi, một người nào đó luôn luôn rơi vào chủ nghĩa 
hư vô, tự hỏi nếu tất cả đều là không, làm sao một người Âo ïĩ 
có thể lo lắng về việc học, đạo đức hay thiển định. Họ luôn 
luôn ngạc nhiên khi biết rằng học thuyết tánh không làm cho 
học thuyết về nghiệp có thể tổn tại; thực vậy, như ngài Long 
Thọ đã nói một câu nổi tiếng, đối với người nào tánh không là 
khả thể, thì mọi vật đều là khả thể. Một phần quan điểm của 
tôi ngày nay là cái khả tính của tri giác so sánh giữa các nên 
văn hoá, bởi vì các nền văn hoá này tự tần chúng chỉ là những 
cửa ngõ được dựng nên ở một số điểm dọc theo tính liên tục 
của khả tính rộng rãi. 

Tuy nhiên, tôi không nói là chúng ta, lại càng không phải 
những người của các truyền thống khác, phải chứng ngộ tánh 





3 Jeffrey J. Kripal, “Những Thần Bí Đối Chiếu: Học Gỉa là Những Nhà 
Ngoại Giao Ngộ Đạo” trong Trị Thức Chung (Đại Học Duke 2004). 


714 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không để nói chuyện với nhau! Quan điểm của tôi hoàn toàn 
ngược lại: bằng cách quán chiếu tuệ giác và những tường thuật 
khác từ đỉnh cao của tuệ giác thần bí, và bằng cách kết hợp 
bất kỳ tuệ giác nào mà chúng ta đạt được, chúng ta hiểu biết 
điều gì đó quan trọng về khả năng con người, nó bao gồm khả 
năng vừa trung kiên vừa cởi mở. 

Chẳng hạn, một đặc tính hạn chế của các truyền thống đạo 
Phật tránh sự vĩnh cửu cũng như hoại diệt, tức là tìm ý nghĩa 
trong một thế giới được hiểu là ảo tưởng. Đây thật sự là điều 
mà chúng ta luôn luôn làm — chúng ta làm điều đó giống trẻ 
em khi chúng ta chơi trò “Chúng ta hãy giả vờ” và chúng ta 
làm điều đó suốt cả đời tại các rạp chiếu bóng hay những trận 
đấu thể thao, như thể những trận đấu đó đôi khi cũng làm rối 
trí chúng ta nhiều đến nỗi trong phút chốc chúng ta nghĩ chúng 
là tuyệt đối và phải được nhắc nhở “đó chỉ là một trò chơi.” 
Nói tóm lại, rõ ràng là chúng ta có đủ sô tiền cần thiết để nhận 
thức rằng những cánh cửa quy ước, ở một mức độ nào đó là 
độc đoán mà vẫn dấn thân vào đó một cách tích cực. 

Nhưng sự nhận thức này chỉ là bước đầu qua cửa ngõ 
khoan dung và đồng cảm mà tôi muốn mô tả và tôi đang để 
nghị chúng ta làm theo mô hình. Các truyền thống đạo Phật có 
một sự nhấn mạnh rất đặc biệt và những suy nghĩ rõ ràng cao 
cả về con đường trong đó mọi sự vật không tuyệt đối. Chúng 
ta có thể và nên đặt điều này trong sự phục vụ nhu câu tạm 
thời rộng rãi khắp thế giới cho sự hiểu biết về tôn giáo và văn 
hoá so sánh. 

Tuy nhiên, thật sự là ở mức độ các tư duy, luôn luôn có 
những bất đồng, mâu thuẩn, và những tranh cãi giữa những 
người khác đức tin và thậm chí những người có cùng đức tin. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 7lŠ 


Tuy nhiên, nơi nào tư tưởng xung đột, sự tu tập lại ồng quy về 
một chỗ. Hầu hết những tôn giáo trên thế giới được tu tập rộng 
rãi trong căn bản là sự thoả hiệp về tính quan trọng của việc 
đối xử người khác như mình muốn người ta đối xử với mình, 
việc nhận thức, như vị đạo sư Tây Tạng Gyal-tsap nói, mọi 
đau khổ là sự đau khổ của một người, giống như tôi, không hễể 
muốn có nó. Lời kêu gọi thông thường đối với sự cùng hiểu 
biết tôn giáo là hoàn toàn phổ quát. Tôi đang để nghị đưa nó 
đi xa hơn. 

Những mô tả của đạo Phật về cách các pháp hiện hữu, iều 
đặc biệt có ý nghĩa, và cũng thách thức, là những mô tả như 
thế luôn luôn đi đôi, một ếch ngấm ngầm hay dứt khoát, với 
một sự phản ánh về loại người, loại tâm trí, loại không gian 
bên trong, nó được đòi hỏi hay thừa nhận để hiểu nó. Tánh 
không của Trung Quán Tông (Madhyamika), theo những trình 
bày cổ điển của các vấn đề và con đường, có thể chỉ được 
chứng ngộ bởi một cái tâm đã được tu luyện trong định 
(samatha). Chẳng hạn, trong các truyền thống Đại Thừa sự 
giác ngộ hoàn toàn chỉ có thể có đối với những người tận tuy 
với sự làm lợi lạc cho người; sự tu tập thần chú chỉ sẵn sàng 
cho những người đã phát triển một số hiểu biết về tánh không 
và bổ để tâm. Tất cả những phẩm chất này tạo ra một môi 
trường nào đó, một sự rộng rãi nào đó của tâm, nó làm cho có 
thể chứng ngộ sâu hơn. 

Người ta biết rõ rằng điểm mà trí tuệ kết nối với từ bi, hay 
tuệ giác với sự dấn thân vào thế giới, là chánh niệm. Một trong 
các lời dạy nổi tiếng nhất và được sử dụng rộng rãi cho việc 
phát triển chánh niệm và định trong các truyền thống đạo Phật 
là Kinh Các Nền Tảng của Chánh Niệm. Đối tượng đầu tiên của 


716 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chánh niệm là thân và những lời dạy mở đầu cho sự tu tập này 
bắt đầu với lời dạy về cách ngồi và những phương thức. 

Làm thế nào người ta tu tập quán niệm trên thân? 

.. đi vào rừng, đến chỗ một gốc cây, hay nơi đất trống, 
người ta ngồi xuống trong thế kiết già, giữ thân thẳng và 
chánh niệm tỉnh giác." 

Chúng ta lưu ý rằng bản kinh mở đầu với một câu hỏi, 
tạo nên loại chú ý dò hỏi mà Thiển gọi là “sơ tâm”, rộng mở 
và chú ý - những phẩm chất làm cho một người thành một 
người đối thoại tốt ở bên trong các truyền thống và qua các 
truyền thống. 

Nhưng còn nhiều thứ hơn đáng được lưu ý. Sự giữ thẳng 
thân là ám chỉ trực tiếp vào nguyên tắc: trí tuệ (pràna) luân lưu 
qua thân và di chuyển nhẹ nhàng hơn khi thân giữ thẳng. Một 
thân thẳng có nghĩa là các con đường thẳng hơi thở di chuyển 
qua đó. Điều này quan trọng bởi vì các hơi thở hay các luồng 
khí bên trong là sự hỗ trợ của ý thức. Khi tâm được nhu nhuyến, 
bởi một hơi thở di động êm nhẹ, nó được ngơi nghĩ, và tưởng 
(nhận thức) trở nên rõ ràng hơn, và phát sinh tuệ giác. Đây là 
kinh nghiệm của hàng ngàn hành giả tu tập trong nhiều truyền 
thống trên khắp thế giới. Như vậy thân quan trọng trong việc 
tiếp cận những không gian rộng rãi của sự tu tập quán chiếu 
được biết đến trong tất cả các truyền thống. Ở đây “không 
gian” được hiểu là một thuật ngữ chung để bao gồm các kinh 





*# Nyanaponika Thera, Trái Tim Thiền Phật Giáo (York Beach, ME: 
Samuel Weiser, 1996). Đây là một diễn giải sơ qua của bản dịch 
Nyanaponika Thera. Đoạn này rõ ràng hướng về chư tăng, nhưng nay 
được sử dụng rộng rãi giữa những cư sĩ đến nỗi tôi đã tự do giữ cho ngôn 
ngữ thoáng hơn. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 717 


nghiệm về định tĩnh, chan hoà, sự viễn vông, sự rõ ràng, hay 
những phẩm chất khác liên quan đến sự tu tập trí tuệ. 

Người ta không cần phải là một nhà yogi trong rừng để bắt 
đầu nếm cái vị này và để đánh giá rằng bất kỳ người Äo tham 
gia vào bất cứ truyền thống tôn giáo nào — dù qua bài hát, cái 
cúi chào, hay sự im lặng, hay nghi lễ —- trong thực tế đang 
cung cấp cho chính năng lượng của họ một con đường êm 
thắm hơn qua thân. Thí dụ, dấu hiệu chữ thập có thể được diễn 
dịch là tạo nên loại đường thẳng đứng thẳng tắp liên quan đến 
việc chạm đến các cõi trời và thừa nhận địa ngục (như các 
Phật tử thực hiện theo cách khác, thường qua việc tụng kinh 
hàng ngày) và đường chân trời biểu thị một trái tim rộng mở 
mà đấng Ky-tô đã phơi bày trên cây thập giá, và chư Bồ-tát 
hiện diện trên thế giới hàng ngày. Thầy tôi, Geshe Wangyal, 
có lẽ là vị geshe Tây Tạng đầu tiên sống tại Tây phương, 
thường nói rằng chư bồ-tát thật sự là những người theo chủ 
nghĩa thế giới. Họ thấy chính họ trong mọi người và nơi nào 
cũng là nhà. Chúng ta có thể nhận ra rằng việc hát những bài 
thánh ca Cơ-đốc, cũng như việc đọc tụng của người Tây Tạng 
hoặc sàđhanas (các nghi quỹ) Pàli, đều có một hiệu quả yên 
tĩnh êm ái trên cái phức hợp thân-tâm, không kể đến cách 
khác nhau mà các từ ngữ có thể mô tả thế giới. 

Ở đây chúng ta không có thời gian để khai thác sâu hơn 
những điều tương đương lý thú hay khác nhau - chẳng hạn, xu 
hướng trung tâm của trái tim trong biểu tượng Tantra và 
Thiên Chúa giáo, và các ý nghĩa rất khác nhau liên quan đến 
nó. Nhưng chúng ta hãy lưu ý rằng trong nhiều truyền thống, 
hầu hết là trong đạo Phật, và cũng như trong Thiên Chúa giáo, 
nhất là Cơ-đốc giáo, thần học, những tư duy trên ý nghĩa của 


718 RA KHỎI BÓNG TỐI 


các biểu tượng của họ cốt yếu để khám phá ra khả tính của 
một sự bất nhị, hoặc thậm chí mối quan hệ tương tác sâu xa 
giữa thế tục và siêu thế, giữa cái quy ước và cái tuyệt đối, cái 
siêu việt và cái nội tại. 

Trong đạo Phật, điều này thường được nói đến qua các 
thảo luận về thuyết tam thân (trikàya). Trong Thiên Chúa giáo 
nó tập trung quanh các câu hỏi về tình trạng thân xác thế tục 
của Jê-su là người hay thánh; đối với nhiều người điều này tự 
thân nó là cánh cửa để người ta thoát ra khỏi tính chính thống 
và đi vào cái ngược lại. Ngay việc chấp nhận những dị biệt lớn 
lao, họ đều tò mò tìm kiếm một cửa ngõ đưa đến con đường 
thuận lợi giữa hai loại thế giới, hay có lẽ một cửa ngõ mở ra 
và nhận ra chúng là một thế giới. Không mở rộng vào một tư 
duy về mối liên hệ giữa kinh nghiệm “thần bí” đó với địa vị 
của học thuyết, chúng ta có thể nói rằng ở một mức độ quan 
trọng, các câu hỏi nền tẳng này giống nhau một cách sâu xa. 

Chắc chắn có những yếu tố tu tập đầy đủ chỉ dành cho 
những nhà đại yogi, các nhà thần bí hay các vị thánh. Tuy 
nhiên quan điểm của tôi là những tuệ giác này, dù là đã cũ, 
cũng nói cho chúng ta, những người bình thường, về việc 
chúng ta là ai, ngay bây giờ. Và đây là lý do tại sao chúng 
cũng liên quan đến cái khả tính về những câu chuyện chúng ta 
nói với nhau. Việc tu tập liên quan đến mỗi tầm cổ của con 
người chúng ta. Thân, khẩu, và ý đều tham dự vào." Xuyên 
qua các truyền thống, trí tuệ mà chúng ta khao khát thuộc về 





” Về một thí dụ bằng cách nào điểu này áp dụng vào những tu tập nền 
tảng của truyền thống Tây Tạng, xem tác phẩm của tôi “Tham Gia Trọn 
Vẹn trong Thân, Khẩu, và Ni tại: http:/www. Iloveulove.com/ 
spirituality/ buddhist fullyengaged.htm. 


ĐẠO PHẬTNGÀYNAY 719 


tri thức, tâm lý, tình cảm, tâm linh, năng lực. Hoàn toàn tham 
dự vào - trong thân, khẩu và ý - có nghĩa biết được các tài 
năng và năng lực con người của chúng ta. Nó có nghĩa là đi 
đến một hiểu biết về cái chúng ta có khả năng, về thể chất, 
năng lực, và tâm linh. 

Hiểu biết chính mình, chúng ta hiểu được người khác. 
Sàntideva có một nhận xét nổi tiếng là mọi người đều mong 
muốn hạnh phúc giống như tôi mong muốn, và do đó điều có ý 
nghĩa là đặt hạnh phúc của nhiều người ít nhất là ngang bằng 
với hạnh phúc của tôi, nếu không phải là cao hơn tôi, như các 
bậc bồ-tát thật sự. Nếu chúng ta cho điều này là nghiêm trọng, 
chúng ta phải giữ lấy cái tâm ban đầu xuyên suốt qúa trình tu 
tập, và hiểu rằng bất cứ điều gì chúng ta hiểu biết về chính 
mình cũng có thể mở ra một cánh cửa để hiểu người khác. Đây 
không phải là thuyết bản chất luận khi nói chúng ta đều giống 
nhau, nhưng chúng ta có những khuynh hướng tương tự đáng 
kể như con người, và nhất là có thể là những con người có cảm 
hứng về mặt tôn giáo. 

Tôi muốn nói một cách mạnh mẽ rằng ở chỗ tinh tế nhất 
của chúng, các truyền thống trông có vẻ rất khác nhau về mặt 
tập tục, thần học và nghi thức, lại bắt đầu giống nhau hơn. 
Nhiều truyền thống, nếu không nói là hầu hết, đều có một 
quan iểm đặc biệt làm nhẹ đi sự thô cứng, thách thức các quy 
ước của chính các truyền thống, tất cả đều dành cho mục đích 
nhấn mạnh rằng thần thánh siêu phàm, hiện thực, Chúa hay 
Phật èu không thể bị giới hạn bằng cách nào cả. Điểu đáng 
xem xét là sự bí ẩn tận bên trong của mỗi truyền thống - 
pháp thuật của Do Thái Giáo, đạo xu-fi của Hồi giáo, thuyết 
ngộ đạo của Thiên Chúa, kinh chú của đạo Phật - là một tiêu 


720 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chuẩn cho sự phát triển và khám phá tâm linh sâu xa hơn. 

Những “kỹ thuật thần bí” này cũng là những kỹ thuật nền 
móng của các truyền thống lớn. Môi-se tại Sinai, Đức Phật 
dưới cội bổ-để, Mary Magdalene trông thấy Chúa sống dậy — 
tất cả những sự kiện này đều không phải là những việc đơn 
giản của những đầu óc tầm thường và những ý nghĩa tầm 
thường - chúng là những cửa ngõ đi vào một thế giới rộng lớn 
hơn ở đó những ý nghĩa tầm thường chỉ đưa ra phần nào những 
lối đi. 

Quan điểm đơn giản hơn của tôi là bất cứ người nào hiểu 
được truyền thống của họ là một con đường —- một con đường 
đến đấng Christ, một con đường đưa đến quả vị Phật, một con 
đường đưa đến đấng Tối Cao, Thánh Thần, Thiên Đàng, hay 
một Cõi Tịnh - đều cảm thấy khó khăn do sự thần bí nơi con 
đường có thể dẫn đến và con đường xuất phát từ nguồn trí tuệ 
nào. Khi sự thần bí sâu xa này là tiêu điểm, cánh cửa đưa đến 
sự giao lưu văn hoá mở rộng ra. Nó có khuynh hướng ít tiếp 
nhận khi có sự đặt nặng hơn trên truyền thống như một điểm 
của lòng trung thành, sự liên kết chính trị, di sản gia đình, hay 
cơ chế (mặc dù nó cũng có thể là những thứ này). 

Khi tôn giáo của một người là một con đường đưa đến nội 
tâm, lúc đó sự nhấn mạnh trở nên ít hơn đối với những nhược 
điểm của người khác và đặt nặng nhiều hơn về sự tìm hiểu 
tâm linh. Sự tìm hiểu này, nhắm vào nội tâm, cũng là một 
cánh cửa lò xo có thể mở ra một thế giới rộng lớn hơn cái thế 
giới theo sự mô tả của tín điều. Vì con người được hạnh phúc 
với sự tìm hiểu tâm linh, ngay cả một cái nhìn thoáng qua cái 
Thực Tại kỳ bí và cao quý sâu xa nơi trái tim truyền thống của 
mình cũng có thể gợi nên một sự khiêm cung uý kính nơi bể 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 721 


mặt của những cái sâu thắm không thể mô tả được. Chạm vào 
đó, dù chỉ một chút xíu, cũng làm lắng dịu cảm giác hoài nghi 
về việc chỉ có một con đường duy nhất để hình dung hay hiểu 
ra điều này. 

Trong cách dùng của tôi ở đây, phải thừa nhận một sự quá 
đơn giản, một con đường thuộc bất kỳ loại nào có nghĩa là một 
sự tập trung là tình huống của riêng mình liên quan đến những 
kinh nghiệm hay những phẩm chất tích cực và tiêu cực - hoặc, 
nói cách khác, một sự khảo sát tới mức sự thiêng liêng có âm 
vang trong thân chúng ta, dù là trong thánh lễ Thiên Chúa 
giáo, lời cầu nguyện của Do Thái giáo, hay ganacakra của 
Phật giáo. Thân quan trọng trong việc tiếp cận không gian đó 
và con ường mà các truyền thống khác nhau nói rõ điểu mà 
loại không gian đó giống cái gì. Ở đây, “không gian” có nghĩa 
là một thuật ngữ chung để bao gồm các kinh nghiệm về sự 
định tĩnh, chan hoà, viễn vông, rõ ràng, hay phẩm chất khác 
liên quan đến sự tu tập trí tuệ, như bất cứ truyền thống Phật 
giáo nào có thể hiểu được điều này. 

Các truyền thống đạo Phật có một sự nhấn mạnh rất đặc 
biệt, và nói lên những suy nghĩ về con đường trong đó mọi vật 
đều không tuyệt đối. Chúng ta có thể và nên đặt điểu này vào 
trong sự phục vụ nhu cầu rộng rãi khắp thế giới hiện nay cho 
sự hiểu biết tôn giáo và văn hoá đối chiếu. 

Trong truyền thống Dzogchen chẳng hạn, “cái toàn thể vô 
biên” là một khái niệm trung tâm. Nó mô tả một thực tại vừa 
có thể thay đổi vô hạn vừa có tính thống nhất với nhau. Thật 
vậy, tính đa dạng dù thường được xem là tương phản với tính 
chất thống nhất, ở đây được xem như bằng chứng cho sự hiện 


722 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hữu của cái toàn thể vô biên đó." Vì đa dạng như thế, và ngoài 
ra luôn luôn thay đổi, nên nó có nghĩa là cái toàn thể vô biên 
không có đặc tính hạn chế hay tính đồng nhất thể ổn định. 
Theo nghĩa này, nó là không giới hạn. Các nhà văn cũng đa 
dạng như nhà thông thái của thế kỷ thứ tám, đem các bản kinh 
của Bon từ Zhang Zhung sang Tây Tạng, Lishu Daring, và 
Longchen Rabjam vĩ đại người Tây Tạng ở thế kỷ 14, định 
nghĩa nó là “bất định.” Làm thế nào mà tính cách vô giới hạn 
lại là một đặc tính của thực tại? Làm sao mà người ta có thể 
phát triển sự tin tưởng hay niềm tin xác thực trong cái thực tại 
bất định như thế? Câu hỏi hắc búa này ở đây được trình bày 
trong các thuật ngữ siêu hình, cũng chỉ là một sự trình bày lại 
câu hỏi mà chúng ta đã bắt đầu ở đây - làm sao sự tin tưởng 
của tôi vào truyền thống lại dứt khoát và không thay đổi nếu 
thực tại ở trung tâm của nó là không giới hạn? Tuy nhiên, nếu 
nó là “hữu hạn,” thì nó phải bị giới hạn. Phải tránh cái cạm 
bẫy quen thuộc của chủ nghĩa hư vô và tiền định khi chúng ta 
gặp phải những truyền thống khác. “Chúng không là gì” là 
một cực đoan, “tôi không thể tìm thấy sự tin tưởng nơi cái gì 
khác” là một cực đoan khác. Song, dấu hiệu của trạng thái 
giác ngộ là không phân biệt thái quá. Khi đến chỗ thực tại, các 
truyền thống Dzogchen nói, ngay cả Samantabhadra cũng 
không thể nói “Nó là như vây.” 

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta ngã quy trong 





° Về một thảo luận chi tiết của thuật ngữ quan trọng này, xin xem 
Anne C. Klein và Geshe Tenzin Wangyal Ringpoche, Cái Toàn Thể Vô 
Biên:Bon, Dzogchen, Và Tính Logic của Cái Không Thể Quan Niêm (Nữu 
Ước: Thông Tấn Đại Học Oxford, 2006). 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY 723 724 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tính tương đối và không có khả năng để làm điều gì. Để hiểu 
điều này ra sao, chúng ta phải hiểu rõ một chút về một số 
phẩm chất của loại trạng thái trong đó chúng ta vừa nhắm tới 
vừa mở rộng, tận tuy và khoan dung. 


++* 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 725 


SỰ BÌNH ĐẲNG (UA (HÚNG SANH 
TRONG SINH THÁI HỌC PHẬT GIÁO 


Oksun An 


Theo thế giới quan Phật giáo, mỗi chúng sinh đều có mối 
quan hệ và liên quan với nhau. Không có một giới hạn nào 
giữa các sự vật, dù đó có phải là loài hữu tình hay không. Tất 
cả các sự vật đều cùng tham gia trong một tiến trình sống 
thuộc chính thể luận. Đây là điều mà sinh thái học có ý nghĩa 
đối với những người theo Phật. Dù nó được gọi là Phật Giáo 
Xanh, Phật Giáo Sinh Thái, hay đạo đức học Phật Giáo về môi 
trường, nó vẫn thừa nhận là có một tiến trình sống có tổ chức 
và thuộc chính thể luận trong đó tất cả mọi sự vật đều tham 
gia vô giới hạn và cùng tương tác với nhau. 

Không có cái gì không ảnh hưởng đến tiến trình sống thuộc 
chính thể luận này. Mỗi nhân tố tham gia là một phần trong tiến 


726 RA KHỎI BÓNG TỐI 


trình, và ảnh hưởng đến tất cả các thành viên khác. Câu nói nổi 
tiếng của trường phái Huayen đạo Phật “một là nhiều và nhiễu 
là một,” là một thí dụ tốt về cách mà tiến trình đời sống chính 
thể luận này được trình bày. Viễn ảnh này phải được kể đến 
trong việc tìm hiểu sự khủng hoảng sinh thái hiện nay. 

Cuộc khủng hoảng về sinh thái hiện nay do con người gây 
ra, họ đối xử với những thành viên khác trong tiến trình đời 
sống chính thể luận này theo cách không thích đáng. Con 
người làm hại những sinh vật khác do ba sự ô nhiễm tinh thần 
(tham, sân và sỉ: ràga, dosa và moha), và ba loại hành vi bất 
thiện của thân, khẩu và ý. Kết quả là, tiến trình đời sống chính 
thể luận, gồm cả chính con người, phải chịu đau khổ. Nếu sự 
khủng hoảng sinh thái do con người gây ra, thì sự giải quyết 
vấn để này cũng tuỳ thuộc vào con người. Việc giải quyết 
khủng hoảng sinh thái là một vấn để loại trừ ba sự ô nhiễm 
tâm và ba loại hành vi bất thiện. Nói cách khác, việc chữa 
lành thế giới chúng ta là một vân đề tịnh hoá tâm hồn (cia 
wisuddhi) và làm trong sạch hành vi của chúng ta (karmmna 
wisuddhi). Đây là trọng tâm của sinh thái học Phật giáo. 

Sự tịnh hoá tâm và tịnh hoá các nghiệp đòi hỏi sự tự 
chuyển hoá trong các cách suy nghĩ và cách sống của mỗi 
người. Con người cần chuyển từ các khuynh hướng vị kỷ hay 
tập trung vào con người sang cuộc sống theo phong cách sống 
tập trung vào sinh thái, từ những thái độ đối kháng sang những 
thái độ cộng sinh, từ những lối sống tập trung vào cá nhân 
sang lối sống tập trung vào mối quan hệ, và từ các khuynh 
hướng sống tập trung vào con người sang những khuynh hướng 
tập trung vào tiến trình. Những thay đổi trong ý thức và hành 
động này đòi hồi con người đưa ra giá trị giống nhau đối với 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 727 


những thành phần khác tham gia vào tiến trình sống thuộc 
chính thể luận như họ cư xử với chính họ, và cư xử với những 
thành viên khác của hệ sinh thái trong các cách giống như họ 
cư xử với nhau. Đặc biệt là điều này đòi con người phải tu tập 
sự vô hại, lòng từ bị. 

Từ quan iễm này, cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay và 
giải pháp của nó có thể được giải thích bằng sự bất kính của 
con người, sự đối xử bất công với một số sinh vật khác và sự 
cư xử tôn trọng, bình đẳng với những sinh vật khác. Bài viết 
này nhìn vào trọng tâm sinh thái học Phật giáo về quan điểm 
bình đẳng. Trước tiên, nó khám phá khái niệm bình đẳng của 
tất cả mọi sinh vật và các nền tảng nhận thức từ quan iêm sinh 
thái Phật giáo. Thứ hai, nó giải thích sự khủng hoảng sinh thái 
thế giới dựa vào những quan iểm của Phật giáo nguyên thuỷ 
về thái độ và nghiệp của con người trong việc cư xử bất bình 
đẳng với các loài khác. Cuối cùng, nó nhìn vào những cách tu 
tập cụ thể về sử xự bình đẳng như một cách trị liệu cho cuộc 
khủng hoảng sinh thái. 

Quan điểm của tôi trong bài này là quan điểm của Phật 
giáo nguyên thuỷ. Do kết quả của việc khảo sát quan điểm 
Phật giáo nguyên thuỷ, tôi cho rằng vì sự khủng hoảng sinh 
thái hiện nay phát sinh từ sự cư xử bất công của con người với 
những sinh vật khác trên căn bản ba sự nhiễm ô tâm và hành 
vi bất tịnh, cho nên phương thức để chữa trị sự khủng hoảng 
sinh thái này là phục hồi lại các trạng thái tâm và các hành vi 
trong sáng. Phương thức chữa trị là tôn trọng và đối xử với tất 
cả các thành phần tham gia hệ thống chính thể luận thế giới 
với cùng những thái độ giống như chúng ta cư xử với chính 
mình bằng cách tu tập các giới vô hại, từ bi. Tóm lại, tôn trọng 


728 RA KHỎI BÓNG TỐI 


sự bình đẳng sự sống của mọi loài với tâm trong sạch và hành 
vi trong sạch là nồng cốt sinh thái học Phật giáo. 
Ý Nghĩa của Sự Bình Đẳng và Nền Tảng Nhận Thức Luận 

“Samànatta” trong tiếng Pali có thể được dịch là “bình 
đẳng (samàna) với tôi (attan),” hay “giống như tôi.” “Bình 
đẳng” hay “như nhau” có nghĩa giống nhau về nhận thức. 
Thuật ngữ này cũng hàm nghĩa là một sự như nhau về mặt đạo 
đức, tức là một sự “bình đẳng” đòi một người phải đối xử với 
người khác “giống như tôi đối xử với chính tôi.” Ý nghĩa cốt 
lõi của bình đẳng trong Phật giáo nguyên thuỷ là “chăm sóc 
người khác giống như tôi chăm sóc chính tôi,” trong khi trong 
tiếng Anh nó có nghĩa là mọi người đều có quyền lợi giống 
như những người khác về mặt năng lực, số lượng, hậu quả, giá 
trị, ưu tiên hay tình trạng. 

Từ quan iêm sinh thái học Phật giáo nguyên thuỷ, “bình 
đẳng” phải được hiểu không phải là “như nhau về mặt nhận 
thức” mà đầy đủ hơn, tức Ì “như nhau về mặt đạo đức.” Một 
mặt, đây là vì không chỉ con người, cầm thú, mà còn cây cỏ và 
các loài không phải sinh vật, đều gồm trong các đối tượng của 
bình đẳng, mặc dù tất cả đều khác nhau trong tính chất và 
hình dáng. Mặt khác, đây là vì sự giống nhau về mặt cư xử 
đạo đức được nhấn mạnh, không phải giống nhau về mặt nhận 
thức. Từ quan iểm này, chúng ta có thể định nghĩa “bình 
đẳng” là một sự đánh giá cao độc nhất tất cả loài sinh vật hay 
không phải sinh vật đều như những thành phần tham gia trong 
các hoạt động của tiến trình đời sống chính thể luận hay hệ 
sinh thái, và do đó, đối xử tất cả với cùng một thái độ như 
nhau và cư xử như với bản thân mình.” Đó là một vấn đề tôn 


ĐẠO PHẬT NGÀYNAY 729 


trọng địa vị, vai trò, và đặc tính của mỗi thành viên, không 
nhìn từ quan iễm của loài người, mà từ quan iễm của một hệ 
thống đời sống chính thể luận. 

Thái độ cư xử với tất cả mọi vật giống như chúng ta cư xử 
với chính mình không có nghĩa là chúng ta cư xử mọi loài 
cùng một cách. Đúng ra, nó có nghĩa là chúng ta tôn trọng 
chúng theo những cách khác nhau phù hợp với tình huống và 
đặc tính của chúng. “Cách” cư xử mọi vật thì khác nhau, 
nhưng “thái độ” mà chúng ta cư xử thì như nhau. Chẳng hạn, 
các cách cư xử của chúng ta đối với người lớn khác với cách 
cư xử đối với trẻ em, mặc dù thái độ mà chúng ta đối xử là 
một. Đây là trường hợp giống nhau giữa người với vật, vật với 
cây cỏ, cây cỏ với trái đất. Ý nghĩa “bình đẳng” nhờ sự tu tập 
lòng tôn trọng không có nghĩa là chúng ta đối xử với các sự 
vật một cách ngang nhau trên căn bản “như nhau”, mà đúng 
hơn “bình đẳng” là sự cư xử mọi vật theo cách phù hợp với 
mỗi sự vật bằng cách nhận thức được sự “không như nhau” 
của chúng. 

Loại tôn trọng này không theo tư tưởng “như nhau”, cũng 
không theo các quan điểm “cao hơn” hay “thấp hơn.” Cả hai 
tư tưởng cao thấp đều phải bỏ, vì các vị trí, vai trò và đặc tính 
của mỗi chúng sinh đều không giống nhau; mỗi cái đều có tính 
độc nhất không thể so sánh được. Cho nên, Đức Phật dạy con 
người nên từ bổ ba thái độ “tôi hơn (seyya)”, “tôi bằng 
(sadiso)”, và “tôi thua (hina).”' 

Ba thái độ này thường được áp dụng giữa con người theo 
một nghĩa hẹp, nhưng chúng cũng có thể được mở rộng và áp 





' Samyutta Nikàya 5, tr. 56. 


730 RA KHỎI BÓNG TỐI 


dụng cho tất cả mọi loài của một thế giới theo chính thể luận. 
Tất cả mọi loài trong hệ thống thế giới thuộc chính thể luận, 
gồm các loài không phải động vật như đất, nước, lửa và gió; 
cây cối như cỏ và cây lơn; và các loài thú khác nhau đều được 
đánh giá cao trong tình huống của nơi chốn, vai trò và sự độc 
nhất của chúng. Loài người cần từ bỏ tư tưởng hơn thua liên 
quan không chỉ đến các cá thể con người mà còn là loài người 
nói chung. Không cần phải nói, điểu quan trọng là cũng phải 
từ bỏ tư tưởng như nhau. Đòi hỏi con người từ bỏ tư tưởng như 
nhau là dựa trên một sự hiểu biết rằng tất cả chúng sinh đều 
cùng một tính chất, trong đó họ đều phải chịu sự vô thường 
(anicca), khổ (dukkha), và vô ngã (anatta).” Khi những thái độ 
này được diễn dịch theo một cách tích cực, chúng có thể được 
hiểu là đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận các đặc tính độc nhất 
của các chúng sinh khác, họ khác với chúng ta tức khác với 
loài người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta phải 
tôn trọng mọi loài, giống với quan điểm của David Miller về 
“bình đẳng xã hội. ”” 

Miller nói rằng bình đẳng xã hội khác với sự bình đẳng 
liên quan đến công lý và sự phân phối trong đó nó tôn trọng 
con người và cư xử với họ ngang nhau. Bình đẳng xã hội 
không có nghĩa là mọi người đều ngang nhau về năng lực và 
tài sản, cũng không phải về sức mạnh và sự thông minh. Thực 
vậy, nó nói rằng các tính chất không bình đẳng không đưa đến 
chỗ xây dựng một xã hội lành mạnh. Bình đẳng xã hội liên 
quan đến cách chúng ta tôn trọng lẫn nhau và cách chúng ta 





? David Miller, “Phẩm Chất và Sự Công Bằng,” Đạo Đức Học Ứng 
Dụng: Các Khái Niệm Then Chốt trong Triết Học VI, R. Chardwick và D. 
Schroeder (Nữu Ước: Routledge, 2002) 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 731 


xây dựng những quan hệ xã hội.” Cốt lõi của quan niệm bình 
đẳng xã hội này là chấp nhận những khác biệt về xã hội và 
sinh học, và mở rộng sự tôn trọng. Không kết nối những ếi 
khác nhau với sự kỳ thị, mà đánh giá cao chúng. 

Quan niệm của Miller về bình đẳng xã hội có thể được áp 
dụng cho tất cả mọi sự vật. Những khác biệt giữa mọi sự vật 
trong hệ thống đời sống thuộc chính thể luận có thể được chấp 
nhận, đánh giá cao và tôn trọng. Không có hai vật nào, thậm chí 
hai chúng sanh nào trong cùng một loài là hoàn toàn giống 
nhau. Do đó, người ta không nên nghĩ “tôi giống như vậy” mà 
nên hiểu biết và tôn trọng các sự khác biệt. “Không như nhau” 
không được xem là cơ sở để kỳ thị mà là một cơ sở để tôn trọng. 

Quan niệm bình đẳng là sự tôn trọng áp dụng cho tất cả 
mọi sự vật, không tìm kiếm sự như nhau, sự phân phối bằng 
nhau, công lý, hay quyên lợi. Nó đưa đến giá trị cho những cái 
khác biệt, chia sẻ, những mối quan hệ, và sự chu đáo. Sự bình 
đẳng này không phải là một thứ bình đẳng đòi quyển bình 
đẳng, mà là sự bình đẳng nhấn mạnh vào trách nhiệm. Sự bình 
đẳng này không phải là một quy phạm bắt buộc, mà là một 
đức tính tôn trọng phải có đối với cá tính bên trong. Sự bình 
đẳng này là một thái độ phù hợp với những thực tại của một 
cái nguyên khối, hệ thống đời sống thuộc chính thể luận. 

Bình Đẳng Tính, Duyên Sinh, và Ước Muốn Hạnh Phúc 
Phổ Quát 

Tính bình đẳng này, giống như một loại thái độ đạo đức, 
về mặt nhận thức luận đặt căn bản trên nguyên tắc duyên sinh 
(paticcasamuppàda). Như đã biết rõ, lý duyên sinh giải thích 





3 Sách đã dẫn, tr. 238. 


732 RA KHỎI BÓNG TỐI 


con người, không phải người, sanh và diệt dựa vào những đại 
từ không cụ thể là “cái này (ữnasmim)” và “cái kia (idam).” 
Tất cả các pháp đều có thể được thay thế bằng từ “cái này” và 
“cái kia”, tạo ra những mối quan hệ không giới hạn giữa 
chúng và giải thích cách mà tất cả các pháp tham gia vào tiến 
trình đời sống chính thể luận. Tất cả các pháp có liên quan 
trong tiến trình đời sống chính thể luận này cũng quan trọng, 
bởi chúng có liên hệ lẫn nhau và tuỳ thuộc lẫn nhau. Như vậy, 
tất cả chúng sinh và tất cả các hoạt động của họ đều có giá trị 
ngang nhau và đáng được tôn trọng. 

Tuy nhiên, sự kết nối lẫn nhau và tuỳ thuộc lẫn nhau của 
tất cả các chúng sinh không khẳng định rằng tất cả đều bằng 
nhau, vì có thể nó xây dựng nên một quan hệ hay tuỳ thuộc 
mang tính khai thác. Một quan hệ và tuỳ thuộc không bình 
đẳng, khai thác là một quan hệ chỉ làm lợi lạc cho một chúng 
sinh và làm hại những chúng sinh khác. Trong trường hợp này, 
một chúng sinh hay một loài cụ thể có thể làm lợi lạc cho loài 
của nó và có thể lợi dụng những chúng sinh hay những loài 
khác. Chẳng hạn, một loài mạnh mẽ hơn về thể lực hay thông 
minh hơn có thể xây dựng nên mối quan hệ hay sự phụ thuộc 
mang tính khai thác đối với loài khác. 

Loại trừ hay ngăn ngừa loại quan hệ và phụ thuộc không 
bình đẳng này, cần phải xem xét bản chất của các chúng sinh 
là tìm kiếm hạnh phúc và tránh đau khổ, tầm Šo lĩ duỹn sinh. 
Khi Đức Phật khuyến cáo lòng từ là một yêu cầu đối với sự 
phát sinh tuỳ thuộc, Ngài nhắc chúng ta rằng, giống như chúng 
ta, tất cả các loài hữu tình chúng sinh đều ham muốn hạnh 
phúc và mong tránh đau khổ. Ngài dạy rằng mỗi hữu tình 
chúng sinh đều tìm kiếm hạnh phúc và sự sống và tránh đau 


ĐAO PHẬTNGÀYNAY. 733 


khổ và chết chóc; họ không muốn bị hại, mà là muốn được 
chăm sóc. Ngài tiếp tục bằng cách dạy rằng, quán chiếu về 
điểu này, chúng ta nên có lòng từ đối với tất cả mọi loài hữu 
tình." 

Về nguyên tắc, ước muốn tìm kiếm hạnh phúc và tránh 
đau khổ không chỉ áp dụng cho các hữu tình chúng sinh. Ước 
muốn này có thể được bổ sung và áp dụng cho cây cổ và các 
loài vô tình. Một ước muốn thịnh vượng của loài cây cỏ có thể 
sánh với ước muốn thịnh vượng của loài hữu tình chúng sinh, 
sẽ có tính đồng dạng với giáo lý Đức Phật, cũng như sự phóng 
chiếu ước muốn hạnh phúc, duy trì, và sự tránh né đau khổ đối 
với loài vô tình chúng sinh. Điều này có thể “phóng chiếu” 
được bởi vì loài vô tình chúng sinh không thể có những ước 
muốn giống như các hữu tình chúng sinh, nhưng chắc chắn 
cung cấp những iêu kiện cho chúng sinh hữu tình cư trú. Tóm 
lại, cũng như các sinh vật hay hữu tình chúng sinh, cây có và 
vô tình chúng sinh cũng ước muốn tìm kiếm hạnh phúc và 
tránh né đau khổ; hữu tình chúng sinh có một ham muốn phồn 
thịnh của sự sống, trong khi các cây cỏ và vô tình chúng sinh 
có một ham muốn được phóng chiếu từ hữu tình chúng sinh. 

Nếu chúng ta có thể áp dụng sự ham muốn tìm kiếm hạnh 
phúc và tránh né đau khổ cho loài cây cỏ và loài vô tình, các 
mối quan hệ về sự tuỳ thuộc lẫn nhau hẵn là không bất bình 
đẳng. Những mối quan hệ này là bình đẳng do sự tôn trọng 
“ước muốn” giống nhau của chúng. Nói cách khác, mối liên 
hệ lẫn nhau và sự tuỳ thuộc lẫn nhau vô hạn bao hàm sự tôn 
trọng lẫn nhau. 





* Tăng Chỉ 5, tr. 353-354. 


734 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vì lý duyên sinh bao hàm tính rộng khắp của ước muốn 
tìm kiếm hạnh phúc và tránh đau khổ, nó gồm có sự liên hệ và 
tuỳ thuộc lẫn nhau không bình đẳng, và chỉ chấp nhận các mối 
liên hệ bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Theo cách này, có 
thể có một quan điểm bình đẳng tôn trọng mỗi chúng sinh và 
mọi chúng sinh. Hơn nữa, về mức độ tôn trọng, chúng ta được 
yêu cầu có cùng thái độ tôn trọng giống nhau đối với tất cả các 
sự vật mà chúng ta có đối với chính mình. 


Các Hành Vi và Thái Độ Bất Bình Đẳng là Nguyên Nhân 
của Sự Khủng Hoảng Sinh Thái 

Mặc dù mọi vật đều hiện hữu trong hệ thống thế giới 
thuộc về chính thể luận nên được cư xử và tôn trọng một cách 
bình đẳng, ngày nay nhiễu điều chỉ được tôn trọng tới mức 
chúng làm thoả mãn được những ham muốn của con người. 
Việc sử dụng các sự vật chỉ như một phương tiện để làm hài 
lòng những ham muốn của con người là bất kính và là một thí 
dụ của các hành vi không bình thường gây nguy hiểm cho hệ 
sinh thái và huỷ hoại đời sống con người. Từ quan iểm của sự 
bình đẳng, sự khủng hoảng sinh thái hiện nay là kết quả của 
những nghiệp không bình thường trong đó con người cư xử với 
chúng sinh khác một cách không công bằng. Thông thường, sự 
khủng hoảng sinh thái là kết quả của đời sống bị ba sự ô 
nhiễm tâm thúc đẩy: tham (ràga), sân (dosa) và si (moha), và 
những hành vi không trong sáng của thân (kàya), khẩu (vàc¡) 
và ý (manas). Sự mất quân bình hiện nay của hệ sinh thái là 
kết quả của việc không hiểu biết mối liên hệ không-hai về 
nhận thức học và bản thể học giữa tư tưởng và hành động của 
con người với thế giới, và kết quả của việc không tu tập tính 
không-hai về mặt đạo đức của họ. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 735 


Theo học thuyết về nghiệp (kamma), thế giới phát sinh 
tuỳ thuộc vào nghiệp của tất cả chúng sinh. Nhưng con người 
là trung tâm của nghiệp. Con người có mối liên hệ lẫn nhau 
với tất cả các loài khác, không giới hạn về con số, và nghiệp 
của tất cả các loài khác được chia sẻ với con người, do đó từ 
quan iễm của con người, chúng ta có thể nói rằng thế giới là 
kết quả của nghiệp “con người”. 

Theo các bản kinh Phật giáo nguyên thuỷ, tất cả các 
chúng sinh luân hồi trong năm cõi, chỉ có cầm thú và loài 
người là những tác nhân của nghiệp có thể nhìn thấy được, vì 
chúng ta không thể nhìn thấy được các cõi trời, địa ngục và 
những cư dân a-tu-la. Loài thực vật như cỏ cây, được bao gồm 
trong các hiện tượng không phải là những chủ thể của nghiệp. 
Thật ra, cả cầm thú cũng vậy. Hầu hết các bản kinh Phật giáo 
nguyên thủy, ngoại trừ kinh Bản Sanh (Jàtaka) sau này chịu 
ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa, xem cầm thú là những 
chúng sinh thụ động chỉ nhận các kết quả của nghiệp chúng. 
Theo quan điểm này, chỉ con người là chủ thể của nghiệp. 
Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng thế giới của những 
khủng hoảng sinh thái là kết quả nghiệp của con người. 

Theo lý thuyết, thế giới được xây dựng và vận hành như 
một sản phẩm nghiệp của tất cả các pháp gồm hệ thống thế 
giới thuộc chính thể luận, nhưng từ quan điểm của loài người 
thế giới là một biểu lộ, kết quả, và sự dàn dựng của các hành 
vi con người, tức là nghiệp. Tất cả những pháp khác trong hệ 
thống thế giới đầy đủ hiện hữu không giống như các chủ thể 
mà là những khách thể chịu ảnh hưởng bởi các hành vi của 
con người. Cho nên các thế giới chư Phật, “Thế giới hiện hữu 


736 RA KHỎI BÓNG TỐI 


bởi nghiệp và con người hiện hữu bởi nghiệp,” có thể được 
diễn dịch từ quan điểm của con người; thế giới được nhận thức 
bởi con người, được con người xây dựng nên. Đây là lý do 
người ta nói rằng “môi trường được chia sẻ của chúng ta là kết 
quả nghiệp của tổng số các tư tưởng và ý định mà chúng sanh 
phóng chiếu ra ngoài trong những hành vi của họ.” 

Hơn thế nữa, hành vi của con người do tâm dẫn đầu và là 
một biểu lộ của hoạt động tâm linh. Như vậy, chúng ta có thể 
nói rằng thế giới là một biểu lộ của tâm con người. Như chúng 
ta đã biết, nghiệp được biểu lộ qua thân, khẩu và ý cuối cùng 
có thể được truy nguyên từ tâm. Cho nên theo Đức Phật, “Thế 
giới do tâm đứng đầu và dẫn dắt nơi này và nơi kia.”” Tóm lại, 
chúng ta có thể nói rằng hoặc thế giới tiến hoá từ nghiệp hoặc 
thế giới do tâm tạo ra. Cũng vậy, chúng ta có thể nói hoặc thế 
giới của khủng hoảng sinh thái là sản phẩm của hành vi con 
người hoặc đó là sản phẩm của tâm con người. 

Như vậy, làm thế nào mà nghiệp/tâm tạo ra cấu trúc của 
thế giới? Cụ thể hơn, cái nghiệp/cái tâm nào chịu trách nhiệm 
về sự tiến triển của khủng hoảng sinh thái trên thế giới? 
Khủng hoảng sinh thái đã tiến triển từ ba tâm ô nhiễm: tham, 
sân và si, và những hành vi không trong sáng của thân, khẩu 
và ý. Để diễn đạt điều này từ quan iểm của sự bình đẳng, 
khủng hoảng sinh thái toàn cầu đã tiến triển từ nghiệp hay 
trạng thái tâm lý không tôn trọng hay bất bình đẳng trong việc 
cư xử với các loài khác. 





” Kinh Nipàta 654. 

° Ronald Epstein, “Sinh Thái học nội tâm: Đạo Đức Học và Sự Tu Tập 
Đạo Phật,” Pháp Ấn Đích Thực 7 (tháng 10, 1985): 2-3. 

7 Tương Ưng L, tr. 39. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 737 


Điều cần làm là từ bỏ ba tâm ô nhiễm, duy trì một trạng 
thái chánh niệm (szi), và nhận thức rõ thế giới đối tượng. 
Theo cách này, người ta nhìn thế giới theo duyên sinh, không, 
vô thường, và trung đạo. Điều này cũng có thể được hiểu là tu 
tập sự tịnh hoá tâm (ca visuddhi) và sự trong sạch của 
nghiệp (kammna visuddhì). 

Khúng hoảng sinh thái hiện nay phát sinh từ ba sự ô 
nhiễm của tâm khi chúng liên quan đến tiến trình bất nhị trong 
những tương tác giữa tâm và thế giới đối tượng. Cho nên, điều 
cần thiết để chữa lành khủng hoảng sinh thái toàn cầu là làm 
cho tâm và các hành vi trở nên trong sạch. Từ quan iểm của 
sự bình đẳng, chúng ta có thể nói là làm trong sạch tâm và các 
hành vi là tu tập sự bình đẳng trong việc tôn trọng tất cả các 
chúng sanh với một thái độ từ bỏ trung tâm chấp ngã tức là sự 
ích kỷ. 

Trong lối suy nghĩ này, đơn thuốc để chữa sự khủng hoảng 
sinh thái toàn cầu là làm trong sạch tâm và các hành vi một 
cách toàn diện. Nói cụ thể hơn, đó là tu tập một thái độ bình 
đẳng tôn trọng tất cả chúng sanh và hành động cho phù hợp. 
Thái độ bình đẳng trong sạch trong tư tưởng và hành động 
bám rễ trong mối liên hệ bất nhị giữa tâm và vật, xem tất cả 
chúng sanh đều bình đẳng trong sự tiến hoá của thế giới: một 
tính cách bất nhị mở rộng từ lãnh vực bản thể học và nhận 
thức luận đến lãnh vực đạo đức. 


Tu Tập Bình Đẳng là Phương Cách Trị Liệu 

Việc trong sạch hoá tâm và các hành vi không phải là một 
điểu gì được làm một lần, mà phải được tu tập liên tục. Điều 
cần thiết là làm cho chính chúng ta quen với các tư tưởng và 


738 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hành động trong sạch. Nếu, như Stephanie Kaza nói “nguồn 
sốc sự khủng hoảng môi trường năm trong các thói quen của 
tâm cũng như các thói quen cư xử phá hoại,” nguồn gốc của 
sự lành mạnh sinh thái nên tìm trong việc huỷ diệt ba tâm ô 
nhiễm của thói quen và tịnh hoá các hành vi theo thói quen 
của thân, khẩu và ý. Nói tóm lại, việc chữa trị sự khủng hoảng 
sinh thái tuỳ thuộc vào việc làm cho chúng ta quen với các tư 
tưởng và hành động trong sạch. 

Sự tịnh hoá tư tưởng và hành động là con đường chữa trị 
khủng hoảng sinh thái có thể được diễn tả trong những từ sau 
đây: 37 cách tu tập, Tám Con Đường Chân Chánh, ba học 
(giới, định và tuệ), giải thoát tâm và giải thoát trí tuệ, và từ bï 
và trí tuệ. Cụ thể hơn, từ quan iễm của việc tu tập bình đẳng 
tính, phương thức chữa trị sự khủng hoảng sinh thái là vô hại 
(ahimsa), bi (karunà), và từ (met(à). Vô hại và bị tượng trưng 
cho hành động trong sạch tu tập bình đẳng tính, và lòng từ 
tượng trưng cho tâm trong sạch tiếp thu bình đẳng tính. Dĩ 
nhiên, tất cả những điều này không khác nhau, mà chỉ đưa ra 
các khía cạnh khác nhau trong việc tôn trọng tất cả mọi loài. 

Tâm bi (karunà) có nghĩa là chăm lo cho mọi chúng sinh 
cũng giống như chăm sóc chính mình. Tâm bi nhận thức rằng 
các đối tượng của tâm bi có cùng ước muốn tìm kiếm hạnh 
phúc và tránh đau khổ như chính mình, và cố gắng giảm thiểu 
đau khổ cho chúng sinh và làm tăng thêm hạnh phúc cho họ. 
Trong việc tu tập tâm bi, con người chấp nhận nguyên tắc lợi 
mình và lợi người, và dùng sự đồng cảm tự phát bằng cách 





Š Stephanie Kaza, “Về một Đạo Đức Học Môi Trường Phật Giáo,”Đạo 
Phật ở Các Bước Ngoặc, Mùa Thu 1990, tr. 25. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 739 


đồng hoá mình với các đối tượng được chăm sóc. Nguyên tắc lợi 
mình và lợi người qua sự tu tập tâm bi là sự cần thiết bắt buộc 
về mặt đạo đức của lý duyên sinh, tính bất nhị, và hệ thống thế 
giới theo chính thể luận. Trong cấu trúc của hệ thống thế giới 
theo chính tể luận, tất cả chúng sinh khác không tách rời chính 
mình mà là sự mở rộng của chính mình, do đó chăm sóc người 
khác là tương đương với việc chăm sóc chính mình. 

Theo sự hiểu biết có tính chất truyền thống, bi tâm chỉ áp 
dụng cho chúng sinh hữu tình, lý do là vì chỉ có hữu tình chúng 
sinh là có cái mà lòng từ cần đến: khả năng tìm kiếm hạnh 
phúc và tránh đau khổ, và khả năng đồng cảm. Chẳng hạn, sự 
đồng cảm hay đông hoá với người khác như một cơ cấu để 
phát sinh tâm bi ít nhất đòi hỏi “có tri giác” về đối tượng của 
tâm bị. Có tri giác (hữu tình) có nghĩa xa hơn là có khả năng 
tìm kiếm hạnh phúc và tránh đau khổ, tức khả năng ghét cái 
chết và đau khổ, và khả năng ham muốn sự sống và niềm 
hạnh phúc. 

Song, làm thế nào chúng ta có thể giải thích nhu cầu tôn 
trọng các chúng sinh vô tình, là loại được cho rằng không có 
khả năng cảm giác sự đau khổ hay sung sướng, và không có 
khả năng phát triển sự đồng cảm? Như tôi đã nói trước kia, 
chúng ta có thể chấp nhận rằng thảo mộc và loài chúng sanh 
vô tình có “một ước muốn phát triển” và “một ước muốn có 
xếp đặt” bằng cách mở rộng và áp dụng tính chất tri giác của 
loài cầm thú. Cuối cùng chúng ta có thể áp dụng thái độ của 
tâm từ đối với loài thảo mộc và chúng sinh vô tình. Như chúng 
ta biết, Đức Phật quan tâm đến cây cối và các hạt giống và 
ngài dạy các đệ tử không được đào xới đất một cách bất cẩn.” 





? Trong nhiễu trường hợp tương tự, xem Kyoung-joon Park, “Một 


740 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Lý do của sự cẩn thận về những việc này không được nói đến 
rõ ràng, nhưng chúng ta có thể thừa nhận rằng những người 
Phật giáo thời nguyên thuỷ biết rằng cây cỏ, đất và nước chứa 
các sinh vật cực nhỏ. Nói tóm lại bản chất của loài cầm thú là 
“có tri giác” có thể được áp dụng cho các thực vật và các 
chúng sinh vô tình, chúng có thể là những đối tượng của lòng 
từ giống như cầm thú. 

Thật ra, mặc dù không mở rộng và áp dụng tính chất hữu 
tình của cầm thú, điều rất rõ ràng là thực vật và những chúng 
sinh vô tình nên là đối tượng của lòng từ. Như chúng ta đã 
thấy trước đây, tất cả các vật liên quan trong “tiến trình của hệ 
thống đời sống thuộc chính thể luận” đều nên được tôn trọng 
bởi vì không có giới hạn nào giữa các vật hữu tình và vô tình 
hay giữa chúng sinh và không phải chúng sinh trong hệ thống 
đời sống có liên quan hỗ tương trên trái đất. Thật vậy, tâm bi 
một thái độ tôn trọng không chỉ giới hạn vào loài cầm thú. Nó 
được áp dụng cho tất cả mọi loài — thực vật, cầm thú, và cũng 
như loài chúng sinh vô tình. 

Sự vô hại (ahimsa) là một cách tu tập bình đẳng mang tính 
thụ động, trong khi tâm bị là một phương thức tu tập sự vô hại 
mang tính tích cực bằng cách tôn trọng tất cả các loài. Vô hại 
là thụ động vì nó tránh né một cách thụ động các hành vi gây 
ra đau khổ; tâm bi là tích cực vì nó làm việc một cách tích cực 
để giảm thiểu sự đau khổ và gia tăng hạnh phúc. Tuy nhiên, 
tâm bi và sự vô hại không phải là hai điều riêng biệt. Tâm bi 
bao hàm sự vô hại và vô hại cuối cùng nhắm đến tâm bi. Tâm 





Khảo Sát về Khái Niệm Thiên Nhiên của Đạo Phật,” một bài viết được 
trình bày tại cuộc Hội Thảo về Sinh Thái Học Phật Giáo tại Viện Văn 
Hoá Phật Giáo, 2003, tr. 20-23. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 741 


bi là tu tập tốt nhất sự tôn trọng và vô hại là tu tập tối thiểu sự 
tôn trọng. 

Nếu vô hại và tâm bi là những phương thức diễn tả sự tôn 
trọng đối với tất cả các loài, lòng từ (meữà) là đặc tính nên 
tảng của cả hai. Như chúng ta biết Kinh Từ Tâm nổi tiếng đòi 
hỏi chúng ta phải có một tâm bao la (appamàn cefasa), một cái 
tâm mong muốn hạnh phúc cho tất cả mọi loài chúng sinh 
trong mọi hướng mà không qũn một giây phút nào. '” Kinh này 
dạy chúng ta thể hiện một lòng từ và rõ ràng không yêu cầu 
chúng ta phải biểu lộ lòng từ trong những hành vi có thể nhìn 
thấy được. Khi lòng từ trở thành một phần cá tính của con 
người, một người như thế không thể làm hại sinh mạng hoặc 
phạm vào những hành vi tàn nhẫn. Một người có từ tâm không 
thể không có mà là luôn luôn có bi tâm, bất kể là liên quan 
đến tình huống hay chúng sinh nào. Một người như thế không 
thể không có tâm bi, dĩ nhiên là sẽ không phát sinh những 
xung đột nội tâm, và thậm chí sẽ không phải cố gắng có chủ ý. 
Một người như thế không thể ghét, hay không thích, làm hại 
hay giết chúng sinh nào. 

Từ tâm không phải là một hành vi hay một quy phạm được 
thực hiện vào một lúc. Từ tâm xuất phát từ cá tánh một người, 
như thế một người tu tập từ tâm không thể chịu đựng điều gì 
không có bi tâm và cảm thấy thiệt hại giống như sự đau khổ 
của mình. Đây là lý do tại sao lòng từ luôn luôn biểu lộ, bất kể 
đối tượng hay tình huống nào. 

Điều quan trọng là vô hại, bi tâm và từ tâm không tương 
đương với sự tôn trọng mù quáng đối với tất cả các loài. 





!9 Kinh Nipàta, tr. 149-151. 


742 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Chúng bao hàm một sự hiểu biết tính chất của sự sống: sự bất 
nhị của mình và người khác, của con người và thiên nhiên, của 
tâm và thế giới. Những đức độ này đều làm lợi lạc cho mình 
và người, và là một tu tập cụ thể về bình đẳng tính, cư xử với 
tất cả mọi loài khác cùng một thái độ như tôi cư xử với chính 
mình. Nói một cách ngắn gọn, sự tu tập này tịnh hoá ba trạng 
thái tâm ô nhiễm - tham, sân và si — và tịnh hoá ba loại hành 
vi - của thân, khẩu và ý. Tóm lại, nó tịnh hoá tâm và các hành 
vi. Đây là cốt lõi của sinh thái học Phật giáo. 
Kết Luận 

Vị trí của sinh thái học Phật giáo được thiết lập trên quan 
điểm thế giới là một sự dàn dựng của tâm và hành vi con 
người. Rõ ràng là không sống một đời bình đẳng và không cư 
xử với tất cả chúng sinh với thái độ như cư xử với chính mình, 
như sinh thái học Phật giáo đòi hỏi, chính là nguyên nhân của 
sự khủng hoảng sinh thái hiện nay. Sống một đời sống bình 
đẳng bao hàm một sự hiểu biết mối liên hệ hỗ tương và sự tuỳ 
thuộc lẫn nhau của tất cả các loài trong hệ sinh thái mang tính 
chính thể luận của trái đất và hiểu biết sự mong muốn của mọi 
loài là tìm kiếm hạnh phúc và tránh đau khổ. Sống một đời 
sống như thế có nghĩa là để qua một bên cái ngã ích kỹ và 
nhận thức được cái ngã-sinh thái bao hàm sự bất nhị về nhận 
thức luận, bản thể học và đạo đức học của tất cả các loài, và 
những đạo đức về vô hại, từ, bi. Tóm tắt đời sống này bằng 
những từ đơn giản nhất, có thể nói đó là một đời sống của tâm 
và hành vi trong sạch. 


++* 


ĐẠO PHẬTNGÀYNAY. 743 


_(IƯWTRNIMYNNTHNIIINMIRNNE - 
HIÍ H1 MÍT (I1 NIUWW TY TRUY TIM  ÌN (túi 


Jimmyong Sunữn 


Ngay sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật còn do dự trong việc 
phổ biến điều Ngài đã chứng ngộ cho thế giới biết, nhưng 
Phạm thiên xuất hiện từ cung trời và đã thành công trong việc 
thuyết phục Ngài truyền bá giáo lý. Đức Phật dạy Giáo Pháp 
cho năm người bạn đồng tu của Ngài tại Lộc Uyển ở Sarnath. 
Mặc dù điều quan trọng là nhận thức cái mà Đức Phật đã giác 
ngộ, và một điều cũng quan trọng là trình bày các lý do tại sao 
chúng ta nên tu tập và chứng ngộ giáo lý của Ngài. Khi Đức 
Phật ở tại Lộc Uyển gần Varanasi, Ngài bảo 60 vị đệ tử của 
Ngài trong Giáo Đoàn Phật Giáo đầu tiên đi mọi nơi và chia 
sẻ giáo lý của Ngài. Vào lúc tụ tập các đệ tử, Ngài dạy: 


744 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Này các hành giả! Ta đã giải thoát khỏi cái ách của cả trời 
và người, và các ông cũng thế. Này các hành giả! Bây giờ là 
lúc các ông giải thoát cho loài chúng sinh hữu tình. Hãy đi 
khắp nơi trên thế giới đừng chần chừ để mang lại lợi lạc và 
hạnh phúc thật sự cho mọi người. Này các hành giả! Trên 
đường du hành, các ông nên dạy Giáo Pháp thật rõ ràng như 
có thể được từ đầu đến cuối, và cảm thông với mọi người, bao 
dung với mọi người mà các ông có thể bao dung được. Thêm 
nữa, các ông nên trở thành một người trọn vẹn. Này các hành 
giả! Nhiều chúng sinh chỉ có một chút ít chướng ngại về 
nghiệp và một ít chìm trong đoạ lạc. Nền tảng tính tốt của họ 
vững vàng vì họ tương đối thoát khỏi các phiển não xấu ác. 
Tuy nhiên, họ đau khổ và sợ hãi chỉ vì họ không có cơ hội để 
nghe chánh pháp. Hãy dạy Giáo Pháp cho những người này. 
Này các hành giả! Ta cũng đi đến Uruvela để giảng Giáo 
Pháp. 

Sau khi lắng nghe những lời nhắc nhở này, 60 vị đệ tử 
gồm cả năm vị tỳ-kheo ni lên đường để truyền bá lời dạy của 
Phật. Đức Phật rời Uruvela. Ngày nay, trên 2500 năm qua và 
loài người đã chứng kiến những đổi thay quan trọng trong tập 
quán và văn hoá, và trên con đường học tập và giảng dạy tư 
tưởng Đức Phật. Nhưng huấn thị truyền bá Giáo Pháp này đặc 
biệt cần cho con người sống trong thời đại thông tin của thế kỷ 
21. Ngày nay các giá trị vật chất được đưa lên hàng đầu, trên 
những giá trị tinh thần. Do đó việc ai giảng dạy và giảng dạy 
cách nào có tính cách quyết định đối với việc chinh phục trái 
tim con người sống trong thời đại này. 





! Hangul Daejanggyeong Quyển 39, tr. 1096. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 745 


Điều cũng quan trọng là sử dụng đầy đủ phương tiện 
thông tin đại chúng đang thay đổi nhanh trong việc truyền bá 
Giáo Pháp. Cho nên, nhận thấy rằng hầu hết chư Phật tử tại 
Hàn Quốc là nữ giới, bài báo này có cái nhìn về chư ni Phật 
giáo trên Hệ Thống Truyền Thanh Phật Giáo (BBS) và BTN, 
một cáp truyền hình Phật giáo, đang hoạt động. Bài báo này 
cũng ôn lại nhu cầu sử dụng thông tin đại chúng trong việc 
truyền bá lời Phật dạy và những vấn để có liên hệ với nó. 
Hiểu Biết Truyền Thông Đại Chúng 

Ngày nay hầu hết người dân bỏ ra nhiễu thời gian để sử 
dụng truyền thông đại chúng. Trừ thời gian đang làm việc và 
ngũ nghĩ, những nhu cầu căn bản của sự sống, họ bỏ ra hầu 
hết thời gian còn lại cho truyền thông. Có một số lý do cho 
thực tại này. Truyền thông đại chúng cho phép chúng ta tiếp 
cận với điều đang xảy ra xung quanh chúng ta và trên thế giới 
và chia sẻ với những nền văn hoá khác. Nó cũng đóng một vai 
trò quan trọng trong việc giảng dạy các truyền thống của 
chúng ta, các giá trị và các quy tắc và cho phép chúng ta 
thưởng thức sự giải trí tại nhà. 

Truyền thông đại chúng có những hậu quả vừa tích cực 
vừa tiêu cực. Về mặt tích cực, nó cung cấp thông tin và đóng 
vai trò giáo dục và hướng dẫn cũng như đóng vai người điều 
phối xã hội. Tuy nhiên, về mặt tiêu cực, truyền thông đại 
chúng làm giẩm sút sự tiếp xúc của con người và đơn giản hoá 
những giá trị con người, như vậy làm xói mòn sự đa dạng văn 
hoá. Chắc chắn rằng, không có một hình thái truyền thông đại 
chúng nào mà không có cái mặt trái. Sự sử dụng khéo léo 
truyền thông sẽ tạo ra những hoạt động tuyên truyền hiệu quả 


746 RA KHỎI BÓNG TỐI 


hơn, cho nên chúng ta nên ghi nhớ sự kiện Ây và lợi dụng các 
khía cạnh tích cực của truyền thông. 


Ý Nghĩa Sự Thành Lập BBS 

BBS được thiết lập vào ngày I tháng năm, 1990, nhắm vào 
các cử toạ ở tỉnh Seoul và Gyungøi theo phương châm “Âm 
Thanh Giác Ngộ và Niềm Vui Chia Sẻ.” Năm nay đánh dấu kỹ 
niệm lần thứ 14 của tổ chức. BBS đã tiếp tục phát triển, mặc dù 
có lịch sử ngắn ngũi so với các mạng lưới dựa vào lòng tin khác. 
Đến năm 2004, BBS đặt trụ sở ở Seoul với các văn phòng ở 
Busan, Gwangju, Daegu, Cheongju, và Chuncheon. Cho đến 
nay nó đã vượt qua nhiều rào cẩn và mở rộng vững vàng nhóm 
cử toạ bằng cách tổ chức thời gian phát thanh và các chương 
trình để đáp lại không chỉ các Phật tử mà còn cho những người 
thế tục và những người theo các tôn giáo khác. 

BBS có những mặt tốt và những khuyết điểm khác với 
những mạng lưới thế tục khác vì tổ chức này dựa vào lòng tin. 
Do đó, điểu quan trọng là chấp nhận lên chương trình những 
kế hoạch phản ánh ý tưởng của Phật tử. Các mạng lưới tôn 
giáo cạnh tranh dữ đội để thu hút người dân càng nhiều càng 
tốt trong một cử toạ có giới hạn. Susan Tyler Eastman đưa ra 
một chương trình kế hoạch 5 điểm:” 

I. Tính tương hợp. Có nghĩa là các loại trưng bày khác 
nhau nên được lên thời gian biểu để phù hợp với đời sống 
hàng ngày của nhóm cử toạ được nhắm đến. Những người lập 





? “Sản Xuất Phát Thanh,” Wanzm (Phòng Phát Thanh của MBC, 
1991), tr. 56-58. Những điểm này dựa theo Susan Tyler Eastman, Chương 
Trình Phát Thanh/cáp: Các Kế Hoạch và Thực Hiện (Belmont, Calif: 
Công Ty Xuất Bản Wadsworth, 1993.) 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 747 


chương trình nên điều chỉnh các kế hoạch chương trình của họ 
theo các hoạt động thay đổi của nhóm cử toạ trong khoảng 
thời gian 24 giờ. 

2. Đưa thối quen vào công thức. Các chương trình lên 
thời gian biểu cho những dự đoán sát sao tạo nên các thói quen 
hoà hợp cuối cùng trở nên một cách máy móc. Nếu các chương 
trình được lên lịch thời gian tôn trọng đời sống hàng ngày của 
cử toạ, điều này sẽ làm cho họ dễ dàng nắm bắt thói quen. 

3. Kiểm soát lượng cử toạ. Các kế hoạch chương trình 
nên được đưa vào công thức theo cách tối đa hoá lượng cử toạ 
cho kỳ sau và từ các tuyến khác. 

4. Lưu trữ các nguồn chương trình. Việc phát thanh có 
khuynh hướng sử dụng tài liệu cho các chương trình nhanh 
chóng. Các cuộc trình diễn một khi thành công sẽ gây sự mến 
mộ. Khía cạnh quan trọng nhất của việc lập chương trình là 
đạt được lợi ích tối đa ở mỗi để mục của chương trình và tiếp 
tục phát triển những mẫu chương trình. 

5. Sự thu hút rộng rãi. Sự thu hút nhiều cử toạ khác 
nhau càng nhiều càng tốt làm cho mang lưới phát thanh lấy lại 
được vốn đầu tư và trang trải các chi phí hoạt động. Những 
người lập chương trình nên nhận ra người xem trông đợi cái gì 
và lập kế hoạch đúng theo đó." 

Năm yếu tố để lập chương trình này do Eastman đưa ra 
cũng có liên quan đến BBS. Vì BBS đặt trên lòng tin và chỉ 
dựa vào việc nghe đài, nên mạng lưới phát thanh buộc phải 
phát hoạ các kế hoạch chương trình cẩn thận từng chỉ tiết. 





3 Kim Byonghwa, “Nghiên Cứu Lập Trình về BBS,” Trường Cao Học 
Báo Chí tại Đại Học Kyung Hee, 1994, tr. 31-32. 


748 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Việc lập chương trình BBS nên được thiết kế để truyền bá 
giáo lý Đức Phật và khích lệ tu tập lòng tin, trong khi tôn trọng 
điều trông đợi của công chúng. 

Ngày nay đời sống người dân thay đổi nhanh chóng. Do 
tình hình này, sự sáng lập BBS 14 năm qua đã mang giáo 
pháp Đức Phật đến gần công chúng hơn. BBS cũng đóng một 
vai trò then chốt trong việc thúc đẩy giáo dục về học thuyết và 
tu tập đạo Phật ngoài truyền thống. Thêm vào đó, mạng lưới 
tôn giáo đã mở đầu sự hướng dẫn tu tập tín ngưỡng. 


Lập Trình của BBS cho Mùa Xuân 2004 


Chương trình lập ra cho mùa xuân 2004 trên BBS bao 
gồm các chương trình truyền bá Giáo Pháp, các chương trình 
văn hĩa, các vấn đề hiện nay và các chương trình giáo dục, và 
chương trình âm nhạc và giải trí. Các chương trình truyền bá 
Giáo Pháp gồm những buổi như “Bàn về Sự Tu Tập Tín 
Ngưỡng,” “Giai Điệu với Một Tách Trà,” “Gặp Gỡ Thánh 
Thiện,” “Vườn Lâm-tỳ-ni,” “Ánh sáng trong cảnh tăm tối,” 
“Tư Duy trong khi Sống,” “Gặp Gỡ giữa Đạo Phật và Hệ Sinh 
Thái,” “Về Thiển Định,” “Ánh Sáng Soi Đường,” và “Viếng 
Thăm các Ngôi Chùa Phật Giáo”. Các chương trình văn hoá 
gồm “Studio Hạnh Phúc,” “Phỏng Vấn BBS,” “Đời Sống 
Mới,” và “Thảo Luận về BBS: Triết Học và Thực Tại.” 
Những vấn để đương thời và các chương trình giáo dục gồm 
“Mạng Lưới Quốc Gia: Điều Gì Đang Xảy Ra Trong Nước?” 
“Tiếng Trống Giáo Pháp Và Chiếc Gậy Tre,” “Báo Buổi 
Sáng,” “Buổi Chiểu Vui Vẽ,” “Một Quốc Gia Thống Nhất,” 
“Vấn Tắt Hàng Tuần Của BBS: Tin Tức Và Con Người.” Các 
chương trình âm nhạc và giải trí gồm “Những Bài Hát Nhớ 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 749 


Quê,” “108 Bài Ca,” “Chuyến Lưu Diễn Âm Nhạc Thế Giới,” 
“Với Âm Nhạc,” “Nhạc Thiển,” “Nhạc Phim,” “Tìm Hiểu 
Nhạc Cổ Điển Hàn Quốc.” 

Chư Ni Phật Giáo Tổ Chức Các Buổi Diễn 

Chư tăng Phật giáo được mong đợi tổ chức các buổi giảng 
về Phật Giáo và thúc đẩy sự tu tập tín ngưỡng. Tuy nhiên, 
trong thực tế, họ chỉ tổ chức một số lượng nhỏ các buổi giảng 
so với Đài Loan, nước này có vài kênh phát thanh dành riêng 
cho việc truyền bá Phật giáo. Những trường hợp trọng điểm là 
các chương trình về một mạng lưới được Phật Quang San điều 
hành và một do Đạo Sư Chengyen, người lãnh đạo của Hội 
Tzu-Chi (Tín Ngưỡng Đối Chiếu). Hai mạng lưới này giẳng 
dạy các Phật tử và truyền bá Giáo Pháp và công tác xã hội qua 
nhiều chương trình khác nhau. Điều này khác xa với tình 
huống tại Hàn Quốc, nơi có nhiều chỗ cho sự cải tổ thúc đẩy 
Phật giáo sử dụng truyền thông đại chúng. 

Nếu bạn nhìn vào các buổi diễn do chư ni tổ chức hay 
đồng tổ chức, bạn sẽ biết được rằng họ đóng một vai trò quan 
trọng trong việc mang Đạo Phật xích lại gần người nghe hơn 
thông qua truyền thông đại chúng. Chẳng hạn, “Khuyến Tu về 
Lòng Tin” là một buổi trình bày ở đó người nghe có thể hỏi ba 
vị tu sĩ Phật giáo những vấn đề về giáo lý Đạo Phật và tu tập 
lòng tin. Một trong ba vị tu sĩ này là vị ni Phật Giáo. Vì 80 
phần trăm tu sĩ Phật giáo là nữ, sự cố vấn của vị ni Phật giáo 
này đã thu hút nhiều thính giả, từ những người mới vào đạo 
Phật đến những người nghiên cứu kinh điển. 

“G1ai Điệu với một Tách Trà” là một chương trình nổi 
tiếng bao quát cả những người theo các tôn giáo khác mà 


750 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không có một chút thành kiến. Đây là một trong số ít các 
chương trình tiếp tục làm gia tăng con số người đến dự từ khi 
BBS thành lập. Một vị ni Phật giáo tổ chương này vào thời 
BBS được thiết lập. Từ đó hầu hết các lần khác, những vị ni 
Phật giáo khác đã đảm trách chương trình mặc dù sự tổ chức 
có lần được các nữ cư sĩ dẫn chương trình. Thính giả bắt đài 
này cần có một hiểu biết sâu sắc về nhạc cổ điển tây phương. 
Đài này dùng nhạc cổ điển nhẹ nhàng và phổ biến để làm cho 
giáo lý Đức Phật thắm vào lòng người nghe một cách tự nhiên. 
Nó cũng giúp cho người nghe mở rộng được tâm trí, làm cho 
họ dễ tu tập giáo lý Đức Phật trong đời sống hàng ngày và tìm 
ra các vị Thiển sư quanh họ. Thính giả có thể bắt gặp những 
kinh nghiệm đầu tiên về tu tập từ chư tăng và những mẫu 
chuyện sưởi ấm lòng của người thường dân. Chương trình này 
giúp họ có thể lắng dịu lòng sân và tham phát triển không 
ngừng về mặt khác, nhưng sẽ biến mất khi lắng nghe âm nhạc. 
Nó cũng đem đến niềm hy vọng, trong đó người ta có thể vượt 
qua được một cẩm giác thất vọng và mất mát. Kết quả là 
chương trình này giúp đem lại sự an lạc cho tâm hồn. Bằng 
cách bắt đài này, thính giả sẽ tìm thấy sự ấm áp trong mắt họ 
và sự mềm mỏng trong lời nói và cách xử sự. Có thể dường 
như sự kết hợp của đạo Phật, nhạc cổ điển tây phương và một 
vị tu sĩ Phật giáo là người tổ chức là một điều hơi lạ lẫãm, 
nhưng sự khác lạ này tạo ra một môi trường dễ chịu ở đó thính 
giả có thể mở rộng cõi lòng của họ. 

“Gặp Gỡ Thánh Thiện” là một chương trình bao dung 
người bị thiệt thòi bằng lòng từ bi của Đức Phật. Lúc đầu, 
chương trình này thường chỉ là một chương trình đặc biệt ngày 
Thứ Sáu trên “Giai Điệu với Một Tách Trà,” mở rộng một bàn 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 751 


tay giúp đỡ người nghèo khó. Với vai trò ngày càng tăng, 
chương trình này đã được mở rộng thành chương trình một 
tiếng đồng hồ vào ngày thứ sau. Chương trình này đóng một 
phần thiết yếu trên mạng lưới dựa vào lòng tin, vì kênh này 
đòi phải làm cho xã hội thành một chỗ tốt hơn để sống. Một số 
đông thính giả đã được thu hút vào chương trình này, và 
chương trình đã phát đi hàng trăm đoạn. Trong các đoạn này 
nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã chia sẽ những câu 
chuyện nghèo khó và đau khổ của họ với thính giả. Vị ni Phật 
giáo tổ chức chương trình này đưa ra cho thính giả sự suy xét 
sâu xa và ân cần. 

Một chương trình khác do một vị ni Phật giáo tổ chức là 
“Vườn Lâm-tỳ-ni”, nhắm vào trẻ em. Giáo hội Jogye của Phật 
giáo Hàn Quốc, tông phái Phật giáo lớn nhất trong nước, đã 
nhận thấy rằng tuổi trẻ là nhóm thính giả nhỏ tuổi nhất của họ. 
Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của chương trình thiếu 
nhi trong việc nuôi dưỡng các thế hệ hành giả tương lai của 
Phật giáo Hàn Quốc. Vị chủ trì hiện nay, cũng là một người tổ 
chức phát thanh chuyên nghiệp, dùng việc kể chuyện bằng 
miệng để hướng dẫn chương trình. Bà đúng là người để tổ 
chức chương trình, vì bà cũng điều hành một vườn trẻ liên kết 
với một ngôi chùa Phật giáo. 

Vào tháng 6 năm 2004, chư ni Phật giáo nói trên vẫn đang 
thực hiện các hoạt động truyền giáo qua BBS. Thêm vào đó, 
chư ni Phật giáo cung cấp các bài giảng Giáo lý và kinh điển 
trên các chương trình giáo dục khác. Những chương trình này 
không do chư ni tổ chức, nhưng để cao chư tăng khác được 
chọn lựa trên căn bản các kinh mà họ giảng. 


752_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Sự Nổi Bật của BTN 

Hệ thống truyền hình Phật giáo (BTN) diễn ra mắt và 
phát hành chương trình truyền hình đầu tiên vào ngày 1 tháng 
ba, 1995 vào thời gian trước khi các Phật tử sống trong thời đại 
truyền thông đại chúng này bắt đầu bắt đài. BTN được thiết 
lập với mục đích tuyên dương âm thanh Giáo Pháp đi xa và 
rộng khắp qua cảnh phim xem được, chuẩn bị cộng đồng Phật 
giáo cho thời đại thông tin, dẫn đường trong việc thúc đẩy một 
nên văn hoá truyển thông bằng âm thanh, truyền bá Chánh 
Pháp khắp thế giới, đem gương mặt nhân loại lên các buổi 
diễn, làm xã hội lành mạnh hơn, và làm giàu văn hoá. 

Mạng lưới cáp Phật giáo khởi đi bằng một sự bắt đầu tốt 
đẹp. BTN đảm bảo đủ vốn bằng cách khích lệ các chùa và các 
nhóm cùng Phật tử khắp nước để sắp xếp cho việc cúng dường 
công khai đầu tiên. Tuy nhiên, BTN đã không nhận ra một 
CEO chuyên nghiệp trong cộng đồng Phật giáo và có những 
khó khăn về tài chánh kể từ đó. Cho nên, mạng lưới truyền 
hình Phật giáo không sống được theo sự mong đợi của nhiều 
Phật tử đã sắp xếp cho IPO. Hiện nay, BTN chỉ điều hành để 
ở lại trong kinh doanh. 

BTN đã cố gắng hết sức để đáp ứng những quan tâm trí 
thức của người xem bằng việc cống hiến những chương trình 
khác nhau. Tuy nhiên, BTN có những hạn chế của mình với tư 
cách là một mạng lưới truyền hình cáp. Song người ta có thể 
cho rằng các mạng lưới truyền hình cáp tự do thoát khỏi sự can 
thiệp của chính phủ và sự xét nét của công chúng hơn là 
những mạng lưới phát hình khác. Các mạng lưới phát hình đều 
chịu sự giám sát chặt chẽ, vì chúng sử dụng tầng sóng thuộc 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY 753 
tài sản công chúng." 
Lập Trình trên BTN 


Các chương trình được phát sóng trên BTN gồm chương 
trình giảng dạy đạo Phật, các chương trình giáo dục, chương 
trình văn hoá, chương trình y tế, và những chương trình đặc 
biệt. Các chương trình giảng dạy Phật pháp bao gồm những 
chương trình như “Thiển Định Ngày nay,” “Niết-bàn trên 
Truyền Hình,” “Công Phu Khuya của Đạo Phật,” “Bốn Loại 
Dâng Cúng,” “Công Phu Chiểu của Đạo Phật,” “Ban Hộ 
Niệm Truyền Hình,” “Kinh Kim Cang,” “Thành Phật,” 
“Giảng Ba Phút,” “Ngàn Tay Ngàn Mắt,” “Vườn Lâm-tỳ-ni 
Pang Pang,” “Tâm Kinh,” “Kinh Ngàn Mắt Ngàn Tay,” “Sám 
Hối 108,” và “Những Ngôi Chùa nổi tiếng ở Hàn Quốc.” Các 
chương trình giáo dục gồm các cống hiến như: “Bài Giảng 
Kinh của Sư Seongun,” “Giảng Kinh A-hàm,” “Giảng Kinh 
Pháp Hoa của Ngài Sujin,” “Nghiên Cứu Phật Giáo Mới của 
Ngài Uhhak,” “Bài Pháp Đánh Thức Niềm Tin vào Đại Thừa 
của Ngài Jiun,” “Nhìn Lại các Pháp Thoại,” và “Giảng Thiển 
của Ngài Hyegeo.” Các chương trình văn hoá gồm có các sô 
như “Plaza mở trên TV,” “Tìm hiểu về Tiệc Trà,” “Thi Ca và 
Tình Yêu của ngài Mukyeon,” “Điểm Phim của Ha Jaebong,” 
“Pháp Thoại Anh Ngữ cho Tu Sĩ Nước Ngoài,” “Phiên Họp 
Pansory của Shin Younghee,” và “Giáo Sư Jeong ByungJo nói 
về Đạo Phật và Xã Hội Hiện Đại.” Chương trình y tế gồm 
những chủ để như “Yoga Thiển của Jeongsyeong,” “Ấn 
Kiêng Cho Sức Khoẻ của Giáo sư Jeong Sechae,” 
“Donguibogam Bằng Số,” và “Y Học Truyền Hình Phật 





*# Kim Uhryong, Nanam (TV cáp, 1991), tr. 32. 


754 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Giáo.” Các chương trình đặc biệt được phát sóng gồm “Trên 
Trời Và Dưới Đất, Nhạc Pop Là Tất Cả,” “Sự Ngược Đãi Phật 
Giáo Trong Thời Đại Chosun,” “Giảng Về Văn Hoá Phật 
Giáo,” và “Chương Trình Truyền Hình Đặc Biệt Phật Giáo.” 
Các chương trình bổ sung được phát sóng ngoài thời khoá biểu 
thường kỳ. 

BTN cống hiến nhiều chương trình với tinh thần truyền bá 
giáo lý Đức Phật rộng xa. Tuy nhiên, đáng tiếc là chỉ có một 
số ít chư ni tham gia những chương trình này. Một số chư ni 
dạy tại Trường Unmum Shangh, Đại Học Dongsguk, và Đại 
Học Joong Ang Sangha đã xuất hiện trên các sô BTN, nhưng 
không may là hầu hết các sô này đều do chư tăng chi phối. 
Trong những ngày đầu của BTN, một vị ni đã tổ chức một sô 
làm bếp được quần chúng hâm mộ đông đảo. Một vị ni khác tổ 
chức một sô thiếu nhi một khoảng thời gian. 


Các Chương Trình Thích Hợp Nhất để Các Tu Sĩ Phật 
Giáo Tổ Chức 

Nhìn sâu sát các chương trình trên BBS và BTN cho thấy 
rằng có một số sô truyền hình mà các tu sĩ Phật giáo có thể 
thích hợp nhất trong việc tổ chức, như các sô về giảng kinh, 
giảng học thuyết Phật giáo, tu tập lòng tin, cố vấn, tu tập, 
thiển, và dạy cho thiếu nhi và giới trẻ. Trong thực tế, chỉ có 
một số nhỏ chư tăng đang tổ chức các sô này. Có một vài lý do 
đằng sau sự thiếu hoạt động của các tu sĩ Phật giáo trên truyền 
thông đại chúng. 

Trước tiên, những người xuất gia trong Giáo Hội Jogye 
của Phật giáo Hàn Quốc nhắm vào việc tu hành. Sự tu tập của 
họ dựa vào Thiền Gahn-hwa làm cho họ miễn cưỡng xuất hiện 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY. 755 


trên các sô TV hay truyền thanh để truyền bá và giảng dạy 
giáo lý Đức Phật. 

Thứ hai, có ít chương trình huấn luyện được thiết kế để 
giúp chư tăng phát triển chuyên môn và kỷ năng cần thiết để 
tổ chức một sô diễn. Thậm chí nếu một tu sĩ Phật 

Giáo có chuyên môn về tri thức trong một lãnh vực cụ thể 
nào đó, họ vẫn không có khả năng để chia sẻ lời nói của mình 
cho cử toạ một cách hiệu quả khi không có chuyên môn về 
truyền thanh. Điều này làm nổi rõ nhu cầu chương trình huấn 
luyện cho các tu sĩ Phật giáo. 

Thứ ba, các tu sĩ Phật giáo thiếu quan tâm và sự hiểu biết 
về truyền thông. Đa số họ tìm phương tiện truyền thông đại 
chúng liên quan đến tu tập. Dựa vào sự thiếu hiểu biết này, 
cần có sự giúp đỡ để họ nhận thức sự lợi ích của truyền thông 
phát thanh trong việc hướng dẫn công cuộc truyền đạo. 

Trong một nghĩa nào đó, những giới hạn mà tôi đã nêu ra 
có thể là thuộc tính của những vấn để cơ cấu trong các hội 
Phật giáo ở Hàn Quốc. Tính tự mãn trong cộng đồng Phật giáo 
Hàn Quốc cũng đáng quy trách, đưa đến một sự không chuẩn 
bị cho tương lai. 


Kết Luận 

Ngày nay, nhiều Phật tử nữ đang đóng một vai trò tích cực 
trong Phật giáo Hàn Quốc, không như thời xưa. Đáng kể là 
chư ni Phật giáo thường nhắm vào việc tu tập sống trong các 
chùa đang mở rộng vai trò của họ trong việc truyền bá Giáo 
Pháp và công tác xã hội. Họ đang có một thái độ tiên phong 
ngày càng tăng. Tu tập và truyền bá giống như hai mặt của 
một đồng tiền. Nói cách khác, hai hoạt động này có thể củng 
cố lẫn nhau. 


756 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Các hội Phật giáo được đòi hỏi phải làm cho sự quản trị 
nhân viên của họ hữu hiệu hơn bằng cách nhận ra các kỷ năng 
cá nhân của người tu sĩ và bổ nhiệm họ vào những chức vụ 
thích đáng. Nhiều vị trong số họ nói rằng họ không có khuynh 
hướng thực hiện công việc truyền bá qua phương tiện truyền 
thông đại chúng, không phải vì họ thiếu khả năng chuyên môn 
và tài giỏi, mà vì các giáo hội Phật giáo và các chùa mà họ lệ 
thuộc không hỗ trợ đời sống cho họ. 

Có một câu ngạn ngữ nói rằng chức vụ mà một người nắm 
giữ sẽ xác định năng lực của họ sau này. Không ai có thể có 
năng lực vào lúc khởi đầu. Không có gì hoàn hảo trong thế 
gian này. Trước khi đạt đến giác ngộ chúng ta đều ở trong tiến 
trình trở thành một con người có nhân cách giống như Đức 
Phật, được giải thoát và thông thái. Cũng vậy, cần tốn nhiều 
thời gian và tiền bạc để nuôi dưỡng một chuyên gia trong một 
lãnh vực cụ thể. Đây là điều cả các giáo hội Phật giáo lẫn tu sĩ 
nên nhớ. 

Chúng ta không có khả năng đoán trước tương lai mấy 
ngàn năm tới như Đức Phật. Tuy nhiên, bổn phận của toàn bộ 
cộng đồng Phật giáo là kết hợp sức mạnh trong việc chuẩn bị 
cho Phật giáo một trăm năm sau ngay từ bây giờ. Đừng bao 
giờ quên rằng một khi bạn biết vấn để là gì thì câu trả lời sẽ 
sẵn sàng cho bạn chẳng bao lâu. 


++* 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 7Š7 


(IIIIWMIPII VÌTUTÌP II UV HỆ 
Bài Học (la Niớe Úe Trong Việe Đối Phó Với Những Dị Biệt 


Diana Cousens 


Vào tháng hai, 2004, tôi tham gia một đoàn gồm 500 
người Việt trong 11 chuyến xe buýt để đi một vòng suốt ngày 
xuyên qua Melbourne, thăm tám ngôi chùa Phật giáo đủ lớn 
để cung cấp phòng ở cho 500 khách du lịch trong một buổi 
họp. Tất cả các ngôi chùa này đều được xây cất khoảng 10 
đến 15 năm trước đó, mặc dù một số có các ngôi chùa của 
người tiền bối trước cũ hơn. Các chùa thuộc về truyền thống 
Phật giáo Căm-bốt, Tích Lan, Trung Hoa, Việt Nam và Tây 
Tạng. Chuyến đi là một sự kiện trong năm để kỷ niệm Năm 
Mới của Việt Nam và Trung Hoa. 

Chuyến đi đầu năm mới kỷ niệm sức mạnh đồng nhất của 
Phật giáo ở Melbourne và tính chất vượt qua ranh giới chủng 
tộc của sự đồng nhất đó. Ở Úc, bất kỳ những căng thẳng giữa 


758_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


các nhóm dị biệt, chẳng hạn giữa người Căm-bốt với người 
Việt, hay người Tây Tạng với người Hoa hay Đại Thừa với 
Nguyên Thuỷ, đều không can hệ gì. Chúng tôi đều là các Phật 
tử và thế là đủ rồi. 

Một khuynh hướng phi giáo phái như thế đối với đạo Phật 
có thể có vì hầu hết Phật tử ở Úc đều là những người nhập cư 
trong một đất nước mới hay những người Úc-Anglo mới được 
cải đạo. Quan trọng là tìm ra được những mối quan tâm và 
quan hệ chung hơn là lo lắng về những sự thù địch còn rơi rớt 
lại từ các thế kỹ đã qua. Sự thiết lập các ngôi chùa đạo Phật là 
một dấu hiệu trông thấy được của sự thiết lập Giáo Pháp vừa 
qua trên một vùng đất mới. Các ngôi chùa có thể cung cấp 
chỗ ở cho 500 khách viếng thăm phải tốn trên một triệu đô Úc, 
có thể là vài triệu. Các chùa biểu trưng cho một sự chuyển 
giao từ các cộng đồng thường gồm một số lớn những người 
nhập cư, nhiều người trong số đó vừa mới đến. Chẳng hạn đa 
số những người đến từ Nam Dương với tư cách là ty nạn 30 
mươi năm về trước. 

Phải thừa nhận là việc xây chùa rất quan trọng, nhưng tiêu 
điểm của bài viết của tôi đặt ở những cách khác, có lẽ là kém 
rõ ràng về việc xác nhận khả tính của việc tu tập đạo Phật. Là 
công dân của một đất nước, chúng ta phải tham gia vào phần 
còn lại của xã hội, như các phiên toà, bệnh viện, nhà tù, 
trường học, viện đại học, và công trường. Những tình huống có 
thể xuất hiện trong các hoàn cảnh này, đòi hỏi các đặc tính 
của một khuynh hướng Phật giáo. Có những thời điểm cho sự 
bất đồng lớn giữa việc tu tập đạo Phật và các quy tắc được đặt 
ra trong luật pháp của nước Úc. 


ĐẠO PHẬTNGÀYNAY 759 


Các Lời Nguyện và Khẳng Định Tính Cách Đa Văn Hoá 

Chẳng hạn, trong các phiên toà ở Úc, người ta được chọn 
lựa thể nói sự thật trên quyển kinh thánh Thiên chúa giáo, 
hoặc làm một sự xác nhận. Năm 2002, Chính Phủ Bang 
Victoria đảm trách một “Cuôc Thẩm Vấn về Những Lời Thể 
và Xác Quyết liên quan đến Cộng Đồng Đa Văn Hoá.” Hai 
thành viên khác của Ủy Ban Phật Giáo của Victoria và tôi 
xuất hiện trước Cuộc Thẩm Vấn với tư cách là những nhân 
chứng chuyên môn. Sự thực hành trong quá khứ ở các phiên 
toà đã chứng kiến một tính chất sẵn có không cân sức của sự 
khẳng định của người không theo Thiên chúa giáo. Một số 
cộng đồng có thể thể trên cuốn kinh thánh khác hơn là Phúc 
Âm. Trong cuộc Thẩm Vấn, Hội Đồng Hồi Giáo tuyên bố 
rằng không thích hợp cho đạo Hồi thể trên quyển kinh Qurˆan! 
và chúng tôi cho rằng tốt hơn là không thể trên một quyển 
kinh Phật. 

Phòng xử án là một môi trường thế tục và trong một tình 
huống đạo Phật những lời thể nguyện về tôn giáo thường được 
thực hiện cùng với một sự tu tập tôn giáo. Dường như nỗ lực 
tìm ra một “sách thánh” thay thế cho quyển Phúc Âm đối với 
người không theo đạo Chúa đã được thực hiện để điều chỉnh 
cho phù hợp phiên xử trong quá khứ và những mong đợi của 
các viên chức toà án. Những sự thực thi và mong đợi này đã 
được điều chỉnh cho sự đơn giản và để tránh việc bào chữa và 
giải thích.” Trong trường hợp chúng tôi, chúng tôi tranh đấu 





Ủy Ban Cải Cách Luật Pháp Ban Victoria, Cuộc Thẩm Vấn Những 
Lời Thề Và Xác Quyết Liên Quan Đến Cộng Đông Đa Văn Hoá 
(MeTbourne, Nhà ¡n chính phủ, 2002) tr. 81-83. 

” Sách đã dẫn, tr. 83. 


760 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cho người theo Phật không thực hiện lời thể trên kinh sách." 
Hơn nữa, không có một quyển kinh Phật nào nên được dùng 
trong toà án, vì các kinh điển Phật giáo khác nhau trong những 
nước Phật giáo và giữa các quốc gia Phật giáo, chưa kể đến 
những vấn để phức tạp về ngôn ngữ. Chúng tôi để nghị rằng 
lời nguyện đạo Phật nên thực hiện liên quan đến lời cam kết 
không nói dối, chứ không phải cam với Đức Phật. Trong một 
môi trường thế tục, chúng tôi đề nghị lời nguyện đạo Phật nên 
rất đơn giản. Câu để nghị của chúng tôi là: “Theo giới nói sự 
thật và nhớ các hậu quả của lời nói dối, tôi (tên), xin long 
trọng tuặn bố một cách chân thật rằng tôi sẽ nói sự thật và 
không nói gì ngoài sự thật. ” 

Yêu cầu là cũng xem xét câu nói mà các toà chỉ đưa ra 
một lời thể tôn giáo cho mọi người. Chúng tôi đồng ý rằng 
nhiều loại câu thể có sẵn thích hợp với nhiều loại người khác 
nhau. Đối với những người tin Chúa, chẳng hạn, nó bao gồm 
một câu liên quan đến Chúa. Đối với người Phật tử và những 
người vô thần khác, một câu như thế nên bỏ đi là tốt nhất. 
Chúng tôi vui mừng thấy rằng một đề nghị yêu cầu là những 
lời nguyện ràng buộc về mặt pháp lý phù hợp với các tín 
ngưỡng và tu tập tôn giáo khác nhau, và toà án nên lên sẵn 
một danh sách các lời thệ nguyện được xem như là có thể 
chấp nhận được." 

Là những Phật tử Úc châu, chúng tôi có được những cơ hội 
để nhìn và thay đổi sự tu tập mang tính tập quán trong nhiều 
tình huống, như trong trường hợp nơi phòng xử án. Sự tu tập 





3 Sách đã dẫn, tr. 81. 
* Sách đã dẫn, tr. xx. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 761 


theo tập quán trong bất kỳ xã hội nào thường không thể trông 
thấy được, vì nó được xem là “bình thường.” Nước Úc có một 
cộng đồng Phật giáo Trung Hoa rộng lớn trong thời đổ xô tìm 
vàng giữa thế kỷ 19, nhưng người theo Phật hầu như đã biến 
mất cho đến khi người nhập cư châu Á tràn vào từ những năm 
1970. Việc khám phá ra Đạo Phật của Phật tử người Anglo- 
Celtic vào cùng thời kỳ này. Do đó, các cơ chế công cộng đã 
được một sự nhạy cảm của người Thiên chúa giáo, người Âu 
châu thường là người Anh, cho biết một cách rộng rãi. Sự chấp 
nhận tư tưởng Úc châu như là một xã hội đa văn hoá, một ý 
tưởng đã đạt được sức đẩy trên 30 năm trước, đã cung cấp một 
cơ hội làm thay đổi sự tu tập mang tính tập quán. 


Đạo Luật Coroner chống lại Những Yêu Cầu Tu Tập 

Có một số trường hợp quan trọng khi bộ luật tu tập theo 
tập quán của Úc và những sự nhạy cảm đạo Phật xung đột 
nhau. Những cơ hội đáng ngạc nhiên nhất xuất hiện năm 1993 
là hậu quả của cái chết của một vị lạt-ma Sakyapa Tây Tạng 
Gyalsay Rinpoche ở Canbera, thành phố thủ đô của Úc. Vào 
cái đêm trước khi qua đời, vị này đã ưa ra một quyền năng 
của Phật Dược Sư. Trước đó, ngài đã kêu quá đau đầu vài tuần 
trước. Trong đêm mạch máu vỡ ra trong não, và ngài chết vì 
bị đột quy. Vào buổi sáng, những người học trò ngài phát hiện 
ngài chết trên giường. Không có những vị lạt-ma Tây Tạng 
khác ở Canberra vào lúc đó. Các học trò ngài bị sốc và cảm 
nhận một sự mất mát, gọi xe cứu thương với hy vọng là ngài 
có thể sống lại. Họ cũng tiếp xúc với vị trưởng ban truyển 
thống Phật giáo, Đức Sakya Trizin. Lời khuyên của vị này là 
không nên di đời cái xác, rằng nên cầu nguyện trước người 
chết, và nên tránh mỗ xác. 


762 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Trong khi xe cứu thương đến và các người học trò của 
ngài lưu ý cảnh sát rằng họ muốn hoàn tất các buổi cầu 
nguyện trước khi đem cái xác đi. Cảnh sát tổ ra kiên nhẫn và 
thương lượng việc di dời cái xác với các người học trò. Sau vài 
giờ, hai vị lạt-ma đến từ Sydney và thực hiện thêm những bài 
cầu kinh trước xác của Gyalsay Rinpoche tại nhà xác. Các vị 
lạt-ma đoan chắc với các học trò rằng vị Rinpoche đã chết vì 
“trúng gió” và cái thức của ngài đã rời khỏi xác ngay lúc đó. 
Do đó, họ nói điều đó chẳng ngăn trở việc thực hiện một cuộc 
mỗ xác, mặc dù vị trưởng ban truyền thống Sakya đã nói tốt 
hơn là tránh mỗ xác. Các học trò gặp vị Chưởng Lý, người 
điều tra cái chết bất thường, vị bác sĩ lên lịch mỗ xác, các vị 
đại diện từ Văn Phòng Tây Tạng, và bác sĩ của ngài Rinpoche. 
Luật yêu cầu mỗ xác nhưng có thể giới hạn không mỗ đầu vị 
Rinpoche. Vị Chưởng Lý cũng nói luật có thể thay đổi. Sau 
đó, ông thông báo một cuộc điều tra sẽ được tổ chức theo luật 
Australian Capital Territory Coroners Act. Xác được ướp 
cùng với buổi cầu nguyện của những đệ tử trong nhà quàn suốt 
buổi ướp xác. Sau đó xác được chở bằng máy bay trở về tu 
viện của ngài Rinpoche ở Ấn-độ để chôn cất.° 

Bi kịch này đến như một cú sốc đối với cộng đồng Phật 
giáo Úc châu. Chúng tôi không có một sự chuẩn bị nào cho cái 
chết của một vị lạt-ma. Luật pháp Úc và sự tu tập theo tập 
quán không có ủng hộ một quan điểm Phật giáo nào hay 
những trông đợi về mặt văn hoá của Tây Tạng. Những mối 





” Ann Pickering, “Respecting Spiritual and Cultural Beliefs About 
Death - An Australian Buddhist Case Study,” một cuộc nói chuyện với 
Uỷ Ban Nhân Quyền, Đức Tin và Văn Hoá, do Association for Baha'l 
Studies tổ chức tại Canberra, Úc, ngày 7-8 tháng 11, 1998. 


ĐAO PHẬTNGÀYNAY_ 763 


quan tâm chính của đạo Phật là không di dời xác thân, ưa ra 
một cơ hội để tu tập tôn giáo và tránh một cuộc mỗ xác. 
Những mối quan tâm khác là địa vị đứng đầu nên trao cho các 
nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo, như chức trưởng ban truyền 
thống Sakya và các vị lạt-ma đến từ Sysney. Luật nước Úc 
giao quyển cho các thành viên gia đình, trong khi đứng ở quan 
iêm Phật giáo Tây Tạng, trách nhiệm củng cố sự tu tập thích 
hợp nằm trong tay các thẩm quyền tôn giáo. Trong trường hợp 
cái chết của một vị tăng hay ni đạo Phật đã từ bỏ đời sống gia 
đình, các thành viên gia đình có thể là thứ yếu trong việc lập 
kế hoạch cho mọi điều. Ở Úc có một sự song hành trong đó 
những ngoại lệ được giao cho Thổ dân và dân đảo Torres 
Strait, trong số họ phong tục tập quán và truyền thống cũng có 
thể giao trách nhiệm cho một người ngoài gia đình. Một điều 
khác phải tính đến nữa là nhiều người Úc cũng có tín ngưỡng 
tâm linh không giống với các thành viên trong gia đình. 

Sự thẩm tra ạo luật Coroner ưa ến kết quảÌ các tu chính 
án phản ánh một số quan tâm này có hiệu lực vào năm 1997. 
Trong việc quyết định xem người điều tra viên nên ra lệnh mỗ 
xác hay di chuyển cái xác, bây giờ đạo luật quy định rằng viên 
điều tra có thể “quan tâm đến ước muốn làm giảm tối thiểu 
nguyên nhân của nỗi đau buồn hay khĩ chịu cho những người 
mà do thái độ văn hoá hay tín ngưỡng tâm linh, có thể phải 
đau buôn hay khó chịu một ếch hợp lĩ.”“ Đây là một bước tiến 
lớn, nhưng một ý thức về tầm quan trọng của thẩm quyền tâm 
linh đối với các Phật tử vào lúc chết vẫn chưa được thành luật. 





° Australian Capital Territory Coroners Act, Phẩm 28. Trích trong 
sách đã dẫn, tr. 6. 


764 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tu Tập Sự Chăm Sóc của Đạo Phật cho Người Lâm Chung 

Những thảo luận của tôi với bạn bè ở Canberra có một vai 
trò trong việc lo cho cái chết của Gyalsay Tulku và thay đổi 
luật ở đó, và vai trò của tôi ở Hội Đồng Phật Giáo Victoria, 
gợi hứng cho tôi làm ra một ấn phẩm nhỏ hỗ trợ các Phật tử 
vào lúc lâm chung.” Kết quả của việc làm này là quyển sách 
nhỏ có tên Sự Chăm Sóc cho Người Lâm Chung của Đạo Phật. 
Do cộng đồng Phật giáo đa chủng tộc của Úc — được phản ánh 
trong nhiều loại chùa chiển rộng lớn đã được để cập đến — 
một ý kiến hay là tham vấn những cộng đồng Phật giáo lớn về 
các thủ tục thích hợp vào lúc lâm chung. Tôi đưa ra mẫu 
những câu hỏi như sau: 

e  Trons truyền thống của bạn, khi một người biết mình 
sắp chết, có một phươngthức nào đặc biệt để chuẩn bị giúp đỡ 
cho họ không? 

e_ Trong truyền thống của bạn, điều gì tốt để làm cho một 
người đang hấp hối? 

e_ Điều gì nên tránh xung quanh một người đang hấp hối? 

e Có những nghi thức đặc biệt nào, lễ lạc nào, hay những 
thủ tục nào mà người hấp hối phải làm hay đã làm trước khi chết? 

e_ Bạn có thể nói cho chúng tôi biết những lời cầu nguyện 
hay bài chú đặc biệt nào mà một người đang hấp hối nên lập 
lại hay được lập lại trước mặt họ? 

e Sự hiện diện của họ hàng là có ích hay không cho 
người hấp hối vào lúc chết? 





7 Di Cousens, đã xuất bản Hỗ Trợ của Đạo Phật cho Người Lâm Chung 
(Footsray West:Buddhist Council of Victoria, 2004). 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 765 


e Có một cách đặc biệt nào để làm đối với thân xác sau 
khi chết? (Như giai đoạn không chạm vào xác hay không 
chạm vào phần đặc biệt nào của xác chết?) 

e_ Trong truyền thống của bạn có thể chấp nhận một cuộc 
mỗ xác không nếu có một điểu gì đó không chắc chắn về 
nguyên nhân cái chết? 

e Có thể chấp nhận hiến một cơ quan của xác chết 
không? 

e_ Phương thức tống táng nào bạn thích? 

e_ Điều sì lợi lạc nhất nên làm cho một người sau khi họ 
chết? 

Câu trả lời cho những vấn đề này của các thành viên các 
nhóm Nguyên Thuỷ khác đã chồng lên nhau, cho nên một bộ 
phận Nguyên Thuỷ riêng biệt được sưu tập. Trong số những 
người được hỏi thuộc phái Đại Thừa, như Nhật Bản, Trung 
Hoa, Tây Tạng và Việt Nam, chúng ta nhận ra một loạt các 
câu trả lời rộng rãi. Người tài trợ cho ấn phẩm này là Chùa 
Yung Yang, một ngôi chùa Trung Hoa người Đài Loan ở 
Narre Warren, một khu ngoại ô của Melbourne. VỊ sư trưởng 
của chùa này để nghị rằng các phẩm tiếng Hoa và Việt trong 
cuốn sách này được dịch ra những ngôn ngữ đó. Ở giai đoạn 
về sau trong việc phát triển sách này, vị chủ tịch của Hội 
Đồng Phật giáo Victoria và tôi đi viếng thăm chủ tịch Ủy Ban 
Đa Văn Hoá của Victoria, vị này đồng ý đóng góp 2000 bản in 
sách này và phân phát nó cho mỗi quận trong mỗi bệnh viện, 
nhà giam, nhà trẻ, cơ sở dạy y học và phòng an sinh trong ban 
Victoria. Nghĩa trang lớn nhất ở Victoria, Necropolis, đã phân 
phát 250 cuốn sách nhỏ cho tất cả các giám đốc tang lễ tại 


766 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Melbourne. Đồng thời Necropolis đang phát triển một khu vực 
nghĩa trang Phật giáo Trung Hoa rộng lớn, có phong cảnh 
được làm theo quy tắc của Feng Shui. 

Cho nên vấn đề có thể được đặt ra là: Làm sao thực hành 
được lời khuyên trong sách nhỏ khác với phong tục của người 
Úc? Nó thay đổi cách cư xử theo ý nghĩa nào trong một bệnh 
viện? Nó giúp cho những người chăm sóc bệnh của các Phật tử 
mà không phải là Phật tử hoặc có thể có sự sáp nhập vào đạo 
Phật thuộc gia đình mập mờ không có sự hiểu biết sâu sắc lắm? 

Một giả định ngầm trong tất cả các lời khuyên được đưa ra 
là người lâm chung đang chuẩn bị cho kiếp sau. Có một sự 
nhấn mạnh được chia sẻ giữa tất cả những người chung quanh 
về tầm quan trọng của việc giữ gìn một môi trường an lạc, 
không tranh chấp hay khóc than, tạo ra một bầu không khí tâm 
linh qua việc đọc đi đọc lại các bài chú, các lời cầu nguyện 
hay những tưởng tượng được tiếp dẫn. Một người Việt được 
phỏng vấn, Thượng toạ Thích Phước Tân, khuyên rằng thời 
gian đến gần cái chết là thời gian để sám hối, tịnh hoá tâm, và 
xác định sự tu tập nương tựa vào Tam Bảo. Ngài khuyên nên 
mở băng tụng kinh và đặt hình ảnh Đức Phật trước mặt người 
hấp hối. Người Trung Hoa khuyên nên làm các việc tốt cho 
người hấp hối và hổi hướng công đức. Những để nghị này đưa 
ra một tiến trình chuẩn bị khá phức tạp, có lẽ trái ngược với 
tầm quan trọng về y học nhằm giảm bớt sự đau đớn. Hầu hết 
Phật tử ở Úc là gốc người Việt hoặc người Hoa. Với câu hỏi 
khác, một người Hoa được phỏng vấn trả lời rằng khơng nên 
lay tỉnh người chết lại và không được động vào họ khoảng tám 
đến mười tiếng đồng hồ sau khi chết. Cả hai lời khuyên này 
khác với sự thực hành thông thường ở bệnh viện. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 767 


Sách nhấn mạnh vào sự trợ niệm có thể được của một vị 
tăng hay ni. Nó đặt ra câu hỏi: Có lợi hay bất lợi cho người 
đang hấp hối nếu có họ hàng hiện diện vào lúc chết? Câu hỏi 
này không thừa nhận sự ưu tiên của họ hàng gia đình và các 
câu trả lời cho câu hỏi này khác nhau. Người Tây Tạng trả lời: 
“Vào lúc chết, việc trông thấy họ hàng có thể là sự khó chịu.” 
Người Việt trả lời gián tiếp hơn: “Đừng làm điều gì có thể gây 
ra sự sân giận.” Phật tử Nguyên Thuỷ khuyên rằng người chết 
có thể được hỏi ý về điểm này trước đó, nhưng trong mọi 
trường hợp các thành viên gia đình không nên làm người hấp 
hối khó chịu. 

Là một hành giả Phật giáo Tây Tạng, sự hiểu biết của tôi 
là sự cho cơ quan trong người là điều nên tránh, bởi vì sự đau 
đớn và những xúc động khác có thể có ngay sau cái chết lâm 
sàng. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng hầu hết các 
truyền thống đạo Phật đều không băn khoăn về quan iễm của 
việc cho cơ quan. Người cung cấp tin tức Tây Tạng chỉ nói: 
“Không bình luận.” Có lẽ đây là một câu trả lời khéo léo, vì 
có nhiều cuộc tranh cải về đề tài này và các lý lẽ có thể được 
đưa ra để hỗ trợ cả hai mặt của vấn để. Câu trả lời của người 
Hoa rõ ràng hơn: “Thông thường việc hiến cơ quan xảy ra 
ngay khi người ta qua đời hoặc sắp sữa qua đời, cho nên trừ 
khi người đó có một ý chí mạnh mẽ để vượt qua cơn đau thân 
thể, người ta để nghị là nên tránh việc hiến cơ quan.” Tuy 
nhiên, các câu trả lời từ những cộng đồng phái Nguyên Thuỷ, 
Việt Nam, và Nhật Bản đều ký nhận việc hiến cơ quan, chứng 
thực sự đồng ý của người hiến. Tôi tự hỏi việc hiến cơ quan có 
được chấp nhận đối với những người lo âu về khả năng đau 
đơn sau cái chết của não bộ nếu người đó được gây mê vì 


768 RA KHỎI BÓNG TỐI 


thông thường không có nhận thức về thân khi gây mê. Tuy 
nhiên, việc thực hiện y khoa bình thường sẽ không thừa nhận 
một nhu cầu gây mê trong trường hợp một người được xác 
định là đã chết lâm sàng. 

Tất cả những người theo Phật được khảo sát xem vấn để 
phẩu thuật sau khi chết là một vấn đề đối với luật pháp. Người 
cung cấp tin Tây Tạng thêm vô điều kiện: “Không thành vấn 
đề một khi người đó được xác định là đã chết,” trong khi người 
cung cấp tin tức Trung Hoa thêm vào: “Điều đó nên tránh 
trong tám đến mười tiếng sau khi chết.” Vấn để xác định thời 
gian chết có lẽ là chủ yếu trong việc làm cho sự tranh cãi này 
trở nên tinh tế hơn. Quan điểm của người Tây Tạng là một 
người chưa thật sự chết cho đến khi thân thể bắt đầu tan rã, 
bằng chứng rõ ràng khi cái xác bắt đầu bóc mùi. 

Một ý tưởng khác rõ ràng trong sách này là người chết vẫn 
còn những nhu câu đáng kể. Điều này không phù hợp với sự 
thực hiện theo truyền thống của Úc; ngay cả luật cải cách đạo 
luật Coroner quan ?m trước hết đến việc giảm đau cho người 
sống sót.” Tất cả những người cố vấn cho cuốn sách này để 
nghị rằng một số hình thức hoạt động công đức được thực hiện 
vì lợi ích của người đó sau khi chết. Những người phái Nguyên 
Thuỷ để nghị rằng việc cúng dường được thực hiện cho chư 
tăng và việc từ thiện nhân danh người chết và tất cả các phái 
Đại Thừa đều để nghị 49 ngày cầu nguyện và thực hiện bỗ 
sung thêm, như tuân thủ ăn chay, làm từ thiện và cho các 
nhóm tôn giáo, phóng sanh cầm thú, và trồng cây. Một ý 
tưởng độc đáo được một người cung cấp tin tức Nhật Bản đưa 





Š Pickering, “Respecting Spiritual and Cultural Beliefs About Death,” 
tr. 6. 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY. 769 


ra giải thích rằng người giàu tổ chức dịch vụ kỹ niệm với gia 
đình và một tu sĩ Phật giáo hàng năm hay mỗi năm năm, cho 
đến 50 năm. VỊ này cũng bình luận: 

Những lễ giỗ này có vẽ là cho người chết, nhưng thật ra 
chúng là để cho người còn sống. Nếu cả gia đình và mọi người 
liên quan đến người đó đến với nhau và có một bữa ăn tối với 
nhau, nó có nghĩa là mọi điều tốt đẹp và đang có sự an lạc. 
Một buỗi lễ giỗ mang quá khứ và hiện tại đến với nhau và tạo 
cơ hội cho sự tưởng nhớ. Nếu đã có một điều không may nào 
xảy ra, thì người ta có thể đến với nhau và giảng hoà. Điều đó 
giảm bớt nghiệp của người chết.” 

Nhóm họp lại để lo cho ngày giỗ được xem là lợi lạc cho 
cả người mất lẫn người sống. Phần chủ yếu của lời khuyên 
trong sách này rất thực tiễn. Tôi tránh nhấn mạnh trên những 
chiều hướng tu tập đạo Phật bí truyền. Sách này nhắm vào 
những người chăm sóc bệnh nhân, không nhắm vào các hành 
giả đang nhập thất. Các hành giả nghiêm nhặt biết rằng giờ 
chết có thể cung cấp một cơ hội vô song cho việc thiển quán 
về bản chất của tâm, vì không có những xao lãng và lẫn lộn về 
kinh nghiệm mà thân đã trải qua. Tuy nhiên, hầu hết những 
người tu Phật không phải là những thiển giả có tiến bộ cao. 
Trong một xã hội không thảo luận cái chết một cách tự do, 
công khai hay thường xuyên, có lẽ điều lợi ích là bắt đầu thảo 
luận ở một mức độ thực tế. Một trong những mục tiêu hướng 
tới của sách này là bắt đầu cuộc đối thoại, đương đầu với vấn 
đề hầu như khó khăn nhất này, và hỏi chúng ta có thể làm sao 
cho mọi việc được tốt hơn. 





? Cousens, Buddhist Care for the Dying, tr. 18. 


770_ RA KHỎI BÓNG TỐI 


Khi quyển sách được ra đời, Tiến sĩ lan Gawler, người 
viết lời tựa, nói về cái chết của mẹ ông khi ông mới mười mấy 
tuổi. Ông nói rằng nếu một người nào đó muốn viết một cuốn 
sách nói về cách làm thế nào để xử lý cái chết một cách tôi tệ, 
người đó có thể làm theo điều đã xảy ra trong gia đình mình. 
Sự mất mát không được thảo luận và mọi người đều chỉ mong 
đợi cho xong vIỆc. 

Sách này không nói về cách giải quyết nỗi buồn và mất 
mát, nhưng có lẽ do biết cách chăm sóc tốt cho người chết, 
những người còn lại sẽ không bị ám ảnh bởi những điều lo 
lắng về mọi việc lẽ ra họ nên làm mà lại không làm. Một tỷ lệ 
lớn những người được sanh ra ở Úc có cha mẹ từ những nước 
khác. Nhiều người trong số họ không nhớ những những thực 
hành văn hoá truyền thống liên quan đến người chết bởi vì là 
thế hệ thứ hai, họ đã đồng hoá vào xu hướng chính. Những 
người trong số chúng tôi trở thành đệ tử Phật do tự chọn vẫn 
còn đang trong tiến trình học tập rất nhiều. 

Một tuân lễ sau khi cuốn sách được ra mắt, Daniel 
Andrews, người đã giới thiệu nó, tuyên bố trong nghị trường: 
“Tài liệu quý giá này là một nhận thức quan trọng để cư xử 
với con người một cách tự trọng, chúng ta cần hiểu biết và tôn 
trọng cái gì có giá trị đối với họ. Quyển sách sẽ giúp chúng ta 
đối phó với thách thức quan trọng này.” Óng mô tả quyển sách 
như là một “nguồn tài liệu giá trị trong việc cung cấp sự chăm 


sóc sức khỏe thích hợp một cách văn hoá ở Victoria.”'9 





'° Quốc Hội Victoria Những Cuộc Tranh Luận ở Nghị Trường 
(Hansard), Quốc Hội Lập Pháp, Quốc Hội thứ 55, Phiên Họp Thứ Nhất, 
ngày 3, tháng 3, 2004, Bài Diễn Văn của ông Andrews ở Mulgrave, tr. 80. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 771 


Kết Luận 

Có lẽ một cách nhìn khác về tất cả các điều này là việc 
mang Giáo Pháp đến Tây phương đòi hỏi nhiều kế hoạch. Hội 
Đồng Phật giáo ở Victoria vừa qua tham dự các Hội Đồng 
Phật giáo của New South Wales và Queenland để thiết lập 
Liên Đoàn của các Hội Đồng Phật Giáo Úc Châu (FABC).'" 
Sự thiết lập Liên Đoàn này là một cách tạo ra một cơ chế bảo 
trợ quốc gia có thể đưa ra cho Chính Phủ Liên Bang Úc những 
lợi ích của Phật giáo, mặc dù tới mức độ đó rồi FABC vẫn 
chưa nhận được trình độ nhận thức đó. Điều bất ngờ là một 
trong những điều đầu tiên mà người Phật tử cần để được chính 
thức công nhận là một tôn giáo ở Úc là tiệc cưới, cho nên một 
trong những việc làm đầu tiên của FABC là tạo ra một lễ cưới. 
Có lẽ lễ cưới không phải là một trong những nét đặc trưng chỉ 
rõ tính cách của đạo Phật. Tuy nhiên, để phù hợp với sự hiểu 
biết về tôn giáo mang tính chất văn hoá Úc, một lễ lạc như thế 
là cần thiết. 

Phật giáo ở Úc đang ở một giai đoạn còn rất sớm sủa và 
chúng tôi vẫn còn một con đường dài để trải qua. Phật tử cần 
những ngôi chùa đẹp, những cái tháp gợi cảm, công trình nghệ 
thuật ấn tượng, những bài dịch thuật, và những sưu tập kinh 
điển. Chúng tôi cần những khả năng nghiên cứu nghiêm túc 
các kinh điển khác nhau, để chúng tôi có thể có sự hiểu biết 
giác ngộ và có học hỏi về Giáo Pháp. Chúng tôi cần những cơ 
hội để thiển quán và nhập thất. Chúng tôi cũng cần làm việc 
với những Phật tử khác và với các cơ sở đã được thiết lập ở 
những xã hội rộng lớn hơn để tìm ra những phương thức bao 





!! Xem http:/www.australianbuddhism.org.au. 


772 RA KHỎI BÓNG TỐI 


quát các tri thức Phật giáo, và cải cách các cơ chế và tu tập 
không đáp ứng được các nhu cầu của đạo Phật. 


+++ 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY. 773 


5 


\1fItIPIÙ\1IIÌIMITI0TIN(UWI 


Karuna Dharma 


Tôi không phải là một chuyên gia về những gì mà các nữ 
Phật tử đang làm trên khắp thế giới, cho nên tôi sẽ đặt trọng 
tâm vào những đóng góp mà nữ giới nước Mỹ đã làm. Ngay cả 
trong lãnh vực này kiến thức của tôi cũng còn hạn chế. Tất cả 
điểu gì tôi có thể tường thuật được là cái mà tôi biết. Chắc 
chắn Ì tôi đã bỏ qua nhiều sự đóng góp có giá trị của nữ giới 
và mong rằng quý vị sẽ thứ lỗi cho tôi về điều đó. 

Trước hết, tôi muốn nói rằng tôi thấy nhiều sự đóng góp 
của nữ giới trong mười năm qua, cả cư sĩ lẫn người xuất gia 
thọ giới khắp thế giới. Tôi muốn nhắc đến hai vị ni phái 
Nguyên Thuỷ đã thọ giới tỳ-kheo ni ở Tích Lan, nơi hiện vẫn 
còn sự đối kháng đáng kể về việc tái lập giáo đoàn tỳ-kheo ni. 
Một vị là Tỳ-kheo ni Dhammananda, trước kia được biết đến 
dưới tên Chatsumarn Kabilsingh. VỊ này dạy tại Đại Học 
Thammasat ở Thái Lan và làm việc nhiều năm trong lãnh vực 
sinh thái học và môi trường. VỊ kia là Tỳ-kheo ni Kusuma của 


774 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Tích Lan, là một phụ nữ rất tích cực trong việc hỗ trợ nữ giới 
và chư ni Phật giáo và đã xuất gia thọ giới một vài năm qua. 
Cả hai vị ni này đang đem Giáo Pháp đi khắp nơi trên thế giới 
và thành công lớn. Còn có nhiều vị nữ giới khác nữa tại Đài 
Loan, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang làm được sự nghiệp 
vô giá. 

Có lẽ những đóng góp quan trọng nhất mà nữ giới đã làm 
tại Hoa Kỳ là trong lãnh vực giáo dục. Người đầu tiên được 
nhắc đến ở đây là Anne Klein, đã có bằng Cao Học tại Đại 
Học Wisconsin, Madison, và một bằng Tiến sĩ của Đại Học 
Virginia. Anne Klein từng là một giáo sư về tôn giáo học tại 
Đại Học Rice từ năm 1995 và là chủ tịch của bộ phận này từ 
1995 đến 1998. Ni sư là phó giáo sư về môn nghiên cứu tôn 
giáo tại Đại Học Stanford từ năm 1986 đến 1989 và trong niên 
khoá 1994 đến 1995 nhận được trợ cấp từ National 
Endowment về Nhân Đạo cho một dự án tên là “Bon and the 
Logic of the Nonconceptual: Study and Translation of a 10- 
Century Tibetan Religious Text.” Sư là người nhận tài trợ của 
Ford Foundation cho một dự án đa diện có tên là “Gender, 
Self, and Well-Being: Traditional Buddhism, and Modern 
Western Culture, A Living Dialogue.” Sư cũng là Giám đốc 
sáng lập của Dawn Mountain - một ngôi chùa Tây Tạng, 
trung tâm cộng đồng, và viện nghiên cứu ở Houston, Texas. 
Ngoài việc dạy học ở đó, sư du hành để dạy các chương trình 
“Phật Giáo trong Thân” kết nối sự tu tập truyền thống của Tây 
Tạng với ý thức năng lực tập trung vào thân. Hai cuốn sách 
mới đây nhất của sư là Meeting The Great Bliss Queen: 
Buddhists, Feminists And The Art Oƒ The Selƒ. và quyển Path 
To The Middle: Oral Madhyamika Philosophy In Tibet. Những 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 775 


sách đã xuất bản khác của sư là: Knowing, Naming, And 
Negation: A Sourcebook On Tibefan Sautrantika; và Knowledge 
And Liberation: Tibetan Buddhist Fpistemology In Support Oƒ 
Transformative Relgious Experience. Rõ ràng là trí tuệ và 
những sách xuất bản của giáo sư Klein có tầm vóc cao nhất. 

VỊ ni thứ hai đến trong trí chúng ta là Rita Gross, một giáo 
sư tại Đại Học W¡sconsin-Eau Claire. Sư là tác giả của 
Buddhsm dfler Patriarchy, klemimism and Neligion: An 
Iniroduction, một cuốn sách đưa sư lên bệ phóng thẳng vào sự 
thành công tức khắc với tư cách là một tác giả và là nhà tư 
tưởng. Sư cũng viết Soaring and Settling: Buddhist Perspectives 
on Contemporary Social and Religious Issues. Sư đã xuất hiện 
tại nhiều hội nghị về Phật giáo và rất được tôn trọng do lập 
trường của sư về các vấn đề giới tính trong Phật giáo. 

Sau đó chúng ta đến với chủ tịch hội Sakyadhita, Ni Sư 
Karma Lekshe Tsomo, là một phó giáo sư tại Đại Học San 
Diego, một trường Cơ-đốc giáo xuất sắc, tại đó sư dạy các lớp 
về đạo Phật và chuẩn bị cho các sinh viên sống trong một xã 
hội đa nguyên. Vừa qua, tôi đã thưởng thức cà-phê sữa Ý với 
một người bạn của tôi là vị tu sĩ trưởng của Cơ-đốc giáo. Tôi 
nói với ông là tôi có một người bạn, một phụ nữ đã thọ giới 
trong truyền thống Tây Tạng đang dạy tại USD. Ông hỏi tôi: 
“UCSD (Đại Học California tại San Diego) hay USD?” Tôi 
trả lời: “USD. Bà ấy dạy Phật giáo tại đó.” Ong trả lời: “Thật 
vậy sao? Tại một trường Cơ-đốc giáo? Tốt quá. ” 

Nhưng, giáo dục không phải chỉ có trong các trường đại 
học. Tôi muốn nói với bạn một chút về các nữ giáo sư đạo 
Phật ở các chùa và tu viện Mỹ, nhiều vị nữ đạo sư và nhà giáo 
trong các chùa của chúng tôi và các trường đạo Phật. Tôi nhớ 


776 RA KHỎI BÓNG TỐI 


đến Tiến sĩ Judith Brown, vị giám đốc bậc thây của Đại Học 
Naropa ở Boulder, Colorado và Ni Sư Tiến sĩ Yifa, là giám 
đốc Đại Học His Lai ở Nam California. 


Ni Sư Pema Chodron đã gặp vị thầy tổ của bà là Chogyam 
Trungpa Rinpoche vào tháng hai năm 1972. Sư bắt đầu nghiên 
cứu đạo Phật với Lạt-ma Chime, người đã khích lệ sư làm việc 
với Trungpa Rinpoche. Cuối cùng Sư tạo mối quan hệ sâu sắc 
nhất với Trungpa Rinpoche, và học với vị này từ năm 1973 
cho đến khi vị này viên tịch vào năm 1987. Theo yêu cầu của 
Đức Karmapa, sư thọ giới tỳ-kheo mi trong dòng phái Trung 
Hoa vào năm 1981 tại Hồng Kông. Pema Chodron trước đây 
là giám đốc của Karma Dzong ở Boulder, Colorado. Hiện nay 
sư sống tại Tu viện Gampo, một trung tâm tu viện có cả nam 
lẫn nữ tu tập, toạ lạc trên 200 mẫu đất đối diện biển ở tại cao 
nguyên Cape Breton của Nova Scotia, Canada. Được thành 
lập vào năm 1984, Tu viện Gampo là một phần của Hội 
Vajrdhatu của các Chùa Phật Giáo. Pema Chodon trước kia là 
giám đốc và bây giờ là giáo thọ chính thức tại Tu viện Gampo. 
Khi không nhập thất nghiêm nhặt và có thể dùng thời giờ 
ngoài các bổn phận ở tu viện này, sư đi chu du khắp nơi, dạy 
tại nhiều trung tâm thiển quán khắp Âu châu và Bắc Mỹ. Ni 
Sư Pema Chodron rất quan tâm đến việc giúp đỡ phát triển 
truyền thống tu viện Phật giáo tại phương Tây, và bị thu hút 
đặc biệt đối với sự giàu có và trí tuệ phi thường tìm thấy trong 
truyền thống tu viện Tây Tạng. Sư là tác giả của các quyển 
Wisdom oƒ No Escape, và Start Where You Are. Một trong 
những quyển sách nổi tiếng nhất của sư là When Things Fall 
Apari. Sư là một tác giả rất nổi tiếng, viết bằng tiếng Anh dễ 
hiểu từ kinh nghiệm của chính mình. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 777 


Một vị Ni Phật giáo khác đóng một vai trò quan trọng với 
tư cách là một giáo thọ và làm nhiễu cuộc đổi mới là Ni Sư 
Ayya Kema. Sư được sanh ra tại Đức, kết hôn với một người 
Mỹ, và nuôi dạy hai người con tại Hoa Kỳ. Vào năm 1978, sư 
thành lập Wat Buddha Dhamma, một tu viện trong rừng theo 
truyền thống Nguyên Thuỷ, gần Sydney, nước Úc. Tại 
Colombo Sư thành lập Trung Tâm Phật Giáo Phụ Nữ Quốc Tế 
làm một trung tâm tu tập cho chư ni Tích Lan và lập Hòn Đảo 
của Ni Giới Parappuduwa cho nữ giới tu tập sâu sắc và thọ 
giới làm nữ tu. Sư là người lãnh đạo tâm linh của Buddha 
Haus ở Đức, được thành lập vào năm 1981 do Sư bảo trợ. 

Có nhiều vị giáo thọ nữ cư sĩ tại phương Tây, đặc biệt là ở 
Hoa Kỳ. Tôi sẽ để cập đến một số ít vị. Ruth Denison, một 
phụ nữ sinh ra tại Đức, không thọ giới xuất gia, là nhà sáng 
lập và giám đốc của Dhammadina, một trung tâm thiển quán 
phái Nguyên Thuỷ thành công tại Sa Mạc Mojave của Nam 
California. Ruth đã thu hút được các sinh viên nam nữ, và đã 
hiện đại hoá thiển chánh niệm để bao quát thành thiển quán 
trong oai nghi của thân. 

Charlotte Joko Beck là người kế truyền Giáo Pháp của 
Taizan Maezumi Roshi, của Trung Tâm Thiền Nhật Bản ở 
Los Angeles, sư có trung tâm Thiền Nhật Bản tại San Diego. 
Jan Chozen Bays, một người kế thừa khác của Maezumi 
Roshi, là nữ tu viện trưởng của Tu Viện Great Vow Zen 
Monastery ở Oregon và cũng làm việc với tư cách là một bác 
sĩ khoa nhi. Jiyu Kennett Roshi là một đạo sư thiển Nhật bản 
nổi tiếng tại Tu Viện Shasta ở Núi Shasta, California, do Š 
sáng lập và làm cố vấn cho đến khi viên tịch cách đấy mấy 
năm. Sư truyền giới làm các vị tăng thiển Zen cho các nam nữ 


778 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cư sĩ. Ngày nay có khoảng 60 vị tu sĩ thiển Zen nam lẫn nữ, 
sống tại Tu viện Shasta. 

Ni Sư Gesshin Prabhasa Dharma là một hoạ sĩ bắt đầu học 
với Sasaki Joshu Roshi những năm 1960 tại Trung Tâm Thiển 
Zen Cimarron ở Los Angeles. Năm 1983, thất vọng với Sasaki 
Joshu, sư quay sang Thiển Việt Nam. Hoà Thượng Thích Mãn 
Gíac ở Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles đã nhận ra 
sư là một thiển sinh Roshi. Ni sư Gesshin lập Viện Thiền 
Quốc Tế, có các chi nhánh ở Hoa Kỳ, Đức, và Netherlands, do 
các đệ tử xuất gia của sư đảm trách. 

Dĩ nhiên là tôi không thể quên Egyoko Sensei, bây giờ là 
lãnh đạo Trung Tâm Thiền ở Los Angeles (ZCLA), chỉ cách 
chùa tôi một dặm. Sư Egyoku đang tạo nhiều thay đổi tại 
ZCLA, làm cho nó phù hợp với văn hoá Mỹ đương thời. 
Chẳng hạn, nó có một nhóm áo lam năng nỗ, có cả nam lẫn 
nữ. Cũng vậy, khi có người đến quy y tam bảo, họ không lấy 
tên tiếng Nhật nữa mà được cho tên bằng tiếng Anh. 

Sharon Salzburg, Tom Packer, Maurine Stuart, Bobby 
Rhodes, Sharon Salzberg, loanna Macy, Sonja Margulies, 
Yvonne Rand, và Jacqueline Mandell đều là những nữ cư sĩ 
người Mỹ có các vai trò tích cực là các thiển sư đạo Phật. Các 
vị thầy này đều được nói đến trong cuốn Meefting with 
Remarkable Women của Lenore Friedman. Tôi cho rằng tôi 
nên bỏ tôi ra khỏi danh sách của các vị thầy nổi bật này. Tôi 
đã là nữ tu viện trưởng của Trung Tâm Thiền Phật Giáo Quốc 
Tế (IBMC) từ khi Hoà Thượng Tiến sĩ Thích Thiện Ấn thầy 
tôi viên tịch, ngài là một thiển sư Việt Nam nổi tiếng và là 
bạn thân từ thời niên thiếu của Thích Nhất Hạnh. Từ khi Hoà 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 779 


Thượng Thích Thiện Ấn viên tịch, tôi đã đảm trách các bổn 
phận ở trung tâm theo truyền thống mà thầy tôi đã đặt ra. 

Chùa chúng tôi là ngôi chùa đầu tiên ở Hoa Kỳ truyền giới 
tỳ-kheo vào năm 1974 và đầu tiên truyễển giới tỳ-kheo ni vào 
năm 1976, và khiến tôi trở thành vị ni đầu tiên lãnh thọ giới 
tỳ-kheo ni ở Hoa Kỳ. Hoà Thượng Thích Thiện Ấn đưa ra một 
sự thọ giới bổ sung với tư cách là một Pháp sư thiển. Giới đàn 
này sánh ngang với truyền thống thiển Nhật Bản. Cho nên, 
một người thọ giới cụ túc tại [IBMC có sự lựa chọn thọ giời tỳ- 
kheo/tỳ-kheo ni theo truyền thống hay giới đàn thiền. Các giới 
đàn này cùng cấp với nhau. Các giới tử nhận cùng sự tu tập 
giống như các tỳ-kheo, ngoại trừ việc học Giới Luật, và được 
truyền giới trong cùng một buỗi lễ. 

Sau khi trở thành nữ tu viện trưởng ở IBMC, tôi thực hiện 
thêm những thay đổi. Vào năm 1981, dưới sự bảo trợ của Hoà 
Thượng Thích Mãn Giác, giới đàn được thực hiện đầy đủ bằng 
tiếng Anh, làm cho nó trở thành giới đàn truyền thống đầu tiên 
được thực hiện bằng tiếng Anh. Năm 1994, lần đầu tiên, một 
vị ni chủ toạ giới đàn, với tư cách là „pàdhyày¡ka, tức Thây 
truyển giới, cùng với vị thượng thủ là vị tăng, ngài cố Hoà 
Thượng Tiến sĩ Havanpola Ratanasara. Không chỉ có các 
thành viên tăng già từ nhiều truyền thống khác nhau cùng họp 
lại và tham gia trong lễ giới đàn này - Thiển tông, Đại Thừa, 
Mật tông, và Tịnh Độ tông - nhưng chúng tôi cũng truyền giới 
cho những người thuộc tất cả các truyền thống bằng tiếng 
Anh. Hoà Thượng Ratanasara và tôi cảm thấy rằng chúng tôi 
đang truyền giới cho những người trong Tăng đoàn, chứ không 
phải một truyền thống đặc thù nào. Chúng tôi truyền giới cho 
những người thuộc phái Nguyên Thuỷ, Đại Thừa và cùng với 


780 RA KHỎI BÓNG TỐI 


các truyền thống Kim Cang Thừa. Lễ truyền giới theo truyền 
thống được tách ra một nửa, có chư ni đóng các vai trò tương 
đương với chư tăng. Đây chắc chắn là lần đầu tiên. Chúng tôi 
thực hiện đại giới đàn lần thứ hai vào năm 1996 và sẽ tổ chức 
một đại giới đàn thứ ba và tháng I2 năm nay. 

Sự khác biệt lớn nhất giữa đại giới đàn này và những giới 
đàn trước kia là tôi sẽ truyền giới cho những người đồng tính 
một cách công khai với tư cách là những Pháp Sư. Tại Hoa 
Kỳ, người theo đạo Phật không phải dấu diếm định hướng giới 
tính của họ. Trong đạo Phật, không có chỗ cho thiên kiến về 
nền tảng chủng tộc, văn hoá và giới tính. Khi một người được 
giác ngộ, không có liên quan đến giới tính. Cũng vậy, trong 
đạo Phật không có chỗ cho thiên kiến về định hướng giới tính. 
Tuy nhiên, tôi e rằng vấn để này vẫn còn gây tranh cải hơn là 
giới tính. Nhưng chúng tôi đang có tiến bộ trong lãnh vực này. 

Tôi đã tích cực trong các công việc Phật sự lẫn liên tôn tại 
Hoa Kỳ. Tôi là một gương mặt sáng lập trong một số ngôi 
chùa, Hội Đồng Tăng Gìa Phật Giáo của miền Nam 
California, Trường Nghiên Cứu Đông Phương, Trường Nghiên 
Cứu Phật Giáo, Đại Hội Phật Giáo Mỹ, và Sakyadhita. Dự án 
cuối cùng của tôi là công tác nhà tù. Có một số nữ giới, cả cư 
sĩ lẫn người xuất gia thọ giới, như Ni Sư Robin Courtin và 
Ksanti, đi vào các nhà giam để giảng Giáo Pháp và thiển. Tôi 
không có đi thăm các nhà giam, nhưng 60 tù nhân hiện đang 
theo học với tôi và chúng tôi gởi tài liệu cho 400 tù nhân khác 
mỗi tháng. Tất cả các học trò của tôi cũng viết cho ít nhất là 
hai tù nhân. 

Tôi muốn kết thúc bằng câu nói rằng nữ giới đang có 
những đóng góp lớn lao cho đạo Phật tại Hoa Kỳ, làm chuyển 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 781 


đổi cách con người nhìn chính mình và người khác. Chúng tôi 
cống hiến một sự thay đổi cho các cơ sở và các chùa dạy học 
dưới sự khống chế của nam giới. Và chúng tôi đã được sự ưa 
thích hết sức lớn lao trong số nam giới cũng như nữ giới. Tôi 
muốn thêm vào một lời cuối cùng ở đây. Nữ giới phải đứng 
dậy và nhận lấy trách nhiệm. Bởi vì chúng ta sẽ không bình 
đẳng với nam giới cho đến chừng nào mà nữ giới có được các 
học trò nam cũng như học trò nữ và là những người lãnh đạo 
các chùa chiền và tu viện. 


+++ 


782 RA KHỎI BÓNG TỐI 


ĐAO PHẬTNGÀYNAY. 783 


\Ỉ(if MT (fÍ0 ti tll TRÌ 1Ì ĐI Ì 0Í: 
TIIÏN Ki (ifi TÍM tì t[ BÌ\ (IẲ túi 


RNữa M. Gross 


Một trong những lời phê bình trước hết của nữ giới về Phật 
giáo là phạm vi mà nam giới chiếm lĩnh hầu hết hay tất cả các 
vai trò lãnh đạo và thẩm quyền giảng dạy. Ở một mức nào đó, 
giải pháp dường như rõ ràng: thực hiện những biện pháp để 
đảm bảo rằng nữ giới có khả năng đảm nhận các vai trò đó, và 
sau đó chắc chắn rằng nữ giới được nâng lên những vị trí mà 
họ có năng lực. 

Tuy nhiên, nhiều nữ giới đã để ra một giải pháp khác, hỏi 
rằng liệu các tổ chức xã hội có thứ bậc tôn ti tiêu biểu cho 
Phật giáo hàng bao thế kỹ có cần thiết hay xứng đáng duy trì 
khơng. Giống như nhiễu phụ nữ Cơ-đốc giáo đã nói rằng họ 
không có chút mong muốn được làm giáo sĩ trong một nhà thờ 
không có thay đổi từ một tổ chức có thứ bậc tôn ti sang một tổ 


784 RA KHỎI BÓNG TỐI 


chức có sự bình đẳng, một số Phật tử cũng lập luận rằng hệ 
thống cấp bậc tự nó là một hiện tượng tộc trưởng và không thể 
được bù đắp lại bằng việc cho phép hay khích lệ nữ giới đảm 
nhận những vị trí này. Nhiều người phương Tây nghi ngờ sâu 
sắc về thẩm quyển mà một vị Mật tông hay một Thiển sư có 
đối với môn đồ của mình, và nghi ngờ về sự tận tuy hay trung 
thành đối với vị thầy được khích lệ trong các môn đồ. Đặc biệt 
là sau những vụ tai tiếng về các loại lạm dụng quyền lực làm 
rung chuyển Phật giáo Bắc Mỹ trong những năm 1980, những 
hoài nghi về quyền lực tộc tưởng hầu như vô hạn đã tăng lên. 
Hầu hết các tổ chức Phật giáo Bắc Mỹ đã xét lại bao nhiêu 
thẩm quyền họ đã bằng lòng thừa nhận cho các vị thầy và 
những nhà lãnh đạo và những khía cạnh nào của đời sống 
chung và tâm linh mà họ muốn để cho các vị thầy giám sát. 
Cùng với sự thúc đẩy tham gia bình đẳng của nữ giới trong 
đạo Phật, nhiều nhà quan sát Phật giáo phương Tây lưu ý đến 
một nhu cầu dân chủ ngày càng gia tăng trong các cơ sở Phật 
giáo để làm một tiêu chuẩn cho tính hiện đại của Phật giáo. 
Tuy nhiên, từ quan điểm tu tập đạo Phật, có những giới 
hạn về việc làm sao các cơ sở đạo Phật có thể trở nên bình 
đẳng và dân chủ. Trong khi quyển lực đã và có thể bị lạm 
dụng, một số khía cạnh của đời sống đạo Phật đòi hỏi thẩm 
quyền của một tông phái và một vị thầy. Điều quan trọng là 
chọn ra những vấn để nào có thể được quyết định theo dân 
chủ hay sự nhất trí của tập thể, và khía cạnh nào của đời sống 
đạo Phật không thể chịu quy luật đa số. Sự thâm niên và cho 
phép để giảng dạy luôn luôn đóng một phần lớn trong đời 
sống đạo Phật vì Giáo Pháp thì vi tế và dễ bị hiểu lầm. Mối 
nguy hiểm cho người không hiểu kỹ giáo lý nhà Phật và không 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 785 


tu tập trong nhiều năm mà cố quyết định với thẩm quyển nào 
đó về điều gì để giảng dạy và sử dụng kỷ thuật thiển định nào. 
Có lẽ Bốn Chân Lý Cao Cả và giáo lý vô ngã không phải là 
kết quả của tiến trình dân chủ; chúng đi ngược lại quá nhiễu 
với mầm mống hy vọng và sợ hãi thường tình của các dân tộc. 
Thực vậy, người ta nói rằng sau khi giác ngộ, Đức Phật nghĩ 
rằng đối với Ngài sẽ vô ích khi dạy điều đã chứng ngộ bởi vì 
con người sẽ không muốn nghe Giáo Pháp của Ngài. Các vị 
thầy cĩ thâm quyền khơng chắc là không cần thiết trong Phật 
giáo chân chính ở bất cứ lúc nào. Vì mối liên hệ thầy trò rất 
quan trọng trong nhiều hình thái của Phật giáo, các học trò 
thường được khuyến cáo nên xem xét cẩn thận một vị thây 
trước khi cam kết theo vị thầy đó. Sau khi một người yêu cầu 
tu tập Giáo Pháp, quá trễ khi thảo luận với vị thầy về sự tu tập 
của mình. 

Mặt khác, nhiều khía cạnh của đời sống Phật giáo theo cơ 
chế có thể được để cập đến một cách bình đẳng hơn. Chẳng 
hạn ngân sách nên được quyết định do các thành viên biết 
điểu gì cần và cách quyên góp tiền, chứ không phải một Pháp 
sư dễ dàng làm hỏng tiền bạc. Sự minh bạch tài chánh là tuyệt 
đối cần thiết, ít nhất đối với các trung tâm Giáo Pháp ở Bắc 
Mỹ, Âu Châu, và những phần khác trên thế giới không phải 
thuộc Phật giáo theo truyền thống. Các chính sách hội viên, 
hoặc để mua hay thũ một toà nhà, toạ lạc nơi nào, và nhiều 
vấn để khác cần được và nên được quyết định một cách dân 
chủ hơn là theo cách độc đoán. Thật ra, hầu như tất cả mọi 
vấn để liên quan đến đời sống cộng đồng có thể do cộng đồng 
quyết định tốt hơn là do một Pháp sư. Thẩm quyền của vị 
Pháp sư liên quan đến Giáo Pháp, đến giáo lý và sự tu tập 


786 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật pháp, chứ không liên quan đến đời sống cơ chế của nó. 
Và cho dù vị Pháp sư có thẩm quyên về tâm linh, các pháp sư 
vẫn phải chịu sự phán xét của cộng đồng nếu họ không có tư 
cách đạo đức thích đáng chẳng hạn như phạm vào dâm dục, 
biển thủ công quỷ, hay hành vi không đúng giáo pháp. 

Trong giáo hội Phật giáo phương Tây, sự lãnh đạo được 
chia làm hai hình thức chính: lãnh đạo về hành chánh và giảng 
dạy. Đôi khi một người làm luôn cả hai việc này, nhưng 
thường thì có sự chuyên môn hoá. Nữ giới thường là những 
nhà lãnh đạo hành chánh và một số trung tâm cố gắng có 
những vị đồng giám đốc, một nam và một nữ. Đôi khi người ta 
lập luận rằng do vì nữ giới đã có những vai trò hành chánh 
quan trọng trong các tổ chức Phật giáo phương Tây, các vấn 
đề phân biệt giới tính đã được giải quyết. Nhưng vai trò lãnh 
đạo then chốt trong Phật giáo vẫn là và luôn luôn là vai trò 
của vị Pháp sư. Và ngay từ những ngày khởi thuỷ của đạo Phật 
cho đến ngày nay, sự mong đợi của mọi người vẫn là nam giới 
sẽ là các Pháp sư. Tôi đã tranh luận nhiều năm nay là sự thiếu 
các nữ giáo thọ trong Phật giáo truyền thống là vấn để lớn 
nhất đối với nữ giới Phật giáo và vũ đài đời sống Phật giáo rất 
cần những cải cách của nữ giới. 

Khuynh hướng để cho nam giới độc quyển các vai trò 
giảng dạy trong đạo Phật có thể được truy nguyên từ hai yếu 
tố: (1) các nền văn hoá do nam giới thống trị trong đó Phật 
giáo được thành lập và trong đó đạo Phật luôn luôn được tu 
tập, và (2) và một số nguyên tắc sống của đạo Phật về mặt cơ 
chế. Mặc dù không nơi nào Phật giáo gần với tính tộc trưởng 
và bất lợi cho nữ giới như một số cáo buộc phê phán của nữ 
giới đạo Phật, nhưng về mặt lịch sử Phật giáo cũng không có 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 787 


ghi chép lại dấu vết nào của sự phản đối chế độ tộc trưởng và 
sự thống trị của nam giới. Một số người hiện nay thật sự bối 
rối về việc tại sao Đức Phật dường như đồng ý với sự thống trị 
của nam giới trong nên văn hoá của Ngài, mà ít đặt ra vấn đề. 
Những ghi chép lịch sử, có thể hoặc không thể trở lại với 
chính Đức Phật, không chỉ miêu tả Đức Phật là đồng ý với sự 
thống trị của nam giới mọi thời, mà còn là mở đầu những giới 
luật đảm bảo cho sự thống trị giáo hội của nam giới, điều đó 
làm cho nữ giới khó khăn hoặc không thể đạt đến địa vị của 
một Pháp sư chính thức. Các giới nói về sự thâm niên của 
người xuất gia tuyên bố rằng tất cả các vị ni đều nhỏ hơn ngay 
cả đối với một vị tăng vừa mới thọ giới. Đây là giới luật đầu 
tiên trong tám giới mà Đức Phật đòi hỏi nữ giới phải chấp 
nhận trước khi Ngài truyền giới làm nữ tu cho họ. Tất cả các 
điểu luật khác cũng đặt chư ni phụ thuộc chư tăng. Các giới 
như cấm các vị ni quở trách chư tăng hay phê bình họ làm cho 
chư ni khó trở thành giáo thọ của chư tăng.' Cũng có ghi chép 
lại rằng khi bà Ma-ha-ba-xà-ba-để, vị ni đầu tiên, để nghị 
rằng sự cao thấp hơn nên được tính từ khi một người được thọ 
giới chứ không phải do giới tính của người đó, Đức Phật trả lời 
rằng ngay cả trong các tông phái không có lãnh đạo tốt, nam 
giới vẫn không bao giờ xem nữ giới là người trên mình, như 
vậy làm thế nào mà sự hành xử như thế có thể xảy ra trong 
Giáo đoàn của Ngài? 


Trong khi các điều luật này liên quan đến sự tôn ty trật tự 





' Về Bát Kỉnh Pháp xem Rita M. Gross, Buddhism After Patriarchy: A 
Feminist History, Analysis, and Reconstruction oƒ Buddhisn (Albany, 
NÑ.Y.: State University of New York Press, 1993), tr. 36. 

” Sách đã dẫn, tr. 37. 


788 RA KHỎI BÓNG TỐI 


mang tính cơ chế làm khó cho việc nữ giới trở thành các Pháp 
sư nổi tiếng, điều quan trọng là nhận thức rằng chúng không 
hạn chế năng lực tinh thần của nữ giới trong bất cứ cách nào, 
và các điểu luật khác đã bảo vệ nữ giới khỏi sự quấy rối và 
quy phục chư tăng. Ít nhất trong giai đoạn đầu của lịch sử Phật 
giáo, chư ni được hình dung ra đã sống một lối sống giống với 
chư tăng. Trong Trưởng Lão N¡ Kệ (Therigàthà), chư ni được 
hình dung như những người bình đẳng với nam giới về mặt 
chứng đắc tâm linh.” Hình ảnh này của chư ni Phật giáo là 
những người bình đẳng về mặt tâm linh đối với nam giới sửa 
sai lại sự khẳng định một phía về tiềm năng của chư ni Phật 
giáo sẽ thịnh hành nếu người ta chỉ biết về Ốt Quan Trai giới. 
Dù trong các giai đoạn lịch sử Phật giáo về sau này, đôi khi 
chư ni được huấn luyện nghèo nàn hơn nhiều so với chư tăng, 
những tu tập như thế không phải là một phần của các điều luật 
trong luật tu viện, và không có liên quan gì đến giới luật Phật 
giáo. Thật buồn khi nghe những câu chuyện về chư ni Phật 
giáo là họ chỉ được dạy để tụng kinh như con vẹt vì quan điểm 
cho rằng nữ giới thiếu năng lực trí tuệ để làm hơn thế, nhưng 
điểu quan trọng là hãy nhớ rằng những tu tập như thế không 
phải là đạo Phật chân chánh. 

Một số người lập luận rằng sự thống trị của nam giới về 
mặt cơ chế không làm phương hại đến nữ giới Phật giáo miễn 
là họ nhận được sự huấn luyện giống như nam giới. Những nhà 





Bản dịch của Rhys Davids, Caroline, Psaửms øƒ the Sisters. Luân 
Đôn: Oxford University Press Warehouse, 1909; được im lại dưới tên 
Poems oƒ Early Buddhist Nuns (Therigàthà) (Oxford: Pali Text Soclety, 
1989). Cũng xem Susan Murcott, The Firs† Buddhist Women: TranslaHions 
and Commentaries on the Therigàthà (Berkeley: Parallax Press, 1991). 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 7§9 


bình luận như thế cho rằng trọng điểm của Phật giáo là tu tập 
và đạt giác ngộ, chứ không phải đạt uy danh như một người 
thầy. Một số còn cho rằng sự thống trị của nam giới về mặt cơ 
chế thật ra có lợi cho nữ giới. Không có hy vọng đạt được nhân 
thân và danh tiếng là một Pháp sư, nữ giới có tự do tu tập một 
cách chân thật và tốt, không bị vướng vào tám mối bận tâm 
thế tục (bát phong: khổ và sướng, danh thơm và tiếng xấu, 
khen và chê, được và mất). Trái lại, nam giới được cho là 
thường theo đời sống tu viện như một con đường sự nghiệp và 
trở nên quan tâm đến uy tín và địa vị hơn là về sự tu tập và 
chứng đắc của họ, điều đó làm sai lạc mục đích học Phật và tu 
tập. Nhưng nếu mọi việc xảy ra đúng theo cách này, thì nữ 
giới chắc chắn nên là các Pháp sư vì sự chứng đắc của họ sẽ 
chân chính hơn! 

Tuy nhiên tôi cho rằng sự sắp xếp mang tính cơ chế làm 
cho nữ giới khó khăn hoặc không thể trở thành các Pháp sư 
được đề cao, chắc chắn làm phương hại đến nữ giới ít nhất là 
năm cách. Trước hết, có tính thực tiễn tuyệt đối. Như Nancy 
Auer Falk đã chỉ ra trong bài viết của bà “Trường Hợp Chư Ni 
Biến Mất: Kết Qủa của Mâu Thuẩn Tư Tưởng trong Phật Giáo 
Ấn Độ Cổ Xưa,” sự phụ thuộc của chư ni về mặt cơ chế đối 
với chư tăng có thể đã dẫn đến sự dẫy chết của giáo hội ni ở 
một số thế giới Phật giáo. 

VẤn để tại sao giáo hội ni suy tàn và dẫy chết ở Ấn Độ và 
thế giới Nguyên Thuỷ đã được đặt ra, nhưng ít người gán sự 





*# Nancy Auer Falk: “The Case of the Vanishing Nuns: The Fruít of 
Ambivalence in Ancient Indian Buddhism,” Ứnspoken Worlds: Women's 
Religious Lives, đã xuất bản của Nancy Auer Falk và Rita M. Gross 
(Berkeley: Parallax Press, 991). 


790 RA KHỎI BÓNG TỐI 


suy sụp này cho sự lệ thuộc hình thức của chư ni đối với chư 
tăng. Falk lập luận rằng nguyên nhân gần gũi của sự suy tàn 
của giáo đoàn ni là thuộc về kinh tế; chư ni đơn giản là không 
nhận được nhiều sự hỗ trợ kinh tế, điều đó làm cho kho khó 
sống còn. Nhưng bà truy nguyên sự thiếu hỗ trợ kinh tế cho sự 
kiện là những thí chủ cư sĩ thích hỗ trợ cho các pháp sư uy tín 
nhất, mà tất cả những người này đều là tăng vì giới luật cấm 
nữ giới dạy cho chư tăng học. Thậm chí một vị nữ pháp sư 
xuất sắc cũng sẽ không có một vị tăng nào theo, do vì vị đó 
chỉ có thể dạy cho chư ni và cư sĩ. Kết quả là họ sẽ ít thu hút 
được sự hỗ trợ kinh tế cho chính mình và tu viện của họ. Đây 
là một phần lớn của trôn ốc đi xuống làm suy sụp giáo hội ni ở 
một số nơi trong thế giới Phật giáo. 

Thứ hai, vì chư ni sẽ không trở thành pháp sư, nên đã phát 
triển mạnh hơn nữa cái quan điểm là họ không thật sự cần 
thiết nhận nhiều sự huẤn luyện hay một số giáo lý. Kết hợp 
với tín ngưỡng văn hoá về sự thấp kém trí tuệ và tâm linh của 
nữ giới, lý lẽ này đã dẫn đến những tu tập phổ biến không dạy 
cho chư ni Phật giáo tốt lắm. Chẳng hạn, chư ni Phật giáo Tây 
Tạng thường không được dạy về triết học và tranh luận, hay 
cách tạo đồ hình mandalas bằng cát trên đất mà họ sẽ không 
cần hoặc dùng các kỹ năng đó. Vừa qua chư ni Tây Tạng đã 
nhận được sự huẤn luyện về các kỹ năng như thế, nhưng tôi 
biết không có thí dụ nào về nữ giới được dạy hay thực hiện cái 
gọi là “nhảy các điệu vũ lạt-ma” mà Phật giáo Tây Tạng rất 
nổi tiếng. Một trong các vị thầy của tôi là một hiện tượng 
hiếm thấy —- một rinpoche nữ, hay vị thầy giữ gìn dòng phái. 
Bà kể một câu chuyện về tuổi trẻ của chính bà khi bà và người 
chị được huấn luyện, nhưng có người cho rằng vì họ là những 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 791 


cô gái và do vậy sẽ không dạy họ, việc có mặt họ khi một số 
giáo lý được dạy chẳng quan trọng đối với họ. Như tôi nhớ câu 
chuyện, mẹ của họ sắp xếp cho họ để có mặt ở đó! Ở đây 
chúng tôi không phải cĩ một trôn ốc đi xuống mà là một vòng 
lập luận ác ý. Vì nữ giới bị cho là thấp kém về mặt tri thức và 
tâm linh, người ta nói rằng họ không cần được huẤn luyện. 
Nhưng sau đó sự thiếu chứng đắc của họ do thiếu đào tạo được 
dùng để bào chữa cho việc không dạy nữ giới các giáo lý cao 
siêu hay các tu tập cao cấp. 

Thứ ba, căn cứ vào sự thiếu hỗ trợ kinh tế và thành kiến 
chung cho rằng nữ giới là những người sẽ không làm pháp sư, 
không cần được dạy tốt như ếc Phật tử, chẳng có gì ngạc nhiên 
khi ngay cả những nơi thuộc thế giới đạo Phật mà nữ giới có 
thể trở thành nữ tu, quan điểm đó không hấp dẫn và chư ni ít 
uy tín. Trong nhiều thí dụ, một gia đình bối rối do có một 
người con gái trở thành một nữ tu, trong khi một người con trai 
trở thành tu sĩ lại mang đến vinh dự lớn lao cho gia đình. Kết 
quả là nữ giới thường nãn chí khi trở thành nữ tu hay lãnh thọ 
kỹ luật tâm linh nghiêm túc. Rốt cục, dường như rõ ràng là hầu 
hết các Phật tử đều thích nữ giới trở thành những người vợ hay 
mẹ hơn là làm nữ tu. Điều này đúng ngay cả trong thời Phật, 
như các bản tường trình sinh động về những nữ thí chủ cư sĩ 
hào phóng tỏ rõ.” Như vậy, những người phụ nữ đã có một chí 
nguyện tâm linh chân chính thường không tìm ra sự hỗ trợ nào 
cho khuynh hướng của họ, điều đó chắc chắn làm phương hại 
nữ gIới. 

Cách thứ tư, trong đó các giới luật và sự tu tập làm cho nữ 





Ÿ Gross, Buddhism After Patriarchy, tr. 49-50. 


792 RA KHỎI BÓNG TỐI 


giới khó khăn hoặc không thể trở thành những Pháp sư được 
tôn trọng, làm phương hại đến nữ giới đang suy Ììn một cách 
đặc biệt. Các hành giả nữ không có những mẫu vai trò nào. 
Tôi thường nghe người ta lập luận rằng vì Giáo pháp vượt trên 
giới tính, những vấn để như thế không có can hệ gì. Lập luận 
đó cho rằng vì Giáo pháp là một cho dù nó được một người 
phụ nữ hay một nam giới dạy, thì làm gì có thể cĩ một sự khác 
biệt nếu có ít hay không có các nữ Pháp sư? Tôi được người ta 
bảo rằng thật tầm thường và không đáng khi nuôi các mối bận 
tâm như thế. Nhưng tôi đã trả lời rằng nếu Giáo pháp thật sự 
vượt trên giới tính, như vậy không nên có sự chênh lệch giữa 
con số pháp sư nữ và nam. Vì tôi cho rằng không có giới tính 
và là trung tính, nhưng tuy vậy, có rất ít nữ pháp sư trong lịch 
sử, sự sai sót nằm ở một nơi khác. Rõ ràng, nó nằm trong 
khuynh hướng đạo Phật thiếu óc phê phán để đi vào trong bất 
kỳ những sắp xếp nào của xã hội nó tìm thấy trong văn hoá 
xung quanh, một khuynh hướng đi lùi trở lại những khởi 
nguyên của đạo Phật. 

Không thể lập luận rằng các mơ hình vai trò giống chính 
mình khơng tạo ra sự khác biệt ño. Dĩ nhiên, từ quan điểm của 
chân lý tuyệt đối, các mơ hình vai trò giống mình thì không 
thích hợp. Nhưng các sinh viên không bắt đầu ở mức độ chân 
lý tuyệt đối. Chúng ta bắt đầu tại một mức độ rất mơ hồ của 
chân lý tương đối — thậm chí không phải cái chân lý tương đối 
chính xác, mà ở mức độ của những sai lầm đơn giản, thật sự 
nghĩ rằng sợi dây là con rắn, để yêu cầu một Phật tử bình 
thường dạy phép loại suy. Rất dễ dàng nhìn đạo Phật là con 
rắn, nĩ không có ích lợi cho nữ giới khi phần đông hay tất cả 
các pháp sư đều là nam giới. Với tư cách là một sinh viên, 


ĐAO PHẬTNGÀYNAY 793 


người ta hỏi có đáng bỏ công để đi sâu vào việc học Phật và tu 
tập nếu người ta được cho biết rằng ít có cơ hội thành công do 
giới tính của mình, và các cơ hội thấp thỏi này được tỏ rõ hàng 
ngày do sự thiếu người giống mình trong các vai trò được 
truyền thống tôn trọng. Chắc chắn chính tôi đã có kinh nghiệm 
về sự tiến thối lưỡng nan này. Ở hầu hết các trường hợp khác 
trong đó những người Phật tử ít có tính chất tự vệ, có mối quan 
tâm lớn đối với sự tìm ra các phương tiện khéo léo hữu hiệu 
nhất để giúp người ta thấy rằng con rắn giả dụ đó thật sự là 
một sợi dây - và sợi dây chính nó là một ảo tưởng. Nếu giới 
tính không can hệ øì, như một số Phật tử thường cho như vậy, 
cách duy nhất để tỏ rõ sự không can hệ đó là các phương tiện 
khéo léo là trao quyển cho các nữ pháp sư, hơn là tiếp tục dựa 
vào những tu tập và các điều luật phi Phật giáo về mặt nền 
tảng, cho dù chúng tổn tại đã lâu. Dĩ nhiên, để nữ giới được 
trao quyền làm pháp sư, họ trước hết phải được huẤn luyện 
đầy đủ, một điều khó khăn trong các hoàn cảnh trong đó tất cả 
nữ giới đều được xác định là phụ thuộc vào nam giới, bất kê 
những thành tựu liên quan của họ và sự thâm niên có thể có 
của họ. 

Cuối cùng, cách thứ năm trong đó tạo ra khó khăn hoặc 
không thể cho nữ giới trở thành Pháp sư làm thiệt hại nữ giới 
có thể là điều phá hoại nhất. Nếu có ít hoặc không có nữ pháp 
sư nào, thì những kinh nghiệm và các quan điểm của nữ giới bị 
mất đi vĩnh viễn trong lịch sử, và những người nữ đã chứng 
được các mức độ cao bất kể mọi chướng ngại mà họ đương 
đầu bị xoá sạch trong các ghi chép lịch sử. Như vậy, sự khó 
khăn này gặp phải cái khó thứ tư, sự thiếu các mẫu vai trò cho 
hành giả nữ giới. Các mẫu vai trò có thể đã có rồi, nhưng họ 


794 RA KHỎI BÓNG TỐI 


không được nhận ra, và do đó không được phi lại, hay chỉ được 
ghi lại trong các nguồn mơ hồ không được biết đến. Giới tính 
có thể không can hệ gì về cơ bản, như hầu hết các Pháp sư đã 
đồng ý, nhưng sự không can hệ căn bản đó lại nằm trong một 
thế giới tương đối và luân hồi quan tâm nhiều đến giới tính. 
Căn cứ vào tình huống đó, mặc dù kinh nghiệm giác ngộ về 
mặt kết quả là giống nhau cho cả nam lẫn nữ, nhưng những 
con đường đưa đến kinh nghiệm của họ có thể rất khác nhau, 
trong nhiều trường hợp. Nhưng nếu nữ giới không được nhìn 
nhận là các Pháp sư, thì những tiểu sử tâm linh của họ sẽ có 
thể không có giá trị để soi sáng con đường cho các hành giả 
khác, gồm cả nam giới, nhưng đặc biệt là nữ giới. Một số 
truyền thống Phật giáo, đặc biệt là truyền thống Tây Tạng, 
dựa vững vàng vào các câu chuyện đời sống của các đại đạo 
sư và hành giả làm cảm hứng cho các sinh viên đương thời. 
Nhưng đâu là con đường cho nữ giới, những người đã được dạy 
rằng sự tái sinh của mình kém giải thoát hơn và kém được ưa 
thích hơn sự tái sinh của nam giới,° những người có ít mẫu vai 
trò và có lẽ thoái chí trong việc nghĩ mình là một hành giả 
nghiêm túc? Làm thế nào họ đi đến chỗ nhìn nhận sự không 
can hệ của giới tính, và kinh nghiệm về các quy luật giới tính 
theo quy ước của họ có nghĩa gì trong con đường của họ? 
Những kinh nghiệm cụ thể của họ làm một phụ nữ trong một 
thế giới và một vùng do nam giới thống trị sẽ khác với những 
kinh nghiệm của một nam giới và xứng đáng phi lại như một 
trụ chỉ đường cho những hành giả khác, cả nữ lẫn nam. Nhưng 
ai ghi lại những kinh nghiệm của một pháp sư không được 





5 Có một sự tin tưởng phổ biến rộng rãi trong đạo Phật là sự tái sanh 
của nữ giới kém thuận lợi hơn của nam giới. 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 795 


nhìn nhận? Như thế tấm gương của con đường chứng ngộ, 
những kinh nghiệm cụ thể đó, bị mất đi, xa hơn nữa là ấn 
tượng rằng nữ giới quả là ít giải thoát và ít được ưa thích hơn 
nam gIới. 

Đôi khi cái lỗi làm mất đi những câu chuyện và những 
mẫu vai trò này không chỉ nằm nơi những người Phật tử trong 
một kỷ nguyên cụ thể, mà là nơi những người giữ việc ghi 
chép. Nữ giới có thể được biết đến trong các tình huống của 
riêng họ là những hành giả và những đạo sư khá cao, nhưng 
không ai nghĩ đến việc ghi chép lại những đạo lý của họ, như 
họ nghĩ đến việc ghi chép các giáo lý của một nam pháp sư. 
Hoặc giả các ghi chép có được lưu giữ, chúng không thể được 
nhớ đến thường xuyên như những ghi chép của các pháp sư 
nam giới. Thí dụ, các vẫn kệ trong Trưởng Lão Ni Kệ 
(Therigatha) được ghi lại, nhưng cho đến giới nữ học giả Phật 
giáo mới đây, hầu hết là các học giả Đạo Phật phương Tây và 
các hành giả phương Tây chưa hề nghe đến chúng. Nữ giới đã 
chứng đắc cao tương đối là thông thường trong Phật giáo Tây 
Tạng, nhưng các vị pháp sư hàng đầu mà sinh viên phương 
Tây về Phật giáo Tây Tạng nghe đến đều là nam giới. Các 
hành giả Thiền Phật giáo phương Tây hàng ngày kể đến một 
phả hệ dòng phái tránh các tên phụ nữ - cho đến lúc có nhưng 
phụ nữ chịu khó xây dựng lại một dòng dõi các Pháp sư nữ.” 

Như vậy chúng ta phải kết luận là mặc dù giới tính không 
tuyệt đối can hệ gì, nhưng cho đến lúc các quy ước giới tính và 
nam giới thống trị bị loại trừ khỏi sự tu tập đạo Phật, giới tính 





7 Tôi đã phân tích vấn để này trong bản ghi chép là “quadrupe 
androcentrism.” Xem Gross, Phật Giáo Theo Chế Độ Tộc Trưởng, tr. 18-19. 


796 RA KHỎI BÓNG TỐI 


vẫn còn là vấn đề trong thế giới tương đối. Như tôi đã nhiều 
lần lập luận, quan điểm Phật giáo có thể là trung tính và phi 
giới tính, nhưng việc tu tập đạo Phật và những cơ chế Phật 
giáo thì không. Và quan điểm cùng sự tu tập nên đi song hành 
với nhau, chứ không ñn mâu thuẩn nhau. Trong số những tu 
tập Phật giáo tôn vinh giới tính nhiều hơn sự thật đáng được 
tôn vinh, không gì phá hoại bằng cái truyển thống phổ biến về 
sự không tôn trọng và không công nhận nữ giới là Pháp sư, 
điều đó được đặt nền tẳng tĩn sự tu tập ngang với phá hoại của 
việc không huấn luyện nữ giới một cách thành thạo và đầy đủ. 
Và việc tu tập đó dĩ nhiên xác định nguồn gốc dòng phái trong 
các quan điểm giới tính về sự thấp kém của nữ giới và nhu cầu 
nam giới được xếp cao hơn nữ giới trong mỗi một trường hợp. 
Vì nhiều Phật tử phương Tây hoàn toàn xa lạ với lịch sử 
Phật giáo và cách mà người Phật tử thường chấp nhận các tu 
tập khuôn mẫu văn hoá mang tính xã hội, nên điều quan trọng 
là cho lưu hành thông tin này rộng rãi hơn. Có những lý do 
đúng đắn tại sao rất nhiều người không phải đạo Phật nhìn đạo 
Phật như là một tôn giáo mang tính tộc trưởng cao, hoàn toàn 
bất lợi cho nữ giới, và chúng ta nên làm quen với mặt tối của 
chúng ta. Tuy nhiên, cũng có nhiều thay đổi đối với Phật giáo 
khắp thế giới trong ba mươi năm qua. Có một phong trào phụ 
nữ Phật giáo quốc tế phát triển và nhiễu tiến bộ đã được thành 
tựu trong việc tái lập Giáo đoàn Ni và nâng cấp việc huấn 
luyện chư ni. Việc huấn luyện dành cho nữ cư sĩ cũng đã được 
cải thiện lớn và Phật giáo Tây Phương hầu như hoàn toàn là 
phong trào cư sĩ ở điểm này. Trong số các Phật tử phương Tây, 
nhiều vị nữ cũng đã được nhìn nhận là Pháp sư, đa số trong 
các cộng đồng tu thiển và thiển Tuệ minh sát hơn là trong số 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 797 


người Tây phương tu tập Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, hầu 
hết những người đi theo đều cho rằng điều trước đó không có 
trong lịch sử đạo Phật đang xảy ra trong giới Phật tử Tây 
phương; khoảng một nửa Pháp sư Tây phương là nữ giới. 

Do đầu chúng ta có những thay đổi lớn lao này trong việc 
tu tập đạo Phật? Chắc chắn là do sự kiện chúng giống với các 
giáo lý Phật giáo căn bản hơn là những tu tập mang tính 
truyền thống giới tính và do nam giới thống trị. Nhưng tôi 
công nhận rằng ít ra một số cảm hứng và động cơ cho những 
thay đổi này là kết quả làn sóng thứ hai của thuyết nam nữ 
bình quyển đã làm thay đổi mọi việc, hy vọng sự tốt ẹp, về 
cuộc sống chúng ta. 


CÁC TÁC GIÁ 

Hjung An là một vị ni đã thọ giới cụ túc trong truyền 
thống Hàn Quốc. Sư là pháp sư nổi tiếng về thiển Tuệ Minh 
Sát (Vipassana). 

Oksun An đã nhận học vị Tiến sĩ Triết Học năm 1995 tại 
Đại Học Hawali, nơi sư học Phật Pháp. Hiện nay sư là giáo sư 
phụ giảng tại Ban Triết ở Đại Học Quốc Gia Sunchon Hàn 
Quốc, nơi sư giảng dạy Phật học và đạo đức học. Sách của sư 
gồm có Modern Understanding oƒ Buddhist Ethics (2002) và 
Compassion and Benevolence (1998). 

Paula Kane Robinson Arai nhận học vị Tiến sĩ về Phật 
Giáo Nhật Bản ở Đại Học Harvard. Sư đã viết một quyển: 
Women Living Zen: Japanese Sotfto Buddhist Nuns (1999), và 
đang viết một tác phẩm khác: Healing Zen: Japanese Buddhist 
Women's Rituals oƒ Transƒformation. Aral hiện giảng dạy Các 


798 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Vùng Đông Nam Á tại Trường Carleton. 

Thích Nữ Đồng Anh (Nguyễn Thị Kim Loan) là người 
đang bảo vệ luận án tiến sĩ trong Ban Nghiên Cứu Phật Pháp 
tại Đại Học Delhi. Luận văn tốt nghiệp của sư viết về mối liên 
hệ hiện đại về khái niệm suzyzía trong Kinh Bát Nhã Ba-la- 
mật-đa và các kinh Nikàya. 

Martine Batchelor là một nữ tu thiền Nhật Bản ở Hàn 
Quốc 10 năm và bây giờ sống tại Pháp. Sư là nhà biên tập 
quyển Women on the Buddhist Path và là đồng biên tập (với 
Kerry Brown) cuốn Buddhism and Ecology. Sư là tác giả cuốn 
Principles oƒ Zen và MeditaHon ƒor LỰc; Women In Korean 
Zen: Lives and Practices; và cuốn The Path oƒ Compassion, 
một bản dịch các khái niệm Bồ-tát Trung Hoa. Sư quan tâm 
đến thiển trong đời sống hàng ngày, Phật giáo và hoạt động xã 
hội, tôn giáo và những vấn đề nữ giới, Thiền và lịch sử thiền, 
vừa thực tiễn vừa mang tính huyễn thoại. Hiện nay sư giảng 
dạy những người nhập thất thiển khắp thế giới. 

Zorigma Budaeva là người gốc Buryatia. Sư đã có công 
trong việc sáng lập nên Chùa Zungon Darjaling, ngôi chùa 
đầu tiên được lập nên đặc biệt dành cho nữ giới học và tu tập 
Giáo pháp. Sư là nhà sáng lập và giám đốc của một dự án giáo 
dục mới cho trẻ em tại chùa.ành 

Varaporn Chamsanit đang hoàn thành luận án Tiến sĩ về 
nhân chúng học tại Research School of Pacific and Asian 
Studies, Đại học Quốc Gia Úc. Nghiên cứu học vị tiến sĩ của 
bà phát sinh từ thông tin cơ sở của bà trong Các Nghiên Cứu 
về Nữ Giới và một mối quan tâm trong đạo Phật, có một cái 
tựa có thể chấp nhận được là “Dựng Lại Dòng Phái Đã Mất: 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 799 


Những Nỗ Lực của Nữ Tu Phật Giáo tại Thái Lan.” 

Diana Cousens là một Hội Viên Danh Dự Viện Nghiên 
Cứu tại Monash Asia Insttute, Monash University 
(Melbourne), và đã bắt đầu học vị Tiến sĩ ở đó vào năm 2005. 
Diana sống tại Ấn Độ hầu hết vào thập niên 1980, có một 
bằng M.A. về lịch sử Tây Tạng của Đại Học La Trobe, và là 
Gíam Đốc của Trung Tâm Sakya Melbourne, một trung tâm 
Phật Pháp Tây Tạng đại diện HH Sakya Trizin ở Melbourne. 

Shobha Rani Dash đạt học vị Tiến sĩ tại Đại học Otani, 
Kyoto năm 2004. Hiện nay, bà là một nghiên cứu sinh sau tiến 
sĩ tại Đại học Otani. Lãnh vực nghiên cứu đầu tiên của và là 
nữ giới và Đạo Phật, đặc biệt tại Ấn và Nhật. Hiện nay bà 
đang chuẩn bị một cơ sở dữ liệu về tiểu sử cac tỳ-kheo ni 
thuộc truyền thống Nguyên Thuỷ. 

Ranjani de Sïlva là một thành viên sáng lập Sakyadhita: 
International Association of Buddhist Women và giữ chức vụ 
chủ tịch của hội từ 1995 đến 2002. Từ 1987, bà là một lực 
lượng tích cực trong việc thúc đẩy sự an sinh của nữ giới Phật 
giáo và sắp xếp những giới đàn thọ giới cao hơn để tái lập 
dòng phái cụ túc giới cho chư ni ở Tích Lan. Năm 2002, bà 
thiết lập Sakya Training and Meditation Center ở ngoài 
Colombo để huấn luyện và giáo dục chư ni. 

Elise Anne DeVido nhận bằng Tiến sĩ về lịch sử ở Đại 
học Harvard. Bà là một phó giáo sư trong Phân Viện Lịch Sử 
ở đại học National Taiwan Normal University, tại đây bà 
giảng dạy lịch sử thế giới và lịch sử nữ giới. Bà là tác giả 
nhiễu bài báo về Phật giáo Đài Loan, hoàn thành một quyển 
sách về chư ni Đạo Phật Đài Loan, và hiện đang nghiên cứu 


800 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Phật giáo Việt Nam thế kỹ thứ 20. 

Karuna Dharma nhận một bằng Tiến sĩ Anh Ngữ tại Đại 
học Michigan. Sư là một trong những nữ tu Phật giáo Mỹ đầu 
tiên thọ giới cụ túc và là người tiền phong trong cuộc đối thoại 
liên tôn. Sư là một thành viên sáng lập của Sakyadhita: 
International Association of Buddhist Women và hiện là giám 
đốc của International Meditation Center tại Los Angeles. 

Monica Lindberg Falk là nhà nghiên cứu và diễn giả tại 
Đại học Gothenburg, Thuy Điển. Bà nhận bằng Tiến sĩ về 
Nhân Chúng Học Xã Hội của đại học này. Nghiên cứu của bà 
tập trung vào tính chất liên kết của giới tính, tôn giáo và thay 
đổi xã hội tại Đông Nam Á. Hiện bà đang thực hiện một dự án 
về giới tính và Phật Giáo Dấn Thân vào Xã Hội tại Thái Lan. 
Những đóng góp của bà cho các nghiên cứu về Á châu gồm 
một loạt các bài báo bằng tiếng Anh và tiếng Thuy Điển về 
giới tính và Đạo Phật và chuyên khảo Making Fields oƒ Merit: 
Buddhist Nuns and Gendered Order In Thalland. 

Hema Goonafilake nhận bằng Tiến sĩ của Trường 
Nghiên Cứu Viễn Đông và Châu Phi, Đại học Luân Đôn, năm 
1974. bà là một thành viên phân khoa thâm niên tại Đại học 
Kelaniya, Tích Lan, cho đến 1989. Từ đó bà phục vụ với tư 
cách là một chuyên viên về giới tính và phát triển cho UNDP 
và UNIFEM (New York), và UNDP (Căm-pu-chia), và là một 
cố vấn cho Viện Phật Học Căm-pốt. Sư là một thành viên 
sáng lập của Voice of Women, nhóm nữ giới đầu tiên tại Tích 
Lan, và là đồng sáng lập Trung Tâm Nghiên Cứu của Nữ Giới 
ở Tích Lan. 

Rita M Gross là một hành giả-học giả dạy Phật học trong 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY 801 


các học viện và những lớp giáo pháp. Sư là giáo sư danh dự 
của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Đối Chiếu tại Đại Học 
Wisconsin —- Eau Claire và một Giáo sư Thâm niên tại Lotus 
Garden, trung tâm nhập thất của ngài Khandro Rinpoche tại 
Bắc Mỹ. Sư là tắc giả cuốn Bưddhism afier Patriarchy: a 
tFemimist History, Analysis, and Reconstructilon öoƒ Buddhism. 

Thích Nữ Giới Hương (Phạm Thị Ngọc Dung) trở thành 
nữ tu khi được 15 tuổi. Năm 2003, sư tốt nghiệp Tiến sĩ về 
nghiên cứu Phật học tại Đại Học Delhi. Hiện nay sư đang làm 
phóng viên cho Nguyệt San Giác Ngộ, một cơ quan thông tin 
của Phật giáo. Sư cũng là một đại biểu trong Ban Phật Giáo 
Thế Giới và Dịch Thuật Kinh Điển tại Viện Nghiên Cứu Phật 
Giáo Việt Nam thuộc Hội Đồng Trị Sự của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam ở Việt Nam. 

Sookyung Hwang dạy Phật học tại Đại Học Dongguk ở 
Seoul. Sự nghiên cứu của Sư về Phật Giáo kết hợp chặt chẽ 
với các viễn ảnh nữ giới. 

Tomomii Ito tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Úc với luận án 
tiến sĩ về những đấu tranh của Phật tử tại Thái Lan trong thế 
kỹ 20, đặc biệt nhắm vào các ý tưởng do Tỳ-kheo Buddhadasa 
để ra. Hiện sư dạy các nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại 
Học Kobe ở Nhật. Nghiên cứu của sư tập trung vào các phong 
trào của nữ tu đạo Phật hiện nay tại Thái Lan. 

Insook Kim là một giáo sư danh dự tại Phân Ban Xã Hội 
thuộc Đại Học Kookmin ở Hàn Quốc. Là một nữ cư sĩ, bà là 
một người năng nỗ trong cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc. 

Jeonghee Kim là một giáo sư nghiên cứu tại Học Viện 
Korean Women của Viện Đại Học Ewha Women. Luận văn 


802 RA KHỎI BÓNG TỐI 


tiến sĩ của bà có tựa để “Bio-Feminism: An Ontological 
Study on the Basis of Buddhism and Taoism.” Bà là một cố 
vấn cho Viện Phát Triển Nữ Phật Tử của Hàn Quốc, chủ tịch 
của Research Commitee of the Korean Women”s 
Environment Network, và là một giám đốc của Korean 
Consumers” Cooperative Federation. 


Anne Carolyn Klein (Rigzin Drolma) dạy Phật học tại 
Ban Nghiên Cứu Tôn Giáo tại Đại Học Rice và là một giám 
đốc sáng lập (với Harvey Aronson) của Dawn Mountain, một 
trung tâm thiển quán để nghiên cứu và tu tập Phật giáo ở 
Houston. Những sách của bà gồm Meeting the Great Bliss 
Queen; Path to the Middle; và Knowledge and Liberation. Sắp 
tới là tác phẩm Unbounded Wholeness: Bon Dzogchen và The 
Logic oƒ the Nonconcepfual, với Geshe Tenzinn Wangya 
Rinpoche, và 7Transmission: Heart Essence, the Vast Expanse. 

Daewon Kwon là một giáo sư trong Ban Tiểu Học tại Đại 
học Dongsuk ở Seoul. Sư là một vị ni đã thọ giới cụ túc theo 
truyền thống Hàn Quốc. 

Changsook Lee một Tiến sĩ Nghiên Cứu Nữ Giới Phật giáo 
tại Trường Nghiên Cứu của Đại học Dongguk. Luận án tiến sĩ 
của bà có tựa để “Một Nghiên Cứu về Năng Lực của Nữ Giới 
để trở thành một vị Phật trong truyền thống Ấn-độ.” Bà làm 
việc với tư cách một phóng viên cho các tờ báo ngày như Dâehn 
IIbo và Hankook Ilbo, và dạy tại Đại Học Dongguk. Nay bà 
phục vụ với tư cách là một thành viên uỷ ban cố vấn của Viện 
Phát Triển Nữ Giới Phật Giáo (Hàn Quốc). 

Chopa Tenzin Lhadron xuất thân từ vùng Hy-mã-lạp-sơn 
của Zangskar và là một vị ni từ thuở nhỏ. Từ năm 1988, sư đã 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY. 803 


học tại Tu Viện Jamyang Choling tại Dharamsala, dưới sự 
hướng dẫn của Đức Đạt-lai Lạt-ma. Hiện nay sư đang dạy các 
bản Luận A-tỳ-đàm. 

Yuchen Lï là một phó giáo sư tại Ban Văn học Trung Hoa 
ở Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan. Các quan tâm 
nghiên cứu của bà gồm các vấn đề giới tính trong nghiên cứu 
tôn giáo, văn học Phật giáo, và các tiểu thuyết tôn giáo Trung 
Hoa. Bà là tác giả của Tadai da Biquiuni (Bhiksunis oƒ the 
Tang Dynasty) và Religious Practice, và người biên tập của 
Women and Rehgion: An Interdisciplinary Perspective (Funu 
yu zongjJiao: kuahngyu đe shiye). 

Andrea Loseries nghiên cứu Tây Tạng học, Ấn Độ học, 
Phật Giáo và Dân tộc học tại Ba-lê, Santiniketan (Tây Bengal), 
và Vienna. Luận văn Tiến sĩ tại Đại học Viên của bà có tựa là 
“Về Việc Dùng Đầu Lâu và Xương Người trong Các Nghi Lễ 
Tây Tạng.” Bà thực hiện nghiên cứu đều đặn ở Tây Tạng, 
Mông Cổ, và Ấn Độ, và thường phiên dịch cho các pháp sư Tây 
Tạng. Bà chuyên về mô tả Phật Giáo bằng tranh và nghi lễ thần 
chú và là giám đốc của Kalachakra Culture Graz 2002. 

Thea Mohr có bằng Tiến sĩ ở Đại học Frankfurt (Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat) tại đây bà hiện là một phó giáo 
sư. Lãnh vực nghiên cứu chính của bà là tôn giáo và khoa học, 
đặc biệt là những tìm kiếm trong sinh vật học thần kinh và thiển 
định. Bà đang đảm trách chức vụ giám đốc của Diakonisches 
Werk, một tổ chức từ thiện Đức ở Erankfurt am Main. 

Eliana Morris đã làm việc tại các trường công lập với tư 
cách một người làm công tác xã hội, giáo viên đứng lớp, và tư 
vấn giáo dục trong 15 năm. bà đã tập trung nỗ lực vào việc 


804 RA KHỎI BÓNG TỐI 


phát triển Chương Trình Huấn Luyện Tâm Từ: Sáng Tạo các 
Cứu Cánh cho Hạnh Phúc, một chương trình hỗ trợ trẻ em các 
bước đi đến một đời sống hoàn thiện bằng cách trình bày Phật 
pháp trong một tình huống phi tôn giáo thích hợp trong giáo 
dục công cộng chủ yếu. Hiện nay bà tham gia trong một 
chương trình sáu năm nghiên cứu các chú giải thuộc tu viện 
của truyền thống Gelugkpa lên đến điểm cao là một kỳ nhập 
thất tu thiển ba năm. 

Trina Nahm-MIjo là Giáo sư Tâm lý học, Khiêu vũ, và 
Nghiên Cứu Nữ Giới tại Đại học Cộng Đồng Hawaii, tại đây 
bà đã dạy học từ năm 1978. bà nhận văn bằng Tiến sĩ về 
Hướng Dẫn Tâm Lý học của Đại Học California, Berkeley. 
Luận văn tốt nghiệp của bà là “The Spiritual and Physical 
Movement in Humans: An Inqury into Human Growth 
Potential,” khảo sát tổng hợp thân-tâm như được tu tập trong 
triết học Đông phương và khám phá khiêu vũ là một dụng cụ 
tâm lý trị liệu. Bà là một nhà hoạt động cộng đồng đã khởi 
xướng nhiều chương trình liên quan đến giáo dục, phụng sự 
nhân loại, văn hóa, và nghệ thuật. 

Gantumur Natsadorj là nhà sáng lập và giám đốc của 
Trung Tâm Tugs Bayasgalant Nữ Giới Phật Giáo Mông Cổ ở 
Ulaan Bataar, Mông Cổ. Đây là trung tâm đầu tiên ở Mông Cổ 
để hỗ trợ các cơ hội cho nữ giới nghiên cứu và tu tập Giáo Pháp. 

Thích Nữ Như Nguyệt (Nguyễn Thị Thu Hà) là người Việt 
Nam liên kết vơi Chùa Huê Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Sư 
hoàn tất văn bằng Cử Nhân tại Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Phật 
Học Việt Nam năm 1997. Hoàn tất và Thạc sĩ Văn Chương và 
Thạc sĩ Triết Học về Phật học tại Đại học Delhi và hiện đang 
nghiên cứu về “Nguồn Gốc và Sự Phát Triển Giáo Đoàn Ni tại 


ĐẠO PHẬTNGÀY NAY. 805 


Việt Nam” ở Ban Nghiên Cứu Phật Học. 

Tenzin Norzin là người gốc Kinnaur, một vùng biên giới 
Hy-mã-lạp Sơn ở Ấn Độ. Sau khi học hết trung học, sư gia 
nhập Viện Nghiên Cứu Phật Học Jamyang Choling gần 
Dharamsala, tại đây sư nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Đức 
Đạt-lai Lạt-ma. Hiện sư đang nghiên cứu Trung Quán Luận. 

Tenzin Palmo được sanh ra và lớn lên tại Anh Quốc. Năm 
1964, lúc 18 tuổi, sư đến Ấn Độ để tìm một vị giáo sư có năng 
lực về Phật pháp. Chẳng bao lâu sau đó sư được thọ giới sa-di 
ni và trải qua 18 năm tu tập tại vùng Hy-mã-lạp Sơn xa xôi 
của Lahaul. Năm 1973, sư đến Hồng-kông để thọ giới Tỳ- 
kheo ni. Hiện nay sư đang làm việc để thiết lập một tu viện để 
tu tập /ogđenmas (các nữ hành giả yogi) gần cộng đồng Tashi 
Jong ở Bắc Ấn. Câu chuyện của sư được dẫn chứng trong tài 
liệu A Cave in the Snow. 

Tỳ-kheo ni Liễu Pháp (Dương Thị Thanh Hương) đang 
chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ trong Ban Nghiên Cứu Phật Học tại 
Đại học DelhI, Ấn Độ. 

Junya Pookayaporn nhận bằng Tiến sĩ về Tâm Lý Học 
Đông Tây ở Viện Nghiên Cứu Tổng Hợp California năm 
2001. Lãnh vực quan tâm chính yếu của sư là Phật học, quyển 
phụ nữ, và tâm lý học. Sư là người sáng lập Dharma Sisters 
Project, có một sứ mạng hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khoẻ 
cho các hành giả đạo Phật, đặc biệt là chư ni ở Thái Lan và 
Burma. Hiện nay sư dạy các khoá học tại Đại học Sripatum, 
Thái Lan. 

Amita Dhakwa Sakya đã nghiên cứu đạo Phật từ tuổi trẻ 
tại Nepal Bauddha Pariyatt ở Kathmandu và hoàn tất Thạc sĩ 


806 RA KHỎI BÓNG TỐI 


khoa học ở Botany Đại Học Tribhuvan, năm 1983. Hiện sư là 
phó chủ tịch của Trung Tâm Thiển Phật Giáo Quốc Tế tại 
Kathmandu, chủ tịch của Deepankar Pariyatti Shikchalaya 
(Trung Tâm Giáo Dục Phật Giáo), và là một viên chức bảo vệ 
cây xanh với Bộ Nông Nghiệp HMG của Nepal. Sư đã xuất 
bản một số sách về Phật giáo bằng tiếng Nepal. 

Gyehwan Sunim là một giáo sư trong Ban Nghiên Cứu 
Thiển Học tại Đại học Dongguk ở Seoul. Sư là một học giả và 
hành giả Phật giáo Hàn Quốc. Tác phẩm chính mới đây là Thế 
Giới Phật Giáo Đại Thừa (ở Hàn Quốc) được xuất bản năm 
2005. 

Jinmyong Sunim là một vị ni đã thọ cụ túc giới và hoạt 
động tích cực trong việc giảng dạy Phật pháp tại Hàn Quốc. 
Sư nổi tiếng do cách phương pháp giảng dạy Giáo Pháp mới 
mẽ trên Đài Phát Thanh Phật Giáo Hàn Quốc, và được biết 
đến là Buddhist DJ (người giới thiệu các ca khúc Phật giáo 
hàng đầu) ở Hàn Quốc. 

Jihong Sunim đã thọ giới xuất gia từ tuổi 16. sư tốt nghiệp 
Đại học Sangha và nhận bằng Thạc sĩ về An Sinh Xã Hội tại 
Đại Học Dongguk. Sư đã hướng dẫn Nhà Nguyện Phật Giáo 
tại Bệnh Viện Seoul Asan năm 1996. Hiện nay sư là một nhà 
diễn giảng về tôn giáo và y học tại Đại học Ulsan, một uỷ 
viên nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh Viện Ilsan, và nữ tu viện 
trưởng của Chùa Jung Hyang ở Hàn Quốc. 

Kwangwoo Sunim đã tu tập Giáo Pháp hầu như 70 năm 
và là một cựu chủ tịch của Hiệp Hội Tỳ-kheo Ni Hàn Quốc. 
Trong nhiều năm sư đã giảng dạy Giáo Pháp và tích cự trong 
nhiều nỗ lực khác của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã biết 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 807 


đến sư với một phần thưởng về sự nghiệp giáo dục các học 
sinh trẻ. Sách xuất bản chính của sư là một bản dịch Kinh 
Pháp Hoa bằng tiếng Hàn. 

Sangduck Sunim là một vị ni đã thọ giới cụ túc theo 
truyền thống Hàn Quốc. Sư hoạt động tích cực trong công tác 
an sinh xã hội ở Hàn Quốc. 

Sukdham Sunim (Inyoung Chung) đang chuẩn bị lấy 
bằng Tiến sĩ tại Đại học Virginia, tại đây sư đang viết về chư 
ni Hàn Quốc. Những quan tâm nghiên cứu của sư gồm các vấn 
đề nữ giới trong đạo Phật và Luật tạng Tỳ-kheo Ni. Tác phẩm 
nghiên cứu của sư “Một Quan Điểm của Nữ Giới Phật Giáo: 
Một Nghiên Cứu Đối, Chiếu về Các Giới Luật Tỳ-Kheo Ni Và 
Tỳ-Kheo Trên Căn Bản Giới Bổn Trung Hoa” xuất hiện trên 
mạng. 

Wunweol Sunim là một tỳ-kheo ni Hàn Quốc, thọ giới 
năm 1980. Sư nhận bằng Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phật Học ở Đại 
học Dongguk. Hiện sư giảng dạy thiển và Phật giáo Tây Tạng 
và hướng dẫn tu tập thiển tại Đại học Dongguk, Seoul. Các 
quan tâm nghiên cứu của sư bao gồm Bồ-để-đạt-ma, tu tập 
định, dòng tư tưởng và tu tập Thiển của Hàn Quốc, và Kinh 
Lăng-g1à. 

Shoy Taniguchi nhận một bằng Cao Học và hoàn tất việc 
học tiến sĩ văn chương Anh tại Đại học Nanzan ử Nagoya 
(Nhật Bản). Bà nhận một bằng Cao học về Đạo Đức Học sinh 
y học Phật Giáo và một bằng Tiến sĩ Đạo Đức Học Hệ Thống 
Phật Giáo tại Graduate Theological Union (Berkeley). Từ 
năm 1997 đến 2002, bà là một phó giáo sư tại Trường Nha 
Khoa Đại Học Kagoshima tại đó bà dạy đạo đức học nha y. 
Hiện nay, bà là bộ trưởng thường trú tại Nhà Thờ Phật Hạt 


808 RA KHỎI BÓNG TỐI 


Southern Alameda ở Union City, California. 

Stefania Travagnin hiện đang làm luận án tiến sĩ về Ban 
Nghiên Cứu các Tôn Giáo tại Trường Nghiên Cứu Viễn Đông 
và Châu Phi, Đại học Luân Đôn. Những quan tâm nghiên cứu 
của bà nhắm vào Phật giáo Trung Hoa, Trường phái Trung 
Qúan ở Trung Hoa và Đài Loan, và cuộc đời của Ngài 
Yinshun (1906-2005). 

Shu-hui Tsai, cũng được biết đến là Ju Yan, là một người 
tổ chức sô ở đài phát thanh, hoạ sĩ và nhà văn tự do. Bà có 
bằng Cao học về Triết học ở Đại Học Văn Hoá Trung Hoa tại 
Đài Loan và hiện dạy Trung văn tại một trường trung học ở 
Đài Bắc. Bà đã được vài phần thưởng về phát thanh và văn 
chương cho trẻ em. 

Jampa Tsedroen (Carola Roloff) đã dạy Phật học và triết 
lý đạo Phật (lớp nghiên cứu 5 năm) và làm thông dịch tại 
Tibetisches Zentrum, Hamburg, từ 1985. Sư được thọ cụ túc 
giới năm 1985, theo đuổi một nền giáo dục tu viện truyển 
thống với Geshe Thubten Ngawang từ 1980-1996, đặc biệt là 
Luật tạng, và hiện đang chuẩn bị luận án tiến sĩ tại Đại học 
Hamburg. Sư hoạt động năng nỗ với tưcách một nhà hành 
chánh, thành viên hội đồng và cố vấn tại Tibetisches Zentrum, 
Hội Phật giáo Đức, Hội Sakyadhita International Association 
of Buddhist Women, và Tổ Chức Nghiên Cứu Phật giáo Tây 
Tạng nhiều năm qua. 

Karma Lekshe Tsomo là phó giáo sư về Thần học và 
Nghiên Cứu Tôn Giáo tại Đại học San Diego. Sư là chủ tịch 
Hội Sakyadhita: Hội Nữ Giới Phật Giáo Quốc Tế và giám đốc 
của Jamyang Choling Institude, một dự án giáo dục cho nữ 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY. 809 


giới ở các nước đang phát triển. Sách của bà gồm Buddhist 
Women Across Cultures: Realzation; lInnovative Buddhist 
Women: Swinming Against the Stream; và Buddhist Women 
and Social Justice: ldeals, Challenges, and AchieVvemenfs. 


Sumon K. Tuladhar làm việc với tư cách là một nhân 
viên nghiên cứu thâm niên tại Trung Tâm Nghiên Cứu Đổi 
Mới và Phát Triển Giáo Dục tại Đại Học Tribhuvan trong 20 
năm và hiện là một viên chức trong dự án giáo dục tại 
UNICEF Nepal. Đóng góp chính của ư là trong lãnh vực giáo 
dục thông thường cho phụ nữ và trẻ em mù chữ tại Nepal. Bà 
là một cố vấn trong Dharma Kirti Buddhist Study Circle và 
Dharma Kirti Vihar Trust và đã xuất bản nhiều bài viết về 
Phật giáo, giáo dục và văn hoá. 

Peou Vanna trước kia là một điều phối viên dự án cho Ni 
giới và Nữ Cư Sĩ Cam-bốt. Hiện nay bà là giám đốc điều hành 
của Working Group for Weapons Reduction tại Phnom Penh. 
Các quan tâm nghiên cứu của bà gồm nữ giới và sự nghèo 
khó, Phật giáo và nữ giới tại Căm-bốt, và ảnh hưởng của sự 
sản xuất lúa gạo ở Đông Nam Á. 

Ivette Vargas nhận bằng Cử nhân về Khoa học Chính Trị 
tại Trường Barnard College, Đại học Columbia, năm 1987, và 
bằng Tiến sĩ về Nghiên Cứu Tôn Giáo và Đạo Phật tại Đại 
học Harvard năm 2003. Hiện bà là phó giáo sư về các Vùng 
Châu Á tại trường Austin College ở Taxas. Những quan tâm 
nghiên cứu của bà gồm triết học và nghi lễ Phật giáo; các tiểu 
sử Phật giáo Tây Tạng: lịch sử và nghệ thuật tôn giáo Nam Á; 
các nghiên cứu về nghi lễ; những mặt chung củ bệnh tật, chữa 
trị và tôn giáo; các nghiên cứu đối chiếu về tôn giáo; nghiên 


810 RA KHỎI BÓNG TỐI 


cứu giới tính; và nhân loại học về y khoa. 

Claudia Wenzel nhận bằng Tiến sĩ của Đại học 
Heidelberg ở Đức năm 2001. Lãnh vực nghiên cứu của bà là 
Lịch Sử Nghệ Thuật Đông Á, đặc biệt là Nghệ Thuật Phật 
giáo ở Trung Hoa. Hiện nay bà tham gia một dự án Hàn Lâm 
Khoa Học ở Heidelberg về các bản kinh khắc trên đá ở Trung 
Hoa. Các chủ để nghiên cứu gồm các nghệ thuật liên quan 
đến tín ngưỡng Di-lặc và A-di-đà ở Trung Hoa, các giáo lý 
phổ quát của Tam Giai, các trình bày Giáo Pháp theo hình 
tượng và không theo hình tượng của các ngôi chùa hang động 
Trung Hoa. 

Malia Dominica Wong, O.P. là một phó giáo sư của Các 
Tôn Giáo Thế Giới tại Đại Học Chaminade của Honolulu. Bà 
nhận bằng Tiến sĩ của Địi học Creation Spirituality năm 2000 
với một luận văn có tựa là “Khoa Ẩm Thực Học Lẫn Nhau: 
Song song với việc Tu Tập Tâm Linh.” Bà tham gia trong việc 
tu tập Phật giáo-Thiên chúa giáo từ năm 1986 và kiên định 
làm việc để xây dựng những chiếu cầu thông cảm giữa con 
người của mọi giáo phái. Bà vui mừng được làm một thành 
viên của Sakyadhita và phục vụ tổ chức này. 

I-li Yang ra đời tại Đài Bắc, Đài Loan năm 1944. Bà nhận 
một bằng Cao học về văn chương Hoa Kỳ ở Đại Học Quốc 
Gia Đài Loan năm 1971, và bằng cao học về Anh ngữ như một 
Ngôn Ngữ Thứ Hai của Đại Học Minnesota năm 1972, và một 
bằng Tiến sĩ về Giáo Dục Ngoại Ngữ của Đại Học Texas năm 
1981. bà là giáo sư Anh ngữ và Ngôn Ngữ Học tại Đại Học 
Quốc Gia Chengchi ở Đài Loan đến năm 1999. 

Hyangsoon Yỉ nhận bằng Tiến sĩ Anh ngữ ở Đại Học 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY_ 811 


Penn State, với một để tài phụ trong Nghiên Cứu Phim Ảnh. 
Luận văn của bà có tựa là “Kẻ Lữ Hành trong Kịch Nghệ Ái- 
Nhĩ-lan Hiện Đại.” Bà là một phó giáo sư về Văn Học Đối 
Chiếu ở Đại Học Georgia. Các quan tâm nghiên cứu của bà 
gồm: mỹ học Phật giáo trong văn chương và phim ảnh Hàn 
Quốc, chư ni Phật giáo Hàn Quốc, và sự lưu động trong văn 
học Ái-nhĩ-lan. Bà là fc giả của Buddhist Nuns and Korean 
Literafure và biên tập Buddhist Nuns ïn Fasf Asia. Hiện bà 
đang làm một nghiên cứu có tầm cổ một cuốn sách về phim 
ảnh Phật giáo Hàn Quốc. 


=—=-= /j| === 





